THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VILTNAME.SE-ENGLISH 
VOLUMTE TWO 
Giáo Pháp Căn Bản I 
Basic Buddhist Doctrines I 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


s0 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part öoƒ this work may be reproduced or transmiited in any ƒorm or by anÿ means, 
electronic or mechanical, tncluding photocopying and recording, or by any inƒormatfion 
Sforage or retrieval systen without the prior written permission 0ƒ the quthor, eXcept 
Jor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, sta[ff members oƒ Vietnamese temples 
who wamt to reprimt this work ƒor the beneflit oƒ teaching oƒ the Buddhadharma, please 
contact Ngoc Tran at (714) 778-2832. 


803 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described In this document the tenets of the 
Buddhnst religion, that which 1s known to be the greatest attended religion In the world 
today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous Buddhist 
material and In writing this book. He has arranged this text of over 5,000 pages, In 
Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader and 
student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddha”s talks, there are no 
words wriften by the enlightened one called Sakyamumi Buddha during hIs forty-five 
years of walking and teaching In northeast India. He spoke his messages of living a 
lie of loving-kindness and compassion to kings, high 1ntellectuals and the poor and 
Ignorant, and their gaining the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts written In 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher In the literary sense. His 
exploration Into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In 
writing this Basic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agznas in Sanskrit and the Nikaya ïn Pali. He 1s a serlous Buddhist 
devotee, householder and one who practices his religion to the extent which he lives It 
— with happiIness and serIous simpÌIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find 
herein presentatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
literary work of this nature, the primary obJectIve of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to describe 
a complex system such as Buddhism In terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Informed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, [ believe, 1n alÏ respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do Jusfice 1n explaining the doctrine of 
Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
content 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflic(s which are 
known to the Enlightened One”s teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplify or extend meanings to be commonly undersfood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


804 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sufras 
(Canonic body) and the liturgically accepted commentfs (the Sastras), covering firstly 
the profound poin(s of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha's training as a yogi with his teachers, his marvelous transiion to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeht.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this great religilon are described 
clearly, with documentation referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find”s herself/himself immersed 1n the profound presenfation of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightffold Path, Four Noble Truths, Prajna Paramita 
(Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the 
Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor mamner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda as 
well as at the universitiles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese In temples In he United States at lectures and study øroups 1n order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work 1n highlighung details and summarizing the beliefs, 
(eachings and practices of Lord Sakyamunmi Buddha. I am very please to pralse the 
authorˆs merIts for his accomplishment of this rare religIous and cultural work. This 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunmity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you wIll possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 ]une 2007 


805 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật dễ 
hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức 
Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại 
trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài 
chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị 
quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có được 
cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được 
khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết 
bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những lời 
dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật 
tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi 
phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm 
đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng 
Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc 
Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với 
những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn đề gì nữa để thắc mắc 
về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường dựa trên 
sự kiện thật và không cần thêm thắt chi tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa 


806 


lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay 
những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những lời 
luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác 
ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển 
Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tâm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong 
sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu 
Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, giáo 
thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. 
Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng 
hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy 
vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


S07 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phần nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả 
năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và 
tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong xã 
hội nây phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ để 
tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại Hoa 
Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, 
trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất khâm 
phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm phục vì 
trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. Khâm 
phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà không 
đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ nhàn rỗi 
vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, 
nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn thành Bộ 
Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian 
mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố 
gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn thành 
công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


Westminster, November 7”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


808 


COMMENDATION OF 
TH AUTHOR”S MENIT 


During the process of the formation of the Vietnamese commumity In the United 
Sfates, the highly educated and 1ntelligent are considered as the basic social class with 
adequate knowledge, talents and experience, who have become both an Important 
intrical part of Amerlican socIety and also wonderful role models to help Improve 
Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy and under 
so much pressure. During the period of more than twenty-five years of preaching the 
Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes so many wonderful 
things In the Vietnamese communrity, both in the monasterIes and outside life. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admrration for before 1975, the author knew 
very little about Buddhism when he was In Vietnam. Admiration for the fact that the 
author must work to support his family In this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tight work schedule 
and despite his continued commitment to commumit(y activitles, he has been spending 
most Of his preclous spare time (to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines 1n a 
sclenfific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need a 
committee of several Buddhist Iintellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than I5 years to devote himself 
1n research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish this 
difficult work. 

This merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to pralse the authorˆs merits for his accomplishment of this rare 
religlous and cultural work. This 1s a genuine contributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunity to highly recommend 
to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. 
With the hope that each and everyone of you wIll possess the series of Basic Buddhist 
Doctrines in Vietnamese-English to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 

California, November PP 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


809 


LỜI GIỚI THIÊU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu Thiện- 
Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi đọc 
xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như ngôn 
ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và dễ hiểu. 
Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật Pháp Căn 
Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần thiết cho 
mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bổ-đề thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bổ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là nghỉ 
ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh không 
thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm trong ba 
tuần lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời đến nghe 
pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trần-Như, là những người bạn 
cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ cương quyết 
không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như một hấp dẫn lực 
rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành tâm nhu thuận. 
Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai ngộ, và trở thành 
những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ cành dương của đức 
Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? chúng 
ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, tâm ta 
sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa nhập vào 
pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già yếu 
là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình không 
thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn sống bống 
chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại nhận quả 


810 


khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân sinh, nên đặt 
bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn người gần người 
xa” thi sĩ Ôn-Như-Hầu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành thực tại “Mới sinh ra 
thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc ban đầu là một dấu 
hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của kiếp người. Ai cũng 
muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, không chết, nhưng vì 
do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, nói chắc chắn hơn, 
chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, bởi vì nào là các 
loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, băng đẳng cướp 
bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây sau đau khổ vì 
bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, giây phút trước 
đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ đang đánh quần vợt 
rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới lái xe ra khỏi cửa thì 
bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và vân vân, hãy đi vào 
các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và hiểu rõ được thực tại 
cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, những thời l¡ loạn, tù đày, 
vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ ràng nhất là cuộc chiến 
Việt-nam và chiến tranh Iraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là khổ. Đó là những bức 
tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên hành tĩnh này, dù 
những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mầu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liễn trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xẩy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh Iraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu sỉ là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành bệnh, 


811 


đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, để ở đầu 
giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn không lành 
bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. Như vậy, 
không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh nhân uống 
thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. Đây chính là 
giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không dùng huyền 
thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất thực tế, rất bình 
dân và rất hiệu quả. 

Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử tìm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A-Hàm, 
sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh quá thấp, 
khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có thể tiếp 
nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, rất bình 
dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh là thời 
A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật thuyết pháp, 
đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng thành, ngài liền 
chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp và hạng cao, nhờ 
đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh như, Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn này. Thứ tư được gọi 
là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được khai mở rộng rải hơn, 
mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, không thực, do tâm thức 
biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên hằng biến, vì hằng biến, 
nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì chúng sinh đã trải qua vô 
số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố chấp, vẫn còn ôm chặt vào 
bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền dùng giáo lý không, trong 
không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không cũng không luôn, nhiều kẻ 
ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy họ sống bằng cái gì? nhưng 
họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã nhằm mục đích đột phá tất cả tà 
kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc chắn, nhưng không thấy và hiểu được 
ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý 
không, cả cái không cũng không nốt, vì có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị 
nguyên của con người và chúng sinh, đầu óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm 
siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì 
ngôn ngữ cũng chẳng còn, thì cái gì có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng 
sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, 
vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc 


812 


của nhân loại, của chúng sinh, nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng 
Nghĩa, ngài liền nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài 
Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu- 
việt, ba lần xin nhưng Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích 
kỷ. Sau cùng năm trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, 
những cành lá khô đã ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hồn đã mở toang, đức 
Phật mới giảng rõ Pháp Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ- 
trụ mà mục đích của các Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh 
thấy, làm cho chúng sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ- 
Phật, tức thành tựu phật quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm 
được gọi là Thời Pháp Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường thánh 
dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt giáo. Bốn 
là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thân, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


813 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes—4,846 pages), English-VIietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes—5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activities. After reading these volumes, I sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life 1n the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “he Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 1s 
a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrit, Pall, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is written 1n 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, [ am gladly to 
introduce this øreat work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutrimment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven more 
weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1s sheltering of Him during His 
forty-nine days of deep medifation. Second, He would like to reflect on the excellent 
peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. Third, The 
World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment Sutra In the 
first three weeks after His enlightenment. This lecture was especially for deva beIngs. 
Then, He thought of His first five comrades of cultivatlon of the five Kaudinya 
brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. First they firmly 
denied Him, but His Compassionate appearance caused them to turn to Him and to 
listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they became 
enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them gradually 
became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentfic methods of cultivaton which helps beIngs 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experience these Noble truths In our own life, our 
mind will reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, aging 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 1s 


814 


suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hat€) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lls of the five skandhas) 
1S suffering, war Is suffering, etc. lf we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
wi(h a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering 1n our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes 1n our own life. A second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. ÀA young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be InJured or dead at any time. Let øo 1nto a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experlenced war, ImprIsonmeht, 
Crossing rouegh sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of sufferIngs 
In life. This 1s the TRUTH for being on thịs earth. Although the blind cannot see the 
sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRƯTH, surely people wIll crItIclze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddhaˆs time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas In personal life, family, soclety, culture, 
education, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we”re sick?” 
“Why we get Iinsomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why the 
revolution In 1789 happened In France?” “Why the first and the second World War 
happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and death*?” Desire and 1gnorance are first causes that 
lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of the 
results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a doctor. In 
order to have a good treatment, the doctor wIll have to ask patlents questions related 
to the causes and symptoms and conditions of the illness, the doctor wIll have to 
measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out the causes of 
the 1llness, the doctor wIll prescribe a prescription to provide medications to treat the 
patent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of EXTINCTION. However, If 
the patlent only buy the medications and leave them on the bed side, not to take them 
as prescribed 1n the prescription, his or her illness will not be healed. Ôn the contrary, 


815 


the illness may be worsened. This 1s not the faults of the doctor, but of the patilent, 
because he or she does not want to take medications. If the patlent 1s willing to take 
medications, he or she wIll surely recover. This 1s the final phase of the healing 
process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha dịd not utilize “myth” to 
deceive people, what he taught was so practical, so simple and so effective. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-ninne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “Five Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”1en-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted for 
twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya period for eIght 
years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight years. 
The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s not yet 
pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
disciples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to ørasp 
and most of his disciples did not understand the principal idea of the sutra, that the 
universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first perlod was 
was the Time of Wreath. The doctrine taught In this period was what the Buddha had 
concerved 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 1(self. 
His disciples could not understand him at all and they stood as 1ƒ they were “deaf and 
dumb.” The second period, also called the “Time of the Deer Park.” The Time of the 
Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only Hinayanistic views. Perceiving that his 
disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka Sutra, the Buddha 
next preached the early Agamas to suit the people of the Inferlor capacity. His 
disciples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 1n order to 
aftain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the Time of 
Inducement, or a period in which the people were attracted to the higher doctrine. In 
the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha diịd not teach the complete 
truth, but only what his disciples could understand. He presented the truths of 
suffering, emptiness, impermanence, egolessness, the four noble truths, the eightfold 
noble path and conditioned arising, e(c., which help free people from the three realms 
and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this period correspond 
to the Theravada teachings. The period of the Vaipulya-Sutra or the period of the 
introducftory Mahayana. The Time of Development teaches all four doctrines together 
and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha taught the first 
level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his disciples” attachment 
to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional Mahayana. He stressed 
the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of Buddha and sentient beings, 


S16 


of absolute and relative. This was the time when the Hinayanistic people were 
converted to the Mahayana doctrine and for that purpose the Buddha preached what 
we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-Vairocana and Vimalakirti Sutras. As 
the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or short-siphted views, this period 
1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after the Buddha”s reasoning, became 
aware of the short-sightedness and learned to appreclate Mahayana. The period of 
Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra. The Time of Wisdom mainly teaches the Round 
Doctrine and yet 1s linked with the Common and Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not 
quite perfect or complete. This phase lasted twenty-two years, in which the Buddha 
expounded a higher level of provisional Mahayana and refuted his disciples” 
attachment to the distinction between Theravada and Mahayana by teaching the 
doctrine non-substantiality or emptiness. He taught the teachings of shunyatfa In the 
PraJnaparamifa-sutra, and all the Ideas of distinction and acquisitilon were mercIlessÌy 
reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. During this period, the doctrine 
of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again negated. In the end everything 
reverts fo the ultimate Void. So the time of Priajna was also called the Time of 
Exploring and Uniting of the Dharmas, denying all analysis and unifying them all in 
one. The period of the Mahaparinrrvana-Sutra, also called the period of the Lotus- 
Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha taught directly from his own 
enlightenmert, fully revealing the truth. He emphasized the absolute identity of all 
OpposItes and the temporary and provisional nature of the three vehicles of Sravakas, 
Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how to validify and merge them 
Iinto a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This period was also called the Time 
of the Lotus. Here the exploring or analyzIing and the uniting of the doctrines are 
taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self-Enlipghtened Ones and 
Would-Be Buddhas can obtain saintly frullon was only an exploring, a tempOrary 
teaching, but the three finally were united Into one Vehicle, or “Uniting.” Thus the 
fifth period 1s especially called the Time of “Opening and Meeting.” The obJect of the 
appearance of the Buddha was to save all beings and that obJect can be accomplished 
only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the ultimate doctrine among all the 
Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. The Time of the Lotus alone 1s 
purely “round” and superlatively excellent, wherein the purpose of the Buddha”s 
advent on earth 1s fully and completely expressed. The supplementary NÑirvana Sutra 
summarizes that the Buddha had preached during his whole life, 1.e., the three 
Vehicles and the four doctrines were dismissed by converting the three Vehicles to 
One Vehicle and combining the four doctrines with the one ultimate Round Doctrine. 
Thus, all teachings of the Buddha are absorbed finally Into the Lotus which 1s 
considered by the T”1en-Ta1 to be the Supreme Doctrine of all Buddhism. 

And what are the EIght Methods? EIght Doctrines are eight methods or means used 
by the Buddha to teach sentlent beings to cultivate, or eipht noble ways that lead 


817 


practiioners to enliphtenment. Flrst 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the Exoteric 
Doctrine. Third 1s the Specific Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. Fifth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “FIve Periods 
and Eigh(t Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skIllful means that help beings to cultIvate 
to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally life, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pali, etc., to compose the “Basic Buddhist 
Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you will see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n his 
works. All his personal cultivational life shows 1n this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work 1n highliphtng details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the authorˆs merifs 
for his accomplishment of this rare relipIous and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as 
to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
pOSSess and fo utilize the series of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can have 
peaceful and happy life at the present moment once we understand the core meanings 
of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the dharma, we 
can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to attain the 
Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thích Chon Thanh 


818 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và địa 
ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ quả là 
đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy lánh xa 
tất cả những hành động tội lỗi, trau dổi cuộc sống bằng những hành động tốt, và thanh 
lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị muốn 
chấm dứt đau khổ não phiền và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và trí tuệ, 
hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó thật là 
thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn giáo đều 
nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức Phật lại bảo 
chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? Các tôn giáo 
khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm về tất cả mọi 
người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế chịu trách nhiệm 
về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng đế sẽ cho ta lên 
thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định Ngài không phải là 
Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên đàng hay hạnh phúc 
tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. Ngài cũng không hứa 
hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niềm tin vào Ngài mà không chịu hành trì. Với Ngài, 
đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao thượng để đạt đến giác ngộ 
và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các đệ tử của Ngài tin tưởng mù 
quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý và tinh tấn hành trì. Đức Phật 
bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm công việc đó cho chúng ta. 
Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh 
rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải 
đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên ở lại vào một đấng thiêng liêng, và 
cũng không nên ỷ lại vào ngay cả Đức Phật. Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện 
và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm 
là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ không có một đấng thiêng liêng, cũng không 
phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. 
Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì 
những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, 
chứ người ngoài không thể làm (thanh tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của 
chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng 
đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ 


819 


lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi 
nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều 
sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ 
Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là 
những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những 
ai mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. 
California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


820 


INTRODUCTION 


There are already many different religions In the world nowadays, why 1s 1t 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religlons are almost the same with little significant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this vIiewpoint. However, IÝ we pay 
a litle close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which the 
Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very sinple message: 
“Keeping away from all evil deeds, cultivatlon of life by doing good deeds and 
purIfication of mind from menfal ImpuritIes.” Then he added: “If you wish to see the 
end of your sufferinsgs, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wisdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most of 
the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, not 
in gods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsIble for 
everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsIble for 
our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. On 
the confrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) 1n him. 
To hìm religion 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment and 
salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he wanted 
them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can tell us 
what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of salvatlon 
ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything for another 
for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on God, and 
not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and worship Him 
and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind depend on 
ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beings can pollute or pur1fy our 
mind. He emphasized If we take His word and act accordingly, we can creafe purIty 
within ourselves, outsiders cannot do anything (purity and Impurity) for our mind. For 
these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, 1t 1s also 
a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a common person to 
becoming a Buddha” demands continuous efforts with right understanding and 
practice. Presently even with so many books avallable on Buddhism, I venture to 
compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” in Vietnamese and English to 
introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially 


821 


Buddhist beginers, hoping this little contribution will help Buddhists 1n different levels 
to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


822 
LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu 
triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương 
Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và 
Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi 
chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của Trung 
quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã hội 
Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc nội 
cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình mà 
nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy những 
mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên 
soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục liên hệ với 
Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót 
trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được xem là hoàn 
chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần ngại cho 
xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính Đức Từ Phụ 
đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân lý Phật pháp 
là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cẩm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả công 
đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong ai 
nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


823 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
This 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachings, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen In Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays written in English or Buddhist 
Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. Buddhist teachings 
taught by the Buddha 26 centurles ago were so deep and so broad that 1s difficult 
for any one to understand thoroughly, even In their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanscrit words. 
IUs even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese 
(exts pardly translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous 
Interpretation. As you know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted In 
Vietnamese socIety for at least 20 centuries, and the majJority of Vietnamese, In the 
country or abroad, directly or Iindirectly practice Buddha teachings. Truly speaking, 
nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for Buddhist text books with the 
hope of expanding their knowledge and Improving their life. For these reasons, until 
an adequate and complete work of Buddhist Teachings 1s In existence, I have 
(emerarlously tried to compile some most useful Buddhist teachings and Buddhist 
related Items which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. [ apree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this 
booklet and [am far from considering this attempt as final and perfect; however, with 
a wish of sharing the gIÍt of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet 
to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gIÍt 
of truth of Buddhaˆs teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As I mentioned above, this 1S not a 
completely perfect work, so Ï would very much appreclate and open for any 
commenfs and sugsestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respecffully offer this work to 
the Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác 
Nhien, and third to demit the good produced by composing this book to all other 
senflent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the 
real benefit of the Buddha”s teachings, and hoping that some day every sentIient being 
wIll be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


824 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, [ would like to take this opportumity to thank Most Venerable Thịch Giac 
Nhien for encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportunmty to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thích Chon Thanh, Most 
Venerable Thịch Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thịch Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thích Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thịch Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghị, Bhikhunis Thích Nu Dung Lien, Thịch 
Nu Man Lien, Thích Nu Phung Lien, Thịch Nu Tanh Lien, Thịch Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tỉnh Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thích Nu Dieu Minh, Thịch Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Sonla Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficultles along every step of composing this book. They have set aside theIr 
precIous time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to improve this work. I also would like to take this chance to send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần 
thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful advice, 
guidance and Ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support, 
especially my wife and children, who have been supporting me with extraordinary 
efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, I would like to take this 
Opportunity to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who helped design both 
front and back covers for eight volumes of this work. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merifts and virtues 
derived from this work to all sentlent beings throughout the six paths in the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


825 
CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, 
Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó 
hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cẩm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng 
Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng 
Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa 
Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong 
những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Minh 
Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm nầy. 
Tác giả cũng xin chân thành cẩm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, Minh 
Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê Quang 
Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


826 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nây thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOÓOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddha”s disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen in Buddhist texts, wriftten in both Vietnamese and English. 
Like I sald In the Preface, this 1s not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, who 
has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter Iinto the Door of Truth, 
Wisdom and Emancipatlon. May the Buddhas In the ten directions support him to 
recover his health so that he can continue to guide other sentient beInøs to liberation. 


827 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nây lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy Bổn 
Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế 
Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, 
nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác 
phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. Tôi cũng 
nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nây đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ, 
người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. Tôi cũng 
rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, Ngọc 
Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, Tùng Thục, và 
Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những thử thách và khó 
khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hồi hướng công đức nầy đến các anh 
chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc 
Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work ¡s also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. I am also enormously grateful to 
my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping me 
overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, [ would like 
to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, 
Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May all of 
them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Câu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


828 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born ¡in 1949 ¡in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southwest of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up ¡in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried thelr best to ralse theIr all 
children with a minimum of hiph school education. He obtained his Bachelor In 
English In 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho University. 
He was brought up 1n a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States in 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for Calforma State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s to 
SupervIse a unit of ten counselors who counsel people with problems, especlally 
people with disabilitles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, 
not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan counfries and most parts of Asia. 
While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern 
California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to 
ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the 
meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác 
Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on The Basic 
Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and the final draft 
in 2009. He 1s also the author of a series of books written in Vietnamese and English 
tled “Buddhism 1n Life” (ten volumes), “Buddhism, a religion of Peace-Joy-and 
Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and Children”, Vietnamese-English 
Buddhist Dictionary (06 volumes), English-Vietnamese Buddhist Dictionary (10 
volumes), A Lifttle Journey To India, and Famous Zen Masters in Vietnamese and 
English. 


829 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đức Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật— Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 
Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 
Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 
Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 
Sutras and Iimportant Sutras-Rules-Cormimmenfaries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vị Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha's Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ —Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 
Those Who Had Helped Maintaining Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 
World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


l1ø7 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

353 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27: 
Chương 28: 
Chương 29: 


Chương 30: 


830 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Inummeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 961 
Lục Hòa— Six Poinfs 0ƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisattvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 


Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 41 


Chương 42 


Thiện Ác—Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and Recornpenses l12I1 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1261 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condiftions 

Twelve Links im the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Trược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


831 


VOLUMLE THREE 


Phần III 
Part III 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors dgƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objecfs-Consci0usnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu — Leakage and Non-leakage 
Ca Sa—Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderful Works 
Cam Lộ—Sweet Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
1761 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66: 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 88: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


832 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Confemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Nafural Purity) 

Trang Nghiềm—Adornment 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhấ và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes im India at the Từne oƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


833 


Chương 92: Tánh- Tướng-Vô Tướng— Nature-Appearance-F'orrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giớ— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 

Chương 96: Giới-Đựnh-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 

Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 

Chương 99: Phá Giới— Breaking Precepfs 


Chương 100: 
Chương 101: 
Chương 102: 
Chương 103: 
Chương 104: 
Chương 105: 
Chương 106: 
Chương 107: 
Chương 106: 
Chương 109: 
Chương 110: 


Chương II1I: 
Chương 112: 
Chương 113: 
Chương 114: 
Chương 115: 
Chương 116: 
Chương 117: 
Chương 116: 
Chương 119: 
Chương 120: 


Nhãn— The Fyes 
Ngũ Minh— Five Studies 
Thần Thông— Supernatural Powers 
Lý Sự— Theories and Practices 
Quán Đảnh— Initiation 
Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom—— Wiser 
Vô Ngại— Unhindered Powers 
Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha?s Auspicious marks and Response Bodies 


Những Thử Thách Trong Tu Tập— Challenges in Culftivation 


Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 

Năm Mươi Quả VỊ — FỰty Posttions 

Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Thọ Ký— Prophecy 0ƒ Bodhisaftva?s Future Buddhahood 
Uẩn-Nhập-Giới— Aggregates-Entrances-Spheres 

Giác Ngộ— Enlighfenment 

Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3253 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Tu Tập Nhập Tức Xuất Túc Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Thị Hiện và Cứu Độ— Maniƒestation and Salvation 


3635 


834 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 
Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 
Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 


Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 


Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 
Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumumner Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ Cultivafion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


Chương 129 
Chương 130 
Chương 131 
Chương 132 
Chương 133 
Chương 134 
Chương 135 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ CulfivaHion II 


: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

+ Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

: Sám Hối— Reperntance 

- Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
+ Y Pháp— Trusts 0ƒ Dharma 


Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 138: Ngũ Giới— Five Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIl in Menas 

Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn Đật--Ascefics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3607 
3609 


3639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
Alø1 
A191 
4I95 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


835 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddlhist Sufras--Recite Buddhas" Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 


Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 
VOLUME SEVEN 
Phần VIII 
Part VIII 
Xuất Gia-Tại Gia 
Renunciation and Lay People 
Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4781 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms oƒ the Sainfs 


836 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realms 0ƒ the Samsara and Four RÑealms 0ƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 

Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattrayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 3139 

Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Othcr Bodhisaftyas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaftvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần Ï— 
QOther Bodhisatfvas` Characterisics tín the Flower Adornment Sutra Part I 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
QOther Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sura Part II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutta PartlII 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
QOther Bodhisafvas° Characteristics im the Flower Adornment Sura Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
QOther Bodhisaffvas) Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisafvas° Characteristics im the Flower Adornment Sua Part VI 
3347 


837 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Important Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nam=— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
5473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


838 


839 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN HAI 
PART TWO 


GIÁO PHÁP I 
BUDDHIST DOCTRINE I 


840 


841 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Chương 20: Diệu Đế và Thánh Đạo— Noble Truths and Noble Paths 843 
Chương 21: 37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enhghtenment 915 
Chương 22: Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Inumneasurable Minds 933 
Chương 23: Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements oƒ Popularity 961 
Chương 24: Lục Hòa— Six Poinfs oƒ Harmony 963 
Chương 25: Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Chương 26: Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒfƒences and Blessings 97] 
Chương 27: Ba La Mật— Paramitas 997 
Chương 28: Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Chương 29: Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Patth-Conducts-Vows-Bodhisattvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Chương 30: Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepts 1149 
Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 
Chương 32: Thiện Ác—Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Chương 33: Tập Khí và Buông Xỉ—Old Habits and Abandonment 1191 
Chương 34: Nghiệp Báo— Actions and Recormnpenses 1211 
Chương 35: Nhân-Duyên-QUuả—— Causes-Conditions-E;ffecfs 1261 
Chương 36: Giới— Rules in Buddhism 1315 
Chương 37: Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Conditions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chương 38: Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Chương 39: Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Chương 40: Phiền Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Chương 41: Đại-Tứ Đại-Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 


Chương 42: 


Chơn Lý— Truth 1557 


842 


843 


CHƯƠNG HAI MƯƠI 
CHAPTER TWENTY 


Noble Truths and Noble Paths 
Diệu Đế và Thánh Đạo 


Phần I 
Part I 


(A) Tứ Diệu Đế— Four Noble Truths 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Tứ Diệu Đế—Overview and Meanings oƒ Four Noble 
Truths 

(A-2) Chỉ tiết về Tứ Diệu Đế— Details oƒ the Four Noble Truths 


(A-2-1) Khổ Đế— Duhkha (skt) 

(D_ Tổng quan về “Khổ ”— An overview 0ƒ the truth oƒ Suffering 

(II) Nghĩa của Khổ— The meanings oƒ Suffering 

(HI)Ba đặc điểm chính của Khổ— Three main characteristics oƒ Dukkha. 

(IV)Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ— Sufjering refers to the ƒact that the body undergoes 
suJjering, the mind endures suƒƒering and the envirormenf is one 0ƒ su[ƒering: 

(V) Phân loại Khổ— Categories 0ƒ Suƒfering: 

(A) Nhị Khổ— Two kinds oƒ suffering: Hai loại khổ. 

(B) Tam Khổ— Three types oƒ suƒƒerings. 

(C) Tứ Khổ— Four miseries: (see Bát Khổ in Chapter 20 (5). 

(D) Ngũ Khổ— The five afflictons that are the lot oƒ every man: Năm nỗi khổ đau của con 
người 

(E) Bát Khổ— Eight basic causes oƒ suƒƒering: See Chapter 45. 

(F) Bát Phong— Attha-vayubheda (p): See Chapter 82. 

(VDNhững định nghĩa khác liên quan đến Khổ—Other d@finitions that are related to 
Duhkha: 

(VII)Những thuộc tính của Thánh Khổ đế— The attributes oƒ the truth oƒ Suffering. 

(VIII)Những lời Phật dạy về Khổ— The Buddha?s teaching on Suffering. 


(A-2-2) Tập Đế—Samudaya (skt) 

(D_ Nghĩa của Tập Đế— The meanings oƒ the Cause 0ƒ Suffering 

(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Tập Đế —Other defimiions that are related to 
Samudaya 

(HI)Thành phần của Tập Đế— Cormpositions oƒ the Cause 0ƒ Suffering 

(A) Triền Cái— Hindrances. 

(B) Kiết sử— Bondage and insfigators oƒ the passions. 

1. Tam Kết. 


844 


2. Ngũ Hạ Phần Kết 

3. Ngũ Thượng Phần Kết 

(C) Tam Độc: Three Poisons—See Chapter 77. 

(D) Phiền Não—Afjlictions: See Phiên Não in Chapter 40. 

l1) Mạn—Pridc: 

2) Nghi —Doubt: 

3) Tà Kiến— Wrong views: 

3a) Thân Kiến: Satkayadrshti (sk0). 

3b) Ngũ Kiến Vì Tế: Panca drstayah (sk0). 

3c) Biên Kiến: Chấp Kiến— One-sided standpoint. 

3đ) Kiến Thủ Kiến: Drstiparamasra (skt) 

3e) Giới Cấm Thủ Kiến: Silayrataparamarsa (skt) 

3/0) Tứ Thủ: Upadanani (p)— Four clingings 

3ø) Tà Kiến: Drishti (skt)— False views— Heretical views. 

(E) Mê Hoặc và Kiến Hoặc— Delusive atachments and Delusive views. 

(F) Tập Khí: Vasana (p & skf) 

(G) Những Ác nghiệp giúp làm lớn mạnh Tập Đế—Akusala Karmas that help strengthening 
the Cause 0ƒ Sufƒering: 

1) Thập Ác— Ten Evil Actions: 

2) Thập Ác Nghiệp: Ten wrongs 

3) Thập Tiểu Phiền Não Địa Pháp— Ten lesser illusions: Upaklesabhumikah. 

(IV)Thuộc tính của Thánh Tập đế— The attributes oƒ the truth oƒ the Cause oƒ Sujffering. 


(A-2-3) Diệt Đế— Nirodha-aryasatya (skt) 

(ID Tổng quan về Diệt Đế—An overview dƒ the truth oƒ the cessation oƒ suffering (is 
cessafion). 

(H) Chỉ tiết về Diệt Đế— Details oƒ the truth oƒ the cessation oƒ su[ƒering (is cessafion): 

(A) Kiến Đạo sở đoạn hoặc— To bring illusion to an end. 

(B) Tu Đạo Sở Đoạn Hoặc (Tam Đạo) 

(C) Đoạn Kiến: Ucchedaditthi (p)— Ucchedadarsana (skt) 
Annihilation-tllusion or Annihilation-view 

(HI)Các Tâng Tu Chứng—Grades oƒ Realization. 

(IV)Thuộc tính của Thánh Diệt đế— The attributes oƒ the truth oƒ the cessation oƒ suffering: 


(A-2-4) Đạo Đế— The Truth oƒ the Right Way— Marga-satya (skt) 
(D_ Tổng quan về Đạo Đế—An overview oƒ the way oƒ such extinction 
(H) Thuộc tính của Thánh Đạo đế— The attributes oƒ the truth oƒ the right way 


(B) Mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế— Sixteen aspects 0ƒ the Four Noble Truths 

(D Tổng quan về mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế—An overview oƒ the sixteeh aspecfs 
0ƒ the Four Noble Truths. 

(H) Chỉ tiết về mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế—Details oƒ the sixteen aspects 0ƒ the 
Four Noble Truths: 


845 


(A) Chân lý về Khổ đế— The Truth oƒ Suffering: Duhkhasatya (skt). 

(B) Chân lý về Tập đế (nguồn gốc của khổ)— The Truth oƒ Origin: Samudayasatya (skt). 
(C) Chân lý về Diệt đế (sự diệt khổ)— The Truth oƒ Cessaton: Nirodhasatya (skt). 

(D) Chân lý về Đạo đế (con đường diệt khổ)— The Truth oƒ the Path: Margasatya (skÐ). 


(C) Tứ Diệu Đế trong quyển “Con Đường Cổ Xưa ”— Four Noble Truths in “The Buddha?s 
Ancient Path ” 


(D) Những lời Phật dạy về Tứ Diệu Đế— The Buddha°s teachings on the Four Noble Truths 


PARTTWO 


Bát Thánh Đạo 
Eighffold Noble Path 
Astfangika-marega (skt) 
Ashtangika-Magga (p) 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Bát Thánh Đạo— Overview and Meanings oƒ Eighffold Noble 
Path 

(I) Tổng quan về Bát Chánh Đạo—An overview 0ƒ Astangika-marga 

(II) Ý nghĩa của Bát Chánh Đạo— The meanings oƒ Astangika-marga 


(B) Nội dung của Bát Chánh Đạo— The content oƒ Astangika-marga 

(B-1) Chánh Kiến— Samyagdrsti (skt) 

(I) Tổng quan về “Chánh Kiến ”—An overview 0ƒ Right Understanding: 

(II) The meanings oƒ Right Understanding— Nghĩa của Chánh Kiến: 
(II)Categories oƒ Right Understanding— Phân loại Chánh Kiến: 

(IV)Chánh kiến và Tuệ học— Right Understanding and the training oƒ Wisdom: 


(B-2) Chánh Tư Duy (nghĩ đúng)— Samyag-samkalpa (skt)— Samm-sakappa (p) 
(D_ The meanings 0ƒ Right Thoughtf— Nghĩa của Chánh Tư Duy. 
(II) Chánh tư duy và Tuệ học— Right Thought and the traiming in Wisdom. 


(B-3) Chánh Ngữ (nói đúng)— Right Speech— Samyag-vac (skt)— Samưna-vaca (p) 
(UD Nghĩa của Chánh Ngữ— The meanings oƒ Right speech. 

(II) Chỉ tiết về Chánh Ngữ — Details on Right speech. 

(HI)Chánh ngữ và Giới học— Right Speech and the training oƒ ethics. 


(B-4) Chánh Nghiệp (làm đúng)— Samyag-karmanta (skt)— Samm-kam=mnanta (p) 
(D Nghĩa của Chánh Nghiệp— The meanings 0ƒ Right action. 


846 


(II) Chỉ tiết về Chánh Nghiệp— Details on Right action. 
(HI)Chánh nghiệp và giới học— Righf action and trainings in ethics. 


(B-5) Chánh Mạng (mu sinh đúng)— Samyag-qjiva (skt)— Sanưma-qjiva (p) 
(D_ Nghĩa của Chánh Mạng— The meanings oƒ Right Livelihood. 
(H) Đức Phật dạy về Chánh Mạng— The Buddha taught about the “Right Livelihood ”. 


(B-6) Chánh Tỉnh Tấn (nỗ lực đúng)— Samyag-vyayama (skt)— Sanuna-vayama (p) 
(D_ General meanings oƒ Right effor— Nghĩa tổng quát của Chánh Tỉnh Tấn. 

(H) Nhiệm vụ của chánh tin tấn— The function oƒ the right effort. 

(HI)Phát triển Chánh tỉnh tấn— Development oƒ “Right effort ”. 

(IV)Chánh tỉnh tấn trong thiền định— Right e[fort in Zen. 


(B-7) Chánh Niệm (chú tâm đúng)— Samyag-smrfi (skt)—.Sanuna-safi (p) 

(ID Nghĩa tổng quát của Chánh niệm— General meanings 0ƒ Samyag-smrti. 

(HH) Chánh miệm theo Phật giáo Nguyên Thủy Night mindfulness according to the 
Theravada Buddhism. 

(III)Chánh định và Thiền định— Right Mindfulness and Meditation. 


(B-8) Chánh Định (tập trung tư tưởng đúng)— Samyag-samadhi (skt)— Sammna-samadhi (p) 
(I) Tổng quan về Chánh Định— An overview oƒ the Right Concentration. 

(1L Nghĩa của Chánh Định— The meanings 0ƒ Right Concentration. 

(HI)Chánh ãtnh và Tam mruội— Right Concentration and Samadhi. 


(C) Những lời Phật dạy về “Bát Chánh Đạo ”— The Buddha°s teachings on Astangika- 
marga 


847 


Phần I 
Part I 


Tứ Diệu Đế 
Four Noble Truths 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Tứ Diệu Đế 
Overview and Meanings 0ƒ Four Noble Truths 


(D_ Đại cương về Tứ Diệu Đế—An overview oƒ the Four Noble Truths: 


l) 


2) 


Bốn chân lý nhiệm mầu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải 
thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu 
Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình 
bày: “Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân 
của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.”—A fundamental 
doctrine of Buddhism which clarifies the cause of suffering and the way to emancipation. 
Sakyamumi Buddha 1s said to have expounded the Four Noble Truths in the Deer Park In 
Sarnath during his first sermon after attainng Buddhahood. The Buddha organized these 
I1deas Into the Fourfold Truth as follows: “LIfe consists entirely of suffering; suffering has 
causes; the causes of suffering can be extinguished; and there exists a way to extinguish 
the cause.” 

Tứ Diệu Đế là bốn trong những giáo lý căn bản nhất của giáo lý nhà Phật. Thời Đức Phật 
còn tại thế, Ngài luôn nhấn mạnh rằng không thông hiểu và thực hành Tứ Diệu Đế sẽ 
khiến chúng ta phải lăn trôi mãi trong vòng luân hồi sanh tử: Four Noble Truths are four 
of the most fundamenfal Buddhist theories. At the time of the Buddha, He always stressed 
that failing to comprehend and practice the Four Noble Truths have caused us to run on so 
long In the cycle of birth and death. 


(H) Thành phần của Tứ Diệu Đế— Elements oƒ the Four Noble Truths: 


Ù 


2) 


a) 


Khổ Đế_— The truth of suffering: Duhkha-satya (skt—Suffering or the pain—All 
existence entails suffering—Sự thật về khổ—Mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ 
không mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết 
khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, 
vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành 
động, tri thức)—All existence 1s characterized by suffering and does not bring satisfaction. 
Tập Đế: Samudhaya-satya (skU)—Sự thật về căn nguyên của cái khổ—The truth of 
accumulation. 

Sự thật về căn nguyên của cái khổ. Tập Đế là sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi 
khổ. Theo giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Những dục vọng xấu xa 
nảy nở từ những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, và nổ lớn thành chiến 


b) 


c) 


3) 


4) 


848 


tranh giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, hay giữa những phe nhóm của các quốc gia 
trên thế giới. Ngu si là nguyên nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho chúng sanh cứ 
mãi chết đi sống lại, hễ ham sống tất ham vui sướng, ham quyển thế, ham tài sản, càng 
được càng ham)——Truth of the causes of suffering or the truth of accumulation. According 
to Buddhist tenets, craving or desire 1s the cause of suffering. lt creates dissension In the 
family and society that degenerates Into war between races, nations, and øroups of nations 
1n the world. The truth of the origin of suffering or causes of suffering, or Its location. All 
sufferings are caused by ignorance, which gives rise to craving and Illusions (craving or 
øraspIing the wrong things), 1.e. craving for life, for pleasure, for power, for wealth; the 
more he earns, the more he wants. 

Tập Đế là sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi khổ—Truth of the causes of 
suffering: Theo giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Những dục vọng 
xấu xa nảy nở từ những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, và nổ lớn thành 
chiến tranh giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, hay giữa những phe nhóm của các quốc 
gia trên thế giớ—According to Buddhist tenets, craving or desire is the cause of suffering. 
lt creates dissension In the family and society that degenerates Into war between races, 
nations, and øgroups of nations In the world. 

Ngu sỉ là nguyên nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho chúng sanh cứ mãi chết đi 
sống lại, hễ ham sống tất ham vui sướng, ham quyền thế, ham tài sản, càng được càng 
ham)—The truth of the origin of suffering or causes of suffering, or 1fs locatlon—All 
sufferings are caused by ignorance, which gives rise to craving and Illusions (craving or 
øraspIing the wrong things), 1.e. craving for life, for pleasure, for power, for wealth; the 
more he earns, the more he wants. 

Diệt Đế: Nirodha-satya (sk)——Chân lý diệt khổ—Cứu cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch 
(nếu chịu hạ lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi mình thì gọi là diệt)—The 
truth of the cessation of suffering (1s cessation)—The truth of dissolution—Extinction of 
suffering——There 1s an end to suffering, and this state of no suffering 1s called NÑirvana. 
Đạo Đế: Marga-satya (sk)——Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh 
đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh 
Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi sanh tử.”—The truth of the PATH that 
leads to the cessation of suffering (the way of cure)——The truth of the right way——The way 
of such extinctlon—To practice the Eight-fold Noble Truths—Buddha taupht: “Whoever 
accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end to births 
and deaths. 


(A-2) Chỉ tiết về Tứ Diệu Đế 
Defails oƒ the Four Noble Truths 


(A-2-1) Khổ Đế 
Duhkha (sk£) 


Œ) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


849 


Tổng quan về “Khổ”—An overview 0ƒ the truth oƒ Sujffering: Trạng thái khổ não bức 
bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng 
không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, 
khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn 
Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi—Bitterness—Unhappiness—Suffering—Pain— 
Distress—MIsery——DIfficulty. The Buddha teaches that suffering 1s everywhere, suffering 
1s already enclosed in the cause, suffering from the effect, suffering throughout time, 
suffering pervades space, and suffering governs both philistine (normal people) and saint. 
Khổ nằm trong nhân—Suffering ¡s already enclosed in the cause: Bồ Tát sợ nhân chúng 
sanh sợ quả, nghĩa là chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo sợ, khi 
đang gây nhân khổ thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không, nhiều khi 
lại cho là vui sướng—ÏIt 1s said that the Bodhisattva fears the cause while the philistine 
(normal people) fears the effect. In fact, human beings do not care about the cause when 
doing what they want. They only fear when they have to suffer from their wrong-doings. 
Khổ nằm trong quả——Suffering from the effect: Gây nhân nào gặt quả nấy, đó là định luật 
tự nhiên, thế nhưng trên đời có ít người công nhận như vậy, ngược lại còn than trời trách 
đất cho những bất hạnh của họ—We always reap what we have sown. This ¡is a natural 
law, but some people do not know 1t; instead they blame God or dettles for their 
misfortune. 

Khổ bao trùm cả thời gian—Suffering throughout time: Từ vô thỉ đến nay, cái khổ của 
chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây là một phần của định luật nhân quả luân hồi (cứ nhân 
tạo quả, rồi trong quả có nhân, cứ thế mãi không bao giờ ngừng nghỉ)—Humankind has 
suffered from time immemorial till now, because suffering never ceases; If 1s part of the 
law of causality. 

Khổ bao trùm cả không gian—Suffering throughout space: Ở đâu có vô minhthì ở đó có 
khổ. Vô minh khônh những chỉ bao trùm trong thế giới nầy mà nó còn trùm khắp vô lượng 
thế giớ—Suffering goes together with ignorance. Since ignorance ¡s everywhere, ¡n this 
world as well as in the Innumerable other worlds, sufering also follows 1t. 

Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh—Suffering governs both philistine and saint: Chúng sanh 
ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la phải khổ sở vô cùng. Loài người bị tham sân sỉ chỉ 
phối cũng bị lặn ngụp trong biển khổ. Chư Thiên cũng không tránh được khổ vì ngũ suy 
tướng hiện. Cho đến các hàng Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Thanh Văn, 
Duyên Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh tử. 
Xem thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra vào 
sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng sanh, mà vẫn ở trong Niết Bàn tự tại—Those 
people who are damned in Hell, in the realm of the starved ghosts, the animals, and Asura 
undergo all kinds of suffering. Human beings driven by greed, anger, and ignorance are 
condemned to suffer. Deities, when their bliss 1s over, suffer from their decay body. All 
saints of Hinayana school, except the Arhats, including the Stream Enterer, the Once- 
Returner, the Non-Returner who are still infatuated with their so-called attainment, are 
subJect to the suffering from the cycle of birth and death. Only the Bodhisattvas are 
exempt from suffering since they voluntarily engage themselves In the cycle 1n order to 
save people with therr six Noble Paramita Saving Devices—See Lục Độ Ba La Mật in 
Chapter 27. 





850 


(II) Nghĩa của Khổ— The meanings oƒ Suffering: Không có từ ngữ dịch tương đương trong 


Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), 
nên người ta thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ 
“Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. 
Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến 
mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc 
nho nhỏ đến những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí 
đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được dùng để diễn tả 
những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa 
chúng cho tốt hơn—There is no equivalent translation in English for the word “Dukkha” in 
both Pali and Sanskrit. So the word “Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. However, 
this English word 1s sometimes misleading because 1t connotes extreme pain. When the 
Buddha described our lives as “Dukkha”, he was referring to any and all unsatIsfactory 
conditions. These range from minor disappointments, problems and difficulties to intense 
paIn and misery. Therefore, Dukkha should be used to describe the fact that things are not 
completely right in our lives and could be better. 


(HI)Ba đặc điểm chính của Khổ— Three main characteristics 0ƒ Dukkha: Đức Phật diễn tả 


Ù 


b) 


2) 


ba đặc điểm của Khổ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta—The Buddha described 
three main characteristics of Dukkha which we face In our daily lives. 

Khổ vì đau đớn—The suffering of pain: Khổ vì đau đớn có nghĩa là khi chúng ta bị cẩm 
giác đau đớn thể xác hay khổ sở về tinh thân—The suffering of pain occurs whenever we 
are mentally or phystcally miserable. 

Đau đớn về thể xác bao gồm nhức đầu, đau lưng, nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt 
tim, vân vân: Physical suffering includes headaches and scraped knees as well as torment 
of cancer and heart attacks. 

Khổ sở tinh thần là khi không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, khi mất sự vật mà 
chúng ta ưa thích hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh trong đời. Chúng ta buồn khi nghề 
nghiệp không thành đạt, chúng ta suy sụp tinh thần khi phải xa lìa những người thân yêu, 
chúng ta cảm thấy lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân: Mental suffering 
occurs whenever we fail to get what we want, when we lose something we are attached 
to, or when misfortune comes our way. We are sad when our career goal cannot be 
achieved, we"re depressed when we part from loved ones, we are anxious when we are 
walting to obtain a letter form our children, etc.. 

Khổ vì sự đổi thay—The suffering of change: Khổ do sự biến chuyển hay đổi thay có 
nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ nguyên 
trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách khác và trở 
thành nỗi thống khổ cho chúng ta—The suffering of change indicates that activities we 
generally regard as pleasurable In fact inevitably change and become painful. 

Khi chúng ta mua một cái áo mới, chúng ta thích nó vì nó trông lộng lẫy; tuy nhiên, ba 
năm sau chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi mặc lại chiếc áo ấy vì nó đã cũ kỹ 
rách sờn: When we first buy a new shirt, we like It because 1t look gorgeous; however, 


b) 


3) 


b) 


S51 


three years later, we may be suffering or feeling uncomfortable when we wear It because 
1t 1s old and becomes worn out. 

Không cần biết là chúng ta thích một người như thế nào và chúng ta cẩm thấy sung sướng 
khi ở cạnh người ấy; tuy nhiên, nếu chúng ta ở bên người ấy lâu ngày chầy tháng thì 
chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Như vậy sự sung sướng không phải là bản chất có sẵn 
trong cái người mà chúng ta cảm thấy ưa thích, mà nó chỉ là kết quả của sự tương tác 
trong mối quan hệ giữa chúng ta và người ấy: No matter how much we like a person and 
we feel happy when we are with that person; however, when we spend too much time 
with that person, 1t makes us uncomfortable. Thus, happiness was never inherent in the 
person we like, but was a product of the Interaction between us and that person. 

Khổ vì duyên khởi —The pervasive compounded suffering: Khổ vì duyên khởi, nói tới 
hoàn cảnh thân tâm của chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì 
môi trường bên ngoài thay đổi. Thời tiết thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy lạnh; bạn bè 
thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta cảm thấy buồn khổ——The pervasive compounded 
suffering refers fo our situation of having bodies and minds prone to pain. We can become 
miserable simply by the changing of external conditions. The weather changes and our 
bodies suffer from the cold; how a friend treats us changes and we become depressed. Qur 
present bodies and minds compound our misery in the sense that they are the basis for our 
present problems. 

Thân thể mà chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có những cảm nhận về sức khỏe 
tôi tệ. Nếu chúng ta không có một cơ thể nhận biết đau đớn và nhức nhối thì chúng ta sẽ 
không bao giờ bị bệnh tật cho dù chúng ta có tiếp cận với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi 
trùng đi nữa: Our present bodies are the basis upon which we experlence bad health. lf 
we did not have a body that was receptive to pain, we would not fall ill no matter how 
many viruses and øerms we were exposed to. 

Tâm thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm nhận những cắm giác đau 
buồn khổ não. Nếu chúng ta có một tâm thức mà sân hận không nhiễm vào được thì 
chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác tức giận khi đối nghịch và xúc chạm với 
người khác: Our present minds are the basis upon which we experience the pain and hurt 
feelings. If we had minds that were not contaminated by anger, then we would not suffer 
from the mentfal anguish of conflict with others. 


(IV)Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ— Suffering refers to the ƒact that the body undergoes 


1) 


2) 


sujjering, the mind endures suƒfering and the envirorunenf is one 0ƒ su[ƒering: 

Thân khổ— Physical suffering: Thân khổ là thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh 
chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an 
vui: The suffering of the body means that our body 1s not only impure, 1t 1s subJect to birth, 
old age, disease and death, as well as to heat and cold, hunger and thirst, and other 
hardships that cause us to suffer, preventing us from being free and happy. 

Khổ về tỉnh thần— Menmral suffering: Daurmanasya (sk)——Distress—Grief—Sầu muộn (sự 
đau đớn về tâm linh)—Bên cạnh khổ đau về thể xác, còn có nhiều hình thức khổ đau về 
tinh thần. Khổ về tinh thần như buồn phiên, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không hạnh 
phúc, vân vân. Khổ về tinh thần như buôn phiền, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không 
hạnh phúc, vân vân. Theo Đức Phật, bên cạnh cái khổ về thể chất, còn có những cái khổ 


3) 


852 


về tinh thần như khổ vì thương yêu mà bị xa lìa, khổ vì bị khinh miệt, khổ vì cầu bất đắc 
(ham muốn mà không được toại nguyện), oán tắng hội khổ (khổ vì không ưa mà cứ mãi 
sặp), vân vân. Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, thấy sâu thẩm khi mất đi người thân 
yêu. Cảm thấy khó chịu khi bị bắt buộc phải đi với người mình không thích. Người ta cũng 
cảm thấy khổ đau khi không thể thỏa mãn những gì mình muốn, vân vân. Như vậy tâm 
khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, giây phiển não trói buộc, 
roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên 
người nào khởi phiền não tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất: Besides 
physical suffering, there are also varlous forms of mental suffering. Mental suffering such 
as sadness, distress, Jealousy, biftterness, unsatisfaction, unhappiness, etc. Mental suffering 
such as sadness, distress, Jealousy, bitterness, unsatisfaction, unhappiness, etc. According 
to the Buddha, In addition to the physical sufferings, there are mental sufferings such as 
the suffering of separation from what 1s dear to us, the suffering of contact with what we 
despite, and the suffering of not getting what we desire, etc. People feel sad, lonely or 
depressed when they lose someone they love through separation or death. They become 
1rritated or uncomfortable when they are forced to be In the company of those whom they 
dislike or those who are unpleasant. People also suffer when they are unable to satIsfy 
their needs and wants, etc. Thus, the suffering of the mind means that when the mind 1s 
afflicted, 1t 1s necessarlly consumed by the fire of afflictions, bound by the ropes of 
afflictions, struck, pursued and ordered about by the whip of afflictions, defiled and 
obscured by the smoke and dust of afflictions. Thus, whoever develops afflictions 1s 
lacking In wIisdom, because the first person he has caused to suffer 1s himself. 

Cảnh khổ— The suffering oƒ the environment: Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dầu, 
chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện 
trạng nhọc nhằn bi thẳm: The suffering of the environment means that this earth is subject 
to the vagaries of the weather, scorching heat, frigid cold and pouring rain, while sentient 
beings must toil and suffer day In and day out to earn a living. Tragedies occur every day, 
before our very eyes. 


(V) Phân loại Khổ— Categories 0ƒ Suƒfering: 
(A) Nhị Khổ — Two kinds oƒ suffering: Hai loại khổ. 


Ù 
â) 


Nội khổ: Internal sufferings: 

Thân Khổ: Khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu đau: Physical sufferings or 
sufferings from within such as sickness or sorrow——Trong Phật giáo, có hai loại khổ: khổ 
về thể chất và khổ về tinh thần. Khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu đau. Khổ 
về thể chất gồm có sanh, lão, bệnh, tử. Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn 
của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những 
hình thức khác của khổ như già, bệnh, chết..., theo sau không thể tránh khỏi. Sự khổ đau 
về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một vài lần con người đã nhìn thấy cảnh 
người thân già nua của mình đau đớn về thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau 
đớn khiến họ đi lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó khăn 
vì họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn nỗi đau đớn vì 
bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh 
ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật là nỗi khổ đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể 


b) 


2) 


s5 


tránh được. Có người may mắn có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian 
trước khi họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Điều tệ hại nhất là không ai có thể chia xẻ 
nỗi đau khổ với người đang bị khổ đau. Tỷ như, một người đang lo lắng cho tuổi già của 
mẹ mình. Tuy nhiên, người ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ 
mình được. Cũng như vậy, nếu một đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua được 
những khó chịu của bệnh hoạn của đứa nhỏ. Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể 
giúp được ai trong giờ phút lâm chung cả——lIn Buddhism, there are two categories of 
sufferings: physical and menftal sufferings. Sufferings from within such as sickness or 
sorrow. Physical sufferings include the suffering of birth, old age, sickness and death. Yes, 
indeed, birth is inevitablly suffering for both the mother and the Infant, and because If 1s 
from birth, other forms of suffering, such as old age, sickness and death inevitably follow. 
Physical suffering takes many forms. People must have observed at one time or another, 
how their aged relatives suffer. Most of them suffer aches and pains in their Joints and 
many find it hard to move about by themselves. With advancing age, the elderly find life 
difficult because they cannot see, hear or eat properly. The pain of disease, which strikes 
young and old alike, can be unbearable. The pain of death brings mụuch suffering. Even the 
momert of birth gIves pain, both to the mother and the child who 1s born. The truth 1s that 
the suffering of birth, old age, sickness and death are unavoidable. Some fortunate people 
may now be enjoying happy and carefree lives, but 1t is only a matter of time before they 
too will experience suffering. What 1s worse, nobody else can share this suffering with the 
one that suffers. For example, a man may be very concerned that his mother 1s ørowIing 
old. Yet he cannot take her place and suffer the pain of aging on her behalf. Also, 1ƒ a boy 
falls very 1Ïl, his mother cannot experience the discomfort of his illness for him. Finally, 
neither mother nor son can help each other when the moment of death comes. 

Tâm Khổ: Khổ về tinh thần như buôn phiển, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không hạnh 
phúc, vân vân. Theo Đức Phật, bên cạnh cái khổ về thể chất, còn có những cái khổ về 
tinh thần như khổ vì thương yêu mà bị xa ha, khổ vì bị khinh miệt, khổ vì cầu bất đắc 
(ham muốn mà không được toại nguyện), oán tắng hội khổ (khổ vì không ưa mà cứ mãi 
gặp) vân vân—Menfal suffering such as sadness, distress, Jealousy, bitterness, 
unsafisfaction, unhappiness, etc. According to the Buddha, in addition to the physical 
sufferings, there are menfal sufferings such as the suffering of separation from what 1s 
dear to us, the suffering of contact with what we despite, and the suffering of not getting 
what we desire, efc. 

Ngoại khổ: Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như tai họa, chiến tranh, vân vân—External 
sufferings or sufferings from outfside circumstances such as calamities, wars, ©fc. 


(B) Tam Khổ— Three types oƒ sufferings: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba 


Ù 


loại khổ—Chúng sanh mọi loài đều kinh qua ba loại khổ—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there are three aspects of 
Dukkha—Three kinds of duhkha (Pain—Sufferings)—All sentilent beings experience 
three types of sufferings: 

Khổ Khổ Tánh: Dukkha-dukkha (skt)——Khổ gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp hay 
khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau đớn, già, chết; cũng như những lo âu tỉnh 
thần—Dukkha as ordinary suffering—Suffering due to pain—Suffering that produce by 


2) 


3) 


S54 


đirect causes or suffering of misery, Including physical sufferings such as pain, old age, 
death; as well as mentaÌ anxIeties. 

Hoại Khổ Tánh: Viparinama-dukkha (skt)——Khổ gây ra bởi những thay đổi—Dukkha as 
produced by change—Suffering due to change—Suffering by loss or deprivation or 
change. 

Hành Khổ Tánh: Samkhara-dukkha (sk)——Khổ vì chư pháp vô thường, thân tâm nây vô 
thường —Dukkha as conditioned states—Suffering due to formations—Suffering by the 
passing or Iimpermanency of all things, body and mind are Impermanert. 


(C) Tứ Khổ— Four miseries: (see Bát Khổ in Chapter 45). 


Ũ 
2) 
3) 
® 


Bốn nỗi khổ của con người—Four universal sufferings—The four afflictions that are the 
lot of every man: 

Sanh khổ: Birth is suffering. 

Già khổ: Old age is suffering. 

Bịnh khổ: Disease (illness) is suffering. 

Chết khổ: Death is suffering. 


(D) Ngũ Khổ— The ƒive qƒƒlicHons that are the lot gƒ every man: Năm nỗi khổ đau của con 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


người 

See Tứ Khổ. 

Ái Biệt Ly Khổ: Sufferings due to separation (parting) from the loved ones—See Bát Khổ 
in Chapter 45. 

Oán Tắng Hội Khổ: Sufferings due to meeting with the uncongennial (the hated)—See 
Bát Khổ in Chapter 45. 

Cầu Bất Đắc Khổ: Sufferings due to unfulfilled wishes, or failure in oneˆs aims—See Bát 
Khổ in Chapter 45. 


Ngũ Âm Thạnh Suy Khổ: Sufferings due to the raging aggregates, or sufferings caused by 
the five skandhas—See Bát Khổ in Chapter 45. 


(E) Bát Khổ— Eight basic causes 0ƒ suƒƒering: See Chapter 45. 


(F) Bát Phong— Attha-vayubheda (p): See Chapter 82. 


(VDNhững định nghĩa khác liên quan đến Khổ—Other definitions that are related to 


1) 
2) 


3) 
4) 
3) 


Duhkha: 

Khổ Ách: The obstruction caused by pain, or suffering. 

Khổ Ấm: Khổ Uẩn—Thân tâm của chúng hữu tình là sự tập hợp của ngũ uẩn—The body 
with Its five skandhas. 

Khổ Bổn: Tham dục là gốc rễ của khổ đau——The root of misery, ¡.e. desire. 

Khổ Căn: See Khổ Bổn. 

Khổ Dư: Một trong tam dư hay là ba thứ còn thừa lại khiến chúng sanh tiếp tục luân hồi. 
Người theo nhị thừa, đã ra khỏi sanh tử trong ba cõi, nhưng còn nỗi khổ sinh tử biến 
dịch—The three after death remainders, or continued mortal experiences, of sravakas and 
pratyeka-buddha, who mistakenly think they are going to final nirvana (Vô dư Niết bàn), 


855 


but wIll stHill find three remainders. The remains of suffering awaiting the Hinayana 
disciple who escapes suffering In this world, but still meet it in succeeding world, one of 
the three after-death remainders (Phiển não dư: Further passion and illusion, Nghiệp dư: 
Further karma, Quả dư: Continued rebirth, in realms beyond the trailoka—tam giới). 

6)_ Khổ Đạo: Từ khổ đạo phiền não khởi lên, từ phiền não nghiệp khởi lên, từ nghiệp khởi 
lên đau khổ, cứ thế chuyển vẫn trong vòng xấu xa—The resultant path of suffering—The 
path of suffering; from 1llusion arises karma, from karma suffering, from suffering 1llusion, 
1n a VicIous cirele. 

7) Khổ Đau: Duhkha—Suffering (n)—Unhappy—Wretched—Miserable—Hardship (n)— 
SOTTOW. 

a)_ Khổ Đau Không Dứt: Incessant suffering. 

b)_ Khổ Đau Mãi Mãi: Eternal damnation 

8) Khổ Đế: The truth of suffering—See Tứ Diệu Đế (1) in Chapter 20. 

9) Khổ Hà: Nỗi khổ sở sâu như sông—MIisery deep as a river. 

10) Khổ Hải: Biển khổ vô biên—The ocean of misery, or sea of troubles, 1ts limitlessness. 
Great sea of suffering——The great bitter sea——Bitter sea of mortalIty. 

11) Khổ Hành: 

a)  Undergoing difficulties. 

b)  Asceticism——To lead an austere life. 

12) Khổ Hạnh: Duskara-carya (skt)—See Chapter 140. 

13) Khổ Hạnh Lâm: Uruvilva (skt)—Rừng khổ hạnh, nơi Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni cùng các 
người khác thực hành khổ hạnh trước khi Phật thành chánh giác, vì vậy rừng nầy có tên là 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp — Papaya forest—The place near Gaya where Kasyapa, 
Sakyamuni and others practised their austeritiles before the latterˆs enlightenment, hence 
the former is styled Uruvilva Kasyapa. 

14) Khổ Khổ: Duhkha-duhkhata (skt)——Một trong tam khổ, nỗi khổ sinh ra nơi thân tâm chúng 
sanh do đói khát, bệnh tật, mưa gió, và những hạnh hạ khác The pain or painfulness of 
pain—Pain produced by misery or pain—Suffering arising from external circumstances 
(famine, storm, sickness, torture), one of the three kinds of sufferings—See Tam Khổ in 
Chapter 20. 

15) Khổ Không: Hai trong Tứ Hành Tướng—Misery and unreality, or pain and emptiness, two 
of the four disciplinary processes—See Tứ Hành Tướng in Chapter 92 (C-2). 

16) Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã: Suffering, Emptiness, Impermanenece, No-self. 

17) Khổ Lạc: Khổ đau và Hạnh phúc—Bình thường chúng ta chào đón hạnh phúc, nhưng 
không vui vẻ với sự khổ đau phiền não——Usualy we welcome happiness, but not sorrow. 

a)_ Khổ—Sorrow: Dukha (skt)—Cái gì mang lại khó khăn là đau khổ. Khổ đau hay phiền não 
đến trong nhiều lốt vỏ khác nhau—What is đifficult to bear is sorrow. Sorrow or suffering 
comes in different guises—See Bát Khổ. 

b) Lạc —Happiness: Sukkha (skt)—Cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc —What can be 
borne with ease 1s happiness—See Chapter 148. 

18) Khổ Loại Trí: Duhkhe-nvaya-jnanam (skt)—Một trong tám trí, vô lậu trí hay chân trí sáng 
suốt do quán “khổ đế” mà đắc được (thoát khỏi khổ đau phiền não trong luân hồi sanh tử) 
trong các cõi (dục, sắc và vô sắc) —The wisdom which releases from suffering ¡n all 
worlds, one of the eight forms of understanding. 


856 


19) Khổ Loại Trí Nhẫn: Một trong tám loại nhẫn khởi lên từ “khổ loại trí” quán. Khổ loại trí 
nhẫn là nhân, khổ loại trí là quả—One of the eight forms of endurance arising out of 
contemplation of “duhkhe-nvaya-Jnanam.” The wisdom of endurance 1s the cause, and 
Duhkhe-nvaya-Jnanam 1s the fruit—See Bát Trí in Chapter 108. 

20) Khổ Luân: Khổ quả sanh tử luân chuyển không ngừng, quay mãi như bánh xe—The 
wheel of suffering, I.e. reincarnation. 

21) Khổ Mệnh: Unhappy destiny. 

22) Khổ Nạn: Calamity. 

23) Khổ Não: Misery and trouble—Distress. 

24) Khổ Nghiệp: Nghiệp khổ đau—The karma of suffering. 

25) Khổ Ngôn: Lời khiển trách —Bitter words—Words of rebuke. 

26) Khổ Nhân: The cause of suffering, or pain. 

26) Khổ Nhục: Severe bodily pain. 

28) Khổ Pháp Trí: Một trong Bát Trí, do quán khổ đế ở cõi dục giới mà phát sanh trí huệ sáng 
suốt, chặt đứt mê hoặc —The knowledge of the law of suffering and the way of release, 
one of the eight forms of understanding—See Bát Trí. 

29) Khổ Phược: Hệ lụy của khổ đau—The bond of suffering. 

30) Khổ Quả: Quả báo do ác nghiệp sinh ra làm cho thân tâm khổ (chủ yếu là do tiền kiếp để 
lại —The physical and mental suffering resulting from evil conduct (chiefly 1n previous 
©€xistences). 

31) Khổ Tân: Bến khổ cần phải vượt qua để đến bên bờ giác ngộ—The deep ford or flood of 
misery which must be crossed 1n order to reach enlightenmert. 

32) Khổ Tập: Samudaya (skt)—Huân tập khổ đau, đế thứ nhì trong Tứ Diệu Đế. Khổ đế càng 
tăng khi ham muốn dục vọng tăng, đây lá nguyên nhân của luân hồi sanh tử—Arising, 
coming together, collection, multtude. The second of the four axioms that of 
“accumulation,” that misery 1s Intensified by craving or desire and the passions, which are 
the cause of reincarnation. 

33) Khổ Tập Diệt Đạo: Bốn chân lý, khổ đế, tập đế, diệt đế, và đạo đế—The four axioms of 
truths, 1e suffering or pain: duhkha, accumulation of suffering: samudaya, The 
extinguishing of suffering (pain) and reincarnation: nirodha, Extinction of suffering: 
Tnarga. 

34) Khổ Tế: Dukkhssant (skt)—Giới hạn cuối cùng của khổ là cửa vào Niết Bàn—The limit 
Of suffering, I.e. entrance to nirvana. 

35) Khổ Thánh Đế: Duhkha-arya-satyam (skt)—Cái khổ chỉ có các bậc Thánh mới liễu tri nên 
gọi là Thánh Đế, một trong Tứ Thánh Đế—The dogma of suffering, the first of the four 
dogmas. 

36) Khổ Tính: Theo Câu Xá Luận có ba tánh khổ——According to the Kosa Sastra, there are 
three kinds of nature of misery, or sorrowful spIrIt: 

a)_ Khổ Khổ Tánh: Dukkha as ordinary sufferings. 

b)_ Hành Khổ: Dukha as conditioned states. 

c)_ Hoại Khổ: Dukkha as produced by change. 

37) Khổ Trí: Một trong mười trí, cái trí hiểu biết được cái lý của khổ đế—The knowledge or 
understanding of the axiom of suffering, one of the ten forms of understandinge—See Thập 
Trí in Chapter 108. 


857 


38) Khổ Uẩn: Ngũ ấm thạnh suy khổ—The bundle of suffering, ¡.e. the body as composed of 


the five skandhas. 


39) Khổ Về Tinh Thần: Mental suffering. 

40) Khổ Võng: Lưới khổ——The net of suffering. 

41) Khổ Vui: Suffering (bitter) and fortunate. 

42) Khổ Vực: Thế giới khổ, cõi Ta bà hay bất cứ cõi nào còn luân hồi sanh tử là còn đầy dẫy 


khổ đau——The region of misery (every realm of reincarnation). 


(VII)Những thuộc tính của Thánh Khổ đế— The atributes oƒ the truth oƒ Suffering: Theo 


l) 


2) 


3) 


4) 


Phật giáo Tây Tạng, mỗi Thánh đế đều có bốn thuộc tính riêng——In Tibetan Buddhism, 
each of the truth 1s said to have four attributes. 

Vô thường—Impermanence: Vô thường hay yếu tố về sở hữu, hạnh phúc, vân vân... cuối 
cùng rồi cũng sẽ thay đổi và hoại diệt—Impermanence or the fact that possessions, states 
of happiness, etc., eventually change and pass away. 

Khổ đau—Misery: Tất cả phàm phu và những trạng thái tâm đều phải chịu khổ đau vì 
chúng sanh nào cũng bị ảnh hưởng của phiền não—AlI ordinary beings and mental states 
are prone to misery because of being under the Iinfluence of afflictions. 
Không—Emptuiness: Tất cả pháp hữu vi đều không có tự tính —AlI conditioned 
phenomena lack inherent existence. 

Vô ngã—Selflessness: Không có cái gọi là thường ngã, nhưng phàm phu luôn vướng mắc 
vào khái niệm giả tạo về cái ngã—There ¡is no such true so-called enduring self or 
essence, but ordinary beings always cling the false notion of “selŸ”. 





(VIII)Những lời Phật dạy về Khổ— The Buddha'°s teaching on Suffering: 


l) 


Trạng thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, 
khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi 
phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô 
thường là khổ đau vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo 
cơ hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào 
những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc 
vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường 
nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bám víu một cách tuyệt vọng 
vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ 
già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau 
phiền não vậy: The Buddha teaches that suffering ¡is everywhere, suffering is already 
enclosed in the cause, suffering from the effect, suffering throughout time, suffering 
pervades space, and suffering øoverns both normal people and saint. The Buddha said that 
whatever 1s Impermanent 1s suffering because although Iimpermanence 1s not a cause for 
suffering, It creates occasions for suffering. For not understanding of impermanence, we 
crave and cling to obJectfs In the hope that they may be permanent, that they may yeild 
permanent happiness. Falling to understand that youth, health, and lie Itself are 
Impermanent, we crave them and cling to them. We desperately hold onto our youth and 
try to prolong our life, yet because they are Impermanent by nature, they keep changing 


2) 


858 


rapidly and we wIll surely one day become old and sick. When this occurs, Impermanence 
1s the main agent which creates occasions for suffering 

Trên hết giáo Pháp của Đức Phật đưa ra một giải pháp đối với vấn để căn bản về thân 
phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không 
có điều gì trường tổn vĩnh viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bển mãi mãi dù có bất 
cứ điều gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên trên con 
đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điều này như là vấn để quan 
trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không phải là 
một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của 'khổ”, Phật giáo 
đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. Chính Đức Phật 
mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về “Khổ” và sự “Diệt 
Khổ".” Người ta có thể cảm nhận “khổ” theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình 
thường, nó tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường cũng là 
sự đau đớn tỉnh thân: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều mà người ta ham muốn, 
hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân yêu hay những điều thú vị. Nó cũng là 
những nỗi khổ đau khi người ta phải đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, dù bất 
cứ loại hạnh phúc nào chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có niềm vui 
thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn những thăng trầm 
của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng ngay cả tiếng 
cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bển 
vững nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. người ta dường 
như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực tế thì cái chết 
cũng là một hình thức của đau khổ. Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật 
chất gần gũi có thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ sinh 
tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì những hành động có 
những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa hơn sự chết, giống như những hành động 
từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của 
những việc làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của con 
người. Trong ý nghĩa này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và những chúng sanh không 
tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh khỏi “khổ”. Như vậy 
'khổ” không chỉ để cập đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận và 
dường như những hình thức của sự khổ bất tận. Không có một sự giải thích đơn giản nào 
có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và 
kết thúc mọi hình thức của “khổ” và từ đó đạt được Niết Bàn, diệt tận gốc tham, sân, sỉ là 
những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và những ai 
đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu 'khổ” nữa, bởi vì nói một cách chính xác họ 
không còn là “người” hoặc cũng không còn “bị cuốn" trong vòng luân hồi sanh tử nữa: họ 
sẽ không bao giờ tái sanh. “Khổ” biểu thị vũ trụ như là một khối trọn vẹn, những phần nổi 
trội của nó biến đổi trong “những cõi sống.” Trong cõi sắc giới, ở đó những vị đại phạm 
thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới của loài người, các vị trời và các chúng 
sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi 
vào cõi Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi vào cõi Sắc Giới. Thông thường sự 
kiện này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều giai đoạn an chỉ định khác nhau. Hình 
thức đặc trưng của khổ trong tình huống này là vô thường, được tạo nên bởi sự việc hành 


859 


giả không có khả năng để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái 
hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự 
chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó là tái sinh và nghiệp và bằng cách nào 
đó chúng có thể bị tác động—The Buddha°s teaching on suffering, above all, offers a 
solution to the fundamental problem of the human condition. According to Buddhism, 
human existence 1s distinguished by the fact that nothing 1s permanent: no happiness wIll 
last forever, and whatever else there 1s, there will always be suffering and death. The first 
step In the Buddhist path to awakening 1s to recognize this as the foremost problem of 
human exiIstence, to see that all 1s duhkha. However, this 1s not a pessimistic observation, 
because while acknowledging the ubiquity of duhkha, Buddhism offers a solution in the 
form of the Path Leading to the Cessation of Duhkha. The Buddha himself characterized 
his teaching by saying: “I teach only Duhkha and the cessation of duhkha.” Duhkha can be 
experienced 1n three ways. The first 1s simply the ordinary suffering that affects people 
when the body 1s In pain. Ordinary suffering 1s also mental pain: 1t 1s the grief of not 
getting what one wants or the distress caused by separatlon from loved ones or from 
pleasant conditions. It 1s also the many other painful situations that one Inevitably 
encounters by virtue of being born, ageing and dying. Ủnderlying any happiness 1s the 
knowledge that whenever there 1s pleasure or delipht, it will not be permanent. Sooner or 
later the vicissitudes of life will bring about a change. There 1s a Buddhist saying that even 
in laughter there 1s “duhkha,” because all laughter 1s Impermanent. This Instability 
underlies the second kind of duhkha, which 1s dissafisfaction arising from change. It might 
seem that only death can bring about the cessation of suffering, but in fact death 1s also a 
form of suffering. In Buddhism the cosmos extends far beyond the immediate physical 
world perceptible by the senses, and death 1s merely part of the endless cycle of rebirth. 
Death ¡n itself offers no respite because actions have consequences in future lives far 
beyond death, just as deeds from previous lives have affected the present. The third kind 
Of suffering 1s the inherent Interconnectedness of actions and deeds, which exceeds human 
Vision and experience. In this sense, suffering applies to the universe 1n Ifs totality, and no 
Iimaginable beings, humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from It. 
Suffering thus refers not only to everyday suffering but also to the whole infinite world of 
possible and seemingly endless forms of suffering. No simple translation can capture Its 
full significance. The goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form 
of duhkha, and thereby the attainment of nirvana, the eradication of greed, hatred and 
delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. Accordingly, Buddhas and those who 
reach enlightenment do not experience duhkha, because strictly speaking they are not 
“beings”, nor do they “roll” in the samsara: they wIll never again be reborn. Duhkha 
characterizes the cosmos as a whole, but its predominance varies among the different 
“spheres of existence.” In the world of Pure Form, where the great gods dwell, there 1s 
less suffering than in the world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and 
other beings. Just the Buddha when he walked the earth could enter the World of the 
Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure Form. This 1s ordinarily 
accomplished in meditation, through different kinds of absorptions (dhyana). The 
characteristic form of suffering In this situation 1s Impermanence, caused by the 
meditatorˆs inability to remain eternally In trance. To attain more abiding happiness, an 


860 


individual must sfrive to understand the processes that govern movemenrt In the cosmos as 
a whole, namely, rebirth and karma, and how they can be affected. 


(A-2-2) Tập Đế 
Sarmmudaya (skf) 


(D_ Nghĩa của Tập Đế— The meanings oƒ the Cause 0ƒ Suffering: 


Chân đế thứ hai trong Tứ Diệu Đế, sự thật về nguyên nhân gây ra đau khổ là do nơi dục 
vọng và nghiệp quả của nó—The second of the four dogmas, the truth of the cause of 
suffering, that the cause of suffering lies in passions and therr resultant karma. 


(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Tập Đế—Other definiions that are related to 


a) 


b) 


8) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


Samudaya: 

Táp: 

Dư khí của phiền não gọi là “Tập Khí” hay là “Tập”: The accumulation of illusion, the 
remainder or remaining Influence of illusion. 

Kết tập: Samudaya (skt)—Accumulated—Assembled—Heaped—To collect—To collect 
together——To aggregate. 

Tập Chúng Tánh: Active or functioning nature. 

Tập Đế: samudaya (sk)—Chân đế thứ hai trong Tứ Diệu Đế, sự thật về nguyên nhân gây 
ra đau khổ là do nơi dục vọng và nghiệp quả của nó—The second of the four dogmas, the 
truth of the cause of suffering, that the cause of suffering lies in passions and their 
resultant karma. 

Tập Khí: Vasana (p & skt)—See Chapter 33 (A). 

Thói quen cũ: Old habit—Habit energy——Former habit. 

Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng trong quá khứ: The 
accumulation of the past thoughts, affections, deeds, and passlons. 

Những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm 
chúng ta một cách vô ý thức: The Impression of any past action or experlence remaining 
unconsciously in the mind. 

Những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng ta hồi tưởng lại: The present 
COnScIousness 0Ÿ past perceptions. 

Kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức: Past knowledge derived from memory. 

Những chất chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ những thói quen hay thực tập trong 
tiền kiếp. Sự khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo tưởng sau khi chúng đã được chế 
ngự—Good or evil karma from habits or practice In a former existence—The force of 
habit—The uprising or recurrence of thoughts, passions or delusions after the passion or 
delusion has 1tself been overcome, the remainder or remaining influence of illusion. 

Tập Khởi: Tiếng Phạn là Chất Đa, dịch là tâm, tên của A Lại Da Thức. Tất cả các pháp 
hiện hành huân tập hạt giống ở thức nầy gọi là Tập, từ thức nầy nảy sinh ra tất cả các 
pháp hiện hành gọi là Khởi—A term for citta, the mind, and for alayavijnana, as øiving 
rise to the mass of things. 





Só1 


6. Tập Nhân Tập Quả: Sự tương tục của nhân và quả (niệm trước là nhân, niệm sau là 
quả)—The continuity of cause and effect, as the cause so the effect. 
7. Tập Nhiễm: To contract (develop or acquire) a habit. 


(HI)Thành phần của Tập Đế—Compositions oƒ the Cause oƒ Suffering: Những yếu tố giúp 
tạo nên Tập Đế—Factors that help forming the Cause of Suffering. 

(A) Triền Cái— Hindrances: TriỀn Cái là sự trói buộc bởi phiền não gồm có tham, sân, hôn 
trầm thùy miên, trạo cử và nghi hoặc. Ngũ triỀn cái là năm chướng ngại cho sự tiến bộ 
tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cẩn con người đạt tới sự tập trung 
hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý. Trong Phật giáo, chướng ngại là những tham 
dục hay mê mờ làm trở ngại sự giác ngộ mà bất cứ Phật tử nào cũng đều phải vượt qua— 
Five hindrances to spiritual progress that hinder the mind, obstruct Insight, and prevent 
cultivators from attfaining complete concentration and from knowing the truth (Five factors 
(hndrances) which blind our vision from the truth). In Buddhism, hindrances mean the 
passlons or any delusions which hinder enlightenment. Hindrances that any Buddhist must 
overcome before achieving enlightenmeit. 

(A-1)Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses: Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm triển cái, chúng làm 
chướng ngại và che dấu thực tại khỏi tâm thức —According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha, there are five hindrances which, In the sense of 
obstructing and hindering and concealing reality from conscIousness: 

1) Tham Dục Triển Cái: Kamacchanda (p)—Lust—Sensual desires. 

a) Tham dục có nghĩa là sự luyến ái theo ngũ trần như sắc, thinh, hương, vị, xúc. Chúng là 
những thứ trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sanh tử. Tham dục là sự ham muốn 
duyên theo nhục dục ngũ trần. Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trể sự phát 
triển tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có 
tham dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật canh 
phòng sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm thức. 
Do vậy người tu theo Phật cần phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không dễ duôi hờ hửng 
để cho chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải thoát của mình— 
Sensual desires mean attachment to pleasurable sense-obJects such as form, sound, odour, 
taste and contact. They are regarded as fetters that binds sentient beings to the Samsara. 
The hindrance of sensuality (sensual desire). Sensual desire 1s lust for sense obJects. 
Sensual thoughts definitely retarded mental development. They disturb the mind and 
hinder concentration. Sensuality is due to non-restraint of the six senses, which when 
unguarded give rises to thoughts of lust so that the mind-flux is defiled. Hence the need 
for any Buddhist 1s to be on his guard against this hindrance which closes the door to 
deliverance. 

b) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục——Six conditions tend to the eradication 
Of sense-desires. 

¡)_ Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsome of the object. 

ii) Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsome. 

11) Thu thúc lục căn: Sense-restrant. 

iv) Ăn uống điều độ: Moderation in food. 


v) 
VI) 
2) 
a) 


b) 


s62 


Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sân hận Triển Cái: Vyapada (p)—Oán ghét —III-wilI. 

Điều ưa thích dẫn dắt chúng sanh đến chỗ luyến ái, trong khi điều trái với sở thích đưa 
đến sự ghét bỏ. Đây là hai ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế gian. Đây cũng chính là 
nguyên nhân phát sanh mọi khổ đau phiền não cho chúng sanh. Cũng như tham dục, sự 
chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân hận. Nếu không kiểm 
soát kịp thời, những tư tưởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm và che lấp mất trí tuệ. Nó 
có thể làm méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng như gây trở ngại cho ánh sáng 
chân lý, đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt nền tắng trên vô minh, chẳng 
những làm chậm trể sự phát triển của tâm trí, mà còn đốt cháy cả rừng công đức mà ta đã 
tích tập từ bao đời kiếp —A desirable object leads beings to attachment, whereas an 
undesirable one leads to aversion. These are two great fires that burn the whole world. 
They also produce all kinds of sufferings for sentient beings. The hindrance of 1Ïl-will. As 
1n the case of sense-desire, 1t 1s unwise and unsystematic attention that brings about 1ll- 
wIll. When not under control, 1ll-will propagates 1tself, saps the mind and clouds the vision. 
It distorts the entire mind and thus hinders awakening to ignorance, not only hamper 
mental growth, but also destroy the whole forest of merits which we had accumulated In so 
many lives. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt sự oán ghét—Six conditions tend to eradication 
of 1ll-wil. 

Nhận biết đối tượng với thiện ý: Perceiving the objJect with thoughts of goodwill. 

Kiên trì quán tưởng về tâm từ bi: Constant meditation on loving-kindness. 

Suy niệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên: Thinking that karma is one”s own. 

Sống tu theo quan niệm như vậy: Adherence to that view. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Hôn Trầm Thụy Miên triển Cái: Thina-middha (p)—Sloth and torpor—Dã dượi—Stiffness 
and torpor. 

Đây là trạng thái uể oải của tâm (thân thể mỏi mệt không phải là hôn trầm dã dượi). Hôn 
trầm thụy miên hay hôn trầm dã dượi, một trạng thái tâm uể oải, không buồn hoạt động. 
Đây không phải là trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, đôi 
khi vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiển mất lòng 
nhiệt thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm 
làm cho tâm thần càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hửng 
hờ —Sloth 1s a morbid of the mind or mental states (bodily fatigue 1s not considered as 
sloth or torpor). The hindrance of sloth and torpor. This 1s a morbid state of mind and 
mental properties. It is not the state of sluggIshness of the body (for even the arhats, who 
are free from this 1ll, also experience bodily fatihue). This sloth and torpor lessens the 
yog1`s enthusiasm and earnestness for meditation so that the meditator becomes mentally 
sick and lazy. Laxity leads to greater slackness until finally there arises a state of callous 
indifference. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hôn trầm—Six conditions tend to eradicate of 
sloth and torpor. 


1) 


11) 
111) 
1V) 
v) 
VI) 
4) 


a) 


863 


Suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm thực vô độ: Reflection on the object of 
moderation in food. 

Thay đổi tư thế (oai nghi): Changing of bodily postures. 

Quán tưởng đối tượng ánh sáng: Contemplation of the object of light. 

Sống nơi trống trải: Living in the open. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Trạo Cử Hối Quá Triển Cái: Uddhacca-kukkucca (p)—Phóng dật—Agitation and worry—— 
Restlessness and worry——Lo âu. 

Phóng dật hay lo âu là trạng thái tâm liên hệ đến những tâm thức bất thiện. Còn gọi là 
phóng đật lo âu, một chướng ngại làm chậm trể bước tiến tinh thần. Khi tâm phóng dật thì 
như bầy ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, khó lòng an trụ được. Tình 
trạng chao động nầy là một trở ngại trên đường đi đến định tĩnh. Khi hành giả mãi lo âu 
suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, những việc làm xong, 
cũng như những việc chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của đời sống, thì chắc chắn 
người ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc—Mental restlessness or excitement or WOrry is a 
merntal state of the mind which 1s associated with all types of immoral consciousness. The 
hindrance of worry and flurry, also called restlessness and remorse. This 1s another 
disadvantage that makes progress more difficult. When the mind becomes restless like 
flustered bees In a shaken hive, It cannot concentrate. This mental agifation prevents 
calmness and blocks the upward path. Worry 1s Jjust as harmful. When a man worrIes oVer 
one thing and another, over things done or left undone, and over misfortunes, he can never 
have peace of mind. All this bother and worry, this fidgeting and unsteadiness of mind, 
prevent concenfration. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt phóng dật hay lo âu—§ix conditions tend to 
eradication of restlessness. 

Thông suốt pháp học: Erudition or learning. 

Nghiên cứu học hỏi và thảo luận: Questioning or discussion. 

Thấu triệt tỉnh thần của giới luật: Understanding the nature of Vinaya dicipline. 

Thân cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng: Assoclation with senior virfuous 
monks. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Nghi Triển Cái: Vicikiccha (p)—Hoài nghi —Doubt. 

Hoài nghi hay không quyết định là suy nghĩ làm trống rỗng trí tuệ. Còn gọi là hoài nghi, 
không tin tưởng về sự chứng đắc thiển định, không quyết định được điều mình đang làm. 
Ngày nào mình còn tâm trạng hoài nghi, ngày đó tinh thần còn bị lung lạc như người ngồi 
trên hàng rào, không thể nào trau dôi tâm trí được—Doubt or indecision which is devoid 
of the remedy of wisdom. The hindrance of sceptical doubt or uncertainty. The hindrance 
of doubt 1s the inability to decide anything definitely. It includes doubt with regard to the 
possIbility of attaining the Jhana, and uncertain on what we are doing. Unless we shed our 
doubts, we will continue to suffer from 1t. As long as we continue to take skeptical view of 
things, sitting on the fence, this will most detrimental to mental development. 


S61 


b) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài nghi—Six conditions tend to eradication of 
doubt. 

1) Thông suốt giáo pháp và giới luật: Knowledge of the Dharma and Vinaya. 

1i) Nghiên cứu tìm học và thảo luận: Discussion or questioning. 

1i) Thấu triệt tinh thần của giới luật: Understanding of the nature of the Vinaya dicipline. 

iv) Niềm tin hoàn toàn vững chắc: Excessive confidence. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 


(A-2)Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to the point oƒ view oƒ Mahayana 
Buddhism: 

1) Tham dục: Kamachanda (p)—Tham ái duyên theo dục giới —Sensuous lust—Greed. 

2) Sân hận: Vyapada (p}—III-will—Hatred. 

3) S¡ mê: Ignorance—Physical and mental torpor. 

4) Lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and worry. 

53) Nghi hoặc: Vicikiccha (p)—Doubt. 


(A-3)Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the point oƒ view oƒ Theravada 
Buddhism: 

l1) Tham dục hay tham ái duyên theo dục giới: Kamachanda (p)—Sensual desires. 

2) Sân hận: Vyapada (p)—Hatred. 

3) Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

4) Phóng dật lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and wOorry. 

3) Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt, or indecIsion. 


(A-4)Năm chướng ngại mà Phật nói tới trong Kinh Pháp Hoa— The five hindrances which the 
Buddha mentioned in the Lotus Sutra: 

1) Tín Chướng: Khi dễ hay lừa dối là một chướng ngại cho niỀểm tin—Deception is a bar to 
faith. 

2) Tiến Chướng: Lười biếng là một chướng ngại cho tinh cần tu tập—Sloth or laziness is a 
bar to zeal of cultivation. 

3) Niệm Chướng: Sân hận hay giận dữ là một chướng ngại cho chánh niệm—Anger 1s a bar 
to remembrance. 

4)_ Định Chướng: Thù hận là một chướng ngại cho thiển định: Hatred is a bar to meditation. 

3) Tuệ Chướng: Oán ghét là một chướng ngại cho việc phát sanh trí tuệ——The discontent 1s a 
bar to wIsdom. 


(A-5)Theo Kinh Đại Nhật, có năm chướng ngại—According to the Vairocana Sutra, there are 
ve hindrances: 

1) Phiển Não Chướng: The hindrances of passion-nature (original sin). 

2) Nghiệp Chướng: The hindrances of karma caused In previous Ïives. 

3) Sinh Chướng: The hindrances of the affatrs of life. 

4) Phát Chướng: The hindrances of no friendly or competent preceptor. 

5) Sở tri Chướng: The hindrances of partial knowledge. 


865 


` LS ` + LS x +-À Z* À - 
(A-6)Làm thể nào để chế ngự năm triển cái nây?—How can we overcome these ƒive 


D 
8) 
b) 
c) 
đ) 


2) 


đ) 


©) 


hindrances? 

Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế ngự năm triển cái nầy: A Buddhist must 
always practice the ripht efforts to overcome these five hindrances: 

Ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không cho nó phát sanh: To prevent 
the arsing of evil unwholesome thoughts that have not yet arisen in the mind. 

Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh: To discard such evil thoughts already 
Arisen. 

Khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh: To produce wholesome thoughts not yet 
Arisen. 

Củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát sanh: To promote and maintain the good 
thoughts already present. 

Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục năm 
triển cái, hành giả cũng cần phải trau dổi và phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chỉ 
thiển—According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, to 
overcome these five hindrances, one has to develop five psychic factors known as five 
factors of Jhana: 

Tầm: Vitakka (p)—Tâm được dùng để chế ngự hôn trầm dã dượi—Applied thought is 
used to subdue sloth and torpor. 

Sát: Vicara (p)—Sát được dùng để chế ngự hoài nghi —Sustained thought is used to 
subdue doubt. 

Phỉ: Piti (p)—Phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận—Joy is used to subdue ilI- 
will. 

Lạc: Sukha (p)—An lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu—Happiness ¡s used to 
subdue restlessness and worry. 

Trụ: Ekagsata (p)—Trụ được dùng để chế ngự tham dục —One pointedness or unification 
of the mind which 1s used to subdue sense desire. 


(B) Kiết sử— Bondage and instigators oƒ the passions: Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của 


a) 


phiền não, kiết là trói buộc thân tâm kết thành quả khổ, sử là theo đuổi và sai sử chúng 
sanh. Theo Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ sắc tham; gọi là kiết sử vì chúng 
trói buộc các uẩn trong đời nầy với các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp với quả, 
hoặc trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái nầy còn hiện hữu thì cái kia không 
chấm dứt —The bondage and instigators of the passions, two other names for afflictions. 
The fetters are the ten states beginning with greed for the fine-material, so called because 
they fetter agsregates In this life to aggregates of the next, or karma to 1s fruit, or belngs 
to suffering. For as so long the ones exist there 1s no cessation of the others. 

Tam Kết: Samyoga (sk)—Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: “Này thiện nam tử, Tu 
Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết rất nặng nên chúng cũng 
bao hàm tất cả kết mà Tu Đà Hoàn đã đoạn.”—In the Nirvana Sutra, the Buddha said: 
“Srota-apanna though has cut off.£ inummerable illusions; however, the three ties are so 
serious that If he is able to cut off these three ties, he can cut off all other ties: 

Kiến Kết: Ngã kiến—The tie of false views of permanent ego. 


S66 


b)_ Giới Thủ Kết: Silavrataparamarsa (skt)——Giới Cấm Thủ Kết. 

)_ Hành tà giới: The tie of wrong discipline. 

ii) Chấp vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới luật đạo đức: Taking hold of the 
merit accruing from the observance of the rules of morality. 

c)_ Nghi Kết: Nghi ngờ chánh lý——The tie of doubt. 


2. Ngũ Hạ Phần Kết 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm thứ Kết hoặc của Dục giới trong 
tam giới —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
five bonds in the lower desire-realms or the lower fetters which hold the 1ndividual In the 
realms of destre: 

(a) 

¡)_ Tham Kết (Phiền não của tham dục): Desire—Sensual desire—Sensuality. 

ii) Sân Kết (Sân Nhuế Kết —Phiền não của sự giận đỡ): Dislike—II-will_—Resentment. 

ii) Thân Kiến Kết (Phiển não của ngã kiến): Sakkaya-ditthi (p)—Personality-belief—Self— 
Identity view——EgoiIsm. 

iv) Giới Thủ Kết (Phiển não của chấp thủ giới cấm hay tà kiến một cách phi lý): Silabbata- 
paramasa (p)—Heretical ideals—Attachmernt to rite and ritual—DIstorted grasp of rules 
and vows——False tenets. 

v)_ Nghi Kết (Phiển não của sự nghi hoặc): Doubt. 

b) Theo Vi Diệu Pháp —According to 
Abhidharma: 

)_ Tham Kết: Phiền não của tham dục——Desire. 

ii) Sân Nhuế Kết: Phiển não gây ra do sân giận—Dislike. 

1i) Mạn Kết: Phiển não gây ra do ngã mạn cống cao—Pride. 

¡iv) Tật Kết: Phiển não gây ra do tật đố—Envy. 

v)_ Xan Kết: Phiển não gây ra do tham lam bỏn xẻn—Stinginess. 


3. Ngũ Thượng Phần Kết 
Ngũ Thượng Phần Kiết Sử—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh và Câu Xá 
Luận, có năm phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao hơn của sắc giới và vô sắc giới 
hay ngũ thượng phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ uẩn để sanh vào các cõi 
cao—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha and Kosa 
Sastra, there are five higher bonds of desire still exist in the upper realms of form and 
formlessness, for they fetter beings to aggregates, etc., produced ¡In the higher forms of 
becoming: 

_ Sắc ái kết: Tham sắc—Phiển não của sự tham trước ngũ dục ở cõi sắc giới—Rupa-raga 
(p)—Lust or desire for form—GŒrecd for the fIine-material—Love 1n the realm of form—— 
Craving for the world of form. 

ii) Vô sắc ái kết: Tham vô sắc—Phiền não của sự tham trước cảnh giới thiển định của cõi vô 
sắc —Arupa-raga (p)—Lust or desire for formlessness—Greed for the immaterial—Love 
1n the realm of formlessness——Craving for the formless world. 

ii) Trạo kết: Trạo cử—Phiển não vì tâm dao động mà bỏ mất thiển định—Uddhacca (p)— 
Restlessness. 


1V) 


v) 


S67 


Mạn kết: Phiển não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt người khác—Mana (p)— 
Pride—Concett. 
Vô minh kết: Phiển não gây ra bởi ngu muội—Ignorance. 


(C) Tam Độc: Three Poisons—See Chapter 77. 
(C-1)Tham—Desires: 


1) 


2) 
q) 
1) 


) 


ii) 


Tham Ái— Cupidity: Passion—Desire. 

Tham ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm 
ân ái, vân vân, là những khoái lạc về ngũ quan. Con người còn ham muốn để được thỏa 
mãn những nhu cầu về tinh thần như ham chiếm đoạt, ham phô trương, ham quyền lực, 
ham lợi lộc. Lòng ham muốn đắm mê không bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa 
mãn cả, như chiếc thùng không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, 
độc ác, làm hại, làm khổ người khác để mình được vui, được sung sướng. Vì lòng tham mà 
chúng ta không ngại xử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho được mục đích, bất kể chuyện gì 
xãy đến cho người khác. Phật tử chúng ta nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành 
một đấu trường mà nước mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều biển 
khơ—Greed and lust are unrestrained desires for materlal possessions such as food, 
sleeping, sexual Intercourse, etc., all related to sensual pleasures. We also have a desire 
for approprlations, showing off, authority, and profits. Since they are like bottomless 
barrel, neither obsessive greed nor desire can be stopped or satisfied. Through tricks, 
expedients, and manipulations we try to reach our goal Irrespective of whatever happens 
to others. We Buddhists must see that greedy people are generally selfish, wicked, and 
prone fo cause sufferings to others. Ás a result, they transform this world Into a battlefield 
where tears are shed like streams, and sufferings rise like an ocean tide. 


Tham Dục —Œreed and Desire: 

Nghĩa của Tham Dục— The meanings oƒ Greed and desire: 

Tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như 
là sự thỏa mãn của mọi tham dục: Desire for and love of the things of this life——Craving 
(greed, affection, desire). Most people define happiness as the satisfaction of all desires. 
Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và 
tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. 
Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục 
theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ 
đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhĩn tự tại khi chúng ta có ít tham dục. 
Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta—The desires 
are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulfiled desires always create 
suffering. When desires are only partially fulfilled, we have a tendency to continue to 
pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more suffering for 
us and for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state of mind 
when our desires are few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. 
Phật dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế 
không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý 


b) 


1) 
11) 
1V) 


v) 


3) 
a) 


)) 
¡) 


b) 


868 


và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ 
tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp 
cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt 
lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân—Buddha taught: 
“Craving and desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything sooner or 
later must change, so do not become attached to anything. Instead devote yourself to 
clearing your mind and finding the truth, lasting happiness.” Knowing how to feel satisfied 
with few possessions help us destroy gøreed and desire. This means being content with 
material conditions that allow us to be healthy and strong enouph to cultivate. This 1s an 
effective way fo cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state of mind 
and have more time to help others. 

Phân loại Tham Dục— Categories oƒ Greed and Desire: Có năm loại Tham Dục——There 
are five types of Greed and Desire: 

Tài Tham Dục: Greed and desire for Wealth. 

Sắc Tham Dục: Greed and desire for Beauty. 

Danh Tham Dục: Greed and Desrre for ambifions. 

Thực Tham Dục: Greed and desire for finding pleasure in eafing. 

Thùy Tham Dục: Greed and Desire for sleeping or lazIness. 


Tham Lam— Lust: Abhiljha (p)—Greed—MIserly (see Ch. 77). 

Theo Hoà Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp tham lam—According to Most Venerable in The Buddha and His 
Teachings, there are two conditions that are necessary to complete the evil of 
COV€fOusness: 

Vật sở hữu của người khác: Another”s possession. 

Tâm thèm muốn, ước mong được làm chủ vật ấy: Adverting to it, thinking “would this be 
mine” 

Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, hậu quả tất yếu của tham 
lam là không bao giờ được mãn nguyện: Also according to Most Venerable Narada in The 
Buddha and His Teaching, the inevitable consequence of covetousness 1s non-fulfilliment 
Of one”s wishes. 


(C-2)Sân Hận—Anger: Dosa (skt)—Krodha or Pratigha or Dvesa (skt)——Hất La Đà—Căn bản 


Ù 
8) 


phiền não “Sân Khuể” hay sự nóng nảy, một trong tam độc (tham, sân, si)—Anger, ire, 
wrath, resentment, one of the six fundamental klesas or one of the three poisons (passion, 
anger, and ignorance). 

Nghĩa của sân hận—The meanings of dosa: 

Sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận là 
nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận 
và phát triển lòng từ bi trong tâm: Anger—III-will—Hatred—One of the three poisons in 
Buddhism (greed, anger, ignorance)}—One of the three fires which burn In the mind until 
allowed to die for fuelling---Anger manifests 1tself in a very crude manner, destroying the 


b) 


c) 


869 


practitioner In a most effective way. To subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind. 

Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ 
đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại 
vừa vui về cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi 
dưỡng sự trả thù hay bảo tôn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau như 
thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai gieo 
hận thù cho người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái sanh 
vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, nhức 
nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm những 
nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ— 
According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and happy, but never angry and happy at the same 
time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps alive a grudge 
1s bound to experlence mụuch suffering for he has laid hold a very potent source oŸ It. 
Those who exercise their hatred on others as in killing, torturing or maiming may expect 
birth In a state, compared ¡n the scriptural simile to a pitfull of glowing embs, where they 
will experience feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only in such an 
environment will they be able to experience all the misery which they, by their own 
cruelty to others, have brought upon themselves. 

Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì 
chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn 
che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng 
môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn”—— 
The Buddha taught: “Bandits who steal merits are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hatred and anger arise, Iinevitable innumerable karma wIll be created. 
Immediately thereafter, hundreds and thousands of obstructions wIll appear, masking the 
proper teachings of enlightenment, burying and dinming the Buddha Nature. Therefore, a 
thought of hatred and anger had Just barely risen, ten thousands of karmic doors will open 
Iimmediately. It 1s to say with Just one thought of hatred, one must endure all such 
obsftructions and obstacles.” 


đ) 


2) 


b) 
3) 


c) 
4 


870 


Sân hận là nguyên nhân chính của khổ đau và địa ngục: The anger or dosa is the root of 
suffering and the rebirth in hell. 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp sân hận—According to Most Venerable Narada in The Buddha and His 
Teaching, there are two conditions that are necessary to complete the evil of ill-wIll: 

Một người khác: Another person. 

Tư tưởng muốn tạo phiển não cho người đó: The thought of doing harm. 

Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, đây là những hậu quả tất 
yếu của sự sân hận—Also according to Most Venerable Narada in The Buddha and His 
Teachings, these are the inevitable consequences of 1ll-wIll: 

Thân hình xấu xa: Ugliness. 

Cơ thể bệnh hoạn: Manifold diseases. 

Bẩm tánh khó thương: Detestable nature. 

Sám Hối Tâm Sân Hận——To repent the mind of hatred and anger: To repent the mind- 
karma——Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
sở dĩ gây nên vô số tội lỗi là do ở nơi ý thức. Ý thức nầy cũng ví như mệnh lệnh của vua 
ban xuống quần thần. Mắt ưa ngắm bậy, tai ham nghe âm thanh du dương, mũi ưa ngửi 
mùi hương hoa, son phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà vạy, thân ưa thích sự xúc chạm mịn màng. 
Tất cả tội nghiệp gây ra từ năm thức nầy đều do chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà phát 
sanh ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác đạo, chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, 
nga quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ 
tâm như giữ gìn tròng con mắt. Giặc cướp công đức, một đời hay nhiều đời, không gì hơn 
ý.” Nay muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ rằng ba nghiệp tham sân sĩ (see Tam 
Độc in Chapter 77) của ý là mầm mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là màng vô minh 
che mất trí huệ, là phiển não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. Phật tử chơn thuần phải 
đem hết tâm ý sám hối ăn năn, thể không tái phạm ——Sincere Buddhists should always 
remember that the mind consciousness 1s the reason to gø1ve rise to Infinite offenses of the 
other fÍive consciousnesses, from Sipht Hearing, Scent, Taste, and Touch 
Consciousnesses. The mind consciousness 1s similar to an order passed down from the 
King to his magistrates and chancellors. Eyes take great pleasure In looking and observing 
unwholesome things, ears take great pleasure 1n listening to melodious sounds, nose takes 
great pleasure in smelling aromas and fragrance, tongue takes great pleasure In speaking 
vulgarly and Irresponsibly as well as finding Joy In tasting the varilous delicacies, foods, 
and wines, etc; body takes great pleasure In feeling varIous sensations of warmth, coolnes, 
softness, velvet clothing. Karmic offenses arise from these five conscIousness come from 
their master, the Mind; the mind consciousness 1s solely responsible for all their actions. 
In the end, this will result in continual drowning In the three evil paths, enduring Infinite 
paIns and sufferings In hells, hungry ghosts, and animals. In the Dharmapada, the Buddha 
taught: “Guard one”s mind much like guarding a casfle; protect the mind similar to 
protecting the eye ball. Mind 1s an enemy capable of destroying and eliminating all of the 
virtues and merits one has worked so hard to accumulate during one”s existence, or 
sometimes many lifetimes. To repent the mind-karma, sincere Buddhists should think that 
the three karmas of Greed, Hatred, and Ignorance of the mind are the roots and 
foundations of Infinite karmic transgressions. The mind-karma 1s the web of Ignorance 


871 


which masks our wisdom and 1s the affliction and worry that cover our frue nature. Ït 
should be feared and needs be avoided. Sincere Buddhists should use their heart and mind 
to sincerely confess and repent, be remorseful, and vow never again to commit such 
offenses. 


(C-3)Si— Delusion: Moha (skÐ—Mudha (p) 


1) 
a) 


b) 


c) 
đ) 


2 
q) 


1) 


ñ) 


Thành phần của Sỉ Mê— Formations oƒ Delusion: 

Phiển não: Klesa (sk)—Phiển não hay sự uế nhiễm của tham dục —Affliction or 
delifement by the passions. 

Tà kiến: Wrong views. 

Tâm ám muội: Deluded mind. 

Vô minh: Mê sự bỏ lý, nghi ngờ chánh pháp, từ đó tất cả mọi phiển não khởi lên. Đây là 
một trong tam độc tham, sân, si—lgnorance——Foolish—Delusion—nconscIousness—— 
Perplexity—SIlly——Infatuation. Ignorance 1s Interpreted by unenlightened, 1.e. misled by 
appearances, taking the seeming for real; from this unenlightened condifion arIses every 
kind of klesa, 1.e. affliction or defilement by the passions, etc. It is one of the three 
polsons, desire, dislike, delusion. 

Các loại Sỉ Mê— Dựƒerent kinds oƒ Delusion: 

Ngũ Độn Sử: Panca-klesa 

Năm thứ mê mờ ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra—Five dull, unintelligent, or 
stupid vices or temptatlons——Five envoys of stupitity caused by the illusion of the body or 
self: 

Tham: Desire—Hankering after—Greed, which causes clinging to earthly life and things, 
therefore reincarnation. 

Sân: Anger or resentment. 


11) S1: Stupidity or foolishness. 
1V) Mạn: Arrogance (see Chapter 20 (II) (B) (10)). 


v) 
b) 


Nghĩ: Doubt (see Chapter 20 (II) (B) (11)). 
Tà Kiến: Wrong Views—See Chapter 44. 


(D) Phiền Não—Afflictions: See Phiền Não in Chapter 40. 


1) 
8) 
1) 


ii) 
b) 


Mạn — Pride: 

Nghĩa của Mạn—The meanings of Arrogance or Haughtiness: 

Kiêu mạn: Mana (skt)—Cậy tài mình cao hơn mà khinh miệt người khác —Proud—— 
Pride—Arrogance—Self-concei—Looking down on others—Superlicious—Mạn là tự 
nâng cao mình lên, dương dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà đạp 
người dưới, không học hỏi, không lắng nghe lời khuyên hay lời giải thích, hậu quả là họ 
phạm phải nhiều lỗi lầm đáng tiếc — Haughty people are self-agsrandized and boasting. 
They tend to bully their superiors and trample the inferior. They refuse to learn any more 
or listen to advice or explanations; and as a result commit regretable errors. 

Tràn lan: Overflowing——Boundless—Prolonged—Extended—Widespread. 

Phân loại Mạn-Categories of Arrogances: 


b1) Thất Mạn: Seven arrogances—Theo Câu Xá Luận, có bẩy loại kiêu mạn—According to 


the Kosa Sastra, there are seven pretensIons Or arrogances: 


872 


)_ Mạn: Mana (skt—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng người — 
Asserting superiority over Inferiors and equality with equals. 

1) Quá mạn: Ati-mana (skt—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng 
mình, và cho rằng mình bằng hay coi thường những người hơn mình—The pride which 
among equals regards self as superior and among superlors as equal (SuperIorIfty OoVer 
equals and equality with superIors). 

1i) Mạn quá mạn: Manati-mana (skt)——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người 
hơn mình—SuperiorIty over manIfest SuperIors. 

iv) Ngã mạn: Atma-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn chấp có ta và có cái sở hữu của ta— 
Egotism or overweening pride. 

v) Tăng thượng mạn: Adhi-mana (skt—Khởi tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo 
mà cho là chứng đắc —Vaunting assertion of possessing the truth. 

vi) Ti mạn: Una-mana (sk—Ti Hạ Mạn——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người cực kỳ tài giỏi 
chỉ hơn mình chút ít thô —Vaunting one”s inferiority or flase humility. The pride of 
regarding self as little Inferior to those who far surpass one. 

vii) Tà mạn: Mithya-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình 
chẳng có đạo đức gì —Vaunting lack of virtue for virtue. 

b2) Cửu Mạn: Nine arrogances—Theo Vi Diệu Pháp thì có chín loại mạn—According to 
Abhidharma, there are nine forms of pride: 

1 Ngã Thắng Mạn: Đối với người bằng mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình hơn họ— 
That I surpass those who are equal to me. 

ii) Ngã Đẳng Mạn: Đối với người hơn mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình bằng họ— 
That [ am equal to those who surpass me (the pride of thinking oneself equal to those who 
SUrpass Uu$). 

1i) Ngã Liệt Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình không đến nỗi tệ như người khác—That 
lam not so bad as others. 

iv) Hữu Thắng Ngã Mạn: Vẫn khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng người đó hơn mình —That 
others surpass me. 

v)_ Vô Đẳng Ngã Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng mình—None are equal to 
me. 

vi) Vô Liệt Ngã Mạn: Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng vẫn sanh lòng kiêu mạn 
cho rằng mình chỉ kém người chút ít thô——None are inferior to me. 

vi) Vô Thắng Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn cho rằng không ai 
có thể hơn mình được——None surpass me. 

vii)Hữu Đẳng Ngã Mạn: Dù biết người cũng bằng mình, nhưng vẫn sanh tâm kiêu mạn cho 
rằng họ chỉ bằng ta thôi—That are equal to me. 

ix) Hữu Liệt Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại khởi tâm kiêu mạn cho rằng họ tệ hơn 
mình——That are worse than me. 


2) Nghi —Doubt: 

a)_ Nghĩa của Nghi— The meanings oƒ Doubt: 
Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy được chân lý, không thực 
hành được thiện nghiệp, đây là một trong năm triỀn cái—The overhanging cover of doubt, 


b) 
lì 
ñ) 
ii) 


C) 


873 


which prevents sentient beings from seeing and practicing good deeds, one of the five 
covers or mental and moral hindrances. 

Tam Nghỉ: Three doubfs: 

Nghi mình: Doubts of self. 

Nghi Thầy: Doubts of teachers. 

Nghi Pháp: Doubts of Dharma. 

Tam Hoặc— Three delusions: Tam phiền não—Tam lậu —Tam cấu. 


c-¡) Theo tông Thiên Thai, có ba loại hoặc—According to the T”1en-T”ai Sect, there are three 


1) 


ñ) 


ii) 


delusions: 

Kiến tư hoặc: Thấy và nghĩ tưởng theo ảo vọng từ những nhận xét không hoàn hảo, với 
những cám dỗ của yêu ghét, vân vân. Muốn loại bỏ những cấu chướng nầy, người ta phải 
tuân thủ và hành trì giới luật (mê chấp tướng sanh tử)——Things seen and thought illusions 
from Imperfect perception, with tempftation to love, hate, etc., to be rid of these false 
views and tempftations, one must cultivate and observe moral precepts. 

Trần sa hoặc: Phiền não và cám dỗ trong lúc cứu độ chúng sanh (mê chấp cứu độ chúng 
sanh để được vào cõi Niết Bàn)—IIlusion and temptation through the immense variety of 
dufies in saving others. 

Vô minh hoặc: Phiển não và cám dỗ khởi lên từ chỗ không hiểu chư pháp và thực tánh 
của chúng. Phiển não khởi lên từ căn bản vô minh làm che lấp mất chân lý. Trong Biệt 
Giáo và Viên Giáo, Bồ Tát khắc phục vô minh hoặc trong sơ địa (mê chấp về tướng nhị 
biên)—Thhe 1llusions and temptations that arise from failure philosophically to understand 
things In therr reality——lIllusion arising from primal ignorance which covers and hinders the 
truth. In the Differentiated Teaching, this 1llusion 1s overcome by the bodhisattva from the 
first stage; In the Perfect Teaching, It 1s overcome by the bodhisatva In the first resting- 
place. 


c-i)Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có ba nhóm lậu hoặc. Ngoài ra, có người còn cho rằng có 


ñ) 


ii) 


3) 


lậu thứ tư là Kiến lậu, là những quan điểm đổi bại—According to the Hinayana 
Buddhism, there are three groups of delusions. Besides, some considers the fourth 
delusion, the corruption of views: 

Dục lậu: Say mê về dục lạc trần thế: Kamasava (p)—Intoxicant of worldly desires or 
sensual pleasures. 

Hữu lậu: Bhavasava (p)—Sự ham muốn hiện hữu trong một trong những cảnh giới hữu 
lậu —The love of existence 1n one of the conditioned realms. 

Vô minh lậu: Avijjasava (p)—Sự uế nhiễm trong tâm khởi lên từ sự ngu si—The 
defilemenfs of Ignorance in mind. 


Tà Kiến— Wrong views: 


3a) Thân Kiến: Satkayadrshii (skt)— Tà kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà 


a) 


cho là thực, là thường trụ cố định —False view that every man has a permanent lord 
withn—Wrong view on the existence of a permanent ego——The erroneous doctrine that 
the ego or self composed of the temporary five skandhas, 1s a reality and permanernt. 

Ảo tưởng cho rằng thân mình là có thật, một trong ngũ kiến—The ¡llusion of the body or 
self, one of the five wrong views. 


b) 


874 


Ý tưởng về một cái ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi đến cái 
quan niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của một cái ngã, một là sự tưởng tượng chủ 
quan, hai là quan niệm khách quan về thực tính—Thought of an ego, one of the three 
knots. There are two ways in which one comes to conceive the real existence of an ego, 
the one 1s subJective imagination and the other the obJective conception of realIty. 

Tưởng rằng cái ngã của chính mình là lớn nhất và là tài sẳẩn quí báu nhất: Tin rằng cái ta 
là lớn nhất và vĩ đại nhất, nên mục hạ vô nhân. Chỉ có cái ta là quý báu nhứt mà thôi, 
người khác không đáng kể. Nên tìm đủ mọi cách để chà đạp hay mưu hại người khác— 
Believe that our self 1s our greatest and most precIous possession 1n a nix In our eyes. We 
try by all means to satisfy to our self, rrespective of others” interest of rights. 


3b) Ngũ Kiến Vi Tế: Panca drstayah (sk)—Năm loại kiến giải sai lầm, trái với đạo pháp— 


a) 


1) 


) 


b) 


c) 


đ) 


The five sharp wrong views——Five sharp servants—FIve sharp views: 

Thân kiến: Chẳng biết rằng thân nầy chẳng thường hằng, chỉ do năm uẩn giả hợp——View 
of the body——The view that there 1s a real and permanent body or 

Ngã kiến: Cho rằng có một bản ngã trường tổn—View of egoism—The view that there is 
a real self or ego, or 

Ngã kiến sở: Cho rằng có cái sở hữu thật của mình và của người —View of mine and 
thine— The view that there 1s a real mine and thine. 

Biên kiến: Chấp rằng chết rồi là đoạn tuyệt hoặc có thân thường trụ sau khi chết— 
Extreme view (of extinction and/or permanence)—Being prejudiced to one extreme or 
another. 

Tà kiến: Phủ nhận lý nhân quả—Perverse view which denying cause and effect—Deviant 
VI©WS. 

Kiến thủ: Chấp lấy đủ mọi tri kiến thấp kém mà cho rằng hay rằng tuyệt —The view of 
grasping at views—Stubborn perverted views, viewing Inferlor thing as SUp€FIOT, OT 
counting the worse as the better. 

Giới cấm thủ: Chấp trì những giới cấm phi lý mà cho là con đường để đi đến cõi Niết 
Bàn—View of grasping at precepts and prohibitions—Rigid view In favor 0Ÿ rIgOrous 
ascetic prohIbitions. 


3c) Biên Kiến: Chấp Kiến—One-sided siandpoint: Extreme views—Biased views—One- 


l) 


2) 


sided views. 

Tình trạng bám víu vào một bên hoặc hai bên trong thế giới tương đối, chẳng hạn như 
bám víu vào sự thường hằng, vô thường, hiện hữu hay không hiện hữu. Biên kiến còn là 
một trong ngũ kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến—The state of clinging to one 
of the two exttemes In the world of relativity, such as clinging to permanence, 
Impermanence, being or non-being, etc. These views are also the two extreme views of 
annihilation and personal immortality, one of the five sharp wrong views. 

Ý kiến nghiêng về một bên hay cực đoan. Những người theo biên kiến nghĩ rằng người 
chết đầu thai làm người, thú đầu thai làm thú. Một lối biên kiến khác cho rằng chết là hết, 
hay không còn gì hết sau khi chết. Lối nầy thuộc tư tưởng của nhóm duy vật triết học, 
chẳng tin nơi luật nhân quả—This is a biased viewpoint tending to favor one side. Those 
who conceive this way think that practicing Buddha”s teachings is equivalent to not 


875 


practicing it. Another biased one claims that, after death man will be reborn as man, beast 
as beast, or that there 1s nothing left after death. The last view belongs to a materialistic 
philosophy that reJects the law of causality. 


3d) Kiến Thủ Kiến: Drstiparamasra (skt) 


» 


2) 


Những tranh cãi do chấp vào ý kiến cố chấp vào thiên kiến của mình, một trong ngũ 
Kiến—Wrong views caused by attachment to one”s own erroneous understandings—To 
hold heterodox doctrines and be obsessed with the sense of the self. 

Kiến thủ kiến (khư khư bảo thủ ý kiến của mình) —Conservative standpoint: Lối nầy là 
khuynh hướng của những người giữ lấy ý mình và chống lại sự thay đổi. Không ý thức 
được sự sai quấy, mà vẫn giữ ý, không thèm nghe người khác; hoặc vì tự ái hay vì cứng 
đầu ngang ngạnh cứ tiếp tục giữ cái sai cái dở của mình. Chẳng hạn như ở Việt Nam 
người ta có thói quen đốt giấy vàng mã theo phong tục của Trung Hoa trong đám tang. Kỳ 
thật, đám tang theo nghi thức Phật giáo thật đơn giản. Thân bằng quyến thuộc tể tựu về 
tụng Kinh A Di Đà để hộ niệm cho người chết thoát khổ. Phật tử, nhất là chư Tăng Ni 
thích được hỏa táng hơn là địa táng vì cách nầy vừa đở tốn kém lại vừa hợp vệ sinh hơn. 
Hơn nữa, theo thời gian đất chôn sẽ tăng một cách đáng kể làm giảm đi đất dành cho sự 
canh tác và xây cất các công thự tiện ích khác —That ¡is the tendency of those who 
maintain their point of view or resist and oppose change. For example, there are some out- 
dated customs still practiced in Vietnam such as using Chinese money papers and burning 
them at funeral ceremonies. In fact, Buddhist funeral rites are simple. Relatives and 
Íriends recite the Amitabha Sutra to help free the dead from suffering. Buddhists, 
especially monks and nuns, prefer cremation to burial, since the first mode 1s more 
economic, and hygienic than the second one. Moreover, with time, the burial grounds 
would extend considerably, reducing thus the land reserved for cultivation and other 
utilities. 


3e) Giới Cấm Thủ Kiến: Silayrataparamarsa (skt) 


a) 


b) 


3/) 


8) 
b) 
c) 


Trì giữ những giới luật ngoài giới căn bản của Phật —Upholding forbidden religious 
practices, or upholding prohibitions arising out of fundamenrtal rules. 

Chấp thủ vào những giới luật tà vạy, như những người tu khổ hạnh cực đoan, đây là một 
trong tứ thủ—Clinging to heterodox ascetic views, ¡.e. those of ultra-asceticism, one of the 
four attachments (catuh-paramarsa). 

Tại Ấn Độ vẫn còn có người tuân thủ giới cấm thủ của ngoại đạo như dần đá vào bụng 
hay ném mình từ trên cao xuống lửa để được hưởng phước——In India there are still people 
who still uphold heterodox beliefs such as pressing the belly with a stone or throwing 
oneself from a high position 1nto a fire in order to enJoy blessings. 


Tứ Thủ: Upadanani (p)— Four clingings 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thủ——According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are four clingings: 

Dục Thủ: Clinging to sensuality. 

Kiến Thủ: Ditthi (p)—Clinging to wrong views. 

Giới Cấm Thủ: Silabbata-paramasa (p)—Clinging to rules and ritual. 


đ) 


876 


Ngã Thuyết Thủ: Attavada (p)—Clinging to ego-belief. 


3g) Tà Kiến: Drishti (skU)—False views—Heretical views—Không thừa nhận nhân quả, 


q) 


ñ) 
b) 


không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có 
ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo——lImproper views—Wrong views—Heterodox views——Not 
recognizing the doctrine of normal karma——To follow wrong views—Perverted (wrong) 
ViIeWS OFr Opinions, not consistent with the dharma, one of the five heterodox opinions and 
ten evils. There were at least sixty-two heretical views (views of the externalist or non- 
Buddhist views) 1n the Buddha”s time. 

Tà kiến theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa— Wrong views aceording to the point oƒ views 
oƒ Mahayana Buddhism: Theo Phật Giáo Đại Thừa, có ít nhất hai loại tà kiến——According 
to Mahayana, there are at least two kinds of wrong views: 

Đoạn kiến: Ucchedadithi (p)—Ucchedadarsana (skt-—Annihilation-ilusion or 
Anmnihilation-view—Phủ nhận sự hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn 
toàn hủy diệt, nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng thân 
tâm là thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến —Nihilism—Holding to the view of total 
annihilation, or the view that death ends life, or world-extinction and the end of causation, 
1n contrast with the view that body and soul are eternal, both views being heterodox——The 
philosophic doctrine that denies a substantial reality to the phenomenal universe—Holding 
to the view of total annrhilation. 

Thường kiến: Eternity-View. 

Tà Kiến theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy— Wrong views according to Hinayana 
Buddhism: 


b-¡) Theo Phật Giáo nguyên Thủy được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma Luận, tà kiến là ba quan 


ñ) 


ii) 


kiến sai lầm sau đây được ghi lại trong Kinh Tạng——According to Theravada Buddhism in 
Abhidharma, wrong views are the following three wrong views which mentioned In the 
Sutra Pitaka: 

Ahetuka-ditthi (p): Tin rằng mọi sự vật từ nhiễm đến tịnh đều phát sanh không có nguyên 
nhân, nhiễm tịnh chỉ là tình cờ mà thôi—The acausality view, which states that there 1s no 
cause or condition for the defilement and purification of beings, that beings are defiled 
and purified by chance, or necessity. 

Akiriya-ditthi (p): Tin rằng hành động dầu tốt hay xấu đều không tạo quả, do đó chối bỏ 
luân lý đạo đức——The Inefficacy of action view, which claims that deeds have no efficacy 
In producing results and thus invalidates moral distinctions. 

Natthika-ditthi (p): Đoạn kiến—Tin rằng không có kiếp sống nào sau kiếp nầy, do đó chối 
bỏ mọi ý nghĩa đạo lý của nghiệp—Nihilism, which denies the survival of the personality 
1n any form after death, thus negating the moral significance of deed. 


b-ii)Cũng theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười loại tà kiến khác —Also according to the 


1) 


ñ) 


Hinayana Buddhism, there are another ten kinds of wrong views: 

Tin rằng không có cái gì gọi là “để bát,” nghĩa là để bát cho chư Tăng Ni không đem lại 
lợi ích gì: There 1s no such virtue and generosity. This means that there 1s no good effect 
1n øIving alms. 

Tin rằng không có gì gọi là “cúng dường,” nghĩa là cúng dường cho chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as liberal alms-g1ving. 


ii) 


1V) 


) 


VI) 


S77 


Tin rằng không có gì gọi là “dâng tặng,” hay dâng tặng vật dụng đến chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as offering gIffs to guests. This means there 1s no 
effetc in such charitable actions. 

Tin rằng không có nhân quả, nghĩa là hành động thiện ác đều không gây hậu quả nào: 
There 1s neither fruit, nor result of good or evil deeds. 

Tin rằng không có gì gọi là “thế gian nây”: There is no such belief as “this world.” 

Tin rằng không có gì gọi là “thế giới tới,” nghĩa là người sanh ở đây không chấp nhận có 
tiền kiếp và kiếp vị lai: There ¡s no such belief as “a world beyond,” ¡.e. those born here 
do not accept a past exIstence, and those living here do not accept future life. 


vii) Tin rằng không có “mẹ”: There is no “mother.” 
viii)Tin rằng không có “cha,” nghĩa là đối xử với cha mẹ thế nào cũng không có hậu quả: 


1X 


` 


X) 


There 1s no father, 1.e. there 1s no effect in anything done to them. 

Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh: There are no beings that died and are 
reborn. 

Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phổn hoa đô hội để tìm nơi vắng vẻ tham 
thiển nhập định, cũng như những bậc thiện tri thức, đức độ cao thượng, đạo hạnh trang 
nghiêm đã chứng đạt đạo quả (chư Phật và A La Hán): There are no righteous and well- 
disciplined recluses and brahmins who, having realized by theirr own super-intellect this 
world and the world beyond, make known the same (Buddhas and Arahants). 


b-iii)Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về người có tà kiến như 


C) 


)) 
i) 


đ) 


]) 
ii) 
ii) 
1V) 
v) 
2) 


sau: “Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi¡.”—According to the 
Simile of the Snake in the Middle length Discourses of the Buddha, the Buddha taught 
about someone who has the wrong views as follows: “his 1s self, this 1s the world; after 
death I shall be permanent, everlasting, eternal, not subJect to change; I shall endure as 
long as etermty.” 

Hai điều kiện cân thiết để thành lập nghiệp tà kiến— Two things that are necessary 1o 
complete the evil 0ƒ rong views: 

Tánh cách sai lâm trong lối nhìn sự vật: Perverted manner in which the object is viewed. 
Cố chấp theo quan niệm sai lầm ấy: The understanding of it according to that 
misconception. 

Những hậu quả không thể tránh được của nghiệp tà kiến— The inevitable consequences oƒ 
ƒalse views: 

Những ham muốn thấp hèn: Base desire. 

Kém trí tuệ: Lack of wisdom. 

Thiếu thông minh: Dull wit. 

Bệnh hoạn kinh niên: Chronic diseases. 

Tư tưởng xấu xa đáng chê trách: Blameworthy ideas. 

Không tà kiến— Having no wrong views: Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ Kinh, 
Đức Phật đã dạy: “Người nào nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất 
cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ 
mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Vĩ ấy nghĩ rằng 
chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tổn tại. 
Vị ấy không sầu muộn, không than vấn, không khóc lóc; vị ấy không đấm ngực, không đi 


878 


đến bất tỉnh.”——According to the Simile of the Snake ¡in the Middle Length Discourses of 
the Buddha, the Buddha taught about someone who does not have wrong views as follows: 
“Here Bhikkhus! Someone who hears the Tathagata or a disciple of the Tathagata 
teaching the Dharma for the elimination of all standpoints, decIsions, obsesslons, 
adherences, and underlying tendencles, for the stiling of all formations, for the 
relinquishing of all attachments, for the destruction of craving, for dispassion, for 
cessation, for Nirvana. He thinks that he wIll be annihilated, he will be perished; he will 
have no more sorrow, grieve, and lament; he does not weep beating his breast and 
become distraught.” 


(E) Mê Hoặc và Kiến Hoặc— Delusive atachments and Delusive views: Delusions oŸ views— 


Ù 


2) 


3) 


Đ 


5) 


6) 


Các loại phiển não và cám dỗ khởi lên từ mê hoặc và kiến hoặc—Perplexities or illusions 
and temptations arIse from Delusive attachments and false views or theorIes. 

Ái Trước Mê—Delusion of love: Mê mờ luyến ái vào sự đổi thay và hoại diệt gọi là “ái 
trước mê” (tất cả mọi thứ đều do ngũ uẩn hòa hợp mà thành, không hiểu như vậy mà lại 
cho rằng mọi thứ là vĩnh hằng không thay đổi là ái trước mê)—The delusion of love for 
and attachment to the transient and perishing. 

Câu Sinh Khởi Mê Hoặc——Delusions that arise naturally among people: Mê hoặc khởi lên 
do huân tập từ vô thủy đến nay, sinh ra cùng với thân, tự nhiên mà có—Errors that arise 
naturally among people. 

Hữu Đảnh Hoặc——Delusion in the Akanistha heaven: Trong cõi trời sắc giới cao nhất hay 
sắc cứu cánh thiên, vẫn còn phiền não, về cả lý thuyết lẫn thực hành, vì sự chấp trước lấy 
giả làm thật ——lIn the highest heaven of form, there still exists the possibilities of delusion, 
both in theory (view) and In practice, arising from the taking of the seeming for the real. 
Kiến ảo—Delusion of views: Hiểu sai về ngoại cảnh khi cho rằng những thứ bên ngoài 
như áo quân, ăn, ngủ, v.v. là thật. Tà kiến nây liên hệ tới sự thấy biết thô thiển bên 
ngoài—Wrong views for externals (clothes, food, sleep, etc.), which are viewed as real 
rather than empty in their true nature. Delusion of views are connected with seeing and 
grasping at the gross level. 

Kiến hoặc đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh thần chúng ta mù 
quáng hay chẳng biết gì. Nhiệm vụ của nó là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản 
chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ 
của tất cả những nghiệp bất thiện, gây ra khỗ đâu phiền não, và gốc rễ của Tập Đế: 
Delusion 1s a synonym for avijja, Ipnorance. Its characteristitc 1s mental blindness or 
unknowing. Its function 1s non-penetration, or concealment of the real nature of the obJect. 
lt is manifested as the absence of right understanding or as menfal darkness. lts proximate 
Cause Is unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s unwholesome, the root 
of all afflictions, and the root of the cause of suffering. 

Kiến hoặc dẫn tới phân biệt sai lầm, không rõ rệt, cho sai là đúng, cho đúng là sai. Đây là 
loại ảo tưởng hay phiền não vi tế. Đây cũng chính là gốc rễ của Tập Đế: Delusive views 
for being confused about principles and giving rise to discrimination. Thought delusions 
are unclear, muddled thoughts, taking what Is wrong as right, and what 1s right as wrong. 
Delusions of thought are afflictions at the subtle level. Delusive views refer to a belief In 
something that contradicts reality. In Buddhism, delusion 1s a lack of awareness of the true 


7) 


8) 


9) 


879 


nature or Buddha-nature of things, or the true meaning of existence. This 1s also the root 
Of the cause of suffering. 

Phân Biệt Khởi—Delusions arising from reasoning and teaching: Phân biệt khởi là các mê 
hoặc khởi lên từ tư duy (dựa theo tà giáo tà sư mà lý luận tư duy thì gọi là phân biệt 
khởi), giáo pháp và thầy bạn, ngược lại với những phân biệt sai lầm được huân tập tự 
nhiên hay là câu sinh khởi—lIn contrast with errors that arise naturally among people (Câu 
sinh khởi). 

Tư Hoặc ——The illusion of thought: Tư tưởng khởi dậy qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài 
hay những thói quen như tham, sân, si, vân vân. Khi tu đạo dứt bỏ mọi nghi hoặc, mê 
muội tham, sân, si—Thoughts arising through contact with the world or by habits such as 
desires, anger, Infatuation, etc. Ilusion, such as desire, hate, efc., In practice Or 
performance, I.e. in the process of attaining enlightenmernt. 

Tưởng ảo—Delusion of thought: Hiểu sai về Phật pháp dẫn tới việc phân biệt nhị nguyên. 
Tà kiến là những tư tưởng mờ ảo cho những việc sai là đúng, đúng là sai—Wrong views 
for being confused about principles and giving rise to discrimination of duality. Thought 
delusions are unclear, muddled thoughts, taking what Is wrong as right, and what 1s right as 
wrong. Delusions of thought are afflictions at the subtle level. 


(F) Tập Khí: Vasana (p & skt) 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 
6) 





Thói quen cũ: Old habit—Habit energy——Former habit. 

Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng trong quá khứ: The 
accumulation of the past thoughts, affections, deeds, and passlons. 

Những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm 
chúng ta một cách vô ý thức: The Impression of any past acftion or eXperience remaining 
unconscIously in the mind. 

Những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng ta hổi tưởng lại: The present 
CONnScIousness 0Ÿ past perceptions. 

Kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức: Past knowledge derived from memory. 

Những chất chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ những thói quen hay thực tập trong 
tiền kiếp. Sự khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo tưởng sau khi chúng đã được chế 
ngự—Good or evil karma from habits or practice In a former existence—The force of 
habit—The uprising or recurrence of thoughts, passions or delusions after the passion or 
delusion has 1tself been overcome, the remainder or remaining influence of illusion. 


(G) Những Ác nghiệp giúp làm lớn mạnh Tập Đế—Akusala Karmas that heÏp strengthening 


the Cause 0ƒ Sufƒering: 

Thập Ác— Ten Evil Actions: 

Thập bất hối giới: Mười ác nghiệp —The ten rules which produce regrets: 

Body: 

Sát sanh: Killing. 

Trộm cắp: Stealing. 

Tà dâm: Fornicate or sexual misconduct (commit sexual Intercourse with prostitutes). 
Uống rượu: To drink wine. 


1) Speech: 


x  x x x %x *% 


ñ) 


x  x x%x *% 


ii) 


2) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


880 


Nói dối: lying. 

Nói lỗi của người Phật tử: To tell a fellow-Buddhist” sins.. 

Tự cho mình hay giỏi và chê người đở: To praise onself and discredit others. 

Hèn mọn: Be mean. 

Sân hận: Be angry. 

Hủy báng Tam Bảo: To defame the Triratna (Buddha, Dharma, Sangha/Fraternity). 

Thập Ác Nghiệp: Ten evil actions—Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, 
ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý—All karmas are 
confrolled by the threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, four 
deeds of the mouth, and three deeds of the mind: 

Thân Nghiệp—Action of Body: Kaya Karma (skt) 

Sát sanh: Killing—Sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú —Taking the life of any 
beings, Including human or animal. 

Trộm cắp: Stealing—Mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về người khác——AII forms 
of acquiring for onse]lf that which 

belongs to another. 

Tà dâm: Sexual misconduct—Những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư tưởng—— 
AlI forms of sex-indulgence, by action or thoughts wans. 

Khẩu Nghiệp —Action of Mouth: Vac Karma (skt) Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sẩn 
và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
(xem Thất Thánh Tài) và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau 
nầy —The evil karma of speech is the mightiest. We must know that evil speech is even 
more dangerous than fire because fire can only destroy all material possessions and 
treasures of this world, but the firece fire of evil speech not only burns all the Seven 
Treasures of Enlightened beings and all virtues of liberation, but it will also reflect on the 
evil karma vipaka 1n the future. 

Nói dối: Lying. 

Nói lời mắng chửi hay nói lời thô ác: Insulting or coarsing abusuve language. 

Nói chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt: Gossiping and frivolous chattering. 

Nói lưỡi hai chiều: To slander or Speak with a double-tongue. To speak ïll of one friend to 
another. 

Ý Nghiệp——Action of Mind: Moras Karma (skt) 

Tham: Libho (skt)—Greed or covetousness. 

Sân: Dosa (skt)—Hatred or loss of temper profanIty. 

S1: Moha (skt)—lIgnorance. 





Thập ÁcN, ghiệp: Ten wrongs 

Sát sanh: Kiling. 

Trộm Cấp: Stealing. 

Tà dâm: Committing adultery. 

Vọng ngữ: Telling lies or using obscene and lewd words or speech. 
Nói lưỡi hai chiều: Speaking two-faced speech. 

Nói lời phỉ báng: Abusive slandering. 


881 


VI) Nói lời vô ích: Useless gossiping or chattering. 
vin)Tham: Greed. 


1X) 


X) 


3) 


1) 

11) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


Sân: Anger. 
Tà Kiến: Devoting to wrong views. 


Thập Tiểu Phiên Não Địa Pháp— Ten lesser illusions: Upaklesabhumikah—Theo Câu 
Xá Luận, có mười tâm sở khởi dậy từ sự vô minh chưa giác ngộ—According to the Kosa 
Sastra, there are ten lesser evils or illusions or temptations. Minor moral defects arising 
from unenlightenment: 

Phẫn—Anger: Tức giận. 

Phú—Hidden sin: Che đậy tội lỗi. 

Khan (Xan)—Stinginess: Bủn xỉn. 

Tật đố—Envy: Ghen ghét. 

Não—Vexation: Phiền Toái. 

Hại—IIl-will: Ác ý. 


vi) Hận thù: Hate. 
vi1)Dâm loạn: Adultation. 


1X) 


X) 


Cuống: Dối trá—Deceit. 
Mạn—Pride: Ngã mạn cống cao. 


(IV)Thuộc tính của Thánh Tập đế— The attributes oƒ the truth oƒ the Cause 0ƒ Sujffering: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Œ) 


Theo Phật giáo Tây Tạng, mỗi Thánh đế đều có bốn thuộc tính riêng —lIn Tibetan 
Buddhism, each of the truth 1s said to have four attributes. 

Nhân—Cause: Những hành động nhiễm ô là nhân của khổ đau phiển não—Contaminated 
actions and afflictions are the causes of sufferings and afflictions. 

Căn cố—Origin: Những hành động nhiễm ô và phiền não là căn cố của khổ đau vì chúng 
có khuynh hướng sản sanh ra khổ đau liên tục—Contaminated actions and afflictions are 
the origins of suffering because they tend to produce continued suffering. 

Sự sản sanh mạnh mẽ—Strong production: Những hành động nhiễm ô và phiển não sẳẩn 
sanh ra đau khổ với một sức lực mạnh mẽ——Contaminated actions and afflictions produce 
suffering with great force. 

Duyên—Condition: Những hành động nhiễm ô và phiển não cung cấp phối hợp duyên 
cho nhiều khổ đau hơn nữa—Contaminated actions and afflictions provide cooperative 
conditions for further sufferings. 


(A-2-3) Diệt Đế 
Nirodha-aryasatya (skf) 


Tổng quan về Diệt Đế—An overview doƒ the truth oƒ the cessation 0ƒ suffering (is 
cessafion): Nirodha-satya (skÐÙ—Chân lý diệt khổ, đế thứ ba trong Tứ Diệu Đế. Cứu cánh 
diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra 
khỏi mình thì gọi là diệt)—The Truth of the end of suffering (the extinction of suffering), 


882 


the third of the four axioms (dogmas). There 1s an end to suffering, and this state of no 
suffering 1s called NIrvana. 


(II) Chỉ tiết về Diệt Đế— Deftails oƒ the truth oƒ the cessafion 0ƒ su[fering (is cessation): 
(A) Kiến Đạo sở đoạn hoặc— To bring illusion to an end: Dứt bỏ mê lầm vọng hoặc (bằng 


Ù 


2) 


chân trí). 

Con đường của sự thấy biết chân lý: Darsanamarga (skt)—Ditthimagga (p)—The path of 
Insight. 

Ditthapada (p)—Thấy được chân lý chấm dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh Văn và 
Sơ Địa Bồ Tát (bậc đã thấy được chân lý)—Theory, the way or stage of beholding the 
truth, I.e. that of the Sravakas and the first stage of Bodhisattva (one who has seen the 
Truth). 


(B) Tu Đạo Sở Đoạn Hoặc (Tam Đạo) 


Ù 
a) 
b) 
c) 
2) 


Ba con đường mà mọi người chúng ta đều phải đi qua——The three paths all have to tread: 
Phiển não đạo: The path of misery, illusion, mortality. 

Nghiệp đạo: The path of works, action or doïng, productive of karma. 

Khổ đạo: The resultant path of suffering. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to 
Prof. Junjiro Takakusu ¡in The Essentials of Buddhist Philosophy: Phật giáo đặt nền tẳng 
trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa là nếu không trì giới thì tâm không định, 
tâm không định thì không phát tuệ. Định ở đây bao gồm những kết quả vừa tư biện vừa 
trực quán. Tiếp đó Đạo Phật còn dạy hành giả phải đi vào Tam Đạo là Kiến đạo, Tu đạo, 
và Vô học đạo. Đây là ba giai đoạn mà hành giả phải trải qua khi tu tập Kiến Đạo với Tứ 
Diệu Đế bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo; kế đến, hành giả tu tập Tu Đạo với Thất 
Giác Chi. Tu đạo ở đây lại có nghĩa là kết quả của suy tư chân chánh; và cuối cùng là 
thực hiện hoàn toàn bằng Vô Học Đạo. Nói cách khác, không thấy được đạo thì không tu 
được đạo và không thực hiện được đời sống lý tưởng —Buddhism lays stress on the 
Threefold Learning (siksa) of Higher Morality, Higher Thought, and Higher Insight. That 
1S fo say, without higher morals one cannot get higher thought and without higher thought 
one cannot attain higher Insipht. Higher thought here comprises the results of both 
analytical investigation and meditative Intuition. Buddhism further instructs the aspirants, 
when they are qualified, in the Threefold Way (marga) of Life-View, Life-Culture and 
Realization of Life-Ideal or No-More Learning. These are three stages to be passed 
through in the study of the Fourfold Truth by the application of the Eightfold Noble Path; 
in the second stage 1t 1s Investigated more fully and actualized by the practice of the 
Seven Branches of Enlightenment, life-culture here again means the results of right 
meditation; and In the last stage the Truth 1s fully realized in the Path of No-More- 
Learning. In other words, without a right view of life there will be no culture, and without 
proper culture there will be no realization of life. 

Kiến Đạo—The Path of Life-View: Thấy được chân lý chấm dứt luân hồi sanh tử, như các 
bậc Thanh Văn và Sơ Địa Bồ Tát. Trong Tứ Diệu Đế, Đạo đế với Bát Thánh Đạo mà 
Đức Phật dạy hàng Thánh giả phải tu tập (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng, chánh định)—The way or stage of 


ñ) 


ii) 


883 


beholding the truth of no reincarnation, 1.e. that of the Sravakas and the first stage of the 
Bodhisattvas. In the Fourfold Noble Truth, the Path to Enlightenment with the Eightfold 
Noble Path which the Buddha taught to be pursued by the Ariya (right view, right thought, 
ripht speech, right action, ripht mindfulness, ripght endeavor, ripht livelihood, ripht 
concentration)—See Tứ Diệu Đế, and Bát Chánh Đạo ¡in Chapter 20. 

Tu Đạo—The Path of Life-Culture (Cultivating the truth): Giai đoạn thứ hai của con 
đường nầy là con đường tu tập hay Tu Đạo theo Thất Giác Chi (trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, niệm, định, và xả) —The next staøe of the path is the Path of Practice and is 
described as the Seven Branches of Enlightenment (thorough ¡investigation of the 
Principle, brave effort, Joyous thought, peaceful thought, mindfulness, concentration, and 
equanimity)—See Thất Giác Chi in Chapter 21 (B-6). 

Vô Học Đạo —The Path of NÑo-More-Learning: Đã hoàn toàn thấu triệt chân lý mà không 
phải học nữa. Hành giả đi đến giai đoạn sau cùng, tức là con đường không còn gì để học 
nữa, Vô Học Đạo. Khi đó kết quả mà hành giả hướng đến khi tu tập tứ diệu đế sẽ tự đến. 
Khi hành giả đạt đến giai đoạn cuối cùng nầy thì trở thành một vị A La Hán. Theo Tiểu 
Thừa, đó là quả vị giác ngộ cao nhất. Nhưng theo Đại Thừa, A La Hán chỉ mới giác ngộ 
được một phần mà thôi. Lý tưởng của đạo Phật là hoàn tất đức tính của con người, hay là 
đưa con người đến Phật quả bằng căn bản trí tuệ giới hạnh, đó là nhân cách cao nhất. Đó 
là những đặc điểm của đạo Phật—Completely comprehending the truth without further 
study. Practitioners proceed to the last stage, 1.e., the Path of No-More-Learning. Then the 
firm conviction that they have realized the Fourfold Truth will present 1tself. When the 
Ariya reaches this stage, he becomes an arhat. According to the Hinayanistic view this 1s 
the perfect state of enlightenment, but according to the Mahayanistic view an arhat 1s 
thought to be only partially enlightened. The purpose of Buddhism 1s to perfect a mans 
"haracter, or to let him attainn Buddhahood on the basis of wIisdom and right cultivation, 
1.e., the highest personality. Such are the characteristics of Buddhism—See A La Hán in 
Chapter 162. 


(HI)Các Tầng Tu Chứng —Grades oƒ Realisafion: 
(A) Tứ Thiện Căn: Catus-kusala-mula (skf) 


Ù 
8) 
b) 
c) 
đ) 
2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


Bốn thiện căn đưa đến những quả vị tốt đẹp —The four good roofs, or sources from which 
spring good fruit or development: 

Theo Đại Thừa——According to the Mahayana: 

Thanh Văn: Sravakas. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 

Bồ Tát: Bodhisattvas. 

Phật: Buddhas. 

Theo Câu Xá Tông—According to the Kosa Sect: 

Noãn Pháp: The level of heat. 

Đỉnh Pháp: The level of the summit. 

Nhẫn Pháp: The level of patience. 

Thế Đệ Nhất Pháp: The level of being first in the world. 

For more Information, please see Tứ Gia Hạnh in Chapter 20 (A-2-HI). 


884 


(B) Tứ Gia Hạnh —Four kinds oƒ wonderfully perfect additional pracfices: Theo Kinh Thủ 


l) 


2) 


3) 


4) 


Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh như sau: “Ông A 
Nan! Người thiện nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ diệu viên gia 
hạnh.”—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda as 
follows: “Ananda! When these good men have completely purified these forty-one minds, 
they further accomplish four kinds of wonderfully perfect additional practices.” 

Noãn Địa: The level of heat—Lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, dường như hiểu rõ 
Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà 
chưa thật sự cháy. Đây gọi là noãn địa—When the enlightenment of a Buddha 1s Just 
about to become a function of his own mind, it is on the verge of emerging but has not yet 
emerged, and so It can be compared to the point Just before wood Ignites when 1t is drilled 
to produce fire. Therefore, 1t is called “the level of heat.” 

Đỉnh Địa: Level of the summit—Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút 
ngại. Gọi là Đỉnh Địa—He continues on with his mind, treading where the Buddhas tread, 
as 1Ÿ relying and yet not. It is as If he were climbing a lofty mountain, to the point where 
his body 1s in space but there remains a slight obstruction beneath him. Therefore 1t 1s 
called “the level of the summit.` 

Nhẫn Địa: Level of patienee—Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như 
người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là 
nhẫn địa—When the mind and the Buddha are two and yet the same, he has well obtained 
the middle way. He 1s like someone who endures something when 1t seems 1mpossible to 
either hold it in or let it out. Therefore it is called '“he level of patience. ` 

Thế đệ nhất địa: Level of being first in the world—Số lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê 
và giác, đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ nhất đị—When numbers are 
destroyed, there are no such designations as the middle way or as confusion and 
enlightenment; this is called the “level of being first in the world.' 


(C) Tứ Thánh Quả— Four kinds oƒ holy men: Phala (skt. 
(C-1)Bốn quả vị Thánh trong Phật giáo Đại thừa— The ƒour kinds oƒ holy men in Mahayana: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Thanh Văn: Sravakas. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 
Bồ Tát: Bodhisattvas. 

Phật: Buddhas. 


(C-2)Bốn quả vị Thánh của Thanh Văn trong Phật giáo Tiểu thừa hay Tứ Quả Sa Môn— The 


ƒour rewards: Four degrees of saintliness. 


(C-2-1)Ba Bậc Hữu Học—Three stages requiring study: 


l) 


2) 


Tu Đà Hoàn: Srota-apanna (skt—Sotapatti (p)—Dự lưu—Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả 
vị Dự Lưu đầu tiên—Hành giả đang trong tư thế thấy được Đạo. Người ấy vẫn còn phải 
bẩy lần sanh tử nữa—The Path of Stream-Entry—The fruit of Stream-entry—Stream- 
enterer—The first fruit of “Stream Winner”—One who has entered the stteam——The 
position of the way of seeing. He still has to undergo seven 1nstances of birth and death. 

Tư Đà Hàm: Sakrdagamin (skt)—Sakadagami (p)—Once-returne—Nhứt Lai—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Lai Hành giả đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn còn phải sanh thiên 


3) 


(C-2-2) Quả Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học 


885 


một lần hay một lần nữa trở lại trong cõi người —The Path of Once-returner—The second 
fruit of “Once-Returner”——The state of returning onÏy once agaIn, or once more tO arrIve, 
or be borne—One who 1s still subJect to “One-return.—The positlon of the way of 
cultivation. He still has to undergo “one birth” in the heavens or “once return” among 
people. The second grade of arahatship Involving only one rebirth. 

A Na Hàm: Anagami (skt & p)—Non-return—Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Lai”—Hành 
giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới 
nữa—The Path of Non-Returner—The third fruit of “Never returned”——The state which 1s 
not subJect to return—One who 1s not subJect to returning—The position of the Way of 
Cultivation. He no longer has to undergo birth and death in the Desire realm. 

The fourth stage 1s no longer learning: A La Hán: 
Arahant (skt)—Arahatta (p)—Ứng Cúng—Bất Sanh—Giai đoạn thứ tư và cũng là giai 
đoạn cuối cùng trong Thánh quả (Ứng Cúng) trong đó mọi triển phược nhiễm cấu đều bị 
nhổ tận gốc—Hành giả trong giai đoạn nầy không còn cần phải “học” hay “thực tập” nữa. 
Người ấy không còn phải sanh tử nữa. A La Hán là vị đã đạt được cứu cánh tối thượng 
của dời sống Phật giáo The Path of Arahantship—The fourth and final stage of 
sainthood (Worthy of offerings) in which all fetters and hindrances are severed and taints 
rooted out—The position of the Way of Cultivation without need of study and practice. He 
no longer has to undergo birth and death. Arahant is he who has attained the highest end 
of the Buddhisst life. 





(C-3)Tứ Thánh Quả Tiểu Thừa theo quan niệm của Tịnh Độ Tông của Ấn Quang Đại Sư— The 


Ù 


2) 


3) 


Ẫ 


ƒour degrees oƒ Hinayanist saintiness considered by the Pure Land”s aspects from the 
Great Master Yin-Kuang: 

Sơ Quả Tu Đà Hoàn—The first fruit of Srotapanna Enlightenment: Sự thấy biết rõ ràng 
của các bậc nầy giới hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm chúng sanh trong lục 
đạo, bốn đại châu, núi Tu Di, sáu cõi trời dục giới, và một cõi sơ Thiển—The clear 
perception and knowledge of the enliphtened beings at this level 1s limited to a World 
System, which Includes the six unwholesome paths, four great continents, Sumeru 
Mountain, six Heavens of Desires, First Dhyana Heaven. 

Nhị Quả Tư Đà Hàm —The second fruit of Sakadagami Enlightenment: Sự thấy biết của 
các bậc nầy giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, gồm 1000 tiểu thế giới—The 
perception and knowledge of these beings are limited to a Small World System, consIsting 
of 1,000 World Systems. 

Tam Quả A Na Hàm —The third fruit of Anagami Enlightenment: Sự thấy biết của các 
bậc nầy bao hàm trong một trung thiên thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên thế giới—The 
perception and knowledge of these beings Include a Medium World System, consisting of 
1,000 Small World Systems. 

Tứ Quả A La Hán—The fourth fruit of Arahat Enlightenment: Sự thấy biết của các bậc 
nầy gồm thâu một Đại Thiên Thế Giới, tức gồm một ngàn trung thiên thế giới, 84.000 
kiếp về trước và 84.000 kiếp về sau. Quá nữa thì không hiểu thấu—The perception and 
knowledge of these beings encompass a Great World System, consisting of 1,000 Medium 
World Systems or one billion World Systems. They are able to know clearly and perfectly 
84,000 kalpas In the past and 84,000 kalpas Into the future. Beyond that, they cannot fully 
p€rceive. 


886 


(D) See Niết Bàn (Chapter 127). 


(IV)Thuộc tính của Thánh Diệt đế— The attributes oƒ the truth oƒ the cessation 0ƒ suƒƒering: 


Ù 
2) 
3) 


4 


Œ) 
Ù 


2) 
3) 


Theo Phật giáo Tây Tạng, mỗi Thánh đế đều có bốn thuộc tính riêng —In Tibetan 
Buddhism, each of the truth 1s said to have four attributes. 

Diệt —Cessation: Khổ đau chỉ có thể vượt qua bằng cách triệt tiêu căn cố của chính nó—— 
Suffering can only be overcome through completely extinguishing the roots of suffering. 
Thanh tịnh—Pacification: Tu tập đi đến trạng thái thanh tịnh trong đó phiển não hoàn toàn 
bị loại bổ—Cultivation of a state in which afflictions are completely abandoned. 

Kiết tường—Auspicious: Hoàn toàn triệt tiêu đau khổ, trạng thái giải thoát tối thượng— 
The complete elimination of suffering, said to be the supreme liberation. 

Sự nổi bật rõ ràng—Definite emergence: Hoàn toàn triệt tiêu khổ đau và những nhân 
gây ra khổ đau, tới đó người ta đã thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử—Completely 
eliminating suffering and its causes, such that one 1s fully liberated from cyclic exIstence. 


(A-2-4) Đạo Đế 
The Truth oƒ the Right Way 
Marga-safya (sktf) 


Tổng quan về Đạo Đế— An overview 0ƒ the way 0ƒ such extinction: 

Chân lý thứ tư trong Tứ Diệu Đế, là chân lý diệt khổ, là Bát Thánh Đạo. Chân lý về con 
đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp 
nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân 
hồi sanh tử.”—The path leading to the end (extinction) of suffering, the fourth of the four 
aXIoms, I.e. the eightfold noble path . The truth of the PATTH that leads to the cessation of 
suffering (the way of cure). To practice the Eight-fold Noble Truths. The Buddha taught: 
“Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end 
to births and deaths. 

See Bát Thánh Đạo ¡in Chapter 20 Phần II. 

See Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo in Chapter 22. 


(II) Thuộc tính của Thánh Đạo đế— The attributes 0ƒ the truth oƒ the right way: Theo Phật 


l) 


2) 


3) 


giáo Tây Tạng, mỗi Thánh đế đều có bốn thuộc tính riêng—In Tibetan Buddhism, each of 
the truth 1s said to have four attributes. 

Đường Giải Thoát The way of emancipation: Tu tập thiển định về vô ngã là viên gạch 
lót đường đi đến giải thoát —Taking meditation on selflessness as the cornerstone of the 
path to liberation. 

Sự thích hợp —Suitability: Thiển định về vô ngã là con đường thích hợp nhất đi đến giải 
thoát vì nó chính là chất thuốc giải độc diệt trừ vô minh—Meditation on selflessness is the 
most suitable path to liberation because 1t serves as an antidote to Ignorance. 

Thành tựu—Achievement: Thiển định về vô ngã là con đường thích hợp nhất đi đến giải 
thoát vì qua nó người ta có thể có cảm giác trực tiếp về bản chất của tâm mình— 


4) 


Œ) 


887 


Meditation on selflessness 1s the most appropriate path to liberation because throuph 1t on 
can correctly 1ntuit the nature of mind. 

Giải thoát —Liberation: Trực tiếp chứng nghiệm về vô ngã dẫn đến giải thoát cuối cùng 
khỏi vòng luân hồi sanh tử, và người ta vượt thoát khỏi những khổ đau phiền não—Direct 
realization of selflessness leads to final liberation from cyclic existence, and one 
transcends all sufferings and afflictions. 


(B) Mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế 
Sixteen aspec£s 0ƒ the Four Noble Truths 


Tổng quan về mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế—An overview oƒ the sixteen aspecfs 
0ƒ the Four Noble Trufhs: Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu, có mười sáu khía cạnh của 
Tứ Diệu Đế trong Kim cang Thừa—According to Lama Khenchen Thrangu in “The 
Practice of Tranquility and Insight”, there are sixteen aspects of the Four Noble Truths In 
the Vajrayana. 


(H) Chỉ tiết về mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế—Details oƒ the sixteen aspects 0ƒ the 


Four Noblec Truths: 


(A) Chân lý về Khổ đế— The Truth oƒ Suffering: Duhkhasatya (skt). 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Khổ: Duhkha (skt)—Suffering. 

Vô thường: Anitya (skt)——lmpermanence. 
Không: Sunyata (skt)—Emptiness. 

Vô ngã: Anatmaka (skt—Selflessness. 


(B) Chân lý về Tập đế (nguồn gốc của khổ)— The Truth oƒ Origin: Samudayasatya (skÐ. 


3) 
6) 
lở) 
8) 


Nguồn gốc: Samudaya (skt)—Origin. 

Sinh khởi: Prabhava (skt)—Strong production. 
Nhân: Hetu (skt)—Cause. 

Duyên: Pratyaya (skt)——Condition. 


(C) Chân lý về Diệt đế (sự diệt khổ)— The Truth oƒ Cessation: Nirodhasatya (skt). 


9) 


Diệt tận: Nirodha (skt)—Cessation. 


10) Tịch tính: Santa (skt)——Pacification. 
11) Tối thắng: Pranita (skt)—Excellence. 
12) Viễn ly: Nihsarana (skt)—Definite emergence. 


(D) Chân lý về Đạo đế (con đường diệt khổ)— The Truth oƒ the Path: Margasatya (skt). 
13) Đạo: Marga (skÐ—Path. 

14) Chánh lý: Nyaya (skÐ——Suttability. 

15) Chánh hạnh: Pratipatti (skt)—Achievement. 

16) Xuất ly: Nairyanika (skt)——Deliverance. 


888 


(C) Tứ Diệu Đế trong quyển “Con Đường Cổ Xưa ” 
Four Noble Truths in “The Buddha?s Ancient Path ” 


Four Noble Truths aqccording to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha” Ancienf 
Path ”: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” đối với đạo Phật, 
việc thức tỉnh từ Vô Minh đến Giác Ngộ luôn luôn hàm ý sự thấu triệt Tứ Thánh Đế. Bậc 
Giác Ngộ được gọi là Phật, chỉ vì Ngài đã thấu triệt Tứ Đế. Toàn bộ bài pháp đầu tiên 
của Đức Phật dành trọn vẹn để trình bày về Tứ Thánh Đế nầy; vì đó là cốt tủy của đạo 
Phật. Ví như dấu chân của các loài đi trên đất, có thể được chứa đựng trong dấu chân voi, 
được xem là lớn nhất về tầm cỡ, giáo lý Tứ Thánh Đế nầy cũng vậy, bao quát hết thầy 
mọi thiện pháp. Trong kinh điển Pali, đặc biệt là trong tạng kinh (Suttas), Tứ Đế nầy được 
diễn giải chỉ tiết bằng nhiều cách khác nhau. Không có một nhận thức rõ ràng về Tứ Đế, 
người ta khó có thể hiểu được Đức phật đã dạy những gì trong suốt 45 năm hoằng hóa. 
Đối với Đức phật thì toàn bộ lời dạy của Ngài chỉ nhằm để hiểu về Khổ, tính chất bất toại 
nguyện của mọi hiện hữu duyên sanh, và hiểu về con đường thoát khỏi tình trạng bất toại 
nguyện nầy. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật không gì khác hơn là sự ứng dụng một nguyên 
tắc nầy. Như vậy chúng ta thấy rõ Đức phật đã khám phá ra Tứ Đế, phần còn lại chỉ là sự 
khai triển có hệ thống và chỉ tiết hơn về Tứ Thánh Đế này. Có thể xem đây là giáo lý 
tiêu biểu của ba đời chư Phật. Tính chất ưu việt của Tứ Thánh Đế trong lời dạy của Đức 
Phật, được thể hiện rõ nét qua bức thông điệp của Ngài trong rừng Simsapa, cũng như từ 
bức thông điệp trong vườn Lộc Uyển—According to Most Venerable Piyadassi in “The 
Buddha's Anclent Path,” in Buddhism, awakening from Ignorance to full knowledge 
always Iimplies the comprehension of the Four Noble Truths. The Enlightened One 1s 
called the Buddha simply because he understood the Truths in their fullness. The whole of 
his first sermon 1s devoted to the formulation of these Truths; for they are the essence of 
the Buddhaˆs teaching. “As the footprint of every creature that walks the earth can be 
contained In an elephant “s footprint, which 1s pre-eminent for s1ze, so does the doctrine of 
the Four Noble Truths embrace all skilful Dhamma, or the entire teaching of the Buddha. 
In the original Pali texts, specifically in the discourses, these Four Noble Truths are made 
clear in detail and in diverse ways. Without a clear Idea of the Truths, one can not know 
what the Buddha taught for forty-five years. To the Buddha the entire teaching 1s Just the 
understanding of Dukkha, the unsatisfactory nature of all phenomenal existence, and the 
understanding of the way out of this unsatisfactoriness. The entire teaching of the Buddha 
1s nothing other than the application of this one principle. Thus, we clearly see that the 
Buddha discovered the Four Noble Truths, and the rest are logical developments and more 
detailed explanations of the Four Noble Truths. This 1s the typical teaching of the Buddhas 
Of all ages. The supremacy of the Four Noble Truths In the teaching of the Buddha 1s 
extremely clear from the message of the Simsapa Grove as from the message of the Deer 
Park. 


889 


(D) Những lời Phật dạy về Tứ Diệu Đế 
The Buddha *s teachings on the Four Noble Truths 


Trong một đoạn kinh nổi tiếng của bộ Trung Bộ Kinh thuộc tạng kinh Pali, Đức Phật mô 
tả giáo pháp của Ngài giống như một chiếc bè. Ngài dạy, giả thử có một người lữ hành 
trông thấy một dòng sông rộng lớn. Trong khi đó bên bờ người ấy đang đứng thì nguy 
hiểm và ghê sợ, trong khi bờ bên kia thì an toàn, bình yên và vắng lặng. Không có cầu mà 
chẳng có phà để đưa người ấy sang sông, vì vậy người này làm một chiếc bè. Một khi đã 
qua được bến bờ bên kia, người này nên làm gì? Kéo theo chiếc bè, vật đã từng hữu dụng 
cho người ấy và bây giờ nó biến thành một trổ ngại, hay bỏ nó đi sau khi người ấy đã 
sang bờ? Đức Phật bình phẩm, chiếc bè dùng để vượt sông, đừng bám víu vào nó, và 
giống như chân lý trong giáo pháp của Ngài. Nó không phải là một nỗ lực trí tuệ mà cũng 
không phải là một tín điều, nhưng chỉ là một điều gì đó được biến thành hiện thực và được 
trau đổi. Giáo pháp của Đức Phật được diễn tả rất ngắn gọn trong Tứ Diệu Đế, một trong 
những phương thức được chấp nhận rộng rãi nhất của tư tưởng Phật giáo. Những chân lý 
này công bố về “khổ” và sự chấm dứt khổ và phản ánh nội dung sự giác ngộ của Ngài. 
Theo truyền thống, Ngài trình bày những chân lý này trong bài pháp đầu tiên khi thuyết 
giảng cho 5 người bạn đồng tu cũ ở vườn Lộc Uyển gần thành Sarnath. Bài pháp này được 
gọi là “Chuyển Pháp Luân,” và nó đã cấu thành một trong những lời giáo huấn căn bản 
của đạo Phật. Chân lý thứ nhất là “Khổ Đế.” Đức Phật dạy rằng mọi vật đều khổ: sanh, 
lão, bệnh, tử, chia la, không thỏa mãn ước muốn, hủy hoại, trạng thái thay đổi liên tục 
của tất cả các hiện tượng, bất cứ cảm nhận nào, dù sung sướng hay đau khổ đều là “khổ.” 
Khổ là điều kiện vô thường của vũ trụ tác động trên vạn vật. Ngay cả “cái tôi” hoặc “bản 
ngã” cũng không có đặc tính vững bến, do bởi trên thực tế nó chỉ là một sai lầm khởi lên 
từ một khái niệm sai lầm mà thôi. Thuyết “Vô Ngã” này là một trong ba đặc tính của tất 
cả sự sống cùng với “khổ” là “vô thường.” Chân lý thứ hai là “Tập Đế,” giải thích rằng 
'khổ'” phát sinh từ tham ái, tham muốn có nhiều hay có ít, tham muốn sinh tôn hay hoại 
diệt. Sự tham ái hoặc lòng tham như thế là một phần của chu kỳ được mô tả trong thập nhị 
nhân duyên: phát sinh từ thọ, lần lượt phát sinh từ xúc, từ lục căn, từ danh sắc, từ thức, từ 
ý hành, từ vô minh, từ khổ, từ sanh, hữu, thủ, và trở lại ái, cứ như thế mà xoay vòng liên 
tục trở lại. Một trong những định luật căn bản tự nhiên nổi tiếng trong đạo Phật. Lý 
Duyên Khởi hoặc Thập Nhị Nhân Duyên đặt nền móng cho Nghiệp, nhân quả, sự thay 
đổi và tự nguyện và tính cách mà ở đó tất cả những hiện tượng quy ước tổn tại. Nó thường 
được mô tả là sự khởi đầu với vô minh hoặc mê mờ. Chân lý thứ ba là “Diệt Đế.” Chân lý 
này khẳng định rằng có một sự chấm dứt 'khổ" hay sự giải thoát cuối cùng và tối cao là sự 
dập tắt lửa tham, sân và si, việc này xảy ra khi nhân của “khổ” bị loại trừ. Khi người ta 
hiểu rõ lý Duyên Khởi và những hậu quả của nó được mở lối, khi ấy chuỗi dây xích bị 
phá và tham ái dẫn đến vòng sinh tử luân hồi bất tận bị đoạn tận và sự diệt khổ đã hoàn 
tất. Đức Phật gọi chân lý thứ ba là “sự diệt tắt.” Sự kiện này không giống như Niết Bàn. 
Niết Bàn không phải là quả được tạo bởi nhân: nếu là Niết Bàn, nó tự phát sinh, và nếu 
nó đã tự sinh; nó không thể đưa ra một phương cách để vượt khỏi những sự bám chặt vào 
nghiệp và tái sinh. Chân lý thứ tư là “Đạo Đế,” xác định những yếu tố dẫn đến sự diệt 
khổ. Tám yếu tố này khẳng định ba thành phần căn bản của sự tu tập tâm linh Phật giáo: 


890 


Giới, Định, và Huệ. Tứ Diệu Đế được giải thích bằng cách dùng một hình thức bóng bẩy 
mang tính y học. Trong đế thứ nhất, thân phận con người được chẩn đoán là khổ. Chân lý 
thứ hai trích dẫn tham ái, nhân của chứng bệnh này. Chân lý thứ ba tạo nên một triệu 
chứng tình trạng, chỉ ra rằng có thể hồi phục. Cuối cùng chân lý thứ tư, Bát Chánh Đạo đi 
đến sự diệt khổ là phương thuốc được kê toa để phục hồi sức khỏe bệnh nhân. Theo lệ 
thường, người ta cũng kết hợp hình thức hoạt động nào đó với từng chân lý một. Chân lý 
thứ nhất được “hiểu thông suốt.` Chân lý thứ hai được loại trừ tận gốc: nó đòi hỏi sự khao 
khát cần được dập tắt. Chân lý thứ ba là cần được chứng nghiệm, để biến thành thực tế. 
Và chân lý thứ tư cần được trau dồi, “được biến thành hiện thực,” nghĩa là cần được gìn 
giữ và tuân thủ. Toàn bộ Phật Pháp có thể được xem như là sự giải thích rộng rãi và tỉ mỉ 
từ Tứ Diệu Đế mà ra—ln a famous passage in the Majjhima Nikaya of the Pali Canon, the 
Buddha likens his teaching to a raft. Suppose, he says, a traveler sees a øreaf expanse of 
water. The shore he stands on 1s dangerous and frightening, while the opposite shore 
offers safety, peace and tranquility. There 1s neither a bridge to cross nor a ferry fO carry 
him over, so he buIlt a raft. Once on the other shore, what should he do? Drag the raft that 
had been useful to him and turn 1t into an Iimpediment, or let go of 1t now that he 1s safely 
across the water? The raft, the Buddha observes, 1s for crossing with, not clinging to, and 
the same 1s true of his teaching. It is neither an intellectual endeavor nor a creed, but 
merely something to be brought into being and cultivated. The Buddha”s teaching 1s most 
succinctly expressed in the Four Noble Truths, one of the most universally accepted 
formulations of Buddhism. These Truths proclaim “duhkha” and 1ts cessation, and reflect 
the content of the Buddha”s enlightenment. According to tradition, he expounded them In 
his first sermon delivered to his five former companions at the deer park near Sarnath. 
This sermon 1s called the “Setting in Motion of the Wheel of Dharma,” and constitutes one 
of the most basic teaching of Buddhism. The first Noble Truth 1s the Truth of Duhkha. The 
Buddha said that everything 1s “duhkha”: birth, ageing, sickness, death, parting, unfulfilled 
desires, decay, the state of all phenomena constantly changing, any experience, whether 
pleasurable or painful, is “duhkha.” Duhkha 1s the condition of universal Iimpermanence 
which affects everything. Even the “I” or “Self” has no enduring quality, because In 
reality It is merely an error arising from false conceptualization. This doctrine of “no-selŸ” 
1S one of three characteristics of all conditioned existence, together with “duhkha” and 
Impermanence. The second Noble Truth, the Truth of the Origin of “duhkha,” explains 
that “duhkha” arises from craving (literally “thirst; Pali, trishna): craving for sensual 
pleasure, for having more or for having less, for existence or for self-annihilation. Such 
craving or øreed Is part of a cycle that 1s described as a twelve-linked chain of Dependent 
Origination: 1t arises from feeling, which In turn arises from sense-contact, which arises 
from the six senses, which arise from mind and form, which arise from consciousness, 
which arises from formatlons, which arise from Ignorance, which arises from suffering, 
which arises from birth, which arises from becoming, which arises from grasping, which 
arises from craving, and thus round and round again. One of the most celebrated 
pmnciples of Buddhism, Dependent Origination underlies Karma, causality, change and 
free will, and the way In which all conditioned phenomena exiIst. It 1s usually described as 
beginning with Ignorance or confusion. The third Truth is the Noble Truth of the Cessation 
of Duhkha. This Truth asserts that there is an end to “duhkha”: supreme and final 


891 


liberation 1s the “blowing ouf” of the fires of greed, hatred and delusion, that occurs when 
the cause of “duhkha” 1s removed. When Dependent OrIgination 1s fully understood and 
1fs Consequences drawn out, when the chain 1s broken and the craving that leads to endless 
births and deaths 1s abandoned, complete and final cessation of “duhkha” 1s achieved. The 
Buddha called the thrd Noble Truth “the Cessation.” This 1s not 1dentical to nirvana. 
Nirvana 1s not an effect produced by a cause: 1Ÿ it were, it would arise dependently, and 1f 
1t arose dependently, it would not be able to offer a means of escape from the clutches of 
karma and rebirth. The fourth Noble Truth, the Truth of the Eightfold Noble Path, 
1dentifies the factors leading to the cessation of “duhkha”. These eight factors affirm the 
three essential elements of Buddhist spiritual training, moral conduct, concentration and 
wisdom. The EFour Noble Truths are commonly explained by use of medical allegory. In 
the Eirst Noble Truth the human condition 1s diagnosed as being “duhkha.” The Second 
Noble Truth cites craving as the cause of this malady.. The Third Noble Truth make a 
prognosis about the condition, proclaiming that recovery 1s possible. Einally, the Fourth 
Noble Truth, the Eightfold Noble Path to the Cessation of “duhkha,” 1s the medicine 
prescribed to restore the patient”s health. It is also customary to associafe some sort of 
activity with each of the four Truths. The first Truth 1s to be “fully comprehended.” The 
second needs to be eradicated : 1t requires thirst to be quenched. The third Truth 1s to be 
realized, to be made Into reality. And the fourth 1s to be cultivated, “to be brought Into 
being,” that 1s, to be kept and followed. The entire Buddhist Dharma can be seen as an 
elaboration of the Four Noble Truths. 





(Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp Bodhgaya 
-Inner Walking Meditation Route) 


892 


Phần II 
Part II 


Bát Thánh Đạo 
Eighffold Noble Path 
Asfangika-marega (skt£) 
Ashtangika-Magga (p) 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Bát Thánh Đạo 
Overview and Meanings 0ƒ Eighfƒfold Noble Path 


(D_ Tổng quan về Bát Chánh Đạo—An overview oƒ Astangika-marga: 


l) 


2) 


Bát Thánh Đạo chính là diệu đế thứ tư trong tứ diệu đế có thể giúp cho chúng ta ngăn 
ngừa những trở ngại trong cuộc sống hằng ngày. Đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ 
đau phiển não. Nếu chúng ta đi theo Bát Thánh Đạo thì cuộc sống của chúng ta sẽ ít khổ 
đau và nhiều hạnh phúc hơn: The Noble Eightfold Path ¡s the fourth Noble Truth in the 
Four Noble Truths that can help us prevent problems or deal with any problems we may 
come across In our daily life. This is the path that leads to the end of sufferings and 
afflictions. If we follow 1t, we are on the way to less suffering and more happiness. 

Bát Thánh Đạo là tám con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích của diệu đế thứ 
ba trong tứ diệu đế (Đạo đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bồ để. Tu tập Bát 
Chánh Đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự thân, vì tu bát chánh đạo là 
sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho 
thân mình có một đời sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai 
cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau bất 
hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa người với người, giữa nước nầy 
với nước kia, hay chủng tộc nầy với chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh bình sẽ vĩnh 
viễn ngự trị trên quả đất nầy; tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ, là 
nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh đạo là gieo trồng cho 
mình những hạt giống Bồ Để để ngày sau gặt hái quả Niết Bàn Vô Thượng— The eight 
ripght (correct) ways. The path leading to release from suffering, the goal of the third In the 
four noble truths. These are eight in the 37 bodhi ways to enlightenment. Practicing the 
Noble Eight-fold Path can bring about real advanfages such as improvement of personal 
condifions. It is due to the elimination of all evil thoughts, words, and actions that we may 
commit in our daily life, and to the continuing practice of charitable work; Improvement of 
living conditions. If everyone practiced this noble path, the world we are living now would 
be devoid of all miseries and sufferings caused by hatred, strugsgle, and war between men 
and men, countries and countries, or peoples and peoples. Peace would reign forever on 
earth; attainment of enlightenment or Bodhi Awareness. The Noble Eigh-fold Path 1s the 


893 


first basic condition for attainng Bodhi Consciousness that 1s untarnished while Alaya 
Consciousness 1s still defiled. 


(I) Ý nghĩa của Bát Chánh Đạo— The meanings oƒ Astangika-marga: Bát Chánh đạo hay 
Bát Thánh Đạo là tám con đường đúng. Bát Thánh Đạo chính là thấy đúng, suy nghĩ 
đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, ghi nhớ đúng, và thiển 
định đúng. Chánh kiến là từ bổ cách nhìn hướng về cái ngã của các sự vật và có cái thấy 
như thật của Đức Phật, nghĩa là vạn sự vạn vật không có tự tánh, không độc lập, mà hiện 
hữu do sự tổng hợp của nhau, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. 
Chánh tư duy là không thiên về thái độ quy ngã đối với sự vật, mà suy nghĩ về sự vật một 
cách đúng đắn. Chánh tư duy dạy chúng ta từ bỏ ba cái xấu để có được cái tâm độ lượng 
như tâm Phật: không tham muốn hay chỉ nghĩ đến sự thủ đắc cho riêng mình; không giận 
ghét hay không ưa thích khi sự việc xảy ra không như ý mình muốn; và không ác độc hay 
muốn được theo ý mình trong mọi sự. Chánh ngữ dạy chúng ta sử dụng ngôn từ đúng đắn 
trong đời sống hằng ngày và tránh bốn thứ xấu ác về miệng như nói dối, nói lưỡi hai 
chiều, nói lời vu khống và nói lời không cẩn thận. Chánh nghiệp là sự ứng xử hằng ngày 
phù hợp với giới luật của Đức Phật, nghĩa là phải kềm chế ba điều xấu nơi thân, làm trở 
ngại cho những hành động đúng như sát hại không cần thiết, trộm cắp, và tà dâm. Chánh 
mạng là thu hoạch thức ăn, quần áo, nhà cửa và các nhu cầu khác trong cuộc sống một 
cách đúng đắn. Chánh mạng dạy chúng ta kiếm sống bằng công việc không phiền khổ cho 
người khác hay những nghề vô ích cho xã hội, mà phải sống bằng sự thu nhập chính đáng 
bằng nghề nghiệp chính đáng và có ích cho người khác. Chánh tinh tấn là luôn hành sử 
đúng đắn, không lười biếng hay đi lệnh khỏi con đường chân chánh, tránh những sai lầm 
như ba điều xấu về ý, bốn điều xấu về miệng và ba điều xấu về thân. Chánh niệm là tu 
tập bằng cái tâm đúng đắn như Đức Phật đã tu tập, nghĩa là chúng ta phải chú tâm vào 
vạn sự vạn vật trong vũ trụ bằng cái tâm thanh tịnh và chính đáng. Cuối cùng là chánh 
định, nghĩa là luôn luôn không bị dao động vì những thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài— 
The eightfold noble path consists in right view, right thinking, right speech, right action, 
right living, ripht endeavor, ripht memory, and right meditation. Right view means to 
abandon a self-centered way of looking at things and to have a right view of the Buddha, 
that 1s “Nothing has 1ts own self; everything exists due to temporary combination. If this 
exists, the other exIsfs; If this ceases to exist, the other 1s in no way to be able to exIst.” 
Right thnking means not to include toward a self-centered attitude toward things but to 
think of things rightly. Right view teaches us to abandon the three evils of the mind such 
âS cCoVeteousness, resentment, and evil-mindedness; and to think of things rightly, with as 
generous a mind as the Buddha: not to have greedy mind (coveteousness) or not to think 
only of one”s own gan; not to have the angry mind (resentment) or not to get angry when 
things do not turn out as one wishes; not to have the evil mind (evil-mindedness). Right 
speech teaches us to use right words in our daily lives and to avoid the four evils of the 
mouth such as not to lie (to use false language), not to speak with a double tongue, not to 
commit ill-speaking, and not to use improper language (careless language). Right action 
means daily conduct In accordance with the precepts of the Buddha. It is to say one must 
refrain from the three evils of the body that hinder right action such as needless killing, 
stealing, and committing adultery or other sexual misconduct. Right living means to gain 


Œ) 
Ù 


2) 


894 


food, clothing, shlter, and other necessities of life in a ripht way. Right living teaches us 
not to earn our livelihood through work that makes trouble for others or through a career 
useless to socIety, but to live on a Justifiable income that we can obtain through right work 
and a vocation useful to others. Right endeavor means to engage constantly in right 
conduct without being idle or deviating from the right way, avoid such wrongs as the three 
evils of the mind, the evils of the mouth, and the three evils of the body. Right memory 
means to pracfice with a ripht mind as the Buddha did, that 1s, we must address ourselves 
to all things in the universe with a fair and right mind. And finally, right meditation means 
not to be agItated by any change of external circumstances. 


(B) Nội dung của Bát Chánh Đạo 
The contenf 0ƒ Astangtka-inarga 


(B-1) Chánh Kiến 
Sarnyagdrsti (skf) 


Tổng quan về “Chánh Kiến ”—An overview oƒ Right Understanding: 

Chánh kiến là hiểu đúng theo “Tứ Diệu Đế.” Chánh kiến cũng có nghĩa là nhìn thấy được 
bản tánh của Pháp Thân Phật. Chánh kiến nói đến thái độ của chính mình về sự vật, cái 
nhìn của mình bằng tỉnh thần và ý kiến của chính mình, chứ không phải là thứ mà mình 
nhìn thấy bằng mắt thường —Right view refers to understanding of the “Four Holy 
Truths.” It also can refer to Insight Into the nature of the Dharma Body of the Buddha. 
Right view refers to your manner of regarding something, your mental outlook and your 
OpInions, not to what you view with your eyes. 

Chánh kiến là phần quan trọng nhất trong Bát Thánh Đạo, vì bảy yếu tố còn lại đều do 
chánh kiến dẫn dắt. Chánh kiến đoan chắc việc duy trì được chánh tư duy và sắp xếp các 
ý tưởng; khi những tư duy và ý tưởng trở nên trong sáng và thiện lành thì lời nói và hành 
động của chúng ta cũng sẽ chân chánh. Chính nhờ có chánh kiến mà người ta bỏ được 
những cố gắng làm tổn hại và không có lợi, đồng thời giúp tu tập chánh tinh tấn để hỗ trợ 
cho sự phát triển chánh niệm. Chánh tinh tấn và chánh niệm có chánh kiến hướng dẫn sẽ 
đem lại chánh định. Như vậy, chánh kiến được xem là nhân tố chính trong Bát Thánh 
Đạo, nó thúc đẩy các yếu tố khác vận hành nhằm giúp đưa đến mối tương quan hoàn 
chỉnh —Right understanding is of the highest importance of the Eighfold Noble Path, for 
the remaining seven factors of the path are guided by it. It ensures that right thoughts are 
held and 1t co-ordinates Ideas; when as a result thoughts and Iideas become clear and 
wholesome, man's speech and action are also brought Into proper relation. It 1s through 
right understanding that one gIves up harmful or profitless effort and cultivates right effort 
which aids the development of right mindfulness. Right effort and right mindfulness 
guided by right understanding bring about right concentration. Thus, right understanding, 
which 1s the main spring in the Eightfold Noble Path, causes other factors of the co- 
ordinate system to move 1n proper relafion. 


895 


(H) The meanings oƒ Right Understanding— Nghĩa của Chánh Kiến: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Trong Phật Giáo, chánh kiến là sự hiểu biết về khổ hay tính chất bất toại nguyện của mọi 
hiện hữu duyên sanh, hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự 
diệt khổ. Chánh kiến là hiểu được bốn sự thật cao quí. Sự hiểu biết nầy là trí tuệ cao cả 
nhất nhìn thấy sự thật tối hậu, nghĩa là thấy sự vật đúng là như thế. Đây là giai đoạn đầu 
tiên trong Bát Thánh đạo. Chánh kiến chỉ việc chấp nhận những khái niệm chính yếu 
trong Phật giáo như tứ diệu đế, mười hai nhân duyên, nghiệp, vân vân., đồng thời loại trừ 
tất cả những tà kiến: In Buddhism, right understanding means the understanding of 
suffering or the unsatisfactory nature of all phenomenal existence, 1fs arIsing, 1†s cessatlon 
and the path leading to 1ts cessation. Right understanding, right views, or knowledge of the 
four noble truth. This understanding 1s the highest wisdom which sees the Ultimate 
Reality. That 1s to say to see things as they are. Understanding the four noble truths, the 
first of the eightfold noble path. Correct views refer to accepting certain key Buddhist 
conceptfs such as the four noble truths (arya-satya), dependent arIsing (pratiya-samutpada), 
karma, efc., as well as to eliminating wrong views. 

Dù không có sự định nghĩa rành mạch về Chánh Kiến trong Phật giáo, đại cương Chánh 
kiến là nhận thấy một cách khách quan ngay thẳng; thấy thế nào thì ghi đúng thế ấy, 
không bị thành kiến hoặc tình cảm ảnh hưởng mà làm cho sự nhận xét bị sai lệch; biết 
phân biệt cái thật cái giả; nhận thức đạo lý chân chánh để tiến tới tu hành giải thoát: 
Although there is no specific definition for the term sammaditthi in Buddhism, generaly 
speaking, Right view 1s viewing things objectively; seeing them and reporting them 
exactly as they are without being Iinfluenced by preJudice or emotion. Right view helps 
differentiate the true from the false, and determines the true religious path for attaining 
liberation. 

Chánh kiến là không bị ảo giác, là hiểu biết đúng về tứ diệu đế về khổ, vì sao có khổ, 
làm cách nào diệt khổ và con đường dẫn tới diệt khổ. Hiểu rõ về tính vô ngã của sự tồn 
tạ —Correct or Ripht View or Perfect View, freedom from the common delusion. 
Understanding correctly of the four noble truths of suffering, of the origin of suffering, of 
the extinction of suffering, and of the path leading to the extinction of suffering. 
Understand correctly on the non-ego of existence (nonindividuality of exIstence). 

Chánh kiến có nghĩa là chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn về bản ngã và thế giới bên 
ngoài. Mặc dù chúng ta có sự hiểu biết của chính mình về thế giới, thường thường sự hiểu 
biết của mình lại không đúng. Nếu chúng ta hiểu sự vật đúng như thật, có thể cuộc sống 
của chúng ta sẽ hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Thí dụ các sinh viên hiểu được cái lợi của 
việc học đối với họ thì họ sẽ cố gắng học tập tốt hơn. Khi họ học tập tốt thì mọi người kể 
cả cha mẹ và thây giáo sẽ thấy sung sướng. Chánh kiến cũng có nghĩa là hiểu biết tường 
tận và đúng đắn về tứ diệu đế và tuệ giác thâm sâu vào chơn lý—Right understanding 
means to have a correct understanding of oneself and the world. Although we may have 
our own view of the world, it may not always be ripht. If we understand things as they 
really are, we would be able to live a happler and more meaningful life. For example, 
students who understand that It 1s to their own benefit to learn would work hard to learn 
more and do better. When they do well, everyone will be happy, including their parents 


3) 


896 


and teachers. Right Understanding also means understanding thoroughly and correctly the 
four noble truths and having penetrative Insight into reality. 

Chánh kiến hợp thế——Mundane right understanding: Chánh kiến hợp thế nghĩa là sự hiểu 
biết của hàng phàm nhân về nghiệp và quả của nghiệp. Vì thế, chánh kiến hợp thế có 
nghĩa là sự hiểu biết hợp với Tứ Thánh Đế. Gọi là chánh kiến hợp thế vì sự hiểu biết nầy 
chưa thoát khỏi các lậu hoặc (cấu uế). Chánh kiến hợp thế có thể gọi là “tuỳ giác trí.”— 
See Two kinds of right understaninng—Mundane right understanding means an ordinary 
worldlingˆs knowledge of the efficacy of moral causation or of actions and theIr results. 
Therefore, mundane right understanding means the knowledge that accords with the Four 
Noble Truths. This is called mundane because the understanding 1s not yet free from 


taints. This may be called “knowing accordingly.” 


(HI)Categories oƒ Right Understanding— Phân loại Chánh Kiến: According to Dr. K. Sri. 


Ũ 


2) 


Dhammananda in the Gems of Buddhism Wisdom, there are two sorts of understanding—— 
Theo Tiến Sĩ K. Sri. Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, có hai loại 
Chánh Kiến: 

Phàm Kiến: Kiến thức về một sự tích lũy của trí nhớ—An accumulated of memory, an 
Iintellectual grasping of a subJect according to certain øIven data. 

Thánh Kiến: Hiểu biết thật và sâu xa, hay thâm nhập, nghĩa là nhìn sự vật đúng bản chất 
của nó, chứ không theo tên hay nhãn hiệu bể ngoài. Sự thâm nhập nầy chỉ xãy ra khi tâm 
ta đã gột rữa hết những bất tịnh và đã hoàn toàn phát triển qua thiển định—Real deep 
understanding, a penetration or an Intellectual seeing a thing in 1fs frue nature, without 
name and external label. This penetration 1s possible only when the mind 1s free from all 
Impurities and 1s fully developed through meditation. 


(IV)Chánh kiến và Tuệ học— Right Understanding and the training oƒ Wisdom: 


1) 


Qua chánh kiến và chánh tư duy chúng ta đoạn trừ tham, sân, si—Through Righi 
understanding and right thought we eliminate greed, anger and ignorance: The mind 
supported by wisdom will bring forth the Right Understanding which help us wholly and 
entirely free from the intoxication of sense desire (kama), from becoming (bhava), wrong 
views (ditthi) and ignorance (avijja)—Chánh Kiến là một trong hai phần học của Trí Tuệ 
(phần học khác là Chánh Tư Duy). Chánh kiến là thấy đúng bản chất, hiểu biết chân lý 
thật sự của mọi sự, không phải nhìn thấy chúng có vẻ như thế. Theo quan điểm Phật giáo, 
chánh kiến có nghĩa là tuệ giác, là sự hiểu biết thâm sâu, hay nhìn thấy được mặt dưới 
của sự việc qua lăng kính của Tứ Diệu Đế, lý nhân duyên, vô thường, vô ngã, vân vân. 
Chúng ta có thể tự mình đạt được chánh kiến hay hiểu biết chân lý do người khác chỉ bày. 
Tiến trình đạt được chánh kiến phải theo thứ tự, trước nhất là quan sát khác quan những 
việc quanh ta, kế thứ xem xét ý nghĩa của chúng. Nghĩa là nghiên cứu, xem xét, và kiểm 
tra, và cuối cùng là đạt được chánh kiến qua thiển định. Vào thời điểm này thì hai loại 
hiểu biết, tự mình hay thông qua người khác, trở nên không thể phân biệt được. Nói tóm 
lại, tiến trình đạt được chánh kiến như sau: quan sát và nghiên cứu, khảo sát một cách có 
trí tuệ những điều mình đã quan sát và nghiên cứu, và cuối cùng là tập trung tư tưởng để 
tư duy về cái mà mình đã khảo sát. Nói tóm lại, chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết về tứ 
diệu đế: khổ đế và tập đế hay những nguyên nhân khiến kéo dài dòng luân hồi sanh tử, 


2) 


3) 


S97 


diệt đế và đạo đế hay con đường đưa đến chấm dứt khổ đau và giải thoát hoàn toàn— 
Right Understanding or Right View 1s one of the two trainings in Wisdom (the other 
training 1s Right Thought). Right understanding can be said to mean seeing things as they 
really are, or understanding the real truth about things, rather than simply seeing them as 
they appear to be. According to Buddhist point oŸ view, it means Insight, penetrafive 
understanding, or seeing beneath the surface of things, etc., under the lens of the Four 
Noble Truths, Interdependent origination, Impermanence, Iimpersonality, and so forth. 
Right understanding can be acquired by ourselves or by acquiring the truths that are shown 
by others. The process of acquiring right understanding must follow the following order: 
first we must observe obJectively the facts which we are presented, then consider their 
significance. It is to say first to study and then to consider and examine them, and finally 
atfainng right understanding through contemplation. At this point, the two types of 
understanding, either by ourselves or through others, become Indistinguishable. To 
summar1ze, the process of acquiring ripht understanding are as follows: to observe and to 
study, to examine Intellectually what we have observed and studied, to contemplate what 
we have examined. In short, Right Understanding means the understanding of the four 
noble truths: the truths of suffering and 1ts causes perpetuate cyclic existence, the truths of 
cessation and the path are the way to liberation. 

Nhìn mọi vật dưới ánh sáng của vô thường, khổ và vô ngã—Seeing impermanence, 
suffering, and not-selƒ in everything: Người tu theo Phật nên phát triển chánh kiến bằng 
cách nhìn mọi vật dưới ánh sáng của vô thường, khổ và vô ngã sẽ chấm dứt được luyến ái 
và mê lầm. Không luyến ái không có nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà chúng ta đã có 
và ưa thích trước đây chỉ là sự ghét bỏ tạm thời, vì sự luyến ái lại sẽ trở về với chúng ta. 
Mục đích của hành giả không phải là đi tìm sự khoái lạc, mà là đi tìm sự bình an. Bình an 
nằm ngay trong mỗi chúng ta, sự bình an được tìm thấy cùng chỗ giao động với khổ đau. 
Không thể nào tìm thấy sự bình an trong rừng sâu núi thẳm. Bình an cũng không thể được 
ban phát bởi người khác. Hành giả tu thiển định là để theo dõi đau khổ, thấy nguyên nhân 
của nó và chấm dứt nó ngay bây giờ hơn là đương đầu với kết quả của nó về sau nầy—— 
Buddhist practiioners should develop right understanding by seeing Iimpermanence, 
suffering, and not-self in everything, which leads to detachment and loss Iinfatuation. 
Detachment 1s not aversion. An aversion to something we once liked 1s temporary, and the 
craving for 1t will return. Practitioners do not seek for a life of pleasure, but to find peace. 
Peace 1s within oneself, to be found in the same place as agitation and suffering. lt is not 
found In a forest or on a hilltop, nor 1s 1t given by a teacher. Practitioners meditate to 
Investigate suffering, see Ifs causes, and put an end to them right at the very momeirt, 
rather dealing with their effects later on. 

Trí tuệ như thật bản chất của thế gian— To understand ljfe as it really is: Chánh kiến là trí 
tuệ như thật bản chất của thế gian. Muốn được vậy, chúng ta cần phải có sự thấu thị rõ 
ràng về Tứ Thánh Đế. Đó là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đối với người có chánh 
kiến, khó có thể có cái nhìn mê mờ về mọi hiện tượng (chư pháp), vì người ấy đã vô 
nhiễm với mọi bất tịnh và đã đạt đến bất động tâm giải thoát (Akuppa ceto vimutti). 
Chánh kiến có nghĩa là hiểu biết các pháp như chúng thật sự là chứ không như chúng 
dường như là. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng chánh kiến trong đạo Phật có 
một ý nghĩa đặc biệt khác hẳn với những gì thường được mọi người gán cho. Trong Phật 


898 


giáo, Chánh kiến là soi chiếu tuệ giác trên năm thủ uẩn và hiểu được bản chất thật của 
nó, điều nầy có nghĩa là phải hiểu được chính thân tâm con người. Đó là trực nghiệm, tự 
quan sát thân tâm của chính mình. Chánh kiến là sự hiểu biết về khổ hay tính chất bất 
toại nguyện của mọi hiện hữu duyên sanh, hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và 
con đường đưa đến sự diệt khổ. Chánh kiến rất quan trọng trong Bát Chánh Đạo, vì bẩy 
phần còn lại đều do chánh kiến hướng dẫn. Chánh kiến đoan chắc rằng các tư duy chân 
chánh đã được duy trì và nhiệm vụ của nó là sắp xếp lại các ý niệm; khi những tư duy và 
ý niệm nây đã trở nên trong sáng và thiện lành thì lời nói và hành động của chúng ta cũng 
sẽ chân chánh như vậy. Lại nữa, chính nhờ có chánh kiến mà người ta từ bỏ được những 
tinh tấn có hại hay bất lợi, đồng thời tu tập chánh tinh tấn hỗ trợ cho sự phát triển chánh 
niệm. Chánh tinh tấn và chánh niệm có chánh kiến hướng dẫn sẽ đem lại chánh định. Như 
vậy chánh kiến được xem là động lực chính trong Phật giáo, thúc đẩy các phần khác trong 
Bát Chánh Đạo vận hành trong mọi sự tương quan hoàn chỉnh. Có hai điều kiện cần thiết 
để đưa tới chánh kiến; do nghe người khác, nghĩa là nghe chánh pháp (saddhamma) từ nơi 
người khác; và do như lý tác ý. Điều kiện thứ nhất thuộc về bên ngoài, nghĩa là những gì 
chúng ta thu thập được từ bên ngoài; trong khi điều kiện thứ hai nằm ở bên trong, đó là 
những gì chúng ta tu tập, hay những gì ở trong tâm của chúng ta. Những gì chúng ta nghe 
tạo thành thức ăn cho tư duy và hướng dẫn chúng ta trong việc thành hình những quan 
điểm riêng của mình. Do vậy, nghe là điều rất cần thiết, nhưng chỉ đối với những gì liên 
quan đến chánh kiến, và nên tránh tất cả những lời nói bất thiện của người khác, vì nó 
làm cần trở tư duy chân chính. Điều kiện thứ hai là tác lý như ý, khó tu tập hơn, vì nó đòi 
hỏi phẩi có sự tỉnh giác thường xuyên trên những đối tượng chúng ta gặp trong cuộc sống 
hằng ngày. Tác lý như ý thường được dùng trong các bài pháp có ý nghĩa rất quan trọng, 
vì nó có thể làm cho chúng ta thấy được các pháp một cách sâu xa hơn. Từ “Yoniso” có 
nghĩa là bằng đường ruột, thay vì chỉ trên bể mặt nông cạn. Do đó, diễn đạt theo lối ẩn 
dụ, thì đó là sự chú ý triệt để hay sự chú ý hợp lý. Hai điều kiện nghe và tác ý như lý phối 
hợp với nhau sẽ giúp cho việc phát triển chánh kiến. Người tầm cầu chân lý sẽ không 
thỏa mãn với kiến thức bể mặt, với cái giả tưởng hời hợt bên ngoài của chư pháp, mà 
muốn tìm tòi sâu hơn để thấy những gì nằm ngoài tầm thấy của mắt thường. Đó là loại 
nghiên cứu được Đức Phật khuyến khích, vì nó dẫn đến chánh kiến. Người có đầu óc 
phân tích tuyên bố một điều gì sau khi đã phân tích chúng thành những tính chất khác 
nhau, được sắp đặt lại theo hệ thống, làm cho mọi việc trở nên rõ ràng dễ hiểu, người ấy 
không bao giờ tuyên bố một điều gì khi chúng còn nguyên thể, mà sẽ phân tích chúng 
theo những nét đặc thù sao cho sự thật chế định và sự thật tuyệt đối có thể được hiểu rõ 
ràng không bị lẫn lộn. Đức Phật là một bậc toàn giác, một nhà phân tích đã đạt đến trình 
độ tuyệt luân. Cũng như một nhà khoa học phân tích con người thành các mô và các mô 
thành các tế bào. Đức phật cũng phân tích các pháp hữu vi thành những yếu tố cơ bản, 
cho đến khi đã phân tích thành những pháp cùng tột, không còn có thể phân tích được nữa. 
Đức Phật bác bỏ lối phân tích nông cạn, không tác ý như lý, có khuynh hướng làm cho con 
người trở nên đần độn và ngăn trở việc nghiên cứu tìm tòi vào bản chất thật sự của chư 
pháp. Nhờ chánh kiến mà người ta thấy được tác động nhân quả, sự sanh và sự diệt của 
các pháp hữu vi. Thật tánh của chư pháp chỉ có thể nắm bắt theo cách đó, chớ không phải 
do niềm tin mù quáng, tà kiến, sự suy diễn hay ngay cả bằng triết lý trừu tượng mà chúng 
ta có thể hiểu được sự thật của chư pháp. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Pháp 


899 


nây dành cho người có trí chứ không phải cho người vô trí.” Trong các kinh điển, Đức 
Phật luôn giải thích các pháp hành và các phương tiện để đạt đến trí tuệ và tránh những tà 
kiến hư vọng. Chánh kiến thấm nhuần toàn bộ giáo pháp, lan tổa đến mọi phương diện 
của giáo pháp, và tác động như yếu tố chánh của phật giáo. Do thiếu chánh kiến mà 
phàm phu bị trói buộc vào bản chất thật của cuộc đời, và không thấy được sự thật phổ 
quát của cuộc sống là khổ, thậm chí họ còn không muốn hiểu những sự thật nầy, thế 
nhưng lại vội kết án giáo pháp nhà Phật về Tứ Diệu Đế là bi quan yếm thế. Có lẽ đây 
cũng là điều tự nhiên, vì đối với những người còn mãi mê trong những lạc thú trần gian, 
những người lúc nào cũng muốn thỏa mãn các giác quan và chán ghét khổ, thì ngay cả ý 
niệm về khổ nầy cũng đã làm cho họ bực bội và xoay lưng lại với nó. Tuy nhiên, họ 
không nhận ra rằng cho dù họ có lên án cái ý niệm về khổ nầy, và cho dù họ có trung 
thành với chủ nghĩa lợi ích cá nhân, và lạc quan về các pháp, họ vẫn bị đè bẹp bởi tính 
chất bất toại nguyện cố hữu của cuộc đời —Right Understanding, in the ultimate sense, is 
to understand life as 1t really 1s. For this, one needs a clear comprehension of the Four 
Noble Truths, namely: the Truth of Suffering or Unsatisfactoriness, the Arising of 
Suffering, the Cessation of Suffering, and the Path leading to the Cessation of Suffering. 
Right understanding means to understand things as they really are and not as they appear 
to be. It 1s Important to realize that right understanding in Buddhism has a special meaning 
which differs from that popularly attributed to 1t. In Buddhism, right understanding 1s the 
applicaton of insight to the five aggregates of clinging, and understanding their true 
nature, that 1s understanding oneself. It is self-examination and self-observation. Right 
understanding 1s the understanding of suffering or the unsatisfactory nature of all 
phenomenal existence, Its arising, 1ts cessation, and the path leading to 1†s cessation. Right 
understanding 1s of the highest Important in the Eightfold Noble Path, for the remaining 
seven factors of the path are guided by it. It ensures that right thoughts are held and 1t co- 
operates Ideas; when as a result thoughts and ideas become clear and wholesome, man”s 
speech and action are also brought Into proper relation. Moreover, 1t 1s through right 
understanding that one gives up harmful or profitless effort and cultivates right effort 
which aids the development of right mindfulness. Right effort and right mindfulness 
guided by right understanding bring about right concentration. Thus, right understanding, 
which 1s the main spring in Buddhism, causes the other limbs of the co-ordinate system to 
move 1n proper relation. There are two condiions that are conducive to ripht 
understanding: Hearing from others, that 1s hearing the Correct Law (Saddhamma), from 
others (Paratoghosa), and systematic attention or wIse aftention (Yoniso-manasikara). The 
first condition 1s external, that 1s, what we get from outside, while the second 1s Internal, 
what we cultivate (manasikara literally means doing-in-the-mind). What we hear ø1ves us 
food for thought and guides us in forming our own views. It 1s, therefore, necessary to 
listen, but only to that which 1s conducive to right understanding and to avoid all the 
harmful and unwholesome utterances of others which prevent straight thinking. The 
second condition, systematic attention, 1s more difficult to culfivate, because 1t entalls 
constant awareness of the things that one meets with in everyday life. The word “Yoniso- 
manasikara` which 1s often used in the discourses 1s most important, for it enables one to 
see things deeply. “Yoniso` literally means by-way-of-womb ¡instead of only on the 
surface. Metaphorically, therefore, it 1s “radical” or “reasoned attention'. These two 


Œ) 
Ù 


900 


conditions, learning and systematic attention, together help to develop right understanding. 
One who seeks truth is not satisfiled with surface knowledge, with the mere external 
appearance of things, but wants to dịig deep and see what 1s beyond the reach of naked 
eye. That 1s the sort of search encouraged in Buddhism, for 1t leads to right understanding. 
The man of analysis states a thing after resolving 1t info 1ts various qualities, which he puts 
in proper order, making everything plain. He does not state things unitarily, looking at 
them as a whole, but divides them up according to their outstanding features so that the 
conventional and the highest truth can be understood unmixed. The Buddha was 
discriminative and analytical to the highest degree. As a sclentist resolves a limb Into 
tissues and the tissues Into cells, the Buddha analyzed all component and conditioned 
things Into their fundamental elements, ripht down to their ultimates, and condemned 
shallow thinking, unsystematic attention, which tends to make man muddle-headed and 
hinders the Investigation of the true nature of things. It 1s through right understanding that 
one sees cause and effect, the arising and ceasing of all conditioned things. The truth of 
the Dhamma can be only grasped in that way, and not through blind belief, wrong view, 
speculation or even by abstract philosophy. According to the Anguttara Nikaya, the 
Buddha says: “Phis Dhamma 1s for the wise and not for the unwise.” The Nikaya also 
explains the ways and means of attainng wisdom by stages and avoiding false views. 
Right understanding permeates the entire teaching, pervades every part and aspect of the 
Dhamma and functions as the key-note of Buddhism. Due to lack of right understanding, 
the ordinary man 1s blind to the true nature of life and fails to see the universal fact of life, 
suffering or unsatisfactoriness. He does not even try to grasp these facts, but hastilly 
considers the doctrine as pessimism. It 1s natural perhaps, for beings engrossed In 
mundane pleasures, beings who crave more and more for gratification of the senses and 
hate pain, to resent the very idea of suffering and turn their back on it. They do not, 
however, realize that even as they condemn the idea of suffering and adhere to their own 
convenIlent and optimistic view of things, they are still being oppressed by the ever 
recurring unsatisfactory nature of life. 


(B-2) Chánh Tư Duy (nghĩ đúng) 
Samyag-samkalpa (skt)— Samtm-sakappa (0) 


The meanings 0ƒ Right Thought— Nghĩa của Chánh Tư Duy: 

Chánh tư duy là suy nghĩ đúng với lẽ phải, có lợi cho mình, và có lợi cho người khác. Suy 
nghĩ những hành vi lâm lỗi, những tâm niệm xấu xa cần phải cải sửa. Suy nghĩ giới định 
tuệ để tu tập giải thoát. Suy xét vô minh là nguyên nhân của mọi sự đau khổ, là nguồn 
gốc của mọi tội ác; suy nghĩ tìm phương pháp đúng để tu hành giải thoát cho mình và cho 
người: Right thought means that our reflection must be consistent with common sense, 
useful both to others and ourselves. We must strIve to correct our faults, or change our 
wicked opinions. While meditating on the noble formula of “Precept, Concentration, and 
Wisdom,” we must realize that “Ignorance” 1s the main cause of suffering, the root of all 
wicked acts; therefore, we must look for a way to get rid of suffering for us and for others. 


2) 


3) 


4) 


5) 


901 


Nghĩ đúng là ý nghĩ từ bổ mọi dục vọng tham sân si. Nghĩ đúng là luôn nghĩ về lòng 
khoan dung và nhân từ với mọi loà—Correct or Right Thought or Perfect Resolve——A 
mind free from sensual Iust, 1ll-will and cruelty. Right thought means resolve 1n favour of 
renunciation, øoodwill and nonharming of sentient beings. 

Chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ đúng. Những ai chất chứa những tư tưởng tham sân sẽ 
dễ dàng bị trở ngại. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta sẽ làm đúng. Tỷ như nếu 
các em học sinh chất chứa những tư tưởng đúng, các em sẽ biết rằng trây lười sẽ đưa đến 
thi rớt. Như vậy các em sẽ phải ngồi lại một năm khác để học lại những gì mình đã học. 
Biết được như vậy các em sẽ cố gắng học tập nhiều hơn để thi đậu trong các kỳ thi. Chỉ 
có những tư tưởng vị tha mà thôi. Như vậy, chánh tư duy có nghĩa là không có những chấp 
trước về tư tưởng, từ bỏ những tư tưởng sân hận và tổn hại. Chánh tư duy cũng có nghĩa là 
sự thanh tịnh tâm giúp cho con người không còn tư tưởng nhiễm trược nữa——Right thought 
means to think in the right way. Those who harbor thoughts of greed and anger will easily 
get Iinto trouble. But If we think correctly, we would end up doing the right things. For 
example, 1f students harbor the right thoughts, they will know that being lazy may make 
them fail in exams. This would mean spending another year doing the same things. So 
they would decide to work hard rather to pass all exams. Having only thoughts which are 
unselfish. Thus, right thought means freedom from menfal attachments, to have renounced 
thoughts of hatred and harm. Right thought also means the purification of the mind so that 
one no longer has any polluted thinking. 

Tư duy chân chánh là những tư duy có liên quan đến sự xuất ly (Nekkhamma-samkappa), 
tư duy vô sân hay từ ái (Avyapada-samkappa). Những tư duy nầy cần được tu tập và mở 
rộng đến muôn loài chúng sanh bất kể chủng tộc, giai cấp, dòng dõi hay tín ngưỡng, vì 
chúng bao trùm mọi loài có hơi thở, không có những giới hạn quy định: Right thoughts 
includes thoughts of renunciation, good will, and of compassion, or non-harm. These 
thoughts are to be cultivated and extended towards all living beings regardless of race, 
caste, clan, or creed. As they embrace all that breathes there are no compromising 
limitations. 

Chánh tư duy là tư duy liên hệ đến tu tập đúng, nghĩa là tâm thái luôn hướng về con 
đường của người Phật tử để đi đến giác ngộ Bổ Để—Correct intention or right thinking 
Involves cultivating a proper orientation, that 1s, a mental attitude that aims at following 
the Buddhist path to awakening (Bodhn). 


(H) Chánh tư duy và Tuệ học— Right Thought and the traiming in Wisdom: Chánh Tư Duy là 


một trong hai phần học của trí tuệ (phần khác là Chánh Kiến). Chánh tư duy có nghĩa là 
tránh luyến ái và sân hận. Theo Phật giáo, nguồn gốc của khổ đau và phiển não là vô 
minh, luyến ái và sân hận. Trong khi chánh kiến loại bổ vô mình thì chánh tư duy loại bổ 
luyến ái và sân hận; vì vậy chánh kiến và chánh tư duy cùng nhau loại bổ nguyên nhân 
của khổ đau và phiền não. Để loại bỏ luyến ái và tham lam, chúng ta phải trau dồi buông 
bỏ, trong khi muốn loại bỏ sân hận và giận dữ chúng ta phải trau đổi lòng yêu thương và 
bi mẫn. Buông bỏ phát triển bằng cách suy gẫm về bản chất bất toại nguyện của đời 
sống, đặc biệt là bản chất bất toại của lạc thú giác quan. Lạc thú giác quan cũng giống 
như nước mặn, càng uống càng khát. Do hiểu biết bản chất bất toại của cuộc sống, và 
công nhận những hậu quả không được ưa thích của lạc thú giác quan, chúng ta có thỂ trau 


Œ) 
Ù 


902 


dồổi sự buông bỏ và không luyến chấp một cách dễ dàng. Chúng ta có thể phát triển lòng 
yêu thương và bi mẫn do công nhận sự bình đẳng thiết yếu ở chúng sanh mọi loài. Giống 
như con người, tất cả chúng sanh đều sợ chết và run rẩy trước hình phạt. Hiểu thấu điều 
này chúng ta không nên giết hại hay làm cho chúng sanh khác bị giết hại. Cũng giống như 
con người, tất cả chúng sanh đều muốn sống và hạnh phúc. Hiểu thấu điều này, chúng ta 
không nên tự cho mình cao hơn người khác hay đánh giá mình khác với cách mà chúng ta 
đánh giá người khác. Chánh Tư Duy có nghĩa là những tư duy không cố chấp, từ ái và bất 
tốn hại. Ở mức độ cao hơn, Chánh Tư Duy chỉ cho loại tâm thức có khả năng giúp chúng 
ta phân tích “không tính” một cách vi tế, để nhận biết được tính không một cách trực 
tiếp —Right Thought ¡is one of the two trainings in Wisdom (the other training ¡is Right 
View or Right Understanding). Right thought or right thinking means avoiding attachment 
and aversion. According to Buddhism, the causes of suffering and afflictions are said to be 
Ignorance, attachment, and aversion. When right understanding removes I1gnorance, right 
thought removes attachment and aversion; therefore, right understanding and right thought 
remove the causes of suffering. To remove attachment and greed we must cultivate 
renunciation, while to remove aversion and anger we must cultivate love and compassion. 
Renunciation is developed by contemplating the unsatisfactory nature of existence, 
especially the unsatisfactory nature of pleasures of the senses, for pleasures of the sens 
are likened to salt water, the more we drink, the more we feel thirsty. Through 
understanding the unsatisfactory nature of existence and recognizing the undesirable 
consequences of pleasures of the senses, we can easily cultivate renunciaton and 
detachment. To develop love and compassion through recognizing the essential equality 
of all living beings. Like human beings, all other beings fear death and tremble at the idea 
of punishment. Understanding this, we should not kill other beings or cause them to be 
killed. Like human beings, all other beings desire life and happiness. Understanding this, 
we should not place ourselves above others or regard ourselves any differently from the 
way we regard others. Right thought means the thoughts of non-attachment, benevolence 
and non-harmfulness. On a deeper level, Right Thought refers to the mind that subtly 
analyzes Emptiness, thus leading us to perceive 1t directly. 


(B-3) Chánh Ngữ (nói đúng) 
Right Speech— Samyag-vac (skt)— Samưna-vaca (p) 


Correct or RÑight Speech or Perfect Speech: Right speech, the third of the eightfold noble 
path—Nói đúng là giai đoạn thứ ba trong Bát Thánh đạo. 


Nghĩa của Chánh Ngữ— The meanings oƒ Right speech: 

Chánh ngữ là nói lời thành thật và sáng suốt, nói hợp lý, nói không thiên vị, nói thẳng chứ 
không nói xéo hay xuyên tạc, nói lời thận trọng và hòa nhã; nói lời không tổn hại và có 
lợi ích chung: Right speech Implies sincere, sound, impartial, direct, not đistorting, 
cautious, affable, harmless, useful words and discourses. 


2) 


3) 


903 


Nói đúng là không vọng ngữ, không ba hoa, tán gẫu hay dèm pha—Avoidance of lying, 
slander and gossIp (false and idle talk)—Abstaining from lying, tale-bearing, harsh words, 
and foolish babble. 

Chánh ngữ là không nói lời dối trá, hủy báng hay ác ngữ, và cũng không nhàn đàm hý 
luận. Ngược lại luôn nói lời chân thật, vui vẻ và không nói lời tranh chấp. Chánh ngữ là 
tránh nói dối, tránh ngồi lê đôi mách, tránh nói sau lưng người khác, tránh tán gẫu, và 
tránh nói lời thô lỗ. Lời nói thô lỗ có gây tổn hại còn hơn là khí giới, trong khi nói lời ái 
ngữ có thể làm thay đổi trái tim của kẻ phạm tội. Điều này chứng tỏ lời nói của chúng ta 
có ảnh hưởng tới người khác. Đức Phật dạy: “Lời nói vui vẻ như mật; lời chân thật như 
hoa; và tà ngữ bất thiện như mùi tanh hôi.” Chính vì vậy mà chúng ta nên nói lời chân 
thật, có ý nghĩa và với thiện ý —Abstention from lying, slander, harsh or abusive 
language, and idle chatter. Right speech means always speak truthfully, pleasantly, and 
non-belligerently. Right speech means to avoid lying, tale telling, øossiping, backbiting, 
Iidle talk and harsh words. Harsh words can wound more deeply than weapons, while 
gentle words can change the heart of a hardened criminal. This shows the effect on others 
in the way we speak. The Buddha said: “Pleasant speech 1s as sweet as honey; truthful 
speech like a flower; and wrong speech 1s unwholesome like filth.” Therefore, we should 
speak words that are truthful, meaningful and with good wIl. 


(II) Chỉ tiết về Chánh Ngữ — Details on Right speech: 


l) 


2) 
a) 
b) 
c) 


đ) 
3) 
a) 
b) 


c) 


đ) 
©) 


Nói đúng là không nói xấu phỉ báng vu khống và nói năng có thể mang lại sân hận, thù 
oán, chia rẽ và bất hòa giữa cá nhân và các đoàn thể: Abstaining from backbiting slander 
and talk that may bring about hatred, enmity, disunity and disharmony among Individuals 
Of øroups of people. 

Không nói những điều sau đây——Don't speak the following: 

Không nói dối: Abstaining from lying. 

Không lạm dụng nhàn đàm hý luận: Abstaining from abuse and ¡dle talk. 

Không nói lời cộc cằn thô lỗ, thiếu lễ độ, hiểm độc và những lời sỉ nhục: Abstaining from 
harsh, rude, Impolite, maliclous language. 

Không nói lời bừa bãi: Abstaining from careless words. 

Nói những lời sau đây——Do speak the following: 

Nói điều chân thật: To speak the truth. 

Nói bằng lời dịu dàng thân hữu và nhân đức: Utilize words that are soft, friendly and 
benevolent. 

Dùng lời vui vẻ lịch sự, có ý nghĩa và có lợi ích: Utilize words that are pleasant, gentle, 
meaningful and useful. 

Nói đúng lúc đúng chỗ: Speak at the right time and place. 

Nếu không cần nói, hay không nói được điều lợi ích, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên 
giữ im lặng, vì đây là sự im lặng cao thượng: If not necessary, or IŸ one cannot say 
something useful, the Buddha advised people to keep silent. This 1s a noble silence. 


(HI)Chánh ngữ và Giới học—Right Speech and the training oƒ efhics: Chánh Ngữ là một 


trong ba phần của Giới Học (hai phần khác là Chánh Nghiệp và Chánh Mạng). Lời nói có 
thể làm ảnh hưởng đến hàng triệu người. Người ta nói rằng một lời nói thô bạo có thể làm 


Œ) 
Ù 


904 


tốn thương hơn vũ khí, trong khi một lời nói nhẹ nhàng có thể thay đổi cả trái tim và tâm 
hồn của một phạm nhân bướng bỉnh nhất. Vì vậy chánh ngữ trong Phật giáo bao hàm sự 
tôn trọng chân lý và phúc lợi của người khác. Chánh Ngữ bắt đầu với việc tránh xa bốn 
loại lời nói gây tổn hại: nói dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm. 
Chẳng những vậy, Phật tử thuần thành nên luôn cố gắng dùng lời nói như thế nào cho 
người khác được vui vẻ. Thay vì trút đi sự giận dữ và bực dọc lên người khác, Phật tử 
thuần thành nên nghĩ đến những cách hữu hiệu để truyền đạt những nhu cầu và cảm xúc 
của chúng ta. Ngoài ra, Chánh Ngữ còn là nói lời khen ngợi những thành tựu của người 
khác một cách chân tình, hay an ủi người đang buồn khổ, hay giảng Pháp cho người. Lời 
nói là một công cụ có công năng ảnh hưởng mạnh mẽ lên người khác, nếu chúng ta biết 
dùng lời nói một cách khôn ngoan thì sẽ có rất nhiều người được lợi lạc. Lời nói có thể 
làm ảnh hưởng đến hàng triệu người. Người ta nói rằng một lời nói thô bạo có thể làm tổn 
thương hơn vũ khí, trong khi một lời nói nhẹ nhàng có thể thay đổi cả trái tim và tâm hồn 
của một phạm nhân bướng bỉnh nhất. Vì vậy chánh ngữ trong Phật giáo bao hàm sự tôn 
trọng chân lý và phúc lợi của người khác, nghĩa là tránh nói dối, tránh nói xấu hay vu 
khống, tránh nói lời hung dữ, và tránh nói chuyện vô ích —Correct or Right Speech or 
Perfect Speech 1s one of the three higher trainings in Ethics (two other trainings are Right 
Action and Right Livelihood). Speech can influence millions of people. lt 1s said that a 
harsh word can wound more deeply than a weapon, whereas a gentle word can change the 
heart and mind of even the most hardened criminal. Therefore, right speech Implies 
respect for truth and respect for the well being of others. Right speech begins with 
avoiding four desfructive actions of speech: lying, divisive words, harsh words and idle 
talk. Not only that, devout Buddhists should always try to communIicate in a way pleasing 
to others. Rather than venting our anger or frustration onto another, devout Buddhists 
should think about effective ways fo communicate our needs and feelings to them. 
Besides, Right Speech also means to sincerely make an effort to notice and comment upon 
others” good qualities and achievemenis, or to console people 1n time of grief, or to teach 
people Dharma. Speech 1s a powerful tool to influence others and 1ƒ we use it wIsely, 
many people wIll benefit. It 1s to say ripht speech means the avoidance of lying, 
backbiting or slander, harsh speech and ¡dle talk. 


(B-4) Chánh Nghiệp (làm đúng) 
Sarnyag-karmantfa (skt)— Samữm-kanunantfa (p) 


Hành động đúng, tránh làm việc ác, thanh tịnh thân là giai đoạn thứ tư trong Bát Thánh 
Đạo——RiIght action, avoiding all wrong, purity of body, the fourth of the eightfold noble 
path. 


Nghĩa của Chánh Nghiệp— The meanings oƒ Right action: 

Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có ích lợi chung. Luôn luôn 
hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung; tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của 
mình; không làm tổn hại đến quyên lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, và tính mạng của 


2) 


3) 


905 


người khác; giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập mười nghiệp lành và nhổ dứt mười 
nghiệp dữ: Right action Iinvolves action beneficial to both others and ourselves. We must 
always act for the happiness of the community, conforming to our sense of duty, without 
any ulterior motive for damaging others” Interests, occupations, positions, honors, or lives. 
We must also keep strict control of our "action, speech, and mind,” carrying out ten 
meriforious actions and avoiding ten evil ones. 

Chánh nghiệp còn có nghĩa là tránh những hành động tà vạy, sống thanh khiết, không làm 
gì tổn hại đến tha nhân, không trộm cắp, không tà dâm——Correct or Right Deed or Action 
(conduct)—Perfect conduct means getting rid of all improper action—To dwell in purity—— 
Right action also means to abstain from injuring living beings, from stealing and from 
unlawful sexual intercourse. Perfect conduct also means avoidance of actions that conflict 
with moral discipline. 

Chánh nghiệp là hành động đúng theo giới luật được đặt ra trong giới luật của Phật, với 
người tại gia thì cố gắng giữ gìn ngũ giới—“Correct actions” entails adhering to the 
monastic rules outlined in the Pratimoksa, and for laypeople trying to adhere to the five or 
ten lay precepts. 


(II) Chỉ tiết về Chánh Nghiệp— Details on Right action: 


l) 
a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 


Không nên làm (Nên tránh)——Not to do or avoid: 

Không sát sanh: Abstaining from taking lIfe. 

Không trộm cắp: Absfaining from taking what is not given. 

Không tà dâm: Abstaining from carnal indulgence or 1llicit sexual indulgence. 
Nên làm—Should do: 

Nên trau đổi từ bi: Cultivate compassion. 

Chỉ lấy khi được cho: Take only things that are given. 

Sống thanh tịnh và trong sạch: Living pure and chaste. 


(HI)Chánh nghiệp và giới học— Right acHon and traimings in efhics: Chánh Nghiệp là một 


trong ba pháp tu học cao thượng về Giới Học (hai pháp khác là Chánh Ngữ và Chánh 
Mạng). Như vậy chánh nghiệp bao hàm tôn trọng đời sống, tôn trọng tài sản và tôn trọng 
quan hệ cá nhân. Tôn trọng đời sống là không giết hại và không bảo người khác giết hại, 
tôn trọng tài sản là không trộm cắp và không bảo người khác trộm cắp, tôn trọng những 
quan hệ cá nhân là tránh tà dâm. Chánh Nghiệp là hành động chân chánh khiến cho 
chúng ta có thể tránh được ba việc làm tổn hại về thân (sát sanh, trộm cắp và tà dâm). 
Chánh Nghiệp dạy cho chúng ta ý thức được những tai hại mà chúng ta gây ra cho người 
khác. Thay vì làm những điều mà trước mắt chúng ta cảm thấy ưa thích thì chúng ta lại 
quan tâm đến tha nhân. Một khi có Chánh Nghiệp thì dĩ nhiên tự động các mối quan hệ 
của chúng ta với mọi người sẽ được tốt đẹp hơn và mọi người sẽ cẩm thấy hạnh phúc hơn 
khi cùng sống với chúng ta. Chánh Nghiệp cũng bao gồm việc ra tay giúp đỡ người khác 
như phụ giúp người già cả, cứu trợ thiên tai bão lụt, hay cứu giúp người đang lâm nạn, vân 
vân—RiIght action 1s one of the three higher trainings in Ethics (two other trainings are 
Right Speech and Right Livelihood). Right action Implies respect for life, respect for 
property, and respect for personal relationships. Respect for life means not to kill or tell 
others to kill living beings, respect for property means not to steal or tell others to steal, 


Œ) 
Ù 


2) 


3) 


906 


respect for personal relationships means to avoid sexual misconduct (avoid adultery). 
Right action means acting properly. Right action can help us avoid creating the three 
desftructive actions of the body (Killing, stealing and unwise sexual behavior). Right action 
teaches us to be aware of the effects of our actions on others. Once we possess Right 
Action, Iinstead of doing whatever pleases us at the moment, we”ll be considerate of 
others, and of course, automatically our relationships will Iimprove and others will be 
happler In our company. Right Action also includes giving old people a hand in their house 
work, helping storm and flood victims, and rescuing people from danger, and so on. 


(B-5) Chánh Mạng (mưu sinh đúng) 
Samyag-ajiva (skt)— Samưna-ajiva (p) 


Nghĩa của Chánh Mạng— The meanings oƒ Right Livelihood: 

Chánh mạng có nghĩa là sinh sống chân chính và lương thiện; không làm giàu trên mồ hôi 
nước mắt của người khác; không đối xử tệ bạc với người khác; không sống bám vào người 
khác; không mê tín dị đoan; không sống bằng miệng lưỡi mối lái để kiếm lợi. Chánh 
mạng còn có nghĩa là mưu sinh đúng là tránh những nghễề gây phương hại cho những 
chúng sanh khác. Mưu sinh đúng còn có nghĩa là chối bỏ mọi lối sống tà vạy: Right 
livelihood means to lead a decent and honest life. We must keep from exploiting or 
misfreating others or sponging on them. Do not be superstiious; do not act as a go- 
between to take profit. Right Livelihood also means that to earn a living In an appropriate 
way. Devout Buddhists should not engage In any of the physical or verbal negative acfions 
to earn a living, nor should we cause others to do so. 

Chánh mạng là từ bỏ những lối làm ăn sinh sống tà vạy, đem lại sự tai hại, khổ đau cho 
mình và cho người khác. Chánh mạng có nghĩa là sống và làm việc không làm tổn hại 
đến chúng sanh. Phật tử không nên làm năm nghề nghiệp có liên hệ tới ác nghiệp như 
sau: buôn bán con người, buôn bán vũ khí, buôn bán thú vật để làm thịt, buôn bán những 
chất cay độc. Đức Phật dạy: “Không sinh sống bằng cách làm tổn hại người khác. Không 
mưu tìm hạnh phúc trên sự khổ đau của kẻ khác.”—Right livelihood is abandoning wrong 
ways of living which bring harm and suffering to others. Right livelihood means not to live 
on work that would in any way bring harm to living beings. Buddhists are discouraged 
from engaging ¡n the following five kinds of livelihood that are Involved in negative 
actions: trading people, weapons, animals for slaughter, Intoxicating drinks and drugs. The 
Buddha said: “Do not earn your living by harming others. Do not seek happiness by 
making others unhappy.” 

Chánh mạng có nghĩa là mưu sinh ở mức không vi phạm những giá trị đạo đức căn bản. 
Chánh mạng là sự mở rộng về luật của chánh nghiệp đối với sinh kế của Phật tử trong xã 
hội. Chánh mạng còn có nghĩa là tạo ra của cải tài sản bằng những phương cách thích 
đáng. Phật tử thuần thành không nên nhúng tay tham gia vào loại hành động hay lời nói 
tốn hại để mưu sinh, hoặc giả xúi giục khiến người khác làm và nói như vậy—Right 
livelihood means earning a living in a way that does not violate basic moral values. Right 
livelihood 1s an extension of the rules of ripht action to our roles as breadwinners In 


4) 


907 


socIety. Right Livelihood also means that to earn a living In an appropriate way. Devout 
Buddhists should not engage In any of the physical or verbal negative actions to earn a 
living, nor should we cause others to do so. 

Chánh mạng là khí giới của Bồ Tát, vì xa rời tất cả tà mạng. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp 
nây thời có thể diệt trừ những phiển não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng 
sanh—Right livelihood 1s a weapon of enlightening beings, leading away from all wrong 
livelihood. Enlightening Beings who abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all sentient beings in the long night of 
Ignorance. 


(II) Đức Phật dạy về Chánh Mạng— The Buddha taught about the “Right Livelihood ”: 


Ù 


2) 


Œ) 
l) 


Đức Phật dạy: “Có năm loại sinh kế mà người Phật tử không nên làm là buôn bán súc vật 
để làm thịt, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, độc dược, và các chất say như ma túy và 
rượu. Năm loại nghề nghiệp này người Phật tử không nên làm vì chúng góp phần làm cho 
xã hội băng hoại và vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự sống và phúc lợi của người khác.” 
Ngược lại, người Phật tử nên sống bằng những nghề nghiệp lương thiện, không làm hại 
mình hại người —The Buddha taught: “There are five kinds of livelihood that are 
discouraged for Buddhists: trading In animals for food (selling animals for slaughter), 
slaves (dealing in sÏaves), arms (selling arms and lethal weapons), poIsons, and Intoxicants 
(drugs and alcohol, selling Intoxicating and/or polsonous drinks). These fÍive are not 
recommended because they contribute to the destroy of society and violate the values of 
respect for life and for the welfare of others.” Right Livelihood 1s an extension of the rules 
Of right action to our roles as breadwinners In socIety. In the contrary, Buddhists should 
live by an honest profession that 1s free from harm to self and others. 

Chánh mạng là cuộc sống đúng đắn của hàng tu sĩ là khất thực. Làm việc hay làm thương 
mại là tà mệnh: The right livelihood for a monk 1s to beg for food. To work for a living or 
to do worldly business 1s an Improper life. 


(B-6) Chánh Tình Tấn (nỗ lực đúng) 
Sarnyag-vyaydma (skt)— Samưna-vaydma (p) 


Right effort, zeal or progress, unintermitting perseverance, the sixth of the eightfold noble 
path—Cố gắng đúng là giai đoạn thứ sáu trong Bát Thánh đạo. 


General meanings oƒ Right e[for— Nghĩa tổng quát của Chánh Tỉnh Tấn: 

Chánh tinh tấn là tất cả những nỗ lực đều dành cho sự giác ngộ. Chánh tinh tấn có nghĩa 
là là tinh tấn cải thiện tự thân. Thí dụ như ở trường thì học hành chăm chỉ và loại bỏ tánh 
xấu như lười biếng, nóng nảy, hút thuốc và sì ke ma túy. Còn ở nhà, cố gắng là một người 
chồng tốt, vợ tốt, con trai, con gái tốt, vân vân. Chánh tinh tấn có nghĩa là tâm thái luôn 
hướng về mục tiêu giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử và vì thế mà tự thân luôn nỗ lực 
tu tập theo đúng với chánh pháp: All efforts must be for enliphtenment. Right effort means 
to do our best to become a better person. Examples of this are to work hard at school and 


2) 


3) 


908 


to drop bad habits such as laziness, quick temper, smoking and drugs. At home, try to be a 
good husband, wIfe, son, daughter, etc. “Correct effort” refers to an attitude of properly 
orienting the mind toward the desired goal of liberation from cyclic existence and steadily 
applying oneself to practices that are concordant with 1t. 

Chánh tinh tấn có nghĩa là chuyên cần siêng năng làm lợi mình và lợi người; không làm 
những việc bất chính như sát hại, gian xảo, đàng điếm, cờ bạc, ác độc và bỉ ổi, vân vân; 
ngược lại phải chú tâm làm những việc lành, tạo phước nghiệp: Right effort means we 
must be always hard-working, helpful to others and ourselves. Do not KkIll, cheat, or lead a 
wanton, gamble life. On the contrary, always try to perform good deeds for having good 
karma. 

Chánh tin tấn còn có nghĩa là nỗ lực đúng có nghĩa là cố gắng không cho phát khởi những 
điều tà vạy, cố gắng vượt qua những tà vạy đang mắc phải, cố gắng làm nẩy nở những 
điều thiện lành chưa nẩy nở, cố gắng phát huy những điều thiện lành đã phát khởi. 
Chánh tinh tấn còn có nghĩa là vun bồi thiện nghiệp cùng lúc nhổ bỏ ác nghiệp—Correct 
(Right or Perfect) Zeal or Effort or Energy also means to try to avoid the arising of evIl, 
demeritorious things have not yet arisen. Try to overcome the evil, demeritorious things 
that have already arisen. At the same time, try to produce meritorious things that have not 
yet arisen and try to maintain the meriforious things that have already arisen and not let 
them disappear, but to bring them to growth, to maturify and to the full perfection of 
development. Right effort also means cultivation of what 1s karmically wholesome and 
avoidance of what 1s karmically unwholesome. 


(I1) Nhiệm vụ của chánh tin tấn— The function oƒ the right effort: Nhiệm vụ của chánh tin 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


tấn là để cảnh giác và chặn đứng những tư duy không lành mạnh, đồng thời tu tập, thúc 
đẩy, duy trì những tư duy thiện và trong sáng đang sanh trong tâm hành giả—The function 
of the right effort 1s to be vigilant and check all unhealthy thoughts, and to cultivate, 
promote and maintain wholesome and pure thoughts arising in a man”s mind. 

Ngăn chận các tư tưởng tội lỗi và bất thiện chưa sanh: To prevent the arising of evil and 
unwholesome thoughts that have not yet arisen. 

Trấn áp tất cả những trạng thái xấu xa: To supress the rising of evil states. 

Loại bỏ khi chúng vừa chớm khởi dậy: To eradicate (discard) those which have arisen. 
Làm cho phát sanh và phát triển những tư tưởng thiện chưa sanh: To produce and develop 
wholesome thoughfs not yet arisen. 

Nuôi dưỡng và làm tăng trưởng những trạng thái tốt: To stimulate good sfates, and to 
perfect those which have come Into being (to promote and maintain the good thoughfts 
already present). 


(HI)Phát triển Chánh tỉnh tấn—Development oƒ “Right eƒffort”: Khi tu tập chánh tỉnh tấn 


chúng ta cần phải thực hành với những tư duy của chúng ta. Nếu suy xét chúng ta sẽ thấy 
rằng những tư duy nầy không phải lúc nào cũng là thiện lành trong sáng. Đôi khi chúng 
chỉ là những tư duy bất thiện và ngu xuẩn, mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng bộc 
lộ chúng thành lời nói hay hành động. Như vậy, nếu chúng ta cứ để cho những tư duy nầy 
khởi lên, đó là một dấu hiệu không tốt, vì khi một tư duy không thiện lành được phép tái 
diễn nhiều lần, nó sẽ thành thói quen. Vì thế, điều thiết yếu là phải nỗ lực không để cho 


909 


những tư duy bất thiện nầy tới gần, vì cho đến khi nào chúng ta thành công trong việc chế 
ngự chúng, những tư duy bất thiện nầy vẫn sẽ xâm chiếm tâm chúng ta. Không phải chỉ 
trong những giờ hành thiển chúng ta mới để ý đến tính chất vô cùng quan trọng của chánh 
tinh tấn. Chánh tinh tấn cần phải được thường xuyên tu tập bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu 
có thể được. Trong mọi lời nói của chúng ta, mọi hành động của chúng ta và cách cư xử 
của chúng ta trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần chánh tinh tấn để thực hiện những 
bổn phận của chúng ta một cách toàn hảo. Nếu chúng ta thiếu chánh tinh tấn hay đức tính 
nhiệt tâm tinh cần nầy, chúng ta có thể bị những trạng thái hôn trầm và lười biếng khuất 
phục, thì chắc chắn không thể nào chúng ta có thể tiến triển việc tu tập được—When 
developing right effort we must be sincere about our thoughts. If we analyze them we wIll 
find that our thoughts are not always good and wholesome. At times they are 
unwholesome and foolish, though we may not always express them in words and actions 
or both. Now I1f we allow such thoughts to rise repeatedly, it is a bad sign, for when an 
unhealthy thought is allowed to recur again and again, it tends to become a habit. lt 1s, 
therefore, essential to make a real effort to keep unwholesome thoughts away from us. 
Until we succeed in stopping them to rise in our mind, unhealthy thoughts will always be 
taking possession of our mind. lt is not only during the time of meditation that we need to 
cultivate our ripht effort. Right effort should be cultivated always whenever possIble. In 
all our speech, actions and behavior, In our daily life, we need right effort to perform our 
duties wholeheartedly and successfully. If we lack right effort and give ¡n to sloth and 
indolence, we can not proceed with our cultivation. 


(IV)Chánh tỉnh tấn trong thiền định— Right effort in Zen: Chánh Tĩnh Tấn là một trong ba 
phần học của Thiển Định (hai phần học khác là Chánh Niệm và Chánh Định). Theo Phật 
giáo, chánh tinh tấn là trau dồi một thái độ tự tin của tâm, chú ý và tỉnh thức: Chánh tinh 
tấn là sự nỗ lực trau đồi thái độ tự tin đối với công việc hay đảm nhận và theo đuổi nhiệm 
vụ bằng nghị lực và ý chí thi hành nhiệm vụ ấy cho đến cùng. Để tiến bộ trên con đường 
đạo, chúng ta cần phải nỗ lực trong việc tu tập theo Chánh Pháp. Nhờ nhiệt tâm tinh cần 
chúng ta có thể làm cho những hành động quấy ác ô nhiễm mà mình đã làm trước đây trở 
nên thanh tịnh, đồng thời ngăn ngừa những hành động này phát sinh trong tương lai. Lại 
nữa, tinh cần rất cần thiết để duy trì đức hạnh mà chúng ta đã tu tập, cũng như xây dựng 
những đức hạnh mới trong tương lai—Right effort Is one of the three trainings In 
meditation (two other trainings are Right Mindfulness and Right Concentration). Right 
effort means cultivating a confident attitude toward our undertakings, taking up and 
pursuing our task with energy and a wIll to carry them through to the end. In Buddhism, 
right effort means cultivating a confident attitude of mind, being attentive and aware. To 
progress on the path, we need to put our energy Into Dharma practice. With enthusiastic 
effort, we can purify negative actions already done to prevent doing new ones in the 
future. In addition, effort also 1s necessary to maintain the virtuous states we”ve already 
generated, as well as to induce new ones In the future. 


910 


(B-7) Chánh Niệm (chú tâm đúng) 
Samyag-smrfi (skt)— .Samưma-safi (p) 


(I_ Nghĩa tổng quát của Chánh niệm— General meanings 0ƒ Samyag-smrti: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Chánh niệm là nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh đạo. Nhìn vào 
hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức. Chánh niệm có nghĩa là la mọi phân biệt mà 
niệm thực tính của chư pháp. Theo Bát Chánh Đạo, chánh niệm là “Nhất Tâm.”—Right 
remembrance, the seventh of the eightfold noble path, means remembering correctly and 
thinking correctly. The looking or contemplating on the body and the spirit in such a way 
as to remain ardent, self-possessed and mindful. Right remembrance means looking on the 
body and spirit in such a way as to remain ardent, self-possessed and mindful, having 
overcome both hankering and deJection. According to the eightfold noble path, right 
mindfulness means the one-pointedness of the mind. 

Chánh niệm là nhớ đến những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình và cho 
người: Right mindfulness means to give heed to good deed for our own benefit and that of 
others. 

Chánh niệm có nghĩa là luôn tỉnh thức. Chúng ta nên luôn tỉnh thức về những điều chúng 
ta suy nghĩ, nói năng và hành động. Chúng ta phải tập trung tư tưởng vào mọi việc trước 
khi chúng ta có thể làm tốt được. Tỷ như, nếu chúng ta tập trung tư tưởng trong lớp học, 
chúng ta sẽ không bỏ sót những lời dạy của thầy cô—Right mindfulness means to be 
always aware and attentive. We should always be aware of what we think, say and do. We 
must concentrate on everything we do before we can do It well. For Instance, IŸ we 
concentrate in class, we would not miss anything the teacher says. 

Chánh niệm còn có nghĩa là ức niệm hay nghĩ nhớ tới cảnh quá khứ, nhớ đến lỗi lầm cũ 
để sửa đổi, nhớ ân cha mẹ thầy bạn để báo đáp, nhớ ân tổ quốc để phụng sự bảo vệ; nhớ 
ân chúng sanh để giúp đở trả đền; nhớ ân Phật Pháp Tăng để tinh tấn tu hành: Right 
mindfulness also means remembrance ¡Including old mistakes to repent of and deep 
øratitude towards parents, country, humankind, and Buddhist Triple Gems. 

Chánh niệm còn có nghĩa là quán niệm hay quán sát cảnh hiện tại và tưởng tượng cảnh 
tương lai. Chúng ta nên quán tưởng đến cảnh đời đau khổ, bệnh tật, mê mờ của chúng 
sanh mà khuyến tu; tưởng niệm làm những điều lợi ích chung, không thối lui, không e 
ngại khó khăn nhọc nhằn: Right mindfulness also means the reflection on the present and 
future events or situations. We must meditate upon human sufferinsgs that are caused by 
1gnorance and decide to work for alleviating them, irrespective of possible difficulties and 
boredom. 

Chánh niệm còn có nghĩa là chú tâm đúng là tưởng đến sự thật và chối bỏ tà vạy. Lúc 
nào cũng tỉnh táo dẹp bỏ tham lam và buôn khổ của thế tục. Chánh niệm còn có nghĩa là 
lúc nào cũng tỉnh giác về thân thể, cảm xúc, tư tưởng cũng như những đối tác bên ngoài— 
Correct (Right or Perfect) Remembrance or Mindfulness—Correct Memory which retains 
the true and excludes the false—Dwell in contemplation of. corporeality. Be mindful and 
puting away worldly greed and grief  Correct mindfulness also means ongoing 
mindfulness of body, feelings, thinking, and obJects of thought 


911 


7) Chánh niệm là tu tập sao cho tâm mình luôn trong sáng và tỉnh thức, trong đó mình phải 
tỉnh thức những biến chuyển trong tâm cũng như tâm thái của chính mình, và quan trọng 
hơn hết là mình phải kiểm soát được tâm mình. Xuyên qua sự tự quán sát và tâm thái tỉnh 
thức, người ta có thể phát triển chánh niệm nhằm làm cho mình có thể tự kiểm và tập 
trung những tình cảm, tư tưởng và cảm giác của mình về hướng tu tập giác ngộ Bồ Đề— 
“Correct mindfulness” involves cultivating a state of mental clarity and alertness in which 
One 1s aware of one”s mental processes and attitudes and, more importantly, in which one 
1s 1n control of them. Through continuous self-examination and mental alertness, one can 
develop the mindfulness that enables one to master one”s emotions, thoughts and feelings 
and focus them 1n the direction of awakening (bodhn). 


(HH) Chánh miệm theo Phật giáo Nguyên Thủy Night mindfulness according to the 
Theravada Buddhism: Theo Phật giáo Nguyên Thủy, niệm được xem như là một sợi dây 
mạnh mẽ vì nó giữ một vai trò quan trọng trong cả hai loại thiển định là tịnh trú và biệt 
quán. Niệm là một cơ năng nào đó của tâm và vì vậy, nó là một yếu tố của tâm hay một 
tâm sở. Không có niệm, một tâm sở tối quan trọng, chúng ta không có khả năng nhận ra 
bất cứ thứ gì, không thể hay biết đầy đủ các tác phong của chính mình. Được gọi là chánh 
niệm, vì nó vừa tránh chú tâm sai lạc, mà cũng vừa tránh cho tâm để ý vào những điều 
bất thiện, và đàng khác nó hướng dẫn tâm của hành giả trên con đường chân chánh, trong 
sạch và giải thoát mọi phiền trược. Chánh niệm làm bén nhạy khả năng quan sát của 
hành giả, và hỗ trợ chánh tư duy và chánh kiến. Hiểu biết và suy tư được có trật tự cũng 
nhờ chánh niệm. Trong hai kinh Niệm Xứ và Nhập Tức Xuất Tức Niệm, Đức Phật dạy rõ 
ràng làm cách nào một hành giả có thể hay biết luồng tư tưởng của mình, tỉnh giác theo 
dõi, ghi nhận và quan sát từng ý nghĩ của chính mình, từ tốt cũng như xấu. Cả hai bài kinh 
đều cảnh giác chúng ta không nên xao lãng và mơ mộng, cũng như thúc hối chúng ta nên 
luôn canh chừng và luôn giữ tâm chánh niệm. Kỳ thật, một hành giả chuyên cần tu niệm 
sẽ ghi nhận rằng chính nhờ sự kiện đọc lại kinh điển sẽ làm cho chúng ta tỉnh giác hơn, 
quyết tâm hơn, và thận trọng chú niệm nhiều hơn. Khỏi nói ai trong chúng ta cũng biết 
rằng chánh niệm là một đức độ mà không ai có thể xem thường được. Như vậy việc tu tập 
chánh niệm thật là thiết yếu trong thời buổi hỗn tạp mà chúng ta đang sống đây trong khi 
rất nhiều người phải gánh chịu khổ đau vì tâm trí mất thăng bằng. Chánh niệm là một 
phương tiện mang lại tịnh trụ, làm thăng tiến chánh kiến và chánh mạng. Chánh niệm là 
một yếu tố tối cần thiết cho những hành động của chúng ta trong đời sống hằng ngày cũng 
như cho tâm linh—According to Theravada Buddhism, mindfulness 1s considered as the 
strongest strand for 1t plays an important role in the acquisition of both calm and Insipht. 
Mindfulness 1s a certain function of the mind, and therefore , a mental factor. W¡ithout this 
all important factor of mindfulness one cannot cognIze sense-obJects, one cannot be fully 
aware of one”s behavior. It 1s call ripht mindfulness because 1t avoids misdirected 
attention, and prevents the mind from paying attention to things unwholesome, and guides 
1fS possessor on the right path to purity and freedom. Right mindfulness sharpens the 
power of observation, and assists right thinking and right understanding. Orderly thinking 
and reflection 1s conditioned by man's right mindfulness. In the Satipatthana and 
Anapanasati sutras, the Buddha states clearly how a meditator becomes aware of his 
thoughts, mindfully watching and observing each and every one of them, be they good or 


912 


evil, salutary or otherwise. The sutras warn us against negligence and day-dreaming and 
urges us to be menfally alert and watchful. As a matter of fact, the earnest student wIll 
note that the very reading of the discourse, at tines, makes him watchful, earnest and 
Serious-minded. It goes without saying that right mindfulness 1s a quality that no sensible 
man would treat with contempt. Thus, If 1s truly essenfial to cultivate mindfulness in this 
confused age when so many people suffer from mental imbalance. Right mindfulness 1s an 
Instrumental not only in bringing concentration calm, but in promoting right understanding 
and ripht living. It 1s an essenfial factor in all our actions both worldly and spiritual. 


(HI)Chánh niệm và Thiền định— Right Mindfulness and Meditation: 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


Chánh Niệm là một trong ba phần học của Thiển Định (hai phần học khác là Chánh Tinh 
Tấn và Chánh Định). Chánh Niệm là ý thức, hay sự chú ý, như vậy chánh niệm là tránh 
sự xao lãng hay tình trạng tâm trí vấn đục. Trong việc tu tập Phật pháp, chánh niệm giữ 
vai trò một sợi dây cương kiểm soát tâm của chúng ta vì tâm chúng ta không bao giờ tập 
trung hay đứng yên một chỗ. Đức Phật dạy: “Tu tập chánh niệm là tu tập chú tâm vào 
thân, chú tâm vào cảm nghĩ, chú tâm vào thức, và chú tâm vào đối tượng của tâm.” Nói 
tóm lại, chánh niệm là kiểm soát thân và tâm và biết chúng ta đang làm gì vào mọi lúc. 
Chánh Niệm là một yếu tố tâm thức quan trọng có chức năng làm cho chúng ta nhớ tới 
những gì có lợi lạc. Chánh niệm giữ một vai trò quan trọng trong thiền định, thí dụ Chánh 
Niệm có thể giúp chúng ta làm tan đi những tư tưởng rộn rịp xôn xao trong tâm thức, và 
cuối cùng giúp chúng ta có đủ năng lực đạt được sự nhất tâm trên hơi thở —Right 
Mindfulness 1s one of the three trainings in meditation (two others are Right Effort and 
Right Concentration). Mindfulness 1s awareness or affention, and as such it means 
avoiding a distracted or cloudly state of mind. In the practice of the Dharma, right 
mindfulness plays as a kind of rein upon our minds for our minds are never concentrated 
or stll. The Buddha taught: “The practice of mindfulness means mindfulness of the body, 
mindfulness of feelings, mindfulness of consclousness, and mindfulness of obJects of the 
mind.” In short, right mindfulness means to watch our body and mind and to know what we 
are doing at all times. Right Mindfulness 1s an Iimportant mental factor that enables us to 
remember and keep our attention on what 1s beneficial. Right Mindfulness plays an 
1mportant role In medifation, 1.e., Right mindfulness can help us clear the flurry of thoughts 
from our minds, and eventually, we'll be able to concentrate single-pointedly on our 
breath. 

Chánh niệm là phát khởi niệm hay gán sự chú tâm vào—Right mindfulness ¡is the 
application or arousing of attention: 

Thân hành niệm——Activities of the body:Nơi thân tỉnh thức bằng cách thực tập tập trung 
vào hơi thở: Be attentive to the activities of the body with the practice of concentration on 
breathing. 

Thọ niệm—Feelings or sensations: Nơi cảm thọ tỉnh thức bằng cách quán sát sự đến đi 
trong ta của tất cả mọi hình thức của cảm thọ, vui, buồn, trung tính: Be aware of all forms 
of feelinsgs and sensations, pleasant, unpleasant, and neutral, by contemplating their 
appearance and đdisappearance within oneself. 

Tâm hành niệm—The activities of the mind: Cittanupassana (p)—Nơi những hoạt động 
của tâm tỉnh thức bằng cách xem coi tâm ta có chứa chấp dục vọng, sân hận, lừa dối, xao 


đ) 


Œ) 


913 


lãng, hay tập trung: Be aware whether oneˆs mind 1s lusfful, hatred, deluded, distracted or 
concentrated. 

Niệm pháp —Mental objects: Dhammanapassana (p)—Nơi vạn pháp tỉnh thức bằng cách 
quán sát bản chất vô thường của chúng từ sanh trụ dị diệt để tận diệt chấp trước và luyến 
ái: Contemplate the impermanence of all things from arise, stay, change and decay to 
eliminate attachment. 


(B-8) Chánh Định (tập trung tư tưởng đúng) 
Sarnyag-samadhi (skt)— Samưna-samadhi (p) 


Tổng quan về Chánh Định —An overview 0ƒ the Right Concentration: Chánh định là sự 
an định vững chắc của tâm có thể so sánh với ngọn đèn cháy sáng không dao động ở nơi 
kín gió. Chính sự tập trung đã làm cho tâm an trú và khiến cho nó không bị dao động, xáo 
trộn. Việc thực hành định tâm (samadhi) đúng đắn sẽ duy trì tâm và các tâm sở ở trạng 
thái quân bình. Hành giả có thể phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại của tinh thần, 
nhưng với sự hỗ trợ của chánh tinh tấn và chánh niệm, tâm định vững vàng có khả năng 
đẩy lùi những chướng ngại, những tham dục đang khuấy động tâm của vị hành giả. Tâm 
định vững chắc không bị các pháp trần làm cho xao lãng, vì nó đã chế ngự được năm triển 
cái —Right concentration 1s the Intensified steadiness of the mind comparable to the 
unflickering flame of a lamp In a windless place. lt is concenfration that fixes the mind 
right and causes 1t to be unmoved and undisturbed. The correct practice of “samadhi” 
maintains the mind and the mental properties In a state of balance. Many are the mental 
Impedmenfs that confront a practitioner, a meditator, but with support of Right Effort and 
Right Mindfulness the fully concentrated mind is capable of dispelling the impediments, 
the passions that disturb man. The perfect concentrated mind 1s not distracted by sense 
obJects, for 1t sees things as they are, in theIr proper perspectIve. 


(H) Nghĩa của Chánh Định— The meanings oƒ Right Concentration: 


l) 


2) 


3) 


Chánh định là tập trung tư tưởng đúng là tập trung vào việc từ bỏ những điều bất thiện và 
tập trung tinh thần được hoàn tất trong bốn giai đoạn thiển định—Correct (Right or 
Perfect)—Meditation—Correct Concentration. Detached from sensual obJects, detached 
from unwholesome things, and enters 1nto the first, second, third and fourth absorption. 
Chánh định còn có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn để gì để thấy cho rõ ràng, 
đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và cho người: Right concentration means a strong 
concentration of our thoughts on a certain subJect In order to set It clearly, consistent with 
Buddhist doctrine and for the benefit of others and ourselves. 

Chánh định có nghĩa là chúng ta phải giữ cho tâm mình định tỉnh để thấy rõ bản chất thật 
của vạn hữu. Thực tập chánh định có thể làm cho chúng trở thành một con người hiểu biết 
và hạnh phúc hơn——RiIght meditation means to keep the mind steady and calm 1n order to 
see clearly the true nature of things. This type of mental practice can make us become 
more understanding and a happler person. 


4) 


914 


Chánh định đòi hỏi hành giả phải tu tập những bước vừa kể trên. Trừ phi nào mình có 
chánh định, để tâm có thể an trụ nhất điểm mà không bị lôi cuốn hay làm cho lo ra bởi sự 
buông thả hay kích thích, chừng đó mình mới có thể đi vào thiển định đòi hỏi sự tập trung 
mãnh liệt—“Correct concentration” requires the previous steps. Unless one has a 
concenfrated mind that can fix Itself calmly and one-pointedly on a single obJect without 
being distracted by laxity or excItement, one cannot properly enter Iinto meditation, which 
requires Intense concentration. 


(HI)Chánh định và Tam mmuộ—Right Concentraion and Samadhi: Chánh Định là một 


D 


2) 


3) 


4) 


trong ba phần học của Thiển Định (hai phần khác là Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm). 
Chánh định là tập trung tâm vào một đối tượng. Chánh định tiến bộ từ từ đến trạng thái 
tâm an trú nhờ vào Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm. Chánh định còn có thể giúp chúng ta 
tiến sâu vào sự nhất tâm cao hơn, hay những tầng thiển (sắc giới và vô sắc giới)—Right 
Concentration 1s one of the three trainings in Samadhi (two other trainings are Right Effort 
and Right Mindfulness). Right concentraton means to concenfrate the mind single- 
pointedly on an obJect. Qur concentration or single-pointedness slowly improves through 
effort and mindfulness, until we attain calm abiding. Right Concentration may also help us 
progress to deeper states of concentration, the actual meditative stabilizations (form and 
formless realms)—See Tam Muội in Chapter 59. 


(C) Những lời Phật dạy về “Bát Chánh Đạo ” 
The Buddha ”s teachings on Astangika-imarga 


Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Ly dục là 
pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc Thánh hiển: The best 
of paths Is the Eightfold Path. The best of truths are the Four Noble Truths. Non- 
attachment 1s the best of states. The best of men 1s he who has eyes to see (Dharmapada 
273). 

Chỉ có con đường nầy, chẳng còn con đường nào khác có thể làm cho tri kiến các ngươi 
thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo, thì bọn ma bị rối loạn: This ¡s the only way. There is 
no other way that leads to the purity of vision. You follow this way, Mara 1s helpless 
before 1t (Dharmapada 274). 

Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên này, thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng Đạo ta 
nói có sức trừ diệt chông gay: Entering upon that path, you wIll end your suffering. The 
way was taught by me when I understood the removal of thorns (arrows of grief) 
(Dharmapada 275). 

Thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là được Đạo 
Thánh Nhơn: Be watchful of speech, control the mind, don't let the body do any evil. Let 
pur1fy these three ways of action and achieve the path realized by the sages (Dharmapada 
281). 


915 


CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT 
CHAPTER TWENTY-ONE 


Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo 
The Thirty-Seven Lùmbs 0ƒ Enlighfenment 


(A) Đại cương về 37 phẩm trợ đạo—An overview oƒ the Thirty-Seven Condifions Leading to 
Bodhi 

(L Tổng quan về Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—An overview 0ƒ the thirty-seven condifions 
leading to bodlui. 

(H)Thành phần của Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo— Formation oƒ the thirty-seyen condifions 
leading to bodhi: 


(B) Chỉ tiết về 37 phẩm trợ đạo— Details on the thirty-seven limbs to bodhi 

(B-1) Bát Thánh Đạo —Astangika-marga (skt—Ashtangika-Magga (p)—See Chapter 20- 
Part II 

(B-2) Tứ Chánh Cần— Catvari-Samyakprahanani (skt)—Sanunappadhana (p) 

(ID Tổng quan về Tứ Chánh Cần— An overview oƒ the Four Right E[fort 

(H) Chỉ tiết của Tứ Chánh Câần— Details oƒ the Four Right Effort 

(HI)Tám Cơ Hội Tình Tấn— Eight occasions for making an effort 

(B-3) Tứ Như Ý Túc— Rddhipada (skt)— Iddhipada (p) 

(B-4) Ngũ Căn— Pancendriyani (skt) 

(B-5) Ngũ Lực— Panca-balani (p) 


(B-6) Thất Bồ Đề Phẩn— The seven Bodhyangas— Sapta-bodhyangani (skt)— Sambojjhanga 
(p) 


(B-7) Tứ Niệm Xứ— Four kinds oƒ mỉndƒfulness—See Chapter 118 


916 


917 


Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo 
The Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enliightenment 


(A) Đại cương về 37 phẩm trợ đạo 
An overview 0ƒ the Thiry-Seven Condifions Leading to Bodhi 


(L Tổng quan về Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—An overview oƒ the thirty-seven conditions 


leading to bodhi: Sau những cuộc tranh đấu thật mãnh liệt và khủng khiếp với chính mình, 
Đức Phật đã chinh phục nơi thân tâm Ngài những ác tính tự nhiên, cũng như các ham 
muốn và dục vọng của con người đã gây chướng ngại cho sự tìm thấy chân lý của chúng 
ta. Đức Phật đã chế ngự những ảnh hưởng xấu của thế giới tội lỗi chung quanh Ngài. Như 
một chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi chiến trường chống lại kẻ thù, Đức Phật đã chiến 
thắng như một vị anh hùng chinh phục và đạt được mục đích của Ngài. Ngài cũng đã tìm 
thấy những phẩm trợ đạo dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật—After mighty and terrible 
strugsgles with himself, the Buddha had conquered in his body all those natural defects and 
human appetites and desires that prevent our ability of seeing the truth. He had to 
overcome all the bad Iinfluences of the sinful world around Him. Like a soldier fighting 
desperately In battle against many enemies, He struggled like a hero who conquers, he 
eventually gained his obJects. He also discovered supportive conditions leading to bodhi or 
Buddhahood. 


(II) Thành phần của Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo— Formation oƒ the thirty-seven condifions 


Ù 
8) 


b) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


leading to bodli: 

Tứ niệm xứ: Smrtyupasthana (skt)—The four subJects to be contemplated. 

Bốn đối tượng quán chiếu hay bốn cơ sở chánh niệm: Four síages of memory or four 
subJects of reflection. 

Tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần Đạo đế, nó liên quan mật thiết với ngũ uẩn, 
cũng như cho chúng ta thấy sự thật về Thân, Thọ, Tâm, và Pháp: Four foundations of 
mindfulness are related to the five skandhas as well as to our body, feeling, mind, and 
dharma. 

Tứ chánh cần: Samyakprahana—Bốn cố gắng đúng hay bốn cố gắng toàn hảo—Four 
proper lines of exertion—Four perfect efforts—See Tứ Chánh Cần ¡n Chapter 21 (B) (ID. 
Tứ như ý túc: Rddhipada—Bốn bước tiến đến thần lực —Four steps towards supernatural 
power—Four roadsto power—Four bases of miraculous powers—See Tứ Như Ý Túc 
1n Chapter 21 (B) (HI). 

Ngũ căn: Panca-indriyani—Five sprritual faculties (five øgood roots). 

Ngũ lực: Panca-balan—The power of five faculties—Five strengths—See Ngũ Căn in 
Chapter 21 (B) (IV). 

Thất bồ đề phần (Thất giác chi): Sapta-bodhyanga—Bảy yếu tố giác ngộ—Seven degrees 
(factors) of enlightenment or intelligence—See Thất Bồ Đề Phần ¡n Chapter 21 (B) (VD. 
Bát chánh đạo: Asta-marga——The eightfold noble path—See Bát Chánh Đạo In Chapter 
20 @B). 


918 


(B) Chỉ tiết về 37 phẩm trợ đạo 
Defails on the thir(y-seven lừnbs to bodhi 


(B-1) Bát Thánh Đạo 
Asfangika-rmarga (skt)— Ashtangika-Magga (p) 
See Chapter 20-Part II 


(B-2) Tứ Chánh Cần 
Catvari-Samyakprahanani (skt)— Samưnappadhana (p) 


(ID Tổng quan về Tứ Chánh Cần—An overview 0ƒ the Four Right Eƒfort: Four right (great) 


efforts (exertions)—Bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “nỗ lực.” Có bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện, 
hay bốn phép phát triển xuyên qua tu tập thiển định và giới luật—Right effort of four 
kinds of restrain, or four essentials to be practiced vigilantly. A Sanskrit term for “Effort.” 
Right Effort of four kinds of restraint, or four essentials to be practiced vigilantly, or four 
factors that are developed through meditation and moral training 


(II) Chỉ tiết của Tứ Chánh Câần— Details oƒ the Four Right Effort: 


l) 


2) 


3) 


Tinh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh—Endeavor to start performing 
good deeds: To produce merit—Điều thiện chưa sanh, phải tính cần làm cho sanh: Ở đây 
vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho 
các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi—Effort to initiate virtues not yet 
arisen—Bringing forth goodness not yet brought forth (bring good Into existence). To 
induce the doing of good deeds. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up 
energy, exerts his mind and strives to produce unarisen wholesome mental states. 

Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh—Endeavor to perform 
more good deeds: Điều thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng phát triển: Ở 
đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến 
cho các thiện pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được quảng đại viên mãn—Effort to 
consolidate, Increase, and not deteriorafe virtues already arisen. Developing goodness that 
has already arisen (develop existing good). To Increase merit when 1t was already 
produced. To encourage the growth and continuance of good deeds that have already 
started. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerts his mind and 
Strives to maintain wholesome menfal states that have arisen, not to let them fade away, to 
bring them to greater growth, to the full perfection of developmerit. 

Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh —Endeavor to prevent evil from 
forming: Điều dữ chưa sanh, phải tỉnh cần làm cho đừng sanh: Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên 
ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp từ trước 
chưa sanh không cho sanh—Effort not to 1nitiate sins not yet arisen—Preventing evil that 


4) 


919 


hasn”t arisen from arising (to prevent any evil from sfarting or arising)—To prevent 
demerit from arising. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up energy, ©xXerfs 
his mind and strives to prevent the arising of unarisen evil unwholesome mental states. 
Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh—Endeavor to eliminate already-formed evil: 
Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi: Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ— 
Effort to eliminate sins already arisen. Putting an end to existing evil—To abandon 
demerit when 1t arises. To remove any evil as soon as 1t starts. Here a monk rouses his 
will, makes an effort, sftirs up energy, exerts his mind and strives to overcome evil 
unwholesome mental states that have arisen. 


(HI)Tám Cơ Hội Tỉnh Tấn— Eight occasions for making an effort: Arabbha-vatthuni (p)— 


l) 


2) 


3) 


4 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự tính tấn —According to the 
Sangtfti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight occasions for making 
an effort. 

Cơ hội tinh tấn thứ nhất —The first occasion for making an effort: Ở đây có việc vị Tỳ 
Kheo phải làm, vị ấy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì 
ta suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều 
gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa 
chứng ngộ được —Here a monk who has a Job to do. He thinks: “l”ve got this Job to do, but 
1n doïng 1t [ won't find easy to pay attention to the teaching of the Buddhas. [1l have to stir 
up my energy.” And he stirs up sufficlent energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ nhì —Here a monk who has done some work, and thinks: Ở đây có vị 
Tỳ Kheo đã làm xong công việc, vị ấy suy nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm 
xong công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị 
ấy cố gắng tinh tấn đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được—The second occasion for making an 
effort: “Well, I did the Job, but because of it Ï wasn't able to pay sufficient attention to the 
teaching of the Buddhas. So I wIll stir up sufficlent energy.” And he stirs up sufficlent 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ ba—The third occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo có con 
đường phải đi. Vị ấy nghĩ : “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, 
không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và 
vị ấy cố gắng tinh tấn đạt được những gì chưa đạt được, để thành tựu những gì chưa thành 
tựu được, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được—Here a monk who has to go on a 
Journey, and thinks: “I have to go on this Journey, but in doing 1t [ won”t find easy to pay 
attention to the teaching of the Buddhas. II have to stir up energy.” And he stirs up 
sufficilent energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to 
realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ tư The fourth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo đã đi 
con đường. Vị nây nghĩ: “Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy 
tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn 


5) 


6) 


7) 


8) 


920 


để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được —Here a monk who has been on a journey, and he 
thinks: “[ have been on a Journey, but because of it [ wasn”t able to pay sufficient attention 
to the teaching of the Buddhas. lI have to stir up energy.” And he stirs up energy tfo 
complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 
Cơ hội tinh tấn thứ năm—The fifth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đổ ăn cứng hay đồ ăn 
mềm đây đủ như ý muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, 
không nhận được các loại đổ ăn mềm hay cứng đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ 
nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh cần đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa 
chứng ngộ—Here a monk who goes for alms-round ¡n a village or town and does not get 
his fill of food, whether coarse or fine, and he thinks: “I”ve gone for alms-round without 
getting my fill of food. So my body 1s light and ft. PlI str up energy.” And he stirs up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ sáu—The sixth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đổ ăn cứng hay mềm đầy đủ như ý 
muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn 
cứng hay mềm, đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc. Vậy ta hãy 
cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được —Here a 
monk who goes for alms-round In a village or town and gets his fill of food, whether 
coarse or fine, and he thinks: “le gone for alms-round and get my fill of food. So my body 
1s strong anf ft. lÏ stir up energy.” And he stirs up energy to complete the uncompleted, 
to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ bảy-—The seventh occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo bị 
đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: “Ta nay đau bệnh nhẹ, sự kiện nầy có thể xấy ra, bệnh nầy có 
thể trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who has some slight Indisposition, and he thinks: “l 
øet some slight Indisposition, and this 1ndisposition might get worse, so ”ÏÏ stir up energy.” 
And he stirs up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, 
to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ tám-—The eighth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo mới 
đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ ấy nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Sự kiện nầy có thể xãy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố 
gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều 
gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được—Here a monk who is 
recuperating from an illness, and he thinks: “IÏ am Just recuperating from an illness. lt 
might be that the illness will recur. So ƑlI str up energy.” And he stirs up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 


921 


(B-3) Tứ Như Ý Túc 
Rddhipada (skt)— lddhipada (p) 


(D Dục Như Ý Thần Túc— Sufficience oƒ desire: Dục Thần Túc: Chanda-rddhi-pada (skt). 


Ũ 


2) 


Dục thân túc là mong muốn phát triển thần thông như ý: Suffñicience of desire means 
desire to develop maøIc. 

Vị Tỳ Kheo tu tập dục thần túc, câu hữu với tinh tấn thực hiện Dục Thiển Định—Strong 
aspiralon or wil—EStrong aspiraton-lntensive longing. Here a monk develops 
CONCENTRATION OFINTENTION accompanied by effort of the will power. 


(H) Niệm Như Ý Thần Túc (Tâm Thần Túc)— Sufficience 0ƒ concentration: Citta-rddhi-pada 


Ù 


2) 


3) 


(skÐ). 

Niệm như ý thần túc là mong muốn ghi nhớ phải thực hành chánh pháp: Intense 
concentration means endeavor to remember fo practice correct dharmas. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập tâm thân túc câu hữu với tinh tấn thực hiện Tâm Thiền Định— 
Intense concentration or thoughts—Sufficience of concentration——lntense concenfratlon—— 
Memory or Intense holding on to the posiion reached. Here a monk develops 
concenfratfion of conscIousness accompanied by effort of the thought power. 

See Chapter 80. 


(IHI)Tinh Tấn Như Ý Thân Túc (Cần Thân Túc)—Sufficience oƒ energy: Virya-rddhi-pada 


Ù 


2) 


3) 


(skÐ. 

Tinh tấn như ý thần túc là tinh tấn thực chứng thần thông: Sufficience of energy means 
effort to realize magIc. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập cần thần túc câu hữu với tỉnh tấn thực hiện Tinh Tấn Thiển 
Định—ViIgor or exertion—Sufficience of energy——V1Igor——lIntensified effort. Here a monk 
develops concentration of energy accompanied by strenuous efforts. 

Tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục hướng tâm vào tu tập. Ngay cả phàm nhân, một khi 
chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm được những việc kỳ diệu. Phật tử chân thuần sẽ 
dũng cảm tinh tấn dấn bước vào những khó khăn trên bước đường tu tập với tinh thần vô 
úy. Đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng khi đương đầu với khổ đau phiền não. 
Tinh tấn là khả năng để thấy kết quả không ngại gian nguy, không sợ khó khăn. Phật tử 
thuần cần phải luôn dũng cảm tinh tấn, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Nếu chúng 
ta gia tăng tinh tấn, tâm chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để chịu đựng với mọi thử thách. 
Ngoài ra, tinh tấn còn có khả năng làm cho tâm luôn tươi mát và mạnh mẽ dầu phải 
đương đầu với bất cứ khó khăn nào. Có hai cách để gia tăng tinh tấn—Viriya ¡s the 
energy expended to direct the mind persistenly, continuously toward cultivation. Even 
ordinary people who are hardworking and Industrious have the capacity to be heroic In 
whatever they do. Devout Buddhists who are endowed with courageous effort will be bold 
in going forward, unafraid of the difficulties we may encounter in the path of cultivation. 
The special characteristics of “Viriya” 1s an enduring patience In the face of suffering or 
difficulty. Viriya 1s the abilifty to see to the end no matter what, even If one has to grIf 
one's teeth. Devout Buddhists need courageous effort, with 1ts characteristic of 
forbearance ¡in the face of difficulty. lÝ we raise our energy level, the mind will gain 


a) 
b) 


922 


enouph strength to bear with challenges. Besides, viriya has the power to freshen the mind 
and keep 1t robust, even in difficult circumstances. There are two ways that help Increase 
our energy level: 

Tự mình tinh tấn: To increase viriya by ourselves. 

Nhờ thiện hữu tri thức khích lệ: Seek out the Inspiration from spiritual friends. 


(IV)Tư Duy Như Ý Thần Túc (Quán Thân Túc)—Sujfience oƒ contemplafion: Mimamsa- 


l) 


2) 


3) 


rddhi-pada (skt). 

Tư Duy Như Ý Thân Túc là mong muốn nhiếp tâm vào một để mục: Intense 
contemplation means medifation on one subJect. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập quán thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện Tư Duy Thiển 
Định —Intense contemplation OT meditatlon——Investigation—Suffilence of 
contemplaton—The state of dhyana——lntense contemplation. Here a monk develops 
concenfration of Invesfigation accompanied by effort of deep thinking. 

Hành giả tu tập tuệ tư duy để nhận biết rõ ràng về sự hoại diệt của các hiện tượng, từ đó 
chúng ta sẽ có trực giác về vô thường, khổ và vô ngã—Practitioners cultivate the 
reflective knowledge Into the rapid arsing and passing away of phenomena, then we will 
have an Intuifive 1nsight of impermanence, suffering and no-self. 


(B-4) Ngũ Căn 
Pancendriyarmi (sktf) 


(D Tổng quan về Ngũ Căn—An overview oƒ the Five Faculfies: Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Trường Bộ Kinh, có năm căn. Đây năm yếu tố chính làm phát khởi lên những thiện căn. 
Ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ 
quan trọng ổi vào đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó 
mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five roots or faculties (ndriyami). These are the five 
roofs that gøIve rise to other wholesome dharmas. The five sense-organs can be entrances 
to the hells; at the same time, they can be some of the most important entrances to the 
øreat enlightenment; for with them, we create karmas and sins, but also with them, we can 
practise the rIght way. 


(H) Chỉ tiết về Ngũ Căn— Details oƒ the Five Faculties: 


Ù 


Tín Căn: Sraddhendriya (skt)—Saddha (p)—Faith or virtue of belief Tin tưởng vững 
chắc nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế. Tín căn còn có nghĩa là cái tâm tín thành. Niềm tin 
trong tôn giáo, không giống như việc học hỏi kiến thức, không thể khiến con người có khả 
năng cứu độ kẻ khác cũng như chính mình nếu người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý thuyết 
suông. Khi người ấy tin tự đáy lòng thì đức tin ấy sẽ tạo ra năng lực. Sự tín thành của một 
người không thể gọi là chân thật nếu người ấy chưa đạt được một trạng thái tâm thức như 
thế—Sense of belief in the Triple Gem and the Four Noble Truths. Sraddhendriya also 
means the mind of faith. Faith in a religion, unlike intellectual learning, does not enable a 
believer to have the power to save others as well as himself 1f he understands it only In 


2) 


3) 


4) 


5) 


923 


theory. When he believe from the depths of his heart, his belief produces power. His faith 
cannot be said to be true until he attains such a mental sfate. 

Tấn Căn: Viryendriya (skt—Energy (vigor) or virtue of active vigor—Tinh tấn tu tập 
thiện pháp. Tấn căn có nghĩa là cái tinh thần tinh tấn đơn thuần và liên tục. Chỉ riêng lòng 
tín thành thì không đủ. Đời sống tôn giáo của chúng ta không thể là chân thực nếu chúng 
ta chưa duy trì lòng tín thành một cách đơn thuần và không ngừng nghỉ nỗ lực để tỉnh thần 
tôn giáo của chúng ta không bị yếu đi hay bị mất năng lực—Sense of endeavor or vigor to 
cultivate good deeds. The spirit endeavoring purely and incessantly. Faith alone 1s not 
enough. Our religilous lives cannot be true unless we maintain our faith purely and 
constantly endeavor so that our religIous spirit does not weaken or lose 1s DOWeT. 

Niệm Căn: Smrtindriya (skt)—Memory, mindfulness, or virtue of midfulness—Nhớ tới 
chánh niệm. Niệm căn chỉ cái tâm luôn luôn hội tụ vào Đức Phật. Nói một cách thực tiễn, 
dĩ nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn quên Đức Phật dù chỉ trong giây lát. Khi một học 
sinh chuyên chú học tập hay khi một người lớn miệt mài trong công việc, họ phải tập 
trung vào một đối tượng. Thực hành Phật pháp cũng như thế. Trong khi chuyên chú vào 
đối tượng riêng biệt, chúng ta suy nghĩ: “Ta được Đức Phật Thích Ca cho sống.” Khi 
chúng ta hoàn thành một công việc khó khăn và cảm thấy thanh thản, chúng ta cẩm ơn 
Đức Phật, “Con thật quá may mắn, con được Đức Phật hộ trì.” Khi một ý nghĩ xấu lóe lên 
trong đầu hay khi bỗng dưng chúng ta cẩm thấy nóng giận, chúng ta liền tự xét mình mà 
nghĩ: “Đây có phải là con đường đưa đến Phật quả chăng?” Cái tâm mọi lúc đều giữ lấy 
Đức Phật bên trong là “niệm căn.”—Sense of memory or right memory. The mind that 
always focuses upon the Buddha. Practically speaking, of course, If 1s ImpossIble for us to 
completely forget the Buddha for even a moment. When a student devotes himself to his 
studies or when an adult is entirely absorbed in his work, he must concentrate on one 
object. Doing so accords with the way to Buddhahood. While devoting ourselves fo a 
particular obJect, we reflect, “I am caused to live by the Buddha.” When we complete a 
difficult task we feel relieved, we thank the Buddha, saying, “How lucky I am! I am 
protected by the Buddha.” When an evil thought flashes across our mind or we suddenly 
feel angry, we Instantly examine ourselves, thinking, “Is this the way to Buddhahood?” 
The mind that thus keeps the Buddha in mind at all times 1s “sense of memory.” 

Định Căn: Samadhindriya (skt)—Concentraton—Sense of meditation—Định tâm lại một 
chỗ hay chuyên chú tâm vào một chỗ. Định căn là một cái tâm xác định. Một khi ta có 
lòng tin tôn giáo, chúng ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ điều gì, dù thế nào đi nữa. 
Ta kiên nhẫn chịu đựng mọi sự ngược đãi và dụ dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ một tôn giáo 
mà thôi. Ta phải duy trì mãi sự quả quyết vững chắc như thế mà không bao giờ nản chí. 
Nếu chúng ta không có một thái độ tâm thức như thế thì chúng ta không thể được gọi là 
những con người với niềm tin tôn giáo —Visionary meditation, samadhi, or virtue of 
concentration. The sense of meditation implies a determined mind. Once we have faith in 
a religion, we are never agitated by anything, whatever may happen. We bear patiently all 
persecution and temptation, and we continue to believe only in one religion. We must 
constanftly maintain such firm determination, never becoming discouraged. We cannot be 
said to be real people with a religIous faith unless we have such a mental attitude. 

Huệ Căn: Prajnendriya (skU)—Virtue of wisdom vor awareness—Trí huệ sáng suốt không 
vọng tưởng hay sự hiểu biết hay suy nghĩ chân lý. Tuệ căn nghĩa là trí tuệ mà người có 


924 


tôn giáo phải duy trì. Đây không phải là cái trí tuệ tự kỷ mà là cái trí tuệ thực sự mà 
chúng ta đạt được khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào 
chúng ta có trí tuệ này thì chúng ta sẽ không đi lạc đường. Chúng ta cũng có thể nói như 
thế về niềm tin của chúng ta đối với chính tôn giáo, không kể đến cuộc sống hằng ngày. 
Nếu chúng ta bị ràng buộc vào một ham muốn ích kỷ, nhỏ nhặt, chúng ta có thể đi lạc vào 
một tôn giáo sai lầm. Tuy rằng chúng ta có thể tin sâu vào tôn giáo ấy, hết lòng tu tập 
theo tôn giáo ấy, giữ gìn nó trong tâm và tận tụy đối với nó, chúng ta cũng không được 
cứu độ vì giáo lý của nó căn bản là sai, và chúng ta càng lúc càng bị chìm sâu hơn vào 
thế giới của ảo tưởng. Quanh chúng ta có nhiều trường hợp về những người đi vào con 
đường như thế. Dù “tuệ căn” được nêu lên cuối cùng trong năm quan năng đưa đến thiện 
hạnh, nó cũng nên được kể là thứ tự đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn giáo—Sense 
of wisdom or thinking of the truth. The wisdom that people of religion must maintain. This 
1s not a self-centered wIisdom but the true wIsdom that we obtain when we perfectly free 
ourselves from ego and illusion. So long as we have this wisdom, we will not take the 
wrong way. We can say the same thing of our belief 1n religion 1tself, not to mention 1n our 
daily lives. If we are attached to a selfish, small desire, we are apt to stray toward a 
mistaken religion. However, earnestly we may believe In it, endeavoring fo practIce IS 
teaching, keeping 1t in mind, and devoting ourselves fo 1t, we cannot be saved because of 
1{s basically wrong teaching, and we sink farther and farther Into the world of ¡llusion. 
There are many Instances around us of people following such a course. Although “sense of 
wIsdom” 1s mentioned as the last of the five organs leading man to good conduct, 1t should 
be the first in the order in which we enter a religious life. 


(B-5) Ngũ Lực 
Panca-balami (p) 


(D Tổng quan về Ngũ Lực— An overview oƒ the Five Powers: Ngũ lực là năm sức mạnh hay 
khả năng tâm linh được phát triển bằng cách củng cố ngũ căn. Như vậy trong Phật giáo, 
lực là khả năng sử dụng các căn để nhận thức rõ về chân lý, chứ không phải là sở kiến 
phàm phu. Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười Ba La Mật 
mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến Phật quả. Lực Ba La Mật được phát triển 
ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. Ngoài ra, có mười lực mà người ta nói là duy nhất để giác 
ngộ thành Phật: 1) biết cái gì có thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì sai; 2) 
lực biết báo chướng trong tam thế (quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả định lực, 
giải thoát và thành tựu; 4) lực biết tất cả căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết được sự 
hiểu biết của chúng sanh; 6) lực biết hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết 
phần hành hữu lậu của lục đạo và biết luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ của 
các đời quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) lực biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận—The five 
powers or faculties for any cultivator or the powers of five spiritual facultties which are 
developed through strengthening the five roots. Thus in Buddhism, power or ability 1s 
always used as the sense organs to discern the truth. In Mahayana Buddhism, 1t 1s the 
eighth “perfection” (paramita) of the tenfold list of perfections that a Bodhisattva 
cultivates on the path to Buddhahood. It is developed on the eighth bodhisattva level 


925 


(bhumn). Besides, there 1s also a tenfold list of qualities that in both Theravada Buddhism 
and Mahayana are said to be unique to fully awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 1) 
power of knowledge of what 1s possible and what 1s Iimpossible or the power to distinguish 
right from wrong (sthanasthana-jnana-bala); power of knowledge of retributions of actions 
or the power of knowing karmic retributions throughout the three periods of time (karma- 
vipaka-jnana-bala); 3) power of knowledge of the concentratlons, eiph(t stages of 
liberations, meditative absorptions, and attainments (dhyana-vimoksa-samadhi-samapatti- 
Jnana-bala); 4) power of knowledge of the relative qualites of beings or the power of 
complete knowledge of the powers and facultes of all beings (indrya-parapara-Jnana- 
bala); 5) power of knowledge of the various Intentions of beings or the power of complete 
knowledge of the desires or moral direction of every being (nanadhimukti-jnana-bala); 6) 
power of knowledge of the varlous states of beings or the power of knowing the states of 
others (nanadhatu-Jnana-bala); 7) power of knowledge of the ways In which beings go 
everywhere within cyclic existence and nirvana (sarvatragamini-pratipajJjnana-bala); 8) 
power of knowledge of former abodes (purva-nivasa-Jnana-bala); 9) power of knowledge 
of death and rebirth (cyutyu-papada-Jnana-bala); 10) power of knowledge that the 
defilements have been extinguished (asrava-jnana-bala). 


(H) Chỉ tiết Ngũ Lực— Details oƒ the Five Powers: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Œ) 


Tín lực: Sức mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà tín—Power of Faith or force of 
belief which precludes all false belief——The faith to believe. 

Tấn lực: Sức mạnh của nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực—Power of Zeal or 
force of active vigor which leads to overcoming all obstacles—The will to make the 
endeavor. 

Niệm lực: Sức mạnh của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ thiển định—Power 
of Memory, or mindfulness, or force of mindfullness whiích 1s achieved through 
meditatlon——The faculty of alertness. 

Định lực: Sức mạnh của Tam Ma địa nhằm loại bổ đam mê dục vọng—Power of 
Meditation (Dhyana) or force of concentration which leads to eliminate all passions and 
desires—The ability to concentrate oneˆ”s mind. 

Huệ lực: Sức mạnh của trí năng, dựa vào chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức đúng và 
giải thoát—Power of Wisdom (awareness) or force of wisdom which rests on insight into 
the four noble truths and leads to the knowledge that liberates—The ability to maintain 
clear wisdom. 


(B-6) Thất Bồ Đề Phần— The seven Bodhyangas 
Sapfa-bodhyangani (skt)— Sarmbojjhanga (p) 


Tổng quan về Thất giác ch —An overview 0ƒ the Seven characteristics oƒ bodhi: Tất cả 
các yếu tố giác ngộ hay thất giác chi đều đem lại lợi ích kỳ điệu. Một khi các yếu tố nầy 
được phát triển đầy đủ sẽ có năng lực chấm dứt khổ đau phiền não. Đức Phật luôn nhắc 
nhở chúng đệ tử của Ngài như vậy. Điều nầy có nghĩa là vòng luân hồi sanh tử tạo bởi 
danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi các yếu tố giác ngộ được phát triển đầy đủ. Ngoài 


926 


ra, bẩy yếu tố giác ngộ cũng có công năng tiêu diệt những đạo binh ma. Bao lâu những 
đạo binh ma nây còn hiện diện thì chúng ta vẫn còn bị lẩn quẩn trong vòng đau khổ tái 
sanh. Đức Phật và những vị giác ngộ đã phát triển đầy đủ thất giác chi, đã thoát khỏi khổ 
đau trong vòng tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới). Bảy yếu tố giác ngộ được phát 
triển tròn đầy sẽ giúp đưa hành giả đến sự an lạc của Niết Bàn. Vì vậy mà bảy yếu tố 
nầy luôn được xem như những linh dược, chúng tạo nên sức mạnh cho tâm chịu đựng được 
mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. Thêm vào đó, bẩy yếu tố giác ngộ nầy cũng 
thường chữa trị được thân và tâm bệnh. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bẩy giác chi hay thất bổ để phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau 
đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; vì tu 
thiện bổ ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật. Tuy 
nhiên, hành giả không nhờ nhìn trời nhìn đất mà được giác ngộ. Hành giả cũng không nhờ 
đọc sách hay học kinh điển mà được giác ngộ, cũng không phải nhờ suy nghĩ, không phải 
do mong ước mà sự giác ngộ sẽ bừng sáng trong tâm của hành giả. Có những điều kiện 
cần thiết để đưa hành giả đến giác ngộ. Làm thế nào để phát triển những yếu tố này? 
Muốn phát triển những yếu tố này phải tu tập giới, định, tuệ. Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ 
Kheo, nếu Tứ Niệm Xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và thường xuyên thì những 
yếu tố giác ngộ sẽ tự động phát triển đầy đủ.” Tu tập Tứ Niệm Xứ không có nghĩa là đơn 
thuần nghiên cứu, suy nghĩ, hay nghe những bài pháp hay bàn luận về Tứ Niệm Xứ. Tứ 
Niệm Xứ phải được thực hành bằng cách quán sát chánh niệm một cách trực tiếp theo 4 
phương pháp cho đến khi nào chánh niệm được thiết lập (chánh niệm về thân, về thọ, về 
tâm và về pháp) — The Buddha always told His disciples: “All of the factors of 
enlightenement bring extraordinary benefits. Once fully developed, they have the power 
to bring samsaric suffering to an end.” This means that the perpetual, cyclical birth and 
death of beings who are composed of mental and physical phenomena can come to a 
complete stop. Besides, these factors of enlightenment also have the capacity to pulverize 
mara”s armies, the destructive 1nner forces which keep us bound on the wheel of suffering 
and rebirth. The Buddha and enlightened ones develop the factors of enlightenment and 
are thus able to transcend all three realms of sensual pleasures, realm of subtle forms and 
formless realms. When fully developed, these factors of enliphtenment bring practitioners 
to attain the peace and Joy of Nirvana. In this they are comparable to strong and effective 
medicine. They confer the strength of mind necessary to withstand the ups and downs of 
le. Moreover, they often caure physical and mental illnesses. According to the SangItIi 
Suftta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven Limbs (factors) of 
Enlightenment, or the seven Bodhi shares. Practicing the seven awakening states wIll 
result in the following achievements: Elimination of evil; development of virtue; feeling 
of cheerfulness versus suffering; final enlightenment. However, one does not become 
enlightened by merely gazing Into the sky or looking around on the earth. One does not 
enlightened by reading or studying the scriptures, nor by thinking, nor by wishing for 
enlightened sftate to burst Into one”s mind. There are certain necessary conditions or 
prerequIsites which cause enlightenment to arIse. How can one develop these factors In 
himself or herself? By means of cultivation of precepts, meditation, and wisdom. The 
Buddha said: “Oh, Bhiksus, 1ƒ the four foundations of mindfulness are practiced 
persistently and repeatedly, the seven types of “BoJjhangas” will be automatically and 


927 


fully developed.” Practicing the four foundations of mindfulness does not simply mean 
studying them, thinking of them, listening to discourses about them, nor discussing them. 
What we must do 1s be directly and experlentially aware of the four foundations of 
mindfulness, the four bases on which mindfulness can be established. 


(H) Nghĩa của Bồ Đề Phân— The meanings oƒ Bojjhanga: Bồ Đề Phần (Yếu tố giác ngộ. 


l) 


2) 


Đặc tính của tâm dẫn đến giác ngộ. Cũng là tuệ giác thấy rõ Tứ Diệu Đế) 

Chữ “Bojjhanga” xuất phát từ hai chữ “Bodhi” và “anga.” Chữ “Bodhi” có nghĩa là giác 
ngộ hay người giác ngộ, và chữ “anga” có nghĩa là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một 
nghĩa khác của chữ “Bojjhanga” căn cứ trên một trong hai nghĩa gốc của từ Pali trên. Như 
vậy nghĩa khác của “Bojjhanga” là sự hiểu biết hay thấy được bốn chân lý và Bát Chánh 
Đạo. Tất cả hành giả đều hiểu Tứ Diệu Đế ở một mức độ nào đó, nhưng theo Phật giáo, 
hiểu biết chân chính về bốn chân lý ấy đòi hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của 
tâm thức, gọi là đạo tâm. Đó là một trong những tuệ cao nhất mà hành giả đạt được trong 
tu tập tập thiển quán vì nó bao gồm luôn cả kinh nghiệm về Niết Bàn. Một khi hành giả 
đã chứng nghiệm được điều này, tức là người ấy đã hiểu biết sâu xa về Tứ Diệu Đế, và 
như thế có nghĩa là hành giả đã có được các “Bồ Để phần” bên trong mình. Một người 
như vậy được gọi là một bậc cao thượng. Như vậy “Bồ Đề Phần” hay những yếu tố của sự 
giác ngộ cũng là những phẩm chất của một bậc cao quý: The word “Bojjhanga” is a Pali 
term for “factors of enlightenment.” It is made up of “Bodhi,” which means enlightenment 
or an enlightened person, and “anga,” Is a causative factor. Thus a “boJjhanga” 1s a 
causative factor of an enlightened being, or a cause for enliphtenment. ÀÁ second sense of 
the word “BoJjhanga” 1s based on alternative meanings of Ifs two Pali roots. Thus the 
alternative meaning of bodhi 1s the knowledge that comprehends or sees the Four Noble 
Truths, and the Eightfold Noble Path. All practitioners come to understand the Four Noble 
Truths to some extent, but according to Buddhism, truc comprehension of them requires a 
particular, transforming moment of consciousness, known as path consclousness. This 1S 
one of the culminating Insights of meditation practice for it includes the experlence of 
Nirvana. Ônce a practitioner has experienced this, he or she 1s deeply knows the Four 
Noble Truths, and thus 1s considered to contain the “boJjhangas” inside him or herself. 
Such a person 1s called noble. Thus, “Bojjhangas” or enlightenment factors also are parfs 
or qualities of a noble person. 

Đôi khi người ta cũng biết đến những yếu tố giác ngộ này qua từ “Sambojjhangas,” tiếp 
đầu ngữ “sam” có nghĩa là tròn đầy hay hoàn hảo, đúng hay sự thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ 
là sự xưng tụng chứ không thêm vào điều gì làm cho nó khác nghĩa đi cả: Sometimes 
they are known as the “SamboJjhangas,” the prefix “sam”” meaningful, complete, correct, 
or true. The prefix Is an honorific and intensifier, and adds no crucial difference In 
meaning. 


(HI)Chi tiết của Thất giác chỉ— Details oƒ the Seven characteristics 0ƒ bodhi: 


l) 


Trạch Pháp Giác Chi—Selection of the proper dharma: Dharma-pravicaya-sambodhyanga 
(skt)—Dhammavicaya (p)—Trạch pháp hay nhiệt thành khảo sát giáo pháp hay hiện 
tượng. Trạch pháp là kiến thức sâu sắc và có tính cách phân tách đến chỉ tiết để thấu đạt 
trọn vẹn thực chất của tất cả các pháp hữu vi, vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, người 


b) 


2) 
a) 


928 


hay chư Thiên. Đó là thấy đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối cảnh 
của nó. Trạch pháp là phân tách tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo, phân tách đến 
cùng tột những nguyên tố căn bản. Nhờ nhiệt thành phân tách và khảo sát như vậy mà ta 
có thể nhận thức rằng—Discrimination of true or false, or keen investigation of 
phenomena (dharma). It is the sharp analytical knowledge of understanding the true nature 
of all constituent things, animate or Inanimate, human or divine. lí 1s seeing things in theTr 
proper perspective. It is the analysis of all component things Into their fundamental 
elements, right down to their ultimates. Through keen analysis and Iinvestigation, one 
understands that: 

Tất cả các pháp hữu vi đều trải qua những giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt một cách nhanh 
chóng, đến độ khó có thể thấy được: All compounded things pass through the 
inconceivably rapid moments of arising, reaching a peak and ceasing, just as a river In 
flood sweeps to climax and fades away. 

Toàn thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không hề tổn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc 
kế tiếp nhau: The whole universe is constantly changing, not remaining the same for two 
COnsecutive momens. 

Mọi sự vật đều phải chịu sự chi phối của duyên, nhân, và quả: All things in fact are 
subject to condifions, causes and effects. 

Những gì vô thường, bất ổn định đều đưa đến quả khổ: What is impermanent and not 
lasting producing painful or sorrow fruit. 

Không có cái gọi là “thực ngã,” hay một linh hồn trường tôn bất biến: There doesn't exist 
a so-called permanent and everlasting soul or self. 

Thực tướng của ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã: The true nature of the three 
characteristics, or laws of transiency, sorrow, and non-self. 

Tinh Tấn Giác Chi—Constant effort: Virya-sambodhyanga (skt)—Viriya (p). 

Tinh tấn là một tâm sở, mà cũng là chi thứ sáu của Bát Chánh Đạo, được gọi là “chánh 
tinh tấn.” Đức Phật không tự xưng là một đấng cứu thế có khả năng và sẵn sàng lãnh chịu 
tội lỗi của chúng sanh. Ngài chỉ là người vạch ra con đường, chứ Ngài không đi thế dùm 
ai được. Chính vì thế mà Ngài khuyên rằng mỗi người phải thành thật, nhiệt tâm, và nhứt 
quyết thành đạt mục tiêu mà mình muốn đến. Ngài cũng đã khuyên tứ chúng rằng: “Hãy 
tự lấy con làm hải đảo cho con, hãy lấy chính con làm nơi nương tựa cho con.” Như thế 
ấy, Đức Bổn Sư kêu gọi tứ chúng không nên ở lại vào ai khác ngoài mình. Bất luận ở vào 
trường hợp nào, người tu theo Phật không nên đánh mất niềm hy vọng và tinh tấn. Hãy 
nhìn tấm gương rạng ngời của Phật, Ngài không bao giờ thối chí, Ngài luôn dũng mãnh và 
tinh tấn, ngay từ thời Ngài còn là vị Bồ Tát: Energy, zeal or undeflected progress. Ït is a 
mental property and the sixth limb of the Noble Eightfold Path, there called right effort. 
The Buddha has not proclaimed himself a saviour willing and able to take upon himself 
the evil of all sentient beings. He 1s only a Path-Revealer. Each one of us must put forth 
the necessary effort and work out his own deliverance with heedfulness. He cannot walk 
for anyone on this path. Thus he advised that each Buddhist should be sincerely zealous, 
strong and firm In the purpose of reaching the final aim. He also advised: “Be islands unto 
yourselves, be your own refuge.” Thus did the Master exhort his followers to acquire self- 
reliance. A follower of. the Buddha should not under any circumstances relinguish hope 


b) 


c) 


3) 


b) 


929 


and effort; for the Buddha was one who never gave up courage and effort even as a 
bodhisattva. 

Nhiệm vụ của tỉnh tấn có bốn thứ—The function of energy is fourfold: See Tứ Chánh Cần 
(Four right efforts) in Chapter 21 (B-2). 

Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 280: “Người sống tiêu cực, uể oải, dã dượi, 
không tinh tấn chuyên cần, dầu còn trẻ tuổi và khỏe mạnh vẫn lười biếng, suy nhược và 
thiếu quyết tâm, con người lười biếng ấy không bao giờ tìm ra được con đường dẫn đến trí 
tuệ và giác ngộ, giải thoát.”: In The Dhammapada Sutta, sentence 280, the Buddha 
taught: “he Idler who does not strive, who, though, young and strong, 1s full of sloth, who 
1s Wweak In resoluton and thought, that lazy and idle man will never find the way to 
wIsdom, the way to elightenment and deliverance.” 

Hỷ Giác Chi (hỷ lạc)—Cheerfulness or high spirits: Priti-sambodhyanga (skt—Piti (p). 

Hỷ giác chi là một tâm sở, và là một đức tánh có ảnh hưởng sâu rộng đến thân và tâm. 
Người thiếu đức “hỷ lạc” không thể tiến bước trên đường giác ngộ, vì trong người ấy lúc 
nào cũng mang máng một trạng thái lãnh đạm lạnh lùng trước thiện pháp, một thái độ bất 
mãn với thiển tập, một sự biểu lộ bất toại nguyện: Joy, happiness, rapture, or delight is a 
mental property, and ¡1s a quality which deeply influences both the body and mind. ÀA man 
lacking in this quality cannot advance along the path to enlightenment. In him there wIll 
always arise sullen indifference to the Dharma, an aversion to the practice of meditation, 
and morbid manIfestations. 

Muốn tu tập đức “hỷ lạc,” hay tâm phỉ, hành giả cần luôn nhớ rằng hạnh phúc không tìm 
được từ vật chất bên ngoài, mặc dù chuyện lớn chuyện nhỏ bên ngoài luôn có ảnh hưởng 
đến tâm mình. Hạnh phúc chỉ có được nơi những người biết tri túc: To practice “piti” or 
Joy, Buddhist cultivators should always remember that happiness 1s a matter of the mind 
and 1t should never be sought in external and material things, though they may be 
Instrumental in any way. Only those who possess the quality of contentment can 
experience real happiness. 

Hành giả tu theo Phật nên luôn nhớ rằng có sự khác biệt lớn lao giữa thỏa thích và hạnh 
phúc: Buddhist cultivators should always remember that there 1s a vast difference between 
pleasure and happiness. 

Thỏa thích: Cẩm giác thích thú là cái gì tạm bợ nhất thời, chỉ thoáng qua rồi mất. Thỏa 
thích có thể là một dấu hiệu báo trước khổ đau phiền não, vì những gì mà ta ôm ấp tâng 
tiu trong khoảnh khắc nầy, có thể là nguồn đau khổ trong khoảnh khắc kế tiếp. Khi thấy 
một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, hay nhận thức một ý nghĩ, 
chúng ta thường bị các đối tượng của giác quan và trần cảnh kích thích, cũng như cảm 
thấy ít nhiều thỏa thích. Tuy nhiên, chúng chỉ là những hiện tượng phù du tạm bợ, vừa 
phát sanh đã hoại diệt—Pleasure, or pleasant feeling, 1s something very momentary and 
fleeting. Pleasant feeling may be an Indicative sign of suffering, for what we hug in great 
ølee this moment, may turn to be a source of suffering the next moment. Seeing a form, 
hearing a sound, perceiving an odour, tasting a flavour, feeling some tangIble thing, 
cognizing an idea, we are usually moved, and from those sense obJects and mental 
obJects, we experience a certain degree of pleasure. However, they are all temporary; 
they are only a passing show of phenomena. 


4) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


3) 


930 


Hạnh phúc thật sự—Real happiness: Hạnh phúc thật sự không đến với chúng ta bằng cách 
bám víu hay nắm chắc lấy những vật vô tri hay hữu tri, mà chỉ đạt được bằng hạnh buông 
bỏ. Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, uy quyền tột đỉnh, để cuối 
cùng Ngài đạt được giác ngộ và giải thoát, chúng ta há có con đường nào khác?—Real 
happiness or rapture does not come through grasping or clinging to things, animate or 
Inanimate, but from giving up. The Buddha left behind his glorlous palace, beautiful wIfe, 
good son, as well as kingdom authority, and became a homeless monk. Eventually he 
aftained enlightenment and deliverance, do we have any other choices If we wish to attain 
enlightenment and deliverance? 

Khinh An Giác Chi —Peaceful mind: Prasrabdhi-sambodhyanga (skÐ—Passaddhi (p)—An 
hay vắng lặng an fĩnh—Ease, tranquility, riddance of all grossness or weight of body or 
mind so that they may be light, free and at ease. 

Có hai loại khinh an—There are two kinds of tranquIlity: 

Thân an—Calm of the body: Kaya-passaddhi (p)—Toàn thể các tâm sở, chớ không riêng 
phần thân thể vật chất. Nói cách khác, đây là trạng thái an tĩnh vắng lặng của sắc uẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn—The calm of all mental properties rather than the only 
physical body. In other words, calm of the aggregates of form, feeling, perception, and the 
volitional activities or conformatIons. 

Tâm an—Calm of the mind: Citta-passaddhi (p)—Trạng thái an tnh vắng lặng của thức 
uẩn—The calm of the mind, or the calm of the aggregate of consciousness. 

Người đã trau dồi tâm khinh an vắng lặng sẽ không còn phiền lụy, bối rối hay cảm kích 
khi phải đương đầu với tám pháp thăng trầm của thế gian, vì người ấy nhận thức được 
trạng thái phát sanh và hoại diệt, cũng như tánh cách mong manh nhất thời của vạn hữu: 
A man who cultivates calm of the mind does not get upset, confused or excited when 
confronted with the eight vicissitudes (8 winds or influences) of the world. He 1s able to 
understand the rise and fall (come Into being and pass away), as well as the momentary 
fragility of all things. 

Tâm khinh an vắng lặng là việc rất khó thực hiện vì tâm luôn có khuynh hướng không bao 
giờ ở yên một chỗ. Rất khó cột và kéo tâm trở lại. Kinh Pháp Cú, từ câu 33 đến 36, Đức 
Phật đã dạy: “Tâm ở trong trạng thái giống như con cá mới bị bắt ra khỏi nước và bị vứt 
lên đất khô. Nó luôn phóng nhảy bất định.”: It is hard to tranquilize the mind. It trembles 
and it 1s unsteady, difficult to guard and hold back. In the Dhammapada, from sentece 33 
to 36, the Buddha taught: “The mind quivers like a fish Just taken from i1ts watery home 
and thrown on the dry ground. lt wanders at wIll.” 

Bình tnh và trầm lặng không phải là một thái độ hèn yếu. Chỉ có những con người có văn 
hóa mới làm được chuyện nầy: Calmness is not weakness. Only a person of culture is able 
to present the calm attitude at all times. 

Bình tĩnh trầm lặng trước thuận cảnh không phải là điều khó, điều khó ở đây là người 
Phật tử phải luôn giữ tâm an nh vắng lặng trước mọi nghịch cảnh. Làm được như vậy 
mới mong thành đạt được giác ngộ và giải thoát: It is not so difficult to be calm under 
favourable circumstances, but It 1s indeed difficult for a Buddhist to remain calm in the 
midst of unfavourable circumstances. Only the calm mind can help the aspirant to achieve 
enlightenment and deliverance. 

Niệm Giác Chi —Remembrance of the Dharma: Smrti-sambodhyanga (skt)—sati (p). 





b) 


đ) 


6) 


a) 


b) 


931 


Niệm Giác chỉ hay trạng thái chánh niệm tỉnh thức qua quán chiếu. Đây là phương tiện 
hữu hiệu nhất để làm chủ lấy mình. Niệm có bốn——Mindfulness, relinquishment, or power 
of remembering the various states passed through in contemplation. It 1s the Instrument 
most efficacious In self-mastery. It is fourfold—See Tứ Niệm Xứ in Chapter 118. 

Con người không thể có chánh niệm nếu không kiểm soát những tác động của thân, khẩu 
và ý của mình. Nói cách khác, nếu không tinh chuyên hành trì giới luật thì không bao giờ 
có thể nói đến tỉnh thức được: A person cannot be heedful unless he is fully controlling all 
his actions, whether they are mental, verbal or physical at every moment of his walking 
life. In other words, he must zealously observe all commandments required of him. 

Trong Kinh Trường A Hàm, lời di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết 
Bàn là: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy kiên trì chánh niệm để thành đạt giải 
thoát In the Digha Nikaya Sutra, the Buddha's final admonition to his disciples before entering 
the Nirvana: “Transient are all component things. Work out your deliverance with mindfulness.” 
Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập diệt cũng đã khuyên nhủ tứ chúng: “Hãy kiên trì chánh 
niệm để thành đạt giải thoát.”—Venerable Saripura also advised everybody with his last 
words: “Strive on with mindfulness to obtain your deliverance.” 

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy: “Này chư Tỳ Kheo, Như Lai không thấy 
một pháp nào mà có nhiều năng lực như sự chuyên cần chú niệm, để làm phát sinh những 
tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Với 
người hằng có chánh niệm, những tư tưởng thiện, nếu chưa sanh sẽ phát sanh, và những tư 
tưởng bất thiện, nếu đã phát sanh sẽ tan biến.”——In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha 
taught: “Monks, I know not of any other single thing of such power to cause the arising of good 
thoughts 1 not yet arisen, or to cause the waning of evil thoughfs 1f already arisen, as heedfulness. 
In him who 1s heedful, øgood thoughfs not yet arisen, do arise, and evil thoughts, 1f arisen, do wane.” 
Định Giác Chi —Concentration ability: Samadhi-sambodhyanga (skt)—Khả năng giữ tâm 
tập trung không tán loạn——Stability, concentration, or power to keep the mind In a given 
realm undiverted. 

Tâm an trụ và tập trung vào đề mục hành thiển. Tâm an trụ thấy sự vật đúng theo chân 
tướng của nó: It ¡is only the tranguilized mind that can easily concentrate on a subject of 
meditation. The calm concentrated mind sees things as they really are. 

Tâm an trụ có khả năng chế ngự được năm pháp triển cái: Người hành thiển hay người có 
nguyện vọng thành tựu giác ngộ, phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại, đặc biệt là 
năm pháp gây trở ngại mạnh mẽ trong việc định tâm, và chận ngang con đường giải 
thoát —The unified mind brings the five hindrances under subjugation. Many are the impediments 
that confront a medifator, an aspirant for enliphtenment, especially the five hindrances that hinder 
concentrative thoughts, and obstruct the way to deliverance—See Ngũ Triển Cái (Five hindrances) 
1n Chapter 38 (B) (HI). 

Định là trạng thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như ngọn đèn vững ngọn , không dao 
động, ở một nơi không có gió: Concentration ¡s the intensified steadiness of the mind 
comparable to an unflickering flame of a lamp in a windless place. 

Định có khả năng giữ các tâm sở trong trạng thái quân bình: Concentration has the ability 
to mainfain the mind and the mental properties 1n a state of balance. 

Định giữ cho tâm ngay thẳng, không lay chuyển; tiêu trừ khát vọng chẳng những giúp tâm 
không vọng động, mà còn giúp mang lại sự thanh tịnh nơi tâm: It 1s concentration that 


? 


8) 


b) 


c) 


đ) 


x  x  x *% 


932 


fixes the mind aright and causes If to be unmoved; dispels passions and not only helps the 
mind undisturbed, but also helps bring purity and placidity of mind. 

Người quyết tâm trau đổi “định” phải nghiêm trì giới luật, vì chính giới đức đạo hạnh nuôi 
dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm an trụ vắng lặng: One who ¡s intent to practice 
“concentration” should always zealously observe Buddhist commandments, for 1t 1s virtue 
that nourishes mental life, and make 1t coherent and calm. 

Xả Giác Chi —Non-attachment ability: Upeksa-sambodhyanga (skt——Detachment— 
Equanimity—Complete abandonment—Hoàn toàn xả bổ, nghĩa là tâm không còn bị quấy 
nhiễu bởi nội chướng hay ngoại trần——Indifferent to all disturbances of the sub-conscious 
Or ecstafic mind. 

Theo Vi Diệu Pháp, “xả” có nghĩa là trung lập, không thiên vị bên nào. Đó là trạng thái 
tâm quân bình chứ không phải tâm lãnh đạm thờ ơ, hay thắn nhiên dửng dưng. Đây là kết 
quả của tâm định an tnh vắng lặng: According to The Abhidharma, “equanimity” means 
neutrality. It is menfal equipoise and not hedonic indifference. Equanimity 1s the result of 
a calm concentrative mind. 

Trong xã hội loạn động hôm nay, con người khó mà tránh khỏi những chao động khi phải 
va chạm thường xuyên với những thăng trầm của cuộc sống; tuy nhiên, người đã tu tập 
được “xả giác chỉ” nầy không còn nghe phiền lụy bực mình nữa. Giữa những phong ba 
bão táp của cuộc đời như lợi lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, tán tụng, chê trách, hạnh 
phúc và khổ đau, người có tâm xả không bao giờ bị lay động: In our nowadays violent 
socIety, amidst the welter of experience, gain and loss, good repute and ill-repute, praise 
and blame, happiness and suffering, a man with the mind of equanimity will never waver. 
Trong Kinh Pháp Cú, câu 83, Đức Phật đã từng dạy: “Người tốt buông xả tất cả. Bậc 
Thánh nhân không nghĩ đến ái dục. Dầu hạnh phúc hay đau khổ bậc thiện trí không bồng 
bột cũng không để tinh thần suy sụp.”: In Dharmapada, sentence 83, the Buddha taughit: 
“Iruly the good give up longing for everything. The good sages not with thoughts of 
craving. Touched by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression.” 
Người đã tu tập và trau dồi được tâm xả, luôn bình thản và tránh được bốn con đường sai 
lạc—A man who has reached perfect neutrality through the cultivation of equanimity, 
always avoids the following four wrong paths: 

Tham ái: Chanda (p)—The path of greed. 

Sân hận: Dosa (p)—The path of hate. 

Yếu hèn: Bhaya (p)—Cowardice. 

S1 mê: Moha (p)——Delusion. 

Người tu tập và trau dỗổi được tâm xả luôn nhìn chúng sanh mọi loài một cách bình đẳng, 
không thiên vị: A man who has reached perfect neutrality through cultivation of 
equanimity, always has his serene neutrality which enables him to see all beings 
1mpartially. 


(B-7) Tứ Niệm Xứ 
Four kinds 0ƒ mrinđƒHÌ16€ss— See Chapter 118 


933 


CHƯƠNG HAI MUƯƠI HAI 
CHAPTER TWENTY-TWO 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm 
Catvari-aprarmnanami (sk£) 
Appamanna or Brahimmayihara (p) 


(A) Sự Yêu Thương trong Phật Giáo—Love in Buddhism 

(I) Tổng quan về “Yêu Thương ”—An overview 0ƒ “Love ” 

(II) Có hai loại ái— There are two kinds oƒ love. 

(II)Lòng thương yêu và sự bỉ mẫn— Love and Compassion: See Chapter 129 (A) 
(IV)Thương yêu và Dục vọng— Love and desire. 

(V) Lòng Yêu thương trong Phật giáo— “Love ” in Buddhism: See Chapter 129 (A) 


(B) Tứ Vô Lượng Tâm—— Catvari-apramanani (skt— Appammanna or Brahmavihara (p) 


(B-1) Đại cương về Tứ Vô Lượng Tâm— An overview 0ƒ the four immeasurable mìinds 

(D Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể tính lường được— The mìnd oƒ greatness that 
cannot be measurable 

(II Vô Lượng Tâm trong giáo lý nhà Phật đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tìm của vua A 
Dục— Imuneasurable Minds in Buddhism that touched the heart oƒ King Asoka 


(B-2) Chỉ tiết về Tứ Vô Lượng Tâm— Details oƒ the ƒour timmmeasurable mìnds 


(B-2-I) Từ Vô Lượng Tâimm— Immeasurable loving kindness— Matfri (skt)— Meffa (p) 

(I) Tổng quan về “Lòng Từ ”— An overview 0ƒ “Loving-kindness ” 

(1 Nghĩa của Lòng Từ— The meanings 0ƒ “Loving-kindness ” 

(HI)Những quả phúc của tâm từ (Theo Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada)— 
Aftendant Blessings oƒ Loving-kindness (The Buddha and His Teachings) 

(IV) Sức mạnh của “Lòng Từ ”— The powers 0ƒ Loving-kindness 

(V) Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Duy Ma Cật— The Buddha'?s teachings oƒ 
loving-kindness in the Vừùnalakiri-Sura 

(VDŨNhững lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Từ Thiện— The Buddha's teachings oƒ loving- 
kindness in the the Meitri Suira 

(VII)Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Từ Bi— The Buddha's teachings oƒ loving- 
kindness in the the Metfta Sufta 


(B-2-II) Bi Vô Lượng Tâtmm— Inmuneasurable compassion— Karuna (skt & p) 

(I) Tổng quan về Bì Vô Lượng Tâm——An overview oƒ the Immeasurable Compassion 
(II) Đồng cảm từ bỉ hay khoan dung— Compassion and Loving-kindness 

(HI1)Nghĩa của “Bi ”— The meanings 0ƒ “Karuna ” 

(IV)Bi Tâm của chư Bồ Tát— Mind oƒ Compassion oƒ Bodhisattvas 


934 


(V) B¡ Tâm theo Liên Tông Thập Tam Tổ — Heart oƒ compassion in The Thirteen Patriarchs 
0ƒ Pureland Buddhism 

(VI“BL” theo Kinh Duy Ma Cật— “Karuna ” according to the Vừữnalakirti Sutra 

(VH)Những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác— Most tmportant entrances to the greaf 
enlightenment 

(VIII)Bi và Trí— Pity and wisdom 

(IX)Những giải thích khác về lòng Bi Mẫn— Other explanations on Compassion 

(X) Lòng bỉ mẫn và sự hiểu biế — Compassion and understanding 

(XDMười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi— Ten cữcumstances in which Bodhisattvas develop 
their compassionate minds 





(B-2-III) Hỷ Vô Lượng Tâm—— Inuneasurable Inner Joy— Mudita (skt & p) 


(B-2-IV) Xả Vô Lượng Tâm—— Imneasurable Detachment— Upeksha (skt)-Upekkha (p) 
(D_ Tổng quan về “Xả ”— An overview 0ƒ “Detachunent ” 

(H) Ý Nghĩa của “Tâm Xả ”— The meanings oƒ “Mind oƒ Detachment ” 

(HI)Năm cách phát triển tâm xả— Five ways 0ƒ developing Equanimity 

(IV)Thất Chủng Xả: Bảy loại xả bỏ— Seven abandonments or riddances 


935 


(A) Sự Yêu Thương trong Phật Giáo 
Love n Buddhism 


(ID Tổng quan về “Yêu Thương ”—An overview øƒ “Love”: Có nhiều nghĩa cho chữ “Yêu 


Thương”. Yêu thương có nghĩa yêu hay ham muốn xác thịt là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến khổ đau và luân hồi sanh tử. Theo đạo Phật, thương yêu là hiểu biết, 
là không phán xét hay kết tội, là lắng nghe và thông cảm, là quan tâm và đồng tình, là 
chấp nhận và tha thứ, vân vân và vân vân. Như vậy, tình yêu thương theo Phật giáo có 
nghĩa là tình thương không vị kỷ đi kèm với lòng từ, bi, hỷ, xả. Tình thương luôn đi đôi với 
từ bi. Khi chúng ta có một trái tim thương yêu, từ bi nảy sinh dễ dàng nơi chúng ta. Bất cứ 
lúc nào chúng ta nhìn thấy một người khổ đau, chúng ta cảm thấy muốn chìa tay ra làm 
cho người ấy được vơi đi đau khổ. Đặc tính của yêu thương là loại bỏ khổ đau, là muốn 
làm giảm thiểu đau khổ nơi người khác. Như vậy người nào có lòng bi mẫn, biết yêu 
thương và tha thứ cho người khác, người đó thật sự hiểu đúng nghĩa của chữ “Yêu 
Thương” trong Phật Giáo. Kỳ thật, sự giải thoát trong Phật giáo không phải xa vời không 
thực tiễn, nếu chúng ta biết chuyển sự chú ý vị kỷ thành vị tha, nghĩa là biết nghĩ nhiều 
đến sự an vui và hạnh phúc của người khác, là chúng ta đã được giải thoát —There are 
many different meanings of “Love”. Love as craving or sexual desire 1s one of the maJor 
causes Of sufferings and rebirth. According to Buddhism, love 1s understanding, love does 
not Judge or condemn, love listens and understands, love cares and sympahizes, love 
accepts and forgIves, and so on and and so on. Thus, in Buddhism, love has the meaning of 
“selfless love” which accompanies with loving-kindness, compassion, Joy, and equanimity. 
Love goes hand-in-hand with compassion. When we have a loving heart, compassion 
arIses easily 1n us. Whenever we see somebody suffering, we feel an urge to reach out to 
help the person ease his or her suffering. To remove or ease anotherˆs suffering 1s the 
main characteristic of love. Thus, those who 1s compassionate, loving and forgiving, they 
really understand the meanings of the word “Love” in Buddhism. In fact, emancipation In 
Buddhism 1s not unrealistic, If we know how to focus from “Selfish” to “Altruistic”, and 
think more about others” well-being and welfare, we have already liberated ourselves. 


(H) Có hai loại ái— There are two kinds öøƒ love: There are two kinds of love: See Two kinds 


Ũ 


2) 


a) 


of love. 

Dục ái—Ordinary human love springing from desire: To hanker after—Desire—Love In 
the passion realm——Passion-love—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục hay ái dục thường 
tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái—Ordinary human love springing from 
desire, in contrast with religious love (Pháp ái). Love Inspired by desire through any of the 
five senses. Ordinary human love springing from desire, In confrast with religilous love 
(Pháp ái). Love Inspired by desire through any of the five senses. 

Pháp ái—Pháp ái—Religious love: Tình yêu trong phạm trù tôn giáo. Tình yêu của những 
vị Bồ tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu phầm tục— 
Bodhisattva or religious love springing from the vow to save all creatures. Bodhisattva 
love with desire to save all creatures, in contrast with ordinary love (Dục á]). 

Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa—Hinayana and Mahayana Dharma-love: 


ñ) 
xkxk 


b) 


936 


Pháp Ái Tiểu Thừa—Hinayana Dharma-love as desire for nirvana: Lòng yêu niết bàn của 
kẻ căn cơ thấp kém. 

Pháp Ái Đại Thừa—Mahayana Dharma-love or Bodhisattva attachment to ïllusory things: 
Lòng ái thiện của bậc Bồ Tát Đại Thừa. 

Cả hai thứ pháp ái nầy đều cần phải loại bổ—Both of which are to be eradicated. 

Pháp Ái Như Lai—Tathagata-love, which goes out to all beings for salvation: Tâm Đại Bi 
của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh chân chánh vô thượng. 


(HI)Lòng thương yêu và sự bỉ mẫn— Love and Cormpassion: Sece Chapter 129 (A). 


(IV)Thương yêu và Dục vọng— Love and desire: Love of family——Craving for sensuality— 


Craving for non-existence. 


(A) Tổng quan về lòng Thương yêu và Dục vọng—An overview øƒ “Love and Desire”: Thương 


yêu và dục vọng là sự luyến ái và dục vọng, hoặc tình thương yêu gia đình. Ái dục là 
những khối làm hành giả vấp ngã trên bước đường tu hành. Ngoài ra, biển ái dục của 
vòng sanh tử là cái gốc của chướng đạo. Hành giả nào còn vướng víu ái dục, bất luận là 
với người khác hay với đồ vật đều sẽ bị chướng ngại không tiến bộ được trên bước đường 
tu tập. Nói tóm lại, ái dục chính là sanh tử, và sanh tử là ái dục. Như vậy ái dục là nguồn 
gốc của sinh tử. Nếu chúng ta không chịu phá vỡ sự vô minh của ái dục thì không cách chi 
mình có thể thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử cả. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng 
trước khi nghĩ đến Phật quả, chúng ta phải hết sức đoạn dục khử ái. Hơn 25 thế kỷ về 
trước Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm cũng phải làm y như vậy trước khi Ngài trở thành một 
du Tăng khổ hạnh. Phật tử thuần thành nên nhớ rằng chúng ta là những chúng sanh con 
người, và chúng sanh con người chắc chắn là phải có tình cảm, nhưng người Phật tử chúng 
ta không nên bám víu vào những tình cảm của ái dục nầy. Chúng ta phải luôn đối xử bình 
đẳng với mọi người, phải tổ lòng từ bi với tất cả, nhưng cũng phải cẩn trọng để không 
vướng vào cái bẫy của ái dục. Người Phật tử không có con đường nào khác để chuyển 
hóa ngoài con đường cắt đứt ái dục, vì hễ cái gì mình thích là mình yêu thương, còn cái gì 
mình không thích là mình ghét bỏ. Vì vậy nếu mình không cắt đứt ái và loại bổ dục thì 
chúng ta chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong cái vòng “thương thương ghét ghét” bất tận— 
Love and desire means loves that attach to desires or love of family. Love and desire are 
the stumbling blocks in cultivation. Besides, the sea of emotional love of birth and death 1s 
fundamenral obstacle to the Way. If cultivators feel love and desire, whether for people or 
objects, It will hinder them from making progress in cultivation. In one word, love and 
desire are Just birth and death, and birth and death are Just love and desire. Thus love and 
desire are the root of birth and death. If we dont break through the ignorance of love and 
desire, there Is no way we can escape the cycle of birth and death. Sincere Buddhists 
should always remember that before thinking of the Buddhahood, we should first cụt off 
desire and get rid of love. More than twenty-five hundred years ago, Prince Siddhartha 
Gautama did Just that before he became a wandering ascetic monk. Sincere Buddhists 
should always remember that we all are human beings, and human beings surely have 
emotions, but we Buddhists should not cling to such emotlons of love and desire. We 
should treat everyone equally, showing loving-kindness and compassion to all, but we 
must be careful not to get trapped in the trap of love and desire. Buddhists have no other 


937 


way fo transcend but cutting off desire and getting rid of love, for whatever we are fond 
of, we love, and whatever we dislike, we hate. So If we don't cut desire and get rid of 
love, we wIll continue to go round and round in the cycle of love and hate forever. 


(B) Những lời Phật dạy về “Thương yêu và Dục vọng” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


teachings on “Love and Desire” in the Dharmapada Sutra: 

Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà 
chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng 
qua lại trong vòng thống khổ ấy: It ¡s difficult to renounce the world. It is difficult to be a 
householder. It 1s painful to associate with those who are not friends. It is painful to be 
wandering In the samsara forever. Reaching the enlightenment and let wander no more! 
Let's suffer no more! (Dharmapada 302). 

Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, thì những điều sâu khổ càng tăng mãi như 
loài cỏ tỳ-la gặp mưa: Whoever binds to craving, his sorrows flourish like well-watered 
birana grass (Dharmapada 335). 

Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên 
rụng tàn như nước ngọt lá sen: Whoever In this world overcomes this unruly craving, his 
sorrows fall away Just like water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). 

Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái 
dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị 
ma làm hại như loài cổ lau gặp cơn hồng thủy!”——This is my advice to you: “Root out 
craving; root 1t out, Just like birana grass 1s rooted out. Let not Mara crush you again and 
again as a flood crushes a reed! (Dharmapada 337) 

Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn 
gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh trở lại mãi: Latent craving is not conquered, suffering 
recovers and ørows again and again, just like a tree hewn down grows up again as long as 
1fs roofs 1s unrooted (Dharmapada 338). 

Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại 
ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài: 
lfin any man, the thirty-six streams of craving are still flowing, such deluded person 1s still 
looking for pleasure and passion, and torrential thoughts of lust sweep him away 
(Dharmapada 339). 

Lồng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy xen 
giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi: Streams of pleasure and 
passion flow In all directions, just like the creeper sprouts and stands. Seeing the creeper 
that has sprung up In your mind, cut 1t off with wisdom (Dharmapada 340). 

Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc 
mà vẫn bị quanh quấn trong chốn trầm luân: Common people are subject to attachment 
and thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. They look for 
happiness, but such men caught in the cycle of bínhh and decay again and again 
(Dharmapada 341). 

Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiển não, 
càng chịu khổ lâu dài: Men who are crazed with craving, are terrified like hunted hares. 
The more they hold fast by fetters, bonds, and afflictions, the longer they suffer 
(Dharmapada 342). 


938 


10) Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục nên 
phải trước tự gắng ha dục: Men who are crazed with craving, are terrified Jjust like hunted 
hares. Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first banish craving 
(Dharmapada 343). 

11) Người đã lìa dục xuất gia, lại tìm vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy xem 
hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào!: He who ¡s free from desire for the 
household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) 1n the forest, yet run back to that 
very home. Look at that man! He runs right back Into that very bondage againl 
(Dharmapada 344) 

12) Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có 
lòng luyến ái vợ con tài sẳn mới thật sự là sự trói buộc chắc bển: To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the longing for wives, 
children, Jewels, and ornamenfs 1s a greater and far stronger attachment (Dharmapada 
345). 

13) Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa 
hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, xa ha ái dục mà xuất gia: 
The wise people say that that bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but hard to 
break. Break them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346). 

14) Những người say đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt 
được sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại: A 
man Infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the web spun by 1tself. 
He who cuts off. this bond, retire from the world, with no clinging, wIÏll leave alÏ sorrow 
behind (Dharmapada 347). 

15) Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa la ái dục thì không còn nhiễm ô; nhổ lấy 
mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa: He 
who has reached the goal, without fear, without craving and without desire, has cut off the 
thorns of life. Thịs 1s his final mortal body (Dharmapada 351). 

16) Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và thứ lớp 
của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân nây là cuối cùng, không 
bị tiếp tục sinh nữa: He who is without craving, without attachment; who understands 
subtletiles of words and meaninsgs; they are truly a great wise who bear the final mortal 
body (Dharmapada 352). 

17) Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các uẩn diệt 
tận, các ngươi liền thấy được vô tác (Niết bàn): Strive hard to cut off the stream of 
desires. Oh! Brahman! Knowing that all conditioned things will perish. Oh! Brahman! You 
are a knower of the Unmade Nrrvana! (Dharmapada 383). 


(V) Lòng Yêu thương trong Phật giáo— “Love ” in Buddhism: See Chapter 129 (A). 


(B) Tứ Vô Lượng Tâm 
Catvari-aprarnanami (skt£) 
Appamanna or Brahimmavyihara (p) 


939 


(B-1) Đại cương về Tứ Vô Lượng Tâm 
An overview 0ƒ the ƒour timmneasurable mìnds 


(D_ Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể tính lường được— The mỉnd oƒ greadtness that 
cannof be measurable: Tâm vô lượng không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, 
dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong thế giới đời sống 
trong một đời, mà còn lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau nầy, và tạo 
thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng hay Tứ Phạm Hạnh, hay 
bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là vô lượng vì chúng chiếu khắp pháp giới chúng 
sanh không giới hạn không ngăn ngại. Cũng còn được gọi là “Phạm Trú” vì đây là nơi trú 
ngụ của Phạm Chúng Thiên trên cõi Trời Phạm Thiên—The mind is immeasurable. It not 
only benefit immeasurable living beings, bringing Iimmeasurable blessings to them, and 
producing immeasurable highly spiritual attainmenfs in a world, in one life, but also 
spreads all over Iimmeasurable worlds, in Iimmeasurable future lives, shaping up 
1mmeasurable Buddha. The four Iimmeasurables or Iinfimte Buddha-states of mind (Four 
Immeasurable Minds—The four virtues of infinite greatness). The four kinds of boundless 
mind, or four divine abodes. These states are called illimitables because they are to be 
radiated towards all living beings without limit or obstruction. They are also called 
brahmaviharas or divine abodes, or sublime states, because they are the mental dwellings 
of the brahma divinities in the Brahma-world: 


(II) Vô Lượng Tâm trong giáo lý nhà Phật đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tìm của vua A 
Dục—Imuneasurable Minds in Buddhism that touched the heart oƒ King Asoka: Chính 
tỉnh thần Từ Bi mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của vua A Dục, một 
đại hoàng đế Phật tử của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước khi trở thành một 
Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiếu chiến giống như cha mình trước là vua 
Bình Sa Vương, và ông nội mình là vua Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng lãnh 
thổ của mình đã khiến nhà vua đem quân xâm lăng và chiếm cứ nước láng giểng Kalinga. 
Trong cuộc xâm lăng nầy, hàng ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều chục ngàn người 
khác bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, khi sau đó nhà vua tin nơi lòng từ bi của 
đạo Phật, ông đã nhận ra sự điên rồ của việc giết hại nầy. Vua A Dục cảm thấy vô cùng 
ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc thẩm sát khủng khiếp nầy và nguyện giã từ vũ khí. Có thể 
nói vua A Dục là vị quân vương duy nhất trong lịch sử, là người sau khi chiến thắng đã từ 
bỏ con đường chinh phục bằng đường lối chiến tranh và mở đầu cuộc chinh phục bằng 
đường lối chánh pháp. Như chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua A Dục cho thấy “Vua đã tra 
kiếm vào vỏ không bao giờ rút ra nữa. vì Ngài ước mong không làm tổn hại đến các 
chúng sanh.” Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới phương 
Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và không mệt mỏi của vua A Dục. Pháp Phật 
đã một thời làm cho tâm hồn người Á Châu trở nên ôn hòa và không hiếu chiến. Tuy 
nhiên, nền văn minh hiện đại đang xiết chặt trên các vùng đất Châu Á. Một điều mà ai 
trong chúng ta cũng phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển của văn minh, thì 
sức sống nội tâm sẽ suy thoái, và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự tiến triển 


940 


của khoa học hiện đại rất nhiều thay đổi đã diễn ra, tất cả những thay đổi và cải tiến nầy, 
thuộc về lãnh vực vật chất bên ngoài, và có khuynh hướng làm cho con người thời nay 
ngà y càng trở nên quan tâm đến nhục dục trần tục hơn, nên họ xao lãng những phẩm chất 
nơi tâm hồn, và trở nên ích kỷ hay vô lương tâm. Những đợt sóng văn minh vật chất đã 
ảnh hưởng đến nhân loại và tác động đến lối suy tư cũng như cách sống của họ. Con 
người bị trói buộc thậm tệ bởi giác quan của họ, họ sống quá thiên về thế giới vật chất 
đến nỗi không còn tiếp chạm được với cái thiện mỹ của thế giới bên trong. Chỉ có quan 
niệm sống từ bi theo lời Đức Phật dạy mới có thể lập lại sự quân bình về tinh thần và 
hạnh phúc cho nhân loại mà thôi—It was the spirit of love and compassion taught by the 
Buddha that touched the heart of King Asoka, the great Buddhist Emperor of India In the 
third century B.C. Before he became a Buddhist he was a warlike monarch like his father, 
King Bimbisara, and his grandfather, King Candragupta. Wishing to extend his territOrIes 
he invaded and conquered Kalinga. In this war thousands were slain, while many more 
were wounded and taken captive. Later, however, when he followed the Buddhaˆs creed 
of compassion he realized the folly of killing. He felt very sad when he thought of the 
great slaughter, and gave up warfare. He 1s the only military monarch on record who after 
VICfOry øave up conquest by war and Iinaugurated conquest by righteousness. As his Rock 
Edict XII says, “he sheathed the sword never to unsheath 1t, and wish no harm to living 
beings.` The spread of the Buddha's creed of compassion throughout the Eastern world 
was largely due to the enterprise and tireless efforts of Asoka the Great. The Buddha-law 
made Asia mild and non-aggressive. However, modern cIvilization 1s pressing hard on 
Asian lands. It 1s known that with the rise and development of the so-called civilization, 
man”s culture deteriorates and he changes for the worse. With the match of modern 
sclence very many changes have taken place, and all these changes and improvemehnis, 
being material and external, tend to make modern man more and more worldly minded 
and sensuous with the result that he neglects the qualities of the mind, and becomes self- 
Interested and heartless. The waves of materialism seem to Iinfluence mankind and affect 
their way of thinking and living. People are so bound by their senses, they live so 
exclusively In the material world that they fail to confact the good within. Only the love 
and compassion taught by the Buddha can establish complete mental harmony and well- 
being. 





941 


(B-2) Chỉ tiết về Tứ Vô Lượng Tâm 
Defails oƒ the ƒour timmeasurable mìnds 


(B-2-I) Từ Vô Lượng Tâm 
Truneasurable loving kindness 
Matri (skt)— Meffa (p) 


(D_ Tổng quan về “Lòng Từ ”— An overview 0ƒ “Loving-kindness ”: 


l) 


2) 


Lòng từ, một trong những đức tính chủ yếu của Phật giáo. Lòng từ thiện vô tư đối với tất 
cả mọi người. Thực tập lòng từ nhằm chiến thắng hận thù, trước là với người thân rồi sau 
với ngay cả người dưng, và sau cùng là hướng lòng từ đến với ngay cả kẻ thù —Kindness, 
benevolence, one of the principal Buddhist virtues. Mattri 1s a benevolence toward all 
beings that 1s free from attachment. Mattri can be devloped gradually through meditation, 
first toward persons who are close to us, then to others, and at last to those who are 
indifferent and ¡ll-disposed to us. 

Trong đạo Phật, lòng từ là lòng yêu thương rộng lớn đối với chúng sanh mọi loài, còn gọi 
là từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể 
chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế gian chỉ 
là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái vui ấy bị phiển não chi phối; khi tham sân sỉ 
được thỏa mãn thì vui; khi chúng không được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái vui chân 
thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau do phiển não gây ra. 
“Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng 
sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ phương pháp cứu khổ ban vui. Tuy nhiên, lòng từ 
không phải là một đặc tính bẩm sinh. Nếu chúng ta muốn phát triển lòng từ chúng ta phải 
bỏ nhiều thời gian hơn để thực hành. Ngồi thiển tự nó không mang lại cho chúng ta cái 
gọi là “lòng từ.” Muốn được lòng từ , chúng ta phải đưa nó vào hành động trong cuộc sống 
hằng ngày của chúng ta. Trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải 
phát triển sự cảm thông và gần gũi với người khác bằng cách suy niệm về những khổ đau 
của họ. Chẳng hạn như khi gặp ai đang khổ đau phiền não thì chúng ta hết lòng an ủi hoặc 
giúp đở họ về vật chất nếu cần——In Buddhism, loving kindness ¡s the greatest love toward 
all sentient beings. Immeasurable loving kindness 1s the greatest love dedicated to all 
sentilent beings, together with the desire to bring them Joy and happiness. Human Joy 1s 
totally Iimpermanent; 1t 1s governed by misery, that 1s, when our passlons such as greed, 
anger, and Iignorance are satisfied, we feel pleased; but when they are not satisiied, we 
feel sad. To have a permanent Joy, we must first sever all sufferings. Loving kindness 
generally goes together with pity whose role is to help the subJects sever his sufferings, 
while the role of loving kindness 1s to save sentlent beings from sufferings and to bring 
them Joy. However, loving-kindness 1s not an Iinborn characterictic. lf we really want to 
develop our loving-kindness, we have to devote more time to practice. Siftting In 
meditation alone cannot bring us the so-called “loving-kindness.” In order to achieve the 
loving-kindness, we must put loving-kindness in actlons in our dally life. In our daily 


942 


acftivitles, we must develop empathy and closeness to others by reflecting on thetr 
sufferings. For example, when we know someone suffering, we should try our best to 
console them by kind words or to help them with our worldly possessions 1Ý needed. 


(I) Nghĩa của Lòng Từ — The meanings oƒ “Loving-kindness ”: 


1) 


2) 


3) 


Lòng Từ là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn— The greafest love: Từ vô lượng tâm là lòng 
thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng 
sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái 
vui ấy bị phiền não chỉ phối; khi tham sân si được thỏa mãn thì vui; khi chúng không được 
thỏa mãn buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng ta phải 
nhổ hết khổ đau do phiển não gây ra. Từ phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ nguyên nhân 
của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ phương pháp cứu 
khổ ban vui: Immeasurable loving kindness is the greatest love dedicated to all sentient 
beings, together with the desire to bring them Joy and happiness. Human Joy 1s totally 
1mpermanent; 1t 1s governed by misery, that 1s, when our passions such as greed, anger, 
and Ignorance are stisfied, we feel pleased; but when they are not saftisfied, we feel sad. 
To have a permanent Joy, we must first sever all sufferings. Loving kindness generally 
øoes together with pity whose role 1s to help the subJects sever his sufferings, while the 
role of loving kindness 1s to save sentient beings from sufferings and to bring them Joy. 
Tâm Từ là tâm đem lại niềm vui sướng cho chúng sanh— The mỉnd oƒ “Lovign-kindness” is 
the mỉnd that besfows joy or hapDiness: Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng từ trải rộng 
khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú 
biến mãn với tâm từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Từ vô lượng tâm còn có 
nghĩa là tâm ao ước mong muốn phúc lợi và hạnh phúc của chúng sanh. Tâm nầy giúp 
đoạn trừ sân hận ——Immeasurable Love, a mind of great kindness, or Infinite loving- 
kindness. Boundless kindness (tenderness), or bestowing of Joy or happiness. Here, a 
monk, with a heart filled with loving-kindness. Thus he stays, spreading the thought of 
loving-kindness above, below, and across, everywhere, always with a heart filled with 
loving-kindness, abundant, magmified, unbounded, without hatred or 1ll-will. The loving- 
kindness 1s also the wish for the welfare and happiness of all living beings. It helps to 
eliminate 1lI-wIll. 

Lòng từ vô lượng tương ứng với nỗi khổ vô lượng của chúng sanh— The greatest love that 
responds to immeasurable human sufferings: Nổi khổ của chúng sanh vô lượng thì lòng từ 
cũng phải là vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ nây, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để 
làm lợi lạc cho chúng sanh, trong khi hóa độ phải tùy cơ và tùy thời. Tùy cơ là quan sát 
trình độ căn bản của chúng sanh như thế nào rồi tùy theo đó mà chỉ dạy. Cũng giống như 
thây thuốc phải theo bệnh mà cho thuốc. Tùy thời là phải thích ứng với thời đại, với gian 
đoạn mà hóa độ. Nếu không thích nghi với hoàn cảnh và không cập nhật đúng với yêu 
cầu của chúng sanh, thì dù cho phương pháp hay nhất cũng không mang lại kết quả tốt. 
Trong Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về bốn thứ không tùy cơ là nói không phải 
chỗ, nói không phải thời, nói không phải căn cơ, và nói không phải pháp——To respond to 
Immeasurable human sufferings, we should have Iimmeasurable loving kindness. To 
accomplish the heart of Iimmeasurable loving kindness, the Bodhisattvas have developed 
their immeasurable loving kindness by using all means to save mankind. They act so 


943 


according to two facfors, specIfic case and specIfic time. Specific case, like the physician 
who øIves a prescription according to the specific disease, the Bodhisattva shows us how 
to put an end to our sufferings. Specific time means the teachings must always be relevant 
to the era, period and situation of the sufferers and their needs. The Contemplation of the 
Mind Sutra teaches that we must avoid four opportune cases: What we say 1s not at the 
right place, what we say 1s not In the right time, what we say 1s not relevant to the spiritual 
level of the subJect, and what we say 1s not the right Buddhist Dharma. 


(HI)Những quả phúc của tâm từ (Theo Đúc Phật và Phật Pháp của Ngài Narada)— 


D 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Aftendant Blessings oƒ Loving-kindness (The Buddha and His Teachings): 

Những người có tâm từ luôn ngủ được an vui: Those who practice Loving-kindness (metta) 
sleep happily. 

Khi đi ngủ với tâm an lành, tự nhiên cũng tỉnh giấc với tâm an lành: As they go to sleep 
with a loving heart, they awake with an equally loving heart. 

Người có tâm từ, không có ác mộng. Khi thức thì họ luôn từ bi, khi ngủ thì họ luôn an 
lành: Even in sleep loving persons are not perturbed by bad dreams. They are always full 
of love during waking hours, and peaceful in their sleeping hours. 

Người có tâm từ luôn thân ái với kẻ khác. Họ thương kẻ khác và kẻ khác cũng thương yêu 
họ: They become dear to human beings. As they love others, so do others love them. 
Người có tâm từ còn là bạn thân của chúng sanh mọi loài. Loài cầm thú cũng lấy làm vui 
khi được sống gần với những bậc hiển nhân đạo đức: They are dear to non-humans as 
well. Animals are also attracted to people with loving-kindness. 

Nhờ tâm từ mà họ không bị hại bởi thuốc độc, trừ phi họ phải trả một nghiệp xấu đã tạo 
trong quá khứ: Owing to their loving-kindness, they become Immune from poison, unless 
they are subJect to some Iinexorable karma In the past. 

Chư thiên luôn hộ trì những người có tâm từ: Invisible deities protect them because of the 
power of their loving-kindness. 

Người có tâm từ thường an trụ dễ dàng vì không bị những tư tưởng trái ngược khuấy động: 
Loving-kindness leads to quick mental concentration. Às their minds are not perturbed by 
hostile vibrations; thus, one-pointedness can be gained easily. 

Người có tâm từ thì gương mặt thường tươi sáng, vì gương mặt là phản ảnh của nội tâm: 
Loving-kindness tends to beautify one”s facial expression. The face as a rule reflects the 
state of the mind. 


10) Người có tâm từ đến lúc la đời cũng được an vui, vì trong lòng không chứa chấp sân hận. 


Sau khi họ tắt thổ, gương mặt tươi tỉnh phản ảnh sự ra đi yên bình của họ: Persons imbued 
with loving-kindness die peacefully as they harbour no thoughts of hatred towards all 
beings. Even after death their serene face reflects their peaceful death. 


11) Người có tâm từ chết một cách hạnh phúc, và sẽ được tái sanh vào một cảnh giới cực lạc: 


Since persons with loving-kindness die happily, they will subsequently be reborn In a 
blissful state. 


12) Nếu đắc thiền thì người có tâm từ sẽ được sanh vào cảnh giới của chư Phạm Thiên: 


Persons with loving-kindness wIll be reborn In a Brahma realm 1f they gain the Dhyana. 


944 


(IV) Sức mạnh của “Lòng Từ ”— The powers 0ƒ Loving-kindness: Tâm từ có sức mạnh đem 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, con người trên thế 
giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân 
vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. 
Thương yêu nên được ban phát một cách vô điều kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân 
sơ, bạn thù——Love has the power of bestowing temporal happiness upon us ín this lifetime. 
Without love, people in this world will encounter a lot of problems (anger, hatred, 
Jealousy, envy, arrogance, etc). A Buddhist should develop love for all sentient beings and 
to cherish others more than oneself. Love should be given equally to everyone 1ncluding 
relafives or strangers, friends or foes, øiven without any conditions, without self-interests 
or attachment. 

Tâm từ ái đem lại công đức mãnh liệt: Loving kindness or love will help us gain strong 
m€FTIfOlOUS DOWET. 

Tâm từ ái sẽ tạo được lòng kính trọng nơi tha nhân: When we offer loving kindness to 
other people, we will gain their love and respect at the same time. 

Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại: Loving kindness helps us overcome 
all kinds of graspings of wealth, and other hindrances. 

Tâm từ ái giúp ta cảm thấy dễ chịu: Loving kindness help us experience more physical 
confort. 

Lòng “Từ” là một trong những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó mà thiện căn 
lướt thắng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta: Loving-kindness 
(benevolence) 1s one of the most Important entrances to the great enlightenment; for with 
1t, øeood roofs preva1l In all situations in our daily Life. 


(V) Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Duy Ma Cật— The Buddha°s teachings 0ƒ 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


loving-kindness in the Vừnalakirti-Sutra: 

Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Quán Chúng Sanh, khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm 
bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ngài có hỏi: “Bồ Tát quán sát phải thực hành lòng từ như thế 
nào?”—According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Seventh, Contemplating at Living 
Being, when Manjusri called on to enquirre VimalakirtlÌs 1llness, Manjusrir asked 
Vimalakirti: “When a Bodhisattva meditates, how should he practise kindness (maitr1)? 
Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán sát như thế rỗi phải tự nghĩ rằng—Vimalakirti replied: 
When a Bodhisattva has made this meditation, he should think that. 

Phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật: Ought to teach living beings 
to meditate in the same manner; this 1s true kindness. 

Phải thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh: Should practise causeless (nirvanic) 
kindness which prevents creafIveness. 

Phải thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiển não: Should practice 
unheated kindness which pufts an end to klesa (troubles and causes of trouble). 

Phải thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau: Should practice impartial kindness 
which coves all the three periods of time (which means that 1t 1s eternal Involving past, 
future and present). 

Phải thực hành lòng từ không đua tranh, bởi không có khởi: Should practice passionless 
kindness which wipes out dispufation. 


8) 
h) 
1) 
j 
k) 
Ù 
m) 
n) 
0) 
p) 
q) 
r) 
S) 
4) 
u) 
v) 
w) 
X) 
y) 


Z) 


945 


Phải thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngoài (căn trần) không hiệp: Should practice 
non-dual kindness which 1s beyond sense organs within and sense data without. 

Phải thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn: Should practice 
indestructible kindness which eradicates all corruptibility. 

Phải thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại: Should practice stable kindness 
which 1s a characteristic of the undying self-mind. 

Phải thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch: Should practice pure and 
clean kindness which 1s spotless like Dharmata. 

Phải thực hành lòng từ vô biên, bởi như hư không: Should practice boundless kindness 
which 1s all-pervasive like space. 

Phải thực hành lòng từ của A la hán, vì phá các giặc kiết sử: Should practice the kindness 
of the arhat stage which destroys all bondage. 

Phải thực hành lòng từ Bồ Tát, ví an vui chúng sanh: Should practice the Bodhisattva 
kindness which gI1ves comfort to living beings. 

Phải thực hành lòng từ của Như Lai, vì đặng tướng như như: Should practice the Tathagata 
kindness which leads to the state of thatness. 

Phải thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh: Should practice the Buddha 
kindness which enlightens all living beings. 

Phải thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhơn đâu mà đặng: Should practice spontaneous 
kindness which 1s causeless. 

Phải thực hành lòng từ Bồ Đề, vì chỉ có một vị: Should practice Bodhi kindness which is 
one flavour (i.e. uniform and unmixed w1sdom). 

Phải thực hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn các ái kiến: Should practice unsurpassed kindness 
which cuts off all desires. 

Phải thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp Đại Thừa: Should practice merciful 
kindness which leads to the Mahayana (path). 

Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không, vô ngã: Should practice untiring 
kindness because of deep Insight into the void and non-existent ego. 

Phải thực hành lòng từ pháp thí không có luyến tiếc: Should practice Dharma-bestowing 
(dana) kindness which 1s free from regret and repentance. 

Phải thực hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới: Should practice precepts (sila) 
upholding kindness to convert those who have broken the commandmernts. 

Phải thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình: Should practice patient 
(ksanti) kindness which protects both the self and others. 

Phải thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh: Should practice Zealous (virya) 
kindness to liberate all living beings. 

Phải thực hành lòng từ thiển định không thọ mùi thiển: Should practice serene (dhyana) 
kindness which 1s unaffected by the five senses. 

Phải thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết đúng nhịp: Should practice wise (prajna) kindness 
which 1s always timely. 

Phải thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả: Should practice expedient (upaya) 
kindness to appear at all times for converting living beings. 


aa) Phải thực hành lòng từ không ẩn dấu, lòng ngay trong sạch: Should practice unhidden 


kindness because of the purity and cleanness of the straightforward mind. 


946 


bb) Phải thực hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen tạp: Should practice profound 
minded kindness which 1s free from discrimination. 

cc) Phải thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt: Should practice undeceptive 
kindness which 1s faultless. 

dd) Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát 
là như thế đó: Should practice joyful kindness which bestows the Buddha joy (in nirvana). 
“Such are the specialities of Bodhisattva kindness”. 


(VŨNhững lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Từ Thiện— The Buddha?s teachings oƒ loving- 
kindness im the the Meifri Sufra: Theo Kinh Từ Thiện, Đức Phật day——According to the 
Mettra Sutta, the Buddha taught: “May all beings be happy and secure 

“Mong mọi loài chúng sanh được hạnh phúc yên ổn, 
Ước mong tâm trí chúng sanh được vui vẻ an lạc. 
Bất cứ chúng sanh nào, dù loài mạnh hay yếu 
Dù dài, ngắn hay vừa, dù lớn hay nhỏ 

Loài hữu hình hay vô hình, dù ở xa hay gần 
Loài được sinh, hay loài chưa sinh, 

Mong mọi loài đều hạnh phúc. 

Giống như một bà mẹ che chở cho đức con độc nhất, 
Dầu hiểm nguy đến tánh mạng, 

Cũng vậy đối với mọi loài. 

Hãy tu tập từ tâm thấm nhuần khắp nơi 

Trên dưới và ngang, không ngăn ngại 

Không sân hận, không thù địch. 

Hãy tu tập từ tâm.” 

May their mind be contented. 

Whatever beings there may be, 

Feeble or strong, long, øreat or medium, 
Small or large, seen or unseen, 

Those dwelling far or near, 

Those who are born, and 

Those who are yet to be born. 

May all beings, without exception, be happy... 
Just as a mother would protect her only child 
Even at the risk of her own life, 

Even so, let one cultivate 

Boundless heart towards all beings. 

Let one”s thoughts of boundless love 

Pervade the whole world, 

Above, below and across, 

Without any obstruction, 

Any hatred or any enmity.” 


947 


(VII)Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Từ Bi— The Buddha°s teachings oƒ loving- 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


lở) 


8) 


3) 


kindness ím the the Metta Sutta: 

Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái vắng 
lặng nên có hành động như thế nầy: Người ấy phải có khả năng, hải chánh trực, hoàn toàn 
chánh trực, phải biết lắng nghe, và phải khiêm tốn—He who skilled in his good and 
who wishes to attain that state of calm should act as follows: he should be efficient, 
upright, perfectly upright, obedient and humble. 

Tri túc cho người thiện tín dễ dàng hộ trì, ít bị ràng buộc, không nhiều nhu cầu, thu thúc 
lục căn, kín đáo, tế nhị, không luyến ái gia đình—Contented, easily supportable 
(fulfilled), with duties, of Right Livelihood, controlled in senses, discreet, not impudent, 
not be greedily attached to families. 

Người ấy không nên vi phạm lỗi lầm nhỏ bé nào mà bậc thiện trí có thể khiển trách. Ước 
mong tất cả chúng được an vui và châu toàn! Ước mong tất cả đều có tâm hoàn toàn trong 
sạch—He should not commit any slight wrong such that other wise men might censure 
hìm. May all beings be happy and secure! May therr heart be wholesomel 

Bất luận chúng sanh ấy như thế nào: yếu đuối hay khỏe mạnh, cao lớn mập mạp hay tầm 
vóc bình thường, lùn thấp bé nhỏ, hữu tình hay vô tình, những chúng sanh ở gần hay 
những chúng sanh ở xa, những chúng sanh đã ra đời hoặc những chúng sanh chưa ra đời. 
Ước mong tất cả chúng sanh, không loại trừ bất luận ai, đều có tâm an lành hạnh phúc— 
Whatsoever living beings there be: feeble or strong, long, stout or medium, short, small or 
large, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born and those who are fo 
be born—may all beings, without exception, be happy minded!l 

Không ai làm cho ai thất vọng, không ai khinh bỉ ai, dầu người thế nào hoặc ở nơi đâu. 
Trong cơn giận dữ hay lúc oán hờn, không nên mong điều bất hạnh đến với người khác— 
Let none deceive another nor despise any person whatsoever In any place. In anger or IlÏ- 
wIll, let himm not wish any harm to another. 

Cũng như từ mẫu hết lòng bảo vệ đứa con duy nhất, dầu nguy hiểm đến tánh mạng, cùng 
thế ấy người kia trau dỗổi tâm Từ vô lượng vô biên, rải khắp mọi chúng sanh—Just as a 
mother would protect her only child at the risk of her own life, even so let him cultivate a 
boundless heart towards all beings. 

Hãy để những tư tưởng từ ái vô biên bao trùm toàn thể thế gian, bên trên, phía dưới, bốn 
phương tám hướng, không để cho điều gì làm trở ngại, không mảy may nóng giận, không 
chút hiểm thù ——Let his thoughts of boundless love pervade the whole world——above, 
below and across, wIthout any obstruction, without any hatred, without any enemy. 

Dầu người ấy đi, đứng, nằm, ngồi, giây phút nào còn thức, đều nên phát triển tâm niệm. 
Đó là hạnh phúc cao thượng nhất —Whether he walks, stands, lies down or sits, as long as 
he 1s awake, he should develop this mindfulness. Thịis, they say, 1s the highest conduct 
here. 

Không để rơi vào những lầm lạc, đức hạnh trong sạch và viên mãn giác ngộ, người ấy 
lánh xa mọi hình thức ái dục. Đúng thật vậy, người ấy không còn trở lại vào bào thai— 
Not falling Into error, virtuous and endowed with Insight, he discards attachment to sense- 
desires. Of a truth, he does not come again for conception in a womb. 


948 


(B-2-II) BL Vô Lượng Tâm 
Truneasurable compassion 
Karuna (skt & p) 


(D_ Tổng quan về Bi Vô Lượng Tâm——An overview 0ƒ the Immeasurable Compassion: 


Ù 


2) 


3) 


Lòng bi mẫn có nghĩa là tư duy vô hại. “Karuna” được định nghĩa như “tính chất làm cho 
trái tim của người thiện lành rung động trước những bất hạnh của người khác” hay “tính 
chất làm khơi dậy những cẩm xúc dịu dàng trong một người thiện lành, khi nhìn thấy 
những khổ đau của người khác. Độc ác, hung bạo là kẻ thù trực tiếp của lòng bi mẫn. Mặc 
dù sự buôn rầu hay sầu khổ có thể xuất hiện dưới dạng một người bạn, nó vẫn không phải 
là Karuna thật sự, mà chỉ là lòng trắc ẩn giả dối, lòng trắc ẩn như vậy là không trung thực 
và chúng ta phải cố gắng phân biệt tâm bi thật sự với lòng trắc ẩn giả dối nầy. Người có 
lòng bi mẫn là người tránh làm hại hay áp bức kẻ khác, đồng thời cố gắng xoa dịu những 
bất hạnh của họ, bố thí sự vô úy hay đem lại sự an ổn cho họ cũng như cho mọi người, 
không phân biệt họ là ai: “Karuna` means pity or compassion. In Pali and Sanskrit, 
“Karuna" 1s defined as “the quality which makes the heart of the good man tremble and 
quiver at the distress of others.` The quality that rouses tender feelings in the good man at 
the sight of others' suffering. Cruelty, violence 1s the direct enemy of “karuna'. Though 
the latter may appear In the guise of a friend, it 1s not true “karuna", but falsely sympathy; 
such sympathy 1s deceitful and one must try to distinguish true from false compassion. The 
compassionate man who refrains from harming and oppressing others and endeavors to 
relleve them of their distress, gives the gIÍt of security to one and all, making no 
distinction whafsoever. 

Bi Vô Lượng Tâm là tâm cứu khổ cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi 
mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị 
ấy luôn an trú biến mãn với tâm bị, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Bi vô 
lượng tâm còn làm tâm ta rung động khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước mong muốn loại trừ 
đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn ác. Một khi chúng ta đã kiện toàn lòng bi mẫn 
thì tâm chúng ta sẽ tràn đầy những tư tưởng vị tha, và tự nhiên chúng ta nguyện cống hiến 
đời mình cho việc cứu khổ người khác. Ngoài ra, lòng bi mẫn còn giúp chúng ta chế ngự 
được sự ngạo mạn và ích kỷ: Immeasurable Compassion, a mind of great pity, or infinite 
compassion. Boundless pIty, to save from suffering. Here a monk, with a heart filled with 
compassion. Thus he sfays, spreading the thought of compassion, above, below, across, 
everywhere, always with a heart filled with compassion, abundant, magnified, unbounded, 
without hatred or 1ll-will. Compassion also makes the heart quiver when other are subJect 
to suffering. It is the wIsh to remove the suffering of others, and 1t is opposed to cruelty. 
Once we have fully developed compasslon, our mind will be full with altruistic thoughts, 
and we automatically pledge to devote ourselves to freeing others from the the suffering. 
In addition, compasslon also enables us to refrain from pride and selfishness. 

Lòng Bi Mẫn không có nghĩa là thụ động. Lòng Bi Mẫn trong đạo Phật có nghĩa là từ bi 
lân mẫn, và từ bi lân mẫn không có nghĩa là cho phép người khác chà đạp hay tiêu diệt 
mình. Chúng ta phải tử tế với mọi người, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ chính chúng ta 
và nhiều người khác. Nếu cần giam giữ một người vì người ấy nguy hiểm, thì phải giam. 


949 


Nhưng chúng ta phảẩi làm việc này với tâm từ bi. Động lực là ngăn ngừa người ấy tiếp tục 
phá hoại và nuôi dưỡng lòng sân hận——To be kind does not mean to be passive. “Karuna” 
in Buddhism means compassionate, and compassionate does not mean to allow others to 
walk all over you, to allow yourself to be destroyed. We must be kind to everybody, but 
we have to protect ourselves and protect others. IÝ we need to lock someone up because 
he is dangerous, then we have to do that. But we have to do 1t with compassion. Our 
mofivation 1s to prevent that person from continuing his course of destruction and from 
feeding his anger. 


(I) Đồng cảm từ bì hay khoan dung—Compassion and Loving-kindness: “Đồng cẳm từ bi 


hay khoan dung,” một trong những phẩm chất quan trọng và nổi bật nhất của chư Phật và 
chư Bồ tát, và “bi” cũng chính là động lực phía sau sự theo đuổi cứu cánh giác ngộ Bồ 
Đề. Sự đồng cảm nầy thể hiện một cách không phân biệt đối với tất cả chúng sanh mọi 
loài. Từ bi là một thái độ tích cực quan tâm đến sự khổ não của các chúng sanh khác. Sự 
đồng cảm ở người tu tập phải được gia tăng bằng trí năng để trở thành đúng đắn và có 
hiệu quả. Tính từ bi thể hiện ở Bồ Tát Quán Âm. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, bi là một 
trong “tứ vô lượng tâm.” Nó quan hệ tới việc phát triển lòng thương cảm nơi vô số chúng 
sanh. Theo Phật giáo Đại thừa, từ bi không chưa gọi là đủ, vì nó vẩn còn kém lòng “đại 
bi” của chư Bồ Tát đến với hết thảy chúng sanh, và từ bi phải đi đôi với trí tuệ mới có thể 
đạt đến đại giác được. Vì vậy hành giả phải tu tập cả bi lẫn trí, để cái này cân bằng và 
làm mạnh cái kia—“Active Compassion,” one of the most important and the outstanding 
quality of all buddhas and bodhisattvas; 1t 1s also the motivation behind their pursuit of 
awakening. Compassion extends 1tself without distinction to all sentient beings. “Karuna” 
refers to an attitude of active concern for the sufferings of other sentient bengs. 
Practitioners must cultivate or Iincrease compassion via wIisdom (prajna). In Theravada, 1t 
1s one of the four “immeasurables.” It involves developing a feeling of sympathy for 
countless sentient beings. According to the Mahayana Buddhism, compassilon 1fself 1s 
insufflent, and it is said to be Inferior to the “great compassion” of Bodhisattvas, which 
extends to all sentient beings, and this must be accompanied by wisdom to approach 
enlightenment. Thus, practiioners must train both “karuna” and “prajna,” with each 
balancing and enhancing the other. 


(HI)Nghĩa của “Bi ”— The meanings 0ƒ “Karuna ”: 


Ù 


2) 


Tiếng Phạn là Phả Li Nê Phược, cũng có nghĩa là cái tâm hay tấm lòng bi mẫn thương xót 
cứu vớt người khác thoát khỏi khổ đau phiển não. Lòng bi là lòng vị tha, không vì bản 
ngã, mà dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Khi thấy ai đau khổ bèn thương xót, ấy là bi tâm: 
Karuna also means sympathy, or pity (compassion) for another In distress and desire to 
help him or to deliver others from suffering out of pity. The compassion 1s selfless, non- 
egoistic and based on the principle of universal equality. 

Lòng “Bi” chính là một trong những cửa ngỏ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta không giết hại chúng sanh: Karuna or compassion is one of the most important 
enfrances fo the great enlightenment; for with 1t, we do not kill or harm living beings. 


(IV)Bi Tâm của chư Bồ Tát— Mind oƒ Compassion 0ƒ Bodhisattvas: 


1) 


2) 


3) 


950 


Bi Tâm là lòng mong muốn người khác thoát khổ— Wishing others be ƒreed form problems: 
Lòng bi mẫn có nghĩa là mong cầu cho người khác được thoát khỏi những khó khăn và 
đau khổ mà họ đã và đang phải trải qua. Lòng bi mẫn khác với lòng thương hại và những 
tâm thái có tính cách chiếu cố khác. Lòng bi mẫn luôn đi kèm với nhận thức về sự bình 
đẳng giữa mình và những chúng sanh khác về phương diện mong cầu hạnh phúc và mong 
muốn thoát khỏi cảnh khổ, và từ đó làm cho chúng ta có thể giúp người khác dễ dàng như 
giúp chính bản thân mình—Compassion means wishing others be freed from problems and 
pann that they have undergone or are undergoing. Compassion 1s different from pity and 
other conscending attitudes. Compassion recognizes ourselves and others as equal In terms 
of wanting happiness and wanting to be free from misery, and enables us to help them 
with as much ease as we now help ourselves. 

B¡ Tâm là tâm cứu khổ cho chúng sanh— Boundless pity, to save from suffering: Ở đây vị 
Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta run động khi thấy ai đau khổ. Tâm 
ao ước mong muối loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn ác —Immeasurable 
Compassion, a mind of great pIty, or Infinite compassion. Here a monk, with a heart filled 
with compassion. Thus he stays, spreading the thought of compassion, above, below, 
across, everywhere, always with a heart filled with compassion, abundant, magmified, 
unbounded, without hatred or 1lI-will. Compassion also makes the heart quiver when other 
are subJect to suffering. It 1s the wish to remove the suffering of others, and 1t 1s opposed 
to cruelty. 

Bi Tâm là lòng bi mẫn của chứ Bồ Tát— Compassion oŸ Bodhisattvas: Lòng bi mẫn của 
chư vị Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Chư Bồ Tát là những bậc đã giác ngộ, những vị Phật 
tương lai, tuy nhiên, các Ngài nguyện sẽ tiếp tục trụ thế. trong một thời gian thật dài. Tại 
sao vậy? Vì lợi ích cho tha nhân, vì các ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cơn đại 
hồng thủy của khổ đau phiển não. Nhưng còn lợi ích của chính các ngài ở đâu? Với các 
ngài, lợi ích của chúng sanh chính là lợi ích của các ngài, bởi vì các ngài muốn như vậy. 
Tuy nhiên, nói như vậy thì ai có thể tin được? Thật là đúng với những người khô cạn tình 
thương, chỉ nghĩ đến riêng mình thì thấy khó tin được lòng vị tha của vị Bồ Tát. Nhưng 
những người có từ tâm thì hiểu nó dễ dàng. Chúng ta chẳng thấy đó sao, một số người 
nguội lạnh tình thương thấy thích thú trước niễm đau nỗi khổ của người khác, dù cho niềm 
đau nỗi khổ chẳng mang lại lợi ích chỉ cho họ? Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chư 
Bồ Tát, cương quyết trong tình thương, thấy hoan hỷ giúp ích cho kẻ khác không chút lo 
âu vị kỷ. Chúng ta chẳng thấy sao, những kẻ u minh trước bản chất thật sự của vạn hữu 
nên coi cái “Ngã” là thật nên trói buộc vào nó và hậu quả là khổ đau phiển não. Trong 
khi chư Bồ Tát đã xóa bỏ được cái “Ngã” nên ngừng xem những cái “Ta” và “của ta” là 
thật. Chính vì thế mà chư vị Bồ Tát luôn ân cần từ bi đối với tha nhân và sẵn sàng chịu 
muôn ngàn khổ đau phiển não vì sự ân cần từ bi này—Bodhisattvas" compassion ¡s 
inconcerivable. Bodhisattvas are enlightenment-beings, Buddhas-to-be, however, they vow 
{to continue stay In this world for a long period of time. Why? For the good of others, 
because they want to become capable of pulling others out of this great flood of sufferings 
and afflictions. But what personal benefit do they find in the benefit of others? To 
Bodhisattvas, the benefit of others 1s their own benefit, because they desire it that way. 


951 


However, In saying so, who could believe that? It is true that some people devoid oŸ pity 
and think only of themselves, find 1t hard to believe In the altruism of the Bodhisattvas. 
But compassionate people do so easily. Do we not see that certain people, confirmed In 
the absence of pity, find pleasure In the suffering of others, even when It 1s not useful to 
them? And we must admit that the Bodhisattvas, confirmed ¡n pity, find pleasure in doïng 
good to others without any egoIstic preoccupation. Do we not see that certain, ignorant of 
the true nature of the conditoned Dharmas which constitute their so-called “Self”, attach 
themselves to these dharmas, as a result, they suffer pains and afflictions because of this 
attachment. While we must admit that the Bodhisattvas, detach themselves from the 
conditioned Dharmas, no longer consider these Dharmas as “I” or “Mine”, growing In 
pIftying solicitude for others, and are ready to suffer pains for this solitude? 


(V) B¡ Tâm theo Liên Tông Thập Tam Tổ — Heart 0ƒ compassion in The Thirteen Patriarchs 


0ƒ Pureland Buddhism: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam 
Tổ, sao gọi là Từ Bi Tâm? Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng và không phân 
biệt chấp trước. Nghĩa là thương xót cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như 
vì thấy người giàu đẹp, sang cả, vân vân, nên giả bộ “Từ Bi' để dụng ý và mưu tính các 
việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà 
sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc của chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, what 1s the “compassionate mind?” To be compassionate 1s fo pity and to be 
empathetic, wishing to help and rescue others without having discriminations or 
attachment to various characteristcs. This means “altruism'` or to have mercy and 
compassion, wishing to help others but not to have any Intention of taking advantages. For 
Instance, seeing someone rịch, beautiful, etc, one pretends to be compassionate by 
helping, but having ulterior motives of self-gain. This 1s called “Desirous Views,” or 
developing love and lust when seeing wealth and beauty according to binding ways of 
sentient beings; thus, to act in this way cannot be called being “compassionate. ` 


(VDU“BL7” theo Kinh Duy Ma Cật— “Karuna ” according to the Vừữnalakirti Sufra: Theo Kinh 


l) 


2) 


Duy Ma Cật, Phẩm thứ bảy, Quán Chúng Sanh, Bồ Tát Văn Thù khi đến thăm bệnh cư sĩ 
Duy Ma Cật có hỏi về lòng “bi” như sau—According to the Vimalakirti Sutra, Chapter 
Seventh, Contemplating on Living Beings, when ManJusri Bodhisattava called on to 
enqurre after Vimalakirti”s health, he asked Vimalakirti about “Karuna” as follows: 

Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng bi của một vị Bồ Tát?”: Manjusri 
asked Vimalakrrti: “What should be compassion (karuna) of a Bodhisattva?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát làm công đức gì cốt để chia xẻ cho tất cả chúng sanh, đó gọi là 
“bi'.”: Vimalakirti replied: “A Bodhisattvaˆs compassion should include sharing with all 
living beings all the merits he has won.” 


(VIH)Những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác— Most important entrances to the greaf 


enlightenmeni: Từ Bi là một trong những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó 
mà thiện căn lướt thắng và cũng từ đó mà chúng ta không làm tổn hại chúng sanh. Trong 
Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “An trụ trong căn nhà Từ Bi ấy chính là một nơi kiên cố 


952 


nhất, nơi bảo vệ cho thân tâm ta được an toàn trước mọi kẻ thù phiền não và sân hận. Nơi 
đó ta sẽ có sự an lạc.” Thế nên, Phật tử chơn thuần nên luôn xem từ bi lớn làm nhà, nhu 
hòa nhẫn nhục làm y áo, và các pháp không làm tòa—Loving-kindness (benevolence) 
and compassion are some of the most Imporfant entrances to the great enlightenment; for 
with 1t good roofs prevail 1n all situations 1n life, also with it we do not ki or harm living 
beings. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Io dwell in the house of 
Compassion 1s the safest, for It protects our minds and bodies from the enemies of hatred 
and afflictions. It allows us to have peace and contentment.” Thus, sincere Buddhists 
should always consider great pIty and compassion their room, gentleness and patience the 
robes, and the emptiness of all phenomena the seat. 


(VIII)Bi và Trí— Pity and wisdom: 
(A) Lòng bì mẫn tự nó trải rộng đến chúng sanh vạn loài. Bi mẫn phải ấi kèm với trí tuệ mới 


có hiệu quả đúng đắn được — Compassion extends itselƒ without distinction to all sentient 
beings. Compassion mmust be accormmpanied by wisdom in order to have righf effect: Có một 
thí dụ nổi bậc về lòng bi mẫn của Đức Phật đã được ghi lại trong kinh điển Phật giáo. 
Chuyện kể rằng thái tử Tất Đạt Đa và người anh em họ là Để Bà Đạt Đa, trong khi đang 
dạo chơi trong vườn ngự uyển của hoàng cung, khi Đề Bà dùng cung tên bắn rơi một con 
thiên nga. Cả hai đều vội vã đến chỗ con thiên nga vừa rơi xuống, nhưng thái tử chạy 
nhanh hơn nên tới trước. Ngài ôm con thiên nga bị thương trong tay và tìm cách làm cho 
nó bớt đau đớn. Khi Đề Bà đến nơi, ông ta tổ ý giận dữ, nhất định cho rằng con thiên nga 
là của ông vì chính ông đã bắn trúng nó. Sau đó hai người đem sự tranh chấp đến nhờ một 
nhà hiển triết nổi tiếng của triều đình phân xử. Vị này đã quyết định dựa vào lý do cứu 
sinh mạng của con chim mà giao nó cho thái tử, chứ không giao cho người đã bắn rơi nó— 
There 1s a striking example of the Buddha's compassion written in Buddhist sutras. The 
story tells us that one day the prince and his cousin Devadatta went wandering in the 
Royal Park which surrounded the royal residence. When Devadatta shot down a swan with 
his bow and arrow. Both the prince and Devadatfa ran toward where the swan had fallen 
down, but Prince Siddhartha, being the faster runner, reached the place first. The young 
prince picked the wounded swan up in his arms and sought to relieve the bird”s suffering. 
Devadatta reacted angrily to this, Insisting that the swan belonged to him because he was 
the one who shot it down. Eventually, they took their dispute to the wIse man of the court, 
who decided to reward the bird to Siddhartha on the basis that life rightly belongs to him 
who would preserve 1t and not to him who would destroy 1t. 


(B) Bi và trí là hai đặc tính của chư Bồ Tát —Pity and wisdom are two characteristics oƒ a 


a) 


b) 


Bodhisattya: Bi và trí là hai đặc tính của chư Bồ Tát trên bước đường tu tập đại giác và 
cứu độ chúng sanh: Pity and wisdom, the two characteristics of a bodhisattva seeking to 
atfain perfect enlightenment and the salvation of all beings. 

Bi là dưới thì hạ hóa chúng sanh: Karuna or compassion means below 1s to save sentIent 
beings. 

Trí là thượng cầu Bồ Đề hay Phật đạo: Jnana or wisdom means above is to seek Bodhi. 


(C) B¡ và Trí theo Đại Thừa— “Karuna” and “Wisdom” in Mahayana Buddhism: Theo Phật 


giáo Đại Thừa, bi được tiêu biểu bởi các Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, trong khi 
Trí là ngài Văn Thù Bồ Tát: In Mahayana Buddhism, Pity ¡s typified by Avalokitesvara 


953 


and wisdom by Mahasthamaprapta, while wisdom 1s represented by Manjusri 
Bodhisattva. 


(D) Bi và Trí theo Chân Ngôn— Pity and Wisdom ïn the Esoferic Secfs: Theo Chân Ngôn Giáo 


thì Bi là Thai Tạng giới, trong khi Trí là kim cang giới: In the esoteric secfs, pIty 1S 
represented by the garbhadhatu or the womb treasury, while wIsdom 1s represented by the 
vajradhatu or the diamond treasury. 


(IX)Những giải thích khác về lòng Bi Mẫn— Other explanations on Compassion: 


Ù 


2) 


3) 


Lòng bi mẫn chắc chắn không phải là một trạng thái ủy mị hay yếu đuối của tâm. Nó là 
một cái gì đó mạnh mẽ, vững chắc. Trái tim của người có lòng bi mẫn thực sự sẽ rung 
động, khi thấy một nguòi nào đó trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên, đây không phải là một sự 
ưu sâu buồn bã; chính sự rung động nầy đã khích lệ người ấy hành động và thúc dục 
người ấy cứu nguy kẻ bất hạnh. Muốn làm được điều nầy phải cần đến sức mạnh của 
tâm, phải cần đến rất nhiều lòng khoan dung và tâm xả. Thật là sai lầm khi có người vội 
vã đi đến kết luận rằng lòng bi mẫn là sự biểu lộ một tâm hồn yếu đuối, bởi vì nó có tính 
chất dịu dàng, nhu mì: Compassion ¡s surely not a flabby state of mind. It is a strong 
enduring thing. When a person 1s In distress, I† 1s truly compassionate man”s heart that 
trembles. Thịis, however, 1s not sadness; 1t 1s this quacking of the heart that spurs him to 
action and incites him to rescue the distressed. And this needs strength of mind, much 
tolerance and equanimity. So, 1t 1s totally wrong to come to a hurry conclusion that 
compassion to be an expression of feebleness, because 1t has the quality of tenderness. 
Quan điểm của đạo Phật về lòng bi mẫn không có những giới hạn quy định. Mọi chúng 
sanh kể cả những sinh vật nhỏ bé nhất bò dưới chân chúng ta. Như vậy, nhân sinh quan 
của đạo Phật cho rằng không có chúng sanh nào được xem như nằm ngoài vòng từ bi và 
không có sự phân biệt giữa người, thú, sâu bọ, hay giữa người và người như thượng đẳng 
hay hạ liệt, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, trí hay ngu, đen hay trắng, Bà La Môn hay 
Chiên Đà La, vân vân, vì Từ Bi không có biên giới, và ngay khi chúng ta cố gắng phân 
chia con người ra trên căn bản sai lầm vừa kể trên, liên theo đó cái cảm xúc tư riêng đã 
lên vào và những phẩm chất vô hạn nây đã trở thành hữu hạn, mà điều nầy trái ngược lại 
với những lời dạy của Đức Phật: The Buddhist conception of “Karuna” has no 
compromising limitations. All beings include even the tiniest creature that crawls at our 
feet. The Buddhist view of life 1s such that no living being 1s considered as outside the 
circle of “Metta and Karuna” which make no distinction between man, animal and Insect, 
or between man and man, as, high and low, rích and poor, strong and weak, wise and 
unw1se, dark and fair, Brahmin and Candala, and so forth; for “Metta and Karuna” are 
boundless and no sooner do we try to keep men apart on the false basis mentioned above, 
than the feeling of separateness creeps in and these boundless qualitles become limited 
which 1s contrary to the teaching of the Buddha. 

Chúng ta cần phải thận trọng không để nhầm lẫn tâm bi với những biểu hiện bệnh hoạn 
của sự buồn râu, với những cảm giác khổ thân, và với sự ủy mị. Mất một người thân, 
chúng ta khóc, nhưng cái khóc đó không phải là lòng bi mẫn. Nếu phân tích những cảm 
xúc nầy một cách cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng chúng chỉ là những biểu hiện bể ngoài 
của những tư tưởng, hay ý nghĩ tu mến, ích kỷ nằm bên trong của chúng ta. Tại sao 
chúng ta cảm thấy buồn rầu? Bởi vì người thân của chúng ta đã qua đời. Người đó là bạn 


954 


bè, họ hàng của chúng ta nay không còn nữa. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã mất đi một 
niềm hạnh phúc và mọi thứ khác mà người ấy đem lại, cho nên chúng ta buồn rầu. Dầu 
thích hay không thích, tự lợi vẫn là nguyên nhân chính của tất cả những tình cảm đó. 
Không thể gọi đây là “Karuna” được, tại sao chúng ta không buồn khóc khi những người 
chết đó không phải là người thân của chúng ta? Đơn giản là vì chúng ta không quen với 
họ, chúng ta chẳng mất mát gì cả và sự qua đời của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 
những vui thú và lợi ích mà chúng ta đã có: We must be careful not to confuse compassion 
with morbid manifestatons of sadness, with feelings of mental pam and with 
sentimentality. At the loss of a dear one, man weeps, but that 1s not compassion. lÝ we 
analyze such feelings carefully we will conclude that they are outward manifestations of 
our Iinner thoughts of self affection. Why do we feel sad? Because our loved one has 
passed away. He who was our kin Is now no more. We feel that we have lost the 
happiness and all else that we derived from him and so we are sad. Do we not see that all 
these feelings revolve round the “[” and “Mine”? Whether we like 1t or not, self interesf 
was responsible for 1t all. Can we call this “karuna", pity or compassion? Why do we not 
feel equally sad when others who are not our kin pass away before our eyes? Because we 
were not familiar with them, they were not ours, we have not lost anything and are not 
denied the pleasures and comforts we already enJoy. 


(X) Lòng bỉ mẫn và sự hiểu biế — Compassion and understanding: 


Ù 


2) 


Theo Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” hiểu biết và từ bi là hai 
nguồn năng lượng rất mạnh. Hiểu biết và từ bi ngược lại với ngu si và thụ động. Nếu cho 
rằng từ bi là thụ động, yếu đuối hay hèn nhát tức là không hiểu gì hết về ý nghĩa đích 
thực của hiểu biết và từ bi. Nếu cho rằng những người có tâm từ bi không bao giờ chống 
đối và phản ứng với bất công là lầm. Họ là những chiến sĩ, những anh hùng, anh thư đã 
từng thắng trận. Khi bạn hành động với tâm từ bi, với thái độ bất bạo động trên căn bản 
của quan điểm bất nhị thì bạn phải có rất nhiều hùng lực. Bạn không hành động vì sân 
hận, bạn không trừng phạt hay chê trách. Từ luôn lớn mạnh trong bạn và bạn có thể thành 
công trong việc tranh đấu chống bất công—According to Most Venerable Thịch Nhat 
Hanh in “Anger,” understanding and compassion are very powerful sources of energy. 
They are the opposifte of stupidity and passivity. If you think that compasslon 1s pasSIve, 
weak, or cowardly, then you don”t know what real understanding or compassion 1s. lf you 
think that compassionate people do not resist and challenge InJustice, you are wrong. They 
are warrlors, heroes, and heroines who have gained many victories. When you act with 
compassion, with non-violence, when you act on the basis of non-duality, you have to be 
very sírong. You no longer act out of anger, you do not punish or blame. Compassion 
8rows consfantly Inside of you, and you can succeed 1n your fighf against inJjustice. 

Từ bi không có nghĩa là chịu đau khổ không cần thiết hay mất sự khôn ngoan bình thường. 
Thí dụ như bạn hướng dẫn một đoàn người đi thiển hành, di chuyển thật chậm và thật đẹp. 
Thiển hành tạo ra rất nhiều năng lượng; thiển hành đem lại sự yên tịnh, vững chảy và 
bình an cho mọi người. Nhưng nếu bất thình lình trời lại đổ cơn mưa thì bạn đâu có thể cứ 
tiếp tục đi chậm để cho mọi người phải bị ướt sũng được? Như vậy là không thông minh. 
Nếu bạn là một người hướng dẫn tốt bạn sẽ chuyển qua thiển chạy (lúp súp). Bạn vẫn duy 
trì được niềm vui của thiển hành. Bạn vẫn có thể cười và mỉm cười để tỏ ra mình không 


3) 


4) 


955 


ngu ngơ trong tu tập. Bạn vẫn có thể giữ chánh niệm khi thực tập thiển chạy dưới cơn 
mưa. Chúng ta phải thực tập bằng đường lối thông minh. Thiển tập không phải là một 
hành động ngu ngơ. Thiển tập không phải là nhắm mắt bắt chước người kế bên. Thiền tập 
là khéo léo và sử dụng trí thông minh của chính mình —Being compassion doesn”t mean 
suffering unnecessarily or losing your common sense. Suppose you are leading a øgroup of 
people doing walking meditation, moving slowly and beautifully. The walking meditation 
generates a lot of energy; It embraces everyone with calm, solidity, and peace. But 
suddenly 1t begins to rain. Would you continue to walk slowly, letting yourself and 
everyone else get soaked? That”s not intelligent. IÝ you are a good leader of the walking 
meditation, you wIll break Into a Jogging meditation. You still maintain the Joy of the 
walking meditation. You can laugh and smile, and thus you prove that the practice 1s not 
stupid. You can also be mindful while running and avoid getting soaked. We have to 
practice In an Intelligent way. Meditation 1s not a stupid act. Meditation 1s not Just blindly 
following whatever the person next to you does. To meditate you have to be skillful and 
make good use of your intelligence. 

Con người không phải là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta không phải là người 
khác. Kẻ thù của chúng ta là bạo động, si mê, và bất công trong chính chúng ta và trong 
người khác. Khi chúng ta trang bị với lòng từ bi và sự hiểu biết, chúng ta không đấu tranh 
với người khác, nhưng chúng ta chống lại khuynh hướng chiếm đoạt, khống chế và bóc 
lột. Chúng ta không muốn tiêu diệt người khác, nhưng chúng ta không để cho họ khống 
chế và bóc lột chúng ta hay người khác. Chúng ta phải tự bảo chúng ta. Chúng ta có trí 
thông minh, và trí tuệ. Từ bi không có nghĩa là để cho người khác mặc tình bạo động với 
chính họ và với chúng ta. Từ bi có nghĩa là thông minh. Hành động bất bạo động xuất 
phát từ tình thương chỉ có thể là một hành động thông minh—Human beings are not our 
enemy. Our enemy 1s not the other person. Our enemy 1s the violence, Ignorance, and 
InJustce In us and in the other person. When we are armed with compassion and 
understanding, we fight not against other people, but agaInst the tendency to invade, to 
dominate, and to exploit. We don”t want to kill others, but we will not let them dominate 
and exploit us or other people. We have to protect ourselves. We are not stupid. We are 
very Intelligent, and we have Insight. Being compassionate does not mean allowing other 
people to do violence to themselves or to us. Being compassionate means being 
Iintelligent. Non-violent action that springs from love can only be Intelligent action. 

Khi nói tới bi mẫn, vị tha và phúc lợi của người khác, chúng ta không nên lầm tưởng rằng 
nó có nghĩa là mình phải quên mình hoàn toàn. Lòng bi mẫn vị tha là kết quả của một 
tâm thức mạnh mẻ, mạnh đến độ con người đó tự thách đố lòng vị kỷ hay lòng chỉ yêu có 
mình từ đời này qua đời khác. Bi mẫn vị tha hay làm vì người khác là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không đổ thừa 
đổ lỗi cho người —When we talk about compassion, altruism and about others'` well- 
being, we should not misunderstand that this means totally rejecting our own self-interest. 
Compassion and altruism 1s a result of a very strong state of mind, so strong that that 
person 1s capable of challenging the self-cherishing that loves only the self generation 
after generation. Compassion and altruism or working for the sake of others 1s one of 


956 


the most Important entrances to the great enliehtenment; for with 1t, we do not 
blame others. 


(XDMười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi— Ten ciữcumstances in which Bodhisattvas develop 


Ù 


2) 


3) 


Ẫ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


their compassionate mỉnds: Theo Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiển Bồ Tát đã khai thị 
các vị Bồ Tát về tâm đại bi phải quán sát thấy như sau —According to the Avatamsaka 
Sutra, Samantabhadra Bodhisattva shed light on why Bodhisattvas developed the 
compassionate mind as follows: 

Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bỉ: 
Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they do not have any place to lean on 
to develop great compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh tâm tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi tâm: Bodhisattvas 
observe sentilent beings and seeing that they are not kind and good-natured to develop 
ØTeaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, không có căn lành mà khởi đại bi 
tâm: Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they suffer In poverty without 
wholesome karma to develop great compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi tâm đại bi: 
Bodhisatvas observe sentient beings and seeing that they sleep soundly ¡n the long night 
of binding Ignorance to develop greaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những điều ác mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sentient beings and seeing that they carry out wicked actions to develop great 
CompassIon. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những điều ác mà còn thích lao mình thêm vào trong 
các sự ràng buộc khác nữa, mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they are already bound and tied down but are still fond of other bondage to 
develop great compassion. 

Bổ Tát quán thấy chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm: 
Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they are drowning In the ocean of 
life and death to develop øreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị vương mang tội khổ lâu dài mà khởi tâm đại bỉ: 
Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they are trapped enduring sufferings 
for an extensIve period of time to develop øgreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sentient beings and seeing that they are not fond of wholesome dharma to 
develop great compassion. 


10) Bồ Tát quán thấy chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas observe 


sentient beings and seeing that they are far away and have lost the Buddha Dharma to 
develop great compassion. 


957 


(B-2-III) Hỷ Vô Lượng Tâm 
Truneasurable Inner jJoy 
Mudita (skt & p) 


(D Tổng quan về Hỷ Vô Lượng Tâm—An overview doƒ Imuneasurable Inner Joy: HỆ Vô 
Lượng Tâm là tâm vui mừng khi thấy người khác thoát khổ được vui. Ở đây vị Tỳ Kheo 
với đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Hỷ tâm còn là tâm vui khi thấy người thành công thịnh vượng. Thái độ khen ngợi hay 
chúc mừng nây giúp loại bỏ tánh ganh ty bất mãn với sự thành công của người. Hỷ tâm 
còn là cái tâm vui theo điều thiện. Vui theo cái vui của người (thấy người làm việc thiện, 
lòng mình hoan hỷ vui sướng theo). Đây là hạnh nguyện thứ năm trong Phổ Hiển Thập 
Hạnh Nguyện. Tùy hỷ công đức là phát tâm chứng nhất thiết trí mà siêng tu cội phước, 
chẳng tiếc thân mạng, làm tất cả những hạnh khó làm, đầy đủ các môn Ba La Mật, chứng 
nhập các trú địa của Bồ Tát, đến trọn quả vô thượng Bồ đề, vân vân bao nhiêu căn lành 
ấy, dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều tùy hỷ——lImmeasurable Joy, a mind of great joy, or 
infinmte Joy. Boundless Joy (gladness), on seeing others rescued from suffering. Here a 
monk, with a heart filled with sympathetic Joy. Thus he sfays, spreading the thought of 
sympathetic Joy above, below, across, everywhere, always with a heart filled with 
sympathetic Joy, abundant, magnified, unbounded, without hatred or 1ll-will. Appreciative 
Joy 1s the quality of reJolcing at the success and prosperlty of others. It Is the 
congratulatory attitude, and helps to eliminate envy and discontent over the succes of 
others. Immeasurable inner Joy also means to reJoyce In all good, to reJotice 1n the welfare 
Of others, or to do that which one enJoys, or to follow one”s Inclination. Thịs 1s the fifth of 
the ten conducts and vows of Samantabhadra Bodhisattva. ReJoice at others” merits and 
Virtues means from the time of our initial resolve for all wisdom, we should diligently 
cultivate accumulation of blessings wIthout regard for their bodies and lives, cultivate all 
the difficult ascetic practices and perfect the gates of varlous paramitas, enter bodhisattva 
grounds of wisdom and accomplish the unsurpassed Bodhi of all Buddhas. We should 
completely follow along with and rejoice in all of their good roots (big as well as small 
mer1fs). 


(I) Tùy Hỷ (Vui theo cái vui của người khác)— Rejoice at others? merifs and virtfues: Šee 
Chapter 26 (A-8). 





955 


(B-2-IV) Xá Vô Lượng Tâm 
Hrmmeasurable Defachmenf 
Upeksha (skt)-Upekkha (p) 


(D Tổng quan về “Xả ”—An overview ogƒ “Defachmenf”: “Xã” còn gọi là Một Xa, nội tâm 
bình đẳng và không có chấp trước, một trong những đức tính chính của Phật giáo, xả bỏ sẽ 
đưa đến trạng thái hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập với cả hai thứ nầy. Xả được 
định nghĩa là tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; xả bỏ thế giới 
vạn hữu, không còn bị phiền não và dục vọng trói buộc. Xả là một trong thất giác phần 
hay thất bổ để phần. Đức Phật dạy: “Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm 
của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm 
phu. Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ Duy 
Ma Cật, ông có hỏi về lòng “xả”. Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng xả?” 
Duy Ma Cật đáp: “Những phước báo mà vị Bồ Tát đã làm, không có lòng hy vọng”—One 
of the chief Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a state of Iindifference 
without pleasure or pain, or independence of both. It is defined as the mind in equilibrium, 
1e. above the distinction of things or persons, of self or others; indifferent, having 
abandoned the world and all things, and having no affections or desirs. Upeksa 1s one of 
the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to penetrate into the profound 
realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must first be able to let go of all 
of the five desires of ordinary people.” According to the Vimalakirti Sutra, when ManJusrni 
Bodhisattva called on to enquire after Ủpasaka Vimalakrrti”s health, ManJjusri asked 
Vimalakirti about “Upeksa”. Manjusri asked Vimalakirit: “What should be relinguish 
(upeksa) of a Bodhisattva?” Vimalakirti replied: “In his work of salvation, a Bodhisattva 
should expect nothing (I.e. no gratitude or reward) ¡n return.” 


(II) Ý Nghĩa của “Tâm Xả ”— The meanings oƒ “Mind oƒ Detachment ”: 

I) Xả bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường khi chúng ta làm 
điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất 
bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp 
trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có 
người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi họ 
càng cuồng dạy thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như 
vậy là vui. Các vị Bổ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là ân 
nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân nhân 
của mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng 
sanh vui là Bồ tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình 
đẳng, kẻ trí ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như 
không làm gì cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng 
gì cả—Detachment ¡is the attitude of those who give up, forget, do not attach any 
Importance for what they have done for the benefit of others. In general, we feel proud, 
self-aggrandized when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or 
clashes between men or øroups of men are due to passions such as greed or anger whose 


2) 


959 


source can be appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught that 
1f there 1s someone who misJudges us, we must feel pIty for him; we must forgive him In 
order to have peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated themselves from 
both self-attachment and dharma-attachment. When people enJoy material or spiritual 
pleasures, the Bodhisattvas also reJoice, from their sense of compassion, pity, and Inner 
Joy. They always consider human beings as their benefactors who have created the 
opportuniies for them to practice the Four Immeasurable Minds on ther way to 
Enlightenmernt. In terms of the Immeasurable Detachment, the Bodhisattvas consider all 
men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything as they have 
done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual levels as they 
have attained nothing. 

Tâm xả bỏ mọi thứ vật chất cũng như vượt lên mọi cảm xúc. Ở đây vị Tỳ Kheo với đầy 
tâm xả trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Xả vô 
lượng tâm còn được coi như là nơi mà chư Thiên trú ngụ. Đây là trạng thái tâm nhìn người 
không thiên vị, không luyến ái, không thù địch, đối lại với thiên vị và thù hằn— 
Immeasurable Equanimity, a mind of great detachmernt, or infinite equanimity——Limitless 
indifference, such as rising above all emotions, or giving up all things. Here a monk, with 
a heart filled with equanimity. Thus he stays, spreading the thought of equanimity above, 
below, across, everywhere, always with a heart filled with equanimrty, abundant, 
magnifiied, unbounded, without hatred or Ill-will.  Equanimity 1s also considered as a 
divine abode. It ¡is the state of mind that regards others with Impartiality, free from 
attachment and aversion. An Impartial attitude 1s 1ts chief characteristic, and 1t is opposed 
to favouritism and resentmeit. 


(HI)Năm cách phát triển Tâm Xả— Fivye ways oƒ developing Equanimity: Xả đóng vai trò rất 


Ù 


quan trọng chẳng những cho việc tu tập, mà còn trong đời sống hằng ngày của chúng ta 
nữa. Thông thường, chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và thích thú làm dính mắc hay 
bị dao động vì gặp phải những đối tượng không ưa thích. Đây là những trở ngại hầu như 
mọi người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối nên không có sự quân bình. Vì vậy 
mà tham lam và sân hận dễ dàng lôi kéo chúng ta. Theo Thiển Sư U. Pandita trong quyển 
“Ngay Trong Kiếp Nầy”, có năm cách để phát triển tâm xả—Equanimity plays a 
tremendous role for both In practice and in everyday life. Generally we get either swept 
away by pleasant and enticing obJects, or worked up Info a great state of agitatlon when 
confronted by unpleasant, undesirable obJects. These hindrances are common among 
ordinary people. When we lack the ability to stay balanced and unfaltering, we are easily 
SWept Into extremes of craving or aversion. According to Zen Master U. Pandita In “In 
Thịs Very Life”, there are five ways to develop Equanimity: 

Xã đối với tất cả chúng sanh: Balanced emotion toward all living beings—Điều thiết yếu 
đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh là có thái độ xả ly đối với tất cả chúng sanh, bao gồm 
những người thân yêu và ngay cả loài vật. Để chuẩn bị cho tâm xả phát sanh, chúng ta 
phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không chấp giữ và có tâm xả đối với cả 
người và vật mà mình yêu thương. Phàm nhân chúng ta có thể có một ít dính mắc vào 
những người thân thuộc, nhưng quá nhiều dính mắc sẽ có hại cho cả mình và người—The 


2) 


3) 


4) 


5) 


960 


first and foremost 1s to have an equanimity attitude toward all living beings. These are 
your loved ones, including animals. We can have a lot of attachment and desire associated 
with people we love, and also with our pets. To prepare the ground for equnimify to arise, 
we should try to cultivate an attitude of nonattachment and equnimity toward the people 
and animals we love. As worldly people, it may be necessary to have a certain amount of 
attachment in relationships, but excessive attachments 1s destructive to us as well as to 
loved ones. 

Có thái độ xả ly với vật vô tri vô giác: Balanced emotion toward inanimate things—Muốn 
phát triển tâm xả chúng ta cũng phải có thái độ xả ly với vật vô tri vô giác như tài sản, y 
phục, quần áo thời trang. Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ phải bị hủy hoại theo thời gian bởi 
mọi thứ trên thế gian nầy đều bị vô thường chi phối—To prepare the ground for equnimity 
fo arise, we should also try to adopt an attitude of balance toward inanimate things, sụch as 
property, clothing. All of them will decay and perish because everything 1n this world must 
be subJect to the law of Impermanence. 

Tránh xa người quá luyến ái: Avoiding people who are so attached to people and things— 
Những người nầy thường dính mắc vào sự chấp giữ, chấp giữ vào người, vào vật mà họ 
cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi thấy người khác sử dụng tài sản 
hay vật dụng của mình—These people have a deep possessiveness, clinging to what they 
think belongs to them, both people and things. Some people find 1t 1s difficult to see 
another person enJoying or using theIr property. 

Thân cận người không quá luyến ái và người có tâm xả: Choosing friends who do not 
have many attachments or possessions. 

Hướng tâm vào việc phát triển tâm xả: Inclining the mind toward the state of equnimity—— 
Khi tâm hướng vào việc phát triển xả ly thì nó không còn lang thang những việc phàm 
tình thế tục nữa—When the mind is focusing in the development of equnimity, it will not 
have time to wander off to thoughts of worldly business any more. 


(IV)Thất Chúng Xả: Bảy loại xả bỏ— Seven abandonments or rildances: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Tâm tánh bình đẳng, xả bỏ ghét thương: Cherishing non and nothing. 

Xả bỏ kẻ thân người thù: No relations with others. 

Xả bỏ lỗi lầm thương ghét gây ra bởi tham, sân, si...: Riddance of love and hate. 

Xả bỏ lo âu về lợi tha: Riddance of anxiety about the salvation of others. 

Xả bỏ chấp tướng: Riddance of the clinging of form. 

Xả bỏ mọi vui sướng của mình, đem thí cho người: Giving to others. 

Lầm lợi cho kẻ khác mà không mong đền đáp: Benefitting others without hope of return. 





961 


CHƯƠNG HAI MƯƠI BA 
CHAPTER TWENTY-THREE 


Tứ Nhiếp Pháp 
Four elernenfs 0ƒ popularify 
Catvari-sameraha-vastuni (skt) 


(I) Đại cương về Tứ Nhiếp Pháp—An overview 0ƒ the ƒour elements oƒ popularity: 


Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh —Four elements of popularity—Đạo Phật hay triết lý 
sống theo những lời Phật dạy có thể được diễn tả như những điều hướng dẫn tốt đẹp của 
Đức Phật nhằm giúp chúng sanh tu sửa thân tâm để đạt đến cứu cánh an lạc hoàn toàn. 
Trong quá trình tu tập, những đức tánh như bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự (Tứ Nhiếp 
Pháp), rất ư cần thiết cho người Phật tử. Tứ nhiếp pháp là cửa ngõ vào hào quang của chư 
pháp, vì khi sống với tứ nhiếp pháp chúng ta biết chấp nhận tha nhân và sau khi giác ngộ 
bồ để, chúng ta sẵn sàng chia xẻ với tha nhân những gì mình chứng ngộ (đây là bốn phép 
mà chư Phật và chư Bồ tát tùy dùng để thâu nhiếp lấy cái tâm của chúng sanh, làm cho 
họ thân ái với mình để mình có cơ hội dạy đạo lý cho họ)—Buddhism or philosophy of 
living in accordance with the Buddha's teachings can be described as good guidance 
taught by the Buddha that help sentient beings cultivate their bodies and minds to reach 
the final goal of complete peace and Joy. In the process of cultivation, vitues such as 
giving, kind talk, Beneficial action, and Sharing a common aim (or four elements of 
popularity) are very Iimportant for any Buddhists. Four ways of leading human beings to 
emancipation. Also called four means of integration, four integrative methods, four means 
Of integration, four attractions, four Dharmas of attraction, or four all-embracIng virtues. 
The four elements of sociability 1s a gate of Dharma 1llumination; for with them we accept 
all living beings and after we have attained the truth of bodhi, we bestow upon all living 
beings the Dharma. 


(H) Chỉ tiết về Tứ Nhiếp Pháp— Details oƒ the four elements 0ƒ popularity: 


Ù 


2) 


q) 


Bố Thí Nhiếp—Charity: Dana (sk)—Cho những thứ mà người khác cần (chúng sanh nào 
thích của thì thí của, chúng sanh nào thích pháp thì thí pháp) hầu giúp họ có được yêu 
thương và hiểu thông chân lý—Giving, charity, or generosity. Giving unsparingly what 
others need in order to lead them to love and receive the truth—See Chapter 27. 


Ái Ngữ Nhiếp— Priyavacana (skf): Kindly talk—Kind speech, or pleasant words— 
Affectionate speech. 

Ý nghĩa của Ái Ngữ— The meanings öƒ Kind commmunicafion: Tùy theo căn tánh của chúng 
sanh mà dùng lời lẽ tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo đức. Phật tử thuần thành 
nên luôn dùng lời ái ngữ, luôn nói đúng thời, nói lời chân thật, nhu nhuyễn và luôn nói 
với từ tâm. Theo Kinh Ví Dụ Cái Cưa trong Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Chư Tỳ Kheo, có 
năm loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói với các người khác.”—Kind words 


962 


which help beings love and receive the truth. Sincere Buddhists should always speak with 
kind, true, and gentle speech; and always speak at the right time and connected with good 
purposes. According to the Kakacupama Sutfa in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, the Buddha taught: “Bhikkhus! There are five courses of speech that others may 
use when they address you.” 

b)_ Tiêu chuẩn của Ái Ngữ— The standards oƒ Kind communication: 

)_ Đúng thời hay phi thời: Their speech may be timely or untimely. 

1) Chân thật hay không chân thật: True or untrue. 

1i) Nhu nhuyễn hay thô bạo: Gentle or harsh. 

1v) Có lợi ích hay không lợi ích: Connected with good or with harm. 

v) Với từ tâm hay với sân tâm: Spoken with a mind of loving-kindness or with inner hate. 


3) Lợi Hành Nhiếp—Beneficial acion: Artha-carya (skÙ—Conduct profitable to others— 
Useful deeds. 

a)_ Nghĩa của Lợi Hành— The meanings oƒ Beneficial action: Khởi thiện hành về thân khẩu ý 
để làm lợi cho người khác để họ nhiếp thụ chân lý——Useful conduct, or beneficial action. 
Beneficial conduct which helps others love and receive the truth. 

b) Những hành động khác liên quan đến lợi hành— Other conducts that are related to 
Beneficial action: Bên cạnh việc khởi thiện hành về thân khẩu ý giúp người khác yêu 
thương và nhiếp thọ chân lý, lòng khoan dung, sự nhẫn nhục và sự cảm thông cũng được 
xem như là những hành động khác liên quan đến lợi hành. Đây là những đức tánh tốt quan 
trọng mà mình cần áp dụng khi gặp phải người có hành động sai lầm. Ngoài ra, những 
thiện pháp nầy còn có công năng giúp chúng ta vượt thoát khỏi những khổ đau phiển não 
cũng như những khó khăn trong cuộc sống—lIn addition to the useful conduct which we 
use to help others love and receive the truth, tolerance, patience, and understanding are 
also considered as other conducfs that are related to beneficial action. These are great 
qualiies for us to practice during times when we encounter people who act out of 
Ignorance. Besides, these qualities can also help us overcome sufferings and afflictions as 
well as difficultes of life. 


4) Đồng Sự Nhiếp —Sharing a common aim: Samana-arthata (skt)——Engaging in the same 
Like work—Tùy sự ưa thích của chúng sanh mà cùng hợp tác làm việc với nhau 
để giúp dẫn dắt họ đi vào chân lý—Cooperation, or comaradeship and accommodation. 
Cooperation with and adaptation of oneself to others, to lead them 1nfo the truth. 


Wwofrk: 








963 


CHƯƠNG HAI MƯƠI BỔN 
CHAPTER TWENTY-FOUR 


Lục Hòa 
Six Points 0ƒ Harinony 


(A) Lục Hòa trong Tự Viện 
Six poinfs 0ƒ harmony in a Monastery 


(D_ Tổng quan về “Lục hòa kính pháp ”—An overview oƒ “Six poinfs oƒ reverent harmony or 
unify in a monasfery”: Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ Kheo, có sáu 
pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa 
đến không tranh luận, đưa đến hòa hợp. Thế nào là sáu? Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ 
kheo an trú với thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp 
này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến 
không tranh luận, đưa đến hòa hợp. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo an trú với khẩu 
hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh 
luận, đưa đến hòa hợp. Lại nữa, này các Tỷ kheo, đối với các tài vật nhận được đúng 
pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, Tỷ kheo không phải 
là người không san sẻ các tài vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với 
các vị đồng phạm hạnh có giới đức, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, 
đưa đến hòa hợp. Lại nữa này các Tỷ kheo, đối với các giới luật không có vi phạm, không 
có tỳ vết, không có vẩn đục, không có uế tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp trước, đưa đến thiển định, Tỷ kheo sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị 
đồng phạm cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, đưa đến hòa hợp. Lại nữa 
này các Tỷ kheo, đối với các tri kiến, thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến như 
vậy chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến 
không tranh luận, đưa đến hòa hợp. Này các Tỷ kheo, có sáu pháp này, cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, 
đưa đến hòa hợp.”—In the Middle Length Discourses, the Buddha taught: “O Bhiksus, 
there are six Dharmas that should be remembered, building up mutual love, mutual 
respect, leading to harmony, to no quarrel, to mutual understanding, to common aspiration. 
What are the six? Here O Bhiksus, the monk performs his bodily activities imbued with 
love towards his religIous companions, in public as well as in private. This Dharma should 
be remembered, building up mutual love, mutual respect, leading to harmony, to no 
quarrel, to mutual understanding, to common asprration. Again O Bhiksus, the monk 
performs his vocal and his mental  activiies imbued with love towards his religlous 


964 


companions, in public as well as in private. This Dharma should be remembered, building 
up mutual love, mutual respect, leading to harmony, to no quarrel, to mutual 
understanding, to common aspiration. Again O Bhiksus, anything that 1s accepted 
according to Dharma, lawfully, even offerings deposited In the begging bowl, the monk 
should not be the one who does not share them with his virtuous religIous companIons. 
This Dharma should be remembered... (repeat above statement)... to common aspIrafion. 
Again O Bhiksus, as to monastic rules, which are unbroken, unspollt, unsullied, which 
have no Impurities, leading to emancipation, praised by the wIse, which are not be grasped 
at, leading to concentration, the monk should live in keeping with these rules along with 
his religlous companions, in public as well as In private. This Dharma should be 
remembered... (repeat above statement)... to common asprration. Again O Bhiksus, as to 
the views which belong to the Noble Ones, leading up towards helping those who practice 
them, putfting an end to suffering, the monk should uphold these views along with his 
religIous companions, in public as In private. This Dharma should be remembered, 
building up mutual love, mutual repsect, leading to harmony, to no quarrel, to mutual 
understanding, to common aspiraton. O Bhiksus, these six Dharmas should be 
remembered, building up mutual love, mutual respect, leading to harmony, to no quarrel, 
to mutual understanding, to common aspiration. 


(I1 Tóm lược nội dung của Lục Hòa Kính Pháp trong tự viện— Sununary confent oƒ the sỉx 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


poimfS 0ƒ revereHt laFHOHV 0F HHÌẨ LH Œ HONGSE€TY: 

Thân hòa đồng trụ: Bodily unity in form of worship. 

Khẩu hòa vô tranh: Oral unity in chanting. 

Ý hòa đồng duyệt: Mental unity in faith. 

Giới hòa đồng tu: Moral unity in observing the commandments. 

Kiến hòa đồng giải: Doctrinal unity in views and explanationsDoctrinal unity in views and 
explanations. 

Lợi hòa đồng quân: Economic unity in community of goods, deeds, studies or charity. 


(HI)Lục Hòa theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Six 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


poimfs 0ƒ reveren( harrmony according to the Mahaparinibbana Sutta and SangtftL Suttq: 
See Chapter 150 (A-19) (II) (C). 


(B) Lục Hòa Hợp 
Six uHions 0ƒ the SỈX SẴ€HS€ 0F8đHS 


Sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—The six unions of the six sense organs with the 
six obJects of the senses: 

Mắt phải hòa hợp với vật thấy: The eye is in union with the object seen. 

Tai phải hòa hợp với âm thanh nghe: The ear is in union with the sound heard. 

Mũi phải hòa hợp với mùi ngữi: The nose ¡is in union with the smell smelt. 

Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm: The tongue ¡s in union with the taste tasted. 

Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc: The body ¡s in union with the thing touched. 

Ý phải hòa hợp với điều suy nghĩ: The mind is in union with the thought. 


965 


CHƯƠNG HAI MƯƠI LẮM 
CHAPTER TWENTY-FIVE 


Ân Điền & Tứ Ân 
Field oƒ Grace & Four Kinmds oƒ Grace 


(LU Tổng quan về Ân Điền— An overview oƒ the Field oƒ Graee: Ân điền gồm có ân cha mẹ, 


qU 
Ù 


thầy tổ, bậc trưởng thượng, chư Tăng Ni, để đáp lại những lợi lạc mà họ đã ban cho mình; 
đây là một trong ba loại phước điền. Theo Vô Lượng Thọ Kinh, Ân phước hay Thế phước 
gồm Hiếu dưỡng cha mẹ và tu hành thập thiện, bao gồm cả việc phụng thờ sư trưởng, tâm 
từ bi không giết hại, và tu thập thiện. Hai loại phước khác là Giới phước bao gồm thọ tam 
quy, trì ngũ giới cho đến cụ túc giới, không phạm oai nghi; và Hành phước bao gồm tu 
hành phát bổ để tâm, tin sâu nhơn quả, hay đọc tụng và khuyến tấn người cùng đọc tụng 
kinh điển Đại thừa—The field of grace consists of parents, teachers, elders, monks, in 
return for the benefits they have conferred; one of the three blessing fields. According to 
The Infinte Life Sutra, filial piety toward one”s parents and support them, serve and 
respect one”s teachers and the elderly, maintain a compassionate heart, abstain from doing 
harm, and keep the ten commandments. The other two fields include the field of 
commandments for those who take refuge 1n the Triratna, observe other complete 
commandments, and never lower their dignity as welÏ as miantaining a dignified conduct; 
and the field of practice for those who pursue the Buddha way (Awaken their minds a 
longing for Bodhi), deeply believe in the principle of cause and effect, recite and 
encourage others to recite Mahayana Sutras. 


Tứ Ân (bốn trọng ân)— Four Great Debts: 

Ân Tam Bảo—The debt to the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha): Nhờ Phật mở đạo 
mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu 
trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi sáng cái đạo lý chân 
thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến đạo lý. Chúng ta phước mỏng nghiệp 
dầy, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo đoàn, khó lòng mà thấy được kim 
thân Đức Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. May mà đời trước có trồng căn lành, 
nên đời nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không nghe được chánh pháp, đâu biết mình 
đã thọ Phật Ân. Ân đức nây biển thẳm không cùng, non cao khó sánh. Nếu ta không phát 
tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan cũng 
không đển đáp được —Through the Buddhadharma sentient beings thoroughly understand 
sutras, rules, and commernfaries. Also through the Buddhadharma sentient beings can 
cultivate to achieve wisdom and realizaton. And the Sangha provide sentient beings 
Opportunifies to come to the Buddha's truth. Sentient beings with few virtues and heavy 
karma, born in the Dharma Ending Aøe. It is extremely difficult to become a member of 
the Sangha. It is impossible to witness the Buddha”s Golden Body. Fortunately, owing to 
our planting good roots 1n former lives, we stIll are able to see the Buddhaˆs statues, still 
be able to hear and learn proper dharma. lf we have not heard the proper dharma 


2) 


966 


teaching, how would we know that we often receive the Buddha's Blessings? For this 
Ørace, no ocean can compare and no mountain peak can measure. Thus, I1 we do not vow 
to develop Bodhi Mind, or to cultivate the Bodhisattvaˆs Way to attain Buddhahood, firmly 
maintain the proper dharma, vow to help and rescue all sentient beings, then even !f flesh 
1s shredded and bones are shattered to pleces, 1t still would not be enough to repay that 
ØTeat grace. 

Ân cha mẹ Thây tổ—The debt to our parents and teachers: Vì nhớ ân cha mẹ—Because 
of remembering of the grace of the paren(s: Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi nấng dạy dỗ 
nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những 
phải cung kính, phụng sự những bậc nầy, mà còn cố công tu hành cầu cho các vị ấy sớm 
được giải thoát . Cha mẹ sanh ta khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến 
khi ta được nên người, chỉ mong sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ 
một số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng Thích tử, không dâng cơm nước, chẳng đở tay 
chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta chưa thể 
dìu dắt thần thức của các người. Chừng hồi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ dung. 
Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng 
ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ 
còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ Tát hạnh. Mười phương ba cõi độ khắp chúng 
sanh.” Được như vậy chẳng những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ 
thoát. Được như thế chẳng những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng đều 
được siêu thăng. Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, 
ắt ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chỉ loài cầm 
thú? Không có thầy xuất thế, ắt ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, 
nào khác chi hạng ngu mông? Nay ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân 
giới phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điển. Thực ra, tất cả 
đều nhờ ơn sư trưởng mà được. Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có thể lợi 
riêng mình. Nay phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức. Được như vậy thì thầy thế 
gian mới dự hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng—Parents give us 
lives; teachers teach us to follow the right ways. We should respect, serve and try to 
cultivate to repay the grace of the parents. Ch¡ildbirth 1s a difficult and arduous process 
with nine months of the heavy weight of pregnancy, then much effort 1s required tfo raIse 
us with a minimum of three years of breast feeding, staying up all night to cater our 
infantile needs, hand feeding as we get a little older. As we get older and become more 
mature, our parents invest all their hopes we wIll succeed as adults, both in life and 
religion. Unexpectedly, some of us leave home to take the religious path, proclaiming 
ourselves as Buddha”s messenger and, thus are unable to make offerings of food, drink nor 
can we help our parents with day to day subsistence. Even 1f they are living, we are 
unable to take care of them ¡n their old age, and when they die we may not have the 
ability to guide their spirits. Upon a moment of reflection, we realize : “Our worlds are 
now ocean apart, as grave lies melancholy In tall grass.” If this 1s the case, such 1s a great 
mistake in life, such a mistake 1s not small in religion either. Thus, with both paths of life 
and religion, great mistakes have been made; there 1s no one to bear the consequences of 
Our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, what can we do to compensate 
for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way in hundreds and thousands of lifetimes. 


3) 


967 


Vow to aid and rescue all sentient beings in the Three Worlds of the Ten Directions. If this 
1s accomplished, not only our parents of this life, but our parents of many other lives wIll 
benefit to escape from the unwholesome paths. And not Just the parents of one sentient 
being, but the parents of many sentient beings w1ll benefit to escape from evil paths. Even 
though our parents give birth to our physical beings, 1f not the worldly teachers, we would 
not understand right from wrong, virtue, ethics, etc. If we do not know right from wrong, 
know how to be grateful, and have shame, then how are we any different from animals? 
lIf there were no spiritual teachers for guidance, obviously, we would not be able to 
understand the Buddha-Dharma. When we do not understand the Buddha-Dharma, the 
Doctrine of Cause and Effect, then how are we different from those who are ignorant and 
stupid? Now that we know a little bịt of virtue, how to be grateful, having shame, and 
somewhat understand the Buddha-Dharma, where did such knowledge come from? 
Moreover, some of us are fortunate enough to become Bhiksus and Bhiksunis, showering 
ourselves with precepts, cultivating and understanding the virtuous practices, wearing the 
Buddhist robe, and gaining the respect of others. Thus none of this would happen 1 not for 
elder masters. Knowing this, 1ƒ we pray for the “Lesser Fruits,” then we can benefit only 
ourselves. Therefore, we must develop the Great Bodhi Mind of a Maha-Bodhisattva to 
wish to rescue and aid all sentient beings. Only then would our worldly teachers truly 
benefit, and our Dharma Masters truly be happy. 

Ân thiện hữu tri thức —The debt to our spiritual friends: Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có 
nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông gai khó khăn. Đức Phật đã nói về thiện 
hữu tri thức trong đạo Phật như sau: “Nói đến Thiện Hữu Tri Thức là nói đến Phật, Bồ 
Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bích Chi Phật, cùng với những người kính tin giáo lý và 
kinh điển Phật giáo. Hàng thiện hữu tri thức là người có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 
mười điều ác và tu tập mười điều lành. Lại nữa, hàng thiện hữu tri thức có lời nói đúng 
như pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng sát sanh cùng bảo người 
khác chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có sự thấy biết chơn thật (chánh kiến) và đem sự 
thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. Hàng thiện hữu tri thức luôn có thiện pháp, tức là 
những việc của mình thực hành ra chẳng mong cầu tự vui cho mình, mà thường vì cầu vui 
cho tất cả chúng sanh, chẳng ra nói lỗi của người, mà luôn nói các việc thuần thiện. Gần 
gũi các bậc thiện hữu tri thức có nhiều điều lợi ích, ví như mặt trăng từ đêm mồng một 
đến rằm, ngày càng lớn, sáng và đầy đủ. Cũng vậy, thiện hữu tri thức làm cho những 
người học đạo lần lần xa lìa ác pháp, và thêm lớn pháp lành. Vì những lý do nầy, ân thiện 
hữu tri thức rất lớn nên chúng ta phải tu tập phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức 
để trả ân cho các ngài—The Buddha talked about being a Good Knowing Advisor in 
Buddhism as follows: “When speaking of the good knowledgeable advisors, this 1s 
referring to the Buddhas, Bodhisattvas, Sound Hearers, Pratyeka-Buddhas, as well as 
those who have faith in the doctrine and sutras of Buddhism. The good knowledgeable 
advisors are those capable of teaching sentient beings to abandon the ten evils or fen 
unwholesome deeds, and to cultivate the ten wholesome deeds. Moreover, the good 
knowledgeable advisors” speech 1s true to the dharma and theIr actions are genuine and 
consistent with their speech. Thus, not only do they not Kkill living creatures, they also tell 
others not to kill living things; not only will they have the proper view, they also wIll use 
that proper view to teach others. The good knowledgeable advisors always have the 


4) 
a) 


b) 


968 


dharma of øgoodness, meaning whatever actions they may undertake, they do not seek for 
their own happiness, but for the happiness of all sentient beings. They do not speak of 
others' mistakes, but speak of virtues and goodness. There are many advantages and 
benefits to being close to the good knowledgeable advisors, Just as from the first to the 
fifteenth lunar calendar, the moon will gradually become larger, brighter and more 
complete. Similarly, the good knowledgeable advisors are able to help and influence the 
learners of the Way to abandon gradually the various unwholesome dharma and to 
1ncrease greatly wholesome dharma. For these reasons, the debt to our spiritual friends 1s 
so great that we must cultivate develop the Great Bodhi Mind of a Maha-Bodhisattva to 
wish to rescue and aid all sentient beings—See Chapter 147. 

Ân chúng sanh và đàn na thí chủ—The debt of all sentient beings and donators: 

Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế 
thường dùng; không có bác nông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; không có người thợ 
dệt, ta lấy quân áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng năng làm việc và học 
đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát. Ta cùng chúng sanh từ vô 
thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời, đổi thay nhau làm quyến thuộc nên kia đây đều có nghĩa 
với nhau. Vì thế trong một đời chúng ta là quyến thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người 
dưng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay dù 
cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể không đềển đáp 
được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con cái của chúng trong kiếp 
trước? Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình? 
Đến như những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; tuy ta 
không thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là 
cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu 
vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, mà thường tưởng báo ân—From infinite eons to this day, 
from generafion to generation, from one reincarnation to another, sentient beings and I 
have exchanged places with each other to take turns being relatives. Thus, in one life, we 
are family and In another we are strangers, but in the end we are all connected in the 
cycle of rebirths. Thus, though 1t is now a different life, our appearances have changed, 
having different names, families, and Ignorance has caused us to forget; but knowing this 
concept, we realize we are all family, so how can we not demonstrate gratitude to all 
sentient beings? Those animals with fur, bearing horns and antlers in this life, 1t 1s possible 
we may have been therr children In a former life. Insects such as butterflies, bees, worms, 
crickets of this life, may for all we know, be our parenfs of a former life. What about those 
who scream 1n agony 1n the realm of Hungry Ghosts; and those who cry In sufferings from 
the abyss of Hell. Even though our eyes cannot see and our ears cannot hear, they still 
pray and ask for our assistance. Therefore, the Bodhisattvas look upon bees and ants as 
their parents of the past; look upon animals as future Buddhas; have great compassion for 
those in the suffering realms, often finding ways to aid and rescue them; Remember the 
kindness of the past, and often think about finding ways to repay such kindness. 

Riêng các bậc xuất gia hôm nay, từ đổ mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ 
đàn na tín thí. Đàn na tín thí làm việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành 
ngồi không hưởng thụ? Người may dệt cực nhọc ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, 
sao lại không mang ơn đàn na tín thí cho đặng? Thí chủ có lắm người quanh năm nhà 


969 


tranh, không giây phút nào được an nhàn, trong khi Tỳ Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, 
thong thả quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công cực nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư 
Tỳ Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ 
Kheo được no đủ, có hợp lý không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi 
trí, tu phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na tín thí được phước duyên, và chúng sanh 
nhờ lợi ích.” Nếu chẳng vậy thời nợ nần hạt cơm tất vải đền đáp có phân, phải mang thân 
nô dịch súc sanh để đến trả nợ nần—Nowadays, especially Bhiksus and Bhiksunis who 
cultivate the Way are all dependent on the people who make charitable donations, from 
clothing, food, to medicine and blankets. These charitable people work hard, and yet they 
donˆt have enouph to live on. Bhiksus do nothing except enjoy the pleasure these gIfts, 
how can Bhiksus find comfort in their doïng so? People work assiduously to sew robes, not 
counting all the late nights. Bhiksus have abundance of robes, how dare we not apprecIate 
them? Laypeople live In huts, never finding a moment of peace. Bhiksus live In hich, big 
temples, relaxing all year round. How can Bhiksus be happy In receiving such gIfts 
knowing laypeople have suffered so? Laypeople set aside their earnings and profits to 
provide services to Bhiksus. Does this make sense? Therefore, Bhiksus must think: “I must 
be determined to cultivate for enlightenment, practice to find the Budhist wisdom so 
charitable beings and sentient beings may benefit from 1t. If this 1s not the case, then every 
seed of rice and every 1nch of fabric shall have their appropriate debts. Reincarnated Into 
the realm of animals, debts must be repaid. 


(HI)Thập Ân của chư Như Lai— Ten kinds oƒ Buddha°s grace: Mười ân Phật. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
?) 


8) 


9) 


Ân Cứu độ chúng sanh: Grace of Intial resolve to universalize (salvation). 

Ân hy sinh trong tiền kiếp: Grace of self-sacrifice in previous lives. 

Ân vị tha đến muôn loài: Ân đi vào cõi lục đạo Ta Bà mà cứu độ chúng sanh —Grace of 
complete altruism. 

Ân giáng trân cứu thế: Ân làm xoa dịu những khổ đau của chúng sanh trong vòng sanh 
tử—Grace of descending into all the six states of existence for their salvation. 

Ân cứu khổ và viễn ly sanh tử: Grace of relief of the living from distress and mortality. 

Ân Đại bi: Grace of profound pity. 

Ân soi rạng Chân lý cho nhân loại: Grace of revelation of himself in human and glorified 
form. 

Ân tùy thuận hóa chúng, trước tiên là giáo pháp Tiểu Thừa rồi sau là giáo pháp Đại 
Thừa: Grace of teaching in accordance with the capacity of his hearers, first Hinayan, then 
Mahayana doctrine. 

Ân soi rạng Niết bàn cho chúng đệ tử: Grace of revealing his nirvana to stimulate his 
disciples. 


10) Ân Đại bi thương xót chúng sanh mà nhập niết bàn ở tuổi 80 thay vì 100 và để lại Tam 


Tạng kinh điển phổ cứu cứu chúng sanh: Pitying thought for all creatures, in that dying at 
80 instead of 100 he left twenty years of his own happiness to his disciples; and also the 
tripitaka for universal salvation. 


970 


Phật Ngôn: 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương), Chương 8—Sutra In Foriy-Two 
Sections, Chapter 8: Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người hiển giống như ngước mặt lên trời mà 
nhổ nước miếng, nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống ngay mặt mình. Ngược gió tung 
bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, người hiển không thể hại được mà còn bị 
họa vào thân.”—The Buddha said: “An evil person who harms a sage 1s like one who ralses 
his head and spifs at heaven. Instead of reaching heaven, the spittle falls back on him. lt 1s the 
same with one who throws dust into the wind Instead of going somewhere else, the dust 
returns to fall on the thrower”s body. The sage cannot be harmed; misdeed will inevitably 
destroy the doer.” 


Di tích lịch sử văn hóa Văn Thánh Miếu 
tỉnh Vĩnh Long 





971 


CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU 
CHAPTER TWENTY-SIX 


Công Đức— Merit and Virtue 
Tội Phước — (ƒƒences and Blessings 


(A) Công Đức— Merit and Virfue 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Công Đức—Overview and Meanings oƒ Merit and Virtue 
(ID Tổng quan về Công Đức—An overview 0ƒ “Merit and Virtue ” 
(I) Nghĩa của “Công Đức ”— The meanings 0ƒ “Merit and Virtue 


(A-2) Phân Loại Công Đức— Categories 0ƒ Merit and Virtue 

(D Nhị Đức— Two kinds oƒ vitue: Hai đức 

(H) Tam Đức— Three virtues: Tam Đức 

(HI)Tứ Đức Niết Bàn— Four virtues 0ƒ Nirvana 

(IV)Năm công đức tự tứ— The Five vitues im the su1ner refreaf 

(V) Bát Đức— Eight virtues 

(VI)Thập Công Đức— The ten merifs 

(VIIMười sáu Đức lực (công đức)—Sixteen great vừữ(dous powers 0obfainable by a 
Bodhisattvra: See Chapter 75 (B) (XI) 


(A-3) Các quan niệm khác về Công Đức— Other points oƒ view on Merit and Virtue 

(D) Công Đúc theo quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma— “Merit and Virtue” according to 
Bodhidharma Patriarch”s poinf 0ƒ view 

(H) Công Đức theo sự giải thích của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn— The 
Sixth Patriarch Hui-Neng interpreted about “Merit and Virtue” in the Dharma jJewel 
Plaform Sutra. 


(A-4) Những định nghĩa khác liên quan đến Công Đức—Other definitions which are related 
to “Mertt and Virtue ” 


(A-5) Sự khác biệt giữa Phước Đức và Công Đức— The djƒƒferences between Micrit and Virtue 
(A-6) Công Đức Điền— Field oƒ Merit and Virtue 

(A-7) Hành động và Sự Tích Lñãy Công Đức— Meritorious actfions and Accumnulafion 0ƒ rmerif 
(A-8) Tùy Hỷ Công Đức— Rẹjoice at others° merifs and virtues 


(A-9) Những lời Phật dạy về “Công Đức ”— The Buddha's teachings on “ Virtues ” 


972 


(B) Tội Phước— Oƒfƒfences and Blessings 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tội— Overview and Meanings oƒ Offence 
(B-2) Phân Loại Tội— Categories 0ƒ Qƒfence 


(C) Phước Đức— Blessing— Punya (skt)— Punna (p) 

(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Phước Đức—Overview and Meanings oƒ Blessing 

(C-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Phước Đức—Other defimiions which are 
related to Blessings 


(C-3) Tu Phước— Practices 0ƒ blessing 


(D) Phước Điền— Field oƒ Blessedness 

(D-I) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phước Điền—Overview and Meanings oƒ Field oƒ 
Blessedness 

(D-2) Phân loại Phước Điền— Categories 0ƒ Field oƒ blessedness 

(D_ Nhị Phước điền— Two kinds oƒ ƒelicity 

(II) Tam Phước điền— Three sources 0ƒ felicity 

(HI)Tú Phước Điền— Four fields oƒ ƒelicity 

(IV)Bát Phước Điền— Eighi fields for cultivating blessedness 


973 


(A) Công Đức 
Merit and Virtue 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Công Đức 
Overview and Meanings oƒ Merit and Virfue 


(ID Tổng quan về Công Đức—An overview 0ƒ “Merit and Virtue ”: 


l) 


2) 


Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự 
cải thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp 
A Hàm, Đức Phật đã để cập về mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người 
nữ trong thế giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp —Virtue ¡s practicing what ¡is good like 
decreasing greed, anger and Ignorance. Virtue 1s to Improve oneself, which will help 
transcend bírth and death and lead to Buddhahood. In the Samyutta Nikaya Sutta, the 
Buddha mentioned about eleven virtues that would conduce towards the well-being of 
women both in this world and In the next. 

Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta bảo đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất 
lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công 
đức, tạo công đức, tàng chứa công đức, hay thu thập công đức, dù xứng đáng thế nào 
chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Công đức luôn luôn là những những 
chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần yếu kém về phương diện tâm linh trong 
giáo hội, dùng để làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình với của 
cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích duy nhất, nghĩa là sự 
thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của Phật giáo. Nhưng, dĩ nhiên việc 
này chỉ có giá trị ở mức độ tinh thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao hơn người ta phải 
quay lưng lại với cả hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ kho tàng công 
đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút ra kết luận này, và mong mỗi 
tín đổ cấp cho chúng sanh khác công đức của riêng mình, như kinh điển đã dạy: “Hồi 
hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” “Qua công 
đức của mọi thiện pháp của chúng ta, chúng ta mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết 


33 .< 


thảy chúng sanh, chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh 
tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, chúng ta ao ước dập tắt ngọn lửa của đói 
và khát. Chúng ta ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ bần cùng, một tôi tớ cung cấp tất 
cả những gì họ thiếu. Cuộc sống của chúng ta, và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của 
cải, tất cả mọi công đức mà chúng ta thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả những điều đó chúng 
ta xin từ bổ không chút hy vọng lợi lộc cho riêng chúng ta, hầu sự giải thoát của tất cả 
chúng sanh có thể thực hiện.”: Merit is the good quality ¡in us which ensures future 
benefifs to us, material of spiritual. It 1s not difficult to perceive that to desire merif, to 
hoard, store, and accumulate merit, does, however meritorilous 1t may be, Iimply a 
considerable degree of self-seeking. It has always been the tactics of the Buddhists to 
weaken the possessive Instincts of the spiritually lessendowed members of the 
commumty by withdrawing them from such obJects as wealth and family, and directing 
them instead towards one aim and obJect, 1.e. the acquisitlon of merit. But that, of course, 


974 


1S good enough only on a fairly low spiritual level. At higher stages one will have to turn 
also against this form of possessiveness, one will have to be willing to give up one”s sfore 
of merit for the sake of the happiness of others. The Mahayana drew this conclusion and 
expected ifs followers to endow other beings with their own merit, or, as the Scriptures put 
1t, “to turn over, or dedicate, theIr merit to the enlightenment of all beings.` ““Through the 
merit derived from all our good deeds We wish to appease the suffering of all creatures, to 
be the medicine, the physician, and the nurse of the sick as long as there 1s sickness. 
Through rains of food and drink We wish to extinguish the fire of hunger and thirst. We 
wIsh to be an exhaustible treasure to the poor, a servant who furnishes them with all they 
lack. Our life, and all our re-birth, all our possessions, all the merit that We have acquired 
or will acquire, all that We abandon without hope of any gain for ourselves in order that 
the salvation of all beings might be promoted.” 


(1U Nghĩa của “Công Đức ”— The meanings oƒ` “Merit and Virtue: Merit and virtue——Virtue 


l) 


achieved—Power to do meritorIlous works——Meritorious virtue. 

Theo đạo Phật, “Đức” là gốc còn tiễn tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con 
người, còn tiễn tài vật chất chỉ là ngọn ngành mà thôi. Đức hạnh tu tập mà thành là từ 
những nơi rất nhỏ nhặt. Phật tử chân thuần không nên xem thường những chuyện thiện 
nhỏ mà không làm, rồi chỉ ngồi chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời nầy không 
có việc thiện nào lớn hay việc thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do từng hạt bụi nhỏ kết tập lại 
mà thành, bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh 
tuy nhỏ, nhưng nếu mình tích lũy nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn 
nữa, công đức còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. 
Phước đức được thành lập bằng cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ vào tu 
tập để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước 
đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. 
Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông 
thái, vân vân của bậc trời người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi 
sanh tử. Công đức, ngược lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. 
Cùng một hành động bố thí với tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được 
phước đức; tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình 
sẽ được công đức —According to Buddhism, “Virtue” 1s fundamental (the root), while 
“Wealth” 1s incidental. Virtuous conduct 1s the foundation of a person, while wealth 1s only 
an Insignificant thing. Virtuous conduct begins in small places. Sincere Buddhists should 
not think a good deed 1s too small and fail to do 1t, then idly sit still waiting around for a 
big good deed. Às a matter of fact, there 1s no such small or big good deed. À mountain 1s 
an accumulation of specks of dust. Although each speck 1s tiny, many specks piled up can 
form a big mountain. Similarly, virtuous deeds may be small, yet when many are 
accumulated, they will form a mountain of virtue. In addition, virtue wIÏll help transcend 
birth and death and lead to Buddhahood. Merit 1s what one established by benefitting 
others, while virtue 1s what one pracfices fo Improve oneself such as decreasing greed, 
anger, and ignorance. Both merit and virtue should be cultivated side by side. These two 
terms are sometimes used interchangeably. However, there 1s a crucial difference. Merits 
are the blessings (wealth, intelligence, etc) of the human and celestial realms; therefore, 


975 


they are temporary and subJect to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend 
birth and death and lead to Buddhahood. The same action of giving charity with the mind 
to obtain mundane rewards, you wIll get merit; however, If you give charity with the mind 
to decrease øreed and stingy, you wIÏll obtain virtue. 

2) Phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên trong mà 
có. Công đức do thiển tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng 
“Nếu như vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bể tích tụ công phu tu 
tập bên trong là đủ”. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần phải tu tập 
cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và 
phước đức đầy đủ, mới được gọi là “Lưỡng Túc Tôn.`—MKerit is obtained from doing the 
Buddha work, while virtue gained from one”s own practice and cultivation. IÝ a person can 
sit stlllness for the briefest time, he creates merit and virtue which wIll never disappear. 
Someone may say, “l wIll not create any more external merit and virtue; Ï am going to 
have only inner merit and virtue." It 1s totally wrong to think that way. A sincere Buddhist 
should cultivate both kinds of merit and virtue. When your merit and virtue are perfected 
and your blessings and wisdom are complete, you will be known as the “Doubly-Perfected 
Honored One.” 


(A-2) Phân Loại Công Đức 
Categories 0ƒ Merit and Virtue 


(_ Nhị Đức— Two kinds 0ƒ vưfue: Hai đức. 

(A) 

1) Trí đức: Tánh đức—Trí huệ hay sự thông biết về Phật tánh mà chúng sanh sẵn có— 
WIsdom or 1ntellectual virtue. 

2) Đoạn đức: Tu đức—Đức tính do tu tập mà có—Practicing virtue. 

(B) 

1) Trí đức: Đức tự lợi của chư Bồ Tát—Wisdom or intellectual virtue. 

2) Bi đức: Đức lợi tha thương xót chúng sanh—Pity virtue obtained through practicing. 


(II) Tam Đức— Three virtues: Tam Đức—Ba đức của Phật là thường hằng, hỷ lạc, và thanh 
tịnh (Thường, Lạc, Tịnh) —Three Buddha”s virtues or powers which are eternal, Joyful, 
and pure. 

(A) Tam Phật Đúức— Three Buddha`s virtues or pOWe€rsS: 

I) Thường hằng: Eternal. 

2) Hỷ lạc: Joyful. 

3) Thanh tịnh: Pưre. 

(B) Theo Đại Thừa, có ba đúc của Phật—According to the Mahayana, there are three 
Buddha's virtues: 

I) Pháp thân đức: Dharmakaya (skt—Pháp thân Phật là vĩnh hằng ——The virtue or potency 
of the Buddha'ˆs eternal sipritual body. 


2) 


3) 


976 


Bát nhã đức: Trí huệ Phật biết được thực tính của chư pháp —Buddhaˆs prjana or wisdom, 
knowing all things in therr realIty. 

Giải thoát đức: Phật giải thoát, không còn vướng mắc nào—Buddha”s freedom from all 
bonds and his sovereign liberty. 


(C)Theo Kinh Niết Bàn có ba đức của Phật —According to Nirvana Sutra, there are another 


Ù 
2) 


3) 


(D) 


Ũ 
2) 


3) 


(E) 


Ù 
2) 
3) 


three Buddha”s virtues: 

Trí đức: Đức toàn giác—The potency of Buddha perfect knowledge. 

Đoạn đức: Đức đoạn diệt khổ đau và chứng nhập Niết bàn tối thượng—Buddha's ability 
to cut off all illusion and perfect of supreme nirvana—The power or virtue of bringing to 
an end all passion and 1llusion, and enter the perfect nirvana. 

Ân đức: Đức phổ cứu chúng sanh—Buddha's universal grace and salvation which bestows 
the benefits he has acquired on others. 


Nhân viên đức: Qua ba a tăng kỳ kiếp, nhân duyên tròn đầy—The perfection of Buddhaˆs 
causative or karmaic works during his three great kalpas of preparation. 

Quả viên đức: Toàn thiện quả vị và trí huệ Phật —The perfection of the fruit or result of 
Buddha”s own character and wisdom. 

Ân viên đức: Toàn thiện ân cứu độ chúng sanh—The perfection of Buddha's grace in the 
salvation of others. 


Trí Đức: All-knowing virtues or qualities of a Buddha. 
Bi Đức: All-pitying virtues of a Buddha. 
Định Đức: Contemplative virtues ofa Buddha. 


(HI)Tứ Đúc Niết Bàn— Four virtues oƒ Nirvana: Tứ Đức Niết Bàn theo Phật Giáo, hay bốn 


Ũ 
2) 


3) 
4) 


phẩm hạnh cao thượng của Như Lai được thuyết giảng trong Kinh Niết Bàn (đây là bốn 
phẩm hạnh rốt ráo của Đức Như Lai, có bốn đức nầy tức là đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại 
Thừa) —The four nirvana virtues or characteristics in Buddhism, or four noble qualitiles of 
the Buddha'”s life expounded In the Nirvana Sutra: 

Thường Đức—Permanence (Eternity): Thể của Niết Bàn thường hằng bất biến, không 
sinh diệt. 

Lạc Đức—]oy: Happiness—The paramita of joy—Lạc Ba La Mật—Thể của Niết Bàn 
tịch diệt vĩnh an. 

Ngã Đức —Personality or Soul: True self. 

Tịnh Đức—Purity: Thể của Niết Bàn giải thoát khỏi mọi cấu nhiễm. 


(IV)Năm công đức tự tứ— The Five virtues in the sununer retreat: Ngũ Đức Tự Tứ —Cử hành 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


nghi thức tự tứ cử tội trong ngày kết thúc an cư kiết hạ—Five virtues that require in a 
confessor at the annual confessional summer retreat (at the end of the rainy retreat). 

Bất Ái: Không luyến ái —Freedom from predilections. 

Bất Nhuế: Không sân hận—Freedom from anger. 

Bất Bố: Không sợ hãi—Freedom from fear. 

Bất S¡: Không sĩ mê——Freedom from ignorance or not easily deceived. 


5) 


977 


Trị tự tứ bất dữ tự tứ: Biết tự tứ và không biết tự tứ —Discernment of shirkers of 
confession. 


(V) Bát Đức— Eighf virfues: Tám công đức làm cho Phật có khả năng ban phước hạnh cho 


Ù 


2) 
3) 
ID) 
5) 
6) 


7) 


8) 


con người—Eight virtues that enable Buddha to bestow blessings and happiness upon the 
people: 

Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài: 
Ability to bring immediate benefits and happiness In the world through practice of His 
teaching. 

Khả năng phán đoán một cách chính xác thiện ác chánh tà: Ability to judge correctly 
between good and bad, right and wrong. 

Khả năng giáo đạo chính đạo khiến chúng sanh giác ngộ: Ability to lead people to 
enlightenment by teach his right way. 

Khả năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập chánh đạo: Ability to lead and guide people to 
convert to the right way. 

Khả năng tránh tâm kiêu mạn: Ability to avoid pride and boasting. 

Khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như nhứt): Ability to do what He has spoken. 

Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách bình đẳng: Ability to lead all people by an 
equal way. 

Khả năng hoàn thành mãn túc chư nguyện: Ability to fulfill the vows of his compassionate 
heart. 


(VI)Thập Công Đức —The ten merits: Mười công đức. 
(A) Mười công đức mà Đức Phật đã ngợi khen chư Tăng Ni— The ten merits (powers) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


commended by the Buddha to his bhiksus: 

Tỉnh tấn: Zealous progress. 

Trị túc: Contentment with few desires. 

Kiên trì (bất thối): Courage. 

Học tu và chia xẻ: To learn and to teach. 

Vô úy: Fearlessness. 

Trì giới: Perfect observance of the commandments and fratenityˆs regulations. 
Toàn định: Perfect meditation. 

Thông hiểu hoàn toàn: Perfect understanding of the dharma. 

Toàn huệ: Perfect wisdom. 


10) Toàn giác: Perfect liberation. 


(B) Mười đại công đức tăng thượng của chư Đại Bồ Tát —Ten great virtues oŸ. Greaf 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Enlightening Beings: 

Thiên tăng thượng công đức: Virtue overmastering celestials. 

Nhơn tăng thượng công đức: Virtue overmastering humans. 

Sắc tăng thượng công đức: Virtue overmasfering form. 

Lực tăng thượng công đức: Virtue overmasftering powWer. 

Quyến thuộc tăng thượng công đức: Virtue overmastering dependents. 
Dục tăng thượng công đức: Virtue overmastering desire. 


? 
8) 
9) 


978 


Vương vị tăng thượng công đức: Virtue overmastering kingshIp. 
Tự tại tăng thượng công đức: Virtue overmasfering sovereIgnty. 
Phước đức tăng thượng công đức: Virtue overmastering felicIty. 


10) Trí huệ tăng thượng công đức: Virtue overmastering Intelligence. 


(C) Mười Công Đúc Của Tu Tập Thân Hành Niệm—Ten merits oƒ the cultivaHon oƒ the 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


mindfulness oƒ the body: Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân 
hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công 
đức của tu tập Thân Hành Niệm—According to the Kayagatasati-Sutta ¡in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when 
walking, a person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s 
standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 
1s lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus 
diligent, ardent, and resolute, his memorIes and Intentions based on the household life are 
abandoned. That 1s how a person develops mindfulness of the body. There are ten merits 
of the cultivation of the mindfulness of the body: 

Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn 
nhiếp phục bất lạc được khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ 
hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên: One becomes a conqueror of discontent and delight, and discontent does not 
conquer oneself; one abides overcoming discontent whenever It arIses. 

Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, 
các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận: One becomes a conqueror of fear 
and dread, and fear and dread do not conquer oneself; one abides overcoming fear and 
dread whenever they arise. 

Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng: One bears cold and heat, hunger 
and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping things; one 
endures 1ll-spoken, unwelcome words and arisen bodily feelings that are painful, racking, 
sharp, piercing, disapreeable, distressing, and menacing to life. 

Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được Tứ Thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú: One obtains at will, without trouble or 
difficulty, the four Jhanas that constitute the higher mind and provide a pleasant abiding 
here and now. 

Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn 
thổ trồi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể thân có thần thông bay cho 
đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên 


6) 


7) 


8) 


9) 


979 


và loài người, ở xa hay ở gần: One wields the various kinds of supernormal power: having 
been one, he becomes many; having been many, he becomes one; he appears and 
vanishes; he goes unhindered through a wall, through an enclosure, through a mounfaIn as 
though through space; he dives in and out of the earth as though it were water; he walks 
on water without sinking as though 1t were earth; seated cross-legsed, he travels In space 
like a bird; with his hand he touches and strokes the moon and sun so powerful and 
mighty; he wields bodily mastery even as far as the Brahma-world. 

Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết 
tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm 
không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không sĩ; 
tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết 
tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết 
tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiển định, biết tâm thiền 
định; tâm không thiển định, biết tâm không thiển định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát: One understands the minds of other 
beings, of other persons, having encompassed them with one”s own mind. He understands 
the mind of other beings, of other persons, having encompassed them with his own mind. 
He understands a mind affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust; 
he understands a mind affected by hate as affected by hate and a mind unaffected by hate 
as unaffected by hate; he understands a mind affected by delusion as affected by delusion 
and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion; he understands a contracted 
mind as contracted and a distracted mind as distracted mind; he understands an exalted 
mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; he understands a surpased mind as 
surpassed and an unsurpassed as unsurpassed; he understands a concentrated mind as 
concentrated and an unconcentrated mind as unconcentrated; he understands a liberated 
mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. 

Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến các đời 
sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết: One recollects one°s manifold past 
lives, that 1s, one bịrth, two births..., a hundred births, a thousand bírths, a hundred 
thousand births, many aeons of world-contraction, many aeons of world-expansion, many 
aeons of world-contraction and expansion: “Phere I was so named, of such a clan, with 
such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, 
such my life-term; and passing away from there, I reapppeared elsewhere; and there too I 
was so named, of such an appearance, such was my nutriment, such my experlence of 
pleasure and pain, such my life-term; and passing away from there, | reappeared here. 
Thus with their aspects and particulars one recollects one”s manifold past lives. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh: With 
the divine eye, which 1s purified and surpasses the human. 

VỊ ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kể cao sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: One sees beings passing away and 
reappearing, Inferior and superlor, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and one 
understands how beings pass on according to their actions. 


10) Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và 


an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc: By realizing 


980 


for oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides in the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of 
the taints. 


(VIIMười sáu Đức lực (công đức)—Sixteen great vừữ(dous powers 0obfainable by a 
Bodhisaffya: See Chapter 75 (B) (XI). 


(A-3) Các quan niệm khác về Công Đức 
QOther poinfs 0ƒ view on Merit and Virtue 


(D) Công Đúc theo quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma— “Merit and Virtue” according to 
Bodhidharma Patriarch?s point oƒ view: Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng: 
“Trẩm một đời cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức gì?” Tổ Đạt Ma bảo: 
“Thật không có công đức.” Đệ tử chưa thấu được lẽ nầy, cúi mong Hòa Thượng từ bi 
giảng giả —King Liang-Wu-Ti asked Bodhidharma: “All my life I have built temples, 
øIiven sanction to the Sangha, practiced giving, and arranged vegetarian feasts. What merIt 
and virtue have I gained?” Bodhidharma said, “I[here was actually no merit and virtue.” 


(H) Công Đức theo sự giải thích của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn— The 
Sixth Patriarch Hui-Neng interpreted about “Merit and Virtue” im the Dharma jJewel 
Plaform Sutra: TỔ nhấn mạnh những việc làm của vua Lương Võ Đế thật không có công 
đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai, đó 
gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là ở trong 
pháp thân, không phải do tu phước mà được.” Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, bình 
đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu dụng, 
gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức. Tự 
tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể ha niệm ấy là đức. Không lìa tự tánh ấy là 
công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo, 
ấy là chơn công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, mà thường hành 
khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt tức là không công, tự tánh hư 
vọng không thật tức tự không có đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này thiện tri 
thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức; tự tu tánh, 
ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, 
không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác 
nhau. Võ Đế không biết chân lý, không phải Tổ Sư ta có lỗi—The Patriarch emphasized 
that all acts from king Liang-Wu-TI actually had no merit and virtue. Emperor Wu of 
Liangˆs mind was wrong; he dịd not know the right Dharma. Building temples and giving 
sanction to the Sangha, practicing øiving and arranging vegetarian feasts 1s called “seeking 
blessings.' Do not mistake blessings for merit and virtue. Merit and virtue are in the 
Dharma body, not in the cultivation of blessings.” The Master further said, “Seeing your 
own nature 1s merit, and equanimity 1s virtue. To be unobsftructed In every thoupht, 
constanfly seeing the true, real, wonderful function of your original nature 1s called merIf 


1) 


2) 


3) 


4) 


981 


and virtue. Inner humility 1s merit and the outer practice of reverence 1s virtue. Your self- 
nature establishing the ten thousand dharmas 1s merit and the mind-substance separate 
from thought 1s virtue. Not being separate from the self-nature 1s merit, and the correct use 
of the undefiled self-nature 1s virtue. If you seek the merit and virtue of the Dharma body, 
simply act according to these principles, for this 1s true merit and virtue. Those who 
cultivate merit In their thoughts, do not slipht others but always respect them. Those who 
slight others and do not cut off the “me and mine” are without merit. The vain and unreal 
self-nature 1s without virtue, because of the “me and mine,` because of the greatness of 
the “self,” and because of the constant sliphting of others. Good Knowing Advisors, 
confinuity of thought 1s merit; the mind practicing equality and directness 1s virtue. Self- 
cultivaton of one”s nature Is merit and self-cultivation of the body 1s virtue. Good 
Knowing Advisors, merit and virtue should be seen within one”s own nature, not sought 
through giving and making offerings. That 1s the difference between blessings and merIf 
and virtue. Emperor Wu dịd not know the true principle. Our Patriarch was not In error.” 


(A-4) Những định nghĩa khác liên quan đến Công Đức 
QOther definitions which are related to “Merit and Virtue ” 


Công Đức Bát Nhã Ba La Mật: Virtue oŸ the prajna paramita—Những vị “Nhập lưu,” 
“Nhất lai,” “Bất lai,” “Ứng cúng,” vân vân, thường đạt được Công đức Bát nhã Ba la mật 
bằng tu tập Thập thiện, Tứ thiển, Tứ vô sắc định, và ngũ thần thông —Those who are 
“Stream-winner,” “Once-return,” “Never-return,” and “Arhat,” and so on, always attain 
realization of the virtue of the praJna paramita by practicing the paths of ten wholesome 
actions, the four states of meditation, the four immaterial states, and the five mystical 
DOWTS. 

Công đức Đoạn tận phiền não: Đoạn đức—Đoạn tận phiển não dục vọng và chứng nhập 
niết bàn vô thượng, một trong ba đức của Như Lai—The merit of cutting off all illusion 
and perfecting of supreme nirvana, one of the Buddhaˆs three kinds of virtue. 

Công đức Hóa Công Qui Ký— Merit oƒ converting others: Hóa công (công đức chuyển 
hóa người khác)—Công đức hóa độ người khác sẽ trở thành công đức của chính mình vì 
sự tăng trưởng nơi trí tuệ và giải thoát; đây là giai đoạn thứ ba trong Quán Hạnh Ngũ 
Phẩm Vị của tông Thiên Thai—The merit of converting others becomes ones own in 
Increased insight and liberation; If 1s the third stage of merit of the T”len-T”ai five stages 
of meditation and action. 

Nhãn quan Công đức— Merit oƒ the eye: Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 19, Đức Phật dạy 
về công đức về mắt như sau: “Thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy, bằng đôi mắt thanh 
tịnh tự nhiên có được từ khi cha mẹ sanh ra (có nghĩa là những người đã có công đức về 
mắt mang theo từ đời trước), sẽ được bất cứ những øì bên trong hay bên ngoài tam thiên 
đại thiên thế giới, núi, rừng, sông, biển, xuống tận A Tỳ địa ngục và lên tới Trời Hữu 
Đỉnh, và cũng thấy được mọi chúng sanh trong đó, cũng như thấy và biết rõ các nghiệp 
duyên và các cõi tái sanh theo quả báo của họ. Ngay cả khi các chúng sanh chưa có được 
thiên nhãn như chư Thiên để có thể hiểu rõ thật tướng của vạn hữu, các chúng sanh ấy 


982 


vẫn có được cái năng lực như thế trong khi sống trong cõi Ta Bà vì họ đã có những con 
mắt thanh tịnh được vén sạch ảo tưởng tâm thức. Nói rõ hơn họ có thể được như thế là do 
tâm họ trở nên thanh tịnh đến nỗi họ hoàn toàn chẳng chút vị ngã cho nên khi nhìn thấy 
các sự vật mà không bị ảnh hưởng của thành kiến hay chủ quan. Họ có thể nhìn thấy các 
sự vật một cách đúng thực như chính các sự vật vì họ luôn giữ tâm mình yên fĩính và 
không bị kích động. Nên nhớ một vật không phản chiếu mặt thật của nó qua nước sôi trên 
lửa. Một vật không phản chiếu mặt của nó qua mặt nước bị cỏ cây che kín. Một vật không 
phản chiếu mặt thật của nó trên mặt nước đang cuộn chảy vì gió quấy động.” Đức Phật đã 
dạy một cách rõ ràng chúng ta không thể nhìn thấy thực tướng của các sự vật nếu chúng 
ta chưa thoát khỏi ảo tưởng tâm thức do vị kỷ và mê đắm gây nên—In the Lotus Sutra, 
chapter 19, the Buddha taught about the merit of the eye as follows: ““Phat a good son or 
good daughter, with the natural pure eyes received at birth from his or her parents (1t 
means that they already brought with them from previous lives the merit of the eyes), wIll 
see whatever exists within and without the three thousand-great-thousandfold world, 
mountains, forests, rIivers, and seas, down to the Avici hell and up to the Summit of 
ExIstence, and also see all the living beings In it, as welÏ as see and know in detail all their 
karma-cause and rebirth states of retribution. Even though they have not yet attained 
divine vision of heavenly beings, they are still capable of discerning the real state of all 
things, they can receive the power to do so while living in the Saha world because they 
have pure eyes unclouded with mental illusion. To put it more plainly, they can do so 
because their minds become so pure that they are devoid of selfishness, so that they view 
things unswayed by prejudice or subJectivity. They can see things correctly as they truly 
are, because they always maintain calm minds and are not swayed by Impulse. Remember 
a thing 1s not reflected as It 1s in water boiling over a fire. À thing 1s not mirrored as If 1s on 
the surface of water hidden by plants. A thing 1s not reflected as 1t 1s on the surface of 
water running in waves sfirred up the wind.” The Buddha teaches us very clearly that we 
cannot view the real state of things until we are free from the menral illusion caused by 
selfishness and passion. 

5) Nhĩ quan Công đức— Merit oƒ the ear: Trong kinh Pháp Hoa, phẩm 19, Đức Phật dạy 
rằng thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào cải thiện về năm sự thực hành của một pháp sư 
thì có thể nghe hết mọi lời mọi tiếng bằng đôi tai tự nhiên của mình. Một người đạt được 
cái tâm tĩnh lặng nhờ tu tập y theo lời Phật dạy có thể biết được sự chuyển đời vi tế của 
các sự vật. Bằng một cái tai tĩnh lặng, người ta có thể biết rõ những chuyển động của 
thiên nhiên bằng cách nghe những âm thanh của lửa lách tách, của nước rì rầm và vi vu 
của gió. Khi nghe được âm thanh của thiên nhiên, người ấy có thể thưởng thức những âm 
thanh ấy thích thú như đang nghe nhạc. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất trong khi tu tập 
công đức về tai là khi nghe hành giả nên nghe mà không lệ thuộc và nghe không hoại nhĩ 
căn. Nghĩa là dù nghe tiếng nhạc hay, hành giả cũng không bị ràng buộc vào đó. Người 
ấy có thể ưa thích âm nhạc trong một thời gian ngắn nhưng không thường xuyên bị ràng 
buộc vào đó, cũng không bị rơi vào sự quên lãng những vấn để quan trọng khác. Một 
người bình thường khi nghe những âm thanh của lo lắng, khổ đau, phiền não, tranh cãi, la 
mắng... người ấy sẽ bị rơi vào tâm trạng lẫn lộn. Tuy nhiên một người tu chân chánh và 
tinh chuyên sẽ không bị áp đảo, người ấy sẽ an trú giữa tiếng ồn và có thể trầm nh nghe 
các âm thanh này——In the Lotus Sutra, chapter 19, the Buddha teaches that any good son 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 
a) 
b) 


983 


or good daughter who has Improved ïn the five practices of the preacher wIll be able to 
hear all words and sounds with his natural ears. A person who has attained a serene mind 
through cultivation in accordance with the Buddhaˆs teachings can grasp the subtle shifting 
of things throuph their sounds. With a serene ear, one can grasp distinctly the movements 
Of nature just by hearing the sounds of crackling fire, of murmuring water, and of whistling 
wind. When such a person hears the sounds of nature, he can enJoy them as much as 1f he 
were listening to beautiful music. However, the most Important thing for you to remember 
1n cultivation for the merit of the ear 1s that a person can listen without being under the1r 
confrol and he will hear without harm to his organ of hearing. Ït 1s to say even 1f he hears 
the sounds of beautiful music he 1s not attached to them. He may be fond of music for a 
short time, but he has no permanent attachment to it, nor 1s lulled into forgetting other 
1mportant matters. An ordinary person hears the sounds of worry, of suffering, and of grief 
on one side and the sounds of dispute and quarrels on the other, he will be thrown Into 
confusion, but a sincere and devout practiioner of the Buddhaˆs teachings will not be 
overwhelmed; he will dwell calmly amid the noise and will be able to hear these sounds 
with serenIty. 

Công Đức Sứ Giả: Đặc sứ giám sát công đức: Envoy to the virtuous or officer supervising 
Virtue. 

Công đức Thân hành miệm— Merits oƒ the culivation 0ƒ the mỉndƒfulness 0ƒ the body: 
Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi biết 
rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; 
khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể 
như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục 
được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và 
định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công đức của tu tập Thân Hành 
Niệm—According to the Kayagatasat-Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a person understands 
that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he 
understands that he 1s sitting; when Iying, he understands that he 1s lying. He understands 
accordingly however his body 1s disposed. Às he abides thus diligent, ardent, and resolute, 
his memories and ¡intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a 
person develops mindfulness of the body. There are ten merits of the cultivation of the 
mindfulness of the body. 

Công Đức Thủy: Công đức trì hay tám hồ công đức nơi cõi Cực Lạc —The water or eight 
lakes of meritorious deeds, or virtue 1n Paradise. 

Công Đúc Tụ: 

Hội tụ công đức của Phật: The assembly of all merit and virtue, ¡.e. the Buddha. 

Tháp Phật cũng là một biểu hiệu Công Đức Tụ của Ngài: A stupa is also considered as a 
symbol of the Buddhaˆs assembly of all merit and virtue. 


10) Công đức tự tứ: Năm công đức trong mùa an cư kiết hạ. Cử hành nghi thức tự tứ cử tội 


trong ngày kết thúc an cư kiết hạ—The five virtues require in a confessor at the annual 
confessional ending the raIny retreat—See Năm công đức tự tứ in Chapter 26 (A-2) (IV). 


11) Công Đúc Xuất Thế: Virtue of liberation—Chỉ những người đã đạt tới Thánh quả A-la- 


hán hay cao hơn mới có được công đức nầy——Công đức xuất thế gian vừa giúp tự thân vừa 


984 


giúp tha nhân cùng tiến tu—Possessed only by those already attained Arhats or higher—— 
Such virtue enables cultivators to help themselves and help others. 


12) Công Đức Y: Kathina (skÙ)—Ca Hi Na—Công đức y hay áo cà sa của chư Tăng sau 90 


Œ) 


ngày an cư kiết hạ; biểu tượng cho công đức mà chư Tăng đã đạt được trong mùa an cư— 
The garment of meris, øiven to monks after their summer refreat of ninety days; 1t 
symbolized five merits to which they had attained. 


(A-5) Sự khác biệt giữa Phước Đức và Công Đức 
The dựƒerences between Merit and Virtue 


Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng 
ta tu tập để cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và công đức 
phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có 
sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm tài vật của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và 
còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi luân hồi sanh tử để dẫn 
đến Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, hoặc công đức. Nếu 
chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên thì chúng ta gặt được phần phước 
đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý giảm thiểu tham sân s¡ thì chúng ta đạt được phân công 
đức—MEerit 1s what one establishes by benefiting others, while virtue Is what one 
practices to Improve oneself such as decreasing greed, anger and ignorance. Both merit 
and virtue should be cultivated side by side. These two terms are sometimes used 
1nterchangeably. However, there 1s a crucial difference. Merits are the blessings (wealth, 
Iintelligence, etc) of the human and celestial realms; therefore, they are temporary and 
subject to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and death and lead to 
Buddhahood. The same action of giving charity can lead to either Merit or Virtue. If you 
gIve charity with the mind to obtain mundane rewards, you will get Merit; however, 1Ÿ you 
gIve charity with the mind to decrease greed, you wIÏll obtain virtue. 


(A-6) Công Đức Điền 
Field oƒ Merit and Virtue 


Tổng quan về Công Đức Điền—An overview oƒ the Field oƒ Merit and Virtue: Ruộng 
phước công đức, như Tam Bảo, một trong ba ruộng phước. Có ba loại phước điển (Tam 
Phước)——The field of merIt and virtue, 1.e. the Triratna, to be cultivated by the faithful; 1t 
1s one of the three fields for cultivating welfare. Three sources of felicity 


(II Công Đúc Điền theo Vô Lượng Thọ Kinh— The Field oƒ Merit and Virtue according to 


Ù 


The Inftnite LỰc Sutra: 
Ân phước hay Thế phước: Hiếu dưỡng cha mẹ và tu hành thập thiện, bao gồm cả việc 
phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, và tu thập thiện: Filial piety toward one”s 


985 


parents and support them, serve and respect one”s teachers and the elderly, maintain a 
compassionate heart, abstain from doing harm, and keep the ten commandments. 

2) Giới phước: Thọ tam quy, trì ngũ giới cho đến cụ túc giới, không phạm oai nghi—For 
those who take refuge In the Triratna, observe other complete commandments, and never 
lower their dignity as well as maintaining a dignified conduct. 

3) Hành phước—Tu hành phát bổ để tâm, tin sâu nhơn quả—Đọc tụng và khuyến tấn người 
cùng đọc tụng kinh điển Đại thừa—For those who pursue the Buddha way (Awaken their 
minds a longing for Bodhi), deeply believe in the principle of cause and effect, recite and 
encourage others to recite Mahayana Sutras. 


(HI)Công Đức Điền theo Câu Xá Luận— The Field oƒ Merit and Vitue according to The 
Abhidharma Kosa: 

I)_ Ân phước hay thí loại phước (Quả phước bố thí): Almsgiving, in evoking resultant wealth. 

2) Giới loại phước (Quả phước của trì giới): Obtaining a happy lot in the heaven for observing 
commandments (not killing, not stealing, not lying, not commiting adultery, etc). 

3) Tu loại phước (Phước tu hành): Observance meditation In obtaining final escape from the 
mortal round. 


(A-7) Hành động và Sự Tích Lấy Công Đức 
Merttorious acfions and Accurnulafion 0ƒ merit 


(D Hành động có công đức— Meritorious acfions: 

1) Thiện pháp (các việc lành, trái ngược với các điều ác hay bất thiện pháp): Kusala-dharma 
(skÙ—Good dharmas. 

2) Thiện Nghiệp: Punyakarma (skt—Wholesome karma—Good karma—Good deeds— 
Skillful action——Kusala karma. 

3) Theo Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc 
lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.”—According to the Dharmapada Sutra, 
verse 183, the Buddha taught: Not to do evIl, to do good, to purify one”s mịind, thịs 1s the 
teaching of the Buddhas.” 

4)_ Công phu tu tập Thiển Định: Set aside effort to meditate. 





(H) Tích Lãy Công Đức— Amass merit and virtue: 

I1) Theo Đức Phật thì việc hành trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và tinh tấn sẽ dẫn đến việc tích 
lũy công đức, được biểu tượng trong cõi sắc giới; trong khi hành trì tinh tấn, thiển định và 
trí huệ sẽ dẫn đến việc tích lũy kiến thức, được biểu tượng trong cảnh giới chân lý (vô 
sắc)—According to the Buddha, the practice of generosity, morality, patience, and energy 
WIll result in the accumulation of merit, manifested In the form dimension; while the 
practice of energy, meditation and wisdom will result in the accumulation of knowledge, 
mamfested In the truth dinension (formless). 

2) Bất cứ người Phật tử nào cũng muốn tích lũy công đức, nhưng khi làm được công đức 
không nên chấp trước những công đức đã thực hiện. Người Phật tử chơn thuần làm công 


q) 


986 


đức mà xem như chưa từng làm gì cả. Người Phật tử phải quét sạch hết mọi pháp, phải xa 
ha hết thảy mọi tướng, chớ đừng nên nói rằng “Tôi làm công đức nầy, tôi tu hành như thế 
kia,` hoặc nói “Tôi đã đạt đến cảnh giới nầy", hay “Tôi có pháp thần thông kia.` Những 
thứ đó, theo Đức Phật đều là hư dối, không nên tin, lại càng không thể bị dính mắc vào. 
Nếu tin vào những thứ ấy, người tu theo Phật không thể nào vào được chánh định. Nên 
nhớ rằng chánh định không phải từ bên ngoài mà có được, nó phải từ trong tự tánh mà 
sanh ra. Đó là do công phu hồi quang phản chiếu, quay lại nơi chính mình để thành tựu 
chánh định —Any Buddhist would want to amass merit and virtue, but not be attached to 
the process. People who cultivate the Way should act as 1f nothing 1s being done. We 
should sweep away all dharmas, should go beyond all attachment to views. A sincere 
Buddhist should not say, “[ have this particular spiritual skII,”” or “I[ have some 
cultivation.” It is wrong to say “I have such and such a state,” or “I have such and such 
psychic power.” Even If we have such attainment, it 1s still unreal and not to be believed. 
Do not be taken In. Faith in strange and miraculous abilitiles and psychic powers wIll keep 
us from realizing genuine proper concentraton. We should realize that proper 
concentration does not come from outside, but 1s born Instead from within our own nature. 
We achieve proper concentration by Introspection and reflection, by seeking within 


Ourselves. 
(A-8) Tùy Hỷ Công Đức 
Rgợoiece (v) at others” merifs and virfues 
Vui theo cái vui hay cái thiện lành của người khác— Rejoice over othe rpeople?s posifive 


đeeds: Từ “Hoan Hỷ” có nghĩa là cảm kích một cái gì đó. Hoan hỷ là vui theo cái vui hay 
cái thiện lành của người khác mà không có một chút gì ganh ty và cạnh tranh. Không có 
những ý nghĩ tiêu cực này, chúng ta hoan hỷ tất cả những thiện hành được thực hiện bởi 
ngay cả những người mà chúng ta xem như kẻ thù. Có hai đối tượng để hoan hỷ: Hoan hỷ 
thiện căn của người khác và hoan hỷ thiện căn của chính mình. Khi hoan hỷ những hành 
vi đạo đức của bản thân, chúng ta có thể hoan hỷ những hành vi đạo đức đã tạo ra trong 
những kiếp quá khứ mà chúng ta có thể lượng được bằng sự nhận thức vững chắc đã được 
luận ra; và khi hoan hỷ thiện căn của bản thân về kiếp hiện tại, chúng ta có thể lượng 
được bằng sự nhận thức vững chắc trực tiếp. Hoan hỷ vì nhận ra những hành vi đạo đức 
trong quá khứ không khó. Sự thật là chúng ta không chỉ tái sanh thân người hiện tại, mà 
còn thừa hưởng những điều kiện thuận lợi cần thiết để tu tập Phật pháp xác nhận rằng 
trong những kiếp quá khứ, chúng ta đã quảng tu bố thí, nhẫn nhục, và những ba la mật 
khác. Do đó, chúng ta nên hoan hỷ. Hoan hỷ những hành vi đạo đức của kiếp hiện tại có 
nghĩa là nghĩ đến những thiện hạnh mà cá nhân người đó đã thực hiện. Ví dụ như trì tụng 
thánh điển, suy gẫm về ý nghĩa của thánh điển, nghe thuyết pháp hay bất kỳ hành động 
rộng lượng nào, vân vân. Kế đó, hoan hỷ những điều này mà không có sự kiêu mạn bởi vì 
nếu chúng ta cảm thấy quá kiêu hãnh thì thiện căn của chúng ta sẽ giảm chứ không tăng. 
Hoan hỷ những hành vi đạo đức của người khác có nghĩa là hoan hỷ với những hành vi ấy 
mà không có thành kiến. Hành động hoan hỷ phải không bị bẩn nhơ bởi những ý nghĩ tiêu 


987 


cực như ganh ty. Cho dù sự liên hệ của chúng ta với một người như thế nào, chúng ta nên 
thừa nhận một cách chân thật những hành vi đạo đức của họ và hoan hỷ. Đây là kỹ thuật 
về trí tuệ hữu hiệu nhất để xây dựng sự tích lũy công đức lớn—The word “Rejoice” 
means appreciation of something. ReJoicing without the slightest thought of Jealousy or 
competitiveness. Without these negative thoughts, we must reJoIice over positive deeds 
performed even by people we consider enemies. We have two obJectfs of reJoicing: 
Rejoicing over others” root virtues and reJoicing over our own. When reJolcing OoVer Our 
OWn virtue, we can reJolce over virtue done 1n our past lives that we can measure through 
inferential valid cogmition and rejoice over our root virtue of this present life that we can 
measure by means of direct valid cognition. It 1s not difficult to apply inferential valid 
cognifion to reJoice over our past lives. The fact that we have not only taken rebirth in this 
present human form but have ¡inherited favorable conditions necessary for Dharma 
practices confirm that we must have practiced generosity, patlence, and the other 
perfections in our past lives. So we should reJoice. ReJotlce over our virtues of this present 
le means to think over virtuous deeds we personally have performed. For example, 
recitation of the holy scriptures, contemplation of their meaninøs, listening to the teachings 
of Dharma or any act of generosity and so forth. Then reJotcing at these without arrogance 
because 1f we feel proud, our root virtues will lessen Instead of Increasing. ReJoIcing over 
others” virties means rejJoicing over the virtue of others without prJudice. One”s act of 
rejoicing must not be contaminated by negative thoughts like Jealousy. Regardless of what 
our relatlonship with the other person 1s, we should acknowledge sincerely their virtuous 
deeds and rejolce. This 1s the most effecive mental technique to build a huge 
accumulation of merits. 


(H) Đây là hạnh nguyện thứ năm trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. — Thủs is the f{ƒth oƒƑ 
the ten conducts and vows 0ƒ Samantfabhadra Bodhisaffea: Tùy hỷ công đức là phát tâm 
chứng nhất thiết trí mà siêng tu cội phước, chẳng tiếc thân mạng, làm tất cả những hạnh 
khó làm, đầy đủ các môn Ba La Mật, chứng nhập các trú địa của Bồ Tát, đến trọn quả vô 
thượng Bồ để, vân vân bao nhiêu căn lành ấy, dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều tùy hỷ— 
ReJoice at others` merits and virtues means from the time of our initial resolve for all 
wisdom, we should diligently cultivate accumulation of blessings without regard for their 
bodies and lives, cultivate all the difficult ascetic practices and perfect the øates Of varIous 
paramitas, enter Bodhisattva grounds of wIsdom and accomplish the unsurpassed Bodhi of 
all Buddhas. We should completely follow along with and rejoice in all of their good roots 
(big as well as small merits—See Thập Hạnh Phổ Hiền ¡in Chapter 29. 


(A-9) Những lời Phật dạy về “Công Đức ” 
The Buddhas teachings on “Virtues ” 


Những lời Phật dạy về “Công Đúc ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings on 
® Virtues ” in the Dharmapada Sutra: 


988 


1) Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không 
thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn 
bay khắp cả muôn phương: The scent of flowers does not blow_ against the wind, nor does 
the fragrance of sandalwood and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows against 
the wind; the virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). 

2) Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ 
hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả: Of little account ¡is the fragrance of sandal-wood, 
lotus, Jasmine; above all these kinds of fragrance, the fragrance of. virtue 1s by far the best 
(Dharmapada 55). 

3) Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương 
người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên: Of little account 1s the fragrance of sandal; the 
fragrance of the virtuous rises up to the gods as the highest (Dharmapada 56). 

4)_ Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và 
giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được: Mara never finds the path of those who are 
Virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). 

5) Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm 
điều ác là vui: To be virtue until old age is pleasant; to have steadfast faith is pleasant; to 
attain wIsdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 


(B) Tội Phước 
Oƒffences and Blessings 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tội 
Overview and Meanings oƒ Qƒfence 


I. Đại cương về Tội—An overview 0ƒ Offence: 

I1) Những øì đáng trách và đem lại nghiệp xấu: That which ¡s blameworthy and brings about 
bad karma; entangled In the net of wrong-doing. 

2) Tội —Offence: Theo Phật giáo, chúng sanh sanh ra không có mặc cảm sợ hãi về tội lỗi, và 
không sợ Thượng đế trừng phạt cho việc làm sai trái. Tuy nhiên, sợ nghiệp báo theo luật 
nhân quả. Khi chúng ta làm sai là chúng ta lãnh quả cho việc làm sai trái ấy, và bằng 
cách nầy chúng ta phải chịu đau khổ cho chính tội lỗi của chúng ta—According to 
Buddhism, sentient beings born have without any feeling of guilt in the sense of fear of a 
God who will punish him for his wrong-doing. However, they feel guilty by the law of 
karma. When you do some wrong-doing, you wIlÏ receive the effects of your wrong-doing 
and In this way suffer the effect of your own sin. 


II. Những định nghĩa khác về Tội—Other defiitions on Offences: 

1. Tội Báo: Báo đáp lại những tội lỗi đã gây tạo (tùy theo tội trạng mà phải nhận sự khổ sở 
tương ứng. Theo Kinh Niết Bàn, hễ có tội, tức là có tội báo, không ác nghiệp, ắt không tội 
báo)—The retribution of sin, 1s punishment In suffering. 


989 


2. Tội Căn: Căn bản của tội ác là sự không giác ngộ và vô minh —The root of sin, i.e. 
unenlightenment or Ignorance. 

3. Tội Chướng: 

l1) Tội ác là chướng ngại cho thiện nghiệp: The vell, or barrier of sin, which hinders the 
obtaining of good karma. 

2) Tội ác cũng là chướng ngại cho việc nghe và hành trì chánh pháp: The vell, or barrier of 
sin, which also hinders the obedient hearing of the truth. 

4. Tội Nghiệp: Nghiệp tội đưa đến quả khổ đau phiền não: That which sin does, is karma, 
producing subsequent suffering. 

53. Tội Phúc: Sinfulness and blessedness. 

l1) Tội và phúc (ngũ nghịch, thập ác là tội; ngũ giới, thập thiện là phúc)—Sinfulness and blessedness. 

2) Tội Phúc Vô Chủ: Tội và phúc không do ai làm chủ, chỉ tự mình xui khiến lấy—Sinfulness and 
blessedness have no lord, or øovernor, 1.e. we induce them ourselves. 

6. Tội Tính: Bản tính của tội nghiệp (bản tánh ấy vốn không và bất khả đắc, không thật, 
nghĩa là theo đúng lẽ chân như, tội không có thực, mà phúc cũng chẳng có thực)—A sinful 
nature; the nature of sin. 


(B-2) Phân Loạt Tội 
Categories 0ƒ (@ƒƒence 


(D Ngũ Nghịch—Five betrayals: Five hellish deeds—Five Cardinal Sins—FIve ultimate 
betrayals—Phạm một trong năm trọng tội trên, chúng sanh phải sa vào A tỳ vô gián địa 
ngục và chịu khổ hình không ngừng trong tận cùng địa ngục—Gọi là “nghịch” hay “tội” vì 
thay vì phải hiếu kính, đáp lại bằng từ ái và cúng dường hay nuôi dưỡng, thì người ta làm 
ngược lại (trong Tứ Thập Bát Nguyện của Đức Phật A Di Đà, điều nguyện thứ 18 có nói 
rằng: “Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về 
nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, xin chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác. Chỉ 
trừ ra kể phạm tội ngũ nghịch, dèm pha Chánh Pháp.” Như thế chúng ta thấy tội ngũ 
nghịch là cực kỳ nghiêm trọng —Five grave sins (offenses) which cause rebirth In the 
Avici or hell of interrupted (endless) suffering in the deepest and most suffering level of 
hell. They are considered “betrayals” or “sin” because Instead of being filial, repaying 
kindness, offering, and providing nourishment, one commits the ultimate betrayals. The 
Íive ørav€ SInS are: 

(A) Tiểu Thừa Ngũ Nghịch— The ƒive great sins in the Hinayana: 

I)_ Giết cha (sát phụ): Killing (murdering) oneˆs father. 

2) Giết mẹ (sát mẫu): Killing (murdering) oneˆs mother. 

3) Giết A La Hán—Killing (murdering) or hurting an Arhat (a saint—an enlightened one)—— 
Giết hay làm tổn hại A-La-Hán, một vị đã giác ngộ, hoặc hãm hiếp một nữ tu cũng là 
phạm một trong ngũ nghịch —lIntentionally murder an Arhat, who has already achieved 
enlightenment or raping a Buddhist nun also considered as an Ultimate Betrayal. 

4) Gây bất hòa trong Tăng chúng——To disrupt the Buddhist Order: Gây bất hòa hay rối loạn 
trong Tăng chúng bằng cách loan truyền những tin đổn hay nói chuyện nhãm nhí làm cho 


5) 


990 


họ phế bỏ đời sống tu hành —Causing dissension within the Sangha—Causing disturbance 
and disruption of harmony (disunity——destroying the harmony) among Bhiksus and nuns in 
monasteries by spreading lies and gossip, forcing them into abandoning thetr religious 
lives. 

Làm thân Phật chảy máu——Causing the Buddhas to bleed: To spill the Buddha”s blood—— 
Lầm thân Phật chảy máu bằng cách đâm, hay hủy hoại hình tượng Phật, hay gây thương 
tích cho thân Phật, hoặc hủy báng Phật pháp —Stabbing and causing blood to fall from 
Buddha or destroying Buddha statues. InJuring the body of a Buddha or insult the Dharma. 


(B) Đông tội Ngũ Nghịch— Five Sins that equal to the first five: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc hàng vô học là đồng với tội giết mẹ: Violation of 
a mother, or a fully ordained nun 1s equal to the sin of killing one”s mother. 

Giết Bồ Tát đang nhập định đồng với tội giết cha: Killing a Bodhisattva in dhyana is equal 
to the sin of killing one”s father. 

Giết bậc Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh vô học A La Hán: Killing anyone in 
training to be an Arhat is equal to the sin of killing an Arhat. 

Không để cho thành tựu hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp Tăng: Preventing the 
restoration of harmony In a sangha 1s equal to the sin of destroying the harmony of the 
sangha. 

Phá tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chảy máu: Destroying the Buddha's stupa is 
equal to the sin of shedding the blood of a Buddha. 


(C) Đại Thừa Ngũ Nghịch— The five great sins in the Mahayana: 


Ù 


2) 


3) 


4) 
5) 


Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, lấy vật của Phật hay chư Tăng, hoặc khuyến 
khích người làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm hoan hỷ: Sacrilege, such as destroying 
temples, burning sutras or Images of Buddhas, stealing a Buddha's or monk”s things, 
inducing others to do so, or taking pleasure therein. 

Hủy báng pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát: Slander or abuse the teaching of 
Sravakas, Pratyeka-buddhas, or Bodhisattvas. 

Ngược đãi giết chóc chư Tăng Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục: Ill-treatment, or killing of 
monks or nuns, or force them to leave the monasteries to return to worldly life. 

Phạm một trong năm trọng tội trên: Commit any one of the five deadly sins given above. 
Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thường xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy người 
gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu xa: Denial of the karma consequences of ïll deeds, 
acting or teaching others accordingly, and unceasing evIil life. 


(C) Phước Đức 
Blessing 


Punya (skt)— Punna (p) 


(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Phước Đức 
@verview and Meanings 0ƒ Blessing 


99Ị 


() Tổng quan về Phước Đức—An overview on Blessings: Phước đức là những cách thực 
hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì 
trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không chuyên chú thực tập một 
pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc. 
Người Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính mình mà cầu. Nếu 
mình biết tu phước thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước huệ song tu 
thì vẫn tốt hơn. Tu phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính mình. Nếu mình 
làm việc thiện là mình có phước. Ngược lại, nếu mình làm việc ác là mình không có 
phước, thế thôi. Người tu Phật phải hướng về nơi chính mình mà tu, chứ đừng hướng ngoại 
cầu hình. Cổ đức có dạy: “Họa Phước vô môn, duy nhân tự chiêu,” hay “Bệnh tùng khẩu 
nhập, họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là họa phước không có cửa ra vào, chỉ do tự mình chuốc 
lấy. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Chúng ta có 
thể nhất thời khoái khẩu với những món ngon vật lạ như bò, gà, đồ biển, vân vân, nhưng 
về lâu về sau nầy chính những thực phẩm nầy có thể gây nên những căn bệnh chết người 
vì trong thịt động vật có chứa rất nhiều độc tố qua thức ăn tẩm hóa chất để nuôi chúng 
mau lớn—Practices of blessing are varlous practices for a Buddhist such as practicing 
charity, distributing free sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and 
precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a single Individual practice and 1t 
1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, 1t 1s difficult to be reborn in the Pure 
Land. Sincere Buddhists should always remember that we must create our own blessings. 
lf we cultivate blessings, we wIll obtain blessings; 1ƒ we cultivate wIisdom, we wIll obtain 
wisdom. However, to cultivate both blessings and wisdom 1s even better. Blessings come 
from ourselves. If we perform good deeds, we will have blessings. Ôn the contrary, 1Ÿ we 
commit evil deeds, we will not have blessings. Buddhists should make demands on 
ourselves, not to make demands on others and seek outside appearances. Ancient Virtues 
taught: “Calamities and blessings are not fixed; we bring them upon ourselves,” or 
“Sickness enters through the mouth; calamities come out of the mouth”. We are beset with 
callamities on all sides, careless talking may very well be the cause. We may momentarily 
enjoy all kinds of good tasty foods such as steak, chicken, and seafood, but in the long run, 
these foods may cause us a lot of deadly diseases because nowadays animal flesh contains 
a lot of poIsons from their chemical foods that help make them grow faster to be ready for 
selling In the market. 


(II Nghĩa của Phước Đức— The meanings oƒ Blessings: 
I) “Punya” là thuật ngữ Bắc Phạn, có nghĩa là “phước đức.” Kết quả của những việc làm 
thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điền, hay hạnh phước điển. Phước điển, công 
lao hay công trạng qua việc bố thí, thờ phụng và những phục vụ về tôn giáo, tụng kinh, 
cầu nguyện, vân vân, bảo đảm cho những điều kiện tổn tại tốt hơn trong cuộc đời sau nầy. 
Việc đạt tới những công trạng karma là một nhân tố quan trọng khuyến khích Phật tử thế 
tục. Phật giáo Đại thừa cho rằng công lao tích lũy được dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự 
hồi hướng một phần công lao mình cho việc cứu độ người khác là một phần trong những 
bổn nguyện của chư Bồ Tát. Trong các xứ theo Phật giáo Nguyên Thủy, làm phước là một 
trọng điểm trong đời sống tôn giáo của người tại gia, những người mà người ta cho rằng 
không có khả năng đạt được những mức độ thiển định cao hay Niết Bàn. Trong Phật giáo 


2) 


a) 


c) 
đ) 


©) 


1) 


2) 


992 


nguyên thủy, người ta cho rằng phước đức không thể hồi hướng được, nhưng trong giáo 
thuyết của Phật giáo Đại Thừa, “hồi hướng công đức” trở nên phổ quát, và người ta nói 
rằng đó là công đức chủ yếu của một vị Bồ Tát, người sẵn sàng ban bố công đức hay 
những việc thiện lành của chính mình vì lợi ích của người khác—“Punya” ¡is a Sanskrit 
term for “merit.” The result of the voluntary performance of virtuous actions, also means 
field of merit, or field of happiness. Merit, karmic merit gained through giving alms, 
performing worship and religIous services, reciting sutras, praying, and so on, which 1s said 
to assure a better life In the future. Accumulating merit 1s a major factor in the spiritual 
effort of a Buddhist layperson. Mahayana Buddhism teaches that accumulated merit 
should serve the enlightenmen of all beings by being transferred to others. The 
commitmernt to transfer a part of one”s accumulated merit to others 1s a significant aspect 
of the Bodhisattva vow. Perfection In this 1s achieved ¡in the eighth stage of a 
Bodhisattva°developmernt. In Theravada countries, making merit Is a central focus of the 
religious lives of laypeople, who are generally thought to be incapable of attaining the 
higher levels of meditative practice or Nirvana. In early Buddhism, 1t appears that It was 
assumed that merit 1s non-transferable, but in Mahayana the doctrine of “transference of 
merit” became widespread, and 1s said to be one of the key virtues of a Bodhisattva, who 
willingly øgIves away the karmic benefits of his or her good works for the benefit of others. 
Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sẩn và hạnh phước của 
cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử—Blessings and virtues— 
Merit—Blessed virtues—All good deeds, or the blessing arising from good deeds. The 
karmic result of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial realms; therefore, they are temporary and 
subJect to birth and death. 

Phước Đức Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn: Incomparable merit and virtue. 

Phước Đức Môn: Cửa phước đức, ba la mật thứ năm trong sáu ba la mật —The gate of 
blessedness and virtue, the first five of the six paramifas. 

Phước Đức Thân: Thân Phật trong niềm hỷ lạc tột cùng của phước đức tam muội —The 
Buddhakaya, or body of Buddha, in the enjoyment of the highest samadhi bliss. 

Phước Đức Trang Nghiêm: Tu thiện hạnh phúc đức mà đắc được Phật quả trang nghiêm— 
The adornment of blessedness, 1.e. of good deeds. 

Phước Đức Tư Lương: Những chất dinh dưỡng vun trồng phước đức, như bố thí—The 
nufriment of blessedness, 1.e. deeds of charIfy. 


(C-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Phước Đức 
QOther definiions which are related to Blessings 


Phước Báo: Phước báo tưởng thưởng, như được tái sanh vào cõi trời hay người —Merits— 
Blessings—A blessed reward, e.g. to be born as a man or a deva. 

Phước Hành: Một trong tam hành làm ảnh hưởng đến nghiệp, hành pháp cảm ứng phúc 
lợi của nhân thiên như ngũ giới và thập thiện giới, vân vân—One of the three lines of 
actions that affect karma, the life or conduct which results in blessing, e.ø. being reborn as 


3) 
Ù 
2) 


4) 


q) 


993 


a man or deva, as a result of the cultivation of the five basic commandments, or the ten 
good deeds. 

Phước Huệ: 

Phước đức và trí huệ—Blessings, or blessedness and wisdom——Virtue and wisdom. 

Phước Huệ Song Tu, Đồng Đăng Bỉ Ngạn: To practice blessings (offerings and charity) 
and wisdom (meditation) at the same time, you wiÏll surely obtain enlightenmernt. 

Phước Nghiệp: Hành nghiệp do phúc đức mà sanh ra—Happy karma, or the karma of 
blessedness. 


(C-3) Tu Phước 
Practices 0ƒ blessing 


Tu tập Phước đức— Sundry pracfices: Những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như 
thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, 
tâm không định ứnh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt 
được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc—Various practices for a Buddhist such 
as practicing charity, distributing free sutras, building temples and stupas, keeping 
vegeterian diet and precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a single 
individual practice and it 1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, 1t 1s 
difficult to be reborn In the Pure Land. 


(II Phước Đức Lễ Bái Ngài Địa Tạng Bồ Tát—Blessing oƒ worshipping Earth-Store 


Bodhisatvra: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn muôn ức sự 
về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy-y chiêm ngưỡng đẳnh lễ, cúng dường, ngợi khen 
hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế thời nguyện những chỉ và cầu những 
chi thấy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ 
mãi cho; người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đẳnh thọ 
ký.”—According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, The Buddha told Contemplator of 
the World 's Sounds Bodhisattva: “If good men and women in the future wish to fulfñill 
hundreds of thousands of ten thousands of millions of wishes and to succeed In as many 
undertaking in both the present and the future, they should simply take refuge with, gaze 
upon, worship, make offerings to, and praise the image of Earth Store Bodhisattva. In such 
a way, their wishes and what they seek wIll all be realized. Moreover, one may wish that 
Earth Store Bodhisattva, replete with his great compassion, will offer eternal protection. 
That person will then dream of the Bodhisattva rubing the crown of his head and 
bestowing a prediction of enlightenmernt.” 


(D) Phước Điền 
Field oƒ Blessedness 


Œ) 


Œ) 


Œ) 
Ù 


a) 


b) 


c) 


994 


(D-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phước Điền 
Overview and Meanings 0ƒ Field oƒ Blessedness 


Tổng quan về Phước điền—An overview oƒ the Field oƒ Blessing: Trong Phật giáo, từ 
“phước điền” được dùng như một khu ruộng nơi người ta làm mùa. Hễ gieo ruộng phước 
bằng cúng dường cho bậc ứng cúng sẽ gặt quả phước theo đúng như vậy. Phật tử chân 
thuần nên tu tập phước đức (Lương phước điển) bằng cách cúng dường Phật, Pháp, 
Tăng —In Buddhism, the term “field of blessing” 1s used Just as a field where crops can be 
grown. People who grow offerings to those who deserve them will harvest blessing results 
accordingly. Sincere Buddhists should always cultivate the Field of Blessing by offerings 
to Buddha, HIs Dharma, and the Sangha. 


Nghĩa của Phước Điền— The meanings oƒ Field oƑ Blessedness: Ruộng cho người gieo 
trồng phước báo. Người xứng đáng cho ta cúng dường. Giống như thửa ruộng gieo mùa, 
người ta sẽ gặt thiện nghiệp nếu người ấy biết vun trồng hay cúng dường cho người xứng 
đáng. Theo Phật giáo thì Phật, Bồ tát, A La Hán, và tất cả chúng sanh, dù bạn hay thù, 
đều là những ruộng phước đức cho ta gieo trồng phước đức và công đức —The field of 
blessedness or the field for cultivation of happiness, meritorious or other deeds, I.e. any 
sphere of kindness, charity, or virtue. Someone who 1s worthy of offerings. Just as a field 
can yield crops, so people wIll obtain blessed karmic results 1f they make offerings to one 
who deserves them. According to Buddhism, Buddhas, Bodhisattvas, Arhats and all 
sentient beings, whether friends or foes, are fields of merits for the cultivator because they 
provide him with an opportunity to cultivate merits and virtues 


(D-2) Phân loại Phước Điền 
Categories 0ƒ Field oƒ blessedness 


Nhị Phước điền— Two kinds oƒ felicity: 

Hữu lậu phước điền (giúp con người cải thiện điều kiện sống trong kiếp lai sanh): Worldly 
field for cultivating of happiness which helps the culivator to have better living 
conditions In the next life. 

Bi điển: Compassion fields—Chăm sóc cho người bịnh đáng thương hay người nghèo 
khó ——Tender the sick, the pitiable, or poor and needy as the field or opportunity for 
charIty. 

Kính điền: Reverence fields—Hộ trợ chư Tăng Ni. Kính trọng Phật và Thánh chúng— 
Support the monks and the nuns. The field of religion and reverence of Buddhas, the sainfs 
and the priesthood. 

Ân điển: Gratitude fields. 

Gieo phước nơi cha mẹ: Cultivate blessedness in parents—Be dutiful to one”s parents. 


2) 


995 


Gieo phước bằng cách đắp đường, đào giếng, xây cầu, bồi lộ: Cultivate blessedness in 
making roads and wells, canels and bridges; repair dangerous roads. 

Vô lậu phước điển: Niết bàn là ruộng phước vĩnh cửu—Nirvana (out of passion) field for 
cultivating of an eternal happiness. 


(II) Tam Phước điền— Three sources 0ƒ felicity: 
(A) Theo Vô Lượng Thọ Kinh—According to The Infinite LỰe Sutra: 


D 


2) 


3) 


Ân phước hay Thế phước: Hiếu dưỡng cha mẹ và tu hành thập thiện, bao gồm cả việc 
phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, và tu thập thiện: Eilial piety toward one”s 
parents and support them, serve and respect one”s teachers and the elderly, maintain a 
compassionate heart, abstain from doing harm, and keep the ten commandments. 

Giới phước: Thọ tam quy, trì ngũ giới cho đến cụ túc giới, không phạm oai nghi—For 
those who take refuge In the Triratna, observe other complete commandments, and never 
lower thetr dignity as well as maintaining a dignified conduct. 

Hành phước—Tu hành phát bổ để tâm, tin sâu nhơn quả—Đọc tụng và khuyến tấn người 
cùng đọc tụng kinh điển Đại thừa—For those who pursue the Buddha way (Awaken their 
minds a longing for Bodhi), deeply believe in the principle of cause and effect, recite and 
encourage others to recite Mahayana Sutras. 


(B) Câu Xá Luận—According to The Abhidharma Kosa: 


l) 
2) 


3) 


Ân phước hay thí loại phước (Quả phước bố thí): Almsgiving, in evoking resultant wealth. 
Giới loại phước (Quả phước của trì giới): Obtaining a happy lot in the heaven for 
observing commandments (not killing, not stealing, not lying, not commiting adultery, etc). 
Tu loại phước (Phước tu hành): Observance meditation In obtaining final escape from the 
morfal round. 


(HI)Tứ Phước Điền— Four fields oƒ felicity: Four fields for cultivating happiness: 


Ù 
2) 
3) 
4) 





Thú Điển: Phước điển nơi súc sanh—To_animal—The field of felicity in animals. 

Khổ Điển: Phước điển nơi người nghèo—To the poor—The field of felicity in the poor. 
Ân Điển: Phước điển nơi song thân—To_ parents—The field of felicity in parents. 

Đức Điền: Phước điền nơi các bậc hiển Thánh hay nơi việc hoằng pháp: To the religion— 
The field of felicity 1n religion. 


(IV)Bát Phước Điền— Eight fields for cultivating blessedness: Tám ruộng phước điền—The 


eight fields for cultivating blessedness: 


(A) Theo Phật Giáo Đại Thừa—According to the Mahayana Buddhism: 
(A-1) Kính Điền— Reverence-field: 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 


Phật: Buddhas. 

Thánh nhân: Arhats or saInts. 

Hòa Thượng: Upadhyaya——Most Venerable——Preaching monks. 
A Xà Lê: Asarya—Giáo thọ sư—Teacher. 

Tăng: Monks and nuns In general (friars). 


(A-2) Ân Điền— Grace or Gratitude fields: 


6) 
? 


Cha: Father. 
Mẹ: Mother. 


996 


(A-3) Bi Điền— Compassion-fields: 


8) 


Người bịnh: The sick. 


(B) Theo Kinh Phạm Võng—According to the Brahma Net Sutraq: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 
lở) 
8) 


Lầm đường rộng giếng tốt: To make wide roads and good wells. 

Bắt cầu: To build bridges across rivers and canals. 

Tu sửa những đường xá nguy hiểm: To repair dangerous roads. 

Hiếu dưỡng cha mẹ: To be dutiful to parents—Phụng dưỡng song thân, một trong bốn 
mảnh ruộng phước điền. Đức Phật dạy: “Con cái nên triệt để lưu ý đến cha mẹ. Khi cha 
mẹ lớn tuổi, không thể nào tránh khỏi cảnh thân hình từ từ già yếu suy nhược bằng nhiều 
cách, làm cho họ không ngớt phải chịu đựng bệnh khổ làm suy nhược mỗi cơ quan trong 
hệ tuần hoàn. Điều này là tất nhiên không tránh khỏi. Dù con cái không bị bắt buộc phải 
chăm sóc cha mẹ già yếu bệnh hoạn, và cha mẹ chỉ trông chờ vào thiện chí của con cái 
mà thôi. Người Phật tử nên chăm sóc cha mẹ già bằng tất cả lòng hiếu thảo của mình, và 
người Phật tử nên luôn nhớ rằng không có một cơ sở nào có thể chăm sóc cha mẹ già tốt 
bằng chính gia đình mình.”—One of the four fields for cultivating happiness (blessing). 
The Buddha taught: “Children should pay special attention to their parents. Às parents 
age, 1f 1s Inevitable that their bodies will gradually weaken and deteriorate in a variety of 
ways, making them ¡increasingly susceptible to physical illnesses that can affect every 
organ In their system. This 1s natural and there 1s no escape. Even though, children have 
no forceful obligation to care for their aged and sick parents, and aged parents have to 
depend on their children's goodwIll. Buddhists should take good care of their parents 
plously, and Buddhists should always remember that there 1s no better Iinstitution to care 
for the aged parents other than the family 1tse]f.”. 

Hộ trì Tăng Già: To support monks. 

Chăm sóc người bệnh: To tend the sick. 

Giúp đở người lâm nạn tai ương: Save and help people who are victims of disasters. 
Thương xót không sát hại súc sanh: Love and not to kill animals. 


(C) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the Theravadan Buddhism: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 
lở 
8) 


Kính Phật: To revere the Buddha. 

Hộ pháp: To protect the Law. 

Trợ Tăng: To support the Sangha. 

Hiếu kính cha mẹ: To be filial (pious) to one”s parenfs. 

Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem chư Tăng như những vị Thầy: To support and assist 
those who understand the Truth and consider the monks as teachers. 

Thương xót và bố thí cho người nghèo: Love and give alms to the poor. 

Chăm sóc người bệnh: Tend the sick. 

Không sát sanh hại vật: Not to kill or harm animals. 


997 


CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY 
CHAPTER TWENTY-SEVEN 


Ba La Mật và Lục Độ Ba La Mật 
Paramitas and Six Paramfas 


Phần Một 
Part (0ne 


Ba La Mật 
Paramiias 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Ba La Mật— Overview and Meanings oƒ the transcendental 
perfection 

(D_ Tổng quan về “Ba La Mật— An overview 0ƒ “Paramita ” 

(I) Nghĩa của “Ba La Mật ”— The meanings oƒ “Paramitas ” 


(B) Phân Loại Ba La Mật— Categories 0ƒ Paraimifas 

(D Tam Chúng Ba La Mật — Three kinds oƒ Paramitas 

(H) Tứ Ba La Mật— Four kinds oƒ pararmfas: Eterntty, Bliss, True selƒ, Purity 

(HŨDNgñ Ba La Mật— The five pararnfas 

(IV)Phương tiện vượt thoát biển sanh tử để được cứu độ—There are five means doƒ 
transportation over the sea 0ƒ rmortality to salvation (five paramitas): Có năm phương tiện 
đưa chúng sanh qua biển sanh tử— See Năm Ba La Mật in Chapter 27 (B) (II). 

(V) Lục Ba La Mật— The six paramitas: See Six paramifas in Chapter 27 (D). 


(C) Lợi lạc cho những ai thực hành hạnh Ba La Mật—Beneftts for those who practice 
®Paramias ” 

(D Theo Sớ Giải Kinh Tập—According to the Suftta Nipata Conunenfary 

(IH) Sáu điều khiến cho một vị Bồ Tát giữ tròn lục Ba La Mật 


Phần Hai 
Part Two 


Lục Độ Ba La Mật 
SIx Paramfas 


998 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Lục Độ Ba La Mật Overview and Meanings oƒ Six 
Paramitas 

(D_ Tổng quan về “Lục độ Ba La Mật ”—An overview 0ƒ “Six Paramitas ” 

(I1 Nghĩa của “Lục độ Ba La Mật ”— The meanings 0ƒ “Six Pararmitas ” 


(B) Nội dung của “Lục độ Ba La Mật ”— Content oƒ “Six Paramitas ” 


(B-1-A) Bố Thí— Charityp— Dana (skt) 

(D_ Tổng quan về Bố Thí — An overview oƒ Charity 

(H) Nghĩa của Bố Thí— The meanings 9ƒ “Dana ” 

(HI)Những định nghĩa khác hiên quan đến Bố Thí —Other defimiions that are related to 
Dưng 

(IV)Phân Loại Bố Thí — Categories 0ƒ Charity 

(A) Nhị Bố Thí— Two kinds oƒ dana or charify 

(B) Tam Bố Thí— Three kinds oƒ dana or charify 

(C) Tứ Chủng Bố Thí— Four kinds 9ƒ dana 

(D) Ngũ Chủng Bố Thí— Five kinds oƒ alnsgiving 

(E) Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí Nhân— Five kinds oƒ people who pretend to oƒfer alms 

(F) Bảy Loạt Cúng Dường— Seven kinds 0ƒ oƒferings 

(G) Bát Bố Thí— Eight kinds 0ƒ aùnsgiving 

(H) Mười Loại Bố Thí Của— Ten kinds oƒ giving 

(D Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân— Twelve kinds oƒ people who haye truly 
good heart and genuine givỉng. 

(J) Tam Thập Chúng Bất Tịnh Bố Thí— Thưrty types oƒ mpure giving 

(V) Những loại Bố thí khác— Other kinds oƒ Charit 

(A) Đại Bố Thí— Great giving 

(B) Vô thượng Bố thí— Boundless Giving 

(C) Bố Thí Vô Sở Trụ— No attachment in acts oƒ charify 

(VŨDNhững đặc tính khác của Bố thí— Other characteristcs oƒ Charifty 

(VH)Tại sao chúng ta nên thực hành hạnh bố thí?— Why should we pracfice Giving? 

(VIII)Những ý tưởng khởi sanh khi có người đến cầu bố thí— Thoughts arise when there are 
people coming to ask ƒor charity 

(IX)Thi ân cầu báo, cầu phước đức nhân thiên và Chân Bố Thí trong Đạo Phật— Wish be 
repaid ƒor good deeds, good resulfs in the human and deva worlds, and Real Dana in 
Buddhism 

(X) Công đức bố thí cho người nghèo hay cho chư Tăng Ni— The virtue 0ƒ aqùns-giving to the 
poor and the needy, or 0ƒƒer gỨ†s to a BhikhUu or conunumity 0ƒ Bhikhus 

(XDPhước Bố Thí có hết không?— End oƒ blessings? 

(XH)Nhân Duyên Công Đúc Bố Thí theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát—Conditions and 
Comparative Merits and Virtues 0ƒ Giving 

(XIII) Đại thí hội— Great gathering ƒor qlmnsgiving 

(XIV)Công tác từ thiện và sự tu tập— Charitable works and culfivafion 





























999 


(XV)Những lời Phật dạy về “Bố Thí” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 
*“Giving ” im the Dharmapada Sutra 

(XVI)Những lời Phật dạy về “Bố Thí” và “Cúng Dường” trong Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương— The Buddha)s teachings on “Giving”and “Ofjermg” ím the Fory-Two 
Secfions Sutra 

(B-1-B) Bố Thí Ba La Mật— Charity-Paramita— Dana-Paramitas. 

(ID Tổng quan về Bố Thí Ba La Mật —An overview oƒ dana-paramita: 

(H) Nghĩa của “Bố Thí Ba La Mật ”— The meanings 0ƒ “Charity-Paramita ” 


(B-2-A) Trì Giới—Observe Precepfs— SiÌa (skt) 

(D_ Tổng quan về Trì Giới An overview 0ƒ Keeping Precepts: 

(I1 Nghĩa của Trì Giới— The meanings oƒ Keeping Precepfs: 

(II) Chỉ tiết về Trì Giới— Details oƒ Keeping Precepts: See Chapter 36. 
(B-2-B) Trì Giới Ba La Mật— Sila-Paramiia 


(B-3-A) Nhẫn nhục— Patience— Ksanti (skt) 

(L Tổng quan về Nhẫn Nhục—An overview oƒ Endurance 

(H) Ý nghĩa của Nhẫn Nhục— Meanings oƒ Endurance 

(HI)Những Định Nghĩa Liên Quan Đến Nhẫn Nhục— Definitions that related to Tolerance: 

(IV)Chi tiết về Nhẫn Nhục— Details oƒ Endurance: See Chapter 129. 

(V) Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 
®Endurance ” in the Dharmapada Suina: 

(B-3-B) Nhẫn nhục Ba La Mật— Patience-Paramita— See Chapter 129 (B) 


(B-4-A) Tình tấn— Right effort— Virya (skt) 

(ID Tổng quan về “Tỉnh tấn ”—An overview oƒ *“Eƒƒfort”: 

(I1) Ý nghĩa của “Tỉnh tấn °— The meanings oƒ “Eƒfort”: 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến “Tỉnh tấn °— Other defimiions which are related 
to “Eƒƒfort”: 

(IV)Phân loại “Tỉnh tấn ”— Categories 0ƒ “Eƒƒort”: 

(A) Nhị Chủng Tỉnh Tấn— Two kinds oƒ vừya. 

(B) Tam Chủng Tình Tấn. 

(C) Tứ Tỉnh Cần— Four efforts— See Tứ Chánh Cần in Chapter 21. 

(D) Mười Thanh Tịnh Tình Tấn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure energy oƒ Great 
Enlightening Beings. 

(B-4-B) Tỉnh Tấn Ba La Mật— Virya-Paramita 

(ID Tổng quan về Tỉnh Tấn Ba La Mật —An overview oƒ Virya-paramita: 

(H) Ý nghĩa của Tình tấn Ba La Mật— The meanings oƒ Virya-paramita (skt): 


(B-5-A) Thiền Định— Meditation— Dhyana 

(D_ Nghĩa của Thiền Định Ba La Mật— The meanings oƒ Dhyana-Paramita: 

(H) Chỉ tiết về Thiền Định Ba La Mật— Details oƒ Dhyana-Paramita: See Chapter 60. 
(B-5-B) Thiền định Ba La Mật— Meditation-Paramita— Dhyana-Paramita 


1000 


(B-6-A) Trí huệ— Wisdormm— Prajna (skf) 

(ID Tổng quan về Trí Tuệ Ba La Mật — An overview 0ƒ Prajna-Paramita: 

(I1) Ý nghĩa của Trí Tuệ— The meanings oƒ Prajna: 

(B-6-B) Trí Huệ Ba La Mật— Wisdormn-Paramita— Prajna-Paramita 

(ID Tổng quan về Trí Tuệ Ba La Mật — An overview 0ƒ Prajna-Paramita: 

(IH) Ý nghĩa của Trí Tuệ Ba La Mật— The meanings oƒ Prajna-Paramita: See Chapter 108. 


(C) Thập Độ Ba La Mật — Ten Paramitas 

(D Mười Ba La Mật trong kinh điển bằng tiếng Phạn— Ten paramitas in Sanskrit texts: 

(H)Ba La Mật theo triết học Du Già — The ten paramitas according to the Yogacara 
philosophers: . 

(HI)Mười Ba La Mật trong kinh điển Pah— Ten paramitas in Pali Buddhist Texts: See 
Chapter 156. 


(D) Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật— Prajna-Paramita Eimancipation 
Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật theo Kinh Hoa Nghiêm— Prqjna-paramita emancipation 


according to the Avatfarmsaka Sutra: 


(E) Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật— Super-worldly paramita 
in the highest sense for Bodhisafteas 


(F) Xuất thế gian Ba La Mật — Super-worldly paramita for Sravakas and Pratyekabuddhas 


(G) Thế gian Ba La Mật — Worldly paramita 





(Tượng thờ Quán Thế Âm Như Ý, 
bên trong về phía trái của Bê Đề Đạo Tràng) 


1001 


Phần Một 
Part (0ne 


Ba La Mật 
Paramiias 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Ba La Mật 
Overview and Meanings oƒ the transcendental perƒection 


(D Tổng quan về “Ba La Mật —An overview gƒ “Paramifa ”: Sau khi giác ngộ, Đức Phật 
khám phá ra rằng mọi kiếp sống của tất cả chúng sanh đều có tương quan tương duyên 
với nhau, và Ngài cũng thấy thế gian nầy ngập tràn những khổ đau phiển não. Chúng sanh 
mọi loài, từ côn trùng nhỏ bé đến vua quan uy quyển tột đỉnh đều chạy theo thú vui dục 
lạc, và cuối cùng phải gặt lấy những khổ đau phiền não. Chính vì thương xót chúng sanh 
mọi loài mà Ngài đã xuất gia tu hành và tìm ra phương cách cứu độ chúng sanh. Sau sáu 
năm tu hành khổ hạnh, Ngài đã tìm ra những phương cách “Đáo Bỉ Ngạn,” còn gọi là “Ba 
La Mật Đa.” Theo đạo Phật, đáo bỉ ngạn hay vượt qua bờ sinh tử bên nây để đến bờ bên 
kia, hay đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Nếu chúng ta dụng công tu hành và nhìn thấy rõ ràng 
chân lý như Ngài đã nhìn thấy thì cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ chấm dứt hết mọi khổ 
đau phiền não. Theo các kinh điển Đại Thừa, sáu giáo pháp đưa người vượt qua biển sanh 
tử. Ngoài ra, Lục Độ Ba La Mật còn có mục tiêu cứu độ hết thầy chúng sanh. Lục độ Ba 
La Mật hay sáu đức tính cốt yếu của Bồ Tát. Ngoài ra, Lục Độ còn là pháp môn Bồ Tát 
tu hành. Bố thí thì độ tánh bỏn xẻn và tham lam. Thì giới thì độ việc hủy phạm. Nhẫn 
nhục thì độ sân hận và thù ghét. Tinh tấn thì độ giải đãi, lười biếng. Thiển định thì độ tán 
loạn. Trí tuệ thì độ ngu si. Khi lục độ được tu tập viên mãn thì hành giả khai ngộ—After 
the Buddha”s Great Enlightenment, He discovered that all life 1s linked together by causes 
and conditions, and He also saw all the sufferings and afflictions of the world. He saw 
every sentient beings, from the smallest insect to the greatest king, ran after pleasure, only 
to end up with sufferings and afflictions. Out oŸ great compassion for all sentient beings, 
the Buddha renounced the world to become a monk to cultivate to find ways to save 
beings. After six years of ascetic practices, He finally discovered the Way to cross over 
from this shore, which 1s also called “Paramita”. According to Buddhism, “Paramita” 
means to cross over from this shore of births and deaths to the other shore, or nirvana. lf 
we try to cultivate and can see the truth clearly as the Buddha Himself had seen, 
eventually, we would be able to end all sufferings and afflictions. According to most 
Mahayana Sutras, the six things that ferry one beyond the sea of birth and death. In 
addition, the ŠSix Paramitas are also the doctrine of saving all living beings. The six 
paramitas are also sometimes called the cardinal virtues of a Bodhisattva. Besides, 
Bodhisattvas use the Six Paramitas as their method of cultivation. Giving that takes 
sfinginess across; moral precepts that takes across transgressions; patlence that takes 


1002 


across anger and hatred; vigor that takes across laxness and lazIiness; meditation that takes 
across scatterness; and wisdom that takes across stupidity. When these six paramitas have 
been cultivated to perfection, one can become enlightened. 


(I1 Nghĩa của “Ba La Mật ”— The meanings 0ƒ “Paramitas ”: 


D 


2) 


3) 


Ba La Mật có nghĩa là sự toàn hảo hay đáo bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên kia bến bờ 
của thế giới nhị nguyên hay thế giới của sự phân biệt và chấp trước). Những (sáu) đức 
tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành của mình. Thuật ngữ “Paramita” đã được 
nhiều học giả diễn dịch khác nhau. Theo T.R. Davids và William Stede, “Paramita” có 
nghĩa là “hoàn hảo,” “hoàn thiện,” hay “tối thượng.” H.C. Warren dịch là sự toàn thiện. 
Và vài học giả Phật giáo khác lại dịch là đức hạnh siêu việt, hay đức hạnh hoàn hảo— 
Perfected—Traversed—Perfection, or crossed over, or gone to the opposite shore 
(reaching the other shore). The term “Paramita” has been interpreted differently. T. Rhys 
Davids and William Stede give the meanings: completeness, perfection, highest state. 
H.C. Warren translates It as perfection. And some other Buddhist scholars translate 
“Paramita” as transcendental virtue or perfect virtue. 

Tiếng Phạn “Paramita” được chuyển dịch sang Hán ngữ là Ba-la-mật. “Ba la” có nghĩa 
trái thơm, còn “mật” có nghĩa là ngọt. Trong Phật giáo, tiếng Phạn “Paramita” (dịch cũ là 
Độ Vô Cực, dịch mới là Đáo Bỉ Ngạn) nghĩa là đến bờ bên kia, đưa qua bờ bên kia, hay 
cứu độ không có giới hạn. Đáo bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên kia bến bờ của thế giới 
nhị nguyên hay thế giới của sự phân biệt và chấp trước) cũng có nghĩa là sự toàn hảo hay 
hoàn thành những thứ cần hoàn thành. Ba La Mật cũng có nghĩa là thành tựu, hoàn tất, 
hay làm xong một cách hoàn toàn cái mà chúng ta cần làm. Thí dụ như nếu chúng ta 
quyết chí tu hành để làm Phật thì việc đạt được Phật quả chính là “Đáo được bỉ ngạn.” 
Đây cũng là những (sáu hay mười) đức tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành của 
mình. Từ “Ba La Mật” thông dụng cho cả Phật giáo Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy—The 
Sanskrit term “Paramita” 1s transliterated into Chinese as “Po-luo-mi.”” “Po-luo” 1s Chinese 
for “pineapple”, and “mi” means “honey.” In Buddhism, “Paramita”` means to arrive at the 
other shore, to ferry across, or save, without limit. Paramita also means perfection, or 
crossed over, or gone to the opposite shore (reaching the other shore). Crossing from 
Samsara to Nirvana or crossing over from this shore of births and deaths to the other shore. 
Practice which leads to Nirvana. Paramita also means to achieve, finish, or accomplish 
completely whatever we do. For Instance, If we decide to cultivate to become a Buddha, 
then the realization of Buddhahood 1s “Paramita.” The (six) practices of the Bodhisattva 
who has attained the enliphtened mind. The term “Paramita” 1s popular for both 
Mahayana and Theravada Buddhism. 

Ba La Mật, theo Phạn ngữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Có sáu Ba La Mật đưa chúng sanh 
qua biển sanh tử để đi đến Niết Bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát 
trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo 
Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho 
tất cả các tôn giáo. Lục độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, 
thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác —According to 
the Sanskrit language, Paramita means crossing-over. There are six Paramifas or six things 
that ferry one beyond the sea of mortality to nirvana. Six stages of spiritual perfection 


q) 


l) 


2) 


3) 


1003 


followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The six virtues of perfection 
are not only characteristic of Mahayana Buddhism In many ways, they also contain virtues 
commonly held up as cardinal by all religious systems. They consist of the practice and 
highest possible development. Thus, practicing the six paramitas will lead the practitioner 
to cross over from the shore of the unenlightened to the dock of enlightenmernt. 


(B) Phân Loại Ba La Mật 
Categories 0ƒ Pararmtas 


Tam Chúng Ba La Mật— Three kinds oƒ Paramifas: Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đưa 
ra ba loại Ba La Mật — In the Lankavatara Sutra, the Buddha gave three kinds of 
ParamIftas: 

Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật: Super-worldly paramita in the highest sense for 
Bodhisattvas. Paramitas of the supreme ones of Bodhisattvas, relating to the future life for 
all—See Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật in Chapter 27 (E). 

Xuất thế gian Ba La Mật: Super-worldly paramita for Sravakas and Pratyekabuddhas— 
Paramitas for Sravakas and Pratyeka-buddhas relating to the future life for themselves—— 
See Xuất thế gian Ba La Mật in Chapter 27 (F). 

Thế gian Ba La Mật: Worldly paramita—Paramitas for people in general relating to this 
world—See Thế gian Ba La Mật 27 (G). 


(H) Tứ Ba La Mật— Four kinds oƒ pardrmfas: Eternity, Bliss, True self, Purity. 


D 
2) 


3) 


Ẫ 


Thường Ba La Mật: Thường là Ba La Mật đầu tiên trong Tứ Ba La Mật—Eternity—The 
first of the four paramitas, the others are Bliss (Lạc), Personality (Ngã), Purity (Tịnh). 

Lạc Ba La Mật: Hạnh phúc—Cực lạc —Nirvana ¡s the highest bliss—Niết bàn là lạc tối 
thắng. 

Ngã Ba La Mật: Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng Giả Ngã là 
sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể (vô thường, và vô ngã)—The erroneous 
Ideas of a permanent self continued In reincarnation 1s the sources of all illusion. But the 
Nrrvana sutra definitely asserfts a permanent ego ¡in the transcendental world, above the 
range of reincarnation; and the trend of Mahayana supports such permanence. Ego 
composed of the five skandhas and hence not a permanent entity. It 1s used for Atman, the 
self, personality. Buddhism take as a fundamental dogma, I.e. Impermanence, no 
permanernt ego, only a temporal or functional ego. The erroneous idea of a permanent self 
confinued ïn reincarnation 1s the souce of all ilusion. 

Tịnh Ba La Mật: Thanh tịnh—Purity. 


(HI)Ngũ Ba La Mật— The five paramifas: FIive means of transportation over the sea of 


Ù 
2) 
3) 


mortality to salvation. 

Bố thí: Almsgiving. 

Trì giới: Commandment-keeping. 

Nhẫn nhục: Patience under provocation. 


1004 


4) Tinh tấn: Zeal. 
5) Thiên định: Meditation. 


(IV)Phương tiện vượt thoát biển sanh tử để được cứu độ— Means oƒ transportation over the 
sea 0ƒ mortality to salvation (five paramifas): Có năm phương tiện đưa chúng sanh qua 
biển sanh tử——There are five means of transportation over the sea of mortality to salvation 
(five paramitas)—See Thập Độ Ba La Mật in Chapter 27 Phần II (C). 


(V) Lục Ba La Mật— The six paramifas: See Six paramitas in Chapter 27 Phần II. 


(C) Lợi lạc cho những ai thực hành hạnh Ba La Mật 
Benefits ƒor those who practice “Pararmtas ” 


(ID) Theo Sớ Giải Kinh Tập—According to the Sufta Nipdafa Commmenfary: Những ai thực 
hành hạnh Ba La Mật không sanh vào những trạng thái xấu kém sau đây—Those who 
practice “Paramitas” will escape from being born In the following inauspicious states: 

1) Họ không bao giờ sanh ra mà bị mù: They are never born blind. 

2) Họ không bao giờ sanh ra mà bị điếc: They are never born deaf. 

3) Họ không bao giờ bị mất trí: They never become insane. 

4)_ Họ không bao giờ bị chảy nước dãi: They are never slobbery or rippled. 

3) Họ không bao giờ sanh ra làm người man dã: They are never born among savages. 

6) Họ không bao giờ sanh ra làm nô lệ: They are never born from the womb of a sÏlave. 

7) Họ không bao giờ sanh ra trong gia đình theo dị giáo: They are never born in a heretic 
family. 

8) Cho dù họ có luân hồi sanh tử bao nhiêu lần, họ sẽ không bao giờ đổi giới tính: They 
never change their sex no matter how many births and deaths they have been throuph. 

9) Họ không bao giờ phạm năm trọng tội —They are never guilty of any of the five grave 
sins (anantarika-kammas). 

10) Họ không bao giờ trở thành người cùi hủi: They never become a leper. 

11) Họ không bao giờ sanh ra làm súc sanh: They are never born as an animal. 

12) Họ không bao giờ sanh ra làm ngạ quỷ: They are never born as a hungry ghost. 

13) Họ không bao giờ sanh ra trong hàng a tu la: They are never born among different classes 
OÝ aSUFaS. 

14) Họ không bao giờ sanh vào địa ngục vô gián: They are never born In the AvICI. 

15) Họ không bao giờ sanh vào Biên Địa Địa Ngục (Biên Ngục): They are never born In the 
side hells (Lokantarika-Nrrayas). 

16) Họ không bao giờ sanh ra làm ma Ba Tuần: They are never born as a mara. 

17) Họ không bao giờ sanh vào cảnh giới không có tình thức: They are never born ¡n the 
world where there 1s no perception. 

18) Họ không bao giờ sanh trong cõi vô nhiệt thiên: They are never born In a heatless heaven 
(Anavatapta). 

19) Họ không bao giờ sanh ra trong cõi sắc giới: They are never born in the rupa world. 


1005 


20) Họ không bao giờ sanh ra trong tiểu thế giới: They are never born in a small world. 


(II) Sáu điều giúp cho một vị Bồ tát giữ tròn lục Ba La Mật: Six things which enable a 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


Œ) 


Bodhisattva to keep perfectly the six paramitas—Lục Sự Thành Tựu. 

Cúng dường: Cúng dường để thành tựu đàn độ—Worshipful offerings. 

Hành trì giới luật: Học và hành trì giới giới luật để thành tựu giới độ—Study and practice 
the moral duties. 

Bi mẫn: Pity—Bi mẫn để thành tựu nhẫn độ. 

Tinh tấn hành trì thiện pháp: Siêng năng làm điều thiện để thành tựu tiến độ—Zeal in 
goodness. 

Ở nơi cô liêu: Isolation—Ở nơi cô liêu để thành tựu thiền độ. 

Pháp lạc: Delight in the law—Vui học Phật pháp để thành tựu trí độ. 


Phần Hai 
Part Two 


Lục Độ Ba La Mật 
SIx Paramfas 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Lục Độ Ba La Mật 
Overview and Meanings 0ƒ Six Parainias 


Tổng quan về “Lục độ Ba La Mật”—An overview oƒ “Six Paramifas”: Phật tử thuần 
thành luôn biết Lục Độ Ba La Mật là sáu pháp tu hành căn bản của một người con Phật, 
nhưng lại không nỗ lực thực hành. Gặp ai và ở đâu mình cũng nói pháp “Lục Độ”, nhưng 
đến lúc gặp thử thách thì bố thí cũng không, trì giới cũng chẳng có, nhẫn nhục cũng tránh 
xa, tỉnh tấn đâu chẳng thấy chỉ thấy giải đãi, thiển định đâu không thấy chỉ thấy tán tâm 
loạn ý, kết quả là chúng ta không thể xử dụng được chân trí tuệ không trong hành xử hằng 
ngày. Như vậy thì hình tướng tu hành có lợi ích gì? Có người chẳng những không chịu bố 
thí, mà còn kêu người khác phải bố thí cho mình càng nhiều càng tốt. Những người nầy 
luôn tìm cách đạt được tiện nghi, chứ không chịu thua thiệt. Chúng ta ai cũng biết trì giới 
là giữ gìn giới luật Phật, nhưng đến lúc gặp thử thách, chẳng những mình không giữ giới 
mà còn phá giới nữa là khác. Mặc dù ai trong chúng ta cũng đều biết rằng nhẫn nhục có 
thể giúp đưa chúng ta sang bờ bên kia, nhưng khi gặp chuyện thì chúng ta chẳng bao giờ 
nhẫn nhục được. Ai cũng muốn tinh tấn, nhưng mà tỉnh tấn làm việc trần tục, chứ không 
phải tinh tấn tu hành. Ai cũng biết thực tập thiển định nhằm tập trung tư tưởng để phát 
sanh trí huệ, nhưng chỉ biết nói mà không chịu làm. Vì những lý do nầy mà Đức Phật nói 
pháp Ba La Mật. Bố thí tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp để bố thí cho người 
khác, trì giới là tuân giữ giới luật Phật và thúc liễm thân tâm trong mọi hoàn cảnh, nhẫn 
nhục là thọ nhẫn những øì không như ý, tinh tấn là tinh tấn tu tập, thiển định là tập trung 


1006 


tư tưởng cho đến khi không còn một vọng tưởng nào, và trí tuệ là trí có khả năng đưa 
mình đến bờ bên kia và liễu sanh thoát tử—Devout Buddhists always know that the Six 
Paramitas are the basic methods of cultivation for a Buddhist, but we do not try to practice 
them. To meet anyone at anywhere we always talk about the Six Perfections, but when 
the situation comes, we do not want to practice gøiving, we do not keep the precepts, we 
cannot tolerate any circumsfances, we are not vigorous, we do not set aside time to 
practice meditation, and as a result, we can not use real wisdom to conduct our daily 
activitles. So, what 1s the use of the cultivation of outside appearance? There are people 
who do not want to give out a cent; on the contrary, they demand others to g1ve to them, 
the more the better. They always want to gain the advantage and not take a loss. We all 
know that holding precepts means keeping the precepts that the Buddha taught, but when 
states come, we break the precepts Instead of keeping them. Although we all know that 
patence can take us to the other shore, but when we meet a difficult situation, we can 
never be patient. Everyone wants to be vigorous, but only vigorous in worldly businesses, 
not In cultivation. We all know that we should meditate to concentrate our mind so that 
wIsdom can manifest, but we only talk and never practice. For these reasons, the Buddha 
taught the Six Perfections: giving means to give wealth or Buddhadharma to others, 
holding precepts means to keep the precepts that the Buddha taught and to refrain from 
wrong-doings, patlence means to patiently endure the things that do not turn out the way 
we wish them to, vigor means to be vigorous In cultivation, mediftation means to 
concenfrate our mind until there are no more idle thoughts, and wisdom enables us to 
reach the other shore and end birth and death. 


(H) Nghĩa của “Lục độ Ba La Mật ”— The meanings 0ƒ “Six Paramifas ”: Ba La Mật, theo 
Phạn nhữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi 
đến Niết Bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong tiến trình thành 
Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều 
phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. Lục 
độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả đĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba La Mật 
sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác—According to the Sanskrit language, 
Paramita means crossing-over. SIx Paramitas mean the six things that ferry one beyond 
the sea of mortality to nirvana. Six stages of spiritual perfection followed by the 
Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The six virtues of perfection are not only 
characteristic of Mahayana Buddhism In many ways, they also confain virties commonly 
held up as cardinal by all religIlous systems. They consist of the practice and highest 
possible development. Thus, practicing the six paramitas wIll lead the practitioner f0 cross 
over from the shore of the unenlightened to the dock of enlightenment 


(B) Nội dung của “Lục độ Ba La Mật” 
Content 0ƒ “Six Pararmiftas ” 


1007 


(B-1-A) Bố Thí 
Charity— Dana (skt£) 


(ID) Tổng quan về Bố Thí —An overview oƒ Charity: Chúng ta phải bằng mọi cách giúp đở lẫn 
nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kể được cho, cho cái gì 
và cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây 
là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật còn là 
cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà trong từng giây phút, chúng ta làm cho 
chúng sanh hoan hỷ cũng như làm trang nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà chúng 
ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh lìa bỏ tánh tham lam bỏn xẻn. Đặc biệt, chư Bồ Tát 
bố thí bình đẳng cho tất cả chúng sanh mà không màng chúng sanh có xứng đáng hay 
không. Trong Kinh Bổn Sanh kể nhiều câu chuyện về Bồ Tát hoàn thành bố thí Ba La 
Mật. Như trong một tiền kiếp của Đức Phật, lúc đó Ngài chỉ là một Bồ Tát, dù dưới dạng 
nhân hay phi nhân để thực hành hạnh bố thí. Trong Kinh Bổn Sanh Đại Kapi có kể Bồ Tát 
là chúa của loài khỉ bị quân lính của vua xứ Varanasi tấn công. Để cứu đàn khỉ, chúa khỉ 
lấy thân mình giăng làm cầu cho đàn khỉ chạy thoát. Trong Kinh Bổn Sanh Sasa, Bồ Tát 
là một chú thỏ rừng. Để giữ trọn như lời đã hứa, thỏ hiến thân mình chết thay cho một con 
thỏ khác. Trong truyện hoàng tử Thiện Hữu, để thực hiện lời nguyện bố thí ba la mật, 
hoàng tử không chỉ bố thí lầu đài hay thành quách, mà còn bố thí ngay đến vợ con và cả 
thân thể tứ chi của Ngài. Theo Thanh Tịnh Đạo, Bồ Tát vì lợi ích số đông, thấy chúng 
sanh đau khổ, muốn cho họ đạt được trạng thái an lạc mà nguyện tu tập Ba La Mật, khi 
bố thí Ba La Mật được hoàn thành thì tất cả các Ba La Mật khác đều được hoàn thành. 
Theo Kinh Thí Dụ, Bồ Tát bố thí cho những ai cần, rồi Bồ Tát tu hành tịnh hạnh và Ba La 
Mật cho đến viên mãn. Cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng, chánh đẳng chánh 
giác—One should help other people, as best as one can, to satisfy their needs. When 
gIving charity, one does not cherish the thoupht that he 1s the giver, and sentient beings are 
the receivers, what Is given and how much 1s gIven, thus, in one”s mind no arrogance and 
self-conceit would arise. This 1s an unconditioned alms-gIving or compassion on equlity 
basis. Dana paramita 1s also a gate of Dharma-1llumination; for with 1t, in every Instance, 
wWwe cause creatures to be pleasant, we adorn the Buddhist land, and we teach and guide 
stingy and greedy living beings. Especially, Bodhisattvas give alms to all beings, so that 
they may be happy without investigating whether they are worthy or not. In the Jataka 
literature, many stories are found which show how the Bodhisattva fulfilled the Paramita- 
charitable giving, the former bírth stories of Gautama, when he was a Bodhisattva, either 
in human form or non-human form, 1t 1s wriftten that he practiced such types of Paramifa- 
charitable giving. In the Mahakapi Jataka, the Bodhisattva 1s a great monkey leader, who 
at the attack by men of the Varanasi king, allowed fellow monkeys to pass off safely by 
treading on his body, stretched as the extension of a bridge. In the Sasa Jataka, the 
Bodhisattva 1s a young hare who offers his own body In the absence of any other thing to 
offer, Jjust to observe the sacred vow. The sfory of Prince Vessantara, which 1s widely 
appreciated, shows Prince Vessantara In fulfilliment of his vow to give whatever he 1s 
asked to gIve, not only surrenders the palladium of his fatherˆs kingdom, but even his own 
wife and children. According to the Visuddhimaga, Great Enliphtening Beings are 


1008 


concerned about the welfare of living beings, not tolerating the sufferings of beinss, 
wishing long duration to the higher states of happiness of beings and being impartial and 
Just to all beings, by fulfiling the Paramita-charitable giving they fulfill all other 
paramitas. According to the Apadana, the Bodhisattva gave the gIft to the needy. He then 
observed precepts perfectly and fulfilled the paramitas in the worldly renunciation. He 
then attained the Supreme Enlightenmenit. 


(H) Nghĩa của Bố Thí— The meanings 0ƒ “Dana ”: 


Ù 


2) 


3) 


“Dana” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “cúng dường.” Nói chung từ “dana” chỉ một 
thái độ khoản đại. Đàn na quan hệ với việc phát triển một thái độ sẵn sàng cho ra những 
gì mà mình có để làm lợi lạc chúng sanh. Trong Phật giáo Đại thừa, đây là một trong lục 
Ba La Mật. Hành vi tự phát tặng cho tha nhân một vật, năng lượng hay trí năng của mình. 
Bố thí là một trong sáu hạnh Ba La Mật của người tu Phật, là tác động quan trọng nhất 
làm tăng công đức tu hành mà một vị Bồ Tát tu tập trên đường đi đến Phật quả. Trong 
Phật giáo Nguyên Thủy, đàn na là một trong mười pháp “quán chiếu” và là những tu tập 
công đức quan trọng nhất. Đàn na là một thành phần chủ yếu trên đường tu tập thiển 
quán, vì chính đàn na giúp chúng ta vượt qua tánh ích kỷ, đem lại lợi lạc cho cả đời này 
lẫn đời sau. Ngày nay, việc Phật tử tại gia cúng dường cho chư Tăng Ni cũng được gọi là 
“đàn na,” và đây là một trong những hoạt động tôn giáo quan trọng nhất cho người tại gia 
tại các quốc gia Đông Á. Người tại gia tin rằng cúng dường cho chư Tăng Già sẽ mang lại 
lợi lạc lớn hơn là cho người thường, vì ngoài đức Phật ra thì chư Tăng Ni cũng được xem 
là “phước điển” trong Phật giáo—“Dana” is a Sanskrit term for “alms.” In general this 
refers to an attitude of generosity. It involves developing an attitude of willingness to ø1ve 
away whatever one has In order to benefit sentient beings. In Mahayana Buddhism, this 1s 
one of the sIx paramitas or virtues of perfection. Charitable giving, the presenfation of gIft 
or alms to monks and nuns (the virtue of alms-giving to the poor and needy or making øIfts 
to a bhikkhu or community of bhikkhus). Voluntary giving of material, energy, or wIsdom 
to others, regarded as one of the most important Buddhist virtues. Dana 1s one of the six 
perfections (paramitas) and one of the most Important of the meritorilous works that a 
Bodhisattva cultivates during the path to Buddhahood. In Theravada Buddhism, It 1s one of 
the ten “contemplations” (anussati) and the most Important meritorIous activitles (punya). 
lt is seen as a key component in the meditative path, as 1t serves to overcome selfishness 
and provide benefits in both the present and future lives. Nowadays, the practice of g1ving 
alms to monks and nuns by laypeople 1s also called “dana,” 
Important religIous activities for non-monastics In East ÀAsian countries. Laypeople believe 
that gifts gIven to the Samgha would bring geater benefits than giving to other people, for 
besides the Buddha, monks and nuns are also referred as “fields of merIt” in Buddhism. 
Bố Thí là cho một cách rộng lớn, cho không giới hạn—“Charity” (Bố Thí) means to give 
without any limits: Theo từ Hán Việt, Bố có nghĩa là rộng lớn hay không có giới hạn, Thí 
có nghĩa là cho—According to Vietnamese-Chinese terms, Bố means wide or unlimited, 
Thí means giving. 

Đàn Na có nghĩa là quảng đại bố thí —“Dana” means generosity or charity: Bố thí thực 
phẩm hay pháp giáo, đưa đến lợi lạc cho đời nầy và đời sau trong kiếp lai sanh, xao lãng 
hay từ chối không bố thí sẽ có hậu quả ngược lại. Đức Phật dạy: “Tham lam chính là đầu 


and 1t Is one of the most 


4) 


5) 


6) 


b) 


7) 


1009 


mối của các sự khổ đau trong vòng luân hồi sanh tử. Vì hễ có tham là có chấp giữ; có 
chấp giữ là còn bị trói buộc; còn bị trói buộc tức là chưa giải thoát; chưa giải thoát tức là 
còn luân hồi sanh tử; còn luân hồi là còn làm chúng sanh; còn làm chúng sanh là còn tiếp 
tục chịu các cảnh khổ đau phiển não.” Vì thấy các mối nguy hại của tham lam, nên Đức 
Phật đã nhấn mạnh với chúng sanh về pháp môn bố thí —Almsgiving of food or doctrine, 
with resultant benefits now and also hereafter in the form of reincarnation, as neglect or 
refusal wIll produce the opposite consequences. The Buddha taught: “Greed ¡1s the origin 
Of various paIns and sufferings in the cycle of births and deaths. For If there 1s greed, there 
1S attachment; 1f there 1s attachmernt, there 1s bondage; 1f there 1s bondage, there 1s the 
cylcle of briths and deaths; 1f there 1s a cycle of rebirths, one 1s sfIll a sentient being; 1Ÿ one 
1S stll a sentlent being, there are still pains, sufferinsgs, and afflictions.” Realizing the 
calamities from greediness, the Buddha emphasized a dharma door of generosIty. 

Trong phần giảng giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, Thiển Sư Thích Nhất Hạnh đã giải thích 
về “Bố Thí” như sau: Bố Thí là cho ra đồng đều, có nghĩa là làm san bằng sự chênh lệnh 
giàu nghèo. Bất cứ hành động nào khiến cho tha nhân bớt khổ và thực thi công bằng xã 
hội đều được xem là “Bố Thí.”: In the explanation of the Sutra on The Eight Realizations 
of the Great Beings, Zen Master Thích Nhất Hạnh explained “Practicing Generosity” as 
follow: “Practicing generosifty means to act in a way that wIll help equalize the difference 
between the wealthy and the impoverished. Whatever we do to ease others" suffering and 
create social Justice can be considered prafticing øgenerosIty 

Bố Thí là một trong lục Ba La Mật —Dana is one of the six paramitas: Bố Thí là hạnh tu 
đầu của sáu phép Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là đưa người sang bờ bên kia, tức là bờ 
giải thoát; giải thoát khỏi bệnh tật, nghèo đói, vô minh, phiền não, sanh tử. Tuy nhiên, 
Phật pháp nói dễ khó làm. Bố thí tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp bố thí cho 
người khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí. Ngược lại, lúc nào cũng muốn 
người khác cho mình, càng nhiều càng tốt. Người ấy luôn tìm cách chiếm đoạt tiện nghi. 
Vì vậy nói Phật pháp nói dễ khó làm là ở chỗ nầy—Practicing generosity ¡s the first of the 
SIX paramitas. Paramita means to help others reach the other shore, the shore of liberation 
from sickness, poverty, hunger, ignorance, desires and passions, and birth and death. 
However, Buddha-dharma 1s always easy to speak but difficult to do. Giving means to 
give wealth or Buddha-dharma to others, but when you are In a situation to do so, you do 
not want to do. On the contrary, you demand that others give to you, the more the better. 
Thịs 1s why people say “Buddha-dharma 1s always easy to speak but difficult to do.” 

Người tu theo Phật phải nên biết hai chữ “Bố thí” và “Cúng dường” cũng đồng một 
nghĩa—Buddhists should know that both concepts of “siving to charity” and “making 
offerings” mean the same thing: 

Ở nơi chúng sanh thì gọi là “Bố thí.”: With regard to sentient beings, this act is called 
“Giving.” 

Ở nơi cha mẹ, cùng các bậc thầy tổ và chư Thánh nhân thì gọi là cúng dường: With regard 
to parents, religious teachers, Patriarchs, and other enlightened beings, this act is called 
“Making offerings.”. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, Ngài Phật Âm định nghĩa “Danam vuccati avakkhandham'” là “thật 
lòng bố thí” thì gọi là “Đà na,” mặc dù theo nghĩa đen “đàn na” có bốn nghĩa: 1) bố thí, 2) 
rộng lượng, 3) của cứu tế, và 4) hào phóng —According to the Visuddhimagga, 


1010 


Buddhaghosa defines “Dana” as follows: “Danam vuccati avakkhandham”, means to ø1ve 
with heart 1s really called the “Dana”, though the word “Dana” literally stands for l) 
charity, 2) genrosity, 3) alms-giving, 4) liberality, etc. It is Bodhisattvaˆs perfection of gIft 
when he offers, øgives up or remains indifferent to his body. 


(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Bố Thí —Other definiions that are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


ỡ) 


a) 
b) 


Dana: 

Báo ân thí: Bố thí để trả ân (vì người ấy đã cho tôi nên tôi bố thí lại). Đây là một trong 
tám loại bố thí theo Câu Xá Luận—Giving out of gratitude or giving ¡n return for kindness 
received or one gives, thinking: “He gave something.” This 1s one of the eight causes of 
dana or gøIving according to the Kosa Sastra. 

Bố úy thí: Đem cái vô úy bố thí cho người. Vì sợ mà bố thí (Vì sợ tai ách mà bố thí) . Đây 
là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh—Giving courage to someone——Bestowing of courage——The bestowing of confidence 
by every true Buddhist, I.e. that none may fear him. Absence or removal of fear, one of 
the three forms of giving. Giving out of fear or giving for fear of evil or one gives from 
fear. This 1s one of the eight causes of dana or giving according to the Kosa Sastra and 
SangIti Sutfa In the Long Discourses of the Buddha 

Công đức thí: Giving for personal virtue—Bố thí để giúp cho tâm được trang nghiêm, tập 
hạnh buông xả và dọn đường cho công cuộc tu hành giải thoát. Đây là một trong tám loại 
bố thí theo Câu Xá Luận ——Giving for personal virtue or for the adornment of the heart 
and life. This 1s one of the eight causes of dana or giving according to the Kosa Sastra. 

Hồi hướng Bồ Đề bố thí: Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi: Giving dedicated 
to enlightenment, transcended the created and the uncreated. 

H Thiên thí: Vì mong được sanh lên cõi trời mà bố thí. Thi ân bố thí với hy vọng sanh 
Thiên hay được hưởng phước (do mong cầu được sanh lên cõi trời mà bố thí). Đây là một 
trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận—Giving in hope of bliss in the heaven, or giving 
because of hoping to be reborn In a particular heaven. This 1s one of the eight causes of 
dana or gIving according to the Kosa Sastra. 

Pháp Thí: Giving of the doctrine—Nói pháp giảng kinh hóa độ quần sanh. Thuyết giảng 
những lời Phật dạy để độ người —Giving of the dharma to preach or to speak Dharma to 
save sentient beings. Giving the Buddha's truth to save sentient beings. 

Tập tục thí: Giving because of tradition or custom—Bố thí vì thể theo tập tục của tổ tiên 
cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là tốt). Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá 
LuậnGiving because of tradition or custom or confinuing the parental example of giving 
(one gives, thinking: “Tt 1s good to g1ve.”). Thịs 1s one of the eight causes of dana or gI1ving 
according to the Kosa Sastra. 

Thí Chủ: Danapati (sk)—Đàn Việt Bát Để—Người Bố Thí—The benefactor—Người có 
tâm thanh tịnh, từ bi, đem của cải, tiền bạc, vân vân, của mình ra mà phân phát cho các 
kẻ thọ lãnh—This is an individual who has peace, purity, and compassion, and uses his or 
her wealth of possessions and money to distribute and g1ve to beneficIarIes. 

Phật tử: Buddhist followers. 

Người bố thí: Almsgivers (in general)—Patrons—Người bố thí (nói chung)—Người chủ 
làm việc bố thí, người tự mình bỏ ra của cải để cúng dường—Patron of Buddhism— 


1011 


c) Đàn chủ: Đà Na Bát Để——Almsgiver—Benefactor—Lord of charity—Thí chủ—Đàn na 
thí chủ trong Phật giáo—Người hộ trì Phật pháp. 

9) Trang Nghiêm thí: Bố Thí vì muốn trang nghiêm và tư trợ tâm. Đây là một trong tám 
loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh —Giving because of hoping to 
adorn and prepare oneˆ”s heart. This is one of the eight bases for giving according to the 
Sangtti Sutta in the Long Discourses of the Buddha. 

10) Tùy chí thí: Giving as occasion offers—Có người đến nên bố thí hay chỉ bố thí được sự 
tiện ích ở chỗ gần. Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận và Kinh Phúng 
Tuụng trong Trường Bộ Kinh—Giving of convenience or to those who come for aid. Thịs 1s 





one of the eight causes of dana or gIving according to the Kosa Sastra and SangIti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha. 

11) Tùy nghỉ bố thí: Tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ—Giving appropriately, knowing 
superior, mediocre, and inferior—See Ten kinds of pure giving of Great Enlightening 
Beings. 

12) Tùy Ý Thí: Giving according to wishes, satisfying others—Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ 
nguyện cầu. 

13) Yếu Danh Thí: Giving for acquiring a good reputation. 

a) Một trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—One gives, 
thinking: “If I make this gift I shall acquire a good reputation. This 1s one of the eight 
bases for øgIving according to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha. 

b)_ Vì danh tiếng mà bố thí (nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt). Đây là một trong tám loại 
bố thí theo Câu Xá Luận —Giving in hope of an honoured name (one gives, thinking: “Tf I 
make this gift [ shall acquire a good reputation). This 1s one of the eight causes of dana or 
giving according to the Kosa Sastra 


(IV)Phân Loại Bố Thí— Categories 0ƒ Charity: 

(A) Nhị Bố Thí— Two kinds øƒ dana or charity: Hai loại bố thí. 

(A-1) 

I)_ Tài thí: Bố thí bằng của cải —Giving of goods. 

2) Pháp thí: Thuyết giảng những lời Phật dạy để độ người —Giving the Buddha's truth to 
save sentient beings. 

(A-2) 

1) Tịnh thí: Bố thí thanh tịnh chẳng cần báo đáp—Pure or unsullied charity, which looks for 
no reward here but only hereafter (expecting no return). 

2) Bất tịnh thí: Bố thí mong cầu phước báo —Impure or sullied charity whose object ¡s 
personal benefit (expecting something In return). 

(B) Tam Bố Thí— Three kinds oƒ dana or charity: 

(B-1)Ba bậc Bố thí— There are three levels oƒ dana: 

I1) Hạ phần bố thí (bố thí ở bậc thấp nhất—Low degree of dana-paramita: Do khởi từ tâm 
mà bố thí tài vật cho dòng họ, vợ con. Đây gọi là bố thí bậc thấp—With compassion, a 
person gives alms (ordinary good§) to his relatives, wife, children... Thịs 1s called Dana- 
paramI or “given In low degree.”. 


2) 


3) 


1012 


Trung phần bố thí (bố thí ở bậc trung)—Middle degree of dana-paramita: Với từ tâm mà 
bố thí đầu, mắt hay tứ chi. Đây gọi là bố thí bậc trung——With compassion, a person his 
own head, eyes, arms, legs... This 1s called Dana-uppaparami or “siven in middle degree.” 
Thượng phần bố thí (bố thí bậc thượng)—High degree of dana-paramita: Với từ tâm mà 
bố thí sinh mạng. Đây gọi là bố thí bậc thượng——With compassion, a person gives his own 
life. This 1s called Dana-paramattha-parami or “given In high degree.” 


(B-2)Ba loại Bố thí— There are three kinds oƒ generosity: 


l) 
a) 


b) 


2) 


Tài Thí: Amisa-dana (skt)——Giving of material obJects. 

Bố thí tài sản vật chất, nghĩa là cho người tiền bạc hay vật chất. Trên đời này, không ai là 
không thể thực hiện một hình thức bố thí nào đó. Dù cho một người bần cùng đến đầu, 
người ấy cũng có thể bố thí cho những người còn tệ hơn mình hay có thể giúp vào việc 
công ích bằng sự bố thí dù nhỏ nhặt, nếu người ấy muốn. Ngay cả một người hoàn toàn 
không thể làm được như thế, người ấy cũng có thể có ích cho người khác và cho xã hội 
bằng cách phục vụ: Giving of material goods, that ¡s, to give others money or goods. In 
this world, there 1s no one who 1s unable to perform some form of giving. No matter how 
1mpoverished one 1s, he should be able to give alms to those who are worst off than he or 
to support a public work with however small a donation, 1ƒ he has the wIll to do so. Even 1Ÿ 
there 1s someone who absolutely cannot afford to do so, he can be useful to others and to 
society by offering his services. 

Tài thí là thí của cải vật chất như thực phẩm, quà cáp, vân vân. Tài thí bao gồm nội thí và 
ngoại thí. Ngoại thí là bố thí kinh thành, của báu, vợ con... Bồ Tát là vị không chấp vào 
ngã, nên có thể cho cả kinh đô, của báu và vợ con... Thái tử Sĩ Đạt Đa là một vị hoàng tử 
giàu sang phú quí, nhưng Ngài từ bỏ hết ngay cả vợ đẹp, con ngoan và hoàng cung lộng 
lẫy để trở thành một sa môn không một đồng dính túi. Nội thí là Bồ Tát có thể cho cả 
thân thể, đầu, mắt, tay chân, da thịt và máu xương của mình cho người xin—Giving of 
goods (or donating material goods such as flesh, food, meat, prey, gIft, etc). Giving of 
wealth includes both outer and inner wealth. The outer wealth refers to one”s kingdom and 
treasures, one”s wIfe and sons. Those who practice the Bodhisattva way have no mark of 
self so they are able to gIve away therr kingdom, their homes and even their wives and 
sons. Sakyamuni Buddha for example should have become a king, but he chose 1nstead to 
become a monk. He left his wife and his newly born son. Relinguishing the glory of 
royalty. He went to the state of homelessness. The inner wealth, on the other hand, refers 
to one”s own body, head, eyes, brains and marrow, skin, blood, flesh and bones. All can be 
øIven to others. 

Bố thí Pháp —Giving of law: Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn với việc bố thí tài vật mà không 
khiến cho chúng sanh tu hành chuyển hóa những khổ đau phiền não của họ thì theo Đức 
Phật là chưa đủ. Đức Phật nhắc nhở về cách bố thí cao tuyệt để giúp chúng sanh là giúp 
họ tu tập thiện nghiệp. Theo kinh Đại Bảo Tích, chương XXIV, Diệu Âm Bồ Tát đã hiện 
các thứ thân hình tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp. Chương XXV, Quán 
Thế Âm Bồ Tát vì thương tưởng các chúng sanh kêu khổ nên ngài cũng đã biến ra đủ loại 
thân đồng sự với chúng sanh mà thuyết pháp làm lợi lạc cho họ. Theo Đức Phật, có hai 
cách bố thí, vật chất và tinh thần. Trong hai cách nầy thì cách bố thí về tinh thần là thù 
thắng. Bố thí Pháp, nghĩa là dạy dỗ người khác một cách đúng đắn. Một người có kiến 
thức hay trí tuệ về một lãnh vực nào đó, hẳn cũng có thể dạy người khác hay dẫn dắt họ 


3) 


1013 


ngay cả khi họ không có tiền hay bị trở ngại về thể chất. Dù cho một người có hoàn cảnh 
hạn hẹp cũng có thể thực hiện bố thí pháp. Nói lên kinh nghiệm của riêng mình làm lợi 
cho người khác cũng là bố thí pháp. Như vậy, theo đạo Phật, pháp thí là đem pháp thoại 
đến với chúng sanh, nhằm mang lại lợi ích tỉnh thần cho họ: If we feel satisfied only with 
the giving of wealth and materials, without helping sentient beings cultivate to transform 
their sufferings and afflictions, according to the Buddha 1s not enough. The Buddha 
reminded about the supreme method In helping sentient beings 1s to help them cultivate 
wholesome deeds. According to the Maharatnakuta Sutra, Chapter XXIV, the Bodhisattva 
Wonderful Sound preaches Dharmaparyaya 1n various shapes to different beings 
according to their ability and capacity. In Chapter XXV, Avalokitesvara Bodhisattva also 
preaches Dharmaparyaya In various shapes to different beings. According to the Buddha, 
there are two gIfts, the carnal and spiritual. Of these two gIfts, the spiritual 1s prominernt. 
Giving of law means to teach others rightly. ÀA person who has knowledge or wisdom 1n 
some field should be able to teach others or guide them even !f he has no money Or 1s 
physically handicapped. Even a person of humble circumstances can perform giving of the 
Law. To speak of his own experience 1n order to benefit others can be his giving of the 
Law. Therefore, according to Buddhism, giving of the law 1s to teach and transform all 
living beings by explaining the Buddha-dharma to them. 

Bố thí vô úy nghĩa là gỡ bỏ những ưu tư hay khổ đau của người khác bằng nỗ lực của 
chính mình. An ủi ai vượt qua lúc khó khăn cũng được xem như là “vô úy thí.” Khi một 
người đang lo sợ vì gặp tai họa, mình bèn dùng phương tiện lời nói hay các phương cách 
khác để giúp người ấy hết lo âu, khổ sở và phiển não, đó là vô úy thí. Vô úy thí là cách 
tốt nhất có thể đóng góp sự an lạc và hạnh phúc cho mọi người: Giving of fearlessness 
means to remove the anxietiles or sufferings of others through one”s own effort. To 
comfort others in order to help them overcome their difficult time can be considered as 
“øivinng of fearlessness.” When someone 1s terriled in encountering disasters or 
calamities, we try fo use our own words or other efforts to remove his anxifIles, sufferings 
and afflictions, this 1s the gIft of fearlessness. The giving of fearlessness 1s the best way 
that can attribute a peaceful and happy atmosphere for everyone. 


(C) Tứ Chúng Bố Thí— Four kinds oƒ dana: Bốn loại bố thí. 


l) 


2) 
3) 


4) 


Bút Thí: Thấy ai phát tâm sao chép kinh điển liền phát tâm Bố Thí viết để giúp duyên 
cho họ chép kinh—Giving of pens to write the sutras. 

Mặc Thí: Thấy người viết kinh liển Bố Thí Mực để giúp thiện duyên——Giving of ink. 
Kinh Thí: Bố Thí Kinh để người có phương tiện đọc tụng—Giving of the sutras 
themselves. 

Thuyết Pháp Thí: Bố Thí bằng cách Thuyết pháp cho người nghe để người tu hành giải 
thoát—Preaching the sutras for sentient beings so that they can cultivate to liberate 
themselves. 


(D) Ngũ Chúng Bố Thí— Five kinds øƒ almsgiving: Năm loại bố thí. 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Thí cho kẻ ở phương xa lại: Alsmgiving to those from afar (a distance). 

Thí cho kẻ sắp đi xa: Almsgiving to those going afar (going to a distance). 

Thí cho kẻ bịnh tật ốm đau: Almsgiving to the sick. 

Thí cho người đói khát: Almsgiving to the hungry. 

Thí trí huệ và đạo đức cho người: AlmsgiIving to those wise in Buddhist doctrine. 


1014 


(E) Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí Nhân— Five kinds oƒ people who pretend to ojffer alms: 
Năm loại người giả danh hảo tâm mà bố thí —Five kinds of people who pretend to give 
out of goodness of theIr hearts. 

I1) Miệng nói tốt, hoặc nói bố thí mà không bao giờ chịu thực hành, chỉ là những lời hứa 
trống rỗng: Talk of goodness or giving, but they never carry out what they say, only 
hollow speech or empty promIises. 

2) Lời nói và hành động đều trái ngược nhau, tức là ngôn hành bất tương ưng: Speech and 
acfions contradict one another. 

3) Bố thí mà trong tâm luôn mong cầu được bồi hoàn bằng các sự đển ơn đáp nghĩa: Give 
but their minds always hope that their actions will be compensated and be returned In 
Ssome way. 

4)_ Bỏ ra có một tấc mà muốn thâu vào một thước: Give little but want a great deal in return. 

5)_ Gieo trồng ít mà muốn đặng trái nhiều: Plant few seeds but wish to harvest abundance of 


ÍruIts. 

(F) Bảy Loại Cúng Dường—Seven kinds oƒ offerings: 

(F-1) 

I) Bố thí cho khách lạ hay cho người lận đận chốn tha hương: Almsgiving to visitors or 
callers. 


2) Bố thí cho người đi đường: Almsgiving to travellers. 

3) Bố thí cho người ốm đau bịnh hoạn: Almsgiving to the sick. 

4) Bố thí cho người hầu bịnh (trông nom người bệnh): Almsgiving to the nurses. 

5) Bố thí cho tịnh xá chùa chiển: Almsgiving to the monasteries. 

6) Bố thí (cúng dường) đổ ăn thường ngày cho chư Tăng Ni: Almsgiving of daily food to the 
monks and nuns. 

7) Tùy thời tùy lúc bố thí (nóng, lạnh, gió bão...): General almsgiving of clothing and food 
according to season. 

(F-2) 

1) Bố thí thân—The physical offering: Dùng thân mình để phục vụ—This is to offer service 
by one”s labor. 

2) Bố thí Tâm-—The spiritual offering: This is to offer a compassionate heart to others. 

3) Bố thí Mắt —Offering of eyes: Một cái nhìn nỗng ấm có thể làm cho tha nhân cảm thấy 
an tịnh—This 1s to offer a warm glance to others which wIll g1ve them tranquIlity. 

4) Bố thí hòa tu (nụ cười hiển hòa)—The offering of Countenance: Ban cho một nụ cười hiển 
hòa êm dịu—To offer a soft countenance with smile to others. 

5) Ngôn thí—The oral offering: Dùng lời ái ngữ nồng ấm làm cho người yên vui—To offer 
kind and warm words to relieve others. 

6)  Sàng tọa thí (bố thí chỗ ngồổi)—The seat offering: Nhường chỗ cho người—To offer one”s 
seat to others. 

7) Phòng xá thí—To offer the shelter: Cho phép ai ngủ qua đêm—To let others spend the 
nipht at one”s home. 

(F-3)Thất Hữu Y Phúc Nghiệp— Seven grounds for a happy karma through benevolence to the 
needy: 

I) Bố thí cho khách và người lỡ bước: Almsgiving to visitors, travellers or strangers. 


2) 


3) 


ki 


5) 


6) 


?) 


1015 


Giúp đỡ người bịnh: Bố thí cho người bịnh và giúp đở người hầu bịnh—Help the sick and 
their nurses. 

Bố thí vườn tược: Trồng cây và làm vườn cho tịnh xá—Gifts of gardens and groves to 
monasferies. 

Bố thí đồ ăn thường ngày: Thường xuyên cung cấp thực phẩm cho chư Tăng NÑi—Regular 
provision of food for the monks and the nuns. 

Thường xuyên cung cấp y áo cho chư Tăng Ni: Regular provision of clothes for the monks 
and the nuns. 

Thường xuyên cung cấp thuốc men cho chư Tăng Ni: Regular provision of medicines to 
the monks and the nuns. 

Tùy lúc bố thí: Practice Almsgiving whenever possible. 


(F-4)Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường—According to The Middle Length 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


?) 


Discourses oƒ the Buddha: Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng Chúng—Seven kinds of 
offerings made to the Sangha: Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có bảy loại 
cúng dường cho Tăng Chúng —According to The Middle Length Discourses of the 
Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, there are seven kinds of offerings made to the Sangha. 
Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng với Đức Phật là vị cầm đầu khi Ngài còn tại thế: One 
øIves offering to a Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhnis headed by the Buddha. 

Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng sau khi Đức Phật nhập diệt: One gives offering to a 
Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhumis after the Tathagata has attained final Nirvana. 
Cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng: One gives offering to a Sangha of Bhikkhus. 

Cúng dường cho Tỳ Kheo Ni: One gives offering to a Sangha of Bhikkhunis. 

Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỳ Kheo và Tỳ Kheo 
Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy—One gives offering and saying: “Appoint so 
many bhikkhus and Bhikkhunis for me from the Sangha. 

Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định một số Tỳ Kheo như vậy” để tôi 
cúng dường các vị ấy One gives offering, saying: “Appoint so many Bhikkhus for me 
from the Sangha.” 

Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định một số Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi 
cúng dường các vị ấy One gives offering, saying: “Appoint so many Bhikkhunis for me 
from the Sangha.” 


(G) Bát Bố Thí— Eight kinds oƒ almsgiving: Eight kinds of dana—Bát Chủng Bố Thí. 
(G-1)Theo Câu Xá Luận, có tám loại bố thí —According to the Kosa Sastra, there are eight 


Ù 
2) 
3) 


4) 


causes oƒ dang or giVing: 

Tùy chí thí: Có người đến nên bố thí—Chỉ bố thí được sự tiện ích ở chỗ gần—One gives 
aS OCcasion offers, or øiving of convenience or to those who come for aid. 

Bố úy thí: Giving for fear of evil_—Vì sợ mà bố thí (Vì sợ tai ách mà bố thí)—One gives 
†rom fear, or ø1ving out of fear. 

Báo ân thí: Giving out of gratitude—Bố thí để trả ân (vì người ấy đã cho tôi nên tôi bố thí 
lại) —Grving In return for kindness received—One gives, thinking: “He gave something.”. 
Cầu báo thí: Seeking-reward Giving or anticipating gifts in return—Bố thí với ý mong cầu 
được báo đáp về sau nầy —One gives, thinking: “[ give him something now, he will give 
me back something In the future.”. 


5) 


6) 


?) 


8) 


1016 


Tập tục thí: Giving because of tradidon or custom——Bố thí vì thể theo tập tục của tổ tiên 
cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là tốt) —Continuing the parental example of giving (one 
gIves, thinking: “Ït 1s good to g1ve.”). 

Hỷ Thiên thí: Vì mong được sanh lên cõi trời mà bố thí—Giving because of hoping to be 
reborn In a particular heaven. 

Yếu danh thí: Giving for gaining name and fame——Vì danh tiếng mà bố thí (nghĩ rằng bố 
thí sẽ có tiếng đồn tốt)—Giving in hope of an honoured name (one gives, thinking: “If I 
make this gift I shall acquire a good reputation). 

Công đức thí: Bố thí để giúp cho tâm được trang nghiêm, tập hạnh buông xả và dọn đường 
cho công cuộc tu hành giải thoát —Giving for personal virtue or for the adornment of the 
heart and life. 


(G-2)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại bố thí —According to the 


7) 


8) 


Sangifi Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ecight bases ƒor giving: 

Tùy Chí Thí: One gives as occasion offer—See (GŒ-1) (1). 

Bố Úy Thí: One gives from fear—See (GŒ-1) (2). 

Báo Ân Thí: One gives, thinking, “he gave me something.”—See (G-I1) (3). 

Cầu Báo Thí: One gives, thinking: “he will give me something.” 

Bố Thí vì nghĩ rằng Bố Thí là tốt: One gives, thinking: “it is good to give.”. 

Bố thí vì nghĩ rằng: “Ta nấu, họ không nấu. Thật không phải, nếu ta nấu mà ta đem bố thí 
cho kẻ không nấu.”—One gives, thinking: “I am cooking something, they are not. It would 
not be right not to øg1ve something to those who are not cooking.” 

Yếu Danh Thí: One gives, thinking: “If I make this gift I shall acquire a good repufation— 
See (G-]) (7). 

Bố Thí vì muốn trang nghiêm và tư trợ tâm: One gives, thinking to adorn and prepare 
one”s heart. 


(H) Mười Loại Bố Thí— Ten kinds oƒ giving: 
(H-1)Mười Công Đúc Bố Thí theo Kinh Địa Tạng: See Chapter 27 (B-1-A) (XI). 
(H-2)Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ pure giving o‡ Greaf 


5 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 
? 


Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố thí quảng đại thanh tịnh 
vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of pure giving of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these ten principles can accomplish the supreme, pure, magnanimous giving of Buddhas. 
Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sanh: Impartial giving, not discriminating among 
sentient beings. 

Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu: Giving according to wishes, satisfying others. 
Chẳng loạn bố thí, vì làm cho được lợi ích: Unconfused giving, causing benefit to be 
gained. 

Tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ: Giving appropriately, knowing superior, 
mediocre, and IinferIor. 

Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo: Giving without dwelling, not seeking reward. 

Mở rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến tiếc: Open giving, without clinging attachment. 

Tất cả bố thí, vì rốt ráo thanh tịnh: Total giving, being ultimately pure. 


8) 


9) 


1017 


Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi: Giving dedicated to enlightenment, 
transcended the created and the uncreated. 

Giáo hóa chúng sanh bố thí, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ: Giving teach to sentient 
beings, never abandoning them, even to the site of enlightenment. 


10) Tam luân thanh tịnh bố thí, vì chánh niệm quán sát người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư 


(1) 
) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 
9) 


không: Giving with 1s three spheres pure, observing the g1ver, receiver, and gift with right 
awareness, as being like space. 

Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân— Twelve kinds oƒ people who have truly good 
heart and genuine giving: Mười hai hạng người chân thật hảo tâm bố thí. 

Lầm việc lợi ích cho người mà chẳng cần trả ơn: Benefñit others without asking for 
anything In return. 

Làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng cần quả báo: Help others without wishing for 
something 1n return. 

Cúng dường cho người mà chẳng cần sự báo ơn: Make offerings to others without wishing 
for compensation, not even to be thanked. 

Tự nhún nhường để làm cho lòng muốn của kẻ khác được đây đủ: Lower themselves, or 
less emphasIs on self-Iimportance, so others” wishes will be fully realized. 

Việc khó bỏ xả mà bỏ xả được: Let go of things that are difficult to let go. 

Việc khó nhịn mà nhịn được: Tolerate things that are difficult to tolerate. 

Việc khó làm mà làm được: Able to accomplish things that are difficult to accomplish. 
Việc khó cứu mà cứu được: Able to rescue when It 1s difficult to rescue. 

Chẳng luận thân sơ, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái tâm bình đẳng như nhau ra mà cứu giúp 
và làm đúng như sự thật: Do not discriminate between relafives or strangers, but maIntain 
an equal and fair mind In helping others as welÏ as carrying out conducts that are proper fo 
the truths. 


10) Hễ miệng nói tốt là thực hành được ngay lời nói tốt ấy, có nghĩa là ngôn hành tương ưng: 


If able to speak of goodness, then they should be able to “make good” what they say. This 
means speech and action are consistent with one another. 


11) Tâm hiển thường làm các việc tốt mà miệng chẳng khoe khoang: Kind and gentle souls 


who often carry out wholesome conducts without boasting to everyone. 


12) Ý nghĩ chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cho người mà thôi, chớ chẳng cần danh vọng, khen 


(2) 


Ù 


tặng, hay lợi ích chi cho mình: Their only intent 1s simply to help others. Otherwise, they 
do not hope for fame, praise, notoriety or for self-benefits. 

Tam Thập Chủng Bất Tịnh Bố Thí— Thirty ftypes oƒ impure giving: Theo Thương Tọa Thích 
Hải Quang trong Thơ Gửi Người Học Phật, có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà người thí 
chẳng được phước, cũng chẳng được gọi là “Hảo Tâm Bố Thí Nhân”—According to 
Venerable Thích Hải Quang ¡in Letters To Buddhist Followers, there are thirty types of 
giving that are not pure that the givers will neither gain merifs, nor wIll they be called 
“People who give out of the goodness of theIr hearts”. 

Tức là bố thí theo kiểu thí cô hồn, mong người nhận rồi đi cho khuất mắt, chứ kỳ thật 
chẳng có lòng thương xót chi cả. Hoặc là bố thí tùy hứng, nghĩa là vui thì cho, buồn thì 
không cho, thậm chí còn đòi lại những gì đã cho, hoặc chưởi bới, vân vân: Give while 
having delusional and chaotic views: Thấy biết điên đảo mà bố thí —This is similar to 
giving to “ehosts,” so people wIll no longer bother them. Otherwise, there 1s not an ounce 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1018 


of compassion. This also indicates people who give depending on their moods, meaning 1ƒ 
they are happy they will give, If they are sad they will not give, or they may ask for 1t 
back, or going as far as insulting people while in the process Of ø1ving. 

Tức là trước kia đã lỡ mang ơn người đó rồi nên bây giờ bố thí lại như trừ nợ: Give to 
return a favor, or to even out a past favor: Bố thí vì báo ân. 

Bố thí mà chẳng có lòng thương: Tức là bố thí theo kiểu ném liệng vào mặt người—G ive 
without having any compassion. 

Bố thí vì sắc dục——Give because of form desire: Tức là thấy người đàn bà hay đàn ông có 
sắc đẹp nên khởi tâm tà dục, muốn giả bộ bố thí để lấy lòng trước, để sau nầy có thể thỏa 
mãn được dục tâm của mình—This is seeing an individual who ¡is beautiful, and so one 
pretends to give in hope of gaining sexual relations with that person or give in hope of 
winning that person as a spouse. 

Hoặc mưu đồ đe dọa người mà bố thí—Give and then make threats: Tức là bố thí trước rồi 
hăm dọa sau với ý đồ gài bẫy để hối lộ, làm cho người nhận phải sợ mà làm thinh không 
dám tố cáo những điều sai quấy của mình trước pháp luật—Make bribes to a person or 
threaten the person with “blackmail,” so the individual will not dare go to the authorities. 
Đem đồ ăn có độc ra mà bố thí với mục đích giết hại người: Use poisonous foods to give 
to someone with the purpose to murder that person. 

Đem dao gậy, binh khí, súng ống, bom đạn ra mà bố thí, như viện trợ về quân sự: Use 
knives, dagøers, weapons, guns, tanks, bombs, bullets, efc, 1.e., military assistance. 

Vì được khen ngợi mà bố thí, tức là bố thí để cầu danh và muốn được tiếng tăm khen 
tặng: Give because oŸ praIses. 

Vì ca hát mà bố thí: Thấy ca sĩ đẹp, hát hay mà bố thí để cầu thân, chớ còn xấu xa và hát 
đở thì không thèm cho một xu—Give because someone has a marvelous voice. 


10) Vì xem tướng mà bố thí —Give by basing on someone”s physical characteristics: Tức là 


mình biết tướng, thấy kẻ đó bây giờ tuy còn nghèo, nhưng về sau nầy sẽ trở thành người 
giàu sang quyển quý, nên bây giờ làm bộ bố thí, trước để lấy lòng, hầu cầu lợi lộc cho 
mình về sau nầy —These are people who have the unique ability to foretell someoneˆs 
future based on their physical characteristics. Thus, they may see someone as being poor 
now but that person's future 1s promising, so they gøIve now in order to win that person 
over, hoping in the future that individual wIll remember them. 


11) Vì muốn kết bạn mà bố thí: Give in hope of winning someone”s friendship. 
12) Vì học nghề mà bố thí —Give in hope to learn the tricks of the trade: Thấy người ấy tuy 


nghèo nhưng cò nghề hay trong tay, muốn cầu học nghề nên làm bộ bố thí để lấy thiện 
cảm—These are people who realize a person”s talents despite the fact such a person is of 
“lower status,” so they pretend to give and befriend such an individual hoping to steal that 
person”s Ideas to benefit themselves. 


13) Bố thí mà nghi ngờ là có quả báo hay không có quả báo —Give but doubt whether there 


will be retributions or not: Tức là bố thí mà trong lòng còn nghi ngờ, do dự là không biết 
bố thí như vậy thì sau nầy có được hưởng quả báo tốt đẹp hay không——These are people 
who give but are still skeptical whether theirr good deeds wIll bring them benefits in the 
future. This 1s a type of giving in hope of something In return. 


14) Trước mắng chửi cho hả hê rồi sau đó mới chịu bố thí: Give but only after insulting 


Ssomeone until gaining contentment. 


1019 


15) Bố thí rồi mà trong lòng bực bội, ghét tức và hối tiếc: Give but thereafter begin having 
T©grefs, resentments, and angers. 

16) Bố thí rồi mà nói rằng các người thọ lãnh sau nầy sẽ phải làm thân trâu ngựa, súc vật, tôi 
tớ để đến trả lại cho mình: Give and then say to the receivers, “in the future you will 
become servants, sÏaves, or varlous animals such as buffaloes and horses to repay the 
debts you owe me.”. 

17) Bố thí rồi mà nói rằng sau nầy mình sẽ được thọ phước báo, giàu sang lớn: Give and then 
say In the future I wIll reap great meritorIous retrIbutions of wealth and luxury. 

18) Già yếu đau bệnh nên sợ chết mà bố thí. Give out of fear of old age, sickness, and death: 
Tức là khi còn trẻ đẹp mạnh khỏe thì không có tâm bố thí, đến chừng già yếu, bệnh hoạn 
mới chịu xuất tiền ra bố th —Meaning when they are young and healthy, the tought of 
øiving never crosses their minds, but when they are old, weak, bedridden, afaid they will 
be condemned to hell or hungry ghost, only then are they willing to dispense therr fortunes 
to øgIve, hoping to escape their potential fates. 

19) Bố thí mà muốn được nổi danh khắp mọi nơi rằng ta đây là một người đại thí chủ: Tức là 
bố thí chỉ muốn được nổi danh để hân hạnh, khoe của mà thôi chớ không có tâm từ bị, 
thương xót ai—Give In hope of being known throughout the land as a “Great Benefactor.”. 

20) Hoặc ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí —Give because of jealousy or to ridicule others: Tức 
là các người chỉ bố thí có một, chớ ta đây bố thí gấp hai, ba lần hơn cho biết mặt, kỳ thật 
không có tâm thanh tịnh thương xót chi cả. Đây là loại bố thí vì muốn cạnh tranh sự giàu 
sang thế lực và hơn thua lẫn nhau mà thôi—This is giving based on ulterior motives, such 
as “you only gave one, but Ï gave tens and thousands more" in order to ridicule someone. 
Otherwise, there 1s not any purify or compassion 1n this charitable act. This type of giving 
1s fo show off how much power and wealth one has over another person. 

21) Hoặc ham mộ giàu sang, danh vọng mà bố thí —Give because of fondness for wealth and 
notoriety: Tức là thấy gia đình người ta giàu có, danh vọng, quý phái nên làm bộ bố thí để 
cầu thân, cầu hôn, như tặng quà cáp, biếu xén, vân vân—This refers to people who notice 
a family is wealthy and influential, so they pretend to gIve hoping to get to know or marry 
1nto the family, such as buying øgIfts, doing favors, etc.. 

22) Vì cầu hôn nhân mà bố thí —Give in hope of marriage: Tức là thấy người ta có con gái 
hay con trai quý tướng, xinh đẹp, nhưng mà nghèo, muốn cưới về làm vợ làm chồng, nên 
làm bộ bố thí để lấy lòng—This refers to people who notice another family as having a 
boy or a girl who 1s precious, talented, but that family 1s poor; thus, in wishing to marry the 
chid as a husband or wife, these people pretend to give to the family to win the family 
OVeT. 

23) Mong cầu được con trai, con gái mà bố thí —Give in hope of having a son or a daughter: 
Tức là người tuy giàu có nhưng không có tâm bố thí, đến chừng lớn tuổi bị hiếm con, hoặc 
có toàn con trai, nay muốn con gái; hay toàn con gái, nay muốn con trai, nên mới chịu 
xuất tiền của ra bố thí, mục đích chỉ để cầu được con mà thôi, chớ không có thật lòng từ bi 
thương xót —This refers to people who despite having wealth are not charitable people. 
As they get older but have no children or have all girls, but no boys, or all boys but no 
øirls, only then are they willing to dispense their money to give. However, their ø1ving 1s 
not øenuine or arising from compassion because their only intention 1s to pray to have a 
chĩ1d. 


1020 


24) Hoặc muốn cầu giàu sang mà bố thí —Give in hope of being wealthy: Tức là đã giàu rồi, 
lại còn muốn được giàu hơn nữa nên bố thí —This refers to people who are already 
wealthy, so they øgive more in hope of being even richer. 

25) Hoặc suy nghĩ rằng kiếp nầy ta bố thí để kiếp sau được giàu sang mà bố thí. Tức là bố thí 
với ý định thủ lợi, có tính toán lời lỗ ở kiếp nầy, kiếp sau—Give in hope that ¡f I give in 
this life, in the next life I will be rích. This 1s giving for self-benefit, calculating the loss 
and gain of this life, the next life, and so forth. 

26) Thấy kẻ nghèo không bố thí, mà cứ chăm chỉ bố thí cho người giàu. Thấy kẻ nghèo đã 
không bố thì mà còn khi dễ, và chẳng có lòng thương xót—Do not give to the poor, but 
spend all of one”s focus to give to the rích. Thịs refers to people who show disrespect and 
have not the sliphtest compassion for those less fortunate, yet when they see wealthy and 
influential people, they give readily in hope of befriending these people. 

27) Vì bị cưỡng ép, hăm dọa mà bố thí —Give out of threats and coercion: Tức là người tuy 
giàu nhưng không chịu bố bố thí, bị kể “anh hùng nghĩa hiệp” nửa đêm phi thân đột nhập 
vào nhà hăm dọa: “Nếu không chịu bố thí thì ta sẽ giết chết,” hoặc là bị chúng nắm được 
chuyện bí mật riêng tư, dọa sẽ đăng báo, bêu xấu, vân vân, sợ quá nên bất đắc dĩ phải bố 
thí theo yêu sách của đối phương—This refers to people who are wealthy yet they refuse 
to øgIve. Only when a more “powerful” person makes threats “1Ý you do not give, I will take 
your life,` are they willing to give. Or If someone discovers “hidden secrets” and forces 
them to give, or face the consequence of getting reported to the newspapers, magazInes, 
etc. In fear of being exposed, these people then øIve as demanded by the opposifion. 

28) Vì giết hại mà bố thí —Give for killing and harming: Tức là bố thí cho kể ác nhân đặng 
lấy lòng mang ơn của nó, rồi sau đó sai nó đi giết hại kẻ thù của mình—This refers to 
people who give to wicked and evil beings to win these people over and then later ask 
them to kIll or harm the enemy. 

29) Bố thí trong lửa—Give while being under fire: Tức là ngoài mặt thì bố thí, chớ trong lòng 
thì đây lửa giận. Ý nói chỉ bị bắt buộc, chớ không có lòng nhân từ, vừa cho vừa quăng 
ném vào mặt—On the outside, they appear to be giving, but In the Inside the fire of anger 
rages on. Thus, this 1s referring to people who feel obligated or having no other choice but 
to øIve; otherwise there 1s not the slightest bit of compassion. Therefore as they give, they 
throw the gIft in peopleˆs faces, insulting them, etc.. 

30) Bố thí vì ái dục—Give in water of desire: Bố thí để lấy lòng người đẹp, hy vọng sau nầy 
có dịp thỏa mãn được tâm ái dục, tà dâm của mình—This is giving in order to win the 
heart of someone beautiful hoping one day this act will lead to sexual gratification. 


(V) Những loại Bố thí khác— Other kinds oƒ Charity: 

(A) Đại Bố Thí— Great giving: Đại bố thí tức là sự bố thí mà thí chủ sẽ có những phước báo 
lớn trong kiếp nầy hay kiếp tới. Có mười ba loại đại bố thí —This ¡s the giving that will 
bring the benefactors øreat meritorious retributions in this life and next life. There are 
thirteen kinds of great øg1ving. 

1) Bố thí đúng thời đúng lúc. Nghĩa là kẻ thọ thí đang lúc rất cần khổ và quẩn bách mà mình 
kịp thời giúp đở: Give at the right time and moment. This means to give with perfect 
timing when someone 1s In desperate need. 


2) 


3) 
4) 


3) 
6) 


7) 


8) 


9) 


1021 


Bố thí cho người hành chánh đạo, hay những vị đang giảng dạy Phật pháp, các bậc xuất 
gia tu hành chân chánh: Give to those who cultivate the proper path. This means to ø1ve to 
those who are on the path of enlightenment in Buddhism, which 1s to give to ordained 
Buddhists whose cultivated conducts are true and consistent with the Buddhaˆs teaching. 
Bố thí cho người bệnh và người trị bệnh: Give to the ill and the healer. 

Bố thí cho người giảng thuyết chánh pháp của Phật, tức là những bậc tu hành giảng giải 
kinh điển, hoằng dương Phật pháp: Give to those who speak and elucidate the proper 
dharma of Buddhism, 1.e., Dharma Masters who teach the sutras and propagate the 
Buddha Dharma. 

Bố thí cho người sắp sửa đi xa: Give to those who are about to go on a long Journey. 

Bố thí cho quốc vương bị mất ngôi đang trên đường bôn tẩu và bị khổ ách của kẻ thù: To 
gIive to a king who has lost the throne and 1s searching for safety to evade the enemy. 

Bố thí cho người bị quan quyền bức bách, không có nơi nương tựa: Give to those who are 
helpless agaInst authority. 

Bố thí cho người tật bệnh, đau khổ, hành hạ thân xác: Give to those who are handicapped, 
those enduring pain, suffering, and torture. 

Bố thí cho chư Tăng Ni đủ đầy giới đức, đúng lúc đúng thời: Give to Bhiksus and 
Bhiksunis who maintain their virtuous precepts, at the right time and momert. 


10) Bố thí cho người tu cầu trí huệ, như những vị tu hành nghèo khổ, thanh tịnh nơi chốn núi 


rừng để cầu trí huệ giải thoát, chớ không phải những kẻ tu hành giàu sang ở thành thị, có 
đầy đủ chùa tháp đồ sộ, kinh dinh: Give to those who cultivate for wisdom, ¡.e., those who 
practice mendicant conducts, having peace and purity In the isolated mounfains and 
Íorests, prayIng to attain wisdom of enliphtenment. Thus, there are not people who 
cultivate in luxury and wealth in great cities who enjoy all modern conveniences. 


11) Bố thí cho các loài súc sanh, như loài chim, cá, vân vân: Give to various animals, ¡.e., 


l2) 


birds, fish, etc.. 

Khuyên người khác bố thí, hoặc tùy hỷ nơi người bố thí cùng các việc bố thí. Tức là tự 
mình vì nghèo khổ nên không thể bố thí, nhưng khi thấy người khác làm việc bố thí thì 
mình vui mừng khen ngợi và tán đồng. Đức Phật gọi đây là “Tùy Hỷ Công Đức.” Việc tùy 
hỷ nầy rất ư là quan trọng, vì có lắm kẻ không bố thí, nhưng cảm thấy khó chịu khi thấy 
người khác bố thí. Người Phật tử nên cẩn trọng tránh tánh tự kỷ nhỏ nhen nầy: Encourage 
others to øive or reJoIce In seeing others give. This means If one 1s unable to give because 
one has no means or ability to øgive, yet when seeing others give, one 1s able to reJoice and 
be happy for the giver by prasing that person. The Buddha called this “ReJolice In others 
virtues and merits.” This 1s Important because sometimes when people cannot give but 
seeing others give makes them extremely uneasy. As Buddhists, 1t 1s Important to avoid 
this selfish nature. 


13) Bỏ mạng ra để thế mạng cho người: Sacrifice oneˆs life to save another person's life. 
(B) Vô thượng Bố thí— Boundless Giving: Loại bố thí mà thí chủ có được phước báo lớn lao 


Ù 
2) 


không thể nghĩ bàn được. Có năm loại vô thượng bố thí—This type of giving will bring the 
benefactors infinite and endless meritorious retributions. There are five cateøOrIes. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi Đức Phật: Give to the Buddha. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi chúng Tăng Ni: Give to the Sangha, or community of 
ordained Buddhist monks or nuns. 


3) 


4) 
5) 


1022 


Bố thí ở nơi người thuyết giảng chánh pháp: Give to those who speak and eludicate the 
Proper Dharma. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi cha: Give to one”s father. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi mẹ: Give to one”s mother. 


(C) Bố Thí Vô Sở Trụ—No affachment in acfs 0ƒ charify: Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật 


Ũ 


2) 


3) 


nhắc nhở Tu Bồ Đề về Bố Thí Vô Sở Trụ như sau—According to the Diamond Sutra, the 
Buddha reminded Sibhuti about “acts of charity without attachmentf” as follows. 

Ông Tu Bồ Để! Bồ Tát thực hành phép bố thí phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là không nên 
trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà làm bố thí. 
Ông Tu Bồ Để! Tại sao mà Bồ Tát không nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì 
nếu Bồ Tát không trụ vào hình sắc mà bố thí, thì phúc đức đó không thể suy lường được— 
Subhuti! Bodhisattvas in truth have no attachment In cts of charity. One should not attach 
to sight while giving. One should not attach to sound, smell, taste, touch, or conciousness 
in giving. Subhuti ! Bodhisattvas should gIive without attachment. Why ? If they do, the 
merits and virtues are Immeasurable. 

Lại nữa, ông Tu Bồ Để! Bồ Tát không trụ vào hình tướng mà bố thí, thì phúc đức đó cũng 
nhiều như thế, không thể suy lường được: Also, Subhuti! Bodhisattvas who give without 
afttachment have equal amounts of merit and virtue. It 1s Incomprehensible and 
Immeasurable. 

Ông Tu Bồ Để! Nếu tâm của Bồ Tát còn trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố thí, thì 
cũng ví như người ở chỗ tối tăm, không thể trông thấy gì hết, còn nếu Bồ Tát làm hạnh bố 
thí mà tâm không trụ trược vào sự tướng, thì như người có con mắt sáng, lại được ánh sáng 
của mặt trời, trông thấy rõ cả hình sắc sự vật: Subhuti! If Bodhisattvas give with 
attchments, they are walking In darkness and see nothing. If Bodhisattvas give witohout 
attachments, they are walking under the sunand everything 1s clear. 


(VDNhững đặc tính khác của Bố thí—Other characteristics oƒ Charity: Đây không chỉ có 


Ù 
2) 


nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao gồm cả việc thí xả thân mệnh mình 
cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí Ba la Mật được 
dùng để diệt trừ xan tham, bổn xẻn—Charity does not merely mean to give away what 
one has in abundance, but it involves even the giving-up of one”s whole being for a cause. 
Charity, or giving, including the bestowing of the truth and courage giving on others. 
Giving Paramita 1s used to destroy greed, selfishness, and stinginess. 

Đối nghịch lại với Bố Thí là bổn xẻn keo kiết: The opposite of Charity is Meanness. 

Quả báo của Bố Thí là Phước: The reward stimulated by Dana is Enrichment. 


(VH)Tại sao chúng ta nên thực hành hạnh bố thí?— WWhy should we practice Giving?: Theo 


l) 


Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gửi Người Học Phật, có 14 điều khiến chúng ta 
nên bố thí —According to Venerable Thích Hải Quang in Letters to Buddhist Followers, 
there are fourteen reasons for us to practice GIving: 

Của đem bố thí cho người rồi mới chính là của ta, chớ của còn ở trong nhà chẳng phải là 
của ta. Vì quả báo tốt đẹp của sự bố thí nầy sẽ đi theo mình đời đời kiếp kiếp, thế nên 
mới gọi là của mình. Còn của ở trong nhà thì không phải là của mình, mà nó là của năm 
ông chủ sau đây—Giving possessions are truly what is ours, but remaining possessions 


8) 
b) 


đ) 


2) 


3) 


4) 


3) 


1023 


Iinside our homes, really not belong to us. This 1s true because the wholesome retributions 
of giving will be with us forever from life to life; therefore, they are ours. In contrast, the 
pOSsessions Inside our homes are not really ours, but they belong to the following five 
InaSt€TS: 

Nước lụt dâng lên cuốn trôi tất cả: Floodwater will rise to take away everything. 

Lửa dữ thiêu rụi tất cả: Raging fire will burn down everything. 

Thân quyến phung phí phá tán: Family and relatives waste and destroy. 

Tham quan, giặc cướp và trộm cắp lấy đi tất cả: Corrupted officials, bandits and thieves 
wIll take away everything. 

Tiền thuốc men cho bệnh hoạn ốm đau: Spending for medications for sicknesses. 

Của đã bố thí thì vững chắc, còn của chưa bố thí thì chẳng vững chắc. Vì của đã bố thí rồi 
thì được quả báo đáp đền cho mình đời đời, chớ không mất, đúng theo luật nhân quả, tất 
cả những gì mình làm đều phải có đền trả, dù chúng ta có tái sanh bất cứ ở đâu và dưới 
bất cứ hình thức nào. Còn của chưa bố thí cũng sẽ bị năm ông chủ trên (1) phá tán lúc nào 
không hay: Given possesslons are secured, but remaining possesslons are not secured. For 
pOssessions that have been given wIll have their own approprlate retributions holding 
them for us for many lives to come without being lost. No matter where we are born In 
whatever life, they will always follow us, as stated In the Law of Karma, whatever you đo, 
1t WIlI find 1ts way back to you. Whereas, possessions that have not been given, may be 
taken by the above mentiond five masters 1n (1). 

Của đã bố thí thì khỏi phải mất công giữ gìn còn của còn lại chúng ta phải ra công giữ gìn. 
Nghĩa là của bố thí đã thuộc về người khác, nên họ cần giữ gìn, chớ mình khỏi lo giữ gìn 
nữa. Còn của còn lại trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ gìn vì sợ mất trộm: Given 
possessions do not need to be safeguarded, but remaining possessions must be 
safeguarded. For possessions that are given wIll now belong to others and it ¡s up to them 
to safeguard thelr possessions, we do not have to worry about safeguarding those 
possessions any longer. Whereas, remaining possessions 1n our homes must be carefully 
watched because If we don't, we fear they will be taken away from us. 

Của đã bố thí thì vui ngày sau, còn của chưa thí thì vui hiện tại. Nghĩa là kiếp nầy bố thí 
thì kiếp sau hay nhiều kiếp sau nữa, phước báo bố thí sẽ theo mình hoài nên luôn được 
giầu sang sung túc. Còn của ở trong nhà hay của chưa bố thí bất quá chỉ mang lại cho 
mình sự giàu sang đầy đủ , vui vẻ trong kiếp hiện tại nầy mà thôi: Given possessions are 
the happines of the future, but remaining possessions are only the happines of the present. 
This means If we give ïn this lie, then in the next life or many future lives after, the 
meritorious retributlons from giving will follow us and we wIll always have wealth and 
luxury. Whereas the remaining possessions, things that we have not øIven or we are not 
willing to give, will bring us wealth, luxury, and hapiness In the present life. 

Của đã bố thí thì chúng ta khỏi phải bị tham ái trói buộc; trong khi của còn lại thì càng 
thêm tham ái. Nghĩa là khi đã bố thí rồi thì dứt được tham ái nơi tiền của. Của còn lại thì 
cứ làm cho mình càng tăng thêm tâm tham lam, luyến ái nơi chúng: Given possessions 
wIll no longer be bound by greedy desires; whereas remaining possessions will Increase 
greed. This means If we are able to give, then we will be able to eliminate our greedy 
desires toward money and possessions. However, the remaining possessions wIlÏ increase 
our øgreed and attachmernt to them. 


6) 


7) 


8) 


9) 


1024 


Của đã thí giúp ta chẳng còn bận lòng; trong khi của còn lại sẽ làm chúng ta thêm bận 
lòng. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì khỏi cần phải bận tâm lo nghĩ chi nữa, chớ của còn lại 
thì chúng ta cứ nghĩ nhớ tới hoài vì sợ ngày nào đó chúng ta sẽ mất chúng: Given 
pOSsessions are no longer worrisome, but remaining pOssessions are worrIsome. lf 
pOSSesslons that are øgIven away, 1t 1s no longer necessary for us to worry or think about 
them, but 1f they remain, here wIll be constant worrying that someday they wIill be taken 
way from us. 

Của đã bố thí thì chẳng lo sợ, còn của còn lại chúng ta sẽ phải lo sợ mãi. Của đã bố thí thì 
chúng ta không còn lo sợ năm ông chủ cướp đọat, chớ của còn lại thì chúng ta cứ hồi hộp 
lo sợ chúng sẽ bị năm ông chủ ra tay cướp đoạt không biết lúc nào: Given possessions are 
no longer feared, but remaining posessions must be feared. If possessions are gIven, then 
there 1s no fear that the “five masters” will steal from us, but If they remain, they wIll 
make us fearful and anxious that the “five masters” can come and steal them away at any 
momeit. 

Của đã thí là cột trụ Chánh đạo, còn của còn lại là cột trụ của ma. Nghĩa là đã bố thí rồi 
thì sau nầy sẽ đạt được bố thí Ba La Mật, thành một vị Bồ Tát; trong khi của còn lại vì 
lòng keo kiết bỏn xẻn, thì kiếp sau nầy chúng ta sẽ thành ra con ma đói: Given 
pOssesslons are the pillars of. the Proper Path, but remaining posessions are the pillars of 
the devil. lÝ we give, then one day we will attain the Giving Paramita and become a 
Maha-Bodhisattva; while remaining possessions due to stinginess and frugality wull result 
1n being a hungry ghost In the next life. 

Của đã bố thí thì vô tận, còn của còn lại thì hữu hạn. Nghĩa là khi đã bố thí rồi thì đời đời 
kiếp kiếp được phước điển vô tận, chớ của còn lại chỉ là hữu hạn, tức là bất quá chỉ có ở 
trong kiếp nầy rồi thôi, chớ kiếp sau không còn nữa: Given possessions are boundless, but 
remaining possessions are limited. This means possessions that are gIven will be the 
meriforious retributions for many reincarnations to come, but remaining possessions are 
limited and will only be available in this life, but will not be there in the next. 


10) Của đã bố thí thì vui, chớ của còn thì khổ bởi phải lo giữ gìn: Given possessions will bring 


hapines, but remaininng possessions will cause suferings because they must be 
safeguarded. 


11) Của đã bố thí giúp chúng ta ha gút trói, chớ của còn lại khiến ta càng thêm trói buộc. 


Nghĩa là khi đã đem của đi bố thí rồi thì chúng ta khỏi bị tâm tham lam trói buộc, chớ của 
còn lại thì mình cứ luôn luôn bị lòng tham lam của cải trói buộc hoài, đi đâu cũng đều bận 
tâm lo lắng: Given possessions will lead to greater freedom, but remaining possessions 
wIll lead to greater Imprisonmernt. If we are able to give, then, though we are still bound, 
we have freedom to some degree, but remaIning possessions will entrap us even more, so 
no matter where we øo, we are always worrying about them. 


12) Của đã thí là lộc, chớ của còn lại chẳng phải là lộc. Nghĩa là của đã bố thí là phước lộc ở 


kiếp nầy, qua đến kiếp sau sẽ cành được tốt đẹp hơn; chớ của còn lại không phải là phước 
lộc vì một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu sạch: Given possessions are meritorious, but 
remaining possessIons are not meriforious because someday we will spend them all. 


13) Của bố thí là sự nghiệp của bậc đại trượng phu, chớ của còn lại chẳng phải là sự nghiệp 


của bậc đại trượng phu. Nghĩa là người chân thật đại trượng phu mới biết bố thí, chớ kẻ 
ngụy đại trượng phu thì không bao giờ biết bố thí, mà trái lại cứ bo bo giữ của: Given 


1025 


OSSesslons are the practices of a great gentleman, but remaining possessions are not the 
practices of a great gentleman. Only a person who 1s truly a great gentleman wIll know to 
give. While a pretender will never know to give, but will maintain and hold on to 
everything he or she owns. 


14) Của bố thí được Phật khen ngợi, trong khi của còn lại thì được phàm phu khen ngợi. Nghĩa 


là người biết bố thí vì hợp được với tâm từ bi vô lượng của Phật, Bồ Tát nên được Phật và 
Bồ Tát khen. Còn kẻ keo kiết thì hợp với tâm phàm phu nên chỉ có phàm phu khen ngợi, 
chớ Phật và Bồ Tát thì chê: Given possessions are praised by the Buddha, but remaining 
pOSsessions are praised by ordinary people. This means those who give accord with the 
minds of the Buddhas of Infinite compassion, so these people are praised by the Buddhas 
and Bodhisattvas. Those who are selfish and stingy accord with the minds of ordinary 
people and will be praised by ordinary people. They wIl not be praised the Budhas and 
Bodhisattvas. 


(VIII)Những ý tưởng khởi sanh khi có người đến cầu bố thí— Thoughts arise when there are 


l) 


2) 


people coming to ask for charify: Cũng theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gởi 
Người Học Phật, Đức Phật dạy hàng Phật tử Bồ Tát tại gia thực hành hạnh bố thí. Khi 
thấy người đến xin thí thì phải luôn phát khởi lên trong tâm những ý tưởng sau đây để 
tránh các sự buồn tiếc, hối hận, tức tối, hoặc khởi sanh các niệm tham sân si đối với người 
xin thí, mà làm giảm bớt hoặc mất đi các công đức bố thí của mình——Also according to 
Venerable Thích Hải Quang ¡in the Letters to Buddhists Followers, the Buddha taught that 
lay Buddhists Bodhisattvas should practice the “Conduct of Giving.” When someone 
comes to ask for assIstance, If is Important to give rise to the following thoughfs in order to 
avoid having regrets, sadness, anger, or gIving rise to various thoughts of greed, hatred, 
and ignorance toward the receiver of charity, only to decrease or lose the virtues and 
merits they would have obtained from the acts of practicing charIty. 

Vì thuận theo lời Phật dạy——Following the teachings of the Buddha: Khi thấy người đến 
xin thí ở nơi ta, thì ta phải dụng tâm chơn chánh mà tưởng nghĩ rằng tất cả chư Phật mười 
phương ba đời do nơi thành tựu được Bố Thí Ba La Mật mà chứng đắc được đạo quả Bồ 
Đề Vô Thượng. Nay ta là con của Phật, nếu muốn được giải thoát hay được thành Phật, ắt 
phải hành theo lời Phật dạy là phải siêng năng tu tập hạnh bố thí để diệt trừ các tâm 
tham lam, keo kiết, vân vân, và như thế thì các việc bố thí mà ta thực hành ngày hôm nay 
đây chính là thuận theo lời Phật dạy——When someone needs assistance, we should use the 
sincere mind to think that all the Buddhas In the ten directions across the three tIme-spans 
OÝ past, present, and future are able to attain the Ultimate Enlightenment because of their 
ability to fully realize the “Giving Paramita.” Now that we are Buddha”s children, 1ƒ we 
wish to atfain enlightenment or to become Buddha, 1t 1s absolutely essential for us to 
follow the Buddhaˆs teachings. We should practice His Teachings. We must diligently 
cultivate the conduct of giving In order to eliminate various mind states of greed, 
selfishness, and stingIness. In this way, our practice of giving oftoday demonstrate we are 
following the teachings of the Buddhas. 

Khởi sanh ý tưởng thiện hữu tri thức—Giving rise to the thought that asking person is a 
good knowledgeable advisor: Khi thấy người đến cầu xin bố thí ở nơi mình thì mình phải 
tưởng nghĩ—When someone comes and asks for assistance, we should think: 


a) 


b) 


3) 


1026 


Từ nhiều kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay, ta vì tham lam, keo kiết, nên chỉ biết thâu 
góp, tích chứa cho thật nhiều, chớ không chịu xả thí. Nếu có xả thí thì lại sanh lòng hối 
tiếc, sầu buồn, hoặc bố thí mà trong tâm không được hoan hỷ, thanh tịnh. Vì thế mà chúng 
ta cứ mãi làm một phàm phu sanh tử, nổi trôi trong sáu nẻo luân hồi. Kiếp nầy ta như vậy, 
biết rồi đây kiếp kế sẽ ra sao? Của cải kiếp trước của ta bây giờ ở đâu? Còn của cải trong 
kiếp nầy cũng thế, bởi vì khi ta chết đi rồi thì tất cả đều bỏ lại hết chớ chẳng mang theo 
được thứ gì. May mắn thay, kiếp nầy nhờ ta biết đạo, biết rõ những lời Phật dạy về hạnh 
bố thí, vậy thì tại sao nay ta không chịu dõng mãnh thực hành để trừ bỏ cái tánh keo kiết 
kinh niên cố hữu nầy đi?: From many lives in the past until now, we have been 
unbelievably greedy and stingy; thus, gathering and accumulating as mụuch as possible are 
the only things we have known, while we refuse to give and let go of anything. Ôr even 
when we did give, we still feel regrets and sadness later, or we may have given but our 
minds were not peaceful and Joyous while giving. Therefore, we continue to remain as 
unenlightened mortals drifting and drowning In the six realms of the cycle of rebirths. lf 
we are like this in this life, who knows what we will be like in the nex life! Where are all 
O our possessions from the former lives? It will be the same way with the possesslons of 
this life because once we die, we must leave behind everything, as we wIll not be able to 
bring anything along with us. Fortunately, 1n thịs life, we are knowledgeable of Buddhism, 
we know clearly the Buddha”s teachings with regard to the conducts of giving. So why 
should we not courageously practice what we know In order to eliminate our old selfish 
greedy habits? 

Nay ta vừa phát tâm muốn thực hành hạnh bố thí thì liền có người đến xin thí. Quả là 
điều may mắn cho ta lắm. Vì nhờ có người nầy mà——Now immediately after we have just 
developed our minds to carry out the conduct of giving, someone comes to ask for 
assistance. lt is truly a good opportunity. Because owing to this person: 

Chúng ta mới bỏ được lòng tham lam keo kiết đã theo ta từ quá khứ kiếp cho đến hôm 
nay: We are able to abandon the greed and selfishness that have followed us from the 
Infinite past to the preser. 

Chúng ta mới thành tựu được tâm “Xả Bỏ” và hạnh “Bố Thí” của Thánh nhân: We are 
able to accomplish the mind of “Letting Go” and the g1ving conduct of a saintly being. 
Chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị giải thoát xuất thế trong tương lai: We will be able 
to accomplish the varlous fruits of enlightenment and liberation In the future. 

Người đến xin thí nầy đích thực là thiện tri thức của ta, là ân nhân của ta, và cũng là nhơn 
giải thoát cho ta vậy: The person who has asked us ¡is truly our good knowledgeable 
advisor, our benefactor, as well as our cause for enlightenmernt. 

Do khởi sanh ra các ý tưởng đúng theo chánh pháp như vậy, cho nên chúng ta rất vui lòng 
và hân hạnh thực hành việc bố thí mà không có chút do dự hay ngại ngùng chi cả: If one 
1s able to give rise to and hold on to these thoughts, that good charitable person will feel 
happy and honored from giving without having the slightest worries and regrets. 

Khởi sanh ý tưởng đời khác giàu sang hay được phước báo của cõi Dục Giới—Giving rise 
to the thought of wealth and luxury In another life or attaining the meriforious retributions 
in the Desire World: Khi thấy có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải tưởng nghĩ như 
vầy —When seeing the needy person approaching us, we should hold the following 
thought: 


b) 


đ) 


4) 


3) 


1027 


Y theo lời Phật dạy thì tất cả các hạnh bố thí đều được quả báo tốt đẹp, hoặc ở nơi cõi 
người làm kẻ giàu sang hưởng phước; hoặc là sanh lên cõi trời làm thiên tử với đầy đủ 
thiên phước vi diệu. Nói về công đức của sự bố thí, cho dù trong tâm ta không hề khởi 
sanh ý tưởng là muốn cầu giàu sang sung sướng về sau nơi cõi trời người, nhưng phước 
báo của sự bố thí ấy nó sẽ tự nhiên đến với chúng ta: Just as the Buddha taughi, all 
conductfs of giving wiÏll result in wholesome retrIbutions. This means one wIll be a wealthy 
person reaping merifs in the human realm or wIll be born in Heaven to be a Heavenly 
Being with complete supreme blessings of the Heaven. Talking about the merits and 
Virtues of the conduct of ø1ving, Iƒ we practice conduct oŸ øgIving, even 1Ý our minds do not 
ØIve rise to the wish of being rích and wealthy in the future in Heaven or Human realms, 
those meriforious retributions from giving w1ll come to us naturally. 

Kiếp hiện tại đây ta được giàu sang, bạc tiền sung túc, lên xe xuống ngựa, vân vân, đó là 
nhờ ở nơi kiếp trước ta đã có thực hành hạnh bố thí rồi, cho nên kiếp nầy mới được hưởng 
phước báo tốt đẹp như vậy: In the present life, we are wealthy, having extra money to 
spend on nice cars, homes, etc. because 1n the former life, we practiced giving. Thus, in 
this life we are able to reap the wholesome karmic retribution In this Wway. 

Nay ta cứ phóng mắt nhìn ra bên ngoài xã hội và chung quanh ta, thấy còn có rất nhiều 
người sống đời nghèo nàn, thiếu hụt hoặc vất vả nhọc nhăn trong kiếp tôi đòi, hèn hạ, vân 
vân. Ấy là vì kiếp trước họ nặng lòng xan tham, keo kiết, không bao giờ biết mở lòng bố 
thí, cho nên kiếp nầy mới phải bị quả báo nghèo thiếu, nhọc nhằn như vậy: If we just look 
to the outside world and our surrounding, it wIll be obvious how many people live In 
poverty, not having enough of anything, but must strugsgle to make 1t from day to day. It 1s 
because in their former lives, these people were consumed with greed, stinginess, and 
never opened their hearts to gIve to anyone. Consequently, in this life, they must suffer 
and struggle In povery as theIr karmic retrIbutions. 

Chúng ta may mắn nhờ phước báo tốt đẹp nên kiếp nầy được cao sang trọng vọng, vậy thì 
ta càng phải nên bố thí nhiều hơn nữa, để cho——We are fortunate to be able to rely on the 
wholesome karma of the past enabling us to live luxurious lives; therefore, we should gIve 
more so that: 

Phước lành của chúng ta ngày càng thêm tăng trưởng: The wholesome merifs of the 
present w1ll increase with each passing day. 

Trong các kiếp vị lai về sau ta sẽ tránh thoát được các quả báo thiếu thốn, nghèo cùng: 
An in the future lives, we wIll avoid the karmic consequences of not having enouph. 

Do vì khởi sanh ra được các ý tưởng đúng pháp như vậy cho nên người thiện nhân ấy rất 
vui lòng và hân hạnh hành việc bố thí mà không chút do dự ngại ngùng: If one is able to 
hold these thoughts that are true to the Proper Dharma, the good person wIll feel happy 
and honored to give without having sadness, regrefs, and resentments. 

Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải tưởng nghĩ rằng bố thí để tiêu diệt hai cái 
tánh Tham và Xan: In order to conquer evil: Vì hàng phục ma quân—When someone asks 
us for assistance, we should think that practicing the conduct of giving will help us 
eliminate the two evIl characteristics of greed and stinginess. 

Với người đến xin có ý thưởng thân thuộc—Look upon those who ask for charity as family 
and friends: Khi có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải có ý tưởng rằng từ quá khứ kiếp 
đến nay, trong sáu nẻo luân hồi, chúng sanh cứ theo hành nghiệp bản hữu mà lăn lên, lộn 


6) 


7) 


8) 


1028 


xuống, hằng luôn thay mặt đổi hình, có khi làm quyến thuộc lẫn nhau, nhưng đến kiếp 
nây vì chuyển đời, cách ấm, bị vô minh che lấp, nên không nhận ra nhau mà thôi. Ngày 
hôm nay ta phát tâm bố thí đây và người đến xin thí nầy, biết đâu quá khứ họ là thân 
thuộc của ta, hoặc trong kiếp tương lai họ sẽ trở thành kẻ trong vòng lục thân của ta cũng 
không chừng. Vì nghĩ tưởng như vậy nên chúng ta vui lòng mà bố thí kgông có chút lòng 
hối hận, hay nuối ciếc chi cả. Đây gọi là vì tưởng thân thuộc mà bố thí—When someone 
asks for assistance, we should think that from infimte past tiÏÏ now, 1n the six realms 1n the 
cycle of rebirths, sentient beings continue to follow theIr karmic actions to øo up and down 
constantly, changing their appearances; sometimes they are relatives and friends, but once 
they pass on to another life, covered by Ignorance, they are no longer able to recognize 
one another. Today we develop the mind to give because those asking for assistance can 
very well be our family and friends of the past or, who knows, 1t 1s possible, in the future 
lives they wIll become a part of our immediate or extended family. Having these thoughts 
we should be happy to give without the slightest regrets or feel we have given In vain. 

Với vô biên chúng sanh có ý tưởng xuất ly-—In the process of endless births gives rise to 
the thought of liberation: Khi có người đến xin thí thì ta nghĩ rằng chư Phật hoặc chư Bồ 
Tát cùng với các bậc giải thoát đại thánh nhân khác sở dĩ chứng đắc được đạo quả Bồ Đề, 
giải thoát ra khổi vòng sanh tử là do nơi thành tựu được hạnh Bố Thí Ba La Mật. Nhờ 
chứng đắc được Bố Thí Ba La Mật mà quý ngài không còn sanh tử luân hồi nữa, còn 
chúng ta thì nay bỏ thân nầy, rồi sanh ra nơi kiếp khác, mang thân khác, cứ như thế mà 
xoay chuyển trong sáu nẻo luân hồi, hết tử rồi sanh, hết sanh rồi tử, từ vô lượng vô biên 
kiếp xa xưa cho đến hôm nay mà vẫn không sao thoát ra được. Cho nên hôm nay chúng ta 
phải quyết tâm và phát nguyện sẽ hành hạnh bố thí nầy không thối chuyển; các người đến 
xin thí nầy đều thật là ân nhân của ta, đều là nhơn duyên lớn làm cho ta thành tựu được 
Bố Thí Ba La Mật về sau nây vậy. Có như thế thì ta mới được xuất ly, được giải thoát ra 
khỏi vòng vô lượng vô biên kiếp đời sanh tử trong tương lai—When someone asks us for 
assistance, we should think that all Buddhas and Bodhisattvas, as well as other greatly 
enlightened sages were able to attain the Bodhi Mind and are liberated from the cycle of 
rebirths because they were able to attain the conduct of Giving Paramita. Owing to the 
fact that they have achieved the Giving Paramita, these greatly enliphtened beIngs are 
able to eliminate the cycle of reincarnations. As for us, sentient beings, in the near future 
we will abandon this body and then we wIll be born with another body In another life and 
wIll continue to go up and down In the six realms of the cycle of rebirths. In this way, from 
infimte and endless aeons ago to the present, we have lived and died, died and lived, and 
yet we are still unable to free ouselves from this vicious cycle of birth and death. 
Therefore, In this lie, we must be determined to develop the vow to practice the conduct 
Of giving without regression. All sentient beings who come to us for assistance are our 
benefactors and are øreat opportunities for us to attain the Giving Paramita in the future. 
Only practicing this we wIll be able to attain enlightenment and find liberation from 
infinie and endless lives of births and deaths In the future. 

Dùng sự bố thí với ý tưởng như là phương tiện để nhiếp thọ hết thảy chúng sanh: Using 
the conduct of g1ving as a means of assistance to all sentient beings. 

Khởi sanh ý tưởng chứng đạo Bồ Đề ——Giving rise to the thought of attaining the path of 
enlightenment: Khi thấy có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải khởi tâm nghĩ tưởng như 


b) 


1029 


vầy —When we see a needy person approaching us, we want to hold the following 
thoughts: 

Trong lục độ Ba La Mật của chư đại Bồ Tát và chư Phật đã chứng đắc thì Bố Thí Ba La 
Mật là độ đứng đầu hết thảy. Sở dĩ quý ngài thành tựu được Bố Thí Độ nầy là nhờ quý 
ngài đã từng hành hạnh bố thí với tâm bất thối chuyển trong vô lượng vô biên kiếp đời 
quá khứ mà không bao giờ biết mỏi mệt, chán nản và ngưng nghỉ. Vì thế nên quý ngài 
mới huân tập được vô lượng vô biên phước báo thù thắng không thể nghĩ bàn, các phước 
báo ấy nếu như đem bố thí cho mười hai loại chúng sanh khắp mười phương thế giới trong 
vô lượng vô biên kiếp cũng không bao giờ cùng tận cả vì phước báo của quý ngài vốn là 
vô tận: Among the SŠix Paramita Practices attained by Maha-Bodhisattvas and the 
Buddhas, the giving paramitas 1s first. These Virtuous Beings are able to attain the Giving 
Paramita because they have often carrled out the conducts of giving with a non- 
retrogression mind in infinite and innumerable kalpas In the past, but are never tired, 
bored, nor will they rest and stop such practices. Therefore, they are to accumulate 
imnfinite, endless, and unimaginably supreme meritorlous retributlons. lf those who 
meritorIous retributions were used to give to all the sentient beings In the ten directions of 
1nfimte universes for infinite and innumerable kalpas they would still have some left the 
meritorious blessing of the Maha-Bodhisattvas are inherently limitless. 

Vả lại, hiện nay quý ngài đã chứng đắc được các giai vị Bổ Tát trong hàng thập Thánh 
hay Thập Địa Bồ Tát, và đang trên đường đi đến sự thành tựu được quả vị vô thượng Bồ 
Đề của Phật trong tương lai, đó là nhờ quý ngài biết đem công đức của các việc bố thí kia 
mà hồi hướng cho chúng sanh và cầu đắc thành được Bồ Đề Phật quả: Eurthermore, at the 
present time, they have atfained the varlous enliphten stages of Maha-Bodisattvahood, 
and are on their way to the realization of the Ultimate Enlightenmernt. 

Nay ta là Phật tử Bồ Tát tại gia thì ta cũng nên học y như hạnh của quý ngài. Nghĩa là ta 
cũng nên tùy theo khả năng của mình mà thực hành hạnh bố thí. Các hạnh bố thí như thế, 
nếu như có gây tạo nên công đức hoặc phước lành chi chúng ta sẽ không nguyện cầu 
sanh về cõi Trời người để hưởng phước báo, bởi vì dù cho có hưởng phước báo tốt đẹp thế 
mấy nơi cõi nhơn thiên đi nữa, rốt lại cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh 
tử được. Ngược lại, chúng ta sẽ hồi hướng các phước báo đó để trang nghiêm cho đạo quả 
Bồ Đề vô thượng của ta trong tương lai. Chúng ta sẽ bố thí không ngừng nghỉ: As lay 
Buddhists, cultivating for Bodhisattvahood, we should also follow these enlightened 
beings” virtuous paths. This means we should work within our means and limitations to 
practice the conduct of g1ving. IÝ our conducts of g1ving result in any wholesome virtuous 
Or merIfOrious consequences, then we should not vow or pray to be reborn In the Heaven 
or Human realms In order to reap those meriforious retributions. This 1s because no matter 
how much pleasure we may enJoy from those wholesome meriforlous retributions 1n the 
heaven and human realms, in the end, we will be able to escape and free ourselves from 
the cycle of birth death. In contrast, we should be determined to dedicate all those merifs 
and virtues to adorn our future state of Ultimate Enlightenment. We continue fo g1ve 
wIthout resting. 


1030 


(IX)Thỉ ân câu báo, cầu phước đúc nhân thiên và Chân Bố Thí trong Đạo Phật— Wish be 


Ù 


2) 


repaid ƒor good deeds, good resulfs in the human and deva worlds, and Real Dana in 
Buddhism: 

Người Phật tử bố thí với lòng quảng đại, với tâm thanh tịnh, không vướng bận tham, sân, 
si, có thể được kết quả tốt, tái sanh trở lại làm người hay sanh lên cõi trời và sống ở đó 
thật lâu; tuy nhiên, lợi ích của phước đức trần thế (nhân thiên) vẫn còn trong vòng luân 
hồi sanh tử—Buddhists performed charity with generosity and with a pure mind which is 
freed from greed, hatred, and delusion can produce good results in the human world and 
the world of celestial beings. A person of generosity can be reborn in the realm of the 
devas and stay there for so long; however, the benefit of mundane result 1s still within the 
cycle of birth and death. 

Thường thì người ta ao ước được đển đáp khi thi ân cho người khác. Tuy nhiên, trong đạo 
Phật, khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là người cho kia là kẻ được cho, cho cái gì 
và cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây 
là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Đức Phật dạy: “Thi ân 
bất cầu báo, còn cầu báo là thi ân có mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn 
danh lợi.” Nếu bạn làm việc thiện, bạn nên hành động vì lợi ích của tha nhân. Hạnh phúc 
khởi lên trong tâm mình ngay lúc bạn làm việc thiện lành ấy, tự nó là một phần thưởng 
tinh thần hết sức lớn lao——Usually people wish be repaid when granting or doing someone 
a favour. However, in Buddhism, when giving charity, one does not cherish the thought 
that he 1s the giver, and sentient beings are the receivers, what 1s given and how much 1s 
gIiven, thus, in one's mind no arrogance and self-conceit would arise. This Is an 
unconditioned alms-giving or compassion on equlity basis. The Buddha taught: “One 
should not wish to be repaid for good deeds. Doing good deeds with an intention of getting 
repayment wIll lead to greed for fame and fortune.” If you do good, then do 1t for the sake 
of doing service to some other beings. The happiness which arises in your mind together 
with the performance of the good deed Is itself an extremely big reward. 


(X) Công đức bố thí cho người nghèo hay cho chư Tăng Ni— The virtue 0ƒ aừns-givừng to the 


poor and the necdy, or o[ƒfer gỨ†s to a BhikhU or conununify 6ƒ Bhikhus: Cúng dường chư 
Tăng Ni những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày như ăn, mặc, ở, bịnh. Chư Tăng 
Ni phải nên luôn nhớ rằng nợ đàn na tín thí là nặng đến nổi chỉ một hạt gạo đã nặng bằng 
hòn núi Tu Di. Khi chư Tăng Ni đã từ bỏ cuộc sống thế tục, họ hoàn toàn tùy thuộc vào 
của bố thí của đàn na, những người làm việc cật lực để cúng dường quần áo, thực phẩm, 
thuốc men, mễn mùng. Họ phải làm việc vất vả vô cùng để vừa lo cho gia đình vừa hộ trì 
Tam Bảo. Có khi họ làm không đủ ăn mà họ vẫn sẵn sàng hộ trì. Đôi khi Phật tử tại gia là 
những kẻ không nhà, thế mà họ vẫn dành dụm để cúng dường Tam Bảo. Chính vì những 
lý do đó, sự lạm dụng tiền của Tam Bảo hay của cúng dường, thì mỗi hạt gạo mỗi tất vải 
là nợ nần Tam Bảo. Nếu chư Tăng Ni không dụng công tu hành và giúp người khác cùng 
tu hành giải thoát, thì bất cứ thứ gì họ vay tạo trong đời nầy họ sẽ phải đến trả trong 
những kiếp lai sanh bằng cách sanh làm nô lệ, làm chó, làm heo, làm bò làm trâu, vân 
vân—Offer gIfts to Bhikhu or communrity of Bhikhus. Offerings to the monks and the nuns 
necessary things for a monastic living from lay Buddhists (clothes, food, medicine, 
blankets, etc). Monks and nuns should always remember their debts to the øIveers are so 


1031 


heavy that even a grain of rice weighs the weight of a Sumeru Mountain. Once Monks and 
Nuns renounced their worldly life, they totally depend on the people who make charitable 
donations such as clothes, food, medicine and blankets. These givers work hard to make 
therr living, to take care of themselves and to support the Order. Sometimes, no matter 
how hard they work, yet they donthave enouph to live on. Lay Buddhists are sometimes 
homeless, yet they still save money to support the Sangha. For those reasons, If the 
Sangha misuse the money or whatever offered, then every seed of rice, every milimeter 
Of fabric shall have their debts. If the Monks and the Nuns don't do their best to cultivate 
themselves and help liberate others, whatever they receive In this life must be repaid In 
the next reincarnation to the fullest by becoming slaves, or being dogøs, pigs, cows, Water 
buffalos, etc. 


(XIPhước Bố Thí có hết không?—Is There an End oƒ blessings in Doing Charity?: Phước 


bố thí có hết không?—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 10, Đức Phật dạy: “Thấy 
người thực hành bố thí, hoan hỷ giúp đở thì được phước rất lớn. Có vị Sa môn hỏi Phật, 
“Phước nầy có hết không?' Phật đáp, “Thí như lửa của ngọn đuốc, hàng trăm hàng ngàn 
người đem đuốc đến mỗi lửa về để nấu ăn hay thắp sáng, lửa của ngọn đuốc nầy vẫn như 
cũ. Phước của người hoan hỷ hỗ trợ người thực hành bố thí cũng vậy”.”——According to the 
Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 10, the Buddha said: “When you see someone 
practicing the Way of Giving, help him Joyously and you will obtain vast and great 
blessings. A Saramana asked: “Is there an end to those blessings?* The Buddha said: 
“Consider the flame of a single lamp, though a hundred thousand people come and light 
their own lamps from 1t so that they can cook therr food and ward off the darkness, the first 


9.25 


lamp remains the same as before. Blessings are like this, too'. 


(XHI)Nhân Duyên Công Đức Bố Thí theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát—Conditions and 


Ù 


Comparative Merits and Virtues oƒ Giving: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm thứ 10, 
Đức Phật dạy về nhơn duyên công đức của sự bố thí như sau—According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, Chapter 10, the Buddha taught on conditions comparative Merits 
and Virtues of Giving as follows: 

“Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị Quốc Vương, hàng Tể Phụ quan chức lớn, hàng 
đại trưởng giả, hàng đại Sát Đế Lợi, hàng đại Bà La Môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức 
nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng 
người thân thể không được vẹn toàn như thế. Lúc các vị Quốc Vương đó, vân vân muốn 
bố thí, nếu có thể đủ từ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của 
ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu 
dàng an ủi. Các vị Quốc Vương, Đại Thần đó, vân vân đặng phước lợi bằng phước lợi 
công đức cúng dường cho trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị Quốc 
Vương đó vân vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người 
tần tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế nầy, trong trăm ngàn đời 
thường được đầy đủ những đô thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ 
uống ăn, vân vân—“lIn Jambudvipa, the kings of countries, noble men, great minIster, 
great elder, great Kshatriyas, great Brahmans and others may encounter the most Inferlor 
and poor people, or those with various handicaps such as being hunchbacked, crippled, 


2) 


3) 


4 


1032 


dumb, mute, deaf, retarded or eyeless (blind). When those kings and other king and other 
wish to give, they may be able to replete with great compassion, a humble heart and a 
smile. They may everywhere give personally with their own hands or arrange for other to 
do so, using gentle words and sympathetic speech. Such kings and others wIll obtain 
blessings and benefits comparable to the meritorious virtue of giving to as many Budhas 
as there are grains of sand in one hundred Ganges Rivers. Why ¡1s this? Because of having 
shown a great compassionate heart toward the most Iimpoverished, Inferior and 
handicapped individuals, the kings and others will receive such a reward. For one hundred 
thousand lives, they will always have an abundance of the seven gems, not to mention 
clothing, food, and the necessities of life.”. 

Trong đời sau, như có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân, gặp chùa tháp 
thờ Phật, hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi 
Phật, đích thân tự sửa sang, cúng dường bố thí. Vị Quốc Vương đó sẽ đặng trong ba kiếp 
làm vị trời Đế Thích hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà 
hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị Quốc Vương đó, trong mười kiếp 
thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương: Tf in the future, the kings, Brahmans and 
the others encounter Buddha stupas, monasterles, or images of Buddhas, Bodhisattvas, 
Sravakas, or Pratyeka-Buddhas and personally make offerings or g1ve gIfts, the kings and 
other wIll obtain three aeons as Lord Sharka and will enJoy supremely wonderful bliss. lf 
they are able to transfer the blessing and benefits of that giving and dedicate 1t to the 
Dharma Realm, those great kings and others wIll be great Brahma Heaven Kings for ten 
a©OIs. 

Trong đời sau, nếu có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn, vân vân gặp chùa tháp 
của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể 
phát tâm tu bổ lại. Vị Quốc Vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyên 
hóa người khác cho đến khuyến hóa trăm ngàn người khác cùng chung bố thí cúng dường 
để kết duyên lành. Vị Quốc Vương đó, trong trăm ngàn đời thường làm vua Chuyển Luân, 
còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó, trong trăm ngàn đời thường làm vua 
nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó 
mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy thời vị Quốc Vương đó cho đến 
tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên: In the 
future, the kings, Brahmans, and others may encounter ruined, decayed, broken and 
tumbledown, stupas, temples, or Iimages of previous Buddhas, and be capable of resolving 
to restore them. They may then do so themselves or encourage others, as many as a 
hundred thousand people, to make offerings and thereby esfablish affinities. Those kings 
and the others will become Wheel-Turnng Kings throughout a hundred thousand 
continuous lives and those others who make offerings with them, will be kings od small 
countries for a gundred thousand continuous lives. If, before the stupa or monastery, they 
are in addition, able to resolve to transfer and dedicate the merit, such kings and the other 
people wIll without exception, accomplish the Buddha Path, and their reward for this will 
be limitless and unbounded. 

Trong đời sau, như có vị Quốc Vương hay hàng Bà La Môn, gặp những người già yếu 
bệnh tật, và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem 
thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức 


5) 


6) 


7) 


8) 


1033 


đó rất không thể nghĩ bàn đến được, trong một trăm kiếp, thường làm vua trời Tịnh Cư, 
trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi Dục, không bao giờ còn đọa vào ác 
đạo, cho đến trong trăm ngàn đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo thành Phật 
đạo: In the future the kings, Bahmans and others are filled with great compassion for the 
direction of a single thought upon seeing the old, the sick, or women 1n childbirth and 
provided them with medicinal herbs, food, drink and bedding so as to make them peaceful 
and comfortable, the blessings and benefits of such activiftiles are quite inconceivable. For 
one thousand aeons they will constantly be lords of the Pure Dwelling Heaven; for two 
hundred aeons, they wIll be lords in the Desire Heaven, and they wil ultimately attain 
Buddhahood. They wil never fall into the evil paths and for one hundred thousand lives, 
they wIll hear no sounds of suffering. 

Trong đời sau như có vị Quốc Vương và Bà La Môn, có thể làm những việc bố thí như thế 
sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời 
không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời Phạm 
Vương, trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Nầy Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa 
tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế: If in the future, the kings, Brahmans, and 
others can gIve in this way, they wIll receive limitless blesings. If they are In addition, 
able to dedicate that merit, be 1t great or small, they will ultmately attain Buddhahood. 
How much more easily wIll they be able to attain the rewards of becoming Sakra, Brahma, 
or Wheel-Turning King, Therefore, Earth Store, you should urge living beings everywhere 
to learn to perform such actions. 

Trong đời sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít 
cội phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hạt cát, mẩy bụi, phước lợi của những người 
đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được: In the future ¡f there are good men or 
good women who plant within the Buddhadharma, a few good roots, equivalent to no more 
than a harr or a grain of sand, a mote of dust, the blessings and benefits they wIlÏ receIve 
will be beyond compare. 

Trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ 
Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời 
đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi 
diệu: Good men and women In the future may encounter the Iimage of a Buddha, 
Bodhisattva, Pratyeka-buddha, or Wheel-Turnng King, and may give giíts or make 
offerings, will always be born among humans or gods and enjoy supremely wonderful 
bliss. Hf they can dedicate that merit to the Dharma Realm, their blessings and benefits w1ll 
be beyond compare. 

Trong đời sau, như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe 
thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí 
cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi 
hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời phước lợi nây không thể ví dụ thế nào cho 
được: Good men or women In the future encounter a great Vehicle Sutra, and on hearing a 
sinsle gatha or sentence of 1t, with dynamic and respectful resolve, praise, venerate and 
make offerings, those people wIll attain great, limitless and unbounded rewards. If they 
can dedicate that merit to the Dharma Realm, their blessings will be beyond compare. 


3) 


1034 


Trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại 
Thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen, chắp 
tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình 
phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người cùng đồng phát 
tâm đây, trong ba mươi đời thường làm vua các nước nhỏ. Còn vị đàn việt chánh đó 
thường làm vua Chuyển Luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ: If in the 
future good men or good women encounter new Buddha-stupas, temples, or sutras of the 
Great Vehicle, and make offerings to them, gaze at them in worship, and respectfully 
make praises with Joined palms; or 1f they encounter old temples, stupas, or those that 
have been destroyed or damaged, and either repaIr or rebuild them, such people wIll be 
kings of small countries throughout thirty continuous lives. The Danapatti wIll always be 
Wheel-Turning Kings, who moreover, will use the good Dharma to teach and transform 
those minor kings of small countries. 


10) Trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng 


trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh 
điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những 
sự lành như thế, không luận nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới 
chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm ngàn đời thường hưởng thọ sự vui 
thượng diệu. Còn như chỉ hổi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích 
thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui tong ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời được 
hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Nầy Địa Tạng Bồ Tát! Những nhơn duyên công đức 
về sự bố thí như thế đó: In the future, good men or good women may plant good roots in 
the Buddhadharma by making offerings, reparing stupas or monasteries, rebinding sutras, 
or they may plant good roots only as small as one strand of hair, one mote of dust, a graIn 
of sand, or a drop of. water. Merely by transfering the merit from such deeds to the 
Dharma Realm, those people”s meriftorious virtues  wIll be such that they will enJoy 
superior and wonderful bliss for one hundred thousand lives. If they dedicate the merIf 
only to their own family or relatives, or to their own personal benefit, as a result, they wIll 
enJoy the bliss for three lives. By giving up one, a ten thousandfold reward 1s obtained. 
Therefore, Earth Store, such are the situations perfaining to the causes and conditions of 
giving.” 


(XII)Đại thí hội— Great gathering for qhmsgiving: Moksa-mahaparisad (skt—Đại thí hội 


l) 


2) 


cho mọi người, giàu lẫn nghèo_——Great gathering for almsgiving for all, rích and poor. 

Đại hội bố thí cho tất cả mọi người, từ giàu đến nghèo, trên danh nghĩa năm năm một lần: 
A great gathering for almsgiving to all, rich and poor, nominal quinquenial. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, vào thời Phật còn tại thế, lúc cư sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh, Phật 
bảo trưởng giả tử Thiện Đức: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.” 
According to the Vimalakirti Sutra, once Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha then 
said to a son a an elder called Excellent Virute: “You call on Vimalakirti to enquire his 
health on my behalf.” 

Thiện Đức bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? 
Nhớ lại thuở trước, con lập ra đại hội thi ở nhà cha con, hạn trong bẩy ngày để cúng 
dường cho tất cả vị sa Môn, Bà la môn, cùng hàng ngoại đạo, kể nghèo khó, hèn hạ, cô 


1035 


độc và kẻ ăn xin. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến trong hội nói với con rằng, “Nầy trưởng 
giả tử! Vả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu, phải làm hội Pháp thí 
chớ lập ra hội tài thí này làm gì?”—Excellent Virtue said: “World Honoured One, I am 
not qualified to call on him to enquire after his health. The reason 1s that once I held a 
ceremonial meeting at my fatherˆs house to make offerings to the gods and also to monks, 
brahmins, poor people, outcastes and beggars. When the meeting ended seven days later, 
Vimalakirti came and said to me: “O son of the elder, an offering meeting should not be 
held in the way you dịd; 1t should bestow the Dharma upon others, for what 1s the use of 
giving alms away?” 

Con nói: “Thưa cư sĩ! Sao gọi là hội Pháp thí?”——I asked: “Venerable Upasaka, what do 
you mean by bestowal of Dhama?” 

Ông đáp: “Hội Pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau 
đó là hội Pháp thí.”—He replied: “The bestowal of Dharma 1s (beyond the element of 
time, having) neither start nor finish, and each offering should benefit all living beings at 
the same time. This a bestowal of Dharma.” 

Con hỏi: “Thế là nghĩa gì?”——I asked: “What does this mean?' 

Cư sĩ đáp: “Nghĩa là vì đạo Bồ Đề, khởi từ tâm; vì cứu chúng sanh, khởi tâm đại bị; vì 
muốn giữ gìn Chánh Pháp, khởi tâm hoan hỷ; vì nhiếp trí tuệ, làm theo tâm xả; vì nhiếp 
tâm tham lẫn, khởi bố thí Ba la mật; vì độ kẻ phạm giới, trì giới Ba la mật; vì không ngã 
pháp, khởi nhẫn nhục Ba la mật; vì rời tướng thân tâm, khởi tinh tấn Ba la mật; vì tướng 
Bồ Đề, khởi thiển định Ba la mật; vì nhứt thiết trí, khởi trí tuệ Ba la mật; vì giáo hóa 
chúng sanh mà khởi ra 'Không;` chẳng bỏ Pháp hữu vi mà khởi “vô tướng; thị hiện thọ 
sanh, mà khởi “vô tác;' hộ trì Chánh Pháp, khởi sức phương tiện; vì độ chúng sanh, khởi tứ 
nhiếp pháp; vì kính thờ tất cả, khởi pháp trừ khinh mạn; đối thân mạng và tài sản, khởi ba 
pháp bền chắc; trong pháp lục niệm, khởi ra pháp nhớ tưởng; ở sáu pháp hòa kính, khởi 
tâm chất trực; chơn chánh thực hành thiện pháp, khởi sự sống trong sạch; vì tâm thanh tịnh 
hoan hỷ, khởi gần bực Thánh hiển; vì chẳng ghét người dữ, khởi tâm điều phục; vì pháp 
xuất gia, khởi thâm tâm ; vì đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn; vì pháp vô tránh, khởi 
chỗ yên lặng; vì đi tới Phật huệ, khởi ra ngồu yên lặng (tọa thiền); vì mở ràng buộc cho 
chúng sanh, khởi tâm tu hành; vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật, khởi sự nghiệp 
phước đức; vì muốn biết tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp, khởi ra 
nghiệp trí; vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ, vào môn nhứt tướng, khởi ra nghiệp 
huệ; vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện, khởi làm tất cả pháp 
trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam tử! Đó là hội Pháp Thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí 
đó, là vị đại thí chủ, cũng là phước điển cho tất cả thế gian.”—He replied: “This means 
that bodhi springs from kindness (maitriI) toward living beings; the salvation of living 
beings springs from compassion (karuna); the upholding of ripht Dharma from jJoy 
(mudita); wisdom from indifference (upeksa); the overcoming of greed from charIty— 
perfection (dana-parmita); ceasing to break the precepts from discipline-perfection (sila- 
paramita); egolessness from patience-perfection (ksanti-paramita); relinguishment of body 
and mind from zeal-perfection (virya-paramita); realization of enliphtenment from 
serenity-perfection (dhyana-paramita); realizaton of all-knowledge (sarvajna) from 
wisdom-perfection (prajna-paramita); the teaching and converting of living beings spring 
from the void; non-reJection of worldly activities springs from formlessness; appearance In 


1036 


the world springs from 1nactivify; sustaining the right Dharma from the power of expedient 
devices (upaya); the liberation of living beings from the four winning virtues; respect for 
and service to others from the determination to wIpe out arrogance; the relinquishment of 
body, life and wealth from the three Iindestructibles; the six thoughts to dwell upon from 
concentration on the Dharma; the six points of reverent harmony 1n a monastery form the 
straightforward mind; right deeds from pure livelihood; Joy in the pure mind from nearness 
{O saints and sages; non-rising of hate for bad people from the effective control of mind; 
retiring from the world from the profound mind; practice In accordance with the preaching 
from the wide knowledge gained from hearing (about the Dharma); absence of disputation 
from a leisurely life; the quest of Buddha wisdom from meditation; the freeing of living 
beiIngs from bondage from actual practice; the earning of all excellent physical marks to 
embellish Buddha lands from the karma of mortal excellence; the knowledge of the minds 
of all living beings and the relevant expounding of Dharma to them, from the karma of 
good knowledge; the understanding of all things commensurate with neither acceptance 
nor reJection of them to realize their oneness, from the karma of wisdom; the eradication 
of all troubles (klesa), hindrances and evils from all excellent karmas; the realization of all 
wisdom and good virtue from the contributory conditions leading to enlightenment. All 
this, son of good family, pertains to the bestowal of Dharma. A Bodhisattva holding this 
meeting that bestows the Dharma, 1s a great almsgiver (danapati); he 1s also a field of 
blessedness for all worlds.” 

Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà la môn hai trăm người 
đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác——World Honoured One, as Vimalakirti 
was expounding the Dharma, two hundred Brahmins who listened to it, set their minds on 
the quest of supreme enlightenmernt. 

Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chơn ông 
Duy Ma Cật. Con liền mở chuỗi Anh Lạc giá đáng trăm ngàn lượng vàng dâng lên, ông 
không chịu lấy. Con nói: “Thưa cư sĩ! Xin ngài hãy nạp thọ, tùy ý Ngài cho!” Ông Duy 
Ma Cật liền lấy chuỗi Anh Lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ 
nhứt trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Nan Thắng Như Lai. Tất cả chúng trong 
hội đều thấy cõi nước Quang Minh và Đức Nan Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi Anh Lạc ở 
trên đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ không 
ngăn che nhau—I myself realized purity and cleanness of mind which I had never 
experienced before. I then bowed my head at his feet and took out my priceless necklace 
Of preclous stones which I offered to him but he refused it. I then said: “Venerable 
Upasaka, please accept my present and do what you like with 1t.” He took my necklace 
and divided 1t in two, offering ha]f to the poorest beggar 1n the assembly and the other half 
to the “Invincible Tathagata` whose radiant land was then visible to all those present, who 
saw the half-necklace transformed Info a precious tower In all its maJesty on four pillars 
which diịd not shield one another. 

Sau khi ông Duy Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng: “Nếu người thí chủ dùng tâm 
bình đẳng thí cho một người ăn xin rất hèn hạ xem cũng như tướng phước điền của Như 
Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí 
vậy. —After this supernatural transformation, Vimalakirti said: “He who gives alms to 
the poorest beggar with an Impartial mind performs an act which does not differ from the 


1037 


field of blessedness of the Tathagata, for It derives from great compassion with no 
expectation ofreward. This is called the complete bestowal of Dharma.” 

Trong thành những người ăn xin hèn hạ nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói kia, 
đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế nên con không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông Duy Ma Cật: After witnessing Vimalakirrt”s supernatural power, the 
poorest beggar who had also listened to his expounding of the Dharma developed a mind 
set on supreme enlightenment. Hence I am not qualified to call on Vimalakirti to enquire 
after his health.”. 

Như thế, các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật trình bày chỗ bổ duyên của mình, vị nào 
cũng khen ngợi, thuật lại những lời ông Duy Ma Cật và đều nói: “Không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông.”—Thus each of the Bodhisattvas present related his encounter with 
Vimalakirti and declined to call on him to enquire after his health. 


(XIV)Công tác từ thiện và sự tu tập— Charttable works and cultivation: Vị Tỳ Kheo hay Tỳ 


Kheo Ni nào không chịu tập trung vào sự tu tập, mà chỉ chú tâm tập trung vào công tác từ 
thiện, khiến Tăng Ni chúng phải làm việc vất vả mà lãng quên đi việc tu hành, là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối—A Bhiksu or Bhiksuni who does not focus on the 
cultivation, but only focuses on charitable works, forcing the Sangha to work so hard that 
they neglect their cultivation, commits an Expression of Regret Offence. 


(XV)Những lời Phật dạy về “Bố Thí” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


") 


5) 


6) 


®*Giving ” im the Dharrmapada Sutra: 

Vì có tín tâm hoan hỷ nên người ta mới bế thí, trái lại kể có tâm ganh ghét người khác 
được ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể nào định tâm được: Some people give 
according to their faith, or according to their pleasure. He who 1s envious of others” food 
and drink, will not attain tranguility by day or by night (Dharmapada 249). 

Nhưng kẻ nào đã cắt được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc đêm, kẻ kia 
đều được định tâm: He who fully cut off, uprooted and destroyed such feeling, gain peace 
by day and by night (Dharmapada 250). 

Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong các 
hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ: No gift 
1s better than the gift of Truth (Dharma). No taste 1s sweeter than the taste of truth. No Joy 
1s better than the Joy of. Truth. No conquest 1s better than the conquest of craving; If 
overcomes all suffering (Dharmapada 354). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí 
cho người lìa tham, sẽ được quả báo lớn: Human beings are damaged by lust just as weeds 
damage the fields. Therefore, what 1s given to those who are lustless, yields great reward 
(Dharmapada 356). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí 
cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn: Human beings are damaged by hatred in just the 
same manner as weeds damage the fields. Therefore, to give to those who are free from 
hatred, yields great reward (Dharmapada 357). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu si làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa si, sẽ được quả báo lớn: Human beings are damaged by delusion just like weeds 


7) 


1038 


damage the fields. Therefore, to gIve to those who are free from delusion, yields great 
reward (Dharmapada 358). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa dục, sẽ được quả báo lớn: Human beings are damaged by craving just like weeds 
damage the fields. Therefore, to give to those who rid of craving, yields great reward 
(Dharmapada 359). 


(XVINhững lời Phật dạy về “Bố Thí” và “Cúng Dường” trong Kinh Tứ Thập Nhị 


Ù 


2) 


Chương— The Buddha)s teachings on “Giving”and “Ofjermg” ím the Fory-Two 
Seciions Suira: 

Đức Phật dạy: “Thấy người thực hành bố thí, hoan hỷ giúp đổ thì được phước rất lớn. Có 
vị Sa môn hỏi Phật, 'Phước nầy có hết không? Phật đáp, “Thí như lửa của ngọn đuốc, 
hàng trăm hàng ngàn người đem đuốc đến môi lửa về để nấu ăn hay thắp sáng, lửa của 
ngọn đuốc nầy vẫn như cũ. Phước của người hoan hỷ hỗ trợ người thực hành bố thí cũng 
vậy`.—The Buddha said: “When you see someone practicing the Way of Giving, help 
him Joyously and you wIll obtain vast and great blessings. A Saramana asked: “Is there an 
end to those blessings?” The Buddha said: “Consider the flame of a single lamp, though a 
hundred thousand people come and light their own lamps from 1t so that they can cook 
their food and ward off the darkness, the first lamp remains the same as before. Blessings 
are like this, too”.” (Chapter 10). 

Đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một 
ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ 
ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu-Đà-Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn ăn 
không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. Cho một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng 
cho một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngàn triệu vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A- 
La-Hán ăn. Cho mười tỷ vị A-La-Hán ăn không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho 
một trăm tỷ vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam Thế Phật). 
Cho một ngàn tỷ vị Phật Ba Đời ăn không bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và 
Vô Chứng ăn.”—The Buddha said: “Giving food to a hundred bad people does not equal 
to gIving food to a single good person. Giving food to a thousand good people does not 
equal to giving food to one person who holds the five precepts. Giving food to ten 
thousand people who hold the five precepts does not equal to giving food to a single 
Srotaapanna. Giving food to a million Srotaapannas does not equal to giving food to a 
sinple Sakridagamim. Giving food to ten million Sakridagamins does not equal to giving 
food to one single Anagamin. Giving food to a hundred million Anagamins does not equal 
tfo giving food to a single Arahant. Giving food to ten billion Arahants does not equal to 
gIving food to a single Pratyekabuddha. Giving food to a hundred billion Pratyekabuddhas 
does not equal to giving food to a Buddha of the Three Periods of time. Giving food to ten 
trillion Buddhas of the Three Periods of time does not equal to g1ving food to a single one 
who 1s without thoughts, without dwelling, without culivation, and without 
accomplishment." (Chapter 11). 


1039 


(B-1-B) Bố Thí Ba La Mật 
Charity-Paramita— Dana-Paramiia 


(ID Tổng quan về Bố Thí Ba La Mật—An overview oƒ dana-paramita: 


Ù 


2) 


Chúng ta phải bằng mọi cách giúp đở lẫn nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng đây là 
người cho kia là kẻ được cho, cho cái gì và cho bao nhiêu, được như vậy thì kiêu mạn và 
tự phụ sẽ không sanh khởi trong ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện hay bi tâm dựa trên 
căn bản bình đẳng. Bố thí Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó 
mà trong từng giây phút, chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ cũng như làm trang 
nghiêm cõi Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà chúng ta chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh la 
bỏ tánh tham lam bổn xẻn—Paramita-charitable giving: One should help other people, as 
best as one can, to satisfy their needs. When giving charity, one does not cherish the 
thought that he 1s the giver, and sentient beings are the receivers, what 1s øiven and how 
much 1s given, thus, in one”s mind no arrogance and self-conceit would arise. This 1s an 
unconditioned alms-giving or compassion on equlity basis. Dana paramita 1s also a gate of 
Dharma-illumination; for with 1t, in every 1nstance, we cause creatures to be pleasant, we 
adorn the Buddhist land, and we teach and guide stingy and greedy living beings. 

Có người cho rằng mình chỉ có thể bố thí khi mình có nhiều tiền bạc. Điều nầy không 
đúng. Vài người có nhiều tiển bạc đôi khi ít chịu bố thí, hoặc giả nếu có bố thí cũng chỉ 
để mua danh mua lợi hay lấy lòng người xung quanh. Những người có lòng thương người 
lại ít khi giầu có. Tại vì sao? Trước nhất, vì họ hay có lòng chia xẻ với người những gì họ 
có. Thứ nhì, họ không có ý định làm giàu trên sự nghèo khó khốn cùng của kẻ khác. 
Chính vì vậy mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta về pháp bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật 
là cho một cách bình đẳng, không phân biệt thân sơ, bạn thù —Some people think that 
they can only practice generosity 1ƒ they are wealthy. This 1s not true. Some people who 
are wealthy seldom practice generosity. If they do, they do with the aim of gaining fame, 
merit, profiting, or pleasing others. Generous and compassion people are seldom rich. 
Why? First of all, because they always share whatever they have with others, secondly 
because they are not willing to enrich their lives financially at the cost of others” poverty. 
Thus, the Buddha reminded us on the “Generosity-Paramita.” Generosity-Paramita means 
to we should consider everyone equally when we practice charitable giving, not 
discriminating agaisnt anyone, I.e. to give alms to relatives, and not to give alms to 
enemies, etc. 


(H) Nghĩa của “Bố Thí Ba La Mật ”— The meanings oƒ “Charity-Paramita ”: 


Ù 


2) 


Bố thí là cho vì ích lợi và hạnh phúc của tất cả chúng sanh bất cứ thứ gì và tất cả những gì 
ta có thể cho được: không những chỉ của cải vật chất, mà cả kiến thức, thế tục cũng như 
tôn giáo hay tâm linh. Chư Bồ Tát đều sẵn sàng bố thí ngay cả sinh mạng mình để cứu kẻ 
khác —Chartity or giving, 1s to ø1ve away for the benefit and welfare of all beings anything 
and everything one 1s capable of giving: not only material goods, but knowledge, worldly 
as well as religlous or spiritual (or knowledge belonging to the Dharma, the ultimate 
truth). The Bodhisattvas were all ready to give up even their lives to save others. 

Đây không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao gồm cả việc thí 
xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí 


Œ) 


1040 


Ba la Mật được dùng để diệt trừ xan tham, bỏn xẻn. Quả báo của Bố Thí là Phước. Đối 
nghịch lại với Bố Thí là bỏn xẻn keo kiết. Trong Phẩm Tựa của Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát 
Di Lặc đã nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng từ ánh hào quang sáng chói soi khắp một 
muôn tám ngàn cõi ở phương Đông của Như Lai, Bồ Tát Di Lặc đã thấy được chư Bồ Tát 
nhiều như số cát sông Hằng vì cầu tuệ giác của Phật mà đã bố thí vàng, bạc, trân châu, xa 
cừ, kim cương, mã não, vân vân, cho chúng sanh. Chẳng những chư Bồ Tát bố thí tài vật, 
mà họ còn bố thí cả thân mình. Họ tu tập hạnh bố thí như vậy chỉ cốt đạt được vô thượng 
giác ngộ mà thôi. Theo Kinh Đại Bảo Tích, chư Bổ Tát nào đã thông đạt lý duyên khởi 
của chư pháp thì các ngài tinh tấn thực hành hạnh bố thí ba la mật không mỏi mệt vì muốn 
làm lợi lạc cho chúng sanh. Trong Phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đã nói trong vô lượng 
kiếp về thời quá khứ khi Ngài làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề. 
Vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật nên Ngài đã siêng làm việc bố thí mà lòng không 
vướng một chút tự mãn nào. Cũng trong chương nầy, chính Trí Tích Bồ Tát đã thấy Đức 
Thế Tôn trong vô lượng kiếp thực hành hạnh bố thí để cầu tuệ giác vô thượng. Và trong 
vô số kiếp Đức Thế Tôn vẫn không cảm thấy thỏa mãn với những công hạnh khó làm 
nầy. Ngài đã đi khắp mọi nơi để thực hành hạnh nguyện phục vụ lợi lạc cho chúng sanh—— 
Charity does not merely mean to give away what one has In abundance, but 1t Involves 
even the giving-up of one”s whole being for a cause. Charity, or giving, including the 
bestowing of the truth and courage giving on others. The path of gIving. Giving Paramita 1s 
used to destroy greed, selfishness, and stinginess. The reward stimulated by Dana 1s 
Enrichment. The opposie of Charity 1s Meanness. In the Lotus Sutra, Introduction 
Chapter, Maitreya Bodhisattva addresses ManJusri Bodhisattva that within the ehile hair 
mark emitted by the Buddha, the World Honored One, he can see Bodhisattvas as 
numberless as the grains of the sands in the Ganges River are giving all kinds of charity 
such as gold, silver, pearls, seashell, diamonds. Not only do these Bodhisattvas gIive 
valuable objects, but they even give their bodies, their own flesh, their hands and feet. 
These Bodhisattvas practice such giving In order to attain the supreme enliphtenmernt. 
According to the Maharatnakuta Sutra, Bodhisattvas who have attained the realization of 
the non-arising of dharmas always practice dana-paramita for the benefits of other sentient 
beings. In the Chapter XII: Devadatta, Sakyamuni Buddha himself describes that during 
many thousands of aeons that long back when he had been a king, he had taken the strong 
resolution to arrive at supreme perfect enlightenment. For that he exerted himself to fulfill 
the Six Paramitas and He has given innumerable without a thought of self-complacency. 
Also In this chapter, Bodhisattva Prajnakuta says that he himself had seen the Blessed 
Sakyamuni, the Thathagata performing numberless charitable tasks while he was striving 
after enlightenment. And during many aeons the Buddha diịd not feel satisfiled about His 
arduous tasks. He went everywhere for the welfare of sentient beings. 


(B-2-A) Trì Giới 
@bserve Precepts— Sila (sktf) 


Tổng quan về Trì Giới—An overview 0ƒ Keeping Precepís: Trong chúng ta ai cũng biết 
rằng trì giới là trì giới, nhưng khi thử thách đến thì chúng ta lại phá giới thay vì giữ giới. 


1041 


Trì giới dạy chúng ta rằng chúng ta không thể cứu độ người khác nếu chúng ta không tự 
mình tháo gỡ những nhiễm trược của chúng ta bằng cách sống theo phạm hạnh và chánh 
trực. Tuy nhiên, cũng đừng nên nghĩ rằng chúng ta không thể dẫn dắt người khác vì chúng 
ta chưa được hoàn hảo. Trì giới còn là tấm gương tốt cho người khác noi theo nữa, đây là 
một hình thức giúp đỡ người khác. Trì giới cũng có nghĩa là giữ giới với cái tâm bất động 
cho dầu mình có gặp bất cứ tình huống nào. Dầu cho núi Thái Sơn có sập lở trước mặt, 
lòng mình chẳng kinh sợ. Dầu cho có người đàn bà tuyệt mỹ đi qua, lòng ta cũng không 
xao xuyến. Đây chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa đại giác trong đạo Phật. Đây cũng 
chính là định lực cần thiết cho bất kỳ người tu Phật nào nhằm chuyển hóa cảnh giới. Bất 
kể là cảnh giới thiện hay ác, thuận hay nghịch, nếu mình thản nhiên, không sanh tâm kinh 
sợ để rồi phải phá giới thì tự nhiên gió sẽ yên, sóng sẽ lặng—Everyone of us knows that 
holding precepts means holding precepts, but when challenges comes, we break the 
precepts Instead of holding them. Keeping precepts teaches us that we cannot truÌy save 
others unless we remove our own cankers by living a moral and upright life. However, we 
must not think that we cannot guide others Just because we are not perfect ourselves. 
Keeping precepts 1s also a good example for others to follow, this 1s another form of 
helping others. Holding the precepts also means to observe the precepts with the mind that 
does not move. No matter what state you encounter, your mind does not move. Even 
though when Mount Tai has a landslide, you are not startled. When a beautiful woman 
passes In front of you, you are not affected. This 1s the key to the door of the great 
enlightenment in Buddhism. This 1s also an essential samadhi for any Buddhist cultivator 
to turn states around. Whether the sfate 1s good or bad, pleasant or adverse, 1ƒ you remain 
calm, composed, and not to break any precepts, the wind will surely calm down and the 
waves wIll naturally subside. 


(I1 Nghĩa của Trì Giới— The meanings oƒ Keeping Precepfs: 


Ù 


2) 


a) 


Từ “Sila” là tuân thủ những giáo huấn của Đức Phật, đưa đến đời sống có đạo đức. Trong 
trường hợp của những người xuất gia, những giới luật nhắm duy trì trật tự trong Tăng già. 
Tăng già là một đoàn thể khuôn mẫu mà lý tưởng là sống một cuộc sống thanh bình và 
hài hòa: Sila 1s observing the precepts, gIven by Buddha, which are conducive to moral 
life. In the case of the homeless ones, the precepts are meant to maintain the order of the 
brotherhood. The brotherhood 1s a model society the ideal of which 1s to lead a peaceful, 
harmonious lIfe. 

Trì giới hạnh thanh tịnh nghĩa là thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả 
những thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi người. Trì 
giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La Mật được dùng để diệt trừ phạm giới và hủy báng 
Phật Pháp: Sila-paramita or pure observance of precepts (keeping the commandmehnits, 
upholding the precepts, the path of keeping precept(s, or moral conduct, etc) 1s the 
practicing of all the Buddhist precepts, or all the virtuous deeds that are conducive to the 
moral welfare of oneself and that of others. Maintaining Precept Paramita is used to 
destroy violating precepts and degrading the Buddha-Dharma. 

Đối nghịch lại với Tr Giới là Quỷ Quyệt Phá Giới: The opposite of Keeping the 
Commandments 1s Wickedness. 


b) 


1042 


Quả báo mang lại do trì giới là sự Toàn Hảo (Cụ Sắc): The reward from Keeping the 
Commandments 1s Perfection in all things. 


(HI) Chỉ tiết về Trì Giới— Details oƒ Keeping Precepfs: See Chapter 36. 


Œ) 


(B-2-B) Trì Giới Ba La Mật 
Sila-Paramita 


Giới Ba La Mật, ba la mật thứ hai trong sáu ba la mật. Bồ Tát phải giữ gìn các giới luật và 
bảo vệ chúng như đang giữ gìn một viên ngọc quý vậy. Cư sĩ tại gia, nếu không giữ được 
hai trăm năm chục hay ba trăm bốn mươi tám giới, cũng nên cố gắng trì giữ năm hay 
mười giới thiện nghiệp: không sát hại chúng sanh, không lấy của không cho, không tà 
hạnh, không uống rượu, không nói láo, không nói lời thô bạo, không nói lời nhãm nhí, 
không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Theo Kinh Pháp Hoa, chư Bồ Tát giữ 
gìn các giới luật và bảo vệ chúng như đang giữ gìn những viên ngọc quí trong tay họ. Các 
ngài nghiêm trì không vi phạm, dù một lỗi rất nhỏ. Do nơi tâm không chấp thủ, luôn trong 
sáng và xa lìa thành kiến, nên người trì giới Ba La Mật luôn trầm tĩnh nơi tư tưởng và 
hành động đối với người phạm giới, và không có sự tự hào ưu đãi nào đối với người đức 
hạnh—The rules of the perfect morality of Bodhisattvas, the second of the six paramIitas. 
Bodhisattvas must observe the moral precepts and guard them as they would hold a 
preclous pearl. Lay people, If they cannot observe two hundred-fifty or three hundred 
forty-eight precepts, they should try to observe at least five or ten precepts of wholesome 
actions: abstention from taking life, abstention from taking what 1s not given, abstention 
from wrong conduct, abstention from Intoxicanfs, abstention from lying speech, abstention 
from harsh speech, abstention from indistinct prattling, abstention from covefousness, 
abstention from 1ll-will, abstention from wrong views. According to the Lotus Sutra, 
Bodhisattvas observe and guard the moral precepts as they would hold a precious pearl in 
their hand. Their precepts are not the slightest deficlent. The perfection of morality lies in 
equanimity in thought and action toward the sinner and no remarkable pride to apprecIate 
the merited. This 1s the non-clinging way of looking Into things that provides reason to the 
thought of pure kind and a clear vision unblurred from biases. 


(B-3-A) Nhẫn nhục 
Patience— Ksanfi (skf) 


Tổng quan về Nhẫn Nhục—An overview oƒ Endurance: Nhẫn nhục là một trong những 
phẩm chất quan trọng nhất trong xã hội hôm nay. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có tất cả 
những đức hạnh và thành Phật do sự kiên trì tu tập của Ngài. Tiểu sử của Ngài mà ta đọc 
được bất cứ ở đâu hay trong kinh điển, chưa có chỗ nào ghi rằng Đức Phật đã từng giận 
dữ. Dù Ngài bị ngược đãi nặng nề hay dù các đệ tử Ngài nhẫn tâm chống Ngài và bỏ đi, 
Ngài vẫn luôn luôn có thái độ cảm thông và từ bi. Là đệ tử của Ngài, chúng ta phải nên 
luôn nhớ rằng: “Không có hành động nào làm cho Đức Phật thất vọng hơn là khi chúng ta 


1043 


trở nên giận dữ về điều gì và trách mắng hay đổ thừa cho người khác vì sự sai lầm của 
chính chúng ta.” Tóm lại, một khi chúng ta kiên nhẫn theo sự tu tập của Bồ Tát, chúng ta 
không còn trở nên giận dữ hay trách mắng kẻ khác hay đối với mọi sự mọi vật trong vũ 
trụ. Chúng ta có thể than phiền về thời tiết khi trời mưa trời nắng và cần nhằn về bụi bặm 
khi chúng ta gặp buổi đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nhục, chúng ta sẽ có được một tâm trí 
bình lặng thanh thắn, lúc đó chúng ta sẽ biết ơn cả mưa lẫn nắng. Rồi thì lòng chúng ta sẽ 
trở nên tự tại với mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta—Endurance is one of 
the most Important qualities in nowadays socIety. Sakyamuni Buddha was endowed with 
all the virtues and became the Buddha through his constant practice. No matter what 
biography of Sakyamuni Buddha we read or which of the sutras, we find that nowhere Is 1† 
recorded that the Buddha ever became angry. However severely he was persecuted and 
however coldly his disciples turned against him and departed from him, he was always 
sympathetic and compassionate. As Buddhists, we should always remember that: “No 
action that makes Sakyamuni Buddha more disappointed than when we become agry 
about something and we reproach others or when we blame others for our own wrongs.” In 
short, 1Ý we are able to practice the “endurance” of the Bodhisattvas, we cease to become 
angry or reproachful toward others, or toward anything In the universe. We are apt to 
complain about the weather when it rains or when it shines, and to grumble about the dust 
when we have a day with fine weather. However, when through “endurance” we atfain a 
calm and untroubled mind, we become thankful for both the rain and the sun. Then our 
minds become free from changes In our circumsfances. 


(H) Ý nghĩa của Nhẫn Nhục— Meanings oƒ Endurance: 

1) Nhẫn nhục là nhẫn thọ những gì không như ý. “Ksanti” thường được hiểu là “Nhẫn nhục,” 
nhưng nó thực sự ngụ ý là chịu đựng những việc sỉ nhục một cách nhẫn nại, hay đúngg 
hơn là chịu đựng với lòng bình thản. Hay như Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không 
buồn khi công việc hay tài năng của mình không được người khác biết đến.” Không người 
Phật tử nào lại cảm thấy tổn thương khi mình không được tán dương đầy đủ; không, ngay 
cả khi họ bị bổ lơ một cách bất công. Họ cũng tiếp tục một cách nhẫn nại trong mọi 
nghịch cảnh. Đây là sự khảo nghiệm. Nếu mình có thể chịu được thử thánh thì có thể vượt 
qua được cửa ải. Nếu không chịu được thì mình không qua được cửa ải. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết nhẫn nhục sẽ đưa chúng ta qua bờ bên kia, nhưng khi cảnh giới khó nhẫn 
tới thì chúng ta chẳng nhẫn được. Rồi thì lửa vô minh nổi lên đốt cháy hết bao nhiêu công 
đức mà chúng ta đã vun bồi tự bấy lâu nay—Patience means patiently endure the things 
that do not turn out the way you wish them to. Ksanti 1s generally understood to mean 
“patlence,” but 1t really means patiently, or rather with equanimity, to go through deeds of 
humiliation. Or as Confucius says, “he superior man would cherish no 1ll-feeling even 
when his work or merIt 1s not recognized by others.” No Buddhist devotees would feel 
humiliated when they were not fully appreciated, no, even when they were unJustly 
Ignored. They would also go on patiently under all unfavorable conditions. This 1s a test. If 
you pass, then you have Jjumped over the hurdle. If you fail, then you have not made 1t 
over the hurdle. Although we all know that patlence can take us to the other shore, when 
we meet a difficult situation, we cannot be patient. Then the fire of Ignorance blazes up 
and burns away all the merit and virtue we accumulated over the years. 


2) 


a) 


b) 


1044 


Nhẫn nhục đôi khi cũng được gọi là nhẫn nại, nhưng nhẫn nhục thì đúng nghĩa hơn. Vì 
rằng nó không chỉ là sự kiên nhẫn chịu những bệnh hoạn của xác thịt, mà nó là cảm giác 
về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và xấu ác. Nói cách khác, nhẫn nhục là nín chịu mọi sự mắng 
nhục của các loài hữu tình, cũng như những nóng lạnh của thời tiết. Nhẫn nhục Ba la mật 
được dùng để diệt trừ nóng giận và sân hận: Ksanti-paramita or Patience-paramita or 
humility 1s sometomes rendered patience, but humility 1s more to the point. Rather than 
merely enduring all sorts of 1lIs of the body, 1t 1s the feeling of unworthiness, limitlessness, 
and sinfulness. In other words, humility or patience, or forebearance under insult of other 
beings as well hot and cold weather. Tolerance Paramita is used to destroy anger and 
hatred. 

Đối nghịch lại với Nhẫn Nhục là Nóng Giận và Sân Hận: The opposite of Patience is 
Anger and Hatred. 

Quả báo mang lại do Nhẫn Nhục Năng Lực: The reward from Patience 1s Power. 


(HI)Những Định Nghĩa Liên Quan Đến Nhẫn Nhục— Definitions that related to Tolerance: 


1) 


Nhẫn Nhục Ba La Mật: Ksanfi-paramifa (skt)— Nhẫn nhục Ba la mật là Ba La Mật thứ 
ba trong Lục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La Mật là nhẫn nhục những gì khó nhẫn, nhẫn sự 
mạ ly mà không hể oán hận——Nhẫn nhục Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư 
pháp. vì nhờ đó mà chúng ta có thể xa rời được sân hận, ngã mạn cống cao, nịnh hót, và 
ngu xuẫn, và cũng nhờ nhẫn nhục Ba la mật mà chúng ta có thể dạy dỗ và hướng chúng 
sanh với những tật xấu kể trên—Endurance-paramita, or forebearance paramita, patience 
paramita, or ksanti-paramita 1s the third of the six paramitas. lt means to bear Insult and 
distress without resentment, It 1s also a gate of Dharma-illumination; for with 1t, we 
abandon all anger, arrogance, flattery, and foolery, and we teach and guide living beings 
who have such vices. 


2) Nhẫn Nhục Địa: Địa vị nhẫn nhục. Có hai loại—The Staøe of patlence. Two kinds are 


a) 


b) 


distinguished. 

Sinh Nhẫn: Chịu đựng mọi lăng nhục như tức giận, chửi bới, đánh đập của loài hữu tnh— 
Insult originating from men such as abuse or hatred. 

Pháp Nhẫn: Chịu đựng những họa hại không do loài hữu tình gây ra cho mình, như chịu 
đựng sự nóng lạnh, mưa gió, đói khát, già bệnh, vân vân—Distress arising from natural 
causes such as heat, cold, aøe, sickness, efc. 


3) Nhẫn Nhục Thái Tử: VỊ thái tử của thành Varanasi, Ba La Nại, người đã cắt thịt mình để 


chữa lành bệnh cho mẹ cha mà không tỏ chút giận hờn khó chịu —The patient prince, of 
Varanasi (Benares), who gave a piece of his flesh to heal his sick parents, whích was 
efficacIous because he had never øgIven way to anger. 


4) Nhẫn Nhục Thân Tâm: Patience of the Body and the mind—Chúng ta chỉ có thể đo lường 


đạo lực và sự nhẫn nhục thân tâm khi chúng ta bị khinh hủy, chưởi mắng, vu oan giá họa, 
cũng như mọi chướng ngại khác —We can only measure our level of attainment and 
patence of the body and mind when we are contempted, slandered, under calamities, 
unđer injustice and all other obstacles. 


5) Nhẫn Nhục Tiên: Ksantyrsi (skt)——VỊ tiên nhẫn nhục trước mọi lăng nhục mạ ly, như Đức 


Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp, thời ngài còn là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, từng 
nhẫn nhục trước sự lóc thịt xẻ da bởi vua Ca Lợi mà không sanh lòng oán hận—The rsi 


6) 


7) 


a) 
b) 
ỡ) 


2) 
8) 


b) 


1045 


who patiently suffers insult, ie. Sakyamuni, in a former life, suffering mutilation to 
convert Kaliraja. 

Nhẫn Nhục Y: Enduring-humiliation robe—Chiếc áo nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục, gạt 
bỏ mọi tội lỗi bên ngoài. Tên gọi chung cho áo cà sa của chư Tăng Ni— The robe of 
patlence, a patient heart which, like a garment, wards off all outward sin. À general name 
for the kasaya, or monks robe. 

Nhẫn Thiện: 

Sự nhẫn nhục và thiện nghiệp: The patience and good. 

Sự nhẫn nhục trong khi hành thiện nghiệp: The patience in doïng good. 

Nhẫn Thủy: Nhẫn sâu và rộng như nước—Patience ¡n its depth and expanse compared to 
WAICT. 

Nhẫn Trí: Nhẫn nhục và trí tuệ—Patience and wisdom. 

Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ thì “nhẫn” là nhân, còn “trí” là quả: In the Hinayana, patience ¡s 
cause, wIisdom effect. 

Theo Đại Thừa thì “nhẫn” và “tr7” không khác nhau, dù nhẫn có trước trí (tuệ tâm an trụ ở 
pháp gọi là nhẫn, đối cảnh quyết đoán gọi là trí; hay nhẫn là không chướng ngại, còn trí 
là giải thoát): In Mahayana, the two are merged, though patience precedes wisdom. 


10) Nhẫn Vị: Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các bậc đã chứng ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bẩy 


bậc hiển, hay vị thứ ba trong tứ thiện căn—The method or stage of patience, the sixth of 
the seven stages of the Hinayana In the attainment of Arahanship or sainthood, or the third 
of the four roots of goodness. 


(IV)Chi tiết về Nhẫn Nhục— Details oƒ Endurance: See Chapter 129. 


(V) Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ù 


2) 


®Endurance ” in the Dharmapada Suira: 

Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng 
như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới (thường ghét kể tu hành) —As an 
elephant in the battlefield endures the arrows shot from a bow, I shall withstand abuse In 
the same manner. Truly, most common people are undisciplined (who are Jealous of the 
disciplined) (Dharmapada 320). 

Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cỡi là giỏi, nhưng nếu luyện 
được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người—To 
lead a tamed elephant In battle 1s good. To tame an elephant for the king to ride 1t better. 
He who tames himself to endure harsh words patiently 1s the best among men 
(Dharmapada 321). 


(B-3-B) Nhẫn nhục Ba La Mật 
Pafience-Paramnia 
See Chapter 129 (B) 


1046 


(B-4-A) Tỉnh tấn 
Right efƒforF— Virya (skt£) 


(ID Tổng quan về “Tỉnh tấn ®—An overview 0ƒ “Eƒfort ”: 


Ũ 


2) 


Tinh tấn, còn gọi là tinh cần, cũng là một trong thất bổ để phần, nghĩa là tinh thuần tiến 
lên, không giải đãi, và không có tạp ác chen vào. Vì an lạc và hạnh phúc của người khác 
mà Bồ Tát tu tập tinh tấn ba la mật. Tinh tấn không có nghĩa là sức mạnh của thân thể mà 
là sức mạnh của tinh thần siêu việt, bển bỉ để thực hiện hạnh lợi ích cho người khác. 
Chính nhờ ở tinh tấn ba la mật này mà Bồ Tát đã tự nỗ lực không mệt mỏi. Đây là một 
trong những phẩm cách nổi bật của Bồ Tát. Kinh Bổn Sanh Đại Tái Sanh đã mô tả có một 
chiếc tàu bị chìm ngoài biển bẩy ngày, Bồ Tát nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ cho đến 
cuối cùng ngài được cứu thoát. Thất bại là bước thành công, nghịch cảnh làm gia tăng sự 
nỗ lực, nguy hiểm làm mạnh thêm ý chí kiên cường vượt qua những khó khăn chướng 
ngại. Bồ Tát nhìn thắng vào mục đích của mình, ngài sẽ không bao giờ thối chuyển cho 
tới khi đạt được mục đích của mình —Devotion is also one of the seven bodhyanga, 
vigour, valour, fortitude, virility. For the sake of welfare and happiness of others 
Bodhisattvas constantly exert their energy or perserverance. Here “Virya”` does not means 
physical strength though this 1s an asset, but strength of character, which 1s far superior. lt 
1s defined as the persistent effort to work for the welfare of others both in thought and 
deed. Firmly establishing himself in this virtue, the Bodhisattva develops self-reliance 
and makes 1t one of his prominent characteristics. The Virya of a Bodhisattva 1s clearly 
depicted In the Mahajanaka Jataka. Shipwrecked in the open sea for seven days, he 
strugsled on without once giving up hope until he was finally rescued. Failures he views 
aS Sfeps to success, opposition causes him to double his exertion, dangers Increase his 
Couraøe, cutfing his way through difficulties, whiích imparr the enthusiasm of the feeble, 
surmounting obstacles, which dishearten the ordinary, he look straight toward his goal. Nor 
does he ever stop unfil his goal 1s reached. 

Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thân hay nghị lực chứ không phải là sức 
mạnh thể chất. Sức mạnh thể chất trội hơn ở các loài vật, trong khi nghị lực tinh thần chỉ 
có ở con người, dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy và phát triển yếu tố tinh thần nầy 
để chặn đứng những tư duy ác và trau dồi những tư duy trong sáng và thiện lành. Người 
con Phật không bao giờ quên tinh tấn, vì bản thân Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát cũng 
không bao giờ ngừng tinh tấn. Ngài chính là hình ảnh của một con người đây nghị lực. 
Theo Phật Sử (Buddhavamsa), Ngài là một người có khát vọng tầm cầu Phật quả, Ngài 
được khích lệ bởi những lời nhắn nhủ của các bậc tiền nhân: “Hãy tự mình nỗ lực đừng 
chùn bước! Hãy tiến tới.” Và chính Ngài đã không tiếc một nỗ lực nào trong cố gắng của 
mình để đạt đến sự giác ngộ cuối cùng. Với sự kiên trì dũng mãnh, Ngài đã tiến đến mục 
tiêu của mình là giác ngộ bất chấp cả mạng sống của mình—Effort in Buddhism implies 
merntal energy and not physical strength. The latter 1s dominant in animals whereas menfal 
enerøy 1s so in man, who must stir up and develop this mental factor in order to check evil 
and cultivate healthy thoughts. Sincere Buddhists should never give up hope or cease to 
make an effort, for even as a Bodhisattva, the Buddha never ceased to sfrive 
courageously. He was a typical example of energy. According to the Buddhavamsa, as an 


1047 


aspirant for Buddhahood, the Buddha was Inspired by the words of his predecessors: “Be 
full of zealous effort. Advance†” In His endeavor to gain final enlightenment, the Buddha 
spared no effort. With determined persistence, he advanced towards his goal, his 
enlightenmernt, caring nothing for life. 


(I) Ý nghĩa của “Tỉnh tấn °— The meanings oƒ “Eƒfort”: 


Ù 


2) 


Từ “Virya” nguyên ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “hùng dũng.” Phải luôn nhiệt thành và 
mạnh mẽ thực hành tất cả mọi điều phù hợp với giáo pháp: Virya etymologically means 
“virility.” It is always to be devoted and energetic in carrying out everything that 1s In 
accordance with the Dharma. 

Tinh tấn là kiên trì thể hiện động lực chí thiện. Nói chung, “Tì lê gia” hay “tinh tấn” chỉ 
một thái độ hăng hái tu tập không ngừng nghỉ. Đời sống của các vị tu theo Phật giáo Đại 
Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống hiện tại mà cả trong đời 
sống tương lai và những cuộc đời kế tiếp không bao giờ cùng tận. Tinh tấn còn có nghĩa là 
luôn khích lệ thân tâm tiến tu năm Ba La Mật còn lại. Tinh tấn Ba la mật là ba la mật thứ 
tư trong lục độ Ba La Mật, và được dùng để diệt trừ các sự giải đãi—Devotion or Striving 
means a constant application of oneself to the promotion of good. In general, virya refers 
to an atfitude of sustained enthusiasm for religious practice. The Mahayamists` life 1s one 
Of utmost strenuousness not only in this life, but in the lives to come, and the lives to come 
may have no end. Virya also means energy or zeal (earnestness, diligence, vigour, or the 
path of endeavor) and progress in practicing the other five paramitas. Vigor Paramita 1s 
the fourth of the six paramitas, and It 1s used to destroy laziness and procrastination. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến “Tỉnh tấn ”— Other definiions which are related 


1) 


2) 


3) 


4) 


to “Èƒfort”: 

Tỉnh Tấn Căn: Viryendriya (skUÙ—Một trong ngũ căn—One of the five roots—See Ngũ 
Căn in Chapter 48. 

Tỉnh tấn chế ngự: Samvara-padhanam (p)—Effort of restraint—Ở đây vị Tỳ Kheo, khi 
mắt thấy sắc (tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm) không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ Kheo tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì và thực hành sự chế ngự nhãn căn (nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn, ý căn). Vị ấy đã có được sự chế ngự tinh cần——Here a monk, on seeing an object 
with the eye (or hearing the sounds, or smelling a smell, tasting a flavour, touching an 
obJect), does not grasp at the whole or Its details, striving to restrain what might cause evIl, 
unwholesome states, such as hankering or sorrow, to flood In on him. Thus he watches 
over the sense of sight and guards 1t (watches over the sense of hearing, smelling, tasting, 
touching and guards them). He 1s said to have the effort of restraInt. 

Tỉnh Tấn Cung Trí Tuệ Tiễn: Tinh tấn được ví như cung và trí tuệ như tên—Zeal as the 
bow, wisdom the arrow. 

Tỉnh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh: Effort to eliminate sins already arisen— 
Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ— 
Endeavor to eliminate already-formed evil. Putting an end to existing evil. To abandon 


5) 


6) 


7) 


ỡ) 


1048 


demerit when 1t arises. To remove any evil as soon as 1t starts. Here a monk rouses hIs 
wIll, makes an effort, stirs up energy, exerts his mind and strives to overcome evIil 
unwholesome mental states that have arisen. 

Tỉnh tấn đoạn trừ— Fƒƒfort to abandon: Tình tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh 
thần hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là tinh tấn đoạn trừ? Tinh 
tấn đoạn trừ là tinh tấn đoạn trừ các tư bất thiện đã sanh khởi. Ở đây hành giả không chấp 
nhận những tư duy tham dục đã khởi sanh, mà từ bỏ, đoạn trừ và khước từ những tham dục 
ấy, chấm dứt nó và khiến cho nó không còn hiện hữu. Đối với các tư duy sân hận và não 
hại đã khởi lên cũng vậy. Ở đây vị Tỳ Kheo không nhẫn chịu dục tầm, sân tầm, và hại 
tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Vị Tỳ Kheo ấy được gọi 
là vị đã có được Đoạn Trừ Tinh Cần: Effort in Buddhism implies mental energy and not 
physical strength. What 1s the effort to abandon? Effort to abandon means the effort or the 
will to abandon the evil, unwholesome thoughts that have already arisen. Here the 
practiioner does not admit sense desire that have arisen, but abandons, điscards and 
repels them, makes an end of them. The practitioner should do the same with regard to 
thoughts of 1ll-will and of harm that have arisen. Here a monk who does not assent to a 
thought of lust, of hatred, of cruelty, makes them disappear. This monk 1s said to have the 
effort of abandoning. 

Tỉnh tấn hộ trì: Effort to maintain—Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần 
hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là tinh tấn hộ trì? Tinh tấn hộ 
trì là tinh tấn khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì. Ở đây vị Tỳ Kheo hộ trì 
định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng (quán tưởng thân thể đầy dòi 
bọ), thanh ứ tưởng, đoạn hại tưởng, trương bành tưởng. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là Hộ 
Trì Tinh Cần—Effort in Buddhism implies mental energy and not physical strength. What 
1s the effort to maintain? Effort to maintain means to try to maintain wholesome thoughts 
that have already arisen. Here a monk who keeps firmly In his mind a favourable obJect of 
concentration which has arisen, such as a skeleton, or a corpse that 1s full of worms, blue- 
black, full of holes, bloated. He is said to have the effort of preservation. 

Tỉnh Tấn Lực: Viryabala (sk)—Một trong ngũ lực, lực giúp chúng ta luôn tiến mà không 
thối chuyển, hay là nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại—One of the five moral 
powers, the power of unfailing progress; or the power of zeal which leads to overcoming 
all obstacles. 

Tỉnh tấn ngăn ngừa: Samvara (p)—Effort to prevent—Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý 
sức mạnh tinh thần hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là tinh tấn 
ngăn ngừa? Tinh tấn ngăn ngừa là tinh tấn khiến cho các pháp từ trước chưa sanh khởi, 
không được khởi lên. Khi hành giả thấy một sắc, nghe một tiếng, ngửi một mùi, nếm một 
vị, xúc chạm một vật, hay nhận thức một pháp trần, không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Nghĩa là hành giả không bị tác động bởi những nét chung hay bởi 
những chi tiết của chúng. Từ đó, nhãn căn được ngăn ngừa, khiến tham ái, ưu bi và các 
bất thiện pháp khác không khởi lên. Hành giả phải tự mình chế ngự như vậy, hành giả 
phòng hộ các căn, chế ngự các căn—Effort in Buddhism implies mental energy and not 
physical strength. What 1s the effort to prevent? Effort to prevent means the effort or the 
wIll to prevent the arising of evil, of unwholesome thoughts that have not yet arisen. When 
a practitioner sees a form, hears a sound, smells an odor, tastes a flavor, feels some 


2) 


1049 


tangible thing, or cognizes a mental obJect, and so forth, he apprehends neither signs nor 
particulars. That 1s, he is not moved by their general features or by their detalls. 
Therefore, evil and unwholesome thoughts can not break in upon one who dwells with 
senses resfrained. He applies himself to such control, he guards over the senses, restraIns 
the senses. 

Tỉnh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: Effort not to initiate sins not yet 
arisen—Điều dữ chưa sanh, phải tính cần làm cho đừng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên 
ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp từ trước 
chưa sanh không cho sanh—Endeavor to prevent evil from forming. Preventing evil that 
hasn't arisen from arising (to prevent any evil from starting or arising). To prevent demerit 
from arising. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up energy, exerfs his mind 
and strIves to prevent the arising of unarisen evil unwholesome mental states. 


10) Tỉnh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh: Effort to initiate virtues not 


yet arisen—To produce meri—Điều thiện chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh. Ở đây 
vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho 
các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi—Endeavor to start performing good 
deeds. Bringing forth goodness not yet brought forth (bring good Into existence). To induce 
the doing of good deeds. Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs up energy, 
exerts his mind and strives to produce unarisen wholesome mental states. 


11) Tỉnh Tấn Và Thối Chuyển: Great effort and retrogression—Lòng người dễ tinh tấn mà 


cũng dễ thối chuyển; khi nghe pháp và lời khuyên thì tinh tấn tiến tu, nhưng khi gặp 
chướng ngại thì chẳng những ngại ngùng muốn thối lui, mà còn muốn chuyển hướng khác 
và lắm khi phẩi sa vào tà đạo—Our mind is easy to set great effort but is also easily prone 
to retrogression; Once hearing the dharma and advice, we bravely advance with our great 
efforts, but when we encounter obstacles, we not only grow lax and lazy retrogression, but 
also change our direction and sometimes fall into heterodox ways. 


12) Tỉnh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh: Effort to consolidate, 


Increase, and not deteriorate virtues already arisen, or endeavor fo perform more good 
deeds—Một trong tứ chánh cần. Tỉnh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát 
sanh. Điều thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng phát triển. Ở đây vị Tỳ Kheo 
khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện 
pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được quảng đại viên mãn—Effort to consolidate, 
Increase, and not deteriorate virtues already arisen, one of the four right efforts. Effort to 
consolidate, Increase, and not deteriorate virtues already arisen. Developing goodness that 
has already arisen (develop existing good), or to Iincrease merit when It was already 
produced, or to encourage the growth and continuance of good deeds that have already 
started. Developing goodness that has already arisen (develop exIsting good). To Increase 
merit when it was already produced. To encourage the growth and continuance of good 
deeds that have already started. Here a monk rouses his wIll, makes an effort, stirs up 
energy, exerts his mind and strives to maintain wholesome mental states that have arisen, 
not to let them fade away, to bring them to greater growth, to the full perfection of 
developmeit. 


13) Tỉnh tấn tu tập: Effort to develop—Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tỉnh thần 


hay nghị lực chứ không phải là sức mạnh thể chất. Thế nào là tinh tấn tu tập? Tĩnh tấn tu 


1050 


tập là tinh tấn tu tập với mục đích tạo ra và phát triển những tư duy thiện chưa sanh khởi 
lên. Ở đây hành giả tu tập thất giác chỉ, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt đưa đến 
giải thoát, đó là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh 
an giác chi, Định giác chi, và Xả giác chi, pháp nầy y ly xả, y ly dục, y đoạn diệt, thành 
thục trong đoạn trừ. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là đã có được Tu Tập Tinh Cần. Trong tu 
tập theo Phật giáo, tinh tấn tu tập không chỉ đơn thuần là thiển quán, ngồi cho đúng, kiểm 
soát hơi thở, đọc tụng kinh điển, hoặc chúng ta không lười biếng cho thời gian trôi qua vô 
ích, mà còn là biết tri túc thiểu dục để cuối cùng chấm dứt tham dục hoàn toàn. Tỉnh tấn 
tu học còn có nghĩa là chúng ta phải dùng hết thì giờ vào việc quán chiếu tứ diệu đế, vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tinh tấn tu học cũng là quán sâu vào chân nghĩa của Tứ 
niệm xứ để thấy rằng vạn hữu cũng như thân nầy luôn thay đổi, từ sanh, rồi đến trụ, dị, và 
diệt. Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải tu tập cho được chánh kiến và chánh 
định để tận diệt thiển kiến. Trong nhân sinh, thiển kiến là cội rễ sâu nhất. Vì thế mà khi 
thiển kiến bị nhỗ thì tham dục, sân, si, mạn, nghi đều bị nhỗ tận gốc—Effort in Buddhism 
Implies mental energy and not physical strength. What 1s the effort to develop? Effort to 
develop means to put forth the effort or the wIll to produce and develop wholesome 
thoughts that have not yet arisen. Here a practitoner develops the Factors of 
Enlightenment based on seclusion, on dispassion, on cessation that ends in deliverance, 
namely: Mindfulness, Investigation of the Dhamma, Energy, Rapturous Joy, Calm, 
Concenfraton and Equanimrty, based on solitude, detachment, extinction, leading to 
maturity of surrender. He 1s said to have the effort of development. In Buddhist 
cultivation, điligent culivation does not only Include medifation, correct siting and 
controlling the breath; or that we must not be lazy, letting days and months slip by 
neglectfully, we should also know how to feel satisfied with few possessions and 
eventually cease loking for Joy In desires and passions completely. Diligent cultivation 
also means that we must use our time to meditate on the four truths of permanence, 
suffering, selflessness, and impurity. We must also penetrate deeply into the profound 
meaning of the Four Foundations of Mindfulness to see that all things as well as our 
bodiles are constantly changing from becoming, to maturing, transformation, and 
destruction. Diligent culuivaton also means to obtain correct understanding and 
concenftration so that we can destroy narrow-mindedness. Among the basic desires and 
passions, narrow-mindedness has the deepest roofs. Thus, when these roots are loosened, 
all other desires, passions, greed, anger, Ignorance, and doubt are also uprooted. 


(IV)Phân loại “Tỉnh tấn ”— Categories 0ƒ “E[fort”: 
(A) Nhị Chúng Tỉnh Tấn— Two kinds oƒ virya: Theo Đại Trí Độ Luận, có hai loại tỉnh tấn— 


l) 


2) 


According to the Maha-Paramita-Sastra, there are two kinds of virya: 

Thân Tinh Tấn: Như vẫn sinh hoạt mang đến của cải, nhưng lại dùng vào việc bố thí— 
The fortitude in body, 1.e. use earned properties in almsgiving. 

Tâm Tinh Tấn: Dứt bỏ tham dục, ác tâm, cũng như tà kiến —The Vigor 1n mind, 1.e. cut off 
all passions, evil mind, and wrong views. 


(B) Tam Chúng Tỉnh Tấn: Theo Luận Thành Duy Thức, có ba loại tỉnh tấn—According to 


the Consciousness Only Sastra (Mind-Only-Sastra), there are three kinds of virya: 


Ũ 


2) 


3) 


1051 


Bộ Giáp Tinh Tấn: Luôn mặc áo đại giáp của Bồ tát, không còn sợ tai ương gì nữa— 
Entering the world with a Bodhisattva”s robe, and without and fear of calmities, 1.e. to ØøO 
on a Bodhisattva path—See Bồ Tát Đạo in Chapter 172. 

Nhiếp Thiện Tinh Tấn: Chăm tu thiện pháp không biết mệt mỏi—To cultivate good deeds 
with zeal. 

Lợi Lạc Tinh Tấn: Chuyên cầu giáo hóa chúng sanh mà không nhập vào thế tục—To 
benefit beings with the power of unfailing progress. 


(C) Tứ Tỉnh Cần—Four @fforfs: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thứ 


Ù 
2) 
3) 
4) 


+ 


tỉnh cần ——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
four efforts. 

Chế ngự tinh cần: Samvara-padhanam (p)—Effort of restraint. 

Đoạn Trừ Tinh Cần: Effort of abandoning. 

Tu Tập Tinh Cần: Effort of developmert. 

Hộ Trì Tinh Cần: Effort of preservation. 

See Tứ Chánh Cần ¡in Chapter 21. 


(D) Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure energy 0ƒ Great 


Ù 
a) 


b) 
c) 
2) 
8) 


b) 


Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp tinh tấn thanh tịnh 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô 
thượng của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure energy of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide 
by these can attain the supreme great energy of Buddhas. 

Thân thanh tịnh tinh tấn—The physical energy: 

Thừa sự cúng dường chư Phật, Bồ Tát, và các sư trưởng: Attend Buddhas, enlightening 
beings, teachers, and elders. 

Tôn trọng phước điển: Honoring fields of blessings. 

Chẳng bao giờ thối chuyển: Never retreating. 

Ngữ thanh tịnh tỉnh tấn —Pure verbal energy: 

Tùy pháp đã nghe rộng vì người mà diễn thuyết không mỏi mệt: Extensively explaining to 
others whatever teachings they learn without wearying. 

Tán thán công đức của chư Phật không mỏi mệt: Praising the virtues of Buddhahood 
without wearying. 

Ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất những hạnh sau đây không ngừng nghỉ—Pure 
merntal energy, able to enter and exit the following without cease: 

Từ: Kindness. 

BI: Compassion. 

Hỷ: Joy. 

Xả: Equanimity. 

Thiền định: Meditations. 

Giải thoát: Liberations. 

Tam muội: Concentrations. 

Tâm chánh trực thanh tịnh tinh tấn 
Không dối trá, xu nịnh, tà vạy và hư giả: Being free from deceptiveness, flattery, 
deviousness, and dishonesty. 








Pure energy of honesty: 


b) 
5) 
8) 


b) 
6) 
8) 


b) 


?) 


8) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
9) 
a) 
b) 


c) 
đ) 


1052 


Siêng tu không thối chuyển: Not regressing in any efforts. 

Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn—Pure energy of determination on increasing progress: 

Thường cầu thượng thượng trí huệ: Always ¡intent on seeking higher and higher 
knowledge. 

Nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh: Aspiring to embody all good and pure qualities. 

Thanh tịnh tinh tấn chẳng luống bỏ——Unwasteful pure energy: 

Nhiếp lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa văn và bất phóng dật: Embodying charity, 
morality, tolerance, learning, and diligence. 

Tiếp tục tu hành những pháp nầy nhẫn đến Bồ Để mà không ngừng nghỉ giữa chừng: 
Continuing to practice these unceasinply until enlightenment. 

Hàng phục ma quân thanh tịnh tính tấn, vì đều có thể trừ diệt tham, sân, si, tà kiến, triỀn 
cái và phiển não: Pure energy conquering all demons, able to extirpate greed, hatred, 
delusion, false views, and all other bonds and veils of afflictions. 

Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh thanh tịnh tính tấn—Pure energy of fully 
developing the light of knowledge: 

Khéo quán sát mọi việc làm: Being carefully observant In all actions. 

Khiến tất cả mọi việc đều rốt ráo: Consummating them all. 

Chẳng để phải ăn năn về sau: Preventing later regret. 

Đạt được Phật bất cộng pháp: Attaining all the uniques qualities of Buddhahood. 

Vô lai vô khứ thanh tịnh tĩnh tấn—Pure energy without coming or going: 

Được trí như thật: Attaining true knowledge. 

Nhập môn pháp giới, thân khẩu ý đều bình đẳng: Entering the door of the realm of reality, 
body, speech and mind all impartial. 

Hiểu rõ tướng tức vô tướng: Understanding forms are formless. 

Không chấp trước: Having no attachments. 


10) Thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn—Pure energy developing the light of Teaching: 


8) 
b) 
c) 


đ) 
©) 
Ð 


Œ) 
Ũ 


Vượt quá các địa: Transcending all stages. 

Được Phật quán đảnh: Attaining the coronation of Buddhas. 

Dùng thân vô lậu mà thị hiện tử sanh: With uncontaminated body manifesting the 
appearances of death and birth. 

Xuất gia thành đạo: Leaving home and attaining enlightenmert. 

Thuyết pháp diệt độ: Teaching and passing away. 

Đầy đủ sự Phổ Hiền như vậy: Fulñilling such tasks of Universal Good. 


(B-4-B) Tỉnh Tấn Ba La Mật 
Virya-Paramiua 


Tổng quan về Tỉnh Tấn Ba La Mật—An overview dgƒ Virya-paramita: 

Tinh tấn Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đạt 
được những pháp cao thượng, và cũng nhờ đó mà chúng ta có thể dạy dỗ và hướng dẫn 
những chúng sanh trây lười. Đây là Ba La Mật thứ tư trong lục Ba La Mật. Tinh tấn Ba La 
Mật là ý chí kiên quyết theo đuổi mục đích tu tập. Tỉnh tấn Ba La Mật là nguồn năng lực 
để bắt đầu sự nghiệp tu tập của người Phật tử và tiếp tục nỗ lực cho đến khi thành tựu 


2) 


1053 


giác ngộ hoàn toàn. Năng lực và khả năng chịu đựng được xem như là áo giáp bảo vệ khi 
gặp những khó khăn và là nền tảng cổ võ cần thiết để tránh sự thất vọng tiêu cực. Tinh 
tấn còn là năng lực hỗ trợ nhiệt tình và ý chí vững mạnh. Nó chính là năng lực không mệt 
mỏi để chúng ta hoàn thành sự lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Theo kinh Pháp Hoa, 
Bồ Tát tính tấn cầu sự thanh tịnh. Kinh Pháp Hoa cũng mô tả chỉ tiết Bổ Tát tu tập tỉnh 
tấn ba la mật bằng cách không ăn và không ngủ để tinh chuyên nghiên cứu Phật pháp. Bồ 
Tát đã tự mình tiết chế trong ăn uống để nỗ lực tìm cầu Phật quả—Virya paramita is a 
gate of Dharma-illumination; for with it, we completely attain all good dharmas, and we 
teach and guide lazy living beings. This 1s the fourth of the six paramitas. Virya 1s 
resolution In pursuing the goal of cultivation. Virya 1s the source of energy to begin any 
Buddhist's cultivation career and to see 1t through full awakening. Energy and stamina 
Serve as armor in encounters with difficulties and provide the encouraøement necessary to 
avoid depression. Energy also produces enthusiasm and good spirits. Energy also helps us 
to accomplish the welfare of all living beings. According to the Lotus Sutra, a Bodhisattva 
should strive with heroic vigor for purification. The Lotua Sutra also depIcts in detail the 
way Bodhisattvas practice Virya-paramita by going without eating and sleeping to study 
the Buddha-dharma. They do not deliberately refrain from food In order to cultivate 
Buddhahood. In fact, they Just forget the idea of food and sleep. They think only of 
cultivating and studying the Buddha-dharma for getting Supreme Enlightenmeit. 

Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong phần giảng giải kinh Bát Đại Nhân Giác, Tinh Tấn 
Ba La Mật là một trong những để tài thiển quán quan trọng trong Phật giáo. Tinh Tấn phá 
biếng lười. Sau khi đã ngừng theo đuổi tham dục, sau khi đã biết thực hành tri túc để thân 
tâm được thẳnh thơi, người hành đạo không vì sự thẳnh thơi đó mà giải đãi để cho ngày 
tháng trôi qua một cách uống phí. Tinh tấn là cần mẫn ngày đêm, cần mẫn dồi mài sự 
nghiệp trí tuệ. Phải dùng bất cứ thì giờ nào mình có được để quán chiếu “Tứ Niệm Xứ” 
(vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh). Phải đi sâu thêm vào giáo nghĩa “Tứ Niệm Trú,” 
phải học phép quán niệm về hơi thở, về các tư thế của thân thể, về sự thành trụ hoại 
không của thể xác, về cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và những nhận thức của mình. 
Phải tìm đọc kinh điển chỉ dẫn rành rẽ về phương pháp tu tập và thiển quán, điều hòa hơi 
thở và quán niệm, như Kinh Quán Niệm (Niệm Xứ), Kinh An Bang Thủ Ý và Kinh Đại 
Bát Nhã. Phải theo lời chỉ dẫn trong các kinh ấy mà hành trì một cách thông minh, nghĩa 
là phải chọn những cách tu thích hợp với trường hợp cá nhân của mình. Nếu cần thì có thể 
sửa đổi cho phù hợp. Hạ thủ công phu cho tới khi nào những phiền não căn bản như tham, 
sân, si, mạn, nghi, tà kiến đều bị nhổ tận gốc, thì tự nhiên ta thấy thân tâm vượt thoát khỏi 
ngục tù của sinh tử, ngũ ấm và tam giới —According to Zen Master Thích Nhất Hạnh ¡in 
the explanation of the sutra on the Eight Realizations of the Great Beings, diligence- 
paramita Is one of the most important subjects of meditaton in Buddhism. Diligent 
practice destroys laziness. After we cease looking for Joy In desires and passions and 
know how to feel satisfled with few possessions, we must not be lazy, letting days and 
months slip by neglectfully. Great patlence and diligence are needed continually to 
develop our concentration and understanding in the endeavor of self-realization. We must 
whatever time we have to meditate on the four truths of Iimpermanence, suffering, 
selflessness, and impurity. We must penetrate deeply Into the profound meaning of the 
Four Foundations of Mindfulness, practicing, studying, and meditating on the postures and 


1054 


cycles of becoming, maturing, transformation, and destruction of our bodies, as welÏ as our 
feelings, sensations, mental formations, and consciousness. We should read sutras and 
other writings which explain cultivation and medifation, correct sitting and controlling the 
breath, such as The Satipatthana Sutta and The Maha PraJna Paramita Heart Sutra. We 
have to follow the teachings of these sutras and practice them ¡in an Intelligent way, 
choosing the methods which best apply to our own situation. Às necessary, we can modIfy 
the methods suggested In order to accommodate our own needs. Our energy must also be 
regulated until all the basic desires and passions, greed, anger, narrow-mindedness, 
arrogance, doubt, and preconceived Iideas, are uprooted. At this time we wIll know that our 
bodies and minds are liberated from the Iimprisonment of bírth and death, the five 
skandhas, and the three worlds. 


(H) Ý nghĩa của Tỉnh tấn Ba La Mật— The meanings oƒ Virya-paramita (skt): 


Ù 


2) 


8) 
b) 


Ba la mật thứ tư là “tinh tấn.” Tinh tấn có nghĩa là tiến thẳng lên một mục tiêu quan trọng 
mà không bị xao lãng vì những việc nhỏ nhặt. Chúng ta không thể bảo rằng chúng ta tỉnh 
tấn khi ý tưởng và cách hành sử của chúng ta không thanh sạch, dù cho chúng ta có nỗ lực 
tu tập giáo lý của Đức Phật. Ngay cả khi chúng ta nỗ lực tu tập, đôi khi chúng ta vẫn 
không đạt được kết quả tốt, mà ngược lại còn có thể lãnh lấy hậu quả xấu, trở ngại trong 
việc tu hành do bởi người khác; đó chỉ là những bóng ma, sẽ biến mất đi khi gió lặng. Do 
đó, một khi chúng ta đã quyết định tu Bồ Tát đạo, chúng ta cần phải giữ vững lòng kiên 
quyết tiến đến ý hướng của chúng ta mà không đi lệnh. Đó gọi là “tinh tấn.”: The fourth 
paramita 1s “making ripht efforts.” This means to proceed straight torward an Important 
target without being distracted by trivial things. We cannot say we are assiduous when our 
Ideas and conduct are impure, even 1Ÿ we devoted ourselves to the study and practice of 
the Buddha's teachings. Even when we devote ourselves to study and practice, we 
sometimes do not meet with good results or may even obtain adverse effects, or we may 
be hindered In our religious practice by others. But sụch matters are like waves rippling on 
the surface of the ocean; they are only phantoms, which will disappear when the wind dies 
down. Therefore, once we have determined to practice the bodhisattva-way, we should 
advance single-mindedly toward our destination without turning aside. This 1s “making 
right efforts.” 

Tinh tấn là kiên trì thể hiện động lực chí thiện. Đời sống của các vị tu theo Phật giáo Đại 
Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống hiện tại mà cả trong đời 
sống tương lai và những cuộc đời kế tiếp không bao giờ cùng tận. Tinh tấn còn có nghĩa là 
luôn khích lệ thân tâm tiến tu năm Ba La Mật còn lại. Tinh tấn Ba la mật được dùng để 
diệt trừ các sự giải đãi—Devotion or Striving means a constant application of oneself to 
the promotion of good. The Mahayamists` life 1s one of utmost strenuousness not only 1n 
this life, but in the lives to come, and the lives to come may have no end. Virya also 
means energy or zeal (earnestness—Dilipence—VIgour—The path of endeavor) and 
progress In practicing the other five paramitas. Vigor Paramita is used to destroy lazIness 
and procrastination. 

Đối nghịch lại với Tinh Tấn là Giãi Đãi: The opposite of Zeal or Progress ¡s Sloth. 

Quả báo mang lại do Tinh Tấn là Thọ Mệnh: The reward from Zeal is Long Life. 


1055 


(B-5-A) Thiền Định 
Mecditaion— Dhyana 


(D_ Nghĩa của Thiền Định— The meanings 9ƒ Dhyana: 


Ũ 


2) 


a) 


b) 


Từ “Dhyana” là giữ trạng thái tâm bình lặng của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch 
cũng như thuận, và không hề bị xao động hay lúng túng ngay cả khi nghịch cảnh đến tới 
tấp. Điều này đòi hỏi rất nhiều công phu tu tập. Chúng ta tham thiển vì muốn tinh thần 
được tập trung, tâm không vọng tưởng, khiến trí huệ phát sanh——Dhyana is retaining one”s 
tranguil state of mind in any circumstance, unfavorable as well as favorable, and not being 
at all disturbed or frustrated even when adverse situations present themselves one after 
another. This requires a great deal of training. We practice meditation because we want to 
concenfrate our mind until there are no more idle thoughts, so that our wisdom can 
manifest. 

Thiển định có nghĩa là tư duy, nhưng không theo nghĩa tư duy về một phương diện đạo 
đức hay một cách ngôn triết học; nó là việc tu tập tĩnh tâm. Nói khác đi, thiển định là luôn 
tu theo pháp tư duy để đình chỉ sự tán loạn trong tâm. Thiền định Ba la mật được dùng để 
diệt trừ sự tán loạn và hôn trầm —Dhyana means meditation, not in the sense of 
meditating on a moral maxim or a philosophical saying, but the disciplining of oneself In 
tranguillization. In other words, Dhyana (meditation—Contemplation—Quiet thoughts— 
Abstraction—Serenity) means the path of concentration of mind to stop the scattered 
mind. Meditation Paramita 1s used to destroy chaos and drowsiness. 

Đối nghịch với Thiển Định là Tán Tâm hay tâm tán loạn: The opposite of Meditation or 
Contemplation 1s Distracted Mind. 

Quả báo mang lại do Thiển Định là An Tịnh: The reward from Meditation is Peace or 
calmness. 


(II) Chỉ tiết về Thiền Định— Details oƒ Dhyana: See Chapter 60. 


(B-5-B) Thiền định Ba La Mật 
Mecditation-Paramita— D)hyana-Paramita 


Thiền định là hành pháp giúp chúng sanh đạt hoàn toàn tịnh lự, vượt thoát sanh tử, đáo bỉ 
ngạn. Đây là Ba La Mật thứ năm trong Lục Độ Ba La Mật. Tiếng Phạn là “Dhyana” và 
tiếng Nhật là “Zenjo.” Zen có nghĩa là “cái tâm tĩnh lặng” hay “tinh thần bất khuất,” và 
Jo là trạng thái có được cái tâm tĩnh lặng, không dao động. Điều quan trọng là không 
những chúng ta phải nỗ lực thực hành giáo lý của đức Phật, mà chúng ta còn phải nhìn hết 
sự vật bằng cái tâm tĩnh lặng và suy nghĩ về sự vật bằng cái nhìn “như thị” (nghĩa là đúng 
như nó là). Được vậy chúng ta mới có thể thấy được khía cạnh chân thực của vạn hữu và 
tìm ra cách đúng đắn để đối phó với chúng. Theo Kinh Pháp Hoa, chương XV, Phẩm Tùng 
Địa Dõng Xuất, Đức Phật dạy rằng: “Chư Bồ Tát không chỉ một kiếp mà nhiều kiếp tu 
tập thiển ba la mật. Vì Phật đạo nên siêng năng tinh tấn, khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng 


q) 


1056 


muôn ngàn ức tam muội, được thần thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, hay khéo tập các 
pháp lành, giỏi nơi vấn đáp, thế gian ít có.”: The attainment of perfection in the mystic 
trance, crossing the shore of birth and death. This 1s the fifth of the six paramitas. 
“Dhyana” in Sanskrit and “ZenJo” in Japanese. “Zen” means “a quiet mind” or “an 
unbending spirit,” and “Jo” indicates the state of having a calm, unagifated mind. It 1s 
1mportant for us not only to devote ourselves to the practice of the Buddha”s teachings but 
also to view things thoroughly with a calm mind and to think them over well. Then we can 
see the true aspect of all things and discover the right way to cope with them. According to 
the Lotus Sutra, Chapter XV “Emerging From The Earth”, the Buddha taught: “The 
Dhyana-paramita which Bodhisattvas attained not only in one kalpa but numerous. These 
Bodhisattvas have already for immeasurable thousands, ten thousands, millions of kalpas 
applied themselves diligently and earnestly for the sake of the Buddha way. They have 
acquired great trasncendental powers, have over a long period carrled out brahma 
practices, and have been able to step by step to practice various good doctrines, becoming 
skilled in questions and answers, something seldom known in the world—See Chapter 60. 


(B-6-A) Trí huệ 
Wisdormn— Prajna (skf) 


Tổng quan về Trí Tuệ Ba La Mật —An overview oƒ Prajna-Paramifa: Ba la mật thứ sáu 
là “trí tuệ.” Trí tuệ là cách nhìn đúng về sự vật và năng lực nhận định các khía cạnh chân 
thân thật của vạn hữu. Trí tuệ là khả năng nhận biết những dị biệt giữa các sự vật, đồng 
thời thấy cái chân lý chung cho các sự vật ấy. Tóm lại, trí tuệ là cái khả năng nhận ra 
rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một vị Phật. Giáo lý của Đức Phật nhấn mạnh rằng 
chúng ta không thể nhận thức tất cả các sự vật trên đời một cách đúng đắn nếu chúng ta 
không có khả năng trọn vẹn hiểu biết sự dị biệt lẫn sự tương đồng. Chúng ta không thể 
cứu người khác nếu chúng ta không có trí tuệ, vì dù cho chúng ta muốn làm tốt cho kẻ 
khác để cứu giúp họ, nhưng không có đủ trí tuệ để biết nên làm như thế nào, cái gì nên 
làm và cái gì không nên làm, chúng ta có thể làm hại người khác chứ không làm được lợi 
ích gì cho họ: The sixth paramita 1s “wisdom.” Wisdom means the right way of seeing 
things and the power of điscerning the true aspects of all things. Wisdom 1s the ability both 
to discern the differences among all things and to see the truth common to them. In short, 
wIsdom 1s the ability to realize that anybody can become a Buddha. The Buddhaˆs 
teachings stress that we cannot discern all things in the world correctly until we are 
completely endowed with the ability to know both distinction and equality. We cannot 
save others without having wisdom, because even though we want to do good to others but 
we don't have adequate knowledge on what should be done and what should not be done, 
we may end up doing some harm to others. 


(IH) Ý nghĩa của Trí Tuệ— The meanings oƒ Prajna: Không có chữ Anh nào tương đương với 


từ “Prajna” trong Phạn ngữ. Thật ra, không có ngôn ngữ Âu châu nào tương đương với nó, 
vì người Âu không có kinh nghiệm nào đặc biệt tương đương với chữ “prajna.” Prajna là 
cái kinh nghiệm một người có được khi người ấy cẩm thấy cái toàn thể tính vô hạn của sự 


Œ) 


1057 


vật trong ý nghĩa căn bản nhất của nó, nghĩa là, nói theo tâm lý học, khi cái bẩn ngã hữu 
hạn đập vỡ cái vỏ cứng của nó, tìm đến với cái vô hạn bao trùm tất cả những cái hữu hạn 
do đó vô thường. Chúng ta có thể xem kinh nghiệm này giống với một trực giác toàn thể 
về một cái gì vượt qua tất cả những kinh nghiệm đặc thù riêng lẻ của chúng ta: There is 
no corresponding English word for praJjna, 1n fact, no European word, for it, for European 
people have no experience specifically equivalent to praJna. PraJna 1s the experience a 
man has when he feels In its most fundamental sense the Infinite totality of things, that 1s, 
psychologically speaking, when the finite ego, breaking 1ts hard crust, refers 1tself to the 
infinite which envelops everything that 1s fimte and limited and therefore transitory. We 
may take this experience as being somewhat akin to a tofalistic Intuition of something that 
transcends all our particularized, specified experlences. 


(B-6-B) Trí Huệ Ba La Mật 
Wisdom-Pararnfa— Prajna-Paramita 


Tổng quan về Trí Tuệ Ba La Mật —An overview oƒ Prajna-Paramita: Trí huệ Ba la mật 
là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ bóng tối 
của si mê. Trong các phiển não căn bản thì si mê là thứ phiên não có gốc rễ mạnh nhất. 
Một khi gốc rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiển não khác như tham, sân, chấp 
trước, mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ có trí huệ Ba La Mật mà chúng ta có khả 
năng dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh sĩ mê. Trí tuệ Bát Nhã khiến chúng sanh có 
khả năng đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất trong lục ba la mật, là 
phương tiện chánh để đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả những huyễn hoặc 
của thế gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai lạc. Để đạt được trí 
huệ Ba La Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về các sự thực vô thường, vô ngã, và 
nhân duyên của vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, không những hành giả tự giải 
thoát tự thân, mà còn có thể giáo hóa và hướng dẫn cho những chúng sanh si mê khiến họ 
thoát ra khỏi vòng kểm tỏa của sanh tử—The prajna-paramita ¡is a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we eradicate the darkness of Ignorance. Among the basic desires 
and passions, ignorance has the deepest roots. When these roots are loosened, all other 
desires and passions, greed, anger, atfachment, arrogance, doubt, and wrong views are 
also uprooted. The praJna wisdom which enables one to reach the other shore, 1.e. wIsdom 
for salvation; the highest of the six paramifas, the virtue of wisdom as the principal means 
Of atfaining nirvana. It connotes a knowledge of the 1llusory character of everything 
earthly, and destroys error, ignorance, prejudice, and heresy. In order to obtain wisdom- 
paramita, practitloner must make a great effort to meditate on the truths of Impermanence, 
no-self, and the dependent origination of all things. Once the roots of ignorance are 
severed, we can not only liberate ourselves, but also teach and guide fooloish beings to 
break through the Imprisonment of birth and death. 


(H) Ý nghĩa của Trí Tuệ Ba La Mật— The meanings oƒ Prqjna-Paramia: Real Wisdom—— 


Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, yếu tố giác ngộ. Nó là trực giác thông đạt mọi pháp để chứng 
đạt chân lý, hay để nhìn vào chân lý cứu cánh của vạn hữu, nhờ đó mà người ta thoát ra 


Ũ 
2) 


1058 


ngoài triỀn phược của hiện hữu và trở thành tự chủ lấy mình. Bát Nhã hay Trí huệ Ba la 
mật được dùng để diệt trừ sự hôn ám ngu si—The path of wisdon) means transcendental 
knowledge. This 1s what constitutes enlightenment; 1t 1s an Intuition into the power fO 
discern reality or truth, or Into the ultimate truth of things, by gaining which one 1s 
released from the bondage of existence, and becomes master of one”s self. Wisdom 
Paramita 1s used to destroy 1gnorance and stupidity—See Chapter 108. 

Đối nghịch lại với Trí Huệ là Vô Minh hay ngu sĩ: The opposite of Wisdom is [gnorance. 
Quả báo mang lại do Trí Huệ là sự biện biệt chân lý: The reward from Wisdom ¡is 
discrimination or powers of exposifion of the truth. 


(C) Thập Độ Ba La Mật 
Ten Paramifas 


(D Mười Ba La Mật trong kinh điển bằng tiếng Phạn— Ten paramitas in Sanskrit texts: Ba 


La Mật, theo Phạn nhữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Mười Ba La Mật đưa chúng sanh qua 
biển sanh tử để đi đến Niết bàn. Mười giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong 
tiến trình thành Phật. Chẳng những Thập độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại 
Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả 
các tôn giáo. Thập độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực 
hành mười Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác —According to the 
Sanskrit language, Paramita means crossing-over. Ten Paramitas mean the six things that 
ferry one beyond the sea of mortality to nirvana. Ten stages of spirtual perfection 
followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The ten virtues of perfection 
are not only characteristic of Mahayana Buddhism in many ways, they also contaIn virtues 
commonly held up as cardinal by all religious systems. They consist of the practice and 
highest possible development. Thus, practicing the ten paramitas will lead the practitioner 
to cross over from the shore of the unenlightened to the dock of enlightenmet. 


(A) Lục Ba La Mật—Six paramitas: Sáu Ba La Mật chính được để cập đến trong những kinh 


l) 
2) 


3) 
4 


điển Đại Thừa như Thần Thông Du Hý, Kinh Phật Bản Hạnh Tập Kinh Dị Bản, Kinh Bát 
Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Từ Bì Liên Hoa, Kinh Soạn Tập Bá Duyên, Kinh 
Đại Thừa Trang Nghiêm, Kinh Pháp Số Danh Tập DỊ Bản, Kinh Tam Muội Vương, Kinh 
Bồ Tát Địa—Six chief paramitas mentioned in many Mahayana sutras such as the 
Lalitavistara Sutra, the Mahavastu Sutra, the Astasahasrika Prajna-paramita Sutra, the 
Karunapundarika Sutra, the Avadana-Sataka Sutra, the Mahayana-sutra-lankara, the 
Dharma-Sangraha Sutra, the Samadhi-Raja Sutra, the Bodhisattva-Bhumika Sutra: 

Bố thí Ba la mật —Dana-paramita (skt): Giving-paramita or generosity or charity (tài thí, 
pháp thí, vô úy thí). 

Trì giới Ba la mật—Slla-paramita (skt): Holding Precepts Paramita or morality or 
discipline (tự mình giữ giới, khuyên người giữ giới và phát tâm vô thượng). 

Nhẫn nhục Ba la mật—Kshanti-paramita (sk: Patience paramita or forebearance. 

Tinh Tấn Ba La Mật —Virya-paramita (skt): Effor—Vigor paramita or enegy or exertion 
(bất thối và nói viết pháp tối thắng khiến người nghe được về cõi Chánh giác). 


5) 


6) 


1059 


Thiển Định Ba La mật —Dhyana-paramita (skt): Meditation paramita or contemplation 
(luôn giữ chánh định, giáo hóa chúng sanh, nhập chơn pháp giới). 

Bát nhã hay Trí Huệ Ba La Mật —Prajna-paramita (skt: Wisdom paramita or prajna 
wisdom (hiểu rõ chơn lý). 





(B) Bốn Ba La Mật còn lại (thứ bảy, tám, chín, và mười) chỉ được nói đến trong vài kinh điển 


7) 


8) 


3) 


như trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm, Kinh Danh Nghĩa Đại Tập, Kinh Pháp Số Danh 
Tập Kinh Dị Bản, và Kinh Thập Địa. Những Ba La Mật này chỉ được để cập trong một số 
ít kinh điển và không được giải thích nhiều. Kỳ thật, Ba La Mật thứ mười không cần 
thiế The last four paramitas are mention ¡in some sutras as in the Mahayana- 
Sutralankara, the Mahavyutpati Sutra, the Dharma-Sangraha Sutra, and the Dasa- 
bhumika Sutra. They are mentioned only in some sutras and are not explained at great 
length. The last paramifa, as a matter of fact, 1s not necessary: 

Nguyện Ba la mật: Pranidana-paramita (sk—Vow paramita or vow for Bodhicitta 
(Nguyện tu từ bi và hóa độ chúng sanh đồng đắc quả vị Phật). 

Lực Ba la mật: Bala-paramita (skt—Power paramita or strength or manifestations of the 
ten powers—(dùng sức trí huệ khiến cho chúng sanh đắc nhập pháp Đại thừa). 

Phương tiện Ba la mật: Upaya-paramita (skt)—Expedient paramita or right methods or 
means—(hiểu rõ cách giúp ích cho chúng sanh đáo bỉ ngạn). 


10) Trí Ba la mật: Jnana-paramita (sk—Knowledge paramita or knowledge of the true 


definition of all đharmas—Hiểu rõ các pháp, giữ vững trung đạo. 


(H)Ba La Mật theo triết học Du Già — The ten paramitas according to the Yogacara 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


6) 
1) 


8) 
9) 


philosophers: Theo các nhà triết gia Du Già thì bốn thứ Ba La Mật sau cùng đều được 
xem là sự nhấn mạnh của Trí Tuệ Ba La Mật —According to the Yogacara philosophers 
all the last four paramitas are regarded as the amplification of the sixth paramita: 

Thí Ba La Mật —Dana-paramita (skt): Charity (Almsgiving)—Bố thí. 

Trì giới: Sila (sk—Morality——Holding precepts (Discipline)——Moral conduct. 

Nhẫn nhục: Ksanti (skt)—Patience (Forebearance)—Nhẫn Ba La Mật. 

Tinh Tấn Ba La Mật —Virya-paramita (sk): Energy——Zealous progress—Vigor (Zeal)— 
Tinh Tấn. 

Thiển Định Ba La Mật —Dhyana-samadhi-paramita (skt: Meditation (Concentration)— 
Contemplation—Abstraction. 

Trí Ba La Mật: Knowledge. 

Phương tiện Ba La Mật —Upaya (skÐ: Expedients—Adaptability (Skill-in-means)——Ùse of 
expedient or proper means. 

Nguyện Ba La Mật —Pranidhana (skt): Vows for bodhi and helpfulness. 

Lực Ba La Mật —Bala-paramrita (skt): Force of purpose——Strength (Power). 


10) Tuệ Ba La Mật —Prajna paramita (skt): Praina Wisdom——Real wIisdom. 


(HI)Mười Ba La Mật trong kinh điển Pah— Ten paramitas in Pali Buddhist Texts: See 


Chapter 156. 


1060 


(D) Thực Hành Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật 
Practicing Profound Prajna-Paramia 


Theo Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, đã nhìn thấy rõ năm uẩn là không nên Ngài vượt qua hết mọi khổ ách. Như vậy 
nếu Phật tử chúng ta thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng sẽ nhìn thấy 
rõ năm uẩn là không nên cũng có thể vượt qua hết mọi khổ ách. Tuy nhiên, Phật tử thuần 
thành nên nhớ những đòi hỏi khi tu tập thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa là tâm không 
kiêu ngạo vì kiêu ngạo là ngu sĩ, tâm không tự mãn vì tự mãn là ngu si; thường có tâm 
biết tàm quý và hổ thẹn vì không có tâm biết tàm quý là ngu si; không sanh tâm phan 
duyên, vì dong ruổi theo chư duyên là ngu sỉ; không sanh tâm sân hận vì sân hận là ngu 
si; không sanh tâm điên đảo vì điên đảo là ngu si. Phật tử thuần thành nên dụng công thực 
hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa để có thể soi thấu năm mươi ấm ma trong năm 
uẩn. Trong sắc uẩn có mười loại ấm ma, trong thọ uẩn có mưới loại, trong tưởng uẩn có 
mười loại, trong hành uẩn có mười loại, trong thức uẩn có mười loại —According to the 
Heart Sutra, when the Bodhisatva Avalokiesvara was cultivating the profound 
PraJjnaparamita, he illuminated the Five Agrregates and saw that they were all empty, and 
crossed beyond all sufferings and afflicions. Therefore, we, devout Buddhists, who 
resolve to practice the profound PraJnaparamita, can also see that they are all empty. And 
we too, can cross beyond all sufferings and afflictions. But devout Buddhists should 
always remember the requiremernís for cultivating profound Prajna paramita are to avoid 
arrogance, for being arrogance 1s stupid; to avoid complacency, for being complacent 1s 
stupid; to always feel shame and remorse, for not feeling shame and remorse 1s stupid; to 
avoid exploiting situations, for exploiting situations 1s stupid; to avoid feelings of anger 
and hatred, for feelings of anger and hatred are stupid. Devout Buddhists should try the1r 
best to cultivate profound Prajna-paramita to be able to 1llimnate and shine through the 
fifty states of the skandha-demons In the Five Aggregates. Ten demonic states appear In 
each of the Ageregates of Form, Feelings, Thoughts, Activities, and Consciousness—See 
Ngũ Thập Ấm Ma in Chapter 63. 


(E) Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật 
PrqJna-Paramita EmancipaHon 


Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật theo Kinh Hoa Nghiêm— Prajna-paramita emancipation 
qaccording to the Avafarmsaka Sutra: 

Thiện Tài Đồng Tử hỏi Diệu Nguyệt Trưởng Giả: “Làm sao để hiện tiền chứng đắc môn 
giải thoát Ba La Mật?”—Sudhana asked Sucandra: “How does one come to the Prajna- 
paramita emancipation face to face? How does one get this realization?” 

Trưởng Giả Diệu Nguyệt đáp: “Một người hiện tiền thân chứng môn giải thoát nầy khi 
nào người ấy phát khởi tâm Bát Nhã Ba La Mật và cực kỳ tương thuận; rồi thì người ấy 
chứng nhập trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu.”—Sucandra answered: “A man 
comes to this emancipation face to face when his mind 1s awakened to PraJnaparamita and 


1061 


stands in a most Intimate relationship to 1t; for then he attains self-realization mm all that he 
perceives and understands.” 

Thiện Tài Đồng Tử lại thưa: “Có phải do nghe những ngôn thuyết và chương cú về Bát 
Nhã Ba La Mật mà được hiện chứng hay không? ”——Sudhana asked: “Does one attain self- 
realization by listening to the talks and discourses on PraJnaparamita?” 

Diệu Nguyệt đáp: “Không phải. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật thấy suốt thể tánh chân thật 
của các pháp mà hiện chứng vậy.—Sucandra replied: “That ¡is not so. Because 
Prajnaparamita sees Intimately 1nto the truth and reality of all things.” 

Thiện Tài lại thưa: “Há không phải do nghe mà có tư duy và do tư duy và biện luận mà 
được thấy Chân Như là gì? Và há đây không phải là tự chứng ngộ hay sao?”—Sudhana 
asked: Is it not that thinking comes from hearing and that by thinking and reasoning one 
comes to perceive what Suchness 1s? And 1s this not self-realization?” 

Diệu Nguyệt đáp: “Không phải vậy. Không hề do nghe và tư duy mà được tự chứng ngộ. 
Nầy thiện nam tử, đối với nghĩa nầy ta phải lấy môt thí dụ, ngươi hãy lắng nghe! Thí dụ 
như trong một sa mạc mênh mông không có suối và giếng, vào mùa xuân hay mùa hạ khi 
trời nóng, có một người khách từ tây hướng về đông mà đi, gặp một người đàn ông từ 
phương đông đến, liền hỏi gã rằng “tôi nay nóng và khát ghê gớm lắm; xin chỉ cho tôi nơi 
nào có suối trong và bóng cây mát mẻ để tôi có thể uống nước, tắm mát, nghỉ ngơi và tươi 
tỉnh lại?' Người đàn ông bèn chỉ dẫn cặn kẽ rẳng “cứ tiếp tục đi về hướng đông, rồi sẽ có 
con đường chia làm hai nẻo, nẻo phải và nẻo trái. Bạn nên hãy theo nẻo bên phải và 
gắng sức mà đi tới chắc chắn bạn sẽ đến một nơi có suối trong và bóng mát.` Này thiện 
nam tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng người khách bị nóng và khát từ hướng tây đến kia, khi 
nghe nói đến suối mát và những bóng cây, liền tư duy về việc đi tới đó càng nhanh càng 
tốt, người ấy có thể trừ được cơn khát và được mát mẻ chăng?”—Sucandra said: “That is 
not so. Self-realization never comes from mere listening and thinking. O son of a good 
family, I will illustrate the matter by analogy. Listen† In a great desert there are no sprIngs 
or wells; in the spring time or summer time when 1t 1s warm, a traveller comes from the 
west going eastward; he meets a man coming from the east and asks him: '“I am terribly 
thirsty, please tell mewhere l can find a spring and a cool refreshing shade where I may 
drink, bathe, rest, and get revived.` The man from the east gives the traveller, as desired, 
all the information in detail, saying: “When you go further east the road divides 1tself Into 
two, right and left. You take the right one, and going steadily further on you will surely 
come to a fine spring and a refreshing shade. Now, son of a good family, do you think that 
the thirsty traveller from the west, listening to the talk about the spring and the shady 
trees, and thinking of going to that place as quickly as possible, can be relieved of thirst 
and heat and get refreshed? 

Thiện Tài đáp: “Dạ không; người ấy không thể làm thế được; bởi vì người ấy chỉ trừ được 
cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dẫn của kẻ kia mà đi ngay đến dòng 
suối rồi uống nước và tắm ở đó.”—Sudhana replied: “No, he cannot; because he is 
relieved of thirst and heat and gets refreshed only when, as directed by the other, he 
actually reaches the fountain and drinks of 1t and bathes In It." 

Diệu Nguyệt nói thêm: “Này thiện nam tử, đối với Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ do 
nghe, tư duy và huệ giải mà có thể chứng nhập hết thẩy pháp môn. Này thiện nam tử, sa 
mạc là chỉ cho sanh tử; người khách đi từ tây sang đông là chỉ cho các loài hữu tình; nóng 


1062 


bức là tất cả những sự tướng mê hoặc; khát tức là tham và ái ngã; người đàn ông từ hướng 
đông đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ Tát, an trụ trong Nhất Thiết Trí, các ngài 
đã thâm nhập chân tánh của các pháp và thật nghĩa bình đẳng; giải trừ khát cháy và thoát 
khỏi nóng bức nhờ uống dòng suối mát là chỉ cho sự chứng ngộ chân lý bởi chính 
mình.”—Sucandra added: “Son of a good family, even so with the Bodhisattva. By merely 
listening to 1t, thinking of it, and intellectually understanding 1t, you wIll never come to the 
realization of any truth. Son of a good family, the desert means birth and death; the man 
from the west means all sentient beings; the heat means all forms of confusion; thirst 1s 
greed and lust; the man from the east who knows the way 1s the Buddha or the Bodhisattva 
who, abiding ¡n all-knowledge has penetrated Into the true nature of al things and the 
reality of sameness; to quench the thirst and to be relieved of the heat by drinking of the 
refreshing fountain means the realization of the truth by oneself 

Diệu Nguyệt tiếp: “Này thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các Thánh giả ấy không có 
sắc tướng, không có cấu tịnh, không có thủ xả, không có trược loạn; thanh tịnh tối thắng; 
tánh thường bất hoại; dù chư Phật xuất thế hay không xuất thế, ở nơi pháp giới tánh, thể 
thường nhất. Này thiện nam tử, Bồ Tát vì pháp nầy mà hành vô số cái khó hành và khi 
chứng được pháp thể nầy thì có thể làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến cho các 
loài chúng sanh rốt ráo an trụ trong pháp nầy. Này thiện nam tử, đó là pháp chân thật, 
không có tướng dị biệt, thực tế, thể của Nhất thiết trí, cảnh giới bất tư nghì, pháp giới bất 
nhị đó là môn giải thoát viên mãn.”—Sucandra added: “O son of a good family, the realm 
of self-realization where all the wise ones are living 1s free from materiality, Íre from 
purites as well as from defilements, free from grasped and grasping, free from murky 
confusion; If is most excellently pure and In Ifs nature indestructible; whether the Buddha 
appears on earth or not, 1t refains 1ts eternal oneness in the Dharmadhatu. O son of a good 
family, the Bodhisattva because of this truth has disciplined himself in Innumerable forms 
od austerities, and realizing this Reality within himself has been able to benefit all beings 
so that they find herein the ultimate abode of safety. O son of a good family, truth of self- 
realizatlon 1s validity 1†self, something unique, reality-limit, the substance of all- 
knowledge, the Inconceivable, non-dualisic Dharmadhatu, and the perfection of 
emancipation.” 

Như vậy môn giải thoát Ba La Mật phải được chứng ngộ bằng kinh nghiệm cá biệt của 
mình; còn như chỉ nghe và học hỏi thôi thì chúng ta không cách gì thâm nhập vào giữa 
lòng chân tánh của thực tại được: Thus, to Prajnaparamita emancipation must be 
personally experienced by us, and that mere hearing about 1t, mere learning of it, does not 
help us to penetrate Iinto the Inner nature of Reality 1tself. 





1063 


(E) Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật 
Super-worldly paramita in the highest sense {or Bodhisatvyas 


Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật —Paramitas of the supreme ones of Bodhisattvas, 
relating to the future life for all: Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đưa ra ba loại Ba La 
Mật. Một trong ba loại này là “Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật.” Xuất thế gian 
thượng thượng Ba La Mật đòi hỏi một vị Bồ Tát phải tu tập một thời gian dài với tâm hết 
sức thanh tịnh. Bên cạnh đó, Bồ Tát phải hết sức cố gắng vượt qua phẩm hạnh của Thanh 
Văn và Độc Giác Phật để đạt đến trạng thái cao nhất của một vị Bồ Tát là lợi tha. Đây là 
loại Ba La Mật siêu thế gian trong ý nghĩa cao nhất được thực hành bởi một vị Bồ Tát 
hiểu rằng thế giới được quan niệm một cách nhị biên do bởi cái tâm phân biệt và vị ấy 
thoát khỏi những tưởng tượng sai lầm và những ràng buộc hư vọng như tâm, hình tưởng, 
đặc tính, vân vân. Vị ấy thực hành đức hạnh bố thí chỉ nhằm làm lợi cho tất cả chúng sanh 
hữu tình và đưa họ đến trạng thái tâm linh hạnh phúc. VỊ ấy thực hành trì giới mà không 
ra bất cứ điều kiện hay sự ràng buộc nào, ấy là trì giới Ba La Mật của một vị Bồ Tát. Vị 
ấy biết được sự khác biệt giữa chủ thể và đối tượng, nhưng vẫn yên lặng chấp nhận mà 
không khởi lên bất cứ ý nghĩ nào về sự gắn bó hay tách rời nào, đó chính là nhẫn nhục Ba 
La Mật của một vị Bồ Tát. Vị ấy tu tập một cách mạnh mẽ suốt ngày suốt đêm, hòa mình 
theo mọi đòi hỏi của kỹ luật mà không khởi lên cái tâm phân biệt nào, đó chính là tính 
tấn Ba La Mật. Vị ấy không chấp vào kiến giải về Niết Bàn của các triết gia và thoát 
khỏi mọi sự phân biệt, đó chính là Thiền định Ba La Mật. Còn về Bát Nhã Ba La Mật, vị 
ấy không sanh tâm phân biệt bên trong mình, không nhìn thế giới bằng bất cứ loại hiểu 
biết hay phân tách nào, không rơi vào nhị biên mà gây nên sự chuyển biến từ căn bản của 
tâm thức. Đó là không đoạn diệt sự vận hành của nghiệp trong quá khứ, mà cố gắng tu 
tập để tạo ra một trạng thái tự chứng-—In the Lankavatara Sutra, the Buddha gave three 
kinds of Paramitas, one of them 1s the super-worldly paramita for Bodhisattvas. Super- 
worldly paramita requires a Bodhisattva to cultivate In a long perlod of trme with a 
supremely pure mind. Besides, Bodhisattvas must try to transcend the virtues or qualities 
of the Sravakas and the Pratyeka-buddhas to lead to the highest result of benefitting 
others. The Paramita that are super-worldly in the highest sense are practiced by a 
Bodhisattva who understands that the world 1s dualistically conceived, because of the 
discriminating mind, and who Is detached from erroneous Imaginations and wrong 
attachments of all kinds, such as mind, form, characters, etc. He would practice the virtue 
of charity solely to benefit sentient beings and to lead them a a blissful state of mind. To 
practice morality without forming any attachment to condition in which he binds himself, 
this 1s his sila-paramita. Knowing the distinction between subJect and obJect, and yet 
quietly to accept 1t without waking any sense of attachment or detachmert, this 1s the 
Bodhisattvaˆs Kshanti-paramita. To exercise himself most intently throughout the day and 
night, to conform himself to all the requirements of discipline, and not to evoke a 
discriminating mind, this 1s his Vyria-paramita. Not to cling to the philosopher”s view of 
Nirvana and to be free from discrimination, this 1s his Dhyana-paramita. Às to PraJna- 
paramita, 1t 1s not to evoke a discriminating mind within oneself, nor to review the world 
with any kind of analytical understanding, not to fall into dualism, but to cause a turning at 


1064 


the basis of consciousness. It 1s not to destroy the working of a past karma, but to exert 
oneself in the exercise of bringing about a state of self-realization, this 1s PraJna-paramita. 


(F) Xuất thế gian Ba La Mật 
Super-worldly pararmmta ƒor Sravakas and Pratyekabuddhas 


Xuất thế gian Ba La Mật Paramitas for Sravakas and Pratyeka-buddhas relating to the 
future life for themselves: Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đưa ra ba loại Ba La Mật. Một 
trong ba loại này là “Xuất thế gian Ba La Mật.” Đây là loại Ba La Mật siêu thế gian dành 
cho hàng Thanh văn và Duyên giác. Đây là loại Ba La Mật siêu thế gian được chư Thanh 
Văn và Duyên Giác tu tập. Chư vị nây chấp vào ý niệm về Niết Bàn và quyết đạt cho 
được Niết Bàn bằng mọi giá. Họ cũng giống như người thế gian bị ràng buộc vào sự 
hưởng thụ quy ngã ——In the Lankavatara Sutra, the Buddha gave three kinds of Paramitas, 
one of them 1s the super-worldly paramita for Sravakas and Pratyeka-buddhas. This 1s the 
super-worldly kind of paramitas which 1s practiced by Sravakas and Pratyekabuddhas who, 
clinging to the idea of Nirvana, are determined to attain 1t at all costs; they are like the 
worldly people who are attached to the enJoyment of egotism. 


(G) Thế gian Ba La Mật 
Worldly paramita 


Thế gian Ba La Mật —Paramitas for people in general relating to this world: Loại thế gian 
Ba La Mật được thực hành bởi những người thế gian tầm thường, thường chấp vào ý niệm 


Ầ « z” 


về “ngã” và “ngã sở;” họ không thể vùng thoát khỏi những ràng buộc nhị biên như hữu và 
phi hữu, và tất cả những đức hạnh mà họ thực hành đều được đặt căn bản trên ý niệm đạt 
một cái gì đó có tính cách vật chất như là một sự đềển đáp lại. Họ có thể đạt được một số 
khả năng tâm linh nào đó và sau khi chết được sanh vào cõi Trời của Phạm Thiên. Tuy 
nhiên, Ba La Mật không chỉ là những đạo đức lý tưởng, hay những khái niệm rỗng, mà 
chúng là những nguyên lý thực tiễn để xác định hoạt động của hành giả trong đời sống 
hằng ngày——The worldly kind of paramitas is practiced by worldly people who cling to the 
Idea of an ego and what belongs to 1t; they are unable to shake themselves off the fetters 
of dualism such as being and non-being, and all the virtues they would practice are based 
on the idea of gaining something material as a reward. They may gain certain psychic 
powers and after death be born In the heaven of Brahma. However, “Paramitas” are not 
1deal virtues, nor empty concepts, but they are logically pratical principles determining the 
worth of cultivators” actions in daily life. 


1065 


CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM 
CHAPTER TWENTY-EIGHT 


Thân-Khẩu-Ý 
Body-Speech-Mind 


(A) Thân— Kaya 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thân— Overview and Meanings oƒ Kaya 

(D_ Quan niệm về Thân theo triết lý thời tiền Phật giáo tại Ấn Độ— The concept gƒ “Kaya ” 
qaccording ío the Pre-Buddhist Indian Phiosophy: 

(II) Quan niệm về Thân theo Phật giáo— The concept oƒ “Kaya ” according to Buddhism 

(A-2) Định nghĩa về Thân— Definitions oƒ Kaya or Tanu (skt) 

(A-3) Những định nghĩa khác liền quan đến Thân— Other definiions which are related to 
the Kaya 

(A-4) Thân Tâm Vô Thường— lnpermanence 0ƒ the body and mind 

(D Thân Tâm 

(II) Sự Liên Hệ giữa Thân và Tâm—— The Relationship between the Body and Mind 

(HLUThân Tâm Vô Thường 

(A-5) Phân Loại Thân theo quan điểm Phật giáo—Categories of “Kaya” according to 
Buddhist poimfs oƒ views 

(D_ Thân Thức— Kaya-vnana (skt)— Body consciousness or tactiÏe COHSClOHSH€SS 

(II) Thân Tiền Hữu— Antecendent Existence Body 

(HH)Thân Trung Hữu (Thân Trung Ấm )—Anfara-bhava (skt)—Interimmediate Existence Body 

(A-6) Thân Tu Tâm Chẳng Tu— Body cultivates but the mỉnd does not 

(A-7) Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật— The hundred thousand myriad Transformation 
bodies 0ƒ the Buddha 


(B) Khẩu — Mukha (skt)— Mukkha (p) 

(D_ Nghĩa của Khẩu — The meanings oƒ the Mukha. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Khẩu — Other definitions which are related to the 
Mukha. 

(HI) Khẩu Nghiệp: Vaca-kamuman (p). 

(IV) Khẩu Tứ: See Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam in Chapter 28 (D). 


(C) Ý— Mano (p)— Mana (skt) 

(D_ Nghĩa của Ý— The meanings oƒ the Mana. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Ý—Other definitions that are related to the 
Mano. 

(HI) Ý Căn: Manayatanam (p). 

(IV) Ý Nghiệp— Mana-kamưna (p)— Mana-karman (skt)— Mental action. 

(V) Ý Thức— Mano-vinnana (p }— ManovÙnana (skt)— Consciowsness— Knowing or thoughf 
ƒaculty—See Bát Thức in Chapter 49, and Ngũ Uẩn in Chapter 116. 


1066 


(VI) Ý Tam: See Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam in Chapter 28 (D). 


(D) Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam— Three Commandments in the Body Four in the Mouth and 
Three im the Mind 

(D-1) Tổng quan về Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam—An overview 0ƒ Three Commandments in 
the Body Four in the Mouth and Three in the Mind 

(D-2) Chỉ tiết về Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam—Details oƒ Three Commandments in the Body 
Four in the Mouth and Three in the Mind 

(D_ Thân tam: Kaya-karmas (skÐ). 

(H) Khẩu tứ: Vac-karmas (skÐ). 

(HI)Ý tam: Moras-karimas (skt). 


(E) Những Lời Phật Dạy về Thân-Khẩu-Ý trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's 
Teachings on Body-Mouth-Mind in the Forty-Two Sections Sutra 





1067 


(A) Thân 
Kaya 


(A-1) Tổng quan về Thân 
An ovyerview 0ƒ Kaya 


(D_ Quan niệm về Thân theo triết lý thời tiền Phật giáo tại Ấn Độ— The concept 0ƒ “Kaya ” 
according to the Pre-Buddhist Indian Philosophy: Câu hồi “Con người là cái gì?” đã bắt 
nguồn từ thời thời kỳ sớm hơn thời triết lý Vệ Đà. Sau thời Vệ Đà, những giải đáp cho các 
vấn để triết học từ từ trở nên rõ ràng và hợp lý hơn và câu hỏi về “Thân người” ngày 
càng được nhấn mạnh hơn. Câu trả lời cho câu hỏi kiểu như “Ta là ai?” luôn thay đổi 
theo thời gian. Và câu trả lời cho câu hỏi nầy thay đổi từ con người vật lý đến con người 
sinh lý, đến con người tâm lý, đến con người siêu hình, và cuối cùng là đến con người tâm 
linh. Đầu tiên, người ta cho rằng con người cũng như các sinh vật khác đều được tạo thành 
từ mặt trời hay vật chất từ mặt trời. Sau đó họ thay đổi và cho rằng con người do thực 
phẩm tạo nên, hay được tạo nên bởi ngũ đại (năm yếu tố: đất, nước, lửa, gió và không 
gian). Nói cách khác, con người được sản sanh từ tinh túy thực phẩm đã được người cha 
tiêu thụ, nối kết với người mẹ thành thai nhi. Rồi đến quan niệm về một con người sinh 
lý, con người do cha mẹ sanh ra, được nuôi lớn bằng thực phẩm, khi chết đi chỉ còn trơ lại 
tứ đại, rồi sau đó cũng bị tiêu hủy để trở về với cát bụi. Sau đó là quan niệm về con người 
tâm lý, là con người có ý thức, có thể nhận thức qua các cảm giác, có thể tưởng tượng, suy 
nghĩ, cảm thọ, mong muốn và nhận thức sự khác biệt của sự vật. Rồi đến quan niệm về 
con người siêu thức, con người bẩm sinh với một ý thức hữu tình nội tại, hay linh hồn. Rồi 
cuối cùng đến quan niệm về con người đạo đức, con người với một linh hồn hợp nhất với 
một đấng thiêng liêng. Như vậy, cuối cùng Kinh Vệ Đà đã giải nghĩa con người như một 
phần rất nhỏ của thánh linh, của đấng Thượng đế đây uy lực —The question of “What is 
man?” originated In the earliest period of time of Veda Philosophy. After the Vedic period 
of time, responses to philosophical questions gradually became clearer and more 
reasonable, and questions such as “Kaya of human beings”, or “Purusa-Kaya” were more 
and more emphasized. And the answer for such philosophical question as “Who am I?” 
kept changing with time. The answer to this question changed from a physical or organic 
man to a physiological man, then to a psychological man, then to a metaphysical man, then 
lastly to a psiritual or religious ethical man. First, they believed that men as well as other 
beings were being formed from the Sun or the solar substance. Then, later people 
believed that a man was composed of food digested by the father, or composed of the five 
elements of earth, water, fire, wind and arr. In other words, a man 1s composed of food of 
five elements, produced from the essence of food digested by the father communicated to 
the mother and established in the womb. Then there appeared the concept of a man born 
of the parents, raised to a body that 1s composed of food or elements nourished by food, 
reduced at death back to elements, or returned to the physical world. Then another 
concept of man appeared, a psychological man, a conscious Individual who can perceIve 
throught the senses, who can Iimagine, think, fell, will; and who can perceive differences 


1068 


In things. Then, there appeared another concept of man, a metaphysical man, a man who 
1s endowed with nothing but Iinherent conscious sentient principle or soul. Then, there 
appeared even another concept of man, a spiritual man, a man with a blessed soul that 1s 
united with divine. Thus, lastly, the Vedas construed man a spark of the divine, potential 
God. 


(II Quan niệm về Thân theo Phật giáo— The concept oƒ “Kaya” according to Buddhism: 
Theo đạo Phật, thân người là năm uẩn. Cơ thể vật lý phát sanh từ một bào thai do tinh cha 
huyết mẹ tạo nên. Cái tinh và khí ấy được tạo nên do tỉnh chất của thực phẩm vốn do vạn 
duyên trên thế gian nầy hợp lại mà thành. Con người như vậy, quan hệ mật thiết với vạn 
duyên bởi thế giới vật chất và tinh thần nầy, con người ấy quan hệ mật thiết với xã hội và 
thiên nhiên, con người ấy không thể nào tự tôn tại một mình được. Sự vận hành của ngũ 
uẩn của con người là sự vận hành của thập nhị nhân duyên. Trong đó, sắc uẩn được hiểu 
là cơ thể vật lý của con người, thọ uẩn gồm cảm thọ khổ, lạc, không khổ không lạc, khởi 
lên từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tưởng uẩn gồm có tưởng về sắc, về 
thanh, hương, vị, và về pháp hay về thế giới hiện tượng. Hành uẩn là tất cả những hành 
động về thân, khẩu và ý. Hành uẩn cũng được hiểu là các hành động có tác ý do sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, và pháp gây ra. Thức uẩn bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý 
thức. Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy rất rõ về ngũ uẩn: “Nầy các Tỳ 
Kheo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ và vô ngã.” Chúng ta hãy thử quan sát 
thân tâm để xem trong hai thứ đó chúng ta có thể tìm thấy được cái “Ta” nó nằm ở đâu, 
và chúng ta thấy cái “Ta” nó chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy cái “Ta” chỉ là 
tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và tinh thân. Hãy xét về sắc uẩn, sắc 
tương ứng với cái mà chúng ta gọi là vật chất hay yếu tố vật chất. Nó chẳng những là xác 
thân mà chúng ta đang có, mà còn là tất cả những vật chất chung quanh chúng ta như nhà 
cửa, đất đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên, yếu tố vật chất tự nó không đủ tạo 
nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy, hay giữa tai và 
tiếng động không thể đem lại kết quả nhận biết nếu không có thức. Chỉ khi nào ý thức, 
năm giác quan và năm đối tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự nhận biết. Nói 
cách khác, khi mắt, đối tượng của mắt, và ý thức cùng hoạt động thì sự nhận biết về đối 
tượng của mắt mới được tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố tối cần thiết trong việc tạo nên 
sự nhận biết. Thức tức là thức thứ sáu hay tâm. Giác quan nầy phối hợp với năm giác 
quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân để tạo nên sự nhận biết. Việc phối hợp giữa những yếu 
tố vật chất và tinh thần tạo nên sự thành hình ý thức nội tâm, và tính chất của năm uẩn 
nầy đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Như vậy, theo lời Đức Phật dạy, sự thật 
của con người là vô ngã. Cái thân và cái tâm mà con người lầm tưởng là cái ngã, không 
phải là tự ngã của con người, không phải là của con người và con người không phải là nó. 
Phật tử chân thuần phải nắm được điều nầy một cách vững chắc, mới mong có được một 
phương cách tu thân một cách thích đáng chẳng những cho thân, mà còn cho cả khẩu và ý 
nữa—According to Buddhism, man 1s “Pancakkhandha”. The phystcal body 1s produced 
from the essence of food which 1s a combination of multiple conditions in the world, 
digested by the father communicated to the mother and established in the womb. Such a 
person 1s conditioned by this physical and mental world. he relates closely to others, to 
society, and to nature, but can never exist by himself. The five aggregates of man are the 


Ù 


2) 


1069 


operation of the twelve elements. Among which, aggregate of form ¡1s understood as a 
person”s physical body, aggregate of feeling Iincludes feelings of suffering, of happiness, 
and of Indifference. It 1s known as feelings arising from eye contactf, ear confact, nose 
confact, tongue contact, body contact and mind contact. Agsregate of perception includes 
perception of body, of sound, of odor, of taste, of touch, and of mental obJects or 
phenomena. Agsregate of activitles 1s all menfal, oral, and bodily activitles. It 1s also 
undersfood as vocational acts occasioned by body, by sound, by odor, by taste, by touching 
or by Ideas. Aggregate of consciousness Includes eye, ear, nose, fongue, body, and mind 
conscIousnesses. In the Turning the Dharma-Cakra Sutra, the Buddha taught very clearly 
about the Pancakkhandha as follows: “Bhiksus, the form, feeling, perception, activIties, 
and conscIousness are Impermanent, suffering, and void of the self. Let us examine the 
body and mind to see whether In either of them we can locate the self, we will find in 
neither of of them. Then, the so-called “Self” 1s Just a term for a collection of physical and 
mental factors. Let us first look at the aggregate matter of form. The aggregate of form 
corresponds to what we would call material or physical factors. It includes not only our 
own bodies, but also the material obJects that surround us, 1.e., houses, soil, forests, and 
Oceans, and so on.  However, physical elements by themselves are not enouph to produce 
experience. The simple contact between the eyes and visible obJects, or between the ear 
and sound cannot result in experlence without consciousness. Only the co-presence of 
conscIousness together with the sense of organ and the obJect of the sense organ produces 
experience. In other words, it is when the eyes, the visible obJect and conscIousness come 
together that the experience of a visible obJect 1s produced. Consciousness 1s therefore an 
extremely important element In the production of experience. Consciousness or the sixth 
sense, or the mind. This sense organ together with the other five sense organs of eyes, 
©ars, nose, tongue, and body to produce experience. The physical and mental factors of 
experience worked together to produce personal experience, and the nature of the five 
aggregates are In constant change. Therefore, according to the Buddhaˆs teachinss, the 
truth of a man 1s selfless. The body and mind that man misunderstands of his “self” 1s not 
his self, It 1s not his , and he 1s not it.” Devout Buddhists should grasp this idea firmly to 
establish an appropriate method of cultivation not only for the body, but also for the 
speech and mind. 


(A-2) Định nghĩa về Thân 
DợfiniHions 0ƒ Kaya or Tanu (skf) 


Thân hình: Kaya, or tanu, or deha (skt——Physical exIstence—=Body——The self —The sense 
Or organ of touch. 

Thân là một đối tượng của Thiển: Mục đích đầu tiên của thiển tập là để nhận thức bản 
chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa phần chúng ta nhận thân là mình hay mình 
là thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, chúng ta sẽ không còn chú ý nghĩ rằng 
mình là một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình với thân. Lúc đó chúng ta chỉ 
nhìn thân như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ không phải là nhứt thể bất 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1070 


định; lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn cái giả với cái thật nữa: The first goal of 
meditation practices 1s to realize the true nature of the body and to be non-attached to It. 
Most people identify themselves with their bodies. However, after a period of time of 
meditation practices, we will no longer care to think of yourself as a body, we will no 
longer Identify with the body. At that time, we wIll begin to see the body as If 1s. Ít 1s only 
a serles of physical and mental process, not a unity; and we no longer mistake the 
superficial for the real—See Ngũ Uẩn in Chapter 116. 

Tỉnh thức về hơi thở: Anapanasati (p)——Mindfulness of your breathing. 

Tỉnh thức về thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn ai, nhìn 
quang cảnh, cúi xuống, duỗi thân, mặc quần áo, tắm rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân 
vân. Mục đích là chú ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những biến chuyển: 
Mindfulness of your body in dally life activities, such as mindfulness of your body while 
walking, standing, lying, sitting, looking at someone, looking around the environments, 
bending, stretching, dressing, washing, eating, drinking, chewing, talking, etc. The purpose 
of mindfulness 1s to pay attention to your behavior, but not to run after any events. 

Thân Bình Đẳng: Same in body—Đức Phật nói: “Ta và chư Như Lai đều cũng như nhau 
về thân thể.”—The Buddha said: “All Tathagatas and I are the same as regards the body.” 
Thân Căn: Kayendriya (skt)—Một trong ngũ căn—The organ of touch, one of the five 
Organs of sense. 

Thân Đăng: Đốt thân mình làm đèn để cúng dường Phật, như việc làm của Đức Dược 
Vương Bồ Tát nói trong Kinh Pháp Hoa—The body as a lamp burnt in offering to a 
Buddha, 1.e. the Medicine King in the Lotus Sutra. 

Thân Điền: Trên thân chính là chỗ gieo trồng và sanh sản thiện hay ác nghiệp cho kiếp 
lai sinh. Theo Phật giáo, để gieo trông thiện nghiệp, người con Phật chân thuần phải tự 
đặt mình sống hòa hợp với thiên nhiên và những quy luật tự nhiên đã điều hành vũ trụ. Sự 
hòa hợp nầy phát sanh từ lòng nhân ái, bao dung, từ bi và trí tuệ, vì lòng những thứ nầy là 
nguồn gốc của tánh không vị kỷ và đại lượng, là nguyên do của sự thương yêu và lợi tha, 
là cội nguồn của từ bi hỷ xả, là lòng nhân đạo và thiện ý, là nguyên nhân của sự xả bỏ và 
định nh—The body regarded as a field which produces good and evil fruit in the future 
existence. According to Buddhism, in order to produce wholesome fruit, devout Buddhists 
should put themselves in harmony with Nature and the natural laws which govern the 
universe. This harmony arises through charity, generosity, love, and wisdom, for they are 
the causes of unselfishness, sympathy and altruism, compassion and equnimity, humanity 
and goodwIll, renunciation and serenity. 

Thân Độ: Chánh Báo—Thân ta hôm nay chính là kết quả trực tiếp của tiền nghiệp; hoàn 
cảnh xung quanh chính là kết quả gián tiếp của tiền nghiệp——Body and environment (the 
body 1s the direct fruit of the previous life; the environment 1s the Indirect fruit of the 
previous lIfe). 

Thân Giới Tâm Huệ: Thân mình giữ gìn giới hạn, tâm mình giữ cho trong sáng— 
Controlled in body and wise In mind. 

Thân Khí: Thân thể người ta chứa đựng 12 phần như da, thịt, máu, tóc, vân vân—The 
body as a utensIl, 1.e. containing all the twelve parts, skin, flesh, blood, harr, etc. 


10) Thân Liên: 


1071 


a) Hoa sen trong thân, như tâm hay tám cánh sen trong loài hữu tình——The lotus In the body, 
1.e. the heart, or eight-leaved lotus in all beings. 

b) Thân liên cũng tiêu biểu cho Thai Tạng Pháp Giới—It also represents the Carbhadhatu, 
which 1s the matrix of the material world out of which all beings come. 

11) Thân Mình Bất Tịnh, Thân Người Cũng Bất Tịnh, Chỉ Có Thân Phật Là Thanh Tịnh: Our 
own bodies being impure and disgust, the bodies of others are likewise, only the Buddha- 
body 1s forever pure. 

12) Thân Nầy Là Một Khối Ung Sang Bất Tịnh: This body is an impure mass of ulcers. 

13) Thân Nây Là Trung Tâm Bão Của Khổ Đau Phiển Não: This body ¡s the storm center of 
sufferings and afflictions. 

14) Thân Nhẫn Ý Nhẫn: To forebear in both the body and the mind—Nếu muốn thành tựu 
quả vị Bồ Tát, chúng ta phải thực hành thân nhẫn ý nhẫn—]f we want to accomplish the 
Bodhisattvahood, we should always be forebearing in both the body and the mind. 

15) Thân Nhập: Một trong lục nhập. Cũng là một trong thập nhị nhơn duyên—The sense of 
touch, one of the six senses. Also one of the links In the chan of causation. 

16) Thân Quang: Ánh sáng phát ra từ chính thân Phật hay thân các vị Bồ Tát —The glory or 
halo shining from the person of a Buddha or Bodhisattva. 

17) Thân Xa: Thân như một cỗ xe, trên đó chuyên chở tiền nghiệp đi vào con đường luân hồi 
sanh tử—The body as a vehicle, which with previous karma carries one into the path of 
transmigrafion. 

18) Tổ hợp Thân—The combination of the body: Dehabhogapratishthana (skt)——Tổ hợp Thân, 
Vật chất, và Sở trụ. Từ nầy rất thường xuất hiện trong Kinh Lăng Già, ám chỉ vật chất của 
đời sống. Deha là thân thể vật lý, bhoga là tài sẩn thuộc về thân thể thọ hưởng, và 
pratishthana là hoàn cảnh vật chất trong đó thân thể sinh hoạt. Tuy nhiên, tất cả những 
thứ nầy đều là biểu hiện của A Lại Da—The combination of the body, material, and 
abiding. This term occurs quite frequently in the Lankavatara Sutra and refers to the 
material side of life. “Deha”` means the physical body, “bhoga” means property belonging 
to the body and enjoyed by it, and “pratishthana” means the material environment In 
which the body 1s found moving. They are, however, manifestations of the Alaya. 

19) Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh của Đức Phật đi thăm 
bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp về “thân” như sau—According to the 
Vimalakiri Sutra, Manjusri Bodhisattva obeyed the Buddha's command to call on 
Upasaka Vimalakiri to enquire after his health, there was a converssation about the 
“body” as follows: 

e_ Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?”— 
Manjusri asked Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1II?” 

se Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói 
thân có khổ, nhưng không bao giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên 
dạy dắt đìu chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn 
năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải 
biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc 
làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn râu, phải thường khởi 
lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải 


1072 


an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.”—Vimalakirti replied: “He should 
speak of the Impermanence of the body but never of the abhorrence and relinqguishment of 
the body. He should speak of the suffering body but never of the Joy In nirvana. He 
should speak of egolessness In the body while teaching and guiding all living beings (n 
spIte of the fact that they are fundamentally non-existent in the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ulimate nirvana. He 
should speak of repentance of past sins but should avoid slipping 1nfo the past. Because of 
his own 1llness he should take pity on all those who are sick. Knowing that he has suffered 
during countless past aeons he should think of the welfare of all living beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination for) right livelihood. 
Instead of worrying about troubles (klesa) he should give rise to zeal and devotion (n his 
practice of the Dharma). He should act like a king physician to cure others” illnesses. 
Thus a Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him happy.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như thế. Lại nữa, 
quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử 
làm lợi ích cho chúng sanh không nhàm mỏi, đó là phương tiện ——Manjusri, a sick 
Bodhisattva should look Into all things In this way. He should further meditate on his body 
which 1s Impermanernt, 1s subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
wisdom. Although his body 1s sick he remains In (the realm of) birth and death for the 
benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1s called expedient method (upaya). 
Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, 
bệnh nây, thân nầy, không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà 
không nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện—ManJjusri! He should further meditate 
on the body which 1s inseparable from i1llness and on 1llness which 1s inherent in the body 
because sickness and the body are neither new nor old; this 1s called wisdom. The body, 
thouph 1l, 1s not to be annihilated; this 1s the expedient method (for remaining 1n the world 
to work for salvation). 


(A-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Thân 
QOther definiions which are related to the Kaya 


Thân Chúng Sanh Thân Phật— Sentient beings" bodies-Buddha”s body: Theo Kinh Duy 
Ma Cật thì ông Duy Ma Cật đã dùng phương tiện hiện thân có bệnh để thuyết pháp hóa 
độ chúng sanh. Do ông (Duy Ma Cật) có bệnh nên các vị Quốc Vương, Đại thần, Cư sĩ, 
Bà la môn cả thấy cùng các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số ngàn người đều 
đến thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói Pháp——According to the Vimalakirti 
Sutra, Vimalakrrti used expedient means of appearing 1llness in his body to expound about 
sentilent beings” bodies and the Buddha”s body to save them. Because of his indisposition, 
kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, et., as well as princes and other officlals 
numbering many thousands came to enquire after his health. So Vimalakirti appeared in 
his sick body to receive and expound the Dharma to them, saying: 

“Nầy các nhân giả! Cái huyễn thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, 


1073 


không bên chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những 
thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy 
nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân nầy như 
bóng nổi không thể còn lâu; thân nầy như ánh nắng dợn giữa đồng, do lòng khát ái sanh; 
thân nầy như cây chuối không bền chắc; thân nầy như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà 
ra; thân nầy như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có; thân nầy như bóng của hình, do 
nghiệp duyên hiện; thân nầy như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân nầy như mây 
nổi, trong giây phút tiêu tan; thân nây như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm 
không dừng; thân nầy không chủ, như là đất; thân nầy không có ta, như là lửa; thân nây 
không trường thọ, như là gió; thân nầy không có nhân, như là nước; thân nầy không thật, 
bởi tứ đại giả hợp mà thành; thân nầy vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở; thân nầy là vô 
tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân nầy vô tác (không có làm ra), do gió nghiệp chuyển lay; 
thân nầy là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa ăn 
mặc tử tế rốt cuộc nó cũng tan rã; thân nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não; 
thân nầy như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nầy không chắc chắn, vì 
thế nào nó cũng phải chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn không tụ, vì 
do ấm, giới, nhập hợp thành—“Virtuous ones, the human body ¡is impermanent; it is 
neither strong nor durable; 1t will decay and 1s, therefore, unreliable. It causes anxIeties 
and sufferings, being subJect to all kinds of aillments. Virtuous ones, all wIse men do not 
rely on this body which 1s like a mass of foam, which 1s intangible. It is like a bubble and 
does not last for a long time. It is like a flame and 1s the product of the thirst of love. It 1s 
like a banana tree, the centre of which 1s hollow. It is like an illusion being produced by 
inverted thoughts. lí 1s like a dream being formed by fasle views. It 1s like a shadow and 
1S caused by karma. This body is like an echo for it results from causes and conditions. lt 
1s like a floating cloud which disperses any moment. It is like lightning for 1t does not stay 
for the time of a thought. It is ownerless for it 1s like the earth. It is egoless for If 1s like 
fire (that kills 1tself). It 1s translent like the wind. It 1s not human for 1t 1s like water. Ït 1s 
unreal and depends on the four elements for 1fs existence. It is empty, being neither ego 
nor Ifs obJect. lt is without knowledge like grass, trees and potsherds. It is not the prime 
mover, but is moved by the wind (of passions). lt 1s Impure and full of filth. Itis false, and 
though washed, bathed, clothed and fed, it will decay and die in the end. It is a calamity 
being subJect to all kinds of illnesses and sufferings. It is like a dry well for 1t 1s prusued 
by death. It is unsetiled and will pass away. It 1s like a poisonous snake, a deadly enemy, 
a temporary assemblage (without underlying reality), being made of the five aggregates, 
the twelve entrances (the six organs and their obJects) and the eighteen realms of sense 
(the six organs, their obJects and theIr perceptIons). 

Các nhân giả! Hãy nên nhàm chán cái thân nầy, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân 
Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh; do giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh; do từ bi hỷ xả sanh; do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục thông, tam minh sanh; do 37 phẩm 
trợ đạo sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng sanh; do đoạn trừ 
tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; do chân thật sanh; do không buông lung 
sanh; do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai—“Virtuous ones, the 
(human) body being so repulsive, you should seek the Buddha body. Why? Because the 


1074 


Buddha body 1s called Dharmakaya, the product of. boundless merits and wisdom; the 
outcome of discipline, meditation, wisdom, liberation and perfect knowledge of liberation; 
the result of kindness, compassion, Joy and indifference (to emotions); the consequence of 
(the six perfections or paramitas) charity, discipline, patlence, zeal, meditaton and 
wisdom, and the sequel of expedient teaching (upaya); the six supernatural powers; the 
three Insights; the thirty-seven stages contributory to enlightenment; serenify and Insight; 
the ten transcendental powers (dasabala); the four kinds of fearlessness; the eiphteen 
unsurpassed characteristics of the Buddha; the wiping out of all evils and the performance 
of all good deeds; truthfulness, and freedom from looseness and unrestraint. So countless 
kinds of purity and cleanness produce the body of the Tathagata. 

Nầy các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác—Virtuous ones, iŸ you want to realize the Buddha 
body in order to get rid of all the 1llnesses of a living being, you should set your minds on 
the quest of supreme enlightenmernt (anuttara-samyak-sambodhn).” 

Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh, mà nói pháp làm cho vô 
số ngàn người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác—Thus the elder 
Vimalakirti expounded the Dharma to all those who came to enquire after his health, 
urging countless visitors to seek supreme enlightenment. 

Thân Hành Niệm Tu Tập: Theo Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân 
hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm——According to 
the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation of 
mindfulness of the body means when walking, a person understands that he 1s walking; 
when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s 
siting; when lying, he understands that he 1s lying. He understands accordingly however 
his body is disposed. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, his memories and 
intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person develops 
mindfulness of the body. 


Thân Kiến— Satkayadrshti (skt): 

Ảo tưởng cho rằng thân mình là có thật, một trong ngũ kiến—The ¡llusion of the body or 
self, one of the five wrong views. 

Ý tưởng về một cái ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi đến cái 
quan niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của một cái ngã, một là sự tưởng tượng chủ 
quan, hai là quan niệm khách quan về thực tính—Thought of an ego, one of the three 
knots. There are two ways in which one comes to conceive the real existence of an ego, 
the one 1s subJective Imagination and the other the obJective conception of realIty. 

Tưởng rằng cái ngã của chính mình là lớn nhất và là tái sản quí báu nhất: Tin rằng cái ta 
là lớn nhât và vị đại nhất, nên mục hạ vô nhân. Chỉ có cái ta là quý báu nhứt mà thôi, 
người khác không đáng kể. Mình tìm đủ cách để chà đạp hay mưu hai người khác— 


1075 


Believe that our self 1s our øreatest and most precIous possession 1n a nix in our eyes. We 
try by all means to satIsfy to our self, Irrespective of others” Interest of rights. 
For more information, please see Ngã Kiến, Ngũ Kiến in Chapter 44. 


Thân Nghiệp— Kaya-sankhara (p): Thân nghiệp tiêu biểu cho kết quả của những hành 
động của thân trong tiền kiếp. Tuy nhiên, thân nghiệp khó được thành lập hơn ý và khẩu 
nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn dùng thân làm việc ác thì còn có thể bị luân lý, 
đạo đức hay cha mẹ, anh em, thầy bạn, luật pháp ngăn cản, nên không dám làm, hoặc 
không làm được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân nghiệp được. Hai nghiệp khác là 
khẩu và ý nghiệp—The karma operating ¡n the body (the body as representing the fruit of 
action In previous existence. Body karma 1s difficult to form than thought and speech 
karma, for there are times when we wish to use our bodies to commit wIickedness such as 
kiHing, stealing, and commiting sexual misconduct, but 1t 1s possible for theorles, virtues as 
well as our parents, siblings, teachers, friends or the law to Iimpede us. Thus we are not 
carry out the bodyˆs wIcked karma——The other two karmas are the karma of the mouth 
and of the mind). 

For more Information, please see Tam Nghiệp in Ch. 34. 


Thân Người Khó Được—It is dỰficult to be reborn as a human being: Trong các trân bảo, 
sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy 
được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở 
trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng 
thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào 
có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một 
đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích 
chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút 
phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác 
đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” 
Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một 
khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật 
pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.”—Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, it 1s the priceless Jewel. Thus, 1ƒ you 
are able to maintain your livelihood, someday you will be able to rebuild your life. 
However, everything In life, 1f it has form characterIstics, then, inevitably, one day 1t wIll 
be destroyed. A human life 1s the same way, I1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by in a flash, like lightening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture in 
order to accumulate wealth and possessions, in the end everything 1s worthless and futile 


q) 


D 
2) 


1076 


1n the midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are given fo 
others In a most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few good 
merits for the soul to rely and lean on for the next life. Therefore, such an individual wIll 
be condemned into the three evil paths immediately. Ancient sages taught: “A steel tree 
of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a 
human body has been lost, ten thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists 
should always remember what the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human 
being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, If we let the time passes by 
1n vain we waste our scarce lifespan.” 


(A-4) Thân Tâm Vô Thường 
Himperrmnanenece 0ƒ the body and mind 


Thân Tâm: Thân tâm là chánh báo của loài hữu tình—Body and mind, the direct fruit of 
the previous lIfe. 

Thân: Trong ngũ uẩn, sắc uẩn là thân—The body is rups, the first skandha. 

Tâm: bao gồm bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức——Mind embraces other four, consciousness, 
perception, action, and knowledge. 


(H) Sự Liên Hệ giữa Thân và Tâm—— The RelaHonship between the Body and Mind: Thân và 


Tâm có sự liên hệ khá chặt chẽ và phức tạp. Khi tâm thật sự thanh sạch và các yếu tố 
giác ngộ đầy đủ sẽ đem lại hiệu quả thật lớn lao đối với hệ thống tuần hoàn trong thân. 
Từ đó lục phủ ngũ tạng được gội rữa và trở nên trong sạch. Tâm trở nên nhẹ nhàng linh 
hoạt, thân cũng khoan khoái, nhẹ nhàng và dễ chịu như lơ lửng trên không trung. Đối với 
hành giả, trong tu tập, sự thu thúc là một phương pháp có hiệu quả trong việc điều hòa 
thân tâm và ngăn chận phiền não. Thu thúc không có nghĩa là thân mình tê liệt hay câm 
điếc, mà là canh chừng, phòng ngự các giác quan đừng để tâm chạy khỏi các cửa đó mà 
trở nên thiếu chánh niệm. Trong sự liên hệ giữa thân và tâm thì chánh niệm của tâm đóng 
một vai trò chủ động trong việc thu thúc lục căn. Khi tâm chánh niệm trong từng sát na thì 
tâm không bị lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê; và khổ đau phiển não sẽ không có 
cơ hội khởi lên. Trong khi tu tập hay tích cực thiển quán, chúng ta phải cố gắng giữ hạnh 
thu thúc, vì sự thúc liểm nơi thân đồng nghĩa với sự an lạc nơi tâm. Trong khi tu tập tập, 
thân chúng ta có mắt nhưng phải làm mù. Trong khi đi, mắt phải nhìn xuống đất, không tò 
mò hay nhìn đây nhìn kia khiến tâm bị phân tán. Chúng ta có tai nhưng phải làm như điếc. 
Khi nghe tiếng động, không nên để ý đến tiếng động, không nên để ý xem coi nó là tiếng 
động gì. Không phán đoán, đánh giá, phân tích hay phân biệt âm thanh. Phải bỏ qua và 
làm như không biết gì đến tiếng động. Dù học rộng biết nhiều hay đọc nhiều sách vở 
cũng như biết qua nhiều phương pháp tu tập, hay dù thông minh thế mấy, trong khi tu tập, 
chúng ta phải bổ qua một bên hết những kiến thức nầy. Hãy làm như mình không biết gì 
và không nói gì về những điều mình biết. Người Phật tử chân thuần phải luôn thấy rằng 
cả thân lẫn tâm nầy đều vô thường nên không cớ gì chúng ta phải luyến chấp vào chúng 


1077 


để tiếp tục lăn trôi trong luân hổi sanh tử—Both the body and the mind are intricately 
connected. When the mind 1s really pure and suffused with the factors of enliphtenmert, 
this has a tremendous effect on the circulatory system. Then the body becomes luminous, 
and perceptions are heightened. The mind becomes light and agile, as does the body, 
which sometimes feels as If it 1s floating In the air. To cultivators, the practice of restraint 
1s an effective way of moderating the body and mind and preventing the attack of 
afflictions. Restraint does not mean that our body becoming numb, deaf or dumb. It means 
guarding each sense door so that the mind does not run out through 1t into fancles and 
thoughts. In the relationship between the body and the mind, mindfulness of the mind 
plays a crucial role in restraining the arising of the six sense organs. When we are mindful 
in each moment, the mind 1s held back from falling Into a state where greed, hatred and 
delusion may erupt; and sufferings and afflictions will have no opportunity to arise. During 
the process of cultivation or an Iintensive medifation retreat, we must try to restraint our 
body because the restraint in the body means the peace and Joy in the mind. During the 
process of cultivation, our eyes must act like a blind person even though we may pOoSS€SS 
complete sight. When walking, we should walk about with lowered eyelids, incuriously, to 
keep the mind from scattering. Even though we have ears but we must act like a deaf 
person, not reflecting, commenting upon, nor Judging the sounds we may hear. We should 
pretend not quite to understand sounds and should not listen for them. Even though we 
have a great deal of learning, may have read a tremendous amount of meditation methods, 
and even though we are extremely intelligent, during actual practice, we should put away 
all this knowledge. We should act like we know nothing and at the same time we should 
not talk anything about what we know. Devout Buddhists should always see that both body 
and mind are impermanent, so there 1s no reason for us to continue fo attach to them and 
continue to float In the cycle of birth and death. 


(HI)Thân Tâm Vô Thường: Impermanence of the body and mind—Có người cho rằng luận 
thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người 
quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì 
chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới 
nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng 
về thuyết nầy, Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ 
tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ bình 
tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ 
được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bổ những điều ác, cương 
quyết làm, dám hy sinh tài sẩn, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc 
của mình và của người —Some people wonder why Buddhism always emphasizes the 
theory of impermanence? Does it want to spread in the human mind the seed of 
disheartenment, and discourage? In their view, 1f things are changeable, we do not need to 
do anything, because If we attain a great achievement, we cannot keep 1t. This type of 
reasoning, a first, appears partly logical, but in reality, It 1s not at all. When the Buddha 
preached about impermanence, He did not want to discourage anyone, but warning his 
disciples about the truth. A true Buddhist has to work hard for his own well being and also 
for the socIety”s. Although he knows that he 1s facing the changing reality, he always 


a) 


b) 


Œ) 


1078 


keeps himself calm. He must refrain from harming others, In contrast, strive to perform 
good deeds for the benefit and happiness of others. 

Thân Vô Thường——The human body is changeable: Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không 
ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật 
“Thành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã 
chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ 
bảy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau 
già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc 
xanh đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận 
biết ra điều nây, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, 
còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn 
chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm 
cách nắm lại một cách tuyệt vọng—AIl things have changed and will never cease to 
change. The human body 1s changeable, thus governed by the law of impermanence. Qur 
body 1s different from the minute before to that of the minute after. Biological researches 
have proved that the cells in our body are In constant change, and in every seven years all 
the old cells have been totally renewed. These changes help us quickly grow up, age and 
die. The longer we want to live, the more we fear death. From childhood to aging, human 
life 1s exactly like a dream, but there are many people who do not realize; therefore, they 
continue to launch Into the noose of desire; as a result, they suffer from greed and wIll 
suffer more 1f they become attached to theIr possessions. Sometimes at time of death they 
stll don”t want to let go anything. There are some who know that they wIll die soon, but 
they still strive desperately to keep what they cherish most. 

Tâm Vô Thường——Impermanence of the mind: Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. 
Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo 
với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó— 
Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes more rapidly than the body, 
1t changes every second, every minute according to the environment. We are cheerful a 
few minutes before and sad a few minutes later, laughing then crying, happiness then 
SOTTOW. 


(A-5) Phân Loại Thân theo quan điểm Phật giáo 
Categories 0ƒ “Kaya ” qccording to Buddhist poinfs öƒ views 


Thân Thức—Kayd-vnana (skÙ—Body consciowsness or fqcHle consciowusness: Thân 
thức phát triển khi điều kiện nổi bậc trong đó thân tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. 
Thân căn nằm khắp các nơi trong cơ thể—Tacticle sensation consciousness—Body 
consciousness develops when the dominant condition in which the body faculty meets an 
object of touch. The location of the body faculty 1s throughout the entire body. Cognition 
of the objects of touch, one of the five forms of cognition. 

For more Information, please see Bát Thức in Chapter 49. 


1079 


(H) Thân Tiền Hữu—Antecendent Existence Body: Tiền có nghĩa là trước, khởi thủy hay đầu 
tiên. Hữu có nghĩa là đang có, đang mang, hay đang nhận lấy. Thân Tiền Hữu là cái thân 
xác tứ đại hiện tại, thể chất hay phi thể chất, do các nghiệp duyên tiển kiếp tạo thành mà 
chúng sanh chúng ta đang mang lấy hiện giờ. Thân tiền hữu nầy sẽ phải lần lượt trải qua 
bốn giai đoạn, sanh, lão, bệnh, và tử. Thân tiền hữu chỉ sống còn được trong một thời gian 
nào đó, chớ không được bên vững hay trường cửu. Bởi lẽ hễ có sanh tất có diệt. Không có 
bất cứ một loại chúng sanh nào trong tứ sanh có thể vượt qua định luật vô thường bất di 
bất dịch nầy, kể cả các bậc Thiên Tiên—Antecedent means before, the origin, or the 
beginning, etc. Existence means 1t 1s Iinhabited currently, and used presently, etc. The 
antecedent existence body 1s the present form body, physical or non-physical, created 
from various karmas and predestined affinities that each sentient being accumulated In the 
past. In turn, this antecedent existence body will pass through these four stages Of 
Impermanence: birth, old age, sickness, and death. The antecedent existence body will 
remain only for a definite period of time, but 1t wIll not be permanent or eternal because 
there 1s birth, then there must be death. There 1s absolutely no being of the four types of 
sentilent beings, with an antecedent existence body, can overcome this Inevitable fate of 
these four unchanging laws of impermanence Including the Heavenly Fairies. 


(HI)Thân Trung Hữu (Thân Trung Ấm)— Antara-bhava (skt)—Intermediate Existence 
Body: Giai đoạn giữa lúc chết và lúc đi đầu thai. Đây là tiến trình chết và tái sanh trong 
vòng 49 ngày. Hễ có thân tiền hữu, thì đương nhiên là phải có thân trung hữu và thân hậu 
hữu. Trung có nghĩa là ở khoảng giữa, ở giữa của hai khoảng đời nầy và đời sau. Hữu là 
hiện có, hay đang mang lấy. Vì cái quả báo do nghiệp tội của thân tiền hữu đã gây tạo là 
có chứ không phải là Không. Chính thế nên mới được gọi là Hữu. Thân Trung Hữu là thân 
kế sau của thân tiền hữu. Nói cách khác, tất cả các loại chúng sanh hữu tình sau khi mạng 
chung tức là đã bỏ thân tiền hữu rồi. Khi đó thân xác hoàn toàn bị hư hoại, ngũ ấm chia 
ha, tứ đại phân ly, thần thức liền thoát ngay ra khỏi xác thân tiền hữu, trước khi chưa thọ 
lấy thân hậu hữu tức là thân của đời sau, thì thần thức nầy ở vào trong giai đoạn thọ cảm 
lấy một cảnh giới khác. Trong lúc nầy, thần thức ở vào trong một giai đoạn chuyển tiếp 
ngắn và mang lấy một thân thể khác gọi là thân trung hữu—Bardo stage—The 
Intermediate stage between death and rebirth. It*s the 49-day-long process death and 
rebirth. If there 1s an antecedent existence body, then, naturally, there has to be an 
Intermediate Existence Body and an After Existence Body. Intermediate means middle, or 
in between two lives of the present and future. Existence means present, or currently 
inhabitating. Because the karmic retribution are concrete and not emptiness. Thus, 
because of the genuineness of karmic consequences, 1t Is called Existence. The 
Intermediate existence body means the body to be inhabited after the antecedent body. In 
other words,once a sentient being”s destiny ends, he or she must abandon the antecedent 
exIstence body. Once this happens, that body w1ll decay, the five aggregates wilÏ separate, 
and that person”s spirit will leave the antecedent existence body. And before Iinhabiting 
the after existence body or the body of the future life, the spirit of this Individual wIll exIst 
1n a period where 1t will take on a new realm. During this time, the spirit wIlÏ enter a 


1080 


transitional period as they Immediately exist as another entity or inhabit a different body 
called Intermediate existence body——See Chapter 88 (G-5). 


(A-6) Thân Tu Tâm Chẳng Tu 
Body cultivates but the mind does nof 


Thân tu tâm chẳng tu nghĩa là có một số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo 
tóc nhuộm áo để trở thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu 
danh, cầu lợi, cầu tài, vân vân như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu nầy là hoàn 
toàn trái ngược với những lời giáo huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống 
đời cư sĩ tại gia. Ý thức và tất cả kinh nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào thân xác; như 
vậy thân và tâm trong một ý nghĩa nào đó không thể tách rời. Tuy nhiên, tâm thức của 
con người tự nó có một năng lực riêng và có thể khiến cho người ta thăng hoa thông qua 
tu tập thiền định, hay rèn luyện tâm thức. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tâm có 
thể ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của thân. Nói tóm lại, tu là phải tu cả thân lẫn tâm— 
Body cultivates but mind does not meaning, there are people who have the appearance of 
true cultivators by becoming a monk or nun, but their minds are not determined to find 
enlightenmernt but instead they yearn for fame, notoriety, wealth, etc Just like everyone In 
the secular life. Thus, cultivating In this way 1s entirely contradictory to the Buddhaˆs 
teachinss and one 1s better off remaining 1n the secular life and be a genuine lay Buddhist. 
Our menfal consciousness and all experiences are contingent upon our body; therefore, 
the human mind and the human body are in some sense cannot be separated. However, 
the human mind itself has 1fs own power which can help to better human beings through 
cultivation of meditation. Devout Buddhists should always remember that the human mind 
can greatly effect any physical changes. In short, we must cultivate both the mody and the 
mind. 


(A-7) Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật 
The hundred thousand myriad 
Transƒormation bodies 0ƒ the Buddha 


Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật như 
sau: “Này thiện tri thức! Sao gọi là Thiên Bách Ức Hóa Thân? Nếu chẳng nghĩ muôn 
pháp thì tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác là hóa 
làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc hại thì hóa làm rồng rắn, 
từ bi thì hóa làm Bồ Tát, trí huệ thì hóa làm thượng giới, ngu sỉ thì hóa làm hạ giới. Tự 
tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi 
trong con đường ác, xoay về một niệm thiện, trí huệ liền sanh, đây gọi là Tự Tánh Hóa 
Thân Phật.”—According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught: 
“Good Knowing Advisors! What are the hundred thousand myriad Transformation bodies 


1081 


of the Buddha? If you are free of any thought of the ten thousand dharmas, then your 
nature 1s basically like emptiness, but in one thought of calculation, transformation OCCurs. 
Evil thoughts are being transformed ¡nto hell-beings and good thoughts Into heavenly 
beings. Viciousness Is transformed Into dragons and snakes, and compassion Into 
Bodhisattvas. Wisdom 1s transformed into the upper realms, and delusion Into the lower 
realms. The transformations of the self-nature are extremely many, and yet the confused 
person, unawakened to that truth, continually gives rise to evil and walks evil paths. Turn 
a single thought back to goodness, and wisdom 1s produced. That 1s the Transformation- 
body of the Buddha within your self-nature.” 


(B) Khẩu 
Mukha (sktf) 
Mukkha (p) 


(H) Nghĩa của Khẩu — The meanings oƒ the Mukha: Cái miệng hay cơ quan để nói, ăn, uống, 


v.v. trong cơ thể con người —Mouth or the organ of speaking, eating, drinking, etc. ¡n the 
human body. 


(II) Những định nghĩa khác liền quan đến Khẩu— Other definitions which are related to the 


Ù 


2) 


3) 


Ẫ) 


5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Mukha: 

Khẩu Luân: The wheel of the mouth—Bánh xe chánh pháp hay những lời giáo huấn của 
Đức Phật truyền đi khắp nơi phá tan phiển não—The wheel of true teaching. Buddha's 
teaching rolling on everywhere, like a chariot-wheel, destroying mIsery. 

Khẩu Mật: Khẩu mật là một trong tam mật (thân, khẩu, ý) —The mystic of the mouth 
(secret or magical words), one of the three mystics. The other two are the mystic of the 
body and the mystic of the mind. 

Khẩu Nhẫn: Patience of the mouth—Uttering no rebuke under insult or persecution—Một 
trong tam nhẫn. Hai nhẫn kia là thân nhẫn và ý nhẫn—One of the three patiences. The 
other two are patience of the body (thân nhẫn) and patience of the mind (ý nhẫn). 

Khẩu Phật Tâm Xà: Miệng thì nói lời của Phật mà tâm lại là tâm của loài rắn độc—A 
Buddhaˆs mouth, but a serpents heart—Good words but wicked heart. 

Khẩu Tâm Như Nhứt: Sincere. 

Khẩu Thị Tâm Phi: Insincere. 

Khẩu Truyền: Oral transmission. 

Khẩu Xà Tâm Phật: Barking dogs seldom bite. 

Khẩu Xưng: Invocation. 


10) Khẩu Xưng Tam Muội: Tam muội với tâm an tỉnh niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà hay 


bất cứ vị Phật nào—The samadhi in which a quiet heart the individual repeats the name of 
Amitabha or any Buddha——Samadhi attained by repetition of the name of a Buddha. 


1082 


(HI) Khẩu Nghiệp: Vaca-kamman (p)—Vaca-karman (skt)—An act performed by speech— 
Khẩu nghiệp là một trong tam nghiệp. Hai nghiệp còn lại là thân nghiệp và ý nghiệp— 
Karma of the mouth 1s one of the three karmas. The other two are karma of the body and 
of the mind. 

(A) Nghĩa của khẩu nghiệp—The meanings of Karma of the mouth: Nghiệp nơi miệng, một 
trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả 
báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi 
lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng 
thân làm ác còn có khi bị ngăn cản, chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa 
khởi ác, thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. Cái thân 
chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn chưởi rửa hay hủy 
báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời nguyên 
rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa 
ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ nhân thường 
khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay bệnh cũng từ nơi cửa 
miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được 
thiện báo. Nếu bạn nói tốt người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly 
người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta 
phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm 
sữa sai những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao 
giờ trách trời oán người —The work of the mouth—Karma of the mouth (talk, speech)—— 
One of the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and karma of 
thought (ý nghiệp). According to the Buddha”s teachings, the karmic consequences of 
speech karma are much greater than the karmic consequences of the mind and the body 
karma because when thoughts arise, they are not yet apparent to everyone; however, as 
soon as words are spoken, they wIll be heard immediately. Using the body to commit evil 
can sometimes be Impeded. The thing that should be feared 1s false words that come out 
of a mouth. As soon as a wicked thought arises, the body has not supported the evil 
thought, but the speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn't time to 
kiIH, but the mind already made the threats, the mind Just wanted to insult, belittle, or 
ridicule someone, the body has not carried out any drastic actions, but the speech 1s 
already rampant 1n I1ts maliclous verbal abuse, etc. The mouth is the gate and door to all 
hatred and revenge; 1t 1s the karmic retribution of of the Avichi Hell; 1t is also the great 
burning oven destroying all of ones virtues and merits. Therefore, anclents always 
reminded people: “Diseases are from the mouth, and calamities are also from the mouth.” 
lf wickedness 1s spoken, then one will suffer unwholesome karmic retributions; 1Ÿ 
øoodness 1s spoken, then one wIill reap the wholesome karmic retributions. lÝ you praise 
others, you shall be praised. If you Insult others, you shall be insulted. Its natural that 
what you sow 1s what you reap. We should always remember that the “theory of karmic 
retributions” 1s flawless, and then courageously take responsibility by cultivating so 
karmic transgressions will be eliminated gradually, and never blame Heaven nor blaming 
others. 


1083 


(B) Cổ đức và Thánh nhân có dạy về chín loại nghiệp báo của khẩu nghiệp như sau— 


l) 


2) 


3) 


# 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Ancients and Saintly beings have taught about nine kinds of karma of the mouth as 
follows: 

Miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh về cõi Trời 
hay cõi Tịnh Độ của chư Phật: Mouth chanting Buddha Recitation or any Buddha is like 
©excrefting precious Jewels and gemstones and will have the consequence of being born In 
Heaven or the Buddhas' Purelands. 

Miệng nói ra lời lành cũng như phun ra mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo mình cũng 
được người nói tốt lành như vậy: Mouth speaking good and wholesomely ¡s like praying 
©exquisife fragrances and one will attain all that was said to people. 

Miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng như phóng ra hào quang ánh sáng 
phá trừ được cái mê tối cho người và cho mình: Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emitting beautiful lights, destroying the false and Ignorant speech and dark 
minds for others and for se]f. 

Miệng nói ra lời thành thật cũng như cấp cho người lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp thoải 
mái: Mouth speaking truths and honesty 1s like using valuable velvets to gIve warmth to 
those who are cold. 

Miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho mình 
cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người, tốt hơn là đừng nói: 
Mouth speaking without benefits for self or others 1s like chewing on sawdust; 1t 1s like so 
much better to be quiet and save energy. In other words, If you don't have anything nice to 
say, 1t 1s best not to say anything at all. 

Miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại người đi đường, 
bước lầm mà té xuống: Mouth lying to ridicule others is like using paper as a cover for a 
well, kiHing travelers who fall into the well because they were not aware, or setting traps 
to hurt and murder others. 

Miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xạ nơi kẻ 
chợ, thế nào cũng có người bị quơ trúng: Mouth joking and poking fun ¡s like using words 
and daggers to wave In the market place, someone 1s bound to get hurt or die as a result. 
Miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra hơi thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị xấu 
ác y như các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn hại người vậy: Mouth speaking 
wickedness, Iimmorality, and evil 1s like spitting foul odors and must endure evil 
consequences equal to what was said. 

Miệng nói ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng như phun ra dòi tửa, ắt sẽ bị quả báo chịu khổ 
nơi hai đường ác đạo là địa ngục và súc sanh: Mouth speaking vulgarly, crudely, and 
uncleanly 1s like spitting out worms and magøsots and wIll face the consequences of he]l 
and animail life. 


(C) Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ và gìn giữ khẩu nghiệp của 


D 


mình —Sincere Buddhists should always remember to develop the mind to be frightened 
and then try to guard our speech-karma: 

Cùng một lời nói mà khiến cho người trọn đời yêu mến mình; cũng cùng một lời nói mà 
khiến cho người ghét hận, oán thù mình trọn kiếp: A saying can lead people to love and 
respect you for the rest of your life; also a saying can lead people to hate, despite, and 
become an enemy for an entire Life. 


2) 


3) 


1084 


Cùng một lời nói mà khiến cho nên nhà nên cửa; cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán 
gia bại sản: A saying can lead to a prosperous and successful life; also a saying can lead 
to the loss of all wealth and possessions. 

Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp; cũng cùng một lời nói mà khiến 
cho quốc phá gia vong: A saying can lead to a greatly enduring nation; also a saying can 
lead to the loss and devasftation of a nation. 


(D) Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói —According to the Lung-Shuˆs Pureland 


Ù 
a) 


b) 


c) 


đ) 


2) 
8) 


b) 


Buddhism Commentary, lay follower Lung Shu said: 

Thiện khẩu nghiệp——Wholesome speech-karma: 

Miệng niệm Phật, như nhả châu ngọc; sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật 
(khẩu tụng Phật danh, như thổ châu ngọc; Thiên đường, Phật quốc chi báo). Các bậc 
Thánh Hiển xưa, lời nói ra như phun châu nhả ngọc, để tiếng thơm muôn đời. Còn chúng 
ta ngày nay, nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không 
nói những lời ác độc và vô bổ: Mouth chanting Buddha Recitation is like excreting 
precious Jewels and gemstones and wI1ll have the consequence of being born in Heavens 
or the Buddhas" Purelands. The spoken words of saints, sages, and enlightened beings of 
the past were like gems and Jjewels, leaving behind much love, esteem, and respect from 
countless people for thousands of years Into the future. As for us nowadays, If we cannot 
speak words like jewels and gems, then 1t 1s best to remain quliet, be determined not to tOSS 
out words that are wicked and useless. 

Miệng nói ra việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều mình 
khen nói cho người vậy (khẩu thuyết thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường 
đồng): Mouth speaking good and wholesomely is like spraying exquisite fragrances and 
one wiÏll attain all that was said to people. 

Miệng thốt ra lời giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết 
ngu sỉ, tăm tối của tà ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, phá 
nhơn mê ngữ): Mouth encouraging, teaching, and aiding people 1s like emitting beautiful 
lights, destroying the false and ignorant speech and dark minds of the devil and false 
cultivatOrs. 

Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn 
lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng): Mouth 
speaking of truths and honesty 1s like using valuable velvets to give warmth to those who 
are cold. 

Bất thiện khẩu nghiệp——Unwholesome speech-karma: 

Miệng nói ra điều không đâu vô ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi 
bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để nói, thì 
cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu đàm vô ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ 
dưỡng khí): Mouth speaking without benefits for self or others 1s like chewing on sawdust; 
1t 1s so much betfter to be quiet and save energy. Ít 1s to say 1Ÿ you don”t have anything nice 
to say, 1t 1s best not to say anything at all. 

Miệng nói lời dối trá, khinh người, như lấy giấy đậy trên miệng giếng: hại kẻ đi đường 
không thấy té xuống chết. Điều nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu ngôn 
khi trá, như mông hẳm tỉnh; hành tắc ngộ nhơn): Mouth lying to ridicule others is like 


c) 


đ) 


©) 


1085 


using paper as a cover for a well, killing travellers who fall Iinto the well because they 
were not aware. Ït 1s similar to setting traps to hurt and murder others. 

Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người 
bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời thương nhơn): Mouth 
Joking and poking fun 1s like using swords and dagsers to wave In the market place, 
someone 1s bound to get hurt or die as the result. 

Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời 
mình đã nói cho người: Mouth speaking of wickedness, Iimmorality, and evIl 1s like spitting 
foul odors and must endure evil consequences equal to what was said. 

Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị quả báo nơi tam đồ ác đạo từ 
địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ trùng; địa ngục súc sanh 
chi đạo): Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like spiting out worms and 
maggots and will face the consequences of the three evil paths from hells, hungry ghostfs 
to animals. 


(IV) Khẩu Tứ: See Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam in Chapter 28 (D). 


(D_ Nghĩa của Ý— The meanings oƒ the Mana: Mạt Na 


4) 


(C) Ý 
Mano (p) 
Mana (skt) 








The mind or thoughts—Trung tâm 
tư tưởng, cùng một mức độ với giác quan, nhưng dưới trí tuệ (trong Duy Thức Luận, Đức 
Phật đã nói về sự khác biệt của Tâm, Ý, và Thức. Tư tưởng tập khởi là Tâm, tư tưởng suy 
tính là Ý, tư tưởng liễu biệt hay hiểu rõ vạn hữu là Thức)—The mind as the center of 
thought, which 1s placed on the same level as the senses, below prajna: 

Ý: Manas or the intellectual function of consciousness. 

Những định nghĩa khác của Ý——Other definitions for manas: 

Ý: WiIL 

Tâm: Mind. 

Tâm Lực: All mental powers. 

Thức: Consciousness. 

Sự thông minh: Intellect——Intelligence. 

Sự hiểu biết: Understanding. 

Sự nhận biết: Perception. 

Lương tâm: Conscience. 

Ý là thức thứ sáu trong sáu thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý): Manas, the sixth of the 
sadayaftanas or six means of perception (sight, hearing, smell, taste, touch, and mind). 

Cố ý: Intent—Opinion. 


(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Ý—Other definitions that are related to the 


Mano: 


8) 
b) 


a) 
b) 


a) 
b) 


10. 


1I. 
12. 


a) 
b) 


13. 
14. 


15. 


1ó. 


17. 


1086 


Ý An Lạc Hành: See Ý An Lạc Hạnh in (2). 

Ý An Lạc Hạnh: Theo Kinh Pháp Hoa, đây là một trong tứ an lạc hạnh. Ý xa lìa lỗi lâm 
để đượa an lạc vui vẻ—According to The Lotus Sutra, the calmly joyful life of the mind, 
one of the four means of attaining to happy contentment. 

Ý Địa: Ý là thức thứ sáu, là nơi chỉ phối toàn thân, là nơi phát sanh ra vạn hữu—The 
staøe of Intellectual consciousness, being the sixth vijnana, the source of all concepts. 

Ý Giải: 

Sự giải thích của ý thức: Intellectual explanation. 

Sự giải thoát của tâm tưởng: Liberation of the mind or thought. 

Ý Giới: Manodhatu (skÐ—The realm of mind. 

Ý Học: Cái học bằng tâm của Thiển Tông. Thiển học chú trọng vào ý nghiệp bằng thiển 
tập hơn là sách vở, còn có tên là Phật Tâm Tông—Zen—Mental learning, learning by 
meditation rather than from books, the special cult of the Ch'an or Intuitional school, 
which ¡s also called the School of the Buddha-mind. 

Ý Lạc: Manobhirama or Asaya (skt)——A Thế Da—A Xa Dã. 

Ý được thỏa mãn vui vẻ: Joy of mind, the mind satisfied and joyful. 

ý Lạc Giới: Nơi mà Ngài Mục Kiển Liên sẽ thành Phật — The realm foretold for 
Maudgalyayana as a Buddha. 

Ý Lực: 

Năng lực của ý: Mental power or intention. 

Mục đích đạt đến giác ngộ Bồ Đề: The purpose to attain bodhi or enlightenment. 

Ý Mã: Tâm ý của con người dong ruổi như con ngựa, chạy từ chỗ nầy qua chỗ khác, 
không ngừng nghỉ (đuổi theo ngoại cảnh không dừng lại ở một chỗ)—The mind as a 
horse, ever running from one thing to another——The mind like a horse and the heart like a 
monkey——Restless and Intractable. 

Ý Mã Tâm Viên: Ý như con ngựa dong ruổi, tâm như con khỉ chuyển cây—Horse-will, 
monkey-mind—The restless will and the mischievous intellect—See Ý Mã. 

Ý Ngoại: Unexpected. 

Ý Ngôn: 

Tư tưởng và lời nói: Thought and words. 

Lời nói trong ý thức: Mental words, words within the 1ntellectual conscIousness. 

Ý Nhẫn: The patience of the mind. 

Ý Nhị Biên Thủ Tướng: Ý vận hành theo hai cách, ý thức nhận lấy trong những gì được 
tỏ ra, hoặc thiện hoặc bất thiện—Manas moves in two ways; the Vijnana taking in what is 
presented Is either good or not-good. 

Ý Niệm: Manaketa (skÙ—Sự nhận thức hay hiểu điều gì —ldea—Concept—Notlon—— 
Mental perception. 

Ý Niệm Vãng Sanh: Ý niệm vãng sanh bằng tưởng nhớ hay bằng cách tụng niệm hồng 
danh Đức Phật A Di Đà —Intention to enter the Pure Land by thought, remembrance or 
1nvocaftion of Amitabha. 

Ý Sinh Thân: Manomayakaya (skU)—The will-body—Ý Thành Thân—Ý Sinh Hóa— 
Thân của các vị Bồ Tát từ bậc sơ địa trở lên, là thân vì ý muốn cứu độ chúng sanh mà đắc 
như ý thụ sinh (ý sinh thân là sự sinh thân bằng ý tưởng ví như ý chuyển động nhanh 


18. 


19. 


20. 


21. 
22. 


23. 


1087 


chóng không có gì trở ngại)—A body mentally produced or produced at will. Bodhisattvas 
from the first stage upwards are able to take any form at wiÏll to save sentient beings. 

Ý Thủy: Lúc vào định thì tâm ý trở nên bình lặng như mặt nước yên tịnh—The mind or 
wIll to become calm as sfIll water, on entering samadhI. 

Ý Thức Thô Thiển: Gross mental consciousness——All mental consciousness or conceptual 
thought which functions during the daytime 1s a øross menfal consciousness. 

Ý Thức Vi Tế: Subtle mental consciousness—Subtle mental consciousness develops 
during sleep (dream minds) and also during death process. 

Ý Viên: Tâm khó uốn nắn như tâm con khỉ—The mind as intractable as a monkey. 

Ý Xa: Cỗ xe tâm thức hay một sự tưởng tượng The mind vehicle, the vehicle of 
Iintellectual conscIousness, the Imagination. 

Ý Xứ: Ý xứ hay tâm, một trong lục xứ hay thập nhị xứ—The mind-sense, the mind, the 
sixth of the six senses or the twelve entrance. 


(HD Ý Căn: Manayatanam (p)—Indriya or Mana-indriya (skt)——Mana-yatana (p). 


Trị giác: The perception of thinking. 

Năng lực tư duy: Faculty of thinking. 

Căn của tâm: The organ of mind. 

Ý căn, một trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh 
sở đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức)—Thought, 
the mind-sense, the sixth of the senses, the perception of thinking or faculty of thinking or 
the thinking mind. 


(IV) Ý Nghiệp— Mana-kamma (p)— Mana-karman (skt)— Mental action: Nghiệp tạo tác bởi 


ý (nghiệp khởi ra từ nơi ý căn hay hành động của tâm), một trong tam nghiệp thân khẩu ý. 
So với khẩu nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù nghịch bằng, vì ý nghĩ chỉ mới 
phát ra ở trong nội tâm mà thôi chứ chưa lộ bày, tức là chưa thực hiện hành động, cho nên 
khó lập thành nghiệp hơn là khẩu nghiệp—The function of mind or thought—One of the 
three kinds of karma (thought, word, and deed). Compared to the karma of the mouth, 
karma of the mind 1s difficult to establish, thought has Just risen within the mind but has 
not take appearance, or become action; therefore, transgressions have not formed. 


(V) Ý Thức— Mano-vinnana (p }— Manovnana (skt)— Consciowsness— Knowing or thoughf 


ƒaculiy: Một trong sáu thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc 
vào sự liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng 
ta lữ hành từ kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. 
Ý thức còn là một trong năm uẩn——Awareness—Consciousness—The faculty of mind— 
Mental conscIousness——DIscrimination and comprehension conscIousness——ConscIousness 
of mind or thought—One of the six viJnanas, a mind which does not depend on any of the 
five sense facultes, but on the Iimmediately preceding continuum of mind. Mental 
conscIousness apprehends not only obJects (form, sound, taste, smell, touch) In the present 


1088 


time, but it also apprehends obJects in the past and Imagines obJects even 1n the future—— 
Mental consclousness will go with us from one life to another, while the first five 
CONScIOUusnesses are our temporary minds. Consciousness Is also one of the five 
skandhas—See Bát Thức in Chapter 49, and Ngũ Uẩn in Chapter 116. 


(VI) Ý Tam: See Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam in Chapter 28 (D). 


(D) Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam 
Three Comumandimments im the Body 
Four In the Mouth and Three in the Mind 


(D-1) Tổng quan về Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam 
An overview 0ƒ Three Comunandrnents in the Body 
Four In the Mouth and Three in the Mind 


Chúng ta lầm cứ tưởng chính cái thân, khẩu, ý nầy đã trói buộc chúng ta vào luân hồi 
sanh tử. Kỳ thật, cái đích thực trói buộc chúng ta vào luân hồi sanh tử là tham, sân và si. 
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chính thân, khẩu và ý cam tâm làm nô lệ cho tham sân 
si. Thân khẩu ý chính là ba cửa phương tiện tạo tác ác nghiệp. Nơi thân có ba, nơi khẩu có 
bốn, và nơi ý có ba. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ ba bất thiện nghiệp nơi thân cần 
phải tránh là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn bất thiện nghiệp nơi khẩu cần phải tránh 
là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, và nói lời thiêu dệt. Và ba bất thiện nghiệp 
nơi ý là thâm, sân và si. Nếu tránh được mười ác nghiệp nầy chúng ta sẽ không phải gặt 
những hậu quả xấu cho kiếp nầy hay nhiều kiếp sau nữa. Phật tử chân thuần phải luôn 
nên nhớ lời Phật dạy: “Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” 
Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi 
chứa dồn từng khi ít mà nên (Dhammapda 121). Chẳng phải bay lên không trung, chẳng 
phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, 
chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây (Dhammapda 127). Khi nghiệp ác chưa 
thành thục, kể ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kể ác mới hay là ác 
(Dhammapada 119). Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ 
chứa ác nhứt định thọ khổ (Dhammapada 117). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng 
'chẳng đưa lại quả báo cho ta.` Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ 
trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên (Dhammapda 122). Khi nghiệp lành 
chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới 
biết là lành (Dhammapda 120). Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác 
việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy (Dhammapada 116). Nếu đã 
làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt định thọ 
lạc (Dhammapada 118)—We mistakenly think that what binds us in Samsara are our 
bodies, speeches, and minds. As a matter of fact, they are not. What really binds us in 


Œ) 


Ù 


1089 


Samsara are desire, hatred and ignorance. However, what 1s worth to say here 1s that our 
body, mouth, and mind are willing to serve “desire, hatred and ignorance” as slaves. Qur 
body, mouth and mind are the three doors or means of action. They are three 
unwholesome actions of the body, four of the speech, and three of the mind. Devout 
Buddhists should always remember that the three unwholesome actions of body that are to 
be avoided are killing, stealing and sexual misconduct. The four unwholesome actions of 
speech that are to be avoided are lying, slander, harsh speech and malicious gøossip. The 
three unwholesome actions of the mind that are to be avoided are greed, anger, and 
delusion. By avoiding these ten unwholesome actions, we will avoid reaping bad results in 
this life or the next lives. Devout Buddhists should always remember the Buddhaˆs 
teachings: “Do not disregard small good, saying, “it will not matter to me.” Do not 
disregard small good, saying, “it will not matter to me.` Do not disregard (underestimate) 
small evil, saying, “it will not matter to me.” By the falling of drop by drop, a wat€r-Jar 1s 
filed; likewise, the fool becomes full of evil, even If he gathers 1t litle by litile 
(Dhammapda 121). Neither in the sky, nor in mid-ocean, nor in mounfain cave, nowhere on 
earth where one can escape from the consequences of his evil deeds (Dhammapada 127).” 
Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but when his evil 
deed has ripened, then he sees the evil results (Dhammapada 119). If a person commits 
evil, let him not do 1t again and again; he should not reJotIce therein, sorrow 1s the outcome 
of evil (Dhammapada 117). Even by the falling of drop by drop, a water-jar 1s filled; 
likewise, the wise man, gathers his merit litle by litle (Dhammapda 122). Even a good 
person sees evil as long as his good deed has not yet ripened; but when his good deed has 
ripened, then he sees the good results (Dhammapda 120). Lets hasten up to do good. 
LetÌs restrain our minds from evil thoughts, for the minds of those who are slow 1n doing 
good actions delipht in evil (Dhammapada 116). If a person does a meritorious deed, he 
should do it habitually, he should find pleasures therein, happiness 1s the outcome of merIt 
(Dhammapada 118). 


(D-2) Chỉ tiết về Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam 
Defails oƒ Three Comunandimentfs in the Body 
Four in the Mouth and Three rm the Mind 


Thân tam: Kaya-karmas (skÙ—Ba giới về thân—The three commandments dealing with 
the body: Nơi thân thì không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm. 
Đừng quá trau tria cái túi da hôi hám nầy bằng cách kiếm tìm đồ ăn để nuôi nó, và cố 
gắng làm cho nó trở nên hấp dẫn—With our body, we should not kill, steal, commit sexual 
misconduct. We should not always be caring too mụuch about our stinking skinbag by 
finding good things to feed 1t in every thought, and trying to make 1t more affracftive In 
every thought. 

Không sát sanh: Not to kill or prohibiting taking of life—Chúng ta chẳng những không 
phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi 


2) 


3) 


1090 


câu hay săn bắn, vân vân—We do not free trapped animals; but, in confrast, we continue 
to kill and murder Innocent creatures, such as fishing, hunting, etc. 

Không trộm cắp: Not to steal or prohibiting stealing—Chúng ta chẳng những không bố thí 
cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa. Nói chi đến tiền 
bạc, đổ vật trong chùa như gạo, dầu ăn, tương, dấm, muối, vân vân mình đều phải trân 
quý, không được lãng phí bừa bãi. Thậm chí đến cây viết hay trang giấy mình cũng phải 
được xử dụng một cách cẩn trọng, vì chúng là tiền của của đàn na tín thí có đạo tâm. 
Người biết đạo lúc nào cũng phải cẩn thận, nếu chẳng biết tiết phước thì làm tiêu hao đi 
rất nhiều phước đức mà mình đã vun bồi—We do not gIive, donate, or make offerinss; but, 
In confrast, we continue to be selfish, stingy, and stealing from others. In the monastery, 
we must be thrifty with all materials such as rice, oil, soysauce, vinegar, salt, and so on. 
We should cherish them and not let them spoil and go to wasfte. Even a sheet of paper or a 
pen should be carefully utilized, because they are all bought from the money offered by 
sincere followers. If we are not careful in this and do not cherish our blessings, all our 
merit and virtue will leak out. 

Không tà dâm: Not to commit adultery or prohibiting commiting adultery—Chúng ta 
chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh 
nữa—We do not behave properly and honorably; but, In contrast, we continue to commit 
sexual misconduct or sexual promIsCuIty. 


(II) Khẩu tứ: Vac-karmas (skt—Bốn giới về——The four dealing with the mouth: 


Ũ 


2) 


Không nói dối: Not to lie—Chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà 
ngược lại luôn nói lời dối láo. Người tu Phật cần phải chân thật, nhất cử nhất động, nhất 
ngôn nhất hành. Chứ không như thường tình thế tục, lúc thật lúc giả (có lúc nói thật mà 
cũng có lúc nói dối). Người tu Phật lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không 
được nói dối. Mỗi mỗi ý niệm đều phải cố gắng bỏ đi điều lầm lỗi; phải cố gắng loại bỏ 
tập khí và sám hối tội lỗi mình đã gây tạo từ vô lượng kiếp—We do not speak the truth; 
but, in contrast, we continue to lie and speak falsely. Buddhist cultivators should bring 
forth to a true mind. In every move we make and every word we say, we should aim to be 
true. Do not be like worldly people, sometime to be true and other time to be false 
(sometimes telling the truth and sometimes telling lies). Buddhist cultivators must always 
speak truthfully, do true deeds, and not tell lies. In every thought, we must get rid of our 
own faults. We must try our best to eliminate the bad habits we had formed since limitless 
eons in the past and repent of the offenses created in limitless eons. 

Không nói lời đâm thọc: Not to exaggerate—Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà 
ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác. Hơn nữa, 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mình không nên làm tổn hại đến người khác. Khi 
nói thì phải nói lời đức độ; không được nói lời thêu dệt, dối trá, ác ôn, hoặc nói lưỡi hai 
chiều —We do not speak soothingly and comfortably; but, in contrast, we continue to 
speak wickedly and use a double-tongue to cause other harm and disadvantages. 
Moreover, In every move and every word, we must not harm anyone else. We should 
guard the virtue of our mouth, not speaking frivolous words, untruthful words, harsh words, 
or words which cause disharmony. 


3) 


") 


1091 


Không chửi rũa: Not to abuse—Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, mà 
ngược lại luôn nói lời hung ác như chữi rũa hay sỉ vả—We do not speak kind and 





wholesome words; but, In contrast, we continue to speak wicked and unwholesome words, 
1.e., Insulting or cursing others. 

Không nói lời vô tích sự: Not to have ambiguous talk—Chúng ta không nói lời chánh lý 
đúng đắn, mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự —We do not speak words that are in 
accordance with the dharma; but, in contrast, we continue to speak ambiguous talks. 


„„ )Ý tam: Moras-karmas (skt)—Ba giới về ý——The three dealing with the mind: 


Ù 


2) 


3) 





Không ganh ghét: Not to be covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược 
lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét—We do not know how to desire less and when is 
enouph; but we continue to be greedy and covetous. 

Không xấu ác: Not to be malicious—Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn 
nhục; mà lại còn luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác—We do not have peace and 
tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be malicious and to have hatred. 
Không bất tín: Not to be unbelief Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi nhân 
quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện 
hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành—We do not believe ¡n the Law of Causes and 
Effetcs, but in contrast we continue to attach to our ignorance, and refuse to be near good 





knowledgeable advisors in order to learn and cultivate the proper dharma. 


(D-2) 
(ID Thân tam: Kaya-karmas (skt)——Ba giới về thân—The three commandments dealing with 


D 
2) 
3) 


the body: 

Không sát sanh: Not to killL 

Không trộm cắp: Not to steal. 

Không tà dâm: Not to commit adultery. 


(I1) Khẩu tứ: Vac-karmas (skt)——Bốn giới về ý——The four dealing with the mouth: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Không nói dối: Not to lie. 

Không nói lời hung đữ: Not to insult. 

Không nói lời đâm thọc: Not to exaggerate. 

Không nói lưỡi hai chiều: Not to speak with a double-tongue. 


„„ )Ý tam: Moras-karmas (skÙ——Ba giới về ý—The three dealing with the mind: 


Ù 
2) 
3) 


Không tham: Not to be greedy. 
Không sân: Not to be hatred. 
Không sĩ: Not to be Ignorant. 





1092 


(E) Những Lời Phật Dạy về Thân-Khẩu-Ý 
trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
The Buddha”s Teachings on Body-Mouth-Mind 
in the Forfy-Two Sections Suira 


Đức Phật dạy: “Chúng sanh do mười điều mà thành thiện, cũng do mười điều mà thành 
ác. Mười điều ấy là gì? Thân có ba, miệng có bốn, và ý có ba. Thân có ba là: Giết hại, 
trộm cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai chiểu, nói lời độc ác, nói lời dối trá, nói 
ba hoa. Ý có ba là: Tật đố, sân hận, ngu si. Mười điều ấy không phù hợp với con đường 
của bậc Thánh, gọi là hành vi ác. Nếu mười điều ác nầy được chấm dứt thì gọi là mười 
điều thiện.”—The Buddha said: “Living beings may perform ten good practices or ten evil 
practices. What are the ten? Three are three of the Body, four are of the Mouth and the 
last three are of the Mind. The three of the Body are killing, stealing and lust. The four of 
the mouth are double-tongued speech (duplicitous speech), harsh speech, lies, and 
Irresponsible speech. The three of the Mind are Jealousy, hatred, and stupidity. Thus, 
these ten are not In accordance (consistent) with the Holy Way and are called ten evil 
practices. To put an end to these evils 1s to perform the ten good practices.” (Chapter 4). 


Phật Ngôn— Buddha *s‹Words: 


Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, cũng như ác nghiệp do người ta gây ra rồi trở lại dắt 
người ta đi vào cõi ác —AÀs rust sprung from 1ron eats iftself away when arisen, Just like 1ll 
deeds lead the doer to a miserable state (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 240). 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật 
Đà—The disciples of Gotama are always well awake. Those who always contemplate the 
Enlightened One by day and night (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 296). 


Việc đáng làm hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà 
thôi —Thing should be done, lets strive to do 1t vigorously, or do 1t with all your heart. A 
debauched ascetic only scatters the dust more widely (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
313). 


Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy 
chẳng xa—Those who perceive wrong as wrong and what is right as right, such men, 
embracing right views and go to the blissful state (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
319). 


Hết sát na nầy đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình như anh thợ 
vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng ròng —From ksana to ksana, a wise person 
should remove his own Impurifles as a goldsmith removes the dross of silver (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 239). 


1093 


CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN 
CHAPTER TWENTY-NINE 


Tín--Hạnh--Nguyện 
Faith--Practfice-- Vow 


(A) Tín— Sraddha (sk£) 

(ID Tổng quan về “Tín °— An overview oƒ “Sraddha ” 

(II) Nghĩa của Tín— The meanings 0ƒ Sraddha 

(HI)Những niềm tin khác— Other kinds oƒ Sraddha 

(IV)Những định nghĩa khác nữa về “Tín °— More definitions 

(V) Sự quan trọng của “Tín ”— The tmportance 0ƒ Sraddha 

(VI)Phân loại Tín— Categories 0gƒ Sraddha 

(A) Nhị Tín — Two ƒorms 0ƒ. fatth: Hai loại tín 

(B) Tú tín— Four ƒaiths. 

(CÓ) Tứ Kiên Tín— Four firm belief. 

(D) Tú Tín Tâm— Four kinds 0ƒ ƒaith. 

(E) Ngũ Chủng Tín Tâm— Five right objects 0ƒ faith. 

(F) Lục Tín—Six kinds oƒ ƒatth. 

(G) Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát— Ten kinds 0ƒ'indestructible ƒaith. 

(H) Thập Tín Tâm— Ten grades oƒ Bodhisattva*s faith. 

(VHI)Mê tín dị đoan— Supersiifion. 

(VIII)Những lời Phật dạy về “Tín ” trong Kinh Kalama— The Buddha'°s teachings on Sraddha in the 
Kalama Sutra. 


(B) Hành và Hạnh — Acara (p & skt)— Practfices and Conducfs 

(B1) Hành — Pracfices 

()_ Nghĩa của Hành— Ddfinitions oƒ Asevati: 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Hành— Other defimitions that are related to Asevati: 
(H1) Tứ Thánh Hành— Ariyda-vamsa (p). 


(B-2) Hạnh — Acara (p & skt)— Conducfs 

(D Nghĩa của Hạnh— The meanings 0ƒ Acara. 

(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Hạnh —Other definitions which are related to the Acara. 
(HI)Tú Hạnh— Four disciplinary processes: Bốn hạnh. 

(IV)Tứ tín ngũ hạnh— Four ƒaiths and five practfices. 

(V)Thập Hạnh Bồ Tát— Ten necessary activities, or practices oƒa Bodhisattta. 


(B-3) An Lạc Hạnh— Pleasant Practices 
(D)_ Thân An Lạc Hành— Pleasant practfice oƒ the body 


(II) Hạnh an lạc nơi khẩu— Pleasant practice oƒ the mouth oƒ a Bodhisattva. 
(H1)Hạnh an lạc nơi tâm— Pleasant practice oƒ the mind oƒa Bodhisaftvd. 


(IV)Hạnh an lạc nơi nguyện— Pleasamt practice 0ƒ the vow oƒqa Bodhisattead. 


(CÓ Nguyện— Pranihita (skt)— Pranidhana (skt) 


1094 


()_ Nghĩa của Nguyện— The meanings oƒ Resolve 

(1U Những loại “Nguyện ” khác— Other kinds oƒ “Vow ” 

(HI)Lời nguyện của Phật tử thuần thành— Devoted Buddhists° vows. 

(IV)Hân Nguyện—.Joyous Vows. 

(V) Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ— Vow (v) to be reborn in the Pure Land. 

(VI) Các định nghĩa khác liên quan đến Nguyện— Other definitions which are related to the Vows: 
(VII) Đại nguyện— Gredt vows: Mahapraridhana (skt). 

(VIII)Bồ Tát Nguyện— Bodhisattvyas? Vows: See Chapter 29 (E-2) (E-3). 


(D) Tín Hạnh Nguyện— Fatth Pracfiice and Vow 
(D)_ Tổng quan về “Tín-Hạnh-Nguyện ”— An overview dgƒ “Faith-Practice- Vow ”. 
(II) Chỉ tiết về “Tín-Hạnh-Nguyện ”—Details oƒ “ Faith-Practice- Vow ”. 


(E) Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát— Bodhisattyas° Practices-Conduets- Vows 

(E-1) Hành-Hạnh của chư Bồ Tát— Bodhisattvas? Practices-Conduets 

(D_ Bồ Tát và Tam Tụ Tịnh Giới— Bodhisattva and the three accumulations 0ƒ pure precept. 

(H) Bồ Tát và Tứ Nhiếp Pháp—Cabari-samgraha-vastumi (sk)—Bodhisatta and ƒour ways dƒ 
leading human beings to emancipation. 

(HI) See Ngũ Minh (Chapter 101). 

(IV)Lục Chủng Quyết Định. 

(V) Bồ Tát và Lục Độ cũng như Thập Độ Ba La Mật— Bodhisattva and the six and ten paramitas: 
See Lục Độ and Thập Độ Ba La Mật in Chpafter 28. 

(VITám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt 

(VII) Bồ Tát Hạnh-Chúng Sanh Hạnh: Bodhisattyas° Conduets-Living beings° Conduets. 

(VIII) Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến Thuộc Của Một Vị Bồ Tát. 


(E-2) Bồ Tát Tổng Nguyện— Bodhisatttas? General Vows— Universal yows 

()_ Tứ Hoằng Thệ Nguyện— Four magnaninous Vows. 

(II) Thập Nguyện Bồ Tát— Ten Bodhisattyas? Vows. 

(HI)Thập Vô Tận Nguyện: Dasanishthapada (skt). 

(IV)Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện. 

(V) Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát— Ten pure vows oƒ Enlightening Beings. 


(E-3) Bồ Tát Biệt Nguyện— Bodhisattvas° Special Vows 

() Tổng quan về Biệt Nguyện của chư Bồ Tát và chư Phật—An overview dgƒ Original Vows oƑ 
Bodhisattvras and Buddhas. 

(II) Chỉ tiết về Biệt Nguyện của chư Bồ Tát và chư Phật— Details oƒ Original Vows oƒ Bodhisattras 
and Buddhas. 

(HI)Tám điều kiện đưa đến hoàn thành bổn nguyện— Eight conditions to ƒu|fill ones vows. 





1095 


(A) Tín 
Sraddha (sk£) 


(ID Tổng quan về “Tín ”— An overview oƒ “Sraddha ”: Niềm tin giữ một vai trò cực kỳ quan 
trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là một trong năm căn lành đưa đến những thiện 
nghiệp khác (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). Tín là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của 
chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem 
lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Trong Phật giáo, nghi có nghĩa không có 
niềm tin, là hoài nghi về tứ diệu đế, về Tam bảo, về nhân quả, vân vân. Khi chúng ta nghỉ 
ngờ về Tam bảo chúng ta sẽ không tiến triển được trên bước đường tu tập. Khi chúng ta 
nghi ngờ về luật nhân quả, chúng ta sẽ không ngại ngùng gây tội tạo nghiệp. Khi chúng ta 
nghi ngờ về tứ diệu đế chúng ta sẽ bị trở ngại trong tu tập giải thoát. Theo Tịnh Độ tông, 
tín là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. 
Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh 
nào biết quy kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài. Trong khi hạnh là sự thực hành. 
Còn nguyện đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được thành Phật 
đạo hay vãng sanh về Cực Lạc. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, theo quan điểm Tịnh Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là chuyên trì danh 
hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen tạp và không tán loạn. Tinh Độ tin rằng nguyện 
đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được vãng sanh về Cực Lạc, 
mỗi mỗi niệm phát ra đều là “niệm mong câu” được dự vào nơi chín phẩm sen vàng. 
Trong ba điều tín hạnh nguyện nầy, người tu tịnh nghiệp bắt buộc cần phải có đủ, không 
được thiếu sót một điều; tuy nhiên, nguyện là điều cần thiết nhất. Ngài Ngẩu Ích Đại Sư, 
Liên Tông đệ Cửu Tổ dạy rằng: “Nếu Tín Nguyện bên chắc thì khi lâm chung, chỉ xưng 
danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho có niệm Phật 
nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là hưởng phước 
báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, còn chúng 
ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dầy, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải có đủ 
cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự -Faith plays an 
extremely Important role in Buddhism. It 1s one of the Five Roots (Positive Agents) that 
gIve rise to other wholesome Dharmas (Faith, Energy, Mindfulness, Concentration, 
Wisdom). Faith regarded as the faculty of the mind which sees, appropriates, and trusts the 
things of religion; 1t Joyfully trusts in the Buddha, in the pure virtue of the Triratna and 
earthly and transcendental goodness; It is the cause of the pure life, and the solvent of 
doubt. In Buddhism, doubt means having no faith that 1s directed towards the Four Truths, 
the Three Jewels, cause and effect, and so on. When we are in doubt In the Three Jewel, 
we camnot advance in our path of cultivation. When we doubt the law of cause and effect, 
we will not hesitate to create karmas. When we are In doubt In the four truths, It 1s 
extremely difficult for us to attain liberation. According to The Pureland Buddhism, faith 1s 
believing In the Ultmate Bliss World truly exists Just as the Saha World on which we are 
currentfly living. Faith means to have faith that Amitabha Buddha 1s always protecting and 
wIll readily rescue and deliver any sentient being who knows to respect and recite 
sincerely His name. While practice means to take action or make application of the 


1096 


teaching. And vow means to wIsh to attain Buddhahood or to gain rebirth in the Ultimate 
Bliss World. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, with point of view from the Pureland, practice means fo take action or 
make application of the teaching. This means to recite often the virtuous name “Namo 
Amitabha Buddha” without distraction and without chaos throughout one”s life. The Pure 
Land followers believe that “Vow” 1s with each thought that arises, there 1s a “love and 
yearning” to gain rebirth in the Ultimate Bliss World, and with each thought, there 1s a 
“wish and prayer” To achieve a place In the nine-levels of Golden Lotus. In these three 
componenis of faith, practice, and vow, 1t 1s absolutely essential for the Pureland cultivator 
to have all three; however, vow 1s the most Important. The Great Master Ou-I, the Ninth 
Patriarch of Pureland Buddhism taught: “Tf Faith and Vow are solidified, when nearing 
death, It is possible to gain rebirth by reciting the Buddha”s name ¡n ten recitatlons. In 
confrast, no matter how much one recites Buddha, I1f Fatth and Vow are weak and 
deficilent, then this will result only 1n reaping the merits and blessings 1n the Heavenly or 
Human realms.” However, this teaching only applies to beings with higher faculties. As 
for us, beings with low faculties, thin blessings and heavy karmas; If we wish to gaIn 
rebirth to the Ultimate Bliss World, we must have Faith, Practices and Vow. In other 
words, we must carry out both parts of Theory and Practice. 


(IH) Nghĩa của Tín— The meanings 0ƒ Sraddha: 

1) Lòng tin: Belief—EFaith. 

2) Theo Phật giáo, “Tín” là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam 
bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh 
và hóa giải nghi hoặc. Câu hỏi đặt ra là niềm tin có vị trí nào trong đạo Phật? Niềm tin 
trong đạo Phật hoàn toàn khác hẳn niềm tin trong các tôn giáo khác. Trong khi các tôn 
giáo khác tin rằng hễ tín phục là được cứu độ. Niễm tin trong Phật giáo thì ngược lại, 
niềm tin có nghĩa là chấp nhận tin tưởng vào việc quy-y Tam Bảo và thực hành y theo 
giáo Pháp Phật Đà. Phật tử thuần thành không những chỉ tin tưởng vào Đức Phật như bậc 
Thầy cao cả nhất, tin vào giáo lý do Ngài thuyết giảng và giáo đoàn của Ngài, mà còn 
phải hành trì giới luật của Đức Phật trong đời sống hằng ngày nữa. Trong đạo Phật, “niỀềm 
tin mù quáng” không hiện hữu. Không có trường phái nào để cho cụm từ “tin hay bị đọa” 
tồn tại được trong Phật giáo. Trong Kinh Kalama, Đức Phật dạy: “Không nên tin một điều 
øì chỉ vì lý do truyền thống hay quyền thế của vị thây, hay vì nó là quan điểm của nhiều 
người, một nhóm người đặc biệt hay ngược lại. Cũng chớ nên vội tin một điều gì dù đó là 
điều được thiên hạ nói đến; chớ vội tin vào những tập quán vì chúng được truyền lại từ 
ngàn xưa; chớ vội tin lời đồn đãi, đừng tin kinh sách do các Thánh Hiễn viết ra; không 
nên chấp nhận điều gì vì nghĩ rằng đó là điều do Thần Linh đã truyền cho chúng ta; đừng 
nên tin một luận để nào mà chúng ta suy ra từ sự phỏng định tình cờ; cũng đừng vội tin 
vào điều gì lấy sự giống nhau làm tiêu chuẩn; và chớ vội tin vào uy quyền nơi các giáo sư 
hay giáo sĩ của chúng ta. Chúng ta chỉ tin tưởng khi giáo lý hay những lời dạy đó được 
kiểm chứng bằng lý trí và sự hiểu biết của chính mình. Nói cách khác, mọi thứ đều phải 
được cân nhắc kỹ lưỡng, quan sát, và phán xét xem đúng hay sai, không nên bác bổ chúng 
ngay mà nên để lại suy xét thêm nữa rồi mới tin hay bác bỏ.”—According to Buddhism, 
“Faith” regarded as the faculty of the mind which sees, appropriates, and trusts the things 


3) 


4) 


5) 


1097 


of religion; 1t Joyfully trusts In the Buddha, in the pure virtue of the Triratna and earthly 
and transcendental goodness; If 1s the cause of the pure life, and the solvent of doubt. The 
question 1s to what place, faith 1s placed in Buddhism? Faith in Buddhism 1s totally 
different from faith in other religions. While other religions confirm that to believe means 
to be saved. Faith in Buddhism, in the contrary, faith means acceptance In the believe and 
knowledge, and there 1s nothing to do with “to believe means to be saved” in Buddhism. In 
Buddhism, faith means acceptance 1n the believe and knowledge that taking the three 
refuges and cultivating in accordance with the Buddha”s Teachings. Sincere Buddhists do 
not only believe in the Buddha as the noblest of Teachers, in the Buddhist Doctrines 
preached by Him, and in His Sangha Order, but practice His precepts In daily life. In 
Buddhism, there exists no “blind faith.” In no circumstances the term “believe or be 
damned” survives In Buddhism. In the Kalama Sutra, the Buddha taught: “Nothing should 
be accepted merely on the grounds of tradition or the authority of the teacher, or because 
1f 1s the view of a large number of people, distinguished or otherwise. We must not believe 
1n a thing said merely because 1t 1s said; nor In traditions because they have been handed 
down from antiquify; nor rumors; nor wrifings by sages, merely because sages wrote them; 
nor fancles that we may suspect to have been Inspired In us by a Deva; nor from 
inferences drawn from some haphazard assumptilon we may have made; nor because of 
what seems analogical necessity; nor on the mere authority of our own teachers or 
masters. We are to believe when the writing doctrine or saying 1s corroborated by our own 
reason and consciousness. In other words, everything should be carefully weighed, 
examined and judged according to whether 1t 1s true or false in the lipht of one 
convictions. If considered wrong, they should not be reJected immediately, but left for 
further consideration.” 

Tuy nhiên, theo Tịnh Độ tông, tín là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cối Ta 
Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn 
sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào biết quy kính và xưng niệm đến hồng danh của 
Ngài—However, according to The Pureland Buddhism, faith 1s believing in the Ultimate 
Bliss World truly exists Just as the Saha World on which we are currently living. Faith 
means to have faith that Amitabha Buddha 1s always protecting and will readily rescue 
and deliver any sentient being who knows to respect and recite sincerely His name. 

Tín Căn: Sraddhendriya (skt)——Một trong năm căn, tín căn là nền tẳng—Faith, one of the 
five roots or organs producing a sound moral life——Faith should serve as the foundation. 
Tùy Tín Hành—Faith in the teaching of others: Những người độn căn tu hành bằng cách 
tin vào giáo lý, đối lại với những người lợi căn tu hành bằng cách thực tập giáo lý——The 
religious life which 1s evolved from faith in the teaching of others. It 1s that of the 
unintellectual type, in contrast with those whose 1ntelligence 1s sharp, their religious lIfe 1s 
evolved from practice on the teaching of others. 


(HI)Những niềm tin khác— Other kinds oƒ Sraddha: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Niềm tin mù quáng: Blind faith. 

Niềm tin bộc lộ rõ ràng: Explicit faith. 

Niễm tin tàng ẩn: Implicit faith. 

Niềm tin (quy nạp) qua kinh nghiệm: Inductive faith. 


5) 


1098 


Niềm tin do sự phản tỉnh: Reflective faith. 


(IV)Những định nghĩa khác nữa về “Tín ”— More definitions on “Faith ”: 


1) 
a) 


b) 
2) 


3) 
a) 


b) 
c) 
4) 


3) 
a) 
b) 
6) 
a) 
b) 


c) 


SJ 


8) 


3) 


Tín căn: Sraddhendriya (skÐ——Faith-root. 

Một trong năm căn dẫn tới một cuộc sống đạo hạnh tốt đẹp: One of the five roots or 
organs producing a sound moral life. 

Tin tưởng hay cội rễ tin tưởng: Belief—The stage of belief or faith-root. 

Tín căn Bản: Faith in bhutatathata—Tin lý Chân Như là thây của chư Phật —Faith ¡in 
bhutatathata (chân như) as the teacher of all Buddhas. 

Tín Giải: Abhimukti (skt)——Faith and Interpretation——Believing and understanding. 

Tin và hiểu giáo lý nhà Phật: Faith and ¡interpretation. To believe and understand or 
explain the doctrine. 

Độn căn thì tin, lợi căn thì hiểu: The dull or unintellectual belief. 

Tín phá tà kiến, giải phá vô minh: Faith rids of heresy, interprefation of ignorance. 

Tín Giải Hành Chứng: Faith-Interpretatlon-Performance-Realizaton—Trước tiên là tin 
vui theo pháp, hiểu rõ pháp; sau đó y theo pháp mà tu hành, và cuối cùng chứng đắc được 
quả vị Phật —Realization of the fruit of Buddhaˆs doctrine. 

Tín Giới— Faith and morals: 

Đặt niềm tin vào thọ trì giới luật: To put faith in the commandments. 

Tín và giới: Faith and morals. 

Tín Hành— Faith and pracfice: Believing action. 

Niềm tin và hành động—Believing action: Faith and practice. 

Tin theo giáo pháp mà thực hành, đối lại với y theo giáo pháp mà thực hành. Tín hành 
dành cho người độn căn, trong khi pháp hành dành cho kẻ lợi căn: Action resulting from 
faith (for those of Inferior ability)—Practice based on belief, in contrast with action 
resulting from direct apprehension of the doctrine; the former 1s found among the Inferior 
ability, the latter among the mentally acute. 

Tin Sự: Sao gọi là tin sự? Tin sự tức là tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và tất cả sự 
tướng ở nơi cõi ấy đều có thật. Cõi nầy có thật như sự có thật của cõi Ta Bà nây vậy—— 
What 1s 1t to have faith in practice? To faith faith in practice means to believe in the 
existence of the Western Pureland and that the forms and characteristics in the Ultimate 
Bliss World that the Buddha spoke of 1t in the sutras are all true. It exists Just as this Saha 
World really exIsts. 

Tín Huệ: Faith and wisdom——Tín căn và tuệ căn (tín căn để phá bỏ tà kiến và tuệ căn để 
phá bỏ vô minh). 

Tín lực: Faith to believe—Sức mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà tín—The 
power of faith or the force of belief which precludes all false belief. 

Tín Lý: Faith in theory—Sao gọi là tin lý? Tin lý tức là tin điều “Lý tín duy tâm,” nghĩa là 
một chơn tâm của mình bao trùm hết cả mười phương quốc độ của chư Phật —What is it to 
have faith in theory? This 1s to believe that “all theorles are within the mind;” thus, the 
mind encompasses all the infimte Buddha Lands In the ten directions. 





10) Tín Nhân: Faith in causaton—Sao gọi là tin nhân? Tin nhân tức là tin rằng niệm Phật 


chính là nhân vãng sanh giải thoát —What is it to have faith in causation? This ¡is to 
believe that reciting Buddha 1s the action or cause for gaining rebirth and enlightenment. 


1099 


11) Tín Nhẫn— Faith-endurance: Faith-patience. 

a) To abide patiently In the faith and repeat the name of Amitabha: Kiên trì an trụ trong 
niềm tin và niệm hồng danh Phật A Di Đà. 

b)_ To believe ¡in the Truth and attain the patient faith: Tin nơi chân lý và đạt được tín nhẫn. 

c) Theo Thiên Thai, Biệt Giáo có nghĩa là niềm tin không bị đảo lộn của Bồ Tát rằng chư 
pháp là không thật: According to the T”ien-T”ai sect, the differentiated teaching means 
the unperturbed faith of the Bodhisattva that all dharma 1s unreal. 

12) Tín Quả: Faith in effec—Sao gọi là tin quả? Tin quả tức là tin rằng sự vãng sanh và 
thành Phật là kết quả của công hạnh tu niệm Phật —What is it to believe in effect? To 
believe In effect means to believe that in the matter of gaining rebirth and attaining 
Buddhahood as the end result, or the consequence of reciting Buddha. 

13) Tín Tha: Faith in others—Sao gọi là tha tin hay tin ở nơi người? Tin nơi người là tin Đức 
Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà chẳng thệ nguyện suông. Cho nên 
nếu như y theo pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức A Di Đà Thế Tôn tiếp 
dẫn sanh về Cực Lạc —What is faith in others? This ¡s to have faith that Sakyamuni 
Buddha would never speak falsely and Amitabha Buddha did not make empty vows. 
Therefore, 1f cultivators practice according to Pureland teachings, then Amitabha Buddha 
wIll deliver them to the Ultimate World. 

14) Tín Thọ: Fatthh and receiving—Có lòng tin nhận nơi giáo pháp —Receptivity and 
obedience of faith. To believe and receive the doctrine. In faith receive and obey (usually 
found at the end of sutras). 

15) Tín Thọ Phụng Hành: Fatth receive and obey——Tin và thọ trì giáo pháp mà Như Lai đã 
nói ra. Câu thường được tìm thấy ở cuối những bài kinh (ám chỉ lời hứa tin và phụng hành 
những lời Phật dạy)-—In faith receive and obey. a sentence usually found at the end of 
Sufras. 

16) Tín Thủy: Lòng tin trong sạch như nước trong——Faith pure and purifying like wafer. 

17) Tùy Tín Hành: Faith in the teaching of others—Những người độn căn tu hành bằng cách 
tin vào giáo lý, đối lại với những người lợi căn tu hành bằng cách thực tập giáo lý——The 
religIous life which is evolved from faith in the teaching of others. It 1s that of the 
unintellectual type, in conftrast with those whose 1ntelligence 1s sharp, their religious lIfe 1s 
evolved from practice on the teaching of others. 


(VY) Sự quan trọng của “Tín ”®— The importance 0ƒ Sraddha: Niềm tin giữ một vai trò cực kỳ 
quan trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là một trong năm căn lành đưa đến những 
thiện nghiệp khác (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ)—Faith plays an extremely important role 
in Buddhism. It 1s one of the Five Roots (Posiive Agents) that give rise to other 
wholesome Dharmas (Faith, Energy, Mindfulness, Concentration, Wisdom). 


(V) Phân loại Tín— Categories 0ƒ Sraddha: 

(A) Nhị Tín— Two ƒorms oƒ faih: Hai loại tín 

I) Tín Giải: Giải Tín—Bản thân sáng rõ cái lý mà mình thấy, tâm không nghi ngờ: 
Adhimukti (skt)——Intuition——Self-assured enlightenmernt. 

2) Thâm Tín: Ngưỡng Tín—Niềm tin theo lời nói của người khác: Sraddha (sk)—Faith 
through hearing or being taught. 


1100 


(B) Tứ tín—Four ƒaiths: Theo kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 17, có bốn thứ nên tin theo— 


Ù 


2) 
3) 


ni 


According to the Lotus Sutra, chapter 17, there are four faiths to be followed during the 
Buddha's lifetime. 

Thọ nhận chỉ một niệm tín giải về sự vĩnh hằng của thọ mạng của Đức Phật: Receiving 
but one thought of faith and discerning the eternity of the Buddha's life. 

Hiểu ý nghĩa của niệm tín giải này: Apprehending is meaning. 

Nỗ lực giảng kinh Pháp Hoa cho người khác: Devotion to preaching the Lotus Sutra 
abroad and to others. 

Thủ trì và thực hiện niềm tín giải sâu sắc: Beholding and perfecting profound faith and 
discernmeri. 


(C) Tứ Kiên Tín— Four firm belief§: Four indestructible beliefs—Bốn niềm tin không hoại 


Ù 
2) 
3) 
4) 


diệt. 

Kiên tín nơi Phật: FIirm belief in the Buddha. 

Kiên tín nơi Pháp: Firm belief in the Law. 

Kiên tín nơi Tăng: Firm belief in the Order (Sangha). 
Kiên tín nơi giới luật: Firm belief in the commandments. 


(D) Tứ Tín Tâm—Four kinds oƒ faith: Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, có bốn loại tín tâm— 


D 
2) 
3) 
4) 


According to th Awakening of Faith, there are four kinds of faith: 
Tâm tin chân lý: Awakening of faith. 

Tâm tin Phật: Faith in the Buddha. 

Tâm tin Pháp: Faith in the dharma. 

Tâm tin Tăng: Faith in the Sangha. 


(E) Ngũ Chủng Tín Tâm— Five right objects oƒ faith: Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, có năm 


Ù 


2) 
3) 
4 
3) 


8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


loại tín tâm——According to the Awakening of Faith, there are five kinds of faith: 

Tín căn Bản: Tin lý Chân Như là thầy của chư Phật —Faith in bhutatathata (chân như) as 
the teacher of all Buddhas. 

Tìn Phật: Faith in the Buddha. 

Tin Pháp: Faith in the Dharma. 

Tin Tăng: Faith in the Sangha. 

Tin nơi Ngũ Ba La Mật sẽ đưa đến Trí huệ—Faith in practicing the five paramitas will 
lead to obtaining of wisdom: 

Bố Thí: Almsgiving. 

Trì Giới: Morality. 

Nhẫn Nhục: Patience. 

Tinh Tấn: Zeal (Progress). 

Thiền Định: Meditation. 


(F) Lục Tín—Six kinds oøƒ faith: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 


Ù 


Tam Tổ, trong phần Tín Hạnh Nguyện, thây đã nhấn mạnh về Tín là tin ở nơi sáu điểều— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, he emphasized that to have Faith 1s to believe 1n the following six elements: 

Tự Tin—Self-Faith: Sao gọi là tự tin hay tin nơi chính mình? Tin nơi chính mình tức là tin 
tất cả đều do nơi Tâm của mình tạo ra. Vì thế nếu mình niệm Phật, ắt sẽ được Phật tiếp 
dẫn không sai—What is self-faith or faith in one”s self ? This is to have faith that 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1101 


everything 1s created within one”s mind; therefore, 1Ý a practitioner recites Buddha, then, 
absolutely, Buddha wIll receive him or her. 

Tha Tin—Faith in others: Sao gọi là tha tin hay tin ở nơi người? Tin nơi người là tin Đức 
Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà chẳng thệ nguyện suông. Cho nên 
nều như y theo pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức A Di Đà Thế Tôn tiếp 
dẫn sanh về Cực Lạc: What is faith in others? This is to have faith that Sakyamuni Buddha 
would never speak falsely and Amitabha Buddha did not make empty vows. Therefore, 1ƒ 
culfivators practice according to Pureland teachings, then Amitabha Buddha will deliver 
them to the Ultimate World. 

Tin Nhân—Faith in causation: Sao gọi là tin nhân? Tin nhân tức là tin rằng niệm Phật 
chính là nhân vãng sanh giải thoát—What ¡is it to have faith in causation? This ¡is to 
believe that reciting Buddha 1s the action or cause for gaining rebirth and enlightenment. 
Tin Quả—Faith in effect: Sao gọi là tin quả? Tin quả tức là tin rằng sự vãng sanh và thành 
Phật là kết quả của công hạnh tu niệm Phật —What is it to believe in effect? To believe in 
effect means to believe that in the matfer of gaining rebirth and attaininng Buddhahood as 
the end result, or the consequence of reciting Buddha. 

Tin Sự—Faith in practice: Sao gọi là tin sự? Tin sự tức là tin rằng cảnh giới Tây Phương 
Cực Lạc và tất cả sự tướng ở nơi cõi ấy đều có thật. Cõi nầy có thật như sự có thật của cõi 
Ta Bà nầy vậy——What ¡is it to have faith in practice? To faith faith in practice means to 
believe In the existence of the Western Pureland and that the forms and characterIstics in 
the Ultimate Bliss World that the Buddha spoke of it in the sutras are all true. It exists Just 
as this Saha World really exIsts. 

Tin Lý——Faith in theory: Sao gọi là tin lý? Tin lý tứ là tin điều “Lý tín duy tâm,” nghĩa là 
một chơn tâm của mình bao trùm hết cả mười phương quốc độ của chư Phật —What is it to 
have faith In theory? This 1s to believe that “all theories are within the mind;” thus, the 
mind encompasses all the Iinfimte Buddha Lands In the ten directions. 


(G) Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát —Ten kinds oƒ indestructible faith: Theo Kinh Hoa 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
1) 


8) 
3) 


Nghiêm, Phẩm 38, có mười bất hoại tín của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nây thời được bất hoại tín đại trí huệ vô thượng của chư Phật—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of indestructible faith of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme 
1ndestructible faith of great knowledge of Buddhas. 

Bất hoại tín đối với chư Phật: Have indestructible faith in all Buddhas. 

Bất hoại tín đối với tất cả Phật pháp: In all Buddhas' teachings. 

Bất hoại tín đối với tất cả Thánh Tăng: In all wise and holy mendicants. 

Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát: In all enlightening beings. 

Bất hoại tín đối với tất cả thiện tri thức: In all genuine teachers. 

Bất hoại tín đối với tất cả chúng sanh: In all sentient beings. 

Bất hoại tín đối với đại nguyện của tất cả Bồ Tát: In all great vows of enlightening 
beings. 

Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát hạnh: In all practices of enlightening beings. 

Bất hoại tín đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật: In honoring and serving all 
Buddhas. 


1102 


10) Bất hoại tín đối với phương tiện thiện xảo giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh của Bồ 


Tát: In the skillful mystic techniques of enlipghtening beings. 


(H)Thập Tín Tâm—Ten grades oƒ Bodhisattva`s faith: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


?) 


Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát —In the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten grades of Bodhisattva faith. 
Tín Tâm Trụ —The mind that resides in faith and faith which destroys 1llusions: Tin nơi 
trung đạo, nương theo trung đạo tiến vào, thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, 
càng phát càng chân diệu. Diệu tín thường trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần 
là chân trung đạo. Đó gọi là tín tâm trụ —With the mind centered In the middle, they enter 
the flow where wonderful perfection reveals Itself. From the truth of that wonderful 
perfection there repeatedly arise wonders of truth. They always dwell in the wonder of 
faith, until all false thinking 1s completely eliminated and the middle way 1s tofally true. 
Thịs 1s called the mind that resides in faith. 

Chân tín—True faith: Rememberance—Unforgetfulness or the mind that resides In 
mindfulness—Chân tín rõ ràng, tất cả viên thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngại. 
Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu tập khí 
đều hiện ra trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm tâm 
trụ —When true faith is clearly understood, then perfect penetration 1s total, and the three 
aspects of skandhas, places, and realms are no longer obstructions. Then all their habits 
throughout Iinnumerable kalpas of past and future, during which they abandon bodies and 
receive bodies, appear to them now ¡in the present moment. These good people can 
remember everything and forget nothing. This 1s called “he mind that resides in 
mindfulness.”. 

Tin nơi sự tỉnh tấn tu tập—Zealous progress or the mind that resides in vigor: Diệu viên 
thuần chân, chân tỉnh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một tinh minh. Chỉ do tỉnh minh 
tiến tới chân tịnh. Đó gọi là tinh tấn tâm—When the wonderful perfection is completely 
true, that essential truth brings about a transformation. They go beyond the beginningless 
habits to reach the one essential brightness. Relying solely on this essential brightness, 
they progress toward true purity. Thịs 1s called the mind of vigor. 

Tin nơi tâm trụ nơi trí trệ—W¡sdom or the mind resides in wisdom: Tâm tỉnh, hiện tiền, 
thuần là trí tuệ, gọi là tuệ tâm tru— The essence of the mind reveals itself as total 
wIsdom; this 1s called the mind that resides In wisdom. 

Tin nơi Định tâm trụ—Settled firmness on concentration: Giữ gìn trí sáng, khắp cả trạm 
tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi là định tâm trụ —Settled firmness on 
concentration or the mind that resides In samadhi. As the wisdom and brightness are held 
steadfast, a profound stillness pervades. The stage at which the maJesty of this stillness 
becomes constant and solid. This 1s called the mind that resides in samadhi. 

Tin nơi bất thối tâm trụ—Non-retrogression or the mind that resides in irreversibility— 
Định quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là bất 
thối tâm trụ—The light of samadhi emits brightness. When the essence of the brightness 
en(ers deeply within, they only advance and never retreat. This Is called the mind of 
1rreversIbility. 

Tin nơi hộ pháp tâm trụ—Protection of the Truth or the mind that resides In protecting the 
Dharma: Tâm càng tiến tới, càng yên lành, giữ gìn không sai mất. Giao tiếp với khí phần 


8) 


9) 


1103 


của mười phương Như Lai. Đó gọi là hộ pháp tâm trụ—When the progress of their minds 
1S secure, and they hold their minds and protect them without loss, they connect with the 
life-breath of the Thus Come Ones of the ten directions. This 1s called the mind that 
protects the Dharma. 

Tin nơi hổi hướng tâm trụ —Reflexive powers or the mind that resides in Making 
Transferences: Giác minh giữ gìn có thể lấy được diệu lực xoay từ quang của Phật, đến 
cảnh Phật mà an trụ. Ví như hai gương sáng chói đối nhau. Chặn giữ diệu ảnh chồng chập 
xen vào nhau. Đó gọi là hồi hướng tâm tru—Protecting their light of enlightenment, they 
can use this wonderful force to return to the Buddha'ˆs light of compassion and come back 
to stand firm with the Buddha. It is like two mirrors that are set facing one another, so that 
between them the exquisite images Interreflect and enter into one another layer upon 
layer. This 1s called the mind of transference. 

Tin nơi Giới tâm trụ —The nirvana mind 1n effortlessness or the mind that resides 1n 
precepts: Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh không gì 
vượt nổi của Phật, an trụ với vô vi không bị mất sót. Đó gọi là giới tâm trụ—With this 
secret Interplay of lipht, they obtain the Buddha”s eternal solidity and unsurpassed 
wonderful purity. Dwelling In the unconditioned, they know no loss or đdissipation. Thịs 1s 
called the mind that resides In precepts. 


10) Tin nơi Nguyện tâm trụ —Abiding in the precepts: Action at will in anything in anywhere 


or the mind that resides in vows: An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu 
đều theo như nguyện. Đó gọi là nguyện tâm trụ —Abiding ¡n the precepts with self- 
mastery, they can roam throughout the ten đirections, goIing anywhere they wish. This 1S 
called the mind that resides in vows. 


(VII)Mê tín dị đoan— Superstifion: Dị đoan tà thuyết—Lối mê tín như thờ đầu cọp, đầu trâu, 


hay thờ thần rắn rít, bình vôi ông táo, xin xâm, bói quẻ, vân vân, không phải là giáo lý 
của đạo Phật. Đạo Phật là đạo của trí tuệ và đạo Phật không bao giờ chấp nhận mê tín dị 
đoan; tuy nhiên, những niềm tin có tính cách mê tín và lễ nghi cúng kiến đã được một số 
người đưa vào đạo Phật nhằm lôi cuốn quần chúng. Nhưng một lúc sau thì những dây leo 
được trông để trang hoàng lăng tẫm đã leo phủ cả lăng tẫm, và kết quả là giáo lý tôn giáo 
bị gạt ra nhường chỗ cho những nghi thức mê tín—Strange principles and unorthodox 
theories——Belief or rite unreasoningly upheld by faith such as venerating the head of tiger, 
and buffalo, the snake and centipede detties, the Lares, consulting fortunteller, reading the 
horoscope, etc., don”t belong to the Buddhist teachings. Buddhism means wisdom. And, 
Buddhism never accept superstitions; however, superstiious beliefs and rituals are 
adopted to decorate a religion in order to attract the multitude. But, after some time, the 
creeper which 1s planted to decorate the shrine oufgrows and outshines the shrine, with the 
result that religIous tenets are relegated to the background and supertiious beliefs and 
rituals become predominent. 


(VHI)Những lời Phật dạy về “Tín” trong Kinh Kalama— The Buddha° teachings on 


D 


Sraddha in the Kalama Sutra: 
Đừng tin điều gì chỉ vì bạn đã nghe nó: Do not have Faith (believe) in anything simply 
because you have heard It. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Œ) 
Ù 
2) 
3) 
® 


1104 


Đừng tin vào các truyền thống chỉ vì chúng đã được truyền lại qua nhiều thế hệ: Do not 
believe in traditions because they have been handed down for many generations. 

Đừng tin điều gì vì nó được nhiều người nói hay đồn đại: Do not believe ¡in anything 
because 1t is spoken or rumoured by many. 

Đừng tin điều gì chỉ vì nó được tìm thấy trong các sách giáo điển: Do not believe in 
anything simply because If 1s found in religIous books. 

Đừng tin điều gì chỉ vì nó được các giáo sư hay các bậc trưởng thượng dạy bảo: Do not 
believe in anything only because It 1s taught by your teachers or elders. 

Nhưng sau khi quan sát và phân tích, khi bạn thấy mọi sự hợp với lẽ phải và có lợi ích cho 
mọi người, thì hãy chấp nhận nó và sống phù hợp theo đó: But after observation and 
analysis, when you find that everything agrees with reason and 1s for the benefit of all 
beings, then accept it and live accordingly. 


(B) Hành và Hạnh —Acara (p & sktf) 
Practices and Conducts 


(B1) Hành— Pracfices 


Nghĩa của Hành— Definitions 0ƒ Asevati: 

Đi: To go. 

Làm: Asevati (p)—Asev (skt)——To act——To do——To perform——To practice. 

Hạnh Kiểm: Conduct. 

Hành uẩn: Sankhara (p)—Samskara (skt—Yếu tố cấu tạo hành động (mental formation 
forces or volitional impulses, or intentions that precede an action)—Nhiệm vụ của “Hành” 
là chuyển tâm về một đối tượng nào đó, nhận biết và thực chứng đối tượng. Như vậy 
“Hành” là căn bản cho tất cả những mong ước của chúng ta (mong ước nơi thân, khẩu và 
ý qua hành động, lời nói và tư tưởng)—Mental formation—Intention—Volition—Mental 
functioning—Whatever 1s done by mind, mouth, or body in thought, word, or deed—The 
function of mental factor Intention 1s to move our mind toward an obJect, to perceive and 
realize it. Thus mental factors intention 1s the basis for all our wishes (wishing In body, 
speech and mind)—See Ngũ Uẩn ¡n Chapter 1 16. 

Sự cấu tạo: Formation. 

Ý muốn hành động: Volitional actions. 

Khuynh hướng của tâm: Tendencies of mind. 

Lực cấu tạo tâm: Mental formation forces. 

Pháp duyên hợp hay pháp hữu vi: Compounded things or conditioned things. 

Thực hành: To practice—There are two kinds of practice—Còn gọi là Hạnh, tức là phần 
thực hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh Độ Tông, hành là thiết thực xưng niệm danh hiệu 
Phật A Di Đà cho đến nhứt tâm và cảm ứng đạo giao để được Đức Phật A Di Đà tiếp 
dẫn —According to the Pureland Buddhism, practice means one must recite the Amitabha 
Buddha with the utmost sincerely to the point of achieving one-mind or single-minded 


e 


1105 


recitation in order to establish the unimaginable connections and having the Buddha 
rescue and deliver the cultivator to the Western Pureland after death. 

Pháp hành: Practice based on the teaching of Dharma. 

Tín hành: Practice based on belief. 


(H) Những định nghĩa khác liền quan đến Hành—Other definmiions that are related to 


8) 
b) 


a) 
b) 


13. 


8) 
b) 
c) 


14. 
15. 


1ó. 
17. 
18. 
19. 


Ù 


AsevaH: 

Hành Chứng: Tu hành và chứng ngộ. Dựa vào hành đạo mà chứng lý. Hành là nhân và 
chứng lý là quả——Action and proof; knowledge or assurance derived from doing; practice 
Of religious discipline and the resulting enlightenmernt. 

Hành Cúng Dường: 

Đi đến chùa để cúng dường: To go to a temple to make offerings. 

Thực hành thiện pháp để cúng dường chư Phật—The making of offerings by performing 
wholesome deeds. 

Hành Cước: Anupubbena-carikam-caramano (p). 

Đi từ nơi nầy đến nơi khác: To wander from place to place. 

Du Tăng tu hành theo lối du phương hoằng hóa—A wandering monk who wanders to 
convert people. 

Hành Cước Tăng: Vrajaka (skÙ——A_ wandering religIlous monk. 

Hành Đạo: 

Đi theo chân lý của Phật: To walk in the way, follow the Buddha-truth. 

Trịch vai phải, đi nhiễu vòng quanh hình tượng, đặc biệt là hình tượng Đức Phật: to make 
procession round an Image, especially of the Buddha, with the right shoulder toward It. 
Hành Động: Karma—Acton—Deed—Act. 

Hành Động Có Chủ Tâm: Wlillful action. 

Hành Động Có Chủ Ý: To commit intentionally. 

Hành Động Do Tác Lý: Volitional activitles. 


. Hành Động Không Phân Biệt: Avikalpapracara (skt)—Deeds of non-discrimination. 
. Hành Động Với Tâm Rộng Lượng và Lòng Từ Bi: To act with kindness and love. 
. Hành Đức: Tu tập đức hạnh—The virtue of performance——DIiscipline to perform viruous 


deeds. 

Hành Giả: Acarin (skÐ. 

Người thị giả ở phương trượng: An abbot's attendant. 

Người hành thiển: Zen Practitioner. 

Vị đệ tử tu hành theo Phật —One who performs the duties of a disciple. 
Hành Giả Có Bì Tâm: Compassionate cultivators (practitioners). 

Hành Giáo: Tu tập hay thực hành y theo luật tạng mà Phật đã chế ra—To carry out the 
vinaya disciple (Vinaya)——To preach. 

Hành Hạ Thân Xác Quá Đáng: Extreme of tormenting the body. 

Hành Hoa: Dâng hoa cúng dường——To offer flowers. 

Hành Hóa: Du hành hoằng pháp để hóa độ chúng sanh——To go and convert. 
Hành Hương: 

Đi hành hương: To go on pilgrimate. 


2) 


20. 


24. 
25. 
20. 


27. 


28. 
29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


1106 


Dâng hương cúng Phật: To offer Incense In front of the altar of the Buddha. 

Hành Hữu: The reality of karma—Bẩy loại hiện hữu trong thế giới loài người hay trong 
bất cứ dục giới nào —The seven stages of existence in a human world or in any desire 
world: 

Địa ngục hữu: In the hells. 

Súc sanh hữu: As animals. 

Ngạ quỷ hữu: In the hungry ghosts. 

Thiên hữu: In the Devas. 

Nhơn hữu: In the human beings. 

Nghiệp hữu: Karma. 

Thân trung ấm hữu: In the intermediate stage. 


.‹ Hành Khất: Đi xin ăn—To go begging, or asking for alms. 
. Hành Khổ: Đau khổ là hậu quả tất yếu của hành động—The suffering inevitably 


COnsequent on acfion. 


. Hành Không: Pracarita (skÙ—Cái không về hành động, một trong bẩy loại không— 


Emptiness of action, one of the seven Sunyatas—See Thất Chủng Không (4) in Chapter 
85. 

Hành Kiện Độ: Hành Uẩn, uẩn thứ tư trong ngũ uẩn—The samskara skandha, the fourth 
of the five skandhas—See Hành Uẩn and Ngũ Uẩn in Chapter 116. 

Hành Lễ: To celebrate. 

Hành Lý: Những hành động thường nhật, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, suy 
nghĩ, vân vân—The common acts of daily life, going, standing, lying, siting, eating, 
drinking, sleeping, resting, thinking, efc. 

Hành Mẫu: Matrka (skt)—Ma Đức Lý Ca—“Mẹ của nghiệp,” thí dụ trong Vi Diệu Pháp, 
chỉ rõ nghiệp sanh nghiệp, hay là một hành động đưa đến (sản sanh) một hành động 
khác The “mother of karma,” 1.e. the Abhidharma-pitaka, which shows that karma 
produces karma, one act producing another. 

Hành Miên Mật: Asevita (skÐÙ——To practice assiduously——Assiduous practice (asevana). 
Hành Nghỉ: Tu hành đúng theo luật nghi, đặc biệt cho chư Tăng Nï—To perform the 
proper duties, especially of monks and nuns. 

Hành Nghiệp: Việc làm của thân, khẩu, ý (việc làm thiện ác sẽ gánh chịu quả báo khổ 
vu1)—The activitles of thought, word, deed, moral action; karma. 

Hành Nguyện: Hành động của thân và ý nguyện của tâm (nương tựa hành nguyện mà tu 
hành) —Action of the body and vow of the mind—Act and vow, resolve or Intention; to act 
Ouf On€”S VOWS; fO VOW. 

Hành Nguyện Bồ Đề: Tu hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất cả chúng sanh 
đều hàm chứa Như Lai tạng tính, đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, nên nguyện đem 
pháp Đại Thừa Vi Diệu mà độ tận)—To start out for bodhi-mind to act out one”s VOWS fO 
save all living beings (all beings possess Tathagata-garbha nature and can become a 
Buddha; therefore, vow to save them aÏ]). 

Hành Nhân: Tu Hành Nhân—Người du hành hay hành giả tu theo Phật; đệ tử Phật—A 
traveller, wayfarer; a follower of Buddha; a disciple. 

Hành Phật Tánh: The Buddha-nature 1n action or developmert. 





35. 


3ó. 


a) 


b) 
c) 


37. 


3đ. 


39. 


40. 


AI. 


42. 
43. 


8) 
b) 


44. 


45. 


46. 


8) 
b) 


47. 
48. 


49. 
50. 
S1. 


1107 


Hành Quả: Hành nghiệp và quả báo. Quả báo tất yếu dựa vào nhân của hành nghiệp— 
Deed and result—The inevitable sequence of act and its effect. 

Hành Thiện: 

Làm việc thiện: To do good—To perform good deeds or whlesome deeds—To offer up 
deeds of goodness. 

Nghiệp thiện: Deeds that are good. 

Những lời Phật dạy về “Hành Thiện” trong Kinh Pháp Cú —The Buddha”s teachings on 
“Io do good” in the Dharmapada Sutra: Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong 
chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai—The 
deed ¡is well done when, after having done I1f, one repents not, and when, with Joy and 
pleasure, one reaps the fruit thereof (Dharmapada 68). 

Hành Tín: Tu tập và tin tưởng—Act and faith—Doing and believinge—Acting out one”s 
belief. 

Hành Trì: Conduct and keeping——Practice and continuance. 

Hành Trình: lunerary. 

Hành Trụ Tọa Ngọa: Đi Đứng Nằm Ngồi (bốn uy nghi bao gồm hết mọi động tác của 
người tu hành dù xuất gia hay tại gia, lúc thiển định cũng như lúc bình thường)——Walking, 
Sfanding, Sitting and Lying. 

Hành Túc: Ví trí tuệ là mắt và sự tu hành là chân—As works are the feet, so wisdom is 
the eye. 

Hành Tứ Y: The four reliances of ascetic practictoners—See Tứ Y (A) in Chapter 135. 
Hành Tướng: 

Hoạt động: Activity——Performance 

Tác dụng nhận thức của tâm thức (hành là hành giải hiểu biết; tướng là tướng mạo, nếu 
hiểu được tướng mạo của sự vật thì gọi là hành tướng): Mental activity. 

Hành Tượng: Phong tục ở Tây Vực mỗi năm vào ngày Phật đắn sanh, người ta tô điểm 
trang hoàng tượng Phật cho buổi lễ diễn hành trong kinh thành—To take an image of 
Buddha In procession; 1t was a custom observed on Buddha”s birthday according to the 
Records of the Western Lands (records of the Land of the Buddha). 

Hành Uẩn: Samskara (sk)—Hành uẩn, uẩn thứ tư trong ngũ uẩn. Hành động dẫn đến 
hậu quả một cách tất yếu —Aggregate of volition, the fourth of the five skandhas. Action 
which Iinevitably passes on 1fs effects. 

Hành Ví: Deed—Act—Action. 

Hành Vi Tốt: Good deeds. 

Hành Vi Xấu: Bad deeds. 

Hành xác: Self-mortification. 

Hành Xí: Đi cầu (nhà xí); nhà cầu nơi mà chúng ta đi, ẩn dụ thân người uế trược—To go 
to the privy; the privy to which one goes, metaphor of the human body as filthy. 

Hành Xử Đúng: To tackle in the right perspective. 

Hành Xử Không Sai Lâm: To behave impeccably. 

Hành Yếu: The requirements for action; to do that which is most important. 


1108 


(HI) Tứ Thánh Hành— Ariya-vamsa (p): Tứ Thánh Chủng—Tứ Y——Tứ Lương Dược—Theo 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


Œ) 


l) 
2) 
3) 
4) 


Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thánh chủng—According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are the four holy ways: 

Bằng lòng mặc đổ bá nạp từ vải rách—Ở đây vị Tỳ Kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y 
nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố ý tầm cầu y một cách không 
xứng đáng, không buồn áo não nếu không được y; nhưng khi được y vị nầy không nhiễm 
trước, không say mê, không có phạm tội, vị nầy dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự 
giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào nên vị ấy không khen mình chê người. Ở 
đây vị nầy khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị 
đã trung thành với Thánh chủng theo truyền thống nguyên thủy quá khứ—Wearing rags 
from dust-heaps: Here a monk 1s content with any old robe, praises such contentment, and 
does not try to obtain robes Improperly or unsuitably. He does not worry 1f he does not gøet 
a robe, and 1f he does, he 1s not full of greedy, blind desire, but makes use 0Ÿ It, aware of 
such dangers and wIsely aware of 1s true purpose. Nor 1s he conceited about being thus 
content with any old robe, and he does not disparage others. And one who 1s thus skIlful, 
not lax, clearly aware and mindful, is known as a monk who 1s true to the ancient, original 
Ariyan lineage. 

Bằng lòng với đồ khất thực nhận được: A monk ¡s content with any alms-food he may get 
(simlar as 1n T). 

Bằng lòng ngồi dưới gốc cây hay một phòng xá cũ kỹ: A monk is content with any old 
lodging-place or sitting under trees (similar as In T). 

Hoàn toàn buông bỏ thế sự: Entire withdrawal from the world or fond of abandoning 
(simlar as 1n T). 


(B-2) Hạnh — Acara (p & sk£) 
Conducfs 


Nghĩa của Hạnh — The meanings oƒ Acara:—Behavior—Conduct—Theo đạo Phật, 
“Hạnh” là “Phong cách của hành động —According to Buddhism, “Conducf” means 
“Manner of action.” 

Hạnh Kiểm Tốt: Good conduct. 

Hạnh Lành: Good or right conduct——Good or right behavior——Good or right manners. 
Hạnh Nguyện: Vow——To act out one”s vow. 

Đạo hạnh: Conduct according to Buddha-truth; great virtue; ripghteous, chaste. 


(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Hạnh— Other defimiions which are related to the 


1) 


Acara: 

Bất không Hạnh: Fruitful action—Hạnh bất không, vì làm cho vô biên thế giới đều thanh 
tịnh. Đây là một trong mười thành tựu của chư Đại Bồ Tát. Hạnh bất không nghĩa là làm 
cho vô biên thế giới đều thanh tịnh—Fruitful action, causing boundless worlds to be 
purified. This 1s one of the ten fruitfulnesses of Great Enlipghtening Beings. Fruitful action 
means causing boundless worlds to be purified. 


2) 


8) 
b) 
c) 
3) 


4) 


a) 


b) 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3) 


1109 


Chánh hạnh: Right conduct—Chánh hạnh nơi thân là một trong những cửa ngõ quan trọng 
đi vào đại giác, vì nhờ đó mà tam nghiệp hằng thanh tịnh. Theo Kinh Trường Bộ, Phúng 
Tụng Kinh, có ba thiện hạnh——Right conduct of the actions of the body 1s one of the mostf 
1mporfant entrances to the great enliphtenment; for with 1t, the three kinds of behavior are 
pure. According to the Long Discourses of the Buddha, there are three kinds of right 
conduct. 

Thân chánh hạnh: Kaya-succaritam (p)——Right conduct in body. 

Khẩu chánh hạnh: Vaci-succaritam (p)—Right conduct in speech. 

Ý chánh hạnh: Mano-succaritam (p)—Right conduct in thought. 

Chân thật hạnh: Conduct of truc actuality—Hạnh thể hiện trong tất cả mọi sự vật tính 
thanh tịnh và chân thật, một trong mười hạnh của chư Bồ Tát—Conduct of manifesting in 
all things the pure, final and true reality, one of the ten lines of actions of a Bodhisattva—— 
See Thập Hạnh Bồ Tát. 

Tám Muôn Tế Hạnh: Eighty thousand minute conducts—Tám muôn tế hạnh là 80.000 cái 
hạnh vi tế của người xuất gia. Tám muôn tế hạnh phát xuất từ 250 giới cụ túc của chúng 
Tỳ Kheo mà thành như sau —Eighty thousand minute conducts are the extremely small 
conductfs of a religlous figure. The eighty thousand tiny conducts originate from the 250 
Bhiksu Precepts as follows: 

Lấy ba ngàn oai nghi nhơn cho Thân Tam và Khẩu Tứ thành 21.000 tế hạnh: Taking three 
thousand demeanors to multiply with the three commandments dealing with the body plus 
the four commandments dealing with speech to make 21,000 tiny conducts. 

Lấy 21.000 tế hạnh nhơn cho Ý Tam và Mạt Na Thức thành ra 84.000: Taking 21,000 tiny 
conducts to multiply with three commandmernts dealing with the mind plus one dealing 
with the Manas to make 84,000 tiny conducts. 

Tế Hạnh: Minute conducts—Tám muôn tế hạnh là 80.000 cái hạnh vi tế của người xuất 
gia. Tám muôn tế hạnh phát xuất từ 250 giới cụ túc của chúng Tỳ Kheo mà thành—There 
are eighty thousand minute conducts. Eighty thousand minute conducts are the extremely 
small conducts of a religious figure. The eighty thousand tiny conducts originate from the 
250 Bhiksu Precepts. 

Thiện hiện hạnh: Conduct of wholesome manifestation—Một trong mười hạnh của chư Bồ 
Tát One of the ten lines of actions of a Bodhisattva—See Thập Hạnh Bồ Tát in Chapter 
29 (B-2) (VỤ. 

Thiện Pháp hạnh: Conduct of wholesome dharma—Một trong mười hạnh của chư Bồ 
Tát—One of the ten lines of actions of a Bodhisattva—See Thập Hạnh Bồ Tát in Chapter 
29 (B-2) (VŨ). 

Tôn trọng hạnh: Conduct of veneration—Một trong mười hạnh của chư Bồ Tát —One of 
the ten lines of actions of a Bodhisattva—See Thập Hạnh Bồ Tát in Chapter 29 (B-2) (VI). 
Tùy Tín Hạnh: Saddhanusari (skt—Mature in confidence—Đức Phật thường chỉ ra các 
pháp là tạm bợ, thay đổi và trở thành cái khác. Bấc cứ ai hành động uyển chuyển điều gì 
mà dựa trên niềm tin thấy được bản chất như thật của chư pháp như trên thì được gọi là 
“Tùy Tín Hành. Đây là tiến trình phát triển Phật giáo từ thời Đức Phật cho đến ngày nay. 
Thật ra, đây là yếu tố quan trọng và cấp thiết nhất khiến Phật giáo và tất cả các tôn giáo 
khác vì sự tổn tại lâu dài của mình, phải có tiểm năng kết hợp với những kiến thức đương 





1110 


thời và nhu cầu của mọi người trong tất cả thời đại mà uyển chuyển thay đổi—The 
Buddha always pointed out: “All is momentary and ever-changing” or “Materlality 1s 
Iimpermanent, changing, and becoming other. Whoever decides about, places hIis 
confidence In these dharmas In this way, 1s called mature in confidence. This 1s the 
process of Buddhist history which ran from the Buddhaˆs time to the present day. As a 
matter of fact, the most important and Impelling force directing the progress not only of 
Buddhism, but also of all real religions for ther long-term survival, must be the potential 
Of assoclation with the contemporary knowledge and the need of people at all time. 


10) Xứng Pháp Hạnh: Being In accord with the Dharma—See Tứ Hạnh in Chapter 29 (B-2) 


II). 


(HI)Tứ Hạnh— Four disciplinary processes: Bốn hạnh. 
(A) Theo Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma—According to the first patriarch Bodhidharma: 


Ù 


2) 


Báo Oán Hạnh —Requite hatred: Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của 
Thiền giả. Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy: “Ta từ bao kiếp trước 
buông lung không chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại không cùng. Đời nay 
tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay kết trái chín, điều ấy nào 
phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách 
chi ai. Như kinh đã nói “gặp khổ không buồn. Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật nhân quả 
vậy. Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên đường tu tập.”—According to the first 
patriarch Bodhidharma, “Requite hatred” 1s one of the four disciplinary processes. What 1s 
meant by “How to requite hatred?'” Those who discipline themselves 1n the Path should 
think thus when they have to strugsgle with adverse conditions: “During the innumerable 
past eons I have wandered through multiplicity of existences, never thought of cultivation, 
and thus creating Infinite occasions for hate, 1ll-will, and wrong-doing. Even though in this 
life I have committed no violations, the fruifs of evil deeds In the past are to be gathered 
now. Neither gods nor men can fortell what 1s coming upon me. [ will submit myself 
willingly and patiently to all the ¡lls that befall me, and I will never bemoan or complain. 
In the sutra If 1s said not to worry over Ills that may happen to you, because I thoroughly 
understand the law of cause and effect. Thịs 1s called the conduct of making the best use 
of hatred and turned It into the service in one”s advance towards the Path. 

Tùy Duyên Hạnh—Obedient to karma: Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn 
hạnh của Thiễển giả. Chúng sanh đều do duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái 
“tôi.` Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh 
dự, ấy là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới được vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn 
không, mừng vui nỗi gì? Được mất gì đều tùy theo duyên, nhưng tâm người thì không vì 
vậy mà được thêm hay bớt mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui chẳng động, 
lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói là tùy thuận theo duyên nghiệp vậy——According to the first 
patriarch Bodhidharma, “Obedient to karma” 1s one of the four disciplinary processes. 
Being obedient to karma, there 1s not “self” (atman) in whatever beings that are produced 
by the Interplay of karmic conditions; pain and pleasure we suffer are also the results of 
Our previous action. If Ï am rewarded with fortune, honor, etc., this 1s the outcome of my 
past deeds which, by reason of causation, affect my present life. When the force of karma 
1s exhausted, the result I am enJoying now will disappear; what 1s then the use of being 


3) 


4) 


IIII 


Joyful over it? Gain or loss, let us accept karma as 1t brings us the one or the other; the 
spirIt Ifself knows neither Increase nor decrease. The wind of gladness does not move 1t, 
as 1f 1s silently in harmony with the Path. Therefore, his 1s called “being obedient to 
karma.` 

Vô Sở Cầu Hạnh—Not to seek after anything: Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong 
bốn hạnh của Thiền giả. Người đời mãi mãi đắm mê, việc gì cũng tham trước, thế gọi là 
cầu. Bậc trí ngộ lẽ chân, chuyển ngược thế tục, nên an tâm trụ nơi vô vi, thân hình tùy 
nghi mà vận chuyển. Muôn vật đều là không, có gì vui mà cầu được. Hễ có công đức thì 
liễn có hắc ám đuổi theo. Ở lâu trong ba cõi khác nào như trong nhà lửa. Có thân có khổ, 
được gì mà vui? Thông suốt được vậy ắt buông hết sự vật, dứt tường, chẳng cầu. Kinh nói: 
“Còn cầu còn khổ. Hết cầu mới được vui. Xét biết không cầu mới thực là đạo hạnh nên 
nói là hạnh không cầu mong——According to the first patriarch Bodhidharma, “Not to seek 
after anything” 1s one of the four disciplinary processes. By “not seeking after anything" 1s 
meant this: “Men of the world, in eternal confusion, are attached everywhere to one thing 
or another, which 1s called seeking. The wIse, however, understand the truth and are not 
like the vulgar. Their minds abide serenely in the uncreated while the body turns about in 
accordance with the laws of causation. All things are empty and there 1s nothing desirable 
and to be sought after. Wherever there is nothing merit of briphtness there follows the 
demerit of darkness. The triple world there one stays too long 1s like a house on fire; all 
that has a body suffers, and who would ever know what Is rest? Because the wIse are 
thoroughly acquainted with this truth, they get neer atfached to anything that becomes, 
their thoughts are quieted, they never seek. Says the sutra: “Wherever there 1s seeking, 
there you have sufferings; when seeking ceases you are blessed. Thus we know that not to 
seek Is verIly the way to the truth. Therefore, one should not seek after anything.” 

Xứng Pháp Hạnh—Being in accord with the Dharma: Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một 
trong bốn hạnh của Thiên giả. Cái lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. In hiểu lý ấy thì 
mọi hình tướng hóa thành không. Không nhiễm không trước, không bỉ không thử. Kinh 
nói: 'Pháp không có chúng sanh, hãy ha chúng sanh cấu. Pháp không có tướng ngã, hãy 
ha ngã cấu.` Bậc trí ví như tin hiểu được vậy thì tùy xứng theo pháp mà hành. Bổn thể của 
pháp vốn không tham lận cho nên dầu đem thân mạng và của cải ra mà bố thí vẫn không 
hối tiếc. Thấu rõ ba cái không thì không còn ỷ lại và chấp trước. Chỉ cần gạn trừ trần cấu, 
tùy nghi mà giáo hóa chúng sanh, nhưng không mắc phải hình tướng, thế tức là tự hành, 
đã lợi người lại thêm trang nghiêm đạo Bồ Đề. Bố thí đã vậy thì năm độ Bát Nhã khác 
cũng thế. Vì dứt trừ vọng tưởng mà hành pháp tu lục độ, nhưng thật không øì gọi là hành 
cả, nên nói là hạnh tùy xứng theo pháp. Hạnh nầy được áp dụng cho cả Tịnh Độ lẫn 
Thiển Tông—According to the first patriarch Bodhidharma, “Being in accord with the 
Dharma” is one of the four disciplinary processes. By “being in accord with the Dharma; 1s 
meant that the reason n Ifs essence 1s pure which we call the Dharma, and that this reason 
1s the principle of emptines in all that 1s manifested, as it 1s above defilements and 
attfachments, and as there 1s no “self? or “other” In 1t. Says the sutra: “In the Dharma there 
are no sentient beings, because 1t 1s free from the sfains of being; In the Dharma there 1s 
no Self because 1t 1s free from the stain of selfhood. When the wise understand this truth 
and believe in it, their conduct will be in accordance with the Dharma. As the Dharma In 
essence has no desire to possess, the wise are ever ready to practise charity with their 


a) 


b) 


1112 


body, life, property, and they never begrudge, they never know what In I1lÏ grace means. 
As they have a perfect understanding of the threefold nature of emptiness they are above 
partiality and attachment. Only because of ther will to cleanse all beings of thelr stains, 
they come among them as of them, but they are not attached to the form. This 1s known as 
the Inner aspect of their life. They , however, know also how to benefit others, and again 
how to clarify the path of enliphtenment. As with the virtue of charity, so with the other 
five virtues in the PraJnaparamita. That the wise practise the six virtues of perfection 1s to 
get rid of confused thoughts, and yet they are not conscIous of their doings. This 1s called 
“being In accord with the Dharma. The practice being in accord with the Dharma. This 
practice 1s applied in both the Pure Land and the Zen sects. 

Tịnh Độ Xứng Pháp: Tâm của hành giả Tịnh Độ phải luôn tập trung vào lục tự Di Đà: 
True Thusness Dharma for the Pure Land. Practiioners” mind should always focus on the 
words “Amitabha Buddha.”. 

Thiển Tông Xứng Pháp: Tâm của hành giả nhà Thiển lúc nào cũng như tâm Phật, từ đi, 
đứng, nằm, ngồi, không rời chánh niệm. Hành giả dù chỉ rời chánh niệm một chốc, thì 
chốc ấy người nầy chẳng khác một thây ma——True Thusness Dharma for the Zen—Zen 
cultivators" mind  should always be In accord with the Thusness, whether they are 
walking, standing, reclining, or sitting, without leaving the “Mindfulness.” 


(B) Tứ Gia Hạnh theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— Four kimds oƒ wonderƒfully perfect additional 


l) 


2) 


3) 


practices according to the Surangama Suira: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, 
thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ diệu viên gia hạnh.”——According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda as follows: “Ananda! When 
these good men have completely purified these forty-one minds, they further accomplish 
four kinds of wonderfully perfect additional practices.” 

Noãn Địa—Level of heat: Noãn địa là lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, dường như 
hiểu rõ Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy 
lên, mà chưa thật sự cháy. Đây gọi là noãn địa—When the enlightenment of a Buddha 1s 
Just about to become a function of his own mind, 1t is on the verge of emerging but has not 
yet emerged, and so 1t can be compared to the point Just before wood Ignites when If 1s 
drilled to produce fire. Therefore, it is called “the level of heat.'. 

Đỉnh Địa—Level of the summit: Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút 
ngại. Gọi là Đỉnh Địa—He continues on with his mind, treading where the Buddhas tread, 
as 1Ÿ relying and yet not. It is as If he were climbing a lofty mountain, to the point where 
his body 1s in space but there remains a slight obstruction beneath him. Therefore If 1s 
called “the level of the summit... 

Nhẫn Địa—Level of patience: Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như 
người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là 
nhẫn địa—When the mind and the Buddha are two and yet the same, he has well obtained 
the middle way. He ¡s like someone who endures something when 1t seems Impossible to 
either hold it in or let 1t out. Therefore it 1s called '“he level of patience. `. 





4) 


1113 


Thế đệ nhất địa—Level of being first in the world: Số lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê 
và giác, đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ nhất đị—When numbers are 
destroyed, there are no such designations as the middle way or as confusion and 
enlightenment; this is called the “level of being first in the world.' 


(C) Tứ An Lạc Hành theo Kinh Pháp Hoa—Four means oƒ aftaining a happy confenfmenf 


l) 
2) 
3) 


4) 


according to The Lotus Suira: Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn an lạc hạnh hay bốn phương 
cách để đạt được hạnh phúc —According to The Lotus Sutra, there are four means of 
atfaining to a happy contentment—See Chapter 29 (B-3). 

Thân An Lạc Hành: An lạc bằng những thiện nghiệp của thân—To attain a happy 
contentment by proper direction of the deeds of the body. 

Khẩu An Lạc Hành: An lạc bằng những thiện nghiệp của khẩu —To attain a happy 
contentment by the words of the mouth. 

Ý An Lạc Hành: An lạc bằng những thiện nghiệp của ý—To attain a happy contentment 
by the thoughts of the mind. 

Thệ Nguyện An Lạc Hành: An lạc bằng cách giảng dạy kinh pháp —To attain a happy 
confentment by the will to preach all sutras. 


(D) Tứ Tánh Hạnh: Bốn tánh hạnh của một vị Bồ tát —Four kinds of conduct natural to a 


D 
2) 


3) 
4 


Bodhisattva. 

Tự tánh hạnh: Bồ Tát vốn dĩ hiển lành, hiếu kính cha mẹ, kính tín sa môn đủ mười điều 
thiện—Bodhisattvaˆs conduct arises from his native goodness. 

Nguyện tánh hạnh: Bồ Tát thuận theo sáu Ba La Mật mà tu hành—Bodhisattva`s vow- 
nafure 1s in accordance with the six paramitas. 

Thuận tánh hạnh: Bồ Tát thuận tánh tu hành——Bodhisattva`s compliant nature. 

Chuyển tánh hạnh: Nhờ công hạnh tu hành mà chuyển phàm thành Thánh—Bodhisattvaˆs 
transforming nature (powers Of conversion or salvation). 


(E) Tứ Hạnh Tu Hành— Four kinds oƒ cultivation: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Bồ Đề: Enlightenment. 

Phúc Đức hay Thiện nghiệp: Good deeds. 
Trí Tuệ: W1sdom. 

LỄ Bái: Worship. 


(IV)Tứ tín ngũ hạnh— Four ƒaiths and five practfices: Theo kinh Pháp Hoa, phẩm 17, có bốn 


niềm tin và năm hạnh tu tập——According to the Lotus Sutra, chapter 17, there are four 
faiths and five practices. 


(A) Tứ tín— Four ƒaihs: See Tứ Tín in Chapter 29 (A) (V) (B). 
(B) Ngũ hạnh— Five right modes of procedure: 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 


Bố thí: Almsgiving. 

Trì giới: Morality. 

Nhẫn nhục: Patience. 

Tinh tấn: Zeal, Progress or Effort. 
Thiền định: Meditation. 


1114 


(C) Ngũ hạnh theo Kinh Pháp Hoa— Five pracfices aqccording to the Lofus Sufra: Năm hạnh 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 


mà Phật tử phải theo sau khi Đức Phật nhập diệt, xuất phát từ ý niệm của con đường tu 
tập lý tưởng trong thời mạt pháp—Five practices to be pursued by Buddhists after the 
Buddhaˆs extinction are derived from the idea that the ideal way of practice In the age of 
degeneration. 

Hạnh hoan hỷ tu tập theo kinh Pháp Hoa: Rejoicing over the cultivation in accordance 
with the Lotus Sutra. 

Hạnh Đọc và tụng kinh này: Reading and reciting the Lotus Sutra. 

Hạnh Giảng kinh này cho người khác: Preaching the Lotus Sutra to others. 

Hạnh Luôn thực hành lục Ba La Mật: Concurrently practicing the six paramitas. 

Hạnh Tĩnh chuyên thực hành lục Ba La Mật: Intensively practicing the six paramitas. 


(V) Thập Hạnh Bồ Tát— Ten necessary activities, or practices oƒa Bodhisattea: 
(A) Mười hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


phẩm 21 (Thập Hạnh)—Ten kinds oƒ practices, which are expounded by the Buddhas oƒ 
past, presen† and ƒfuture (The Flower Adornmemt Sutra— Chapter 2l—Ten PracHces): 
Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy. 

Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice. 

Vô vi nghịch hạnh: Practice of nonoppostfion. 

Vô khuất nhiễu hạnh: Practice of indomitability. 

Vô sĩ loạn hạnh: Practice of nonconfusion. 

Thiện hiện hạnh: Practice of good manmifesftation. 

Vô trước hạnh: Practice of nonattachmei. 

Nan đắc hạnh: Practice of that which is đifficult to attain. 

Thiện pháp hạnh: Practice of good teachings. 


10) Chơn thiệt hạnh: Practice of truth. 


(B) Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp họ 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


được đại trí huệ vô thượng của chư Như Lai—According to the Buddha in The Flower 
Adornmemt Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten kinds oƒ practice which 
help them attain the practice oƒ the unexcelled knowledge and wisdom oƒ Buddhas: 

Hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho khắp cả được thành thục: Practice 
dealing with all sentient beings, to develop them all to maturIty. 

Hạnh cầu tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả: Practice seeking all truths, to learn 
them all. 

Hạnh làm tất cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng trưởng: Practice of all roots of 
øoodness, to cause them alÏ to grow. 

Hạnh Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn: Practice of all concentration, to be 
single-minded, without distraction. 

Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chi là chẳng rõ chẳng biết: Practice of all 
knowledge, to know everything. 

Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là không tu được: Practice of all cultivations, to be 
able to cultivate them all. 


7) 


8) 


3) 


1115 


Hạnh nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ—Phật quốc), vì thẩy đều trang nghiêm: Practice 
dealing with all Buddha-lands, to adorn them all. 

Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức: Practice dealing with all good 
companIons, respecting and supporting them. 

Hạnh tôn kính và cúng dường chư Như Lai: Practice dealing with all Buddhas, honoring 
and serving them. 


10) Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng 


sanh: Practice all supernatural powers, to be able to transform anywhere, anytime to help 
sentient beinøs. 


(C) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười 


Ù 
8) 
b) 


2) 
â) 


b) 


3) 
8) 


b) 


4) 
a) 


b) 


5) 
8) 
b) 


hạnh cần thiết của Bô Tát— In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about 
the ten necessary acfiviiies, or pracfices öofq Bodhisafya: 

Hoan hỷ hạnh: The conduct of happiness 

Hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương—The practice of joyful service, or giving joy. 

Đức Phật nói với A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu 
đức của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sanh để ban bố đức mầu. Đó 
gọi là hoan hỷ hạnh —The Buddha told Ananda: “Ananda! After these good men have 
become sons of the Buddha, they are replete with the limitlessly many wonderful virtues 
of the Thus Come Ones, and they comply and accord with beings throughout the ten 
directions. This 1s called the conduct of happiness.” 

Nhiêu ích hạnh: The conduct of benefitting. 

Hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh—The 
practice of beneficial service, or beneficial practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích 
hạnh.”—The Buddha told Ananda: “Being well able to accommodate all living beings 1s 
called the conduct of benefitting.” 

Vô sân hận hạnh: The conduct of non-opposifion. 

Nết hạnh không giận hờn; tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái nghịch— 
The practice of never resenting, or non-opposifIon. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được khỏi chống trái, gọi là vô sân hận 
hành.”—The Buddha told Ananda: “Enlightening oneself and enlightening others without 
putting forth any resistence 1s called the conduct of non-opposifion.” 

Vô tận hạnh: The conduct of endlessness. 

Làm việc lợi tha vô tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái thân mình để cứu độ 
chúng sanh mãi mãi)—The practice of indomitability, or without limit in helping others. 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Xuất sinh chủng nầy, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương 
lai. Bình đẳng với ba đời, thông đạt mười phương, gọi là vô tận hạnh.”—The Buddha told 
Ananda: “To undergo birth In various forms contfinuously to the bounds of the future, 
equally throughout the three periods of time and pervading the ten directions 1s called the 
conduct of endlessness.” 

Ly si loạn hạnh: The conduct of feedom from deluded confusion. 

Lầa khỏi tánh ngu sĩ, rối loạn——The practice of nonconfusion. 

Đức Phật bảo A Nan: “Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm gọi là ly sỉ 
loạn hạnh.”—The Buddha told Ananda: “When everything 1s equally in accord, one never 


6) 
a) 


b) 


?) 
a) 


b) 


8) 
8) 


b) 


9) 


a) 


b) 


1116 


makes mistakes among the various dharma doors. This 1s called the conduct of freedom 
from deluded confusion.” 

Thiện hiện hạnh: The conduct of wholesome mamifestation. 

Nết hạnh khéo hiện, nhờ rời khỏi tánh ngu si mê loạn mà có thể hiện ra các tướng ở trong 
đồng loại để cứu độ họ—The practice of good manifestation, or appearing in any form at 
wIll to save sentient beings. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong chỗ “đồng đó, hiện ra các “dị. Mỗi mỗi tướng dị, đều 
thấy đồng. Đó gọi là thiện hiện hành.”—The Buddha told Ananda: “Then within what is 
1dentical, myriad differences appear; the characteristics of every difference are seen, one 
and all, in identity. Thịs 1s called the conduct of wholesome manifestation.” 

Vô trước hạnh: The conduct of non-attachment. 

Nết hạnh không chấp trước, nghĩa là ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước—The 
practice of nonattachment, or uninpeded practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy cho đến mười phương hư không đây vi trần, trong 
mỗi vi trần hiện mười phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, mà chẳng lưu ngại 
nhau. Đây gọi là vô trước hạnh.”—The Buddha told Ananda: “This continues until 1t 
includes all the dust motes that fill up empty space throughout the ten directions. In each 
and every mote of dust there appear the worlds of the ten directions. And yet the 
appearance of worlds do not interfere with one another. This 1s called the conduct of non- 
attachmernt.” 

Tôn trọng hạnh: The conduct of veneration. 

Còn gọi là “Nan Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã—The practice of exalting the 
paramitas amonsst all beings, or the practice of that which 1s difficult to attain. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là tôn 
trọng hành.”—The Buddha told Ananda: “Everything that appears before one 1s the 
foremost paramita. Thịs 1s called the conduct of veneration.” 

Thiện pháp hạnh: The conduct of wholesome Dharma. 

Nết hạnh phép lành, đức viên dung để làm thành quy tắc của chư Phật mười phương—The 
practice of good teaching, or perfecting the Buddha-law by complete virtue. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, có thể thành tựu quy tắc của các Đức 
Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành.”—The Buddha told Ananda: “With such 
perfect fusion, one can model oneself after all the Buddhas of the ten directions. Thịs 1S 
called the conduct of wholesome dharma.” 


10) Chơn thật hạnh: The conduct of true actuality. 


a) 


b) 


Nết hạnh chơn thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn nầy—The practice of truth, or 
manifest In all things the pure, final and true reality. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê lậu. Nhất chân vô vi, tính 
bản nhiên. Đó gọi là chân thật hạnh.”—The Buddha told Ananda: “To then be pure and 
without outflows In each and every way 1s the primary truth, which 1s unconditioned, the 
essence of the nature. This 1s called the conduct of true actuality.” 





Œ) 


a) 


b) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


1117 


(B-3) An Lạc Hạnh 
Pleasant Pracfices 


Thân An Lạc Hành— Pleasant practice 0ƒ the body: An lạc bằng những thiện nghiệp của 
thân. Đức Phật dạy hạnh an lạc về thân bằng cách chia hạnh này ra làm hai phần, phạm vi 
hành sử (hoạt động) và phạm vi thân cần (gần gũi) của một vị Bồ Tát—To attain a happy 
contentment by proper direction of the deeds of the body. The Buddha taught the pleasant 
practice of the body by dividing 1t into two parts, a Bodhisattva”s spheres of action and of 
1ntimacy. 

Phạm vi hành xử của một vị Bồ Tát là thái độ căn bản của vị ấy, đây là nền tẳng của sự 
ứng xử riêng của vị ấy. Một vị Bồ Tát phải luôn kiên nhẫn, tử tế, nhu hòa, không nóng 
nảy; không hách dịch, không như người bình thường, vị ấy không kiêu mạn hay khoe 
khoang về những việc tốt của riêng mình, vị ấy phải nhìn thấy đúng như thật tính của tất 
cả các sự vật. Vị ấy không bao giờ có cái nhìn phiến diện về các sự vật. Vị ấy hành sử với 
lòng từ bi với tất cả mọi người mà không bao giờ tỏ lộ, nghĩa là không phân biệt: A 
Bodhisattvaˆs sphere of action means his fundamenfal attitude as the basis of his personal 
behavior. A Bodhisattva 1s patlent, gentle, and agreeable, and 1s neither hasty nor 
overbearing, his mind 1s always unperturbed. Unlike ordinary people, he 1s not conceited 
or boasfful about his own good works. He must see all things In their reality. He never 
take a partial view of things. He acts toward all people with the same compassion and 
never making show 0Ý It. 

Đức Phật dạy về phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát bằng cách chia phạm vi này ra làm 
10 phần—A Bodhisattva”s sphere of intimacy——Phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát: The 
Buddha teaches a Bodhisattva”s sphere of intimacy by dividing 1t Into ten areas: 

Một vị Bồ Tát không gần gũi với những người có chức vị cao hay có uy thế nhằm đạt lợi 
dưỡng, cũng không chịu giảng pháp cho họ bằng sự thân mật thái quá với họ: A 
Bodhisattva 1s not Intimate with men of high position and influence In order to øgain some 
benefit, nor does he compromise his preaching of the Law to them through excessive 
familiarity with them. 

Một vị Bồ Tát không gần gũi các ngoại đạo, các nhà làm thơ văn thế tục, không gần gũi 
với những người chỉ biết chạy theo thế tục hay những người chán bỏ thế tục. Do đó mà vị 
Bồ Tát luôn đi trên “Trung Đạo” chứ không bị ảnh hưởng bất tịnh của các hạng người vừa 
kể: A Bodhisattva is not intimate with heretics, composers of worldly literature or poetry, 
nor with those who chase for worldly life, nor with those who don't care about life. Thus, a 
Bodhisattva must always be on the “Middle Way,” not adversely affected by the Impurity 
of the above mentioned people. 

Một vị Bồ Tát không tham dự vào các môn thể thao hung bạo như quyền anh hay đô vật, 
hay những cuộc trình diễn múa men của các vũ công hay của những người khác: A 
Bodhisattva does not resort to brutal sports, sụch as boxing and wrestling, nor the varIous 
Juggling performances of dancers and others. 

Một vị Bồ Tát không lui tới thân cận với những người làm nghề sát sanh, như người bán 
thịt, đánh cá, thợ săn, và vị ấy không bày tổ thái độ dửng dưng đối với việc làm ác: A 
Bodhisattva does not consort personally with those who Kkill creatures to make a living, 


VI) 


1118 


such as butchers, fishermen, and hunters, and does not develop a callous attitude toward 
engaging In cruel conduct. 

Một vị Bồ Tát không thân cận gần gũi với chư Tăng Ni chỉ biết tìm cầu an lạc và hạnh 
phúc cho riêng mình, còn thì không lo gì cho ai, va những người bằng lòng với cuộc sống 
tách biệt với thế tục. Hơn nữa, vị ấy không bị tiêm nhiễm bởi những ý tưởng ích kỷ, cũng 
không chịu nghe pháp mà họ giảng. Nếu họ có tới nghe pháp của mình thì mình phải nắm 
lấy cơ hội mà thuyết giảng, nhưng không mong cầu bất cứ điều gì nơi họ: A Bodhisattva 
does not consort with monks and nuns who seek peace and happiness for themselves and 
don”t care about other people, and who satisfy with their own personal isolation from 
earthly existence. Moreover, he does not become ¡infected by their selfish Ideas, nor 
develop a tendency to compromise with them ¡n listening to the laws preached by them. If 
they come to him to hear the Law, he takes the opportunity to preach it, expect nothing in 
return. 

Khi giảng pháp cho phụ nữ, vị ấy không để lộ vẻ bên ngoài có thể gây ý tưởng đam mê, 
và vị ấy luôn giữ một tâm lý đứng đắn và một thái độ nghiêm túc: When he preaches the 
Law to women, he does not display an appearance capable of arousing passionate 
thoughts, and he mainfains a correct mental attitude with øreat strictness. 


vii) Vị ấy không thân cận với một người lưỡng tính. Nghĩa là vị ấy phải cẩn trọng khi thuyết 


giảng cho một người lưỡng tính như thế: He does not become friendly with any 
hermaphrodite. This means that he needs to take a very prudent attitude when he teaches 
such a deformed person. 


viii)Vị ấy không vào nhà người khác một mình. Nếu vì bất cứ lý do gì mà phải làm như vậy, 


vị ấy chỉ chú tâm nghĩ nhớ tới Đức Phật. Đây là lời khuyên dạy của Đức Phật cho vị Bồ 
Tát khi vị này đi mọi nơi cùng với Đức Phật: He does not enter the homes of others alone. 
If for some reason he must do so, then he thinks single-mindedly of the Buddha. Thịs 1s the 
Buddhaˆs admonition to the Bodhisattva to go everywhere together with the Buddha. 

Khi giảng pháp cho phụ nữ, không nên để lộ răng khi cười, cũng không nên để lộ ngực 
mình ra: lIf he preaches teh Law to lay women, he does not display his teeth 1n smile nor 
let his breast be seen. 

Vị ấy không thích giữ các vị sa-di và trẻ em bên cạnh mình. Ngược lại, Đức Phật khuyên 
vị ấy nên ưa thích thiển định, độc cư, học tập và kiểm soát tâm mình: He takes no 
pleasure in keeping young pupils and children by his side. On the contrary, the Buddha 
admonishes the Bodhisattva ever to prefer meditation and seclusion and also to cultivate 
and control his mind. 


(II) Hạnh an lạc nơi khẩu — Pleasant practice oƒ the mouth oƒa Bodhisaftva: Theo Kinh Pháp 


Hoa, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát nên thực hành hạnh an lạc nơi khẩu như sau: “Thứ nhất, 
một vị Bồ Tát không ưa nói lỗi của người khác hay của các kinh; thứ hai, vị ấy không 
khinh thường những người thuyết giảng khác; thứ ba, vị ấy không nói chuyện phải quấy, 
tốt xấu, ưu điểm hay khuyết điểm của người khác, không nêu tên của bất cứ chư Thanh 
văn hay Duyên giác, và cũng không loan truyển lỗi lầm của họ; thứ tư, cũng vậy, vị ấy 
không ca ngợi đức hạnh của họ và cũng không sanh lòng ganh ty. Nếu vị ấy giữ được cái 
tâm hoan hỷ và rộng mở theo cách như thế thì những người nghe giáo lý sẽ không phản 
đối. Với những ai đặt ra những câu hỏi khó khăn, vị ấy không bao giờ dùng pháp Tiểu 


1119 


Thừa mà chỉ dùng giáo pháp Đại Thừa để trả lời, khiến cho họ có thể đạt được trí huệ 
toàn hảo.”——According to the Lotus Sutra, the Buddha gave instructions to all Bodhisattvas 
on Pleasant practice of the mouth as follows: “First, a Bodhisattva takes no pÏleasure In 
telling of the errors of other people or of the sutras; second, he does not despite other 
preachers; third, he does not speak of the good and evIl, the merits and demerits of other 
people, nor does he single out any Sravakas or Pratyeka-buddhas by name, nor does he 
broadcast their errors and sins; fourth, In the same way, he do not praise theIr virtues, nor 
does he beget a Jealous mind. If he maintains a cheerful and open mind in this way, those 
who hear the teaching wIll offer him no opposition. To those who ask difficult questions, 
he does not answer with the law of the small vehicle but only with the Great vehicle, and 
he explains the Law to them so that they may obtain perfect knowledge.” 


(HI)Hạnh an lạc nơi tâm— Pleasant practice 0ƒ the mind oƒ a Bodhisattea: Theo Kinh Pháp 
Hoa, Đức Phật đưa ra 8 lời khuyên cho chư vị Bồ Tát như sau: “Thứ nhất, một vị Bồ Tát 
không nên chất chứa lòng đố ky hay lừa dối. Thứ hai vị ấy không khinh thường, nhục mạ 
những người tu tập theo Phật đạo khác dù họ là những người sơ cơ, cũng không vạch ra 
những ưu hay khuyết điểm của họ. Thứ ba, nếu có người tìm cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không 
làm cho họ chán nản khiến họ nghi ngờ và hối tiếc, cũng không nói những điều làm cho 
người ấy nhục chí. Thứ tư, vị ấy không ham mê bàn luận về các pháp hoặc tranh cãi mà 
nên nỗ lực tu tập thực hành để cứu độ chúng sanh. Thứ năm, vị ấy nên nghĩ đến việc cứu 
độ tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau bằng lòng đại bi của mình. Thứ sau, vị ấy nên 
nghĩ đến chư Phật như nghĩ đến những đấng từ phụ. Thứ bảy, vị ấy nên luôn nghĩ đến 
những vị Bồ Tát khác như những vị thầy vĩ đại của mình. Thứ tám, vĩ ấy nên giảng pháp 
đồng đều cho tất cả chúng sanh mọi loài.”—According to the Lotus Sutra, the Buddha 
gave eight advices to all Bodhisattvas as follows: “First, a Bodhisattva does not harbor an 
envious or deceifful mind. Second, he does not slight or abuse other learners of the 
Buddha-way even 1f they are beginners, nor does he seek out their excesses and 
shortcomings. Third, If there are people who seek the Bodhisattva-way, he does not 
distress them, causing them to feel doubt and regret, nor does he say discouraging things 
to them. Fourth, he should not indulge In discussions about the laws or engage In dispute 
but should devote himself to cultivation of the practice to save all living beings. Fifth, he 
should think of saving all living beings from the sufferings through his great compassion. 
SIxth, he should think of the Buddhas as benevolent fathers. Seventh, he should always 
think of the Bodhisattvas as his great teachers. Eighth, he should preach the Law equally 
to all living beings.” 


(IV)Hạnh an lạc nơi nguyện— Pleasanf pracfice gƒ the vow gƒa Bodhisafftea: Theo Kinh Pháp 
Hoa, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát nên thực hành hạnh an lạc về nguyện như sau: “An lạc 
hạnh nơi nguyện có nghĩa là có một tinh thần từ thiện lớn lao. Vị Bồ Tát nên tổ lòng 
thương xót lớn lao đối với những người tại gia và ngay cả chư Tăng, những người chưa là 
Bồ Tát, nhưng lại thỏa mãn với những ý tưởng ích kỷ là chỉ cứu lấy riêng mình. Vị ấy 
cũng nên quyết định rằng mặc dù bây giờ người ta chưa cầu, chưa tin, chưa hiểu những gì 
Đức Phật đã giảng dạy trong kinh này, khi đạt được toàn giác thì với năng lực siêu phàm 
và và năng lực trí tuệ, vị ấy sẽ dẫn họ vào an trụ trong pháp này.”—According to the 


1120 


Lotus Sutra, the Buddha gave Instructions to all Bodhisattvas on Pleasant practice of the 
vow as follows: “he pleasant practice of the vow means to have a spIrIt of great 
compassion. A Bodhisattva should beget a spirit of great charity toward both laymen and 
monks, and should have a spirit of great compassion for those who are not yet 
Bodhisattvas but are satisfled with their selfish idea of saving only themselves. He also 
should decide that, though those people have not inquired for, nor believed in, nor 
understood the Buddha's teaching In this sutra, when he has attaned Perfect 
Enlightenment through his transcendenfal powers and powers of wisdom he will lead them 
to abide In this Law.” 


(C) Nguyện 
Pranthia (skt) 
Pranidhana (skt) 


(H) Nghĩa của Nguyện— The meanings oƒ Resolve: 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


Ao ước: To wish—To desire. 

Cam kết: Commitment. 

Lời hứa: A will. 

Phạn ngữ “Prani (Praniddhana)” có nghĩa là “hệ nguyện.” Nói chung, đây là sự hoàn 
thành thệ nguyện tôn giáo và phát triển thái độ đúng về việc tu tập. Lời nguyện do một vị 
Bồ Tát nói lên khi khởi đầu con đường tiến về đại giác của mình. Một lời tự nguyện, 
thường là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, hoặc là độ tận chúng sanh trước khi 
thành Phật, v.v. Trong Phật giáo Đại Thừa, “Nguyện” là ba la mật thứ bảy trong “Thập Ba 
la mật” mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường tiến tới Phật quả——“Prani (Praniddhana)” 
Is a Sanskrit term for “Aspiration”. In general, this term refers to the fulfilliment of 
religIous vows and developing a correct attitude toward religious practice. A bodhisattva 
vow, which 1s the first step on the way to enlightenment A vow to onself as self- 
dedication, usually bodhisattva vows above to seek Bodhi and below to save beIngs or to 
save all beings before benefiting from his own enlightenment or entering Info nirvana. In 
Mahayana Buddhism, “Praniddhana” 1s the seventh in the tenfold list of Paramitas that a 
Bodhisattva cultivates during the path to Buddhahood. 

Phát Nguyện —Make vow: Tác nguyện (lập nguyện)—To vow——To resolve——To make a 
vow——Theo trường phái Tịnh Độ, Phật tử thuần thành nên phát nguyện tự lợi lợi tha, và 
hoàn thành nguyện vãng sanh Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Đây là pháp môn thứ ba 
trong năm pháp môn đi vào cõi Tịnh Độ. Phật tử chơn thuần nên luôn phát khởi thệ 
nguyện rằng: “Phát tâm Bồ để, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển, khuyến tấn người 
tu hành, và cứu độ chúng sanh.”—According to the Pure Land Sect, devout Buddhists 
should make vow to benefit self and others, and to fulfil the vow so as to be born 1n the 
Pure Land of Amitabha Buddha. Thịs 1s the third of the five doors or ways of entering the 
Pure Land. Devoted Buddhists should always vow: “Awaken mind with a longing for 
Bodhicitta, deeply believe In the law of Cause and Effect, recite Mahayana sutras, 
encourage other cultivators and save other sentient beings.” 


6) 


1121 


Thệ nguyện: To vow—Resolve—Phát Nguyện là phát khởi từ trong tâm tưởng một lời 
thể, hay lời hứa kiên cố, vững bên, nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích, hoặc công việc 
tốt lành nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối chuyển lưi sụt. 
Phật tử chơn thuần nên nguyện tu y như Phật để được thành Phật, rồi sau đó nguyện đem 
pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết chúng sanh đều bỏ mê 
về giác, phẩn vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong 
cầu thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vuiI—Vow 1s something 
that comes from the heart and soul, a deep rooted promise, swearing to be unrelenting In 
seeking to attain a goal. This 1s having a certain mind-set or something one wishes to 
achieve and never give up until the obJective 1s realized. Thus, there there should be 
absolutely no reason whatsoever that should cause one fo regress or øIve up that vow or 
promise. Sincere Buddhists should vow to follow the teachings to sultivate to become 
Buddhas, then to use the magnificent Dharma of enlightenment ofthe Buddhas and vow to 
give them to all sentilent beings to abandon therr Ignorance fo cross over to enlightenment, 
to abandon delusion to follow truths. According to the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish 
sincerely, praying to find liberation from the sufferings of this saha World, to gain rebirth 
to the peaceful Ultimate Bliss World. 


(II Những loại “Nguyện ” khác— Other kinds oƒ “Vow ”: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Thệ nguyện sâu dây: Deep vow 

Sơ phát nguyện: First vow. 

Phát nguyện trọn đời: Final vow. 

Khấn nguyện riêng tư: Private vow. 

Khấn nguyện công khai: Public vow (open vow). 


(HI)Lời nguyện của Phật tử thuần thành— Devoted Buddhists° vows: Sức mạnh của nguyện 


tiêu trừ được trọng nghiệp, quét sạch những bệnh tật của tâm và thân, điều phục ma quân 
và có thể đưa chư thiên và loài người đến chỗ được tôn kính. Vì vậy Phật tử chân thuần 
thệ nguyện từ Phật giáo mà sanh, hộ trì chánh pháp, chẳng để dứt Phật chủng, để sanh 
vào nhà như Lai cầu nhứt thiết trí. Tất cả Phật tử đều muốn vượt thoát khỏi biển khổ đau 
phiền não trong khi nguyện lại là chiếc thuyển có thể chở họ vượt biển sanh tử để đến bờ 
Niết Bàn bên kia. Có một số Phật tử học theo nguyện của các vị Bồ Tát như Quán Thế 
Âm, Phật Dược Sư hay Phật A Di Đà, vân vân. Điểu này cũng tốt, nhưng đó vẫn là những 
biệt nguyện của các ngài. Chúng ta phải lập nguyện của chính chúng ta. Khi chúng ta đã 
lập nguyện của chính mình tức là chúng ta đã có đích để đến trong việc tu tập. Ngoài ra, 
một khi chúng ta đã lập nguyện, ngay chuyện dễ duôi chúng ta cũng không dám vì những 
nguyện ấy đã ấn sâu vào tâm khẩm của chúng ta—The power of vows eradicates heavy 
karma, wipes away all illnesses of mind and body at their karmic source, subdues demons 
and can move gods and humans to respect. Thus, devoted Buddhists should be issued from 
the realm of the Buddha-teaching, always accomplish the preservation of the Buddha- 
teaching, vow to sustain the lineage of Buddhas, be orlented toward rebirth in the family 
of Buddhas, and seek omniscient knowledge. All Buddhists want to cross the sea of 
sufferings and afflictions while vows are like a boat which can carry them across the sea 
of birth and death to the other shore of Nirvana. Some Buddhists learn to practice special 


1122 


vows from Avalokitesvara Bodhisattva, Medicine Buddha or Amitabha Buddha, etc. This 
1S good, but these vows are still their special vows. We must make our own vows. When 
Set up our own vows that means we have our own aim to reach ¡in cultivation. Besides, 
once we have made our vows, even If we want to slack off in our cultivation, we wont 
dare, because the vows were already sealed in our mind. 


(IV)Hân Nguyện—.Joyous Vows: Theo trường phái Tịnh Độ, có hai điểu chính yếu để thệ 


1) 


2) 


nguyện cứu mình cứu người. Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh —According to the 
Pure Land Sect, there are ftwo main aspects to making the Joyous vows of “rescuing 
oneself and others.” The practitioner should clearly realize the goal of rebirth: 

Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh— The practitioner should clearly realize the goal oƒ 
rebirth: Sở dĩ chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì chúng ta muốn thoát sự khổ cho mình và tất 
cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng, “sức mình yếu kém, còn bị nghiệp nặng ràng 
buộc, mà ở cõi đời ác trược nầy cảnh duyên phiển não quá mạnh. Ta cùng chúng sanh bị 
chìm đắm nơi dòng mê, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô lượng kiếp từ vô thỉ đến nay, 
cũng vì lẽ ấy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta làm thế nào để tìm con đường 
độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế duy có cầu sanh Tịnh 
Độ, gần gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy tu hành chứng vô sanh 
nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận Vãng sanh đã nói: “Phát tâm 
Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật, tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh, tâm 
độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh về cõi Phật —The goal of our cultivation is to seek 
escape from suffering for him/herself and all sentient beings. He/She should think thus: 
“My own strength 1s limited, I am still bound by karma; moreover, in this evil, defiled life, 
the circumstances and conditions leading to afflictions are overpowering. That 1s why 
other sentient beings and myself are drowning in the river of delusion, wandering along 
the evil paths from time Iimmemorial. The wheel of birth and death 1s spinning without 
end; how can I find a way fo rescue myself and others in a safe, sure manner? There 1s but 
one solution, 1t Is to seek rebirh in the Pure Land, draw close to the Buddhas and 
Bodhisattvas, and relying on the supremely auspicious environment of that realm, 
engaging In cultivation and attain the Tolerance of Non-Birth. Only then can I enter the 
evil world to rescue sentient beings. The Treatise on Rebirth states: “To develop the 
Bodhi-Mind 1s precisely to seek Buddhahood; to seek Buddhahood 1s to develop the Mind 
Of rescuing sentient beings; and the Mind of rescuing sentient beings 1s none other than the 
Mind that gathers all beings and helps them achieve rebirth in the Pure Land. 

Muốn sanh về Tịnh Độ— Ensure oƒ rebirth in the Pure Land: Lại muốn sanh về Tịnh Độ, 
phải có đủ hai phương diện, một là xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề; hai là tùy thuận ba pháp 
thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa lìa và tùy thuận Bồ Đề? Ấy là phải cầu 
sanh tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó 
mặc ý cỡi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi sanh tử, vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, 
tùy duyên mà bất biến, không còn gì trổ ngại nữa—Moreover, to ensure rebirth, we 
should perfect two practices; first 1s abandoning the three things that hinder enlightenment, 
second 1s abiding by the three things that foster enliphtenment. How can we abandon the 
things that hinder enlightenment and abide by the things that foster enlightenment? It 1s 
preciIsely by seeking rebirth in the Western Pure Land, remaining constantly near the 


a) 


) 


ii) 


b) 


) 


ii) 


1123 


Buddhas and cultivating the Dharmas until Tolerance of Non-Birth 1s reached. At that 
point, we may sail the boat of great vows at will, enter the sea of Birth and Death and 
rescue sentlent beings with wisdom and compassion “adapting to condilons but 
fundamenrally unchanging,' free and unimpeded. 

Xa lìa ba pháp chướng Bồ Để —Abandoning the three things that hinder enlightenment: 
Tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Hành giả phải y theo 
trí huệ môn mà xa lìa tâm niệm ấy: The Mind of seeking our own peace and happiness, 
ego-grasping and attachment to our own bodies. The practitioner should follow the path of 
wisdom and leave all suụch thoughts far behind. 

Tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng sanh đau khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn mà 
xa la tâm niệm ấy: The Mind of abandoning and failing to rescue sentient beings from 
suffering. The practiioner should follow the path of compassion and leave all such 
thoughts far behind. 

Tâm chỉ mong cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh 
được lợi ích an vui. Hành giả phải y theo phương tiện môn mà xa lìa tâm niệm ấy: The 
Mind of exclusively seeking respect and offerings, without seeking ways to benefit 
sentient beings and bring them peace and happiness. The practitioner should follow the 
path of expendients and leave all such thoughts far behind. 

Thành đạt ba pháp thuận Bồ Để——Obtaining the three things that foster enlightenment: 

Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm——Undefiled Pure Mind: Tâm không vì tự thân mà câu các sự 
vui, vì Bồ Đề là thể trong sạch ha nhiễm trước, nếu cầu sự vui riêng cho mình tức thân 
tâm có nhiễm, làm chướng ngại Bồ Đề Môn; nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy 
thuận Bổ Để_—The “'Undefiled Pure Mind` of not seeking personal happiness, that ¡is 
enlightenmerrt 1s the state of undefiled purity. IÝ we seek after personal pleasure, body and 
Mind are defiled and obstruct the path of enlightenment. Therefore, the undefiled Pure 
Mind is called consonant with enlightenmerit. 

An Thanh Tịnh Tâm—Pure Mind at Peace: Tâm vì cứu độ hết thẩy mọi đau khổ cho 
chúng sanh, bởi vì Bồ Đề là tâm trong sạch làm cho chúng sanh được an ổn, nếu không 
cứu độ loài hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Đề môn; nên tâm 
cứu khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề—The “Pure Mind at 
Peace,` rescuing all sentient beings from suffering. This 1s because Bodhi is the undefiled 
Pure Mind which gives peace and happiness to sentient beings. If we are not rescuing 
sentient beings and helping them escape the sufferings of Birth and death, we are going to 
counter to Bodhi path. Therefore, a Mind focussed on saving others, bringing them peace 
and happiness, 1s call consonant with enlightenmernt. 

Lạc Thanh Tịnh Tâm—Blissful Pure Mind: Tâm muốn khiến cho tất cả chúng sanh được 
Đại Niết Bàn. Bởi Đại Niết Bàn là chỗ cứu cánh thường vui, nếu không khiến cho loài 
hữu tình được niềm vui cứu cánh tức là ngăn che Bồ Để môn; nên tâm muốn cho chúng 
sanh được hưởng cảnh thường lạc gọi là tùy thuận Bồ Để —A “Blissful Pure Mind,' 
seeking to help sentilent beings achieve Great Nirvana. Because Great Nirvana 1s the 
ultimate, eternally blissful realm. If we do not help sentient beings achieve 1t, we obstruct 
the Bodhi path. Hence the Mind which seeks to help sentient beings attain eternal bliss 1s 
called consonant with enlightenmernt. 


c) 


1) 


ii) 


1124 


Quán tưởng y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc—The cultivator should contemplate the 
wholesome characteristics of the Pure Land and auspicious features of Amitabha Buddha: 
Quán tưởng báo thân (chánh báo) kiết tường của Đức Phật A Di Đà—Contemplate the 
auspicious features of Amitabha Buddha: Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A 
Di Đà sắc vàng rực rỡ, có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn 
vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có tám muôn bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng 
sanh niệm Phật —The cultivator should contemplate the auspIcious features of Amitabha 
Buddha. Amitabha Buddha possesses a resplendent, golden Reward Body, replete with 
84,000 maJor characteristics, each characteristic having 84,000 minor auspIcious signs, 
each sign beaming 84,000 rays of light which illuminate the entire Dharma Realm and 
gather in those sentient beings who recite the Buddhaˆs name. 

Quán tưởng y báo thiện lành nơi cõi Tây Phương Cực Lạc—The cultivator should 
contemplate the wholesome characteristics in the Western Pure Land: Hành giả nên quán 
cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như các kinh Tịnh Độ đã nói. Ngoài ra, người niệm 
Phật khi bố thí, trì giới, cùng làm tất cả các hạnh lành đều phải hồi hướng cầu cho mình 
và chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc—The Western Pure Land is adorned with seven 
treasures, as explained in the Pure Land sutras. In addition, when practicing charIty, 
keepIng the precepts and performing all kinds of good deeds, Pure Land practitloners 
should always dedicate the merits toward rebirth in the Pure Land for themselves and all 
other sentient beings. 


(V) Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ— Vow (v) to be reborn in the Pure Land: 


Con nguyện lâm chung không chướng ngại 
A Di Đà đến rước từ xa 

Quán Âm rưới nước cam lồ lên đầu 

Đại Thế Chí kim đài trao đỡ gót 

Trong một sát na lìa ngũ trược 

Khoảng tay co duỗi đến liên trì 

Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tổ 

Và liền ngộ vô sanh pháp nhẫn 

Không rời an dưỡng tại Ta Bà 

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Always taking earthly toil as Buddha work 
Con nguyện như thế Phật chứng tri 

Kết cuộc về sau được thành tựu. 


I vow that at the moment of death, there will be no obstacles 
Amitabha Budha will welcome from afar 

Bodhisattva Avalokitesvara wIll shower sweet dew on my head 
Bodhisattva Mahastham-prapta wIll bring a lotus blossom for my feet. 
In a split second, I wIll leave the turbid world 

Reaching the Pure Land in the time 1t takes to extend my arms. 


1125 


'When the lotus blossom opens, I will see Amitabha, the 
Compassionate 

Hearing the profound dharma, I wIll be enlightened 

And reach tolerance of non-birth 

I will then return to the Saha World, without leaving the Pure Land 
Through all kinds of expedients, [ will help sentient beings 

Thịs 1s my vow, please accept 1t 

Anh help me fulfill it in the future. 


(VŨ Các định nghĩa khác liên quan đến Nguyện — Other defimiions which are related to the 


a) 


Vows: 

Nguyện Ba La Mật: Vow-paramita—Ba La Mật thứ tám trong Thập Ba La Mật của Bồ 
Tát, thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sanh. Bồ Tát nguyện phát xuất từ sự tỉnh giác của 
Bồ Tát về thế giới khổ đau. Có bốn phổ nguyện lớn của Phật và Bồ Tát, trong khi Đức 
Phật A Di Đà có bốn mươi tám lời nguyện. Theo truyền thống Đại Thừa, có ba vị Bồ Tát 
lớn là Quán Thế Âm tượng trưng cho lòng từ, Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, và Phổ 
Hiển tượng trưng cho lời thệ nguyện. Trong những nguyện của chư Bồ Tát đã thể hiện tột 
đỉnh lý tưởng của Bồ Tát là chỉ yêu thương quan tâm đến chúng sanh đau khổ và chuyển 
hóa họ giác ngộ thành Phật. Bồ Tát là người khao khát đạt được trí tuệ ba la mật tại thế 
giới vô minh vọng tưởng của chúng sanh không biết đến giải pháp thoát khổ. Bồ Tát có trí 
tuệ toàn hảo trong thế giới hữu vi này vì lòng từ bi vô lượng nên phát đại nguyện thệ độ 
chúng sanh vô tận—The vow paramita, the eiphth of the ten paramitas, a bodhisattvaˆs 
vow fo aftain bodhi, and save all beings to the other shore. The Bodhisattva pranidhana 
was Inspired by his recognition of the terrible suffering of the world. There are four 
magnanimous Vows or four all-encompassing vows, while Amitabha Buddha has forty- 
eight vows. According to Mahayana tradition, there are three great Bodhisattvas: 
Avalokitesvara, ManjJusri, and Samantabhadra who represent respectively the great 
compassion, wisdom and vows of all Buddhas. In the vows of Bodhisattvas, the 
compassionate zeal of the ideal Bodhisattva whose only concern 1n life 1s to relieve the 
paIns and burdens of all sentlent beings, and to bestow upon them true happiness through 
the achievement of Buddhahood. A Bodhisattva 1s aspirant of the achievement of perfect 
wisdom 1n a ruesome world of beings that know no solution because of the frame of their 
unrestive mind. The Bodhisattva has perfect Insight into the conditioned world. lt 1s 
because of the luminosity which he bears toward all out of his boundless openness. 

For more Information, please see Thập Ba La Mật in Chapter 27. 

Nguyện Chí Cầu Mãn Túc: Tìm cách làm tròn lời nguyện—Seeking the fulfilment or 
resolves or aIms. 

Nguyện Chủ: Lời bổn nguyện trong tiền kiếp khuyến khích con người xây chùa hay chép 
kinh, vân vân, đưa dẫn con người ấy thành Phật hay vãng sanh Tịnh Độ —The original 
VOW Of resolve 1n a previous exIstence which Incites a man to build a pagoda, copy a sutra, 
etc., leading him to become Buddha or reach the Pure Land. 

Nguyện Độ: 

Quốc độ thành tựu do lời nguyện, hay Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—The land of the 
vow, the Pure Land of Amitabha. 


b) 


a) 


b) 


1126 


Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, độ thoát tất cả chúng sanh tín tâm: Salvation through 
trust in the vow, e.ø. of Amitabha. 

Nguyện Hải: Lời thề nguyễn của vị Bồ Tát sâu rộng như biển cả—The Bodhisattva vow 
1s deep and wide likened to the ocean. 

Nguyện Hành: Thể nguyễn và tu hành, hai điều hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu hành (không 
thể thiếu một)—To vow and perform the discipline the vow involves. 

Nguyện Luân: 

Thệ nguyện của Bồ Tát bền vững, phá tan hết thẩy chướng duyên nghịch cảnh, giống như 
luân bảo của Luân Vương: The vow-wheel of a Bodhisattva, which overcomes all 
OppOoSItion. 

Thân của Bồ Tát luân chuyển vì thệ nguyện của chính mình: The revolving of the 
bodhisattvaˆs life around hIs vow. 

Nguyện Lực: Pranidhanabala (skt)—Lực của lời thể nguyễn—The power of the vow—— 
Nguyện lực kiên quyết của một vị Bồ Tát là cứu độ nhất thiết chúng sanh—The inflexible 
resolve of a Bodhisattva 1s to save all sentient beings. 

Nguyện Lực Vấng Sanh —Seeking rebith through the power øƒ vows: Nguyện Vãng 
Sanh Tịnh Độ: Vow to be reborn ¡n the Pure Land—Pháp Môn Chúng Hạnh là môn nói về 
hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực Lạc. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ 
Hiển Bồ Tát khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng mười đại 
nguyện cầu sanh Tịnh Độ (see Thập Hạnh Phổ Hiển in Chapter 29 (E-3)). Trong mỗi 
nguyện ấy đều có nói khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền 
não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân, 
khẩu, ý, thực hành nguyện đó không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất 
cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy 
hằng theo bên mình trong khoảng sát na hành giả liền được sanh về Cực Lạc. Ngoài ra, 
hành giả còn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 
mười nghiệp lành. Thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Phát lòng Bồ 
Đề, tin lý nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ngoài ra, 
những kẻ cất chùa xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải 
hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng 
tín nguyện hồi hướng, đều có thể vãng sanh—The “Sundry Practices” is the method in 
which the cultivator engages in many practices seeking rebirth in the Pure Land. Thus, In 
the Avatamsaka Sutra, the Bodhisattva Samantabhadra advises and urges the youth 
Sudhana (Good Wealth) and the Ocean-Wide Great Assembly to seek rebirth throught the 
Ten Great Vows. Each Vow contains the clause: “When the realm of empty space 1s 
exhausted, my Vows wIll be exhausted. But because the realm of empty space 1s 
inexhaustible, my Vows will never end. In the same way, when the realm of living 
beings, the karma of living beings, and the afflictions of living beings are exhausted, my 
Vows wIll be exhausted. But the realms of living beings, the karma of living beings, and 
the afflictions of living beings are Inexhaustible. Therefore, my Vows are inexhaustible. 
They continue 1n thought after thought without cease. My body, mouth and mind never tire 
of doing these deeds. At the time of death, when all family and possesslons are left behind 
and all faculties disintegrate, only these great vows wIll follow close behind, and in an 
Iinstant, the practitioner will be reborn in the Pure Land. Besides, practitioners should be 


1127 


filial toward their parents and support them; serve and respect their teachers and elders; 
be of compassionate heart and abstain from doing harm; and cultivate the ten virtuous 
actions. They should accept and hold on to their refuge in the Three Jewels; perfectly 
observe all moral precepts and not lower their dignity nor neglect ceremonial 
observances. They should awaken In their Minds a longing for Bodhi, deeply believe In 
the principle of cause and effect, recite Mahayana sutras, persuade and encourage other 
practitioners. Furthermore, those who perform good deeds, carrying them out to perfection 
and transferring the merits with a Mind of faith and vows, can all achieve rebirth as well. 
These meritorious acts include erecting temples, stupas and statues of the Buddhas, 
worshipping the Buddhas, burning incense, offering flowers, donating pennanfs and other 
decorations to Buddhist temples, making offerings of food to the clergy, practicing charity, 
eftc. 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại 

I vow that at the moment of death, there will be no obstacles 

A Di Đà đến rước từ xa 

Amitabha Budha will welcome from afar 

Quán Âm tưới nước cam lồ lên dầu 

Bodhisattva Avalokitesvara will shower sweet dew on my head 

Đại Thế Chí kim đài trao đỡ gót 

Bodhisattva Mahastham-prapta wIll bring a lotus blossom for my feet. 

Trong một sát na lìa ngũ trược 

In a split second, I will leave the turbid world 

Khoảng tay co duỗi đến liên trì 

Reaching the Pure Land In the time 1t takes to extend my arms. 

Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn 

When the lotus blossom opens, I wIll see Amitabha, the compassionate 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tổ 

Hearing the profound dharma, I will be enlightened 

Và liền ngộ vô sanh pháp nhẫn 

And reach tolerance of non-birth 

Không rời an dưỡng tại Ta Bà 

I will then return to the Saha World, without leaving the Pure Land 

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 

Through all kinds of expedients, [ will help sentient beings 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Always taking earthly toil as Buddha work 

Con nguyện như thế Phật chứng tri 

This 1s my vow, please accept If 

Kết cuộc về sau được thành tựu 

And help me fulfill it in the future. 

10. Nguyện Phật: Một trong mười loại thân Phật, tức là hóa thân Phật trong tám tướng thành 

đạo—A Buddha of the vow, who passes through the eight forms of an Iincarnate Buddha, 
one of the ten bodies of a Thus-Come-One. 


TỊ. 


12. 


13. 


14. 


15. 


1ó. 


17. 


1128 


Nguyện Siêu Thế: Vows that are superior to any other vows—Thệ nguyện vượt hơn hẳn 
các lời nguyện khác, ý nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà vượt hơn hẳn các lời 
nguyện của Tam Thế chư Phật —Vows that are superior to any other vows, ¡.e. the forty- 
eight vows of Amitabha Buddha—See Forty-eight vows of Amitabha in Chapter 182. 
Nguyện Tác: Nguyện trở thành, chẳng hạn như nguyện trở thành Phật—Resolve to be or 
become, e.g. resolve to become Buddha. 

Nguyện Tâm: Tâm nguyện của Phật là cứu độ chúng sanh —The heart of resolve of 
Buddha to all beings. 

Nguyện Thân: Nguyện Phật —Một trong mười thân Phật, nguyện sanh về cung trời Đâu 
Suất để cứu độ chúng sanh—The resolve of a Buddha to be born in the Tusita heaven for 
the work of saving all beings, one of the ten bodies of a Thus Come One. 

Nguyện Thuyền: Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh vãng sanh Tịnh 
Độ được sánh với chiếc thuyển đưa họ đáo bỉ ngạn—The Amitabha”s vow likened to a 
boat which ferries all beings to his Pure Land. 

Nguyện Thực: Một trong năm thức ăn tinh thần nuôi dưỡng thiện căn, người tu theo Phật 
luôn lấy nguyện lực để giữ gìn thân giống như việc ăn uống trong đời thường——Vow-food; 
to nourish the life by the vow, and thus have strensgth to fulfil 1s duties, one of the five 
kinds of spiritual food which good roots of goodness are nourished. 

Nguyện Trí: Trí huệ phát ra do kết quả của lời nguyện—Wisdom resulting from the vow. 


(VII) Đại nguyện— Greaf vows: Mahapranmidhana (skt). 


1) 


2) 


Đại Nguyện được thiết lập khi khởi đầu sự nghiệp tâm linh của chư Bồ Tát— Great vows 
made by the Bodhisattva in the beginning oƒ his spiritual career: Các lời nguyện lớn mà 
các vị Bồ Tát thiết lập khi khởi đầu sự nghiệp tâm linh của các ngài. Đại nguyện của chư 
Phật và chư Bồ Tát, cứu độ hết thấy chúng sanh và khiến họ đạt thành Phật quả. Đại 
nguyện được xem như là một trong “tam trụ” của thiển tập, theo truyền thống Thiển Lâm 
Tế. Đại nguyện được định nghĩa như là nguyện vững vàng để vượt qua đại nghỉ. Hai trụ 
khác là đại tín và đại nghi —The great vow of a Buddha or Bodhisattva to save all the 
living and bring them to Buddhahood. Great resolve 1s regarded as one of the “three 
pillars” of the practice of Zen, according to the Japanese Lin-Chi tradition. It is defined as 
an unwavering resolve to overcome the “sreat doubt.” The other two pillars are great faith 
and great doubt. 

Đại nguyện là y-chỉ của chư Bồ Tát— Bodhisattvas take great vows as a reliance: Chư Bồ 
Tát dùng đại nguyện làm y-chỉ, vì nhờ đó mà Bồ để tâm tăng trưởng. Đây là một trong 
mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ 
Hiển bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y 
đại trí vô thượng của Như Lai: The vow to save all the living and bring them to 
Buddhahood. Bodhisattvas take great vows as a reliance, as they enhance enlightenmernt. 
This 1s one of the ten kinds of reliance of Great Enliphtening Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from the World), the Great 
Enlipghtening Being Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. 


1129 


3) Đại Nguyện là Thuyên Bát Nhã của Đức Phật A Di Đà—Great vow is a boat oƒ Amitabha 
Buddha: Thuyền Bát Nhã hay Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà, đưa tất cả những ai tín 
thọ nơi ngài qua biển sanh tử luân hồi để đến Tịnh Độ—The great vow boat of Amitabha 
Buddha, which ferries the believers over the sea of mortality to the Pure Land. 


(VIHI)Bồ Tát Nguyện— Bodhisaffvas? Vows: See Chapter 29 (E-2) (E-3). 


(D) Tín Hạnh Nguyện 
Faith Practice and Vow 


(ID Tổng quan về “Tín-Hạnh-Nguyện °—An overview oƒ “Faith-Practice-Vow ”: Theo Liên 
Tông Cửu Tổ là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Nếu Tín Nguyện bền chắc thì khi lâm chung, chỉ 
xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho có niệm 
Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là hưởng 
phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, còn 
chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dầy, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải 
có đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự_——According to the 
Ninth Patrlarch of Pureland Buddhism, the Great Master Ou-[: “Tf Faith and Vow are 
solidified, when nearing death, it is possible to gain rebirth by reciting the Buddha”s name 
1n ten recitations. Ín contrast, no matter how much one recites Buddha, 1f Faith and Vow 
are weak and deficient, then this will result only in reaping the merits and blessings In the 
Heavenly or Human realms.” However, this teaching only applies to beings with higher 
faculties. Às for us, beings with low faculties, thin blessings and heavy karmas; If we wish 
to gaIn rebirth to the Ultimate Bliss World, we must have Faith, Practices and Vow. In 
other words, we must carry out both parts of Theory and Practice. 


(II) Chỉ tiết về “ Tín-Hạnh-Nguyện ”— Details oƒ “Faith-Practice- Vow ”: 

(A) Tín—Faith: Sraddha (skt)—Faith—Belief—To believe—Lòng tin. Có lòng tin sâu sắc đối 
với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; 
có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Theo Tịnh Độ tông, tín là 
tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là 
tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào 
biết quy kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài —Faith regarded as the faculty of the 
mind which sees, appropriates, and trusts the things of religlon; it joyfully trusts in the 
Buddha, in the pure virtue of the Triratna and earthly and transcendental øgoodness; 1t 1S 
the cause of the pure life, and the solvent of doubt. According to The Pureland Buddhism, 
faith 1s believing in the Ultimate Bliss World truly exists Just as the Saha World on which 
we are currently living. Faith means to have faith that Amitabha Buddha 1s always 
protecting and will readily rescue and deliver any sentient being who knows to respect and 
recite sincerely His name. 

(B) Hạnh—Practice: Hạnh là phần thực hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh Độ Tông, hành là 
thiết thực xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhứt tâm và cảm ứng đạo giao để 


1130 


được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, theo quan điểm Tịnh Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là chuyên trì danh 
hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen tạp và không tán loạn—According to the Pureland 
Buddhism, practice means one must recite the Amitabha Buddha with the utmost sincerely 
to the point of achieving one-mind or single-minded_ recitation in order to establish the 
unimaginable connections and having the Buddha rescue and deliver the cultivator to the 
Western Pureland after death. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, with point of view from the Pureland, practice 
means to take action or make application of the teaching. This means to recite often the 
vituous name “Namo Amitabha Buddha” without distraction and without chaos 
throughout one”s HIfe. 

(C) Nguyện—Vow: To vow—Resolve—Thệ nguyện—Nguyện là phát khởi từ trong tâm 
tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên cố, vững bên, nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích, 
hoặc công việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối 
chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần nên nguyện tu y như Phật để được thành Phật, rồi sau 
đó nguyện đem pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết chúng 
sanh đều bỏ mê về giác, phản vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi tâm 
tha thiết mong cầu thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vui. Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, theo quan điểm Tịnh Độ, 
nguyện đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được vãng sanh về Cực 
Lạc, mỗi mỗi niệm phát ra đều là “niệm mong cầu” được dự vào nơi chín phẩm sen vàng. 
Trong ba điều tín hạnh nguyện nầy, người tu tịnh nghiệp bắt buộc cần phải có đủ, không 
được thiếu sót một điều; tuy nhiên, nguyện là điều cần thiết nhất—Vow ¡s something that 
comes from the heart and soul, a deep rooted promise, swearing to be unrelenting in 
seeking to attain a goal. This 1s having a certain mind-set or something one wishes to 
achieve and never give up until the obJective 1s realized. Thus, there there should be 
absolutely no reason whatsoever that should cause one to regress or øIve up that vow or 
promise. Sincere Buddhists should vow to follow the teachings to sultivate to become 
Buddhas, then to use the magnificent Dharma of enlightenment of the Buddhas and vow to 
give them to all sentient beings to abandon thetr ignorance to cross over to enlightenment, 
to abandon delusion to follow truths. According to the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish 
sincerely, praying to find liberation from the sufferings of this saha World, to gain rebirth 
to the peaceful Ulimate Bliss World. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, with point of views of the Pureland, vow 1s 
with each thoupht that arises, there 1s a “love and yearning” to gan rebirth in the Ultimate 
Bliss World, and with each thought, there 1s a “wIsh and prayer” To achieve a place 1n the 
nine-levels of Golden Lotus. In these three components of faith, practice, and vow, 1f 1s 
absolutely essential for the Pureland cultivator to have all three; however, vow 1s the most 
1mporfant. 





1131 


(E) Hành-Hạnh- Nguyện 
của chư Bồ Tút 
Bodhisattvas° Practfices-Conducfs- Vows 


(E-1) Hành-Hạnh 
của chư Bồ Tát 
Bodhisattrasˆ 
Practices-Conducts 


(ID Bồ Tát và Tam Tụ Tịnh Giới— Bodhisattva and the three accumulations oƒ pure precep£s: 


Ù 


2) 


3) 


Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa 
không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện—Three collections of pure precepts, or three accumulations of pure 
precepts of the Bodhisattvas. Those cultivating Hinayana”s Sravaka Way do not have 
these three accumulations of purity precepts. Only Mahayana Bodhisattvas practice them. 
These three accumulations of pure precepts encompass the “Four Propagation Vows.”: 
Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng cách trì giới bằng cách thâu nhiếp hết tất cả 
các giới chẳng hạn như 5 giới, 8 giới, 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ Kheo 
Ni, 10 giới trọng và 48 giới kinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm một giới nào— 
The pure precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by keeping the 
discipline. Which means to gather all precepts such as five precepts, eipht precepts, ten 
precepts of Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 10 major and 
48 minor precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without violating a single 
precept. 

Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong 
các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ 
sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học —The pure 
precepts which include all wholesome dharmas. Accumulating wholesome precepfs means 
Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha taught in varIous 
sufras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead and guide 
sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how 1nsignificant a 
dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This vow 1s made 
by all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, Ï vow to masfter.” 
Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi 
ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”—The 
pure precepts which include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentilent beings , and this 1s the vow “Infinite sentlent 
beings, I vow to take across.” 


(II) Bồ Tát và Tứ Nhiếp Pháp— Catvari-samgraha-vastuni (skt)— Bodhisattva and ƒour ways 


0ƒ leading human beings 0 emancipation: 


1132 


(A) Đại cương về Tứ Nhiếp Pháp—An overview oƒ the ƒour ways oƒ leading human beings to 


Ù 


2) 


CmanCIDdafion: 

Bồ Tát dùng tứ nhiếp pháp (bốn pháp) để dẫn dắt chúng sanh đi đến giải thoát—Four 
elemenfs of popularityBodhisattvas utilize four ways of leading human beings to 
emancipation. Also called four means of integration, four integrative methods, four means 
Of integration, four attractions, four Dharmas of attraction, or four all-embracing virtues. 
Tứ nhiếp pháp là cửa ngõ vào hào quang của chư pháp, vì khi sống với tứ nhiếp pháp 
chúng ta biết chấp nhận tha nhân và sau khi giác ngộ bổ đề, chúng ta sẵn sàng chia xẻ với 
tha nhân những gì mình chứng ngộ (đây là bốn phép mà chư Phật và chư Bồ tát tùy dùng 
để thâu nhiếp lấy cái tâm của chúng sanh, làm cho họ thân ái với mình để mình có cơ hội 
dạy đạo lý cho họ)——The four elements of sociability 1s a gate of Dharma 1llumination; for 
with them we accept all living beings and after we have attained the truth of bodhi, we 
bestow upon all living beings the Dharma: 


(B) Tứ Nhiếp Pháp— Four ways oƒ leading human beings to emancipation: 


D 


2) 


3) 


4) 





Bố Thí Nhiếp: Dana (skt——Charity—Cho những thứ mà người khác cần (chúng sanh nào 
thích của thì thí của, chúng sanh nào thích pháp thì thí pháp) hầu giúp họ có được yêu 
thương và hiểu thông chân lý—Giving, charity, or generosit(y—Giving unsparingly what 
others need in order to lead them to love and receive the truth. 

Ái Ngữ Nhiếp: Priyavacana (skt—Kindly talk—Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà 
dùng lời lẽ tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo đức —Kind speech, or pleasant 
words—Affectionate speech—Kind communication—Kind words which help beings love 
and receive the truth. 

Lợi Hành Nhiếp: Artha-carya (skt)—Useful deeds—Khởi thiện hành về thân khẩu ý để 
làm lợi cho người khác để họ nhiếp thụ chân lý—Beneficial action——Useful conduct, or 





beneficial action—Conduct profitable to othersBeneficial conduct which helps others 
love and receive the truth. 

Đồng Sự Nhiếp: Samana-arthata (sk)——Engaging in the same work—Tùy sự ưa thích của 
chúng sanh mà cùng hợp tác làm việc với nhau để giúp dẫn dắt họ đi vào chân lý— 
Cooperation, or comaradeship and accommodation—Llke work—Sharing a common 
aim—Cooperation with and adaptation of oneself to others, to lead them into the truth. 


(HL) See Ngũ Minh (Chapter 101). 


(IV)Lục Chủng Quyết Định: Theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, đây là sáu loại quyết định 


Ũ 
2) 


3) 


hay tăng thượng lực của Bồ tát tu Lục Độ ——The six kinds of certainty resulting from 
observance of the sIx paramIfas: 

Tài thành quyết định: Do lực bố thí mà được đại tài hay của cải lớn—The certainty of 
wealth. 

Sinh thắng quyết định: Do lực trì giới nhất định thường được sanh vào nhà quý thắng (Sát 
Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả...)—The certainty of rebirth in honourable families. 

Bất thối quyết định: Do lực nhẫn nhục các thiện pháp đã tu nhất định chẳng bao giờ bị lùi 
mất —The certainty of no retrogression to lower conditions. 


4) 


5) 


6) 


1133 


Tu tập quyết định: Nhờ luôn tu tập thiện pháp nhất định sẽ không bao giờ gián đoạn— 
The certainty oŸ progress In practice. 

Định nghiệp quyết định: Do định lực thiển định mà thành tựu chính định nghiệp vĩnh viễn 
chẳng bị mất—The certainty of unfailingly good karma. 

Vô công dụng quyết định: Do trí huệ lực, chẳng thêm công hành vẫn trụ được nơi chân lý 
và trí tuệ——The certainty of effortless abode in truth and wisdom. 


(V) Bồ Tát và Lục Độ cũng như Thập Độ Ba La Mật— Bodhisattra and the six and ten 


paramifas: See Lục Độ and Thập Độ Ba La Mật in Chpater 27. 


(VI)Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thị— Eight reasons for not eating anùnal 


ƒood: See Chapter 130 (E). 


(VII)Bồ Tát Hạnh-Chúng Sanh Hạnh: Bodhisattvas°Conducts-Living beings" Conducts—Hai 


chữ “Nhân Quả” chẳng những chúng sanh không thể thoát khỏi mà ngay cả chư Bồ Tát và 
những vị Phật (trước khi đắc quả) cũng không thể chạy ra ngoài được. Chỉ vì Bồ Tát nhìn 
xa thấy rộng nên Ngài chẳng tạo nhân ác, do vậy thụ hưởng được quả khoái lạc. Trong 
khi chúng sanh nhãn quang thiển cận, chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn làm 
những điều xấu ác; bởi thế mới thọ quả báo đau khổ. Bồ Tát vì sợ quả ác về sau, cho nên 
chẳng những tránh gieo ác nhân trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp chướng 
chóng tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô 
minh che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác 
quả. Trong khi chịu quả, lại không biết ăn năn sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán 
trách trời người, mà lại còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì 
thế cho nên oan oan tương báo mãi không thôi—The two words of “Cause and Effect”, 
not only living beings who cannot escape them (cause and effect); even the Buddhas 
(before becoming enlightened) and Bodhisattvas cannot avoid them either. However, 
because Bodhisattvas have far-ranging vision, they avoid creating bad causes and only 
receive Joyful rewards. Living beings, on the other hand, are very short-sighted. Seeing 
only what 1s In front of them, they often plant evil causes, and so they must often suffer 
the bifter retribution. Because the Bodhisattvas are afraid of bad consequences in the 
future, not only they avoid planting evil-causes or evil karma in the present, but they also 
diligently cultivate to gradually diminish their karmic obstructions; at the same time to 
accumulate their virtues and merits, and ulimately to attain Buddhahood. However, 
sentilent beings complete constantly to gather evil-causes; therefore, they must suffer evil 
effect. When ending the effect of their actions, they are not remorseful or willing to 
repent. Not only do they blame Heaven and other people, but they continue to create more 
evil karma In opposition and retaliation. Therefore, enemies and vengeance wIilÏ continue 
to exIst forever 1n this vicious cycÌe. 


(VIII)Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến Thuộc Của Một Vị Bồ Tát: See Chapter 172 (H). 


Œ) 


1134 


(E-2) Bồ Tát Tổng Nguyện 
Bodhisatfvas? General Vows 
Universal yows 


Thệ nguyện chung của chư Phật và chư Bồ Tát như Tứ Hoằng Thệ Nguyện, đối lại với 
thệ nguyện riêng như 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà và Thập Nguyện Phổ Hiền Bồ 
Tát-Universal vows common to all Buddhas and Bodhisattvas, e.g. the four 
magnanimous vows; 1n contrast with specific vows, e.g. forty-eight of Amitabha, and the 
ten great vows of Samantabhadra Bodhisattva. 


Tú Hoằng Thệ Nguyện— Four magnanimous Vows: Bốn phổ nguyện lớn của Phật và Bồ 
Tát The four universal vows of a Buddha or Bodhisattva (four magnanimous Vows or 
four all-encompassing vow$): 


(A) Tổng quan về “Tứ Hoằng Thệ Nguyện ”—An overview 0ƒ the “Four Great Vows ”: Tứ 


hoằng thệ nguyện căn bản là sự diễn giải lại về Tứ Diệu Đế của trường phái Đại Thừa. 
Ngoài việc chấm dứt khổ đau của chính mình, người ta còn nguyện chấm dứt khổ đau cho 
chúng sanh mọi loài. Ngoài việc diệt tận phiển não của chính mình, người ta còn nguyện 
chấm dứt phiền não cho hết thảy chúng sanh. Ngoài việc tu học một pháp môn duy nhất 
cho sự giác ngộ của chính mình, người ta nguyện sẽ tu học hết thảy các pháp môn, để từ 
đó người ta có thể giảng dạy lại cho hết thấy chúng sanh một cách thích hợp. Người ta 
nguyện tu thành Phật chứ không thỏa thích với quả vị A La Hán. Tuy nhiên, chỉ tụng đọc 
những lời nguyện lớn này không chưa đủ. Mình phải tự xét lấy chính mình. Khi mình nói 
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình đã có hóa độ ai chưa? Nếu đã có hóa độ rồi, thì 
hãy tiếp tục hóa độ họ. Tại sao? Vì người ta nói Đức Phật cứu độ hết thấy chúng sanh, 
nhưng lại nghĩ rằng mình chưa từng hóa độ một chúng sanh nào. Điều này có nghĩa là dù 
mình có cứu độ nhiều chúng sanh đi nữa cũng đừng luyến chấp vào hình tướng của sự hóa 
độ chúng sanh ấy—The four great vows are basically a Mahayana reinterpretation of the 
Four Holy Truths. In addition to ending one”s own suffering, one vows fo end the suffering 
of all living beings. In addition to eliminating one”s own afflictions, one vows to end the 
inexhaustible afflicions of all living beings. In addition to learning only the single 
Dharma-door necessary for one”s own enlightenment, one vows to learn all the Dharma- 
doors, so that one can teach all living beings appropriately. Rather than beiIng satisfied 
with reaching the stage of the Arhat, one vows to become a Buddha. However, It 1s not 
enough Just to recite the vows. You have to return the light and think them over: The vows 
say that I wIll save countless number of beings. Have I done so? If I have, 1t should still be 
the same as 1f I had not saved them. Why? It is said that the Thus Come One saves all 
living beings, and yet not a single living being has been saved. This means that even 
though you have saved quite a few numbers of living beings, but do not attach to the mark 
Of saving living beings. 


(B) Sơ lược về “Tứ Hoằng Thệ Nguyện ”— Sununary 0ƒ the “Four Great Vows ”: 


1135 


(B-1)Theo Phật Giáo Đại Thừa— According to the Mahayana Buddhism: Tứ hoằng thệ nguyện 


Ù 


2) 


3) 


4) 


hay bốn lời thệ nguyện rộng lớn, là một phần trong những lời thệ nguyện của Bồ Tát mà 
người ta thường đọc tụng ba lần sau các buổi tọa thiển trong các Thiển viện. Những lời 
thệ nguyện này cũng được tụng đọc sau các khóa lễ Phật giáo—Mahayana four great 
vows, that are part of the Bodhisattva vow as they recited three times successively In a 
Zen monastery after ending the practice of sitting meditation. These vows are also reciIted 
at the end of any Buddhist ceremonies. 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ: Nguyện cứu độ hết thẩy chúng sanh—Vow to save all 
living beings without limitsSentlent beings are numberless (countless), Ï vow to save 
them all. 

Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn: Nguyện đoạn tận hết thẩy phiền não dục vọng——Vow 
fo put an end to all passions and delusions, though inumerous—Afflictions (annoyances) 
are inexhausftible (endless), Ï vow to end (cut) them all. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: Nguyện học hết vô lượng pháp môn—Vow to study 
and learn all methods and means without end—Schools and traditions are manifold, Ï vow 
to study them all——The teachings of Dharma are boundless, [ vow to learn them all. 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng——Vow to 
become perfect in the supreme Buddha-law—The Buddha-Way (Truth) 1s supreme 
(unsurpassed) ,, I vow to complete (realize) 1t. 


(B-2)Bô Tát Huệ Năng và Tứ Hoằng Thệ Nguyện, theo Kinh Pháp Bảo Đàn— Bodhisattva Hui- 


1) 


Neng and the ƒfour all-encompassing vows, qccording to the Sixth Patriarch Hui-Neng 
Sufrq: 

Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ—Ï vow to take across the limitless living beings 
øƒ my own mind: Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiển não vô biên thệ 
nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh Vô Thượng Phật đạo thệ 
nguyện thành.” Nây thiện tri thức! Cả thấy đâu chẳng nói: “Chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ, nói thế ấy, vả lại không phải là Huệ Năng độ.” Nầy thiện tri thức! Chúng 
sanh trong tâm, chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm 
ác độc, những tâm như thế trọn là chúng sanh, mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chơn 
độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là trong tâm những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu 
si, mê vọng, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí Bát Nhã đánh phá 
những chúng sanh ngu sĩ mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, 
ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ, độ như thế gọi là chơn độ—Good Knowing 
Advisors, dịd all of you not Just say, “I vow to take across the limitless beings? What does 
It mean? You should remember that 1t 1s not Hui-Neng who takes them across. Good 
Knowing Advisors, the “living beings” within your mind are deviant and confused 
thoughts, deceitful and false thoughts, unwholesome thoughts, Jealous thoughts, vicIous 
thoughts: and these thoughts are “living beings` The self-nature of each one of them must 
take Ifself across. That 1s true crossing over. What is meant by “the self-nature taking 
across?” It 1s to take across by means of right views the living beings of deviant views, 
affliction, and delusion within your own mind. Once you have right views, use Prajna 
Wisdom to destroy the living beings of delusion, confusion, and falsehood. Each one takes 


2) 


3) 


4) 


1136 


1(self across. Enlightenment takes confusion across, wisdom takes delusion across, 
goodness takes evil across. Such crossong OVer Is a frue crossing. 

Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn—I vow to cut oƒ[† the inexhaustible aƒfflictions oƒ my 
own mmind: Lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, đem tự tánh Bát Nhã trí trừ hư vọng tư 
tưởng tâm ấy vậy —Further, “I vow to cut off the inexhaustible afflictions.` That is to use 
the Prajna Wisdom of your own self-nature to cast out the vain and false thoughts In your 
mind. 

Pháp môn vô tận thệ nguyện học—l vow to study the immeasurable Dharma-doors oƒ my 
own nafure: Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, thường 
hành chánh pháp, ấy gọi là chơn học—Further, “Ï vow to study the immeasurable 
Dharma-door.` You must see your own nature and always practice the right Dharma. That 
1S frue study. 

Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành—Ï vow to realize the supreme Buddha Way oƒ my 
own nafure: Lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi 
chơn chánh, la mê, ha giác, thường sanh Bát Nhã trừ chơn trừ vọng, tức thấy được Phật 
tánh, liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là pháp nguyện 
lực —Further, “I vow to realize the supreme Buddha Way,'` and with humble mind to 
always practice the true and proper. Separate yourself from both confusion and 
enlightenment, and always giIve rise to Prajna. When you cast out the true and the false, 
you see your nature and realize the Buddha-way at the very momert 1t 1s spoken of. 
Always be mindful; cultivate the Dharma that possesses the power of this vow.” 


(II) Thập Nguyện Bồ Tát— Ten Bodhisatras° Vows: Theo Nghiên Cứu Kinh Lăng Già của 


Thiển Sư D.T. Suzuki, theo trí tuệ siêu việt các Bồ Tát biết rằng chân lý Bồ Tát vượt khỏi 
mọi sự định tính và không hề chịu bất cứ hình thức miêu tả nào, nhưng vì tâm các ngài 
đầy từ bi đối với tất cả chúng sanh, là những kẻ không thể nào bước ra khỏi vùng nước 
xoáy của hữu và phi hữu, nên các ngài hướng những nguyện ước mãnh liệt của các ngài 
đến sự cứu độ và giải thoát chúng sanh. Trái tim của chính ngài thì thoát khỏi những chấp 
trước như những kể chưa chứng ngộ thường tôn giữ, mà lại cảm thấy kiên định vì trí tuệ 
cùa các ngài đã không phá diệt điều nầy, và từ đó mà có các bổn nguyện, các phương 
tiện thiện xảo và các Hóa Thân của các ngài. Nhưng tất cả những gì mà các ngài làm để 
làm chín muôi tất cả mọi chúng sanh để đáp ứng yêu cầu của họ và cũng giống như ánh 
trăng trong nước, các ngài hiện ra đủ mọi hình tướng mà thuyết pháp. Hoạt động của các 
ngài thuật ngữ Đại Thừa gọi là Vô Công Dụng Hạnh, nghĩa là những hành động không 
dụng công, không tác động, không mục đích. Khi vị Bồ Tát nhập vào địa thứ nhất gọi là 
Hoan Hỷ Địa, trong sự nghiệp tu tập tâm linh, ngài phát ra mười lời nguyện bao trùm toàn 
bộ vũ trụ, trải rộng tới cuối chỗ không gian, đạt đến tận cùng của thời gian, hết tất cả các 
kiếp và vẫn vận hành không gián đoạn khi có Đức Phật xuất hiện—According to The 
Studies in The Lankavatara Sutra, written by Zen Master D.T. SuzuklI, according to his 
transcendenrtal insight Into the truth of things, the Bodhisattva knows that 1t is beyond all 
oredicates and not at all subJect to any form of description, but his heart full of compassion 
and love for all beings who are unable to step out of the dualistic whirlpools of 
“becoming” or not becoming,” he directs his vows towards themr salvaton and 
emancipation. His own heart 1s free from such attachments as are ordinarily cherished by 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


1137 


the unemancipated, but that which feels persists, for his Insight has not destroyed this, and 
hence his Purvapranidhana, his Upayakausalya, his Nrmanakaya. Yet all that he does for 
the maturity of all beings In response to their needs, 1s like the moon reflection in water, 
showing himself in all forms and appearances he preaches to them on the Dharma. His 
acfivity 1s what 1s in Mahayana phraseology called “Anabhogacarya,” deeds that are 
effortless, effectless, and purposeless. When the Bodhisattva enters upon the first stage 
called Joy or Pramudita, In the career of his spiritual discipline, he makes the following 
solemn vows, ten in number, which, flowing out of his most earnest determined will, are 
as all-inclusive as the whole universe, extending to the extremity of space 1tself, reaching 
the end of time, exhausting all the number of kalpas or ages, and functioning 
uninterruptedly as long as there 1s the appearance of a Buddha. 

Nguyện thứ nhất —The first vow: Tôn kính và phụng sự hết thảy chư Phật, một vị và tất 
cả, không trừ ra vị nào—To honour and serve all the Buddhas, one and all without a single 
©exception. 

Nguyện thứ hai—The second vow: Mãi mãi hộ trì giáo pháp của chư Phật —To work for 
the preservation and perpetuation of the teaching of all the Buddhas. 

Nguyện thứ ba—The third vow: Có mặt khi mỗi Đức Phật xuất hiện, dù bất cứ ở đâu hay 
bất cứ lúc nào——To be present at the appearance of each Buddha, wherever and whenever 
1t may be. 

Nguyện thứ tư—The fourth vow: Thực hành Bồ Tát hạnh là rộng lớn vô lượng, vô tận, 
vượt khỏi mọi ô nhiễm, và mở rộng các ba la mật hay đức hạnh toàn hảo đến tất cả chúng 
sanh—To practice the proper conduct of Bodhisattvahood which 1s wide and measureless, 
1mperishable and free from Impurities, and to extend the Virtues of Perfection (paramitas) 
towards all beings. 

Nguyện thứ năm—The fifth vow: Đưa chúng sanh bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất để đến 
với giáo lý của chư Phật khiến họ có thể tìm thấy chỗ an trú tối hậu trong trí tuệ của các 
bậc toàn trí——To induce all beings in the most comprehensive sense of. the term to turn to 
the teaching of the Buddhas so that they may find their final abode of peace In the wisdom 
of the all-wise ones. 

Nguyện thứ sáu —The sixth vow: Có một nhận thức tự nội về vũ trụ rộng rãi và vô tận 
trong tất cả các mọi khía cạnh phức tạp của nó—To have an inner perception of the 
universe, wide and inexhaustible, in all 1ts possible multitudinousness. 

Nguyện thứ bảy——The seventh vow: Thể hội mối tương quan hỗ tương xâm nhập chặt chẻ 
của một và tất cả, của tất cả và một, và làm cho mọi quốc độ của chúng sanh thanh khiết 
như một quốc độ của Phật —To realize the most closely interpenetrating relationship of 
each and all, of all and each, and to make everyland of beings Immaculate as a Buddha- 
land. 

Nguyện thứ tám——The eighth vow: Kết hợp với hết thẩy chư Bồ Tát trong sự nhất thể của 
ý định, trở nên thân thiết với phẩm chất, sự hiểu biết và điều kiện tâm linh của chư Như 
Lai, khiến cho vị Bồ tát có thể nhập vào mọi giới chúng sanh mà thành tựu Đại Thừa, là 
giáo pháp vượt khỏi mọi tư nghì —To be united with all the Bodhisattvas in oneness of 
Intention, to become Intimately acquainted with the dignity, understanding, and psychic 
condition of the Tathagatas, so that the Bodhisattva can enter any soclety of beings and 
accomplish the Mahayana which 1s beyond thought. 


3) 


1138 


Nguyện thứ chín—The ninth vow: Xoay bánh xe bất thối chuyển mà từ đó thực hiện công 
việc phổ độ của mình bằng cách tự làm cho mình giống như vị đại y sư hay như viên ngọc 
Mani—To evolve the never-receding wheel whereby to carry out his work of universal 
salvation, by making himself like unto the great lord of medicine or wish-fulfilling gem. 





10) Nguyện thứ mười—The tenth vow: Thể chứng sự chứng ngộ tối thượng trong mọi thế giới 


(HI)Thập Vô Tận Nguyện: Dasanishthapada (skt) 


D 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


?) 


8) 


3) 


bằng cách vượt qua các Bồ Tát địa và thành tựu các nguyện ước của mọi chúng sanh bằng 
một tiếng nói, và trong khi tỏ hiện mình ở trong Niết Bàn, vẫn không ngừng thực hiện các 
mục đích của quả vị Bổ Tát To realize the great supreme enlightenment in all the 
worlds, by going through the stages of Buddhahood, and fulfilling the wishes of all beings 
with one voice, and while showing himself to be In Nirvana, not to cease from practicing 
the obJects of Bodhisattvahood. 


Mười lời nguyện vô tận của một vị Bồ 
Tát ở Hoan Hỷ Địa. Các lời nguyện được gọi là vô tận vì đối tượng của chúng thuộc bản 
chất như thế. Vì cả mười thế giới kể dưới đây sẽ không bao giờ dứt tận, và hễ chừng nào 
chúng còn tiếp tục hiện hữu thì vị Bồ Tát vẫn sẽ thực hiện các đại nguyện của mình với 
năng lực và sự cả quyết —Ten Inexhaustible Vows to be made by the Bodhisattva at the 
Sfage of Joy. The vows are called “inexhaustible” because their obJectives are of such 
nature. Because all the ten worlds will never come to an end, and as long as they continue 
to exist, the Bodhisattva will never put forward his great vows with energy and 
determination. 

Vô Sinh Giới hay thế giới của các chúng sanh: Sattvadhatu (skt) The world of beings. 
Thế giới nầy: Lokadhatu (skt)—This world. 

Hư Không Giới (không gian, hư không): Akasadhatu (skt)—Space. 

Pháp Giới (thế giới trong đó Pháp là thù thắng): Dharmadhatu (skt The world where 
Dharma prevaIls. 

Niết Bàn Giới (thế giới Niết Bàn): Nirvanadhatu (skt)——Nirvana-worid. 

Phật Xuất Hiện Giới (thế giới mà ở dó Đức Phật ra đời): Buddhotpadhatu (skt)—The 
world where the Buddha 1s born. 

Như Lai Trí Giới (thế giới của Như Lai trí): Tathagatajnanadhatu (sk)—The world of 
Tathagata-knowledge. 

Tâm Sở Duyên Thế Giới (thế giới làm đối tượng của ý tưởng): Cittalambanadhatu (skt—— 
The world as the obJect of thoupht. 

Phật Trí Sở Nhập Cảnh Giới Giới (thế giới làm đối tượng của Phật trí): 
Buddhavishayajnanadhatu (skt)—The world as the obJect of Buddha-knowledge. 





10) Thế Gian Chuyển Pháp Luân Trí Chuyển Giới (thế giới mà ở đó cuộc đời trần tục nầy 


Pháp và Phật trí phát sanh): Lokavartani-dharmavartani-Jnanavartani-dhatu (skt——The 
world where this worldly life, the Dharma and the Buddha-knowledge are evolved. 


(IV)Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


18), có mười trụ pháp giúp chư đại Bồ Tát viên mãn đại nguyện. Khi chư Bồ Tát thành 
tựu những nguyện nầy thời được mười vô tận tạng (See ten inexhaustible treasuries)— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are ten principles (abiding) 


D 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 


8) 
9) 


1139 


which help Enlightening Beings to fulfill their great vows. When Enlightening BeIngs 
fulfill these vows, they will attain ten Inexhaustible treasuries. 

Tâm không nhàm chán: Never wearying In mind. 

Đủ đại trang nghiêm: Preparing great adornments. 

Nhớ nguyện lực thù thắng của chư Bồ Tát: Remembering the superlative will power of 
enlightening beings. 

Nghe các Phật độ đều nguyện vãng sanh: When hearing about the Buddha-lands, vowing 
to be born In them all. 

Thâm tâm (Bồ Đề) lâu dài tận kiếp vị lai: Keep their profounf determination everlasting. 
Nguyện trọn thành tựu tất cả chúng sanh: Vowing to develop all living beings fully. 

Trụ tất cả kiếp chẳng lấy làm nhọc: Staying through all ages without considering it 
troublesome. 

Thọ tất cả khổ chẳng sanh oán hận: Accepting all suffering without aversion. 

Nơi tất cả sự vui lòng không tham trước: Having no craving or attachment to any 
pleasures. 


10) Thường siêng gìn giữ pháp môn vô thượng: Always diligently protecting the unexcelled 


teaching. 


(V) Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát— Ten pure vows 0ƒ Enlightening Beings: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có mười nguyện thanh tịnh của chư Bổ Tát— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter I8, there are ten pure vows of 
Enlightening Beings. 

Nguyện thành thục chúng sanh không mỏi nhàm: Vow to develop living beings to 
maturity, without wearying. 

Nguyện làm đủ điều lành để nghiêm tịnh thế giới: Vow to fully practice all virtues and 
purrfy all worlds. 

Nguyện thừa sự và tôn kính Như Lai: Vow to serve the enlightened, always engendering 
honor and respect. 

Nguyện hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng: Vow to keep and protect the true 
teaching, not begrudging therr lives. 

Nguyện dùng trí quán sát vào các Phật độ: Vow to observe with wIsdom and enter the 
lands of the Buddhas. 

Nguyện cùng các Bồ Tát đồng một thể tánh: Vow to be of the same essence as all 
Enlightening Beings. 

Nguyện vào cửa Như Lai và biết rõ các pháp: Vow to enter the door of realization of 
Thusness and comprehend all things. 

Nguyện người thấy sanh tín tâm và được lợi lạc: Vow that those who see them will 
develop faith and all be benefited. 

Nguyện thần lực trụ thế tận kiếp vị lai: Vow to stay in the world forever by spiritual 
pDOWCT. 





10) Nguyện đủ Phổ Hiển hạnh tu tập môn nhứt thiết chủng trí: Vow to fulfill the practice of 





Universal Good and master the knowledge of all particulars and all ways of liberation. 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


1140 


(E-3) Bồ Tát Biệt Nguyện 
Bodhisatras” Special Vows 


Tổng quan về Biệt Nguyện của chư Bồ Tát và chư Phật—An overview 0ƒ Original Vows 
0ƒ Bodhisaftvas and Buddhas: 

Lời nguyện đặc biệt, như là tứ thập bát nguyện của Phật A Di Đà hay thập nhị nguyện 
của Phật Dược Sư, đối lại với “Tổng Nguyện” của chư Bồ Tát—Special vow, as the forty- 
eipht of Amitabha, or the twelve of Yao-Shih-Fo (Bhaisajya), as contrast with general 
vows taken by all Bodhisattvas. 

Nguyện Chủ——Original vow or resolve in a previous existence: Lời bổn nguyện trong tiễn 
kiếp khuyến khích con người xây chùa hay chép kinh, vân vân, đưa dẫn con người ấy 
thành Phật hay vãng sanh Tịnh Độ— The original vow or resolve In a prevIous exIstence 
which Incites a man to build a pagoda, copy a sutra, etc., leading him to become Buddha or 
reach the Pure Land. 

Lời nguyện từ nguyên bổn của một vị Bồ Tát khi Ngài khởi đầu sự nghiệp theo Bồ Tát 
Đạo của Phật Giáo Đại Thừa: An original vow made by a Bodhisattva when he begins his 
career to follow Bodhisattvayana in the Mahayana Buddhism. 

Lời nguyện của Bồ Tát nguyện thành Phật độ chúng sanh: Vow_ of the Buddha or 
Bodhisattva. The vow which Bodhisattvas make when they resolve to become Buddha and 
save all sentilent beings. 


(H) Chỉ tiết về Biệt Nguyện của chư Bồ Tát và chư Phật—Details oƒ Original Vows oƒ 


Bodhisatfvas and Buddhas: 


(A) Bốn Mươi Tám Lời Nguyện của Phật A Di Đà khi Ngài còn là Bồ Tát Pháp Tạng—The 


ƒforty-eight vows oƒ Amitabha Buddha: Một trong những lời nguyện nầy có nguyện nếu bất 
cứ chúng sanh nào chịu niệm hồng danh của Ngài từ mười đến một trăm lần vào lúc sắp 
lâm chung, thì Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Trong tất cả các lời nguyện của 
Ngài có nói “Nếu không như thế, tôi nguyện sẽ không thành Chánh Đẳng Chánh Giác.” 
Đó là trong quá khứ, còn bây giờ Ngài Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật; như vậy, tất cả 
các lời nguyện của Ngài đã thành hiện thực. Bất cứ ai có đủ đầy Tín, Nguyện, và Hạnh 
đủ đầy để sẽ được bảo đảm vãng sanh Cực Lạc: The Buddha's Original Vows refer to the 
Amitabha Buddha”s Forty-eight Great Vows, which He made while He was still a Maha- 
Bodhisattva named Dharma Store (Dharmakara) cultivating for Buddhahood. One of His 
VOWS Was I1 any sentient being recites His name from ten to one hundred times upon 
death, He w1ll come and deliver that being to the Ultimate Bliss World. In all of His vows, 
He always ended with the same line: “If this does not happen, I vow not to attain the 
Ultimate Enlightenment.” That was in the past, the Dharma Store Maha-Bodhisattva 1s 
now a Buddha (Amitabha Buddha); thus, this means his vows have all came true. Anyone 
who has Faith, Vow, and Practice 1s guaranteed to gain rebirth to His Pureland—See 
Forty-eight vows of Amitabha In Chapter 182. 


(B) Mười Hai Lời Nguyện của Phật Dược Sư—The twelve vows oƒ Medicime Master 


(Bhaishajya-Guru-Buddha): See Twelve vows of BhaishaJya-Guru-Buddha in Chapter 
182. 


1141 


(C) Phổ Hiền Hạnh Nguyện— BodhisatIva Samantabhadra`s ten vows: 
(C-1)Phổ Hiền Thập Nguyện (mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền) theo kinh Pháp Hoa, 


l) 


2) 


3) 


Phẩm Phổ Môn (Phổ Hiền Thập Giả Kính)— BodhisatIAva Samantabhadra's ten vows in the 
Lotus Sutra, Chapter Universal Door: 

Nhứt giả lễ kính chư Phật: First is to worship and respect all Buddhas—Lời nguyện đẳnh 
lễ hết thảy chư Phật có nghĩa là đảnh lễ vô số chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và 
vị lai. Đây là niềm tin sâu xa của vị Bồ Tát và ngài cảm thấy như lúc nào ngài cũng đang 
ở trước mặt chư Phật và đảnh lễ bằng cả thân, khẩu và ý của ngài. Ngài sẽ đảnh lễ từng 
Đức Phật không mệt mỏi cho đến khi tận cùng vũ trụ—By the vow to pay reverence to all 
the Buddhas 1s meant that a Bodhisattva will pay reverence to an inconceivable number of 
Buddhas ¡in the past, present and future with his pure body, speech and mind. He wIll 
salute every one of them without feeling fatigue until the end of the universe. 

Nhị giả xưng tán Như Lai: Second ¡s to make praise to The Thus Come Ones—Lời nguyện 
tán thán chư Như Lai có nghĩa là một vị Bồ Tát sẽ luôn luôn tán thán chư Như Lai trong 
ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài sẽ trình diện trước mặt từng Đức Như Lai với sự 
hiểu biết thâm sâu và một nhận thức sáng suốt. Bấy giờ cái biển công đức của Như Lai 
sẽ được tán thán bằng giọng điệu nhuần nhuyễn và hùng biện; mỗi giọng điệu biểu hiện 
một tiếng nói vô tận và mỗi tiếng nói phát ra một biển ngôn từ trong mọi hình thức có thể 
có được. Vị Bồ Tát sẽ tiếp tục sự tán thán nầy sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi 
thế giới tận cùng mà không cảm thấy mệt mỏi—By the vow to praise all the Tathagatas 1s 
meant that a Bodhisattva will always praise an innumerable number of Tathagatas In the 
past, present and future. A Bodhisattva will present himself before each one of these 
Buddhas with a deep understanding and a clear perception. The ocean of merifs of the 
Tathagata will then be prailsed with an exquisite and eloquent tongue, each tongue 
©expressing a sea of inexhaustible voices, and each votlce articulating a sea of words In 
every form possible. A Bodhisattva will go on to praise the Buddhas without feeling 
fatigue and without cessation until the end of the world. 

Tam giả quảng tu cúng dường: Third ¡is to practice profoundly (vastly) the giving 
offerines—To cultivate the giving of offerings—Lời nguyện quảng tu cúng dường cho chư 
Phật, có nghĩa là một vị Bổ Tát sẽ luôn quảng tu cúng dường đến từng Đức Phật trong vô 
số Đức Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Sự cúng dường bao gồm những thứ hoa, 
tràng hoa, âm nhạc, lọng, y, áo và tất cả những loại hương liệu, dầu thơm và nhiều thứ 
khác, và cúng dường bằng một số lượng lớn như mây hay núi. Vị Bồ Tát sẽ đốt lên mọi 
thứ dầu với một số lượng sánh như biển trước mỗi Đức Phật trong vô số các Đức Phật nây. 
Nhưng trong tất cả những thứ cúng dường mà người ta có thể thực hiện như thế đối với 
một Đức Phật thì sự cúng dường tốt nhất là cúng dường Pháp, tức là tự mình tu tập theo 
giáo lý, gây lợi lạc cho chúng sanh, chịu khổ đau cho chúng sanh mọi loài, nuôi dưỡng 
thiện căn, thực hiện mọi công việc của một vị Bồ Tát, và đồng thời không xa rời lý tưởng 
chứng ngộ. Cúng dường vật chất không bằng một lượng vô cùng nhỏ của cúng dường 
Pháp, vì hết thảy chư Phật đều được sinh ra do sự cúng dường Pháp, vì đây là sự cúng 
dường thật sự, vì thực hành pháp là thành tựu cao tột mà người ta có thể dâng lên một 
Đức Phật. Một vị Bồ Tát sẽ thực hiện liên tục những cúng dường nầy đối với từng Đức 
Phật, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ cho đến khi tận cùng thế giớ_—By the vow to 
make all kinds of offerings to the Buddhas 1s meant that a Bodhisattva wIll always make 


4) 


5) 


1142 


offerings to an inconceivable number of Buddhas In the past, present, and future. The 
offering consists of flowers, wreaths, music, umbrellas, garments, and all kinds of Incense 
and ointment, and many other things, and all these offerings in such a large quantify as 1s 
equal to clouds or to a mounfain. A Bodhisattva will also burn before every one of the 
innumerable Buddhas all sorts of oil in such a measure as compares to an ocean. But of all 
the offerings one could thus make to a Buddha the best 1s that of the Dharma, which 1s to 
say, đdisciplining oneself according to the teaching, benfitting all beings, accepting all 
beings, suffering pains for all beings, maturing every root of øoodness, carrying out all the 
works of a Bodhisattva, and at the same time not keeping himself away from the thought 
of enlightenment. The material offerings, no matter how bịg, are not equal even to an 
Iinfinitesimal fraction of the moral offerings (dharmapuJa), because all Buddhas are born of 
moral offerings, because these are the true offerings, because the practicing of the 
Dharma means the perfection of an offering one could make to a Buddha. A Bodhisattva 
wIll continuously make offerings to every one of the innumerable Buddhas without feeling 
fatigue. 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng: Fourth ¡is to repent and reform all karmic hindrances 
(faults—Lời nguyện sám hối mọi tội lỗi mà chính mình đã phạm từ vô thỉ và từ đó loại 
trừ mọi nghiệp chướng của mình là cần thiết trong tu tập vì mọi tội lỗi đều do bởi tham, 
sân, si từ thân, khẩu, ý của chính mình. Nay thú nhận và sám hối những tội lỗi nầy. Theo 
Đức Phật, nếu thực sự những tội lỗi nây là vật chất thì chúng có thể trải đầy khắp đến tận 
cùng bờ mé vũ trụ mà vẫn chưa hết. Bây giờ một vị Bồ Tát sám hối sạch tận đáy lòng mà 
nguyện rằng sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa, vì từ đây ngài sẽ luôn an trụ trong 
giới luật thanh tịnh mà tích tập đủ mọi thứ công đức. Và ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi 
với điều nầy cho đến khi nào thế giới cùng tận —The vow to repent all one's own sins 
(committed by oneself) and thereby to get rid of one”s karma-hindrance 1s necessary 
because whatever sins committed by us are due to our greed, anger, and ignorance done 
by the body, speech, and mind. NÑow we make full confession and repent. According to 
the Buddha, all these sins, 1ƒ they were really substantial, are thought to have filled the 
universe fo 1fs utmost ends and even over-flowing. Now a Bodhisattva vows fo repent 
without reserve from the depth of his heart, vowing that such sins will never be committed 
again by him, for from now on, he will always abide in the pure precepts amass every sOrf 
of merit. And of this he will never get tired even to the end of the world. 

Ngũ giả tùy hỷ công đức: Eifth ¡s to rejoice and follow in merit and virtue—Compliantly 
rejoice in merit and virtue—Về lời nguyện tùy hỷ công đức, có nghĩa là một vị Bồ Tát 
phải luôn thống thiết với mọi chúng sanh về bất cứ mọi điều thiện mà họ suy nghĩ, cảm 
nhận và thực hành. Tất cả chư Phật đều đã trải qua những khó khăn vô cùng trước khi các 
ngài đạt được toàn giác. Từ sự phát khởi đầu tiên về ý tưởng chứng ngộ, chư Phật không 
bao giờ ngần ngại tích tập mọi công đức hướng đến sự đạt thành quả vị Phật, các ngài 
không bao giờ khởi lên một ý nghĩ về vị kỷ ngay cả phải hy sinh thân mạng và những gì 
thuộc về thân mạng ấy. Giờ đây một vị Bồ Tát cảm thấy một niềm hỷ lạc thâm thiết đối 
với những hạnh nguyện của chư Phật, không những các ngài chỉ cảm thấy như thế đối với 
chư Phật mà thôi, mà đối với bất cứ hành động công đức nào của chúng sanh, dù không 
quan trọng, các ngài thảy đều hoan hỷ. Với lời nguyện nầy vị Bồ Tát sẽ không bao giờ 
mệt mỏi khi đem chúng ra thực hành cho đến khi thế giới cùng tận—By the vow to rejoice 


6) 


7) 


8) 


1143 


and follow the merit and virtue 1s meant that a Bodhisattva should always be in sympathy 
with all beings for whatever good things they think, or feel, or do. All the Buddhas had 
gone through untold hardships before they attained full enlightenment. Since their first 
awakening of the thought of enlightenment, they never hesitated to accumulate all the 
merit that tended towards the attainment of the goal of their life, they never raised a 
thought of egotism even when they had to sacrifice therr life and all that belonged to them. 
Now a Bodhisattva vows to feel a sympathetic Joy for all these doings of the Buddhas. He 
does this not only with the Buddhas, but for every possible deed of merit, however 
SIgmificant, executed by any being in the path of exIstence, of any class of truth-seekers. A 
Bodhisattva with this vow wIll never be tired of putting it into practice till the end of the 
worid. 

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân: Sixth is to request that the Dharma wheel be turned— 
request the turning of the Dharma Wheel—Lời nguyện thỉnh cầu của một vị Bồ Tát đến 
từng Đức Phật trong vô số Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, không mệt mỏi, không ngừng 
nghỉ đến tận cùng thế giới—By the vow that a Bodhisattva will ask every one of the 
inconceivable number of Buddhas to revolve the Wheel of the Dharma, without feeling 
tired and without cease until the end of the world—See Chapter 4. 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế: Seventh is to request that the Buddha remain in the world— 
Request the Buddhas dwell in the world—Lời nguyện của một vị Bồ Tát đến từng Đức 
Phật trong vô số các Đức Phật đừng nhập Niết Bàn. Ngài sẽ thỉnh cầu điều nầy ngay cả 
với các vị Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn hay Bích Chi, vì ngài muốn chư vị thượng đẳng 
nầy tiếp tục sống đời và tiếp tục gây lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ngài sẽ tiếp tục thỉnh 
cầu không mệt mỏi cho đến tận cùng thế giới—A Bodhisattva vows to ask every one of 
the inconceivable number of Buddhas not to enter into Nirvana 1ƒ any 1s so disposed. He 
wIll ask this even of any Bodhisattvas, Arhats, Sravakas, or Pratyekabuddhas; for he 
wIshes these superlor beings to continue to live in the world and keep on benefitting all 
beings. He will keep requesting this until the end of the world. 

Bát giả thường tùy học Phật: Eighth ¡s to follow the Buddha”s teaching always—Follow 
the Buddhas in study—Vị Bồ Tát nguyện học hỏi từ một đời của một Đức Phật ở trong cõi 
Ta Bà nầy ngay chính lúc ngài phát khởi ý tưởng về giác ngộ, đã sẵn lòng không bao giờ 
ngưng việc thực hành, dù cho phải hy sinh thân mạng của chính mình vì việc phổ độ 
chúng sanh. Thái độ cung kính đối với pháp đã thể hiện qua cách như lấy da mình làm 
giấy, lấy xương mình làm bút, lấy máu mình làm mực mà chép nên kinh điển Phật chất 
cao bằng núi Tu Di, ngay cả đến thân mạng mà các ngài cũng không màng, huống là cung 
vàng điện ngọc, vườn cây, làng mạc và các thứ bên ngoài. Do tu tập mọi hình thức nhẫn 
nhục, cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ Đề. Sau đó ngài thể hiện 
mọi loại thần thông hay khả năng tâm linh, mọi loại biến hóa, mọi khía cạnh của Phật 
thân, và đôi khi đặt mình trong Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi; đôi khi trong hàng Sát Đế 
Lợi, Bà La Môn, gia chủ, cư sĩ; đôi khi trong hàng Thiên, Long, và phi nhân. Hễ chỗ nào 
ngài xuất hiện, ngài đều thuyết giảng hết sức biện tài bằng một giọng nói như sấm để 
đưa tất cả chúng sanh đến chỗ thành thục theo sự ước muốn của họ. Cuối cùng ngài tự tỏ 
ra là nhập Niết Bàn. Tất cả các giai đoạn nầy của cuộc sống của một Đức Phật, vị Bồ Tát 
quyết phải học tập như là những mẫu mực cho chính cuộc đời mình. Vị Bồ Tát phải luôn 
thường tùy học Phật, không mệt mỏi, cho đến khi tận cùng thế giới—A Bodhisattva vows 


3) 


1144 


to learn from the life of a Buddha who ¡n this Saha World ever since his awakening of the 
thought of enlightenment have never ceased from exercising himself ungrudgingly, not 
even sparing his own life, for the sake of universal salvation. His reverential attitude 
towards the Dharma had been such as to make paper of his skin, a brush of his bones, and 
Iink of his blood wherewith he copied the Buddhist sutras to the amount of Mount Sumeru. 
He cared not even for his life, how much less much less for the throne, for the palaces, 
gardens, villages, and other external things! By practicing every form of mortification he 
finally attained supreme enlightenment under the Bodhi-tree. After this, he manifested all 
kinds of psychical powers, all kinds of transformations, all aspects of the Buddha-body, 
and placed himself sometimes among Bodhisattvas, sometimes among Sravakas, and 
Pratyekabuddhas, sometimes among Kshatriyas, among Brahmans, householders, lay- 
disciples, and sometimes among Devas, Nagas, human beings, and non-human-beings. 
Whenever he has found, he preached with perfect eloquence, with a voice like thunder, In 
order to bring all beings Into maturity according to their aspiratlons. Finally, he showed 
himse]f as entering Into Nirvana. All these phases of the life of a Buddha, the Bodhisattva 
1s determined to learn as models for his own life. A Bodhisattva should always follow the 
Buddhaˆs teaching without feeling tired, until the end of the world. 

Cửu giả hàm thuận chúng sanh: Ninth ¡is to constantly accord with all living beings—To 
forever accord with living beings—Trong vũ trụ nây, đời sống thể hiện ra trong vô số hình 
thức, người nầy khác với người kia trong cách sinh ra, hình tướng, thọ mạng, xưng danh, 
khuynh hướng tâm linh, trí tuệ, ước vọng, xu hướng, cách cư xử, y phục, thức ăn, đời sống 
xã hội, thể cách cư trú, vân vân. Tuy người ta khác nhau như thế, vị Bồ Tát vẫn nguyện 
sống phù hợp với từng chúng sanh để giúp đở họ, để chăm lo đến các nhu cầu của họ, 
cung kính họ như cha mẹ mình, hay như chư À La hán, chư Như Lai mà không phân biệt ai 
là ai trong sự kính trọng nầy. Nếu họ bị bệnh, ngài sẽ là một thầy thuốc đối với họ. Nếu 
họ đi lạc đường, ngài sẽ chỉ cho họ con đường đúng. Nếu họ bị rơi vào cảnh nghèo khó, 
ngài sẽ cấp cho họ một kho tàng. Ngài cứ như thế mà cung cấp lợi lạc cho chúng sanh, tùy 
theo các nhu cầu của họ, vì vị Bồ Tát tin rằng bằng cách phục vụ tất cả chúng sanh, ngài 
phục vụ tất cả chư Phật; bằng cách cung kính tất cả chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ, ngài 
đã cung kính và làm cho chư Phật hoan hỷ. Một trái tim đại từ bi là bản thể của Như Lai, 
chính do bởi các chúng sanh mà trái tim từ bi nầy phát khởi, và do bởi trái tim từ bi nầy 
mà ý tưởng về sự chứng ngộ được phát khởi, và do bởi sự phát khởi nầy mà sự chứng ngộ 
tối thượng được đạt thành. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hàm thuận chúng sanh, không mệt mỗi, 
cho đến khi tận cùng thế giới—In this universe, life manifests itself in innumerable forms, 
each one differing from another 1n the way of Its birth, in form, in the duration of life, 1n 
name, In mental disposition, In Iintelligence, 1n aspiration, 1n 1nclination, in demeanor, In 
garment, in food, In social life, in the mode of dwelling, etc. However, no matter different 
they are, the Bodhisattva vows to live in accordance with the laws that govern everyone of 
these beings in order to serve them, to minister to their needs, to revere them as his 
parents, as his teachers, or Arahts, or as Tathagatas, making no distinction among them In 
this respect. If they are sick, he will be a good physician for them; 1f they go astray, he wIll 
show them the right path; 1f they are sunk in poverty, he will supply them with a treasure; 
thus uniformly giving benefits to all beings according to their needs, because a 
Bodhisattva 1s convinced that by serving all beings, he 1s serving all the Buddhas, that by 


1145 


revering all beings, by making them glad, he 1s revering and gladdening all the Buddhas. 
A great compassion heart 1s the substance of Tathagatahood and it is because of all beings 
that this compassionate heart 1s awakened, and because of this compassionate heart the 
thought of enlightenment 1s awakened, and because of this awakening supreme 
enlightenment 1s attained. A Bodhisattva vows to forever accord with all beings without 
feeling tired until the end of the world. 


10) Thập giả phổ giai hồi hướng: Tenth is to transfer all merit and virtue universally—To 


universally transfer all merit and virtue—Bất cứ công đức nào mà vị Bồ Tát thu thập được 
bằng cách chân thành đảnh lễ chư Phật và bằng cách thực hành mọi thứ công hạnh trên, 
các công hạnh nầy sẽ được chuyển giáo cho lợi lạc của hết thảy chúng sanh đầy khắp 
trong vũ trụ nầy. Ngài sẽ hồi hướng tất cả mọi công đức của ngài như thế vào việc làm 
cho chúng sanh cảm thấy an ổn, không bị bệnh tật, tránh xa các hành động xấu ác, thực 
hành mọi hành động tốt, sao cho nếu có sự ác nào thì đều bị ngăn chận và con đường 
đúng dẫn đến Niết Bàn được mở ra cho Trời và người. Nếu có chúng sanh nào đang chịu 
khổ vì các kết quả của ác nghiệp mà họ đã phạm trong quá khứ thì vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng 
hy sinh gánh lấy mọi đau thương cho họ để họ được giải thoát khỏi nghiệp và cuối cùng 
làm cho họ thể chứng sự giác ngộ tối thượng. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hồi hướng mọi công 
đức nây cho kẻ khác, không mệt mỏi cho đến tận cùng thế giới—Whatever merits the 
Bodhisattva acquires by paying sincere respect to all the Buddhas and also by practicing 
all kinds of meritorlous deeds as above mentioned, they will all be turned over to the 
benefits of all beings in the entire universe. He wIÏll thus turn all his merits towards making 
beings feel at ease, Íree from diseases, turn away from evil doings, practice all deeds of 
goodness, so that every possible evil may be suppressed and the right road to Nirvana be 
opened for the gods and men. If there be any beings who are suffering the results of their 
evil karma committed in the past, the Bodhisattva will be ready to sacrifice himself and 
bear the pains for the miserable creatures in order to release them from karma and finally 
make them realize supreme enlightenment. A Bodhisattva vows to transfer all merit and 
virtue universally without feeling tired until the end of the world. 


(C-2)Hoa Nghiêm Thập Phổ Hiền Hạnh Pháp—Ten principles oƑ Universally Good oøŸ 


Enlightening Beings in the Flower Adornmenmt Sutra: Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp mà chư 
Bồ Tát đều có (Kinh Hoa nghiêm——Phẩm 38§)—Ten principles of Universally Good which 
Enlightening Beings have (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 

Nguyện trụ tất cả kiếp vị lai: Vowing to live through all future ages. 

Nguyện cung kính cúng dường tất cả Phật vị lai: Vowing to serve and honor all Budhas of 
the future. 

Nguyện an trụ tất cả chúng sanh nơi hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát: Vowing to settle all 
sentient beings in the practice of Universally Good Enlightening Beings. 

Nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn: Vowing to accumulate all roots of goodness. 

Nguyện nhập tất cả Ba La Mật: Vowing to enter all ways of transcendence. 

Nguyện đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh: Vowing to fulfill all practices of Enlightening Beings. 
Nguyện tất cả trang nghiêm tất cả thế giới: Vowing to adorn all worlds. 

Nguyện sanh tất cả cõi Phật: Vowing to be born in all Buddha-lands. 

Nguyện khéo quán sát tất cả các pháp: Vowing to carefully examine all things. 








1146 


10) Nguyện nơi tất cả Phật quốc độ thành vô thượng Bổ Để: Vowing to attain supreme 


enlightenment in all Buddha-lands. 


(D) Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát—Twelve Vows øƒ Avalokitesvara 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Bodhisatva: 

Nam Mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ 
nguyện: Ngài được xưng tặng là “hiểu biết đầy đủ,” “thong dong hoàn toàn.” Ngài đem 
phép tu hành mà khuyến độ khắp cùng chúng sanh—Namo, the Greatly Enlightened, well 
known for great spirtual freedom, the Avalokitesvara Tathagata`s vow of Immense 
propagation. 

Nam Mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện: Ở 
trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài thường ở bể phương Nam để cứu độ chúng 
sanh —Namo, single-minded in liberation, Avalokitesvara Tathagata”s vow to often dwell 
in Southern Ocean. 

Nam Mô Ta Bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện: Ngài luôn ở 
cõi Ta Bà và cõi U Minh để cứu độ kẻ nào kêu cứu tới Ngài—Namo, the dweller of Saha 
World, the Underworld, Avalokitesvara Tathagata'*s vow to follow the prayer sounds of 
sentient beings to alleviate pains and sufferings. 

Nam Mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện: Ngài 
có khà năng trừ khử loài tà ma yêu quái, và đủ sức cứu người gặp nguy hiểm——Namo, the 
destroyer of evil spiris and demons, Avalokitesvara Tathagata's vow to eliminate 
dangers. 

Nam Mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện: Ngài 
lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới 
tất cả lửa lòng của chúng sanh —Namo, the holy water bottle and willow branch, 
Avalokitesvara Tathagata”s vow to provide comfort and purification of sentient beings” 
minds with sweet holy water. 

Nam Mô Đại Từ Bi năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện: 
Thương xót người đói và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả 
Ngài đều coi như nhau—Namo, the greatly compassionate and forgiving Avalokitesvara 
Tathagata”s vow often to carry out conducts with complete fairness and equality. 

Nam Mô trú dạ tuần vô tổn hại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện: Đêm ngày đi 
khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng 
sanh ra khỏi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh —Namo, in all times without 
abandonment, Avalokitesvara Tathagata”s vow to try to eliminate the three realm. 

Nam Mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện: Nếu 
ai quay về núi hướng Nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiểng xích 
cũng được thoát khỏi —Namo, Potala Mountain, essential to worship, Avalokitesvara 
Tathagata”s vow to break from the bondage of shackles and chaIns to find liberation. 

Nam Mô tạo pháp thuyền du khổ hãi, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện: Dùng 
phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi củng khắp trong biển khổ để độ hết chúng 
sanh—Namo, the creator of the dharma-vessel traveling the ocean of sufferings, 
Avalokitesvara Tathagataˆs vow to rescue and aid all sentient beings. 


1147 


10) Nam Mô tiễn tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện: 
Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bổ xác thân nầy thì sẽ có phướn 
dài đi trước, tràng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương——Namo, the holder of 
flags and parasols, Avalokitesvara Tathagata”s vow to protect and deliver sentient beings 
to the Western Pure Land. 

11) Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện: Ở cảnh 
giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức A Di Đà, Ngài đã được cho biết trước là về sau 
Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó—Namo, the world of the Infinite Life 
Buddha, Avalokitesvara Tathagataˆs vow to have Amitabha Buddha give the prophecy of 
Buddhahood. 

12) Nam Mô đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai quá tu thập nhị nguyện: Được 
thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười 
hai nguyện lớn nây—Namo, the incomparable adorning body ¡in the three worlds, 
Avalokitesvara Tathagata”s vow to complete the twelve vows to rescue sentient beIngs. 


(E) Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: See Chapter 182 (D) (IV). 


(HI)Tám điều kiện đưa đến hoàn thành bổn nguyện— Eight conditions to ƒu[fill one°s vows: 
Theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, nguyện là nguyên nhân và kết quả của Bồ Đề Tâm. 
Chư Bồ Tát, vì lợi ích và giải thoát cho chúng sanh mà khởi tâm nguyện Bồ Đề để trở 
thành một vị Phật và từ đấy vị ấy bắt đầu hạnh nghiệp Bồ Tát. Vị Bồ Tát phải có đủ tám 
điểu kiện sau đây thì bổn nguyện mới hoàn thành—According to the Mahayana- 
sutralankara, vow 1s both the cause and the result of the Thought of Enlightenment. The 
production of the Thought of Enlightenment 1s possible even through paying homage to 
the Buddha at a stupa, whereas If 1s obligatory for one to meet a Buddha in order to make 
the formal Resolve. A Bodhisattva must have the following eight conditions to fulfill his 
Resolve: 

1) Một con người: Manussottam (p)—The aspirant should be a human being. 

2) Người nam: Linga SampatfI (p}—A male. 

3) Có đủ khả năng sáng suốt có thể trở thành bậc A La Hán trong đời nầy: Hetu (p)— 
Sufficiently developed spiritually to become an Araht in this very life. 

4) Có khả năng làm bậc Sa Môn: Satthara Dassanam (p)—A recluse at the time of the 
declaration. 

3) Lập nguyện trước Đức Phật: Pabbajja (p)—He should make the resolution personally 
before a Buddha. 

6) Chứng các tầng thiển: Guna Sampatti (p)—He should possess the jhanas. 

7) Sẵn sàng hy sinh ngay thân mạng nầy: Adhikara (p)—Be prepared to sacrifice even his 
le. 

8) Nguyện vững chắc: Chandata (p)—The resolution has to be absolutely firm. 


1148 


Phật Ngôn: 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương), Chương I—Sutra In Forty-Two 

Secfions, Chapter I: Đức Phật dạy—The Buddha said: 

* “Từ giả gia đình cha mẹ, xuất gia học đạo, thấu rõ vi Diệu Pháp, được gọi là bậc Sa 
Môn.”—“[hose who leave home and parents lead a reclusive life (renunciation) and 
understand the Wonderful Dharma are called “Saramanas.” 

*. “Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, thành tựu quả vị A- 
La-Hán.”——“Always observe the 250 precepts; enter Into and abide In purity by practicing 
the Four Noble Truths, which accomplish Arahantship.” 

*._ “Vị chứng quả A-La-Hán có thể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người ấy 
sống đều làm động đến đất trời.”—“Arahants can fly and transform themselves. They 
have a lifespan of vast aeons and wherever they dwell they can move earth and heaven.” 

*. “Thứ đến là quả A-Na-Hàm. Vị chứng quả A-Na-Hàm, khi hết tuổi thọ thế gian sẽ sanh 
lên cõi trời thứ I9 và chứng quả A-La-Hán tại đó.”—“Prior to the Arahant ¡s the 
Anagammn. At the end of his life, an Anagamin (vital spirit) w1ll ascend to the nineteenth 
heaven and there, he will certify (achieve) to Arahantship.” 

* “Trước khi chứng quả A-Na-Hàm là quả Tư-Đà-Hàm. Người chứng quả Tư-Đà-Hàm còn 
phải sanh lên cõi trời một lần, rồi trở lại tái sanh cõi người một lần nữa, sau đó chứng quả 


A-La-Hán.”—“Prior to the Anagamin 1s the Sakridagamin. Sakridagamin ascends to the 
heaven once, returns (to be reborn as a human being) once more and thereafter, attains 
Arahantship.” 


* “Trước khi chứng quả Tư-Đà-Hàm là quả Tu-Đà-Hoàn. Người chứng quả Tu-Đà-Hoàn phải 
bẩy lần sanh tử mới chứng quả A-La-Hán ”—“Prior to the Sakridagamin ¡is the 
Srofaapanmna. Srotaapanna 1s one who still has seven deaths and births before achieving to 


Arahantship.” 
* “Người chứng quả A-La-Hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không thể xử 
dụng trở lại được.”—“One who achieves (certifies) Arahantship severes love and desire in 


the same manner as severing the four limbs; one 1s never able to use them again.” 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương), Chương 14—Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 14: Có một vị Sa Môn hỏi Phật: “Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” 
Đức Phật dạy: “Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là 
lớn nhất”—A Sramana asked the Buddha: “What is goodness? What ¡is the foremost 
greatness?” The Buddha replied: “To practice the Way and to protect the Truth 1s goodness. 
To unite your wIll with the Way 1s preatness.” 

Sanh sự, sự sanh: He that seeks trouble never mIsses. 


27s 


1149 


CHƯƠNG BA MƯƠI 
CHAPTER THIRTY 


Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối 
Four Kinds 0ƒ Pure Precepts 


(D Tổng quan về Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối—An overview oƒ the “Four Kinds oƒ 


Pure Precep£s ”: Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy về tánh thanh tịnh của người tu 
Phật như sau “Người tu phật nên dứt trừ dâm dục, dứt trừ giết chóc, dứt trừ trộm cắp, và 
dứt trừ vọng ngữ.” Kỳ thật đây chỉ là bốn trong năm giới dành cho người tại gia; tuy 
nhiên, người Phật tử nào giữ tròn được bốn giới nầy quả là một Phật tử thuần thành—In 
the Surangama Sutra, the Buddha gave four clear Instructions on Purity as follows: “Any 
Buddhist practitioner must put an end to one”s lust, killing, stealing and lying.” In fact, 
these four four of the five basic preceptfs for lay Buddhists; however, any Buddhists who 
can keep these four precepts can be called “Sincere Buddhists”. 


(I)Tứ Đọa— Four Kinds oƒ Deƒfeat: Những tội lỗi mà chư Tăng Ni có thể phạm phải được 


Ũ 
2) 
3) 


xếp theo mức độ nặng nhẹ. Các lỗi nặng nhất được xếp dưới tiêu để Ba La Di (Parajika), 
khiến phải bị trục xuất ra khỏi Tăng Ni chúng. Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc 
Phạn Para và Jika có nghĩa là ĐỌA. Tứ Đọa có nghĩa là bốn tội Ba La Di thoái đọa pháp 
phải bị khai trừ khỏi Tăng Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi 
phạm nây được xem là có tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Tăng nào, bất kể thứ bậc và 
thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải một trong Tứ Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi 
Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ 
phái nào trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật 
khuyến cáo chư Tăng Ni phải cẩn trọng đừng để vướng phải một trong Tứ Ba La Di nầy— 
The four grave prohibitions or sins—The offences that may be committed by monks and 
nuns have been classifiled according to thetr gravity. The worst offences grouped under the 
heading “Parajika,” which entailed the expulsion of the guilty from the community of 
monks and nuns. The word ParajJika 1s derived from the Sanskrit root Para and Jika which 
means that makes DEFEAT. Four parajikas mean four causes of falling from grace and 
final excommunication or expulsion of a monk or nun. According to the monastic point of 
view, these offences are regarded as very serlous In nature. Any monks, regardless of 
their ranks and years in the Order, violate any one of these offences, are subJect to 
expulsion from the Order. Once they are expelled, they are never allowed to join the 
Order again. They are defeated forever. Therefore, the Buddha cautioned all monks and 
nuns not to indulge 1n any one of them: 

Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)——Killing—See Sát Sanh. 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Stealing—See Trộm Cấp. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm—Abrahmacarya (sk—Adultery—Sexual immorality or 
bestiality—See Dâm. 


4) 


1150 


Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity—See Nói Dối, and Nói Lời Đâm Thọc. 


(HI)Làm sao đạt được bốn thứ “Thanh Tịnh Minh Hối” nây— How to obfain the “Four 


A) 


Kinds oƒ Pure Precep£s”: Bốn giới thanh tịnh nầy liên hệ chặc chẻ với nhau. Nếu bạn 
phạm giới dâm dục, thì bạn cũng dễ dàng phạm giới sát sanh, trộm cắp và vọng ngữ. 
Cũng như vậy, nếu giới trộm cắp cũng sẽ dễ dàng phạm những giới khác như vọng ngữ, 
vân vân. Chính vì vậy Đức Phật nhắc nhở Phật tử nên đoạn trừ tất cả bốn thứ “Sát-Đạo- 
Dâm-Vọng” nầy —These four precepts are closely related. If you break the precept 
against the lust, 1t is easy to break the precept against killing, stealing and lying as well. In 
the same mamner, 1f you break the precept against stealing, 1t 1s easy to break the precept 
agaInst lying, etc. Therefore, the Buddha reminded Buddhists to cut off these four 
“KiHing-Stealing-Lust-Lying”. 

Đoạn Sát— CuHing oƒf kiling: Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm 
chẳng sát sanh, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, 
Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn sát,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, 
mà tâm chẳng sát, thì không bị sanh tử nối tiếp. A Nan! Ông tu tam muội, gốc để vượt 
khỏi trần lao, nếu sát tâm chẳng trừ, thì không thể ra khỏi được. A Nan! Dù có đa trí, 
thiển định hiện tiền, nhưng chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết lạc về thần đạo. Thượng 
phẩm là đại lực quỷ, trung phẩm làm phi hành dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa hành 
la sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. Sau khi 
ta diệt độ, trong đời mạt pháp, nhiều quỷ thần ấy xí thịnh trong đời, tự nói: “Ăn thịt cũng 
chứng được Bồ Đề.” A Nan! Tôi khiến các Tỳ Kheo ăn ngũ tịnh nhục, thịt đó đều do tôi 
thần lực hóa sinh, vẫn không mạng căn, vì rằng về đất Bà La Môn, phần nhiều ẩm thấp, 
lại thêm nhiều đá, nên cây cổ và rau không sinh. Tôi dùng thần lực đại bi giúp, nhân đức 
từ bi lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn các món đó. Thế sau khi Như Lai diệt độ rồi, các 
Thích tử lại ăn thịt chúng sanh? Các ông nên biết: người ăn thịt đó, dù được tâm khai ngộ 
giống như tam ma địa, cũng đều bị quả báo đại la sát. Sau khi chết quyết bị chìm đắm 
biển khổ sinh tử, chẳng phải là đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, ăn nhau, cái 
nợ ăn nhau vướng chưa xong thì làm sao ra khỏi được tam giới? A Nan! Ông dạy người 
đời tu tam ma địa, phải đoạn nghiệp sát sanh. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh và 
quyết định thứ hai của Như Lai. Vì cớ đó, nếu chẳng đoạn sát mà tu thiển định, ví như 
người bịt tai nói to, muốn cho người đừng nghe. Nhu thế gọi là muốn dấu lại càng lộ. Các 
Tỳ Kheo thanh tịnh cùng các Bồ Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên cỏ tươi, huống chi lấy 
tay nhổ. Thế nào là đại bi khi lấy chúng sanh huyết nhục để làm món ăn. Nếu các Tỳ 
Kheo chẳng mặc các đồ tơ lụa của đông phương, và những giày dép, áo, lông, sữa, phó 
mát, bơ của cõi nầy. Vị đó mới thật là thoát khỏi thế gian. Trả lại cái nợ trước hết rồi, 
chẳng còn đi trong ba cõi nữa. Tại sao? Dùng một phần thân loài vật, đều là trợ duyên sát 
nghiệp. Như người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi chẳng dời đất. Quyết khiến thân 
tâm không nỡ ăn thịt hay dùng một phần thân thể của chúng sanh, tôi nói người đó thật là 
giải thoát. Tôi nói như vậy, gọi là Phật nói. Nói không đúng thế, tức là ma Ba Tuần 
thuyết —Tf living beings in the six paths of any mundane world had no thoughts of killing, 
they would not have to follow a continual succession of births and deaths. According to the 


2) 


1151 


Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about “cutting off killing”, one of the 
four important precepts for monks and nuns in Buddhism: “Ananda! TỶ living beings In the 
SIX paths of any mundane world had no thoughts of. killing, they would not have to follow 
a continual succession of births and deaths. Anandal Your basic purpose In cultivating 
samadhI Is to transcend the wearisome defilements. But If you do not remove your 
thoughts of killing, you will not be able to get out of the dust. Anandal Even though one 
may have some wisdom and the manifestation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter the 
path of spIrits Iƒ one does not cease killing. At best, a person wIll become a mighty ghost; 
on the average, one will become a flying yaksha, a ghost leader, or the like; at the lowest 
level, one wIll become an earth-bound rakshasa. These ghosts and spirits have their 
øroups of disciples. Each says of himself that he has accomplished the unsurpassed way. 
After my extinction, in the Dharma-Ending Age, these hordes of ghosts and spirits wIll 
aboud, spreading like wildfire as they argue that eating meat will bring one to the Bodhi 
Way. Ananda! I permit the Bhikshus to eat five kinds of pure meat. This meat 1s actually 
a transformation broupht into being by my spiritual powers. It basically has no life-force. 
You Brahmans live in a climate so hot and humid, and on such sandy and rocky land, that 
vegefables will not grow. Therefore, I have had to assist you with spiritual powers and 
compassion. Because of the magnitude of this kindness and compassion, what you eat that 
tastes like meat 1s merely said to be meat; 1n fact, however, 1 1s not. After my extinction, 
how can those who eat the flesh of living beings be called the disciples of Sakya? You 
should know that these people who eat meat may gain some awareness and may seem to 
be in samadhi, but they are all great rakshasas. When their retribution ends, they are 
bound to sink into the biter sea of birth and death. They are not disciples of the Buddha. 
Such people as they kill and eat one another In a never-ending cycle. How can such 
people transcend the triple realm? Ananda! When you teach people ¡in the world to 
cultivate samadhi, they must also cut off kiling. This 1s the second clear and unalterable 
Instrucftion on purity given by the Thus Come Ones and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen Samadhi do not cut off killing, 
they are like one who stops up his ears and calls out in a loud voice, expecting no one to 
hear him. It is to wish to hide what 1s completely evident. Bhikshus and Bodhisattvas who 
practice purifty will not even step on grass In the pathway; even less wIll they pull it up 
with their hand. How can one with øgreat compassion pIck up the flesh and blood of living 
beings and proceed to eat his filI? Bhikshus who do not wear silk, leather boots, furs, or 
down from this country or consume miÏÌk, cream, or butfer can truly transcend this world. 
When they have paid back therr past debts, they will not have to re-enter the triple realm. 
Why? It is because when one wears something taken from a living creature, one creates 
conditions with it, Just as when people eat the hundred grains, their feet cannot leave the 
earth. Both physically and menfally one must avoid the bodies and the by-products of 
living beings, by neither wearing them nor eating them. [ say that such people have true 
liberation. What I have said here 1s the Buddha”s teaching. Any explanation counter tO If 1s 
the teaching of Papiyan. 

Đoạn Đạo— Cufting öff stealing: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã 
nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn Đạo,” một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni 
trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng 


1152 


thâu đạo, thì chẳng theo nghiệp ấy bị sanh tử tương tục. A Nan! Ông tu tam muội, cốt để 
thoát khỏi trần lao, nếu cái “thâu tâm” chẳng trừ thì quyết không thể ra khỏi được. A Nan! 
Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, , như chẳng đoạn đạo nghiệp, quyết lạc về tà đạo. 
Thượng phẩm làm loài tinh linh, trung phẩm làm loài yêu mị, hạ phẩm làm người tà, bị 
mắc cái yêu mị. Các loại tà ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. 
Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt pháp, nhiều loài tà mị ấy xí thịnh trong đời, dấu diếm sự 
gian trá, xưng là thiện tri thức. Họ tự tôn mình được pháp của bậc thượng nhân, dối gạt 
những kẻ không biết, khủng bố khiến người kia mất cái tâm, đi đến đâu làm nhà cửa của 
người bị hao tổn. Tôi dạy các Tỳ Kheo đi các nơi khất thực, khiến bỏ cái tham, thành đạo 
Bồ Đề. Các ông Tỳ Kheo chẳng tự nấu chín mà ăn, tạm ở đời cho qua cái sống thừa, ở trọ 
tạm ba cõi, chỉ một mặt đi qua, rồi không trở lại (nhất lai). Thế nào cái người giặc, mượn 
y phục của tôi, buôn bán pháp của Phật để nuôi mình, tạo các nghiệp, đều nói là Phật 
pháp. rở lại chê người xuất gia, giữ giới cụ túc là đạo tiểu thừa. Bởi vậy làm nghi lầm vô 
lượng chúng sanh, kẻ đó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu sau khi tôi diệt độ, có ông 
Tỳ Kheo phát tâm quyết định tu tam ma để, có thể đối trước hình tượng Phật, nơi thân 
phần, làm một cái đèn, hoặc đốt một ngón tay, và trên thân đốt một nén hương. Tôi nói 
người ấy một lúc đã trả xong các nợ trước từ vô thủy, từ giả luôn thế gian, thoát khỏi các 
hoặc lậu. Dù chưa liền nhận rõ đường vô thượng giác, người ấy đã quyết định tâm với 
pháp. Nếu chẳng làm chút nhân nhỏ mọn bỏ thân như vậy, dù thành đạo vô vi, quyết phải 
trở lại sinh trong cõi người, để trả nợ trước. Như tôi ăn lúa của ngựa ăn không khác. A 
Nan! Ông dạy người đời tu tam ma địa, sau sự đoạn dâm, đoạn sát, phải đoạn thâu đạo. 
Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như Lai. A Nan! Bởi vậy nếu 
chẳng đoạn thâu đạo mà tu thiển định, ví như người đổ nước vào chén vỡ, muốn cho đây 
chén, dù trải qua nhiều kiếp, không bao giờ đầy. Nếu các Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, một 
phân một tấc cũng chẳng nên chứa để. Đồ ăn xin được, ăn thừa, ban lại cho chúng sanh 
đói. Giữa chúng nhóm họp, chắp tay lễ bái, có người đánh và mắng, xem như là khen 
ngợi. Quyết định thân tâm, hai món đều dứt bỏ. Thân thịt cốt huyết, cho chúng sanh dùng. 
Chẳng đem quyển nghĩa của Phật nói, xoay làm kiến giải của mình, để lầm kẻ sơ học. 
Phật ấn chứng cho người ấy được chân tam muội. Tôi nói như vậy, gọi là Phật thuyết. Nói 
chẳng đúng thế, gọi là ma thuyết —According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off stealing”, one of the four important precepts for 
monks and nuns in Buddhism: “Ananda! Tf living beings In the six paths of any mundane 
world had no thoughts of stealing, they would not have to follow a continuous succession 
of births and deaths. Ananda! Your basic purpose 1n cultivating samadhi 1s to transcend the 
wearisome defilements. But If you do not renounce your thoughts of stealing, you will not 
be able to get out of the dust. Ananda! Even though one may have some wisdom and the 
manifesfation of Zen SamadhI, one 1s certain to enter a devious path If one does not cease 
stealing. At best, one will be an apparition; on the average, one will become a phantom; at 
the lowes level, one will be a devious person who 1s possessed by a Mei-Ghost. These 
devious hordes have their groups of disciples. Each says of himself that he has 
accomplished the unsurpassed way. After my extinction, in the Dharma-Ending Age, these 
phantoms and apparitions will abound, spreading like wildfire as they surreptitiously 
cheat others. Calling themselves good knowing advisors, they will each say that they have 
affained the superhuman dharmas. Enticing and deceiving the ignorant, or frightening 


1153 


them out of their wifs, they disrupt and lay watse to households wherever they go. Iteach 
the Bhikshus to beg for therr food In an assigned place, 1n order to help them renounce 
greed and accomplish the Bodhi Way. The Bhikshus do not prepare their own food, so 
that, at the end of this life of transitory existence In the triple realm, they can show 
themselves to be once-returners who go and do not come back. How can thieves who put 
on my robes and sell the Thus Come Oneˆs dharmas, saying that all manner of karma one 
creates 1s Just the Buddhadharma? They slander those who have left the home-life and 
regard Bhikshus who have taken complete precepts as belonging to the path of the small 
vehicle. Because of such doubts and misjJudgments, limitless living beings fall into the 
Unintermittent Hell. I say that Bhikshus who after my extinction have decisive resolve to 
cultivate samadhi, and who before the Iimages of Thus Come Ones can burn a candle on 
their bodies, or burn off a finger, or burn even one Iincense stick on their bodies, will In 
that moment, repay their debts from beginningless time past. They can depart from the 
world and forever be free of outflows. Though they may not have Instantly understood the 
unsurpassed enlightenment, they wIll already have firmly set their mind on 1t. If one does 
not practice any of these token renunciations of the body on the causal level, then even 1f 
one realizes the unconditioned, one wIll still have to come backK as a person to repay one”s 
past debts exactly as I had to undergo the retribution of having to eat the grain meant for 
horses. Ananda! When you teach people in the world to cultivate samadhi, they must also 
cease s(ealing. This 1s the third clear and unalterable Instruction on purity given by the 
Thus Come One and the Buddhas of the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f 
cultivators of Zen Samadhi do not cease stealing, they are like someone who pours wafer 
1nto a leaking cup and hopes to fill it. He may continue for as many eons as there are fine 
motes of dust, but 1t still wIll not be full in the end. If Bhikshus do not store away anything 
but therr robes and bowls; 1 they give what 1s left over from their food-offerings to hungry 
living beings; If they put their palms together and make obeisance to the entire great 
assembly; If when people scold them they can treat It as praIse: 1ƒ they can sacrifice thelr 
very bodies and minds, giving their flesh, bones, and blood to living creatures. If they do 
not repeat the non-ultimate teachings of the Thus Come One as though they were theIr 
own explanations, misrepresenting them to those who have Just begun to study, then the 
Buddha gives them his seal as having attained true samadhi. What I have said here 1s the 
Buddha's teaching. Any explanation counter fo If 1s the teaching of Papiyan. 

3) Đoạn Dâm— Cưtting oƒf Iust: Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm 
chẳng dâm, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn dâm,” một trong bốn giới quan trọng cho chư 
Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm 
chẳng trừ, thì không thể ra được. Dù có đa trí, thiển định hiện tiền, nhưng chẳng đoạn 
dâm, thì quyết bị lạc về ma đạo. Thượng phẩm là ma vương, trung phẩm là ma dân, hạ 
phẩm là ma nữ. Các ma kia cũng có đổ chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng đạo. 
Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong đời, hay 
làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri thức, khiến các chúng sanh lạc vào hầm ái kiến, sai 
mất đường Bồ Đề. A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. Ấy 
gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhứt của Như Lai. Vì cớ đó nếu chẳng 
đoạn dâm mà tu thiền định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn kiếp chỉ 


4) 


1154 


thấy cát nóng mà thôi. Tại sao? Bởi vì cát không phải là bản nhân của cơm. A Nan! Nếu 
ông đem cái thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều là dâm 
căn, căn bản thành dâm, luân chuyển trong ba đường, quyết chẳng ra khỏi. Do đường lối 
nào tu chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn cơ quan dâm dục, 
đoạn tính cũng không còn, mới có thể trông mong tới Bồ Đề của Phật. Như thế tôi nói, gọi 
là Phật thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức là ma Ba Tuần thuyết—If living beings in the six 
paths of any mundane world had no thoughts of lust, they would not have to follow a 
confinual succession of births and deaths. According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off lust”, one of the four Important precepts for monks 
and nuns in Buddhism: “Ananda! Your basic purpose In cultivating 1s to transcend the 
wearisome defilements. But If you don”t renounce your lustful thoughts, you will not be 
able to get out of the dust. Even though one may have some wisdom and the manifestation 
of Zen Samadhi, one 1s certain to enter demonic paths 1ƒ one does not cut off lust. At best, 
one wIll be a demon king; on the average, one will be in the retinue of demons; at the 
lowest level, one will be a female demon. These demons have their groups of disciples. 
Each says of himself he has accomplished the unsurpassed way. After my extinction, In 
the Dharma-Ending Age, these hordes of demons wIll abound, spreading like wildfire as 
they openly practice greed and lust. Calming to be good knowing advisors, they wilÏ cause 
living beings to fall into the pit of love and views and lose the way to Bodhi. Ananda! 
When you teach people in the world to cultivate samadhi, they must first of all sever the 
mind of lust. This 1s the first clear and unalterable Instruction on purity given by the Thus 
Come Ones and the Buddhas of the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1 
cultivators of Zen Samadhi do not cut off lust, they wIll be like someone who cooks sand 
1n the hope of getting rice, after hundreds of thousands of eons, 1t will stHI be Just hot sand. 
Why? It wasn't rice to begin with; it was only sand. Anandal If you seek the Buddhaˆs 
wonderful fruiion and still have physical lust, then even If you attan a wonderful 
awakening, it wIll be based in Iust. With lust at the source, you wIll revolve in the three 
paths and not be able to get out. Which road will you take to cultivate and be certified to 
the Thus Come Ones Nirvana? You must cut off the lust which 1s intrinsic in both body 
and mind. Then get rid of even the aspect of cutting 1t off. At that point you have some 
hope of attaining the Buddhaˆs Bodhi. What I have said here 1s the Buddhaˆs teaching. 
Any explanation counter to 1t 1s the teaching of Papiyan. 

Đoạn Vọng—Cutting oƒf ƒalse speech: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn vọng,” một trong bốn giới quan trọng cho chư 
Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Như các chúng sanh trong mọi thế giới ở lục đạo, dù 
thân tâm không có sát, đạo, dâm, ba hạnh ấy đã viên mãn. Nếu đại vọng ngữ thì tam ma 
địa chẳng được thanh tịnh, thành ái kiến ma, mất giống của Như Lai. Gọi là: chưa được 
nói là được, chưa chứng nói là chứng. Hoặc cầu được tôn quý thứ nhất trong đời. Nghĩa là 
trước mọi người nói: “Tôi đã chứng sơ quả, nhị, tam quả, A La Hán, Duyên Giác, Bồ tát 
trước và sau Thập Địa.” Cầu cho người lễ bái sám hối. Tham những món cúng dường. Ấy 
là một loại “tín bất cụ,” tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao cắt cây đa la. Phật ghi 
rằng người ấy trọn mất căn lành, không còn tri kiến, chìm ba biển khổ, chẳng thành tam 
muội. Sau khi tôi diệt độ, khiến các vị Bồ Tát cùng A La Hán nên ứng thân sinh trong đời 
mạt pháp, hiện các hình tướng, để độ các kẻ bị luân chuyển. Hoặc làm sa môn, cư sĩ, 


1155 


nhân vương, tế quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến dâm nữ, quả phụ, kẻ cắp, vân vân đồng 
sự với người đời, tán thán Phật thừa. Khiến giúp họ thân tâm được vào tam ma địa. Không 
bao giờ nói: “Tôi thật là Bồ Tát, thật là A La Hán,” tiết lộ mật nhân của Phật, và khinh kẻ 
chưa học. Trừ ra khi chết, bí mật có di chúc cho Phát tử. Thế nào là người nói láo mê loạn 
chúng sanh thành tội vọng ngữ? A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma địa, sau chót phải 
đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh, quyết định thứ tư của Như 
Lai. Bởi vậy, nếu chẳng đoạn đại vọng ngữ, như lấy phân người khắc thành hình hương 
chiên đàn, muốn được mùi thơm, không có lẽ ấy. Thế nào tự xưng được pháp thượng 
nhân. Ví dụ người nghèo khó, mạo xưng là đế vương, tự cầu lấy cái chết. Huống chi pháp 
vương, thế nào lại hư vọng? Nhân địa chẳng chân chính, kết quả bị cong queo. Cầu Phật 
Bồ Đề, như người cắn rún, không thể nào được. Tôi dạy Tỳ Kheo rằng: Trực Tâm là Đạo 
Tràng,” với bốn uy nghi, trong tất cả hạnh, không có hư giả. Nếu các Tỳ Kheo Tâm 
Thẳng như Dây Đàn, tất cả chân thật, vào tam ma địa, trọn không bao giờ có sự ma. Tôi 
ấn chứng người ấy thành tựu Bồ Đề vô thượng trí giác. Nói như tôi nói, gọi là Phật thuyết. 
Nói chẳng đúng thế, tức là ma thuyết.”—According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off false speech”, one of the four imporftant precepts for 
monks and nuns in Buddhism: “Ananda! Though living beings in the six paths of any 
mundane world may not kill, steal, or lust either physically or menfally, these three 
aspects of their conducts thus being perfect, yet 1f they tell lies, the samadhi they attain 
will not be pure. They will become demons of love and views and will lose the seed of the 
Thus Come One. They say that they have attained what they have not attained, and what 
they have been certified when they have not been certified, perhaps they seek to be 
foremost in the world, the most vererated and superior person. To their audiences they 
say that they have attained the fruition of a Shrotaapanna, the fruition of a Sakridagamin, 
the fruition of an Anagammn, the fruition of an Arhat, the Pratyeka Buddha vehicle, or the 
various levels of Bodhisattvahood up to and including the ten grounds, in order to be 
revered by others and because they are greedy for offerings. These lcchantikas destroy 
the seeds of Buddhahood Jjust as surely as a Tala tree 1s destroyed. The Buddha predicts 
that such people sever (cut off) their good roots forever and lose their knowledge and 
vision. Immersed ¡in the sea of the three sufferings, they cannot attain samadhi. Ï command 
the Bodhisattvas and Arhats to appear after my extinction In response-bodies in the 
Dharma-Ending Age, and to take various forms In order to rescue those in the cycle of 
rebirth. They should either become Shramanas, elite-robed lay people, kings, ministers or 
officlals, virgin youths or maidens, and so forth, even prostitutes, widows, profligates, 
thieves, butchers, or dealers in contraband, doing the same things as these kinds of people 
while they praise the Buddha Vehicle and cause them to enter samadhi in body and mind. 
But they should never say of themselves, “I am truly a Bodhisattva;` or “IÏ am truly an 
Arhat,` or let the Buddha”s secret cause leak out by speaking casually to those who have 
not yet studied. How can people who make such claims, other than at the end of their 
lives and then only to those who inherit the Teaching, be doing anything but deluding and 
confusing living beings and indulging In a gross false claims? Ananda! When you teach 
people in the world to cultivate samadhi, they must also cease all Iying. This 1s the fourth 
clear and unalterable instruction on purity given by the Thus Come Ones and the Buddhas 
of the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, one who does not cut off lying 1s 


1156 


like a person who carves a piece of human excremert to look like Chandana, hoping to 
make It fragrant. He 1s attempting the Impossible. [ teach the Bhikshus that the stratight 
mind 1s the Bodhimanda and that they should practice the four awesome deportmenfs in all 
their activities. Since they should be devoid of all falseness, how can they claim to have 
themselves attained the dharmas of a superlor person? That would be like a poor person 
falsely calling himself an emperor; for that, he would be taken and executed. Much less 
should one attempt to upsurp the title of dharma king. When the cause-ground 1s not true, 
the effects wIll be distorted. One who seeks the Buddhaˆs Bodhi in this way 1s like a 
person who tries to bite his own navel. Who could possibly succeed? If Bhikshus” minds 
are as straipht as lute strings, true and real in everything they do, then they can enter 
samadhi and never be Involved in the deeds of demons. I certify that such people will 
accomplish the Bodhisattvas` unsurpassed knowledge and enlightenment. What I have 
said here 1s the Buddha”s teaching. Any explanation counfer to It is the teaching of 
Papiyan.” 


Phật Ngôn: 


Vì có tín tâm hoan hỷ nên người ta mới bố thí, trái lại kể có tâm ganh ghét người khác được 
ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể nào định tâm được—Some people give according to 
therr faith, or according to their pleasure. He who 1s envious of others” food and drink, wIlÏ not 
attain tranqguility by day or by night (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 249). 


Nhưng kẻ nào đã cắt được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc đêm, kẻ kia đều 
được định tâm—He who fully cut off, uprooted and destroyed such feeling, gain peace by day 
and by night (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 250). 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương), Chương 23— Sutra In Foriy-Two 
Sections, Chapter 23: Đức Phật dạy: “Người bị vợ con nhà cửa ràng buộc còn hơn là lao ngục. 
Lao ngục còn có kỳ hạn được phóng thích, còn đối với vợ con không có ý tưởng xa rời. Khi đã 
đam mê sắc đẹp, đâu ngại gì gian nguy! Dù tai họa nơi miệng cọp vẫn cam tâm! Tự đắm 
mình nơi chốn bùn lầy nên gọi là phàm phu. Vượt thoát được cảnh ấy sẽ trở nên bậc A-La- 
Hán.”— The Buddha said: “Men are bound by their wives, children and homes to such an 
extent that these are worse than a prison. The time comes when one 1s released from prison, 
but there 1s never a moment when you think of leaving your wIfe and children. Don”t you fear 
the control that emotion, love and sex have over you? Although you are In a tiger”s flaws 
(mouth), you are blissfully obvious In heart. Those who throw themselves in the mud and 
drown themselves are known as ordinary people. By passing through this door and 
transcending defiling obJects, one becomes an Arahant." 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương), Chương 25—Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 25: Đức Phật dạy: “Người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi 
ngược gió, chắc chắn sẽ bị tai họa cháy tay.”—The Buddha said: “A person with love and 
desire 1s like one who carries a torch while walking against the wind, he 1s certain to burn his 
hand.” 


1157 


CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT 
CHAPTER THIRTY-ONE 


Hôn nhân theo quan điểm Phật giáo 
*Marriage ” according to the Buddhist poinf 0ƒ view 


(D Tổng quan về “Hôn Nhân ”—An overview oƒ “Marriage”: Hôn nhân theo tự điển nghĩa 
là sự liên hệ hỗ tương giữa một người nam và một người nữ. Họ kết hợp với nhau theo 
một kiểu cách đặc biệt về sự lệ thuộc vào nhau trên pháp lý xã hội với mục đích là cùng 
nhau tạo dựng và duy trì gia đình. Trong hôn nhân thật sự, người chồng và người vợ nghĩ 
nhiều đến những người trong gia đình hơn là nghĩ đến chính họ. Họ hy sinh vì lợi ích của 
gia đình hơn vì lợi ích của chính cá nhân họ. Trong đạo Phật, nếu chưa có đại duyên xuất 
gia thì không có gì sai trái với việc kết hôn; tuy nhiên, việc lập gia đình phải được xem 
như là một tiến trình của đời sống và Phật tử tại gia phẩi coi đây như là cơ hội tốt cho họ 
thực hành những điều tu tập. Nhiều người đã biến đời sống hôn nhân của họ thành một 
cuộc sống khổ sở vì thiếu sự cảm thông, lòng khoan dung và kiên nhẫn. Nghèo không 
phải thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc sống không hạnh phúc ví hàng ngàn năm 
trước đây con người vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà không cần đến vật chất 
của cải của thời đại hôm nay. Chồng và vợ lúc nào cũng phải tương kính lẫn nhau, họ 
phải học cách chia sẻ những vui buồn trong đời sống hằng ngày. Tương kính và cảm thông 
là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống hạnh phúc gia đình —According to the 
dictionary, marriase means a mutual relationship of a man and a woman. They are Joined 
In a special kind of social legal dependence for the purpose of founding and maintaining a 
family. In a true marrlage, husband and wife think more of the partnership or of theIr 
family than they do of themselves. They sacrifice for the sake of their family more than 
for themselves. In Buddhism, If you don't have the great opportunity to renounce the 
world, there 1s nothing wrong with getting marrlage; however, marrlage should be 
considered as a process of life and should be treated as a good opportunity for a lay 
Buddhists to put his or her cultivation Into practice. Many people turn the1r marriage life a 
miserable one due to lack of understanding, tolerance and patience. Poverty 1s not really 
the main cause of an unhappy life, for thousands of years ago people still had a happy 
married life without that mụch materials of nowadays socIety. Husband and wife need to 
respect each other at all times; they also need to learn to share the pleasure and pain of 
everything In thetr daily life. Mutual respect and understanding are extremely Important 
for a happy family life. 


(H) Hôn nhân theo quan điểm Phật giáo— “Marriage” according to the Buddhist point oƒ 
view: Không có nghi thức làm lễ cho việc kết hôn trong giáo điển Phật giáo, và chư Tăng 
thường tránh né không tham dự vào nghi thức cưới hỏi, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên 
vì nhấn mạnh của Đức Phật là cộng đồng tu viện mà các thành viên phải tự mình tách rời 
khỏi cuộc sống thế tục và những quan ngại của cuộc sống ấy. Hôn nhân thường được Phật 
giáo xem như một phần của tiến trình sanh, lão, bệnh và tử, và cuộc sống gia đình thường 


1158 


được các giáo điển Phật giáo xem như là làm cho con người liên hệ tới một mạng lưới rối 
rắm dẫn tới khổ đau phiền não là không thể tránh được. Hơn nữa, Ba la đề mộc xoa chứa 
đựng một đoạn văn như sau: “Nếu ai trong Tăng đoàn hành sử như làm mai mối, mang 
một người nam và một người nữ lại với nhau, hoặc cho mục đích kết hôn hay chỉ với mục 
đích của một lần giao hợp mà thôi, thì vị Tăng ấy phạm tội phải nên sám hối trước Tăng 
đoàn.” Dù vậy, việc chư Tăng được mời đi dự tiệc cưới cũng rất thường. Nếu họ chọn đi 
dự tiệc cưới, họ nên tới đó tụng kinh cầu an và hạnh phúc cho cái gia đình mới này. Tuy 
nhiên họ không nên giữ bất cứ vai trò nào trong nghi thức cưới hỏi. Chư Tăng Ni phải nên 
luôn nhớ rằng việc cưới hỏi là việc của thế tục nên phải được thực hiện bởi người thế tục. 
Ngày nay một số giáo hội có chuẩn bị nghi thức cưới hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu và niễm 
tin của các Phật tử tại gia và khi chư tăng được mời đến dự lễ cưới, họ thường nguyện cầu 
chúc phúc và thuyết giảng nhằm giúp đỡ đôi vợ chồng mới. Tuy nhiên, dù có những cải 
cách, phần lớn chư Tăng Ni có khuynh hướng nhận thấy rằng tham dự vào đám cưới là 
không thích hợp và vi phạm giới luật nhà Phật -There are no canonical Buddhist 
marriage ceremonies, and Buddhist monks have traditionally avoided participation In the 
process of marriage, which 1s not surprising for the Buddha”s emphasis was on a monastic 
community whose members should dissociate themselves from worldly life and 1ts 
concerns. Marriage 1s generally seen in Buddhism as part of a process that leads to birth, 
aging, and death, and the household life 1s commonly characterized in Buddhist texts as 
involving people In a web of entanglements that ¡inevitably lead to sufferings and 
afflictions. Moreover, the Pratimoksa contains a passage stating: “If some of this Samgha 
acfs as an Iintermediary, bringing a man and a woman together, whether for the purpose of 
marrlage or for a single act of intercourse, there 1s an offence of wrong-doing and that 
monk person should repent before the assembly of monks.” Despite this, 1t 1s common for 
monks to be Invited to wedding ceremonies. If they choose to attend any wedding 
ceremonies, they should selected Buddhist texts that pray for peace and happiness 1n that 
new family. They do not however, play any role In the ritual Joining of the bride and 
øroom 1n marriage. Monks and nuns should always remember that wedding ceremonies as 
secular affairs of lay community and should be performed by lay people. Nowadays a 
number of Buddhist orders prepare wedding rituals in order to meet the needs and belief 
of their laypeople and when monks are Invited to attend such wedding ceremonies, they 
usually provide blessing prayers and give lectures to help the new couple. Despite these 
recent innovations, however, most Buddhist monks and nuns tend to see participation In 
weddings as Inappropriate for monks and as a violation of the rules of the Vinaya. 


(HI)Ý tưởng về hôn nhân trong Đạo Phật— The idea oƒ marriage in Buddhism: 

1) Hôn nhân hợp lệ—Legal marriage: Trong Phật giáo, không có sự khuyến khích về hôn 
nhân thế tục, nhưng Đức Phật tán thán những cặp vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Đức 
Phật cũng khuyên dạy các đệ tử tại gia làm sao có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những 
bài giảng của Đức Phật về nền tẳng đạo đức Phật giáo trong xã hội trong kinh Thi Ca La 
Việt, phác họa mẫu mực căn bản trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, nêu 
những bổn phận ràng buộc với nhau, nhấn mạnh đến những khía cạnh thiết yếu của cuộc 
chung sống. Theo Đức Phật, văn hóa tương hợp giữa chồng và vợ là một trong những yếu 
tố đem lại thành công trong hạnh phúc lứa đôi, vì hôn nhân không đơn giản chỉ là nhục 


2) 


1159 


dục và lãng mạn. Nhiều vấn để hôn nhân phát xuất từ sự thiếu khả năng của người hôn 
phối trong việc nhận thức những hy sinh trong hôn nhân. Như vậy, giáo lý Phật giáo cũng 
nhằm mang lại an vui và hạnh phúc, khuyến khích luân lý tình dục, thỏa mãn tâm lý và 
phúc lợi vật chất cho cả chồng lẫn vợ ——ln Buddhism, there is no encouragement in 
worldly marrlage, but the Buddha praised for happy couples. The Buddha also gave 
Instructions as to how lay disciples could live happlly In marrlage. The discourses of 
fundamenfals of Buddhist social ethic in the Sigalovada Sutra generally lays down the 
basic pattern of relationships between husband and wife, parents and children, and 
emphasizing the most essential aspects of their common life. According to the Buddha, 
cultural compatIbility between husband and wife was considered as one of the factors of a 
successful married life. Marriage 1s not simply lust and romance. Many of marriage 
problems arise from the Inability to sacrifice from both the husband and wife. Thus, 
Buddhist teachings also promote enJoyment in life, moralization of biological needs, 
psychological satisfaction and material well being of both husband and wIfe. 

Quan hệ tình dục trước hôn nhân— Premariial sex: Vào thời Đức Phật, Ngài không nói gì 
về việc sinh hoạt tình dục trước hôn nhân, và không có luật nào nghiêm cấm những sinh 
hoạt này cho người tại gia. Chúng ta có thể suy luận rằng nếu cả hai người trong cuộc đều 
đến tuổi trưởng thành và đồng thuận việc này, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những 
hành động của họ, miễn là việc làm của họ đừng làm tổn hại tới người khác. Tuy nhiên, 
việc làm này bị nghiêm cấm nếu một trong hai người này còn ở tuổi vị thành niên (vẫn 
còn dưới sự kiểm soát của cha mẹ), và nếu việc này làm cha mẹ và những người trong gia 
đình của người trẻ đó buồn phiển—At the time of the Buddha, He didn't speak 
specifically about premaritial sex, and there 1s no rule to prohibit premaritial sex for lay 
people. We can infer that both parties are consenting adults, then theyˆre completely 
responsible for their own actions, so long as what they do doesn”t harm others. However, If 
one of the people involved 1s under the age (still under the control of his or her parents), 
and 1f having sexual intercourse with that person would upset the parents and the family, 
then 1t s prohibited. 


(IV)Ý tưởng về “Hôn nhân ” đối với chư Tăng Ni— The idea oƒ “Marriage” for monks and 


Ù 


HHNS: 

Đức Phật dạy: “Tình yêu hôn nhân giữa người chồng và người vợ đĩ nhiên là một yếu tố 
quan trọng trong việc tạo lập gia đình và xã hội. Tuy nhiên, người ta có xu hướng trở 
thành bị ràng buộc quá nhiều vào tình yêu như thế và trở thành ích kỷ trong tình yêu. Họ 
có thể. không biết đến cái tình yêu rộng lớn hơn mà họ nên có đối với tất cả chúng sanh.” 
Mặc dầu theo luật nhà Phật, Tăng Ni phải sống đời độc thân. Họ có thể đã từng có gia 
đình trước khi xuất gia; tuy nhiên, sau khi xuất gia họ phải từ bổ cuộc sống thế tục —The 
Buddha taught: “Conjugal love between husband and wIfe 1s, of course, an Important 
factor In forming the Individual home and society. However, people have a tendency to 
become attached too much to such love and become selfish in their affections. They are 
apt to Ignore the mụuch larger love they should have for all human beings.” Even though 
according to the Buddhist laws, monks or nuns must live a celibate life. They may be at 
one time married before they renounce their worldly life, but after they become monks or 
nuns, they must renounce the worldly life. 


2) 
8) 


b) 


1160 


Chư Tăng Ni lập gia đình——Married monks and nuns: 

Tại Nhật Bản vào thời Minh Trị Phục Hưng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, chính phủ 
muốn những người xuất gia lập gia đình. Vì vậy mà bây giờ tại Nhật có cả hai dòng 
truyền thừa xuất gia độc thân và xuất gia có gia đình cho cả Nam lẫn Nữ, và giới luật mà 
họ phải trì giữ cũng khác nhau trong các truyền thống Phật giáo khác nhau: In Japan, 
during the Melji Restoration in the mid nineteenth century, the øgovernment wanted the 
ordained ones to marry. Thus In Japan, there are now both married and unmarried lineages 
of both sexes, and the precepts they keep are enumerated differently from those of other 
Buddhist traditions. 

Chỉ trừ Bát Quan Trai giới là lãnh thọ trong một ngày, còn tất cả những giới khác phải 
lãnh thọ suốt đời. Có những trường hợp không đoán trước được, chư Tăng Ni không thể 
giữ giới được nữa, hoặc giả không còn muốn thọ lãnh giới luật nữa. Trong trường hợp đó, 
chư Tăng Ni có thể thưa với một vị thầy, hay chỉ cần nói với một người có thể nghe và 
hiểu để xin hoàn trả lại những giới luật mà mình đã thọ lãnh là được ——In Japan, the 
monks” and nuns” precepts were altered during Meiji Restoration in the mid-19'” century, 
because the government wanted the ordained ones to marry. Thus in Japan, there are now 
both married and unmarriled temple monks and nuns, and the precepts they keep 
enumerated differently from those of other Buddhist traditions. Except for the eight 
precepts that are taken for one day, all other precepts are taken for the duration of the life. 
lt may happen that due to unforeseen circumstances, a monk or a nun may not be able to 
keep the ordination any longer or may not wish to have 1t. In that case, he or she can øo 
before a spiritual master, or even tell another person who can hear and undersfand, and 
return the precepts. 


(V) Bổn phận của vợ đối với chồng— Duties 0ƒ the wiƒe toward her husband: See Bổn phận 


của vợ đối với chồng in Chapter 158. 


(VI)Bổn phận của chồng đối với vợ— Duties oƒ the husband toward hs wife: See Bổn phận 


của chồng đối với vợ in Chapter 158. 


Phật Ngôn: 


Người đã giải thoát hết thẩy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích— 
There 1s no more suffering for him who has completed the Journey; he who 1s sorrowless and 
wholly free from everything; who has destroyed all fetters. 


Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng 
bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng không chút nhớ tiếc The mindful exert themselves, they do 
not enJoy in an abode; like swans who have left theiIr pools without any regret. 


11ó1 


CHƯƠNG BA MƯƠI HAI 
CHAPTER THIRTY-TWO 


Thiện-Ác 
Kusala and Akusala 


(A) Thiện 
Kusdla, Su, Sadhu, or Bhadra (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiện— Overview and Meanings oƒ Kusala 
(D_ Tổng quan về “Thiện ”—An overview oƒ “Kusala ”. 
(I) Nghĩa của “ Thiện ”— The meanings 0ƒ “Kusala ”. 


(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Thiện— Other defimitions that are related to the 
Kusala 


(A-3) Chữ Thiện trong Phật Giáo— Kusala in Buddhism 

(D Hai Pháp Cơ Bản Về Các Thiện Pháp— Two starting poinfs oƒ wholesome states. 
(I1) Tam Chúng Thiện— Three kinds oƒ “Kusala ”. 

(HI)Tứ Chúng Thiện— Four kinds oƒ “Kusala ”. 

(IV)Tám Điều Thiện— Eight Right things. 

(V) Thập Thiện Nghiệp— Ten merttorious deeds. 


(A-4) Những lời Phật dạy về “Thiện ?”— The Buddha°s teachings on “Kusala ” 

(D Những lời Phật dạy về “Thiện” trong Kinh Pháp Cú — The Buddha°s teachings on 
*Kusala ” im the Dharrmnapada Sufra: 

(II Những lời Phật dạy về “Thiện” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's 
teachings on “Kusdla ” in the Forty-Two SecHons Suia. 


(B) Ác 
Agha (skf) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ác—Overview and Menaings oƒ Agha 

(I Tổng quan về Ác— An overview 0ƒ Agha: 

(II) Nghĩa của Ác— The meanings oƒ Agha: 

(HI)Khuynh hướng xấu ác— Evil tendency. 

(IV)Những định nghĩa khác liền quan đến Ác—Other definitions that are related to the 
Agha. 


(B-2) Phân loại Ác— Categories oƒ “Agha ” 
(D_ Tam Ác Đạo— Three Evil Paths. 


1162 


(II) Tam Ác Giác— The three evil mental sfates. 

(HI)Tam Ác Hạnh—three kinds oƒ wrong conduct. 

(IV)Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— Four causes oƒ evil actions. 

(V) Ngũ chủng ác— Five evils in this world. 

(VITám Điều Ác— Eight Wrongnesses. 

(VII)Tám loại ác giác— Eight wrong percepfions gƒ thouglứ. 

(VIII)Chín điều nghĩ ác cho người khác— Nine causes 0ƒ malice. 

(IX) Thập Ác— Ten Evil Actions. 

(X) Ngũ Thập Ác— FỰfty eils— See Fữfty skandha-demon states in Chapter 116. 


(B-3) Những lời dạy của Cổ Đúc và Đức Phật về xấu ác— The Ancient* and Buddha's 
Teachings on “Eyil ” 

(I Lời day của Cổ đức về “Ác ”®— Ancient virtues` teachings on wrong-doings. 

(II) Năm Đề Nghị của Đúc Phật ích lợi thực tiễn cho hành giả nhằm tránh những tư tưởng 
xấu ác— Five practical suggestions to prevent evil thoughts given by the Buddha. 

(HI)Lời Đức Phật dạy về làm ác trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on wrong- 
doings im the Dharmapada Sutra. 

(IV)Lời Đức Phật dạy về làm ác trong Kinh Tú Thập Nhị Chương— The Buddha?s teachings 
on wrong-doings in the Forty-Two SecHons Sutra. 





(C) Thiện Ác 
Good and FEvil 
Kusala and agha (skt) 


(ID Tổng quan về Thiện Ác— An overview oƒ Good and Evil. 
(H) Nghĩa của “Thiện Ác ”®— The meanings oƒ “Good and Evil ”. 
(HI)Những lời Phật dạy về “Thiện Ác ?”— The Buddha°s teachings on “Good and Evil” 





1163 


(A) Thiện 
Kusdla, Su, Sadhu, or Bhadra (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiện 
Overview and Meanings 0ƒ Kusala 


(D Tổng quan về “Thiện ”—An overview øoƒ “Kusala”: Điều Thiện là hành động cố ý phù 


hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy điều thiện không những chỉ phù hợp với chánh nghiệp, 
mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ 
làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” 
Điều Thiện sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi lên trong tâm. Ngược 
lại, nếu con người làm điều ác sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ đau trong đời này hay 
đời kế tiếp. Như vậy, thiện nghiệp có công năng thanh lọc bổn tâm và mang lại hạnh phúc 
cho mình và tha nhân—“Kusala” means volitional action that 1s done 1n accordance with 
the Aryan Eightfold Noble Path. So, Kusala 1s not only in accordance with the right action, 
but 1t 1s also always 1n accordance with the right view, right understanding, right speech, 
ripht livelihood, ripht energy, right concenfration and right samadhi. According to the 
Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not to do evil, to do good, to pur1fy 
one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good deeds will help a 
person control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, If a person does evil 
deeds he will receive bad results in this life and the next existence which are suffering. 
Thus, wholesome deeds clean our mind and give happiness to oneself and others. 


(I1 Nghĩa của “Thiện ”— The meanings 0ƒ “Kusala ”: 


Ù 


2) 
3) 
4 
3) 
6) 


a) 


Thiện là trái với ác: Những hành pháp hữu lậu và vô lậu thuận ích cho đời nây và đời 
khác (trên thông với Bồ Tát và Phật, dưới thấu trời và người)—Kusala (skt—Good— 
Proper——Right—Wholesome. 

Đức Hạnh: Virtuous. 

Giỏi về cái gì: Well——Good at. 

Sắp lại cho có thứ tự: To putïn order. 

Sửa chữa: To repair. 

Thiện xảo: Skillful. 


(A-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Thiện 
QOther definiHions that are related to the Kusala 


Thiện Bẩm: Thiện tánh bẩm sinh—Endowment——lnnate prospensity. 
Thiện Bổn: 
Thiện căn: Good stock, or roofs. 


b) 
c) 


a) 


b) 


c) 


a) 


b) 


c) 


10. 
1I. 


1164 


Gieo trồng thiện căn: Planting good seed or roots. 

Thiện căn giác ngộ: Good In the root of enlightenmenit. 

Thiện Căn: Kusala-mula (skt)——Cái thiện của ba nghiệp thân, khẩu, ý có thể sinh ra diệu 
quả về sau nầy ——Good roots—Good qualities (of body, speech and mind), good seed 
sown by a good life to be reaped later. 

Thiện Đạo: Con đường thiện lành: Fortunate realm——White path. 

Thiện Hiện Sudrsa (skt). 

Vẻ đẹp đế mạnh khỏe hiện ra bên ngoài: Beautiful appearinge—Well being——Welfare— 
Well Manifest—Good manifestation—Healthy in appearance. 

Ái Thân Thiên: Vị Trời ở cõi dục giới có thân hình tuyệt diệu —The heaven of lovely 
form In the desire-realm, but said to be above the devalokas. 

Sudrsa (skt)—Cõi trời thứ bảy trong Phạm giới Thiên—The seventh Brahmaloka, eighth 
of the Dhyana heavens. 

Thiện Kiếp: Bhadrakalpa (skQ—Tên khác của Hiển Kiếp —A_ good kalpa, especially that 
¡in which we live—See Hiền Kiếp in Chapter 66. 

Thiện Lai: Švagata , or Suvagata (skt))—Welcome! 

Từ mà các vị Tỳ Kheo Ấn Độ dùng để hoan nghênh những người đến chùa: The term 
which Indian Bhiksus used to welcome those who come to the monastery. 

Trong kinh điển Pali có ghi lại, xưa khi muốn nhận ai vào Tăng đoàn, Phật chỉ nói “Thiện 
lai, Tỳ kheo!”—The Pali scriptures say that the Buddha once accepted his followers Into 
the monkhood, simply by saying “Welcome, monk† 

Danh hiệu của Phật: A title of a Buddha—See Thiện Thệ in Chapter 57. 

Thiện Nam Tín Nữ: Good men and believing (good) women—Good son and good 
daughter——Believers in Buddhism. 

Thiện Nam Tử: Những đứa con của những gia đình tốt; từ Đức Phật dùng để gọi những 
người tại gia hay xuất gia mà tín tâm nghe và hành trì Phật pháp——Good sons—Sons of 
good families—Gentlemen——One of the Buddhaˆs terms to address to his disciples. 

Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân: Good men and believing women—See Thiện Nam TỬ. 
Thiện Nghiệp: Wholesome karma—Good karma—Good deeds—SkIllful action—Kusala 
karma—Thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy thiện 
nghiệp không những chỉ phù hợp với chánh nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh chánh ngữ, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định 
nữa. Theo Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các 
việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp con người 
chế ngự được những phiển não khởi lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác 
nghiệp sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp. Thiện 
nghiệp gồm có ba thứ—Kusala karma means volitional action that is done in accordance 
with the Aryan Eightfold Noble Path. So, Kusala karma 1s not only in accordance with the 
right action, but it 1s also always In accordance with the right view, right understanding, 
right speech, right livelihood, right energy, ripht concentraton and right samadhI. 
According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not to do evil, to do 
good, to purIfy one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good 
deeds will help a person control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1 a 





a) 
b) 


c) 


12. 


a) 


b) 


13. 


14. 


15. 


1ó. 


1165 


person does evil deeds he wIll receive bad results in this life and the next existence which 
are suffering. Good deeds include three kinsd: 

Thiện Nghiệp Dục Giới: Wholesome karma pertaining to the sense sphere—See Bốn loại 
nghiệp in Chapter 34. 

Thiện Nghiệp Sắc Giới: Wholesome karma pertaining to the fine-material sphere—See 
Bốn loại nghiệp in Chapter 34. 

Thiện Nghiệp Vô Sắc Giới: Wholesome karma pertaining to the immaterial sphere—See 
Bốn loại nghiệp in Chapter 34. 

Thiện Nhân: 

Một nhân lành—A wholesome cause: Nhân do thiện căn mà tạo ra thiện quả—A 
wholesome cause will produce a wholesome result (good fruIt). 

Một người tốt—A good man: Một người tốt, tin theo thuyết nhân quả của Phật Giáo và 
sống một đời thiện lành. Trên đời này có hai hạng người, hạng ưa tranh luận và gây sự và 
hạng ưa hòa thuận và hoan hỷ. Hạng người đầu có thể nói là hạng người độc ác ngu sỉ và 
phóng đãng. Hạng thứ hai là loại hành thiện, có trí huệ và biết sống chế ngự điều phục. 
Đức Phật đã phân loại rõ ràng giữa thiện và ác và Ngài khuyên tất cả đệ tử của mình 
không nên làm ác, làm các hạnh lành và giữ cho tâm ý trong sạch. Ngài dạy rằng làm ác 
thì dễ, làm lành khó hơn, nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn giữa ác và thiện, vì 
kẻ ác phải đi xuống địa ngục và chịu rất nhiều khổ đau, còn bậc Thiện sẽ được lên cõi 
trời và hưởng thọ hạnh phúc—An honest man, especially one who believes in Buddhist 
Ideas of causality and lives a good life. There are two classes of people In this life, those 
who are inclined to quarrel and addicted to dispute, and those who are bent to living In 
harmony and happy ¡n friendliness. The first class can be classified wicked, ignorant and 
heedless folk. The second class comprised of good, wise and heedful people. The Buddha 
has made a clear distinction between wickedness and goodness and advises all his 
disciples not to do evil actions, to perform good ones and to purIfy their own heart. He 
know that it 1s easy to do evil action. To perform meriforlous one far more difficult. But 
His disciples should know how to select in between evil and good, because wicked people 
wIll go to hell and undergo untold suffering, while good ones wIÏll go to Heaven and enJoy 
peaceful bliss. Moreover, Good one even from afar shrine like the mountain of snow with 
their meritorious actions, while bad ones are enveloped in darkness like an arrow shot In 
the night.” 

Thiện Pháp: Kusala-dhamma (p)—Kusala-dharma (skt)—Good dharma——Meritorious 
actlon—Good method—Good law—Good ways—Thiện pháp (các việc lành không đem 
lại khổ đau mà ngược lại, mang lại an lạc và hạnh phúc). 

Thiện Pháp Chân Như: Kusala-dharma-tathata (skÙ——Một trong chín pháp vô vi—One of 
the nine kinds of non-action—See Chapter 83. 

Thiện Pháp Hữu Lậu: Good deeds done 1n a mortal body 1s rewarded accordingly In the 
character of another mortal body. 

Thiện Pháp Vô Lậu— Kusalanasrava (skfÐ: Good thìngs free from evil flowings—Các 
đức tính tốt thoát khỏi các lậu hoặc mà hành giả có trí tuệ hưởng được khi họ đắm mình 
sâu trong hạnh phúc của Thiền định và an trú trong sự hiện hữu như thị (đúng như sự hiện 
hữu)—Good virtues free from evil flowings by the wise cultivators when they are deeply 
drunk in the the bliss of the samadhi and abiding In the bliss of existence as 1f 1s. 


17. 


18. 


8) 
b) 


19. 


20. 


a) 


b) 


c) 


21. 


a) 


b) 


22. 


23. 


24. 


8) 
b) 


25. 


20. 


8) 
b) 


27. 


1166 


Thiện Quả: Kết quả thiện diệu nhờ nương vào thiện nghiệp——Good fruit from good cause; 
good fortune In life resulting from previous øoodness. 

Thiện Sanh: 

Sujata (skÐ——Sanh ra trong dòng hoàng tộc—Well-born, of hiph birth. 

Susambhava (skt Tiền thân của Đức Phật Thích Ca—A former incarnation of 
SakyamunI. 

Thiện Tánh: Bản tánh thiện, một trong tam tánh—Good nature—Good in nature, or in 
fundamenral quality, one of the three types of characters. 

Thiện Tâm: 

Tâm thiện lành với những tư tưởng thiện lành: Wholesome mind (good heart—Good 
mind) with good thoughts. 

Tâm thiện lành bao gồm những việc làm thiện lành đối với tha nhân, từ bi, bố thí, nhẫn 
nhục, ái ngữ, yêu thương, tín tâm, luôn nguyện cứu độ tha nhân—Benevolence—Good 
mind ¡includes beneficial Intentions towards others, compassion, loving-kindness, 
øenerosIty, patience, øood speech, tolerance, love, faith, wishing to help others, etc. 

Thiện tâm giúp đẩy lùi những tâm tiêu cực: Wholesome mind can be used to dispel 
negative minds. 

Thiện Tâm Quán: Contemplation on good heart. 

Thiện Tâm Quán hay quán yêu thương có thể tẩy trừ sân hận: Contemplation on love can 
be used to dispel anger. 

Ganh ty có thể vượt qua bằng cách quán sát lòng biết ơn và sự hoan hỷ của tha nhân: 
Jealousy can be overcome by contemplating on appreciation and rejoicing in the good 
qualitiles of others. 

Thiện Thần: Các vị thần hộ trì Chánh Pháp—The good devas or spirits who protect 
Buddhism——Fortune saInts. 

Thiện Thệ: Sugata (skU)—Đấng Thiện Thệ, một danh hiệu của Phật —The Blessed One— 
Well departed—A title of a Buddha. 

Thiện Túc: Upavasatha, or Posadha (skÐ. 

Chỉ trú ngụ nơi điều thiện——Abiding in goodness. 

Một vị Phật tử (tại gia) giữ được tám giới (bát quan trai giới): A disciple who keeps eight 
commandments. 

Thiện Vô Lậu Pháp: Kusalanasrava (skÙ—Các đức tính tốt thoát khỏi các lậu hoặc mà 
hành giả có trí tuệ hưởng được khi họ đắm mình sâu trong hạnh phúc của Thiển định và 
an trú trong sự hiện hữu như thị (đúng như sự hiện hữu)—Good virtues free from evil 
flowings by the wise cultivators when they are deeply drunk In the the bliss of the samadhi 
and abiding In the bliss of exIstence as It 1s. 

Thiện Xảo: 

Xảo Diệu: Clever—Skillful. 

Phương Tiện Thiện Xảo: Skillful means. 

Thiện Ý: Good intention—Good will—Good faith. 


Œ) 


D 
8) 
b) 
2) 


1167 


(A-3) Chữ Thiện trong Phật Giáo 
Kusala in Buddhism 


Hai Pháp Cơ Bản Về Các Thiện Pháp— Two starting poinfs oƒ wholesome sfafes: Theo 
Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Ambapali, có hai pháp cơ bản về các thiện pháp——According 
to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Ambapali, there are two starting 
points of wholesome stafes. 

Giới Khéo Thanh Tịnh—Virtue that is well purified. 

Y cứ trên giới: Based upon virtue. 

An trú trên giới: Established upon virtue. 

Tri Kiến Chánh Trực: View that ¡s straight. 


(I)Tam Chúng Thiện— Three kinds oƒ “Kusala ”: 
(A) Tam Thiện Căn: Theo Kinh Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, có ba thiện căắn—According to 


Ũ 
8) 


b) 
c) 


2) 
8) 
b) 
c) 
3) 
8) 
b) 
c) 


The Long Discourses of the Buddha, there are three good (wholesome) roots: 

Đối với chư Tăng Ni—For Monks and Nuns: 

Vô tham, vô sân, vô si: The wholesome roots of non-greed, non-hatred, and non- 
delusion——No selfish desire, no Ire, no stupidity. 

Bế thí, từ bị, trí huệ: The wholesome roots of almsgiving, kindness, and wisdom. 

Thân lành, khẩu lành, ý lành: The wholesome roots of good deeds, good words, good 
thoughts. 

Đối với Phật tử tại gia—For Ordinary People: 

Bố thí thiện căn: The wholesome root of almsgiving. 

Bi Mẫn thiện căn: The wholesome root of mercy. 

Trí huệ thiện căn: The wholesome root of wIsdom. 

Tam thiện căn dùng để phát triển giới hạnh—Three good roots for all moral developmenrt: 
Vô tham thiện căn: The wholesome root of no lust or selfish desire. 

Vô sân thiện căn: The wholesome root of no I1re or no hatred. 

Vô sĩ thiện căn: The wholesome root of no stupidIty. 





(B) Tam Thiện Đạo: Ba đường hay trạng thái đi lên—Three good upward directions or states 


Ũ 
2) 


3) 


Of exIstence: 

Thiên đạo: Do nghiệp lành bậc trên mà bước tới—The highest class of goodness rewarded 
with the deva lIfe. 

Nhơn đạo: Do nghiệp lành bậc giữa mà bước tới—The middle class of goddness with a 
return to human lIfe. 

A-tu-la đạo: Do nghiệp lành bậc dưới mà bước —The Inferior class of goodness with the 
asura sfate. 


(C) Tam Thiện Giới: Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại thiện giới —According to 


Ù 


The Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are three kinds of wholesome 
elemeit. 
Ly dục giới: The wholesome element of renunciation. 


1168 


2) Vô sân giới: The wholesome element of non-enmIty. 
3) Vô hại giới: The wholesome element of non-cruelty. 


(D) Tam Thiện Hạnh: Theo Kinh Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, có ba thiện hạnh—According 
to the Long Discourses of the Buddha, there are three kinds of right conduct. 

l1) Thân thiện hạnh: Right conduct in body. 

2) Khẩu thiện hạnh: Right conduct In speech. 

3) ý thiện hạnh: Right conduct in thought. 


(E) Tam Thiện Nghiệp: Three good deeds——Thhe foundation of all developmernt: 
1) Không tham: No lust—No selfish desire. 

2) Không sân: No anger. 

3) Không sĩ: No stupidity——No I1gnorance——Unwillingness to learn. 


(F) Tam Thiện Nghiệp Môn Dục Giới: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có ba cửa thiện nghiệp thuộc 
về dục giới—According to the Abhidharma, there are three doors of wholesome kamma 
pertaining to the sense-sphere: 

I) Thân Nghiệp thuộc nơi Cửa Thân—Bodily action pertaining to the door of the body. 

a) Không Sát Sanh: Not to KIH. 

b)_ Không Trộm Cắp: Not to Steal. 

c) Không Tà Dâm: Nọ to Commit Sexual Misconduct. 

2)_ Khẩu Nghiệp thuộc nơi Cửa Khẩu——Verbal action pertaining to the door of speech. 

a)_ Không Nói Dối: Not to have False Speech. 

b)_ Không Nói lời Đâm Thọc: Not to Slander. 

c)_ Không Nói Thô Lỗ: Not to speak harsh speech. 

đ)_ Không Nói Nhảm Nhí: Not to speak frivolous talk. 

3) Ý Nghiệp thuộc nơi Cửa Ý——Mental action pertaining to the door of the mỉnd. 

a) Không Tham Ái: Not to have Covetousness. 

b)_ Không Sân Hận: Not to have III-wilL 

c) Không Tà Kiến: Not to have wrong views. 


(G) Tam Thiện Tâm: Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại suy nghĩ thiện lành— 
According to The Long Discourses of the Buddha, SangIti Sutra, there are three kinds of 
wholesome Invesfigation. 

1) Ly dục tầm: The wholesome investigation of renunciation. 

2) Vô sân tầm: The wholesome investigation of non-enmity. 

3) Vô hại tầm: The wholesome investigation of non-cruelty. 


(H) Tam Thiện Tướng: Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại thiện tưởng——According 
to The Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are three kinds of wholesome 
perception. 

I)_ Ly dục tưởng: The wholesome perception of renunciation. 

2)_ Vô sân tưởng: The wholesome perception of non-enmity. 

3) Vô hại tưởng: The wholesome perception of non-cruelty. 


1169 


(HI)Túứ Chủng Thiện— Four kinds oƒ “Kusala ”: 
(A) Tứ Thiện Căn— Four good roots: Catus-kusala-mula (skt)—Bốn thiện căn đưa đến những 


]) 
1) 
HỆ) 
11) 
1V) 
2) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
3) 


1) 


¡) 


ii) 


1V) 


quả vị tốt đẹp The four good roo(s, or sources from which spring good ñuit or 
development: 

Theo Đại Thừa—According to the Mahayana: 

Thanh Văn: Sravakas. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 

Bồ Tát: Bodhisattvas. 

Phật: Buddhas. 

Theo Câu Xá Tông—According to the Kosa Sect: 

Noãn Pháp: The level of heat. 

Đỉnh Pháp: The level of the summit. 

Nhẫn Pháp: The level of patience. 

Thế Đệ Nhất Pháp: The level of being first in the world. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh 
như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ 
diệu viên gia hạnh.”—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda as follows: “Ananda! When these good men have completely purified 
these forty-one minds, they further accomplish four kinds of wonderfully perfect 
additional practices.” 

Noãn Địa—The level of heat: Lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, dường như hiểu rõ 
Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà 
chưa thật sự cháy. Đây gọi là noãn địa—When the enlightenment of a Buddha 1s Just 
about to become a function of his own mind, it is on the verge of emerging but has not yet 
emerged, and so It can be compared to the point Just before wood Ignites when 1t is drilled 
to produce fire. Therefore, 1t is called “the level of heat.". 

Đỉnh Địa—Level of the summit: Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút 
ngại. Gọi là Đỉnh Địa—He continues on with his mind, treading where the Buddhas tread, 
as 1Ÿ relying and yet not. It is as If he were climbing a lofty mountain, to the point where 
his body 1s in space but there remains a slipght obstruction beneath him. Therefore It 1s 
called “the level of the summIt.. 

Nhẫn Địa—Level of patience: Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như 
người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là 
nhẫn địa—When the mind and the Buddha are two and yet the same, he has well obtained 





the middle way. He ¡s like someone who endures something when 1t seems ImpossiIble to 
either hold it in or let 1t out. Therefore it is called '“he level of patience. `. 

Thế đệ nhất địa—Level of being first in the world: Số lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê 
và giác, đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ nhất đị—When numbers are 
destroyed, there are no such designations as the middle way or as confusion and 
enlightenment; this is called the “level of being first in the world.' 


1170 


(IV)Tám Điều Thiện— Eight Right things: Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có tám loại 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


+ 


Thiện—According to the Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are eight 
right factors. 

Chánh Kiến: Right views. 

Chánh Tư Duy: Right thinking. 
Chánh Ngữ: Right speech. 

Chánh Nghiệp: Right action. 
Chánh Mạng: Righrt livelihood. 
Chánh Tinh Tấn: Right effort. 
Chánh Niệm: Right mindfulness. 
Chánh Định: Right concentration. 
See Bát Thánh Đạo in Chapter 20. 


(V) Thập Thiện Nghiệp— Ten meriforious deeds: 
(A) Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo Đại Thừa: Ten meritorious deeds, or the ten paths oƒ 


Ũ 


2) 
3) 


Â) 


5) 


6) 


?) 


8) 
9) 


øood acftion according to the Mahayana Buddhism: 

Không sát sanh mà phóng sanh là tốt: To abstain from killing, but releasing beings is 
good. 

Không trộm cướp mà bố thí là tốt: To abstain from stealing, but giving is good. 

Không tà hạnh mà đạo hạnh là tốt: To abstain from sexual misconduct, but being virtuous 
1S øgood. 

Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from lying, but telling the 
truth 1s good. 

Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from speaking double- 
tongued (two-faced speech), but telling the truth 1s good. 

Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt: To abstain from hurtful words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s good. 

Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích là tốt: To abstain from useless gossiping, but 
speaking useful words. 

Không tham lam ganh ghét ngưới là tốt: To abstain from being greedy and covetous. 
Không sân hận, mà ôn nhu là tốt: To abstain from being angry, but being gentle is good. 


10) Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo chánh kiến là tốt: To abstain from being attached 


(devoted) to wrong views, but understand correctly 1s good. 


(B) Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the Vimalakirti Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, 


chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát nước 
Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời 
còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều 
lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế nào là mười?—According to the Vimalakirti 
Sutra, chapter ten, the Buddha of the Eragrant Land, Vimalakrrti said to Bodhisattvas of 
the Fragrant Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of this world have 
strong compassion, and their lifelong works of salvation for all living beings surpass those 
done ¡n other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? Because they 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 


9) 


1171 


achieved ten excellent deeds which are not required in other pure lands.” What are these 
ten excellent deeds? They are: 

Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn: Using charity (dana) to succour the poor. 

Dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới: Using precept-keeping (sila) to help those who 
have broken the commandments. 

Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ: Using patient endurance (ksanti) to subdue their 
anger. 

Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Using zeal and devotion (virya) to cure their 
Temissness. 

Dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý: Using serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. 

Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si: Using _wisdom (prajna) to wipe out ignorance. 

Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn: Putting an end to the eight distressful conditions 
for those suffering from them. 

Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana; 

Dùng các pháp lành để cứu tế người không đức: Cultivation of good roots for those in 
want of merIfs. 


10) Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh: The four Bodhisattva winning devices for 


the purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva development). 


(C) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the Hinayana Buddhism: Thập Thiện Nghiệp 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


theo Phật Giáo Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới 
được để cập trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada—According to Most 
Venerable Narada, there are ten kinds of good karma or meritorious actions which may 
rIipen 1n the sense-sphere: 

Bố thí: Dana (skt & p)—Lòng quảng đại rộng rãi —Generosity or charity—Đức khoan 
dung quảng đại hay tâm bố thí tạo quả nhiều của cải: Charity yields wealth. 

Trì giới: Sila (p)—Morality——Trì giới đem lại sự tái sanh trong dòng dõi quý phái và trạng 
thái an vui: Morality gIves birth in noble families and 1n states of happiness. 

Tham thiền: Bhavana (p)—Meditation—Tham thiển dẫn đến sự tái sanh trong cõi sắc giới 
và vô sắc giới, và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát: Meditation gives birth in 
realms of form and formless realms. 

LỄ bái: Apacayana (p)—Biết trọng người đáng kính trọng——Reverence—Kính trọng người 
đáng kính là nhân tạo quả được thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu: Reverence is 
the cause of noble parentage. 

Phục vụ: Veyyavacca (p)—Service—Phục vụ tạo quả được nhiều người theo hầu: Service 
produces larger retinue. 

Hồi hướng phước báu: Pattidana (p)—Transference of meri—Hồi hướng phước báu sẽ 
được đời sống sung túc và phong phú: Transference of merit ac(s as a cause fo give in 
abundance In future births. 








Hoan hỷ với phước báu của người khác: Anumodana (p)—Rejoicing ¡in others good 
actions, and praising other”s good work. 

Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác đem lại trạng thái an vui, bất luận trong cảnh giới 
nào: ReJoicing In otherˆs merif 1s productive of Joy wherever one 1s born. 


b) 


8) 


3) 


1172 


Tán dương hành động của kẻ khác cũng đem lại kết quả được người khác tán dương lại: 
ReJoicing in other”s merit 1s also øgetting praise to oneself. 

Nghe pháp: Dhamma-savana (p)—Hearing the doctrine—Nghe pháp đem lại trí tuệ: 
Hearing the dhamma 1s conductive to wIsdom. 

Hoằng pháp: Dhamma desana (p)—Expounding the doctrine—Hoằng pháp cũng đem lại 
trí tuệ: Expounding the dhamma 1s also conducive to wisdom. 


10) Củng cố chánh kiến của mình: Ditthijjukamma (p)—Straightening one”s own views by 


a) 


b) 


tWO pAaTfS: 

Quy-y Tam Bảo: Taking the three refuges—Quy y Tam Bảo sớm đẹp tan dục vọng phiển 
não: Taking the three refuges results in the destruction of passions. 

Tỉnh thức: Mindfulness—Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức: Mindfulness 
1S conducive to điverse forms of happiness. 


(VITham Thiên-Niệm Phật và Thiện Ác— Meditaton-Buddha Recitation and “Kusala- 


Akusala ”: Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lúc mình tham thiền hay lúc mình niệm 
Phật tức là lúc mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và 
không uống những chất cay độc. Như vậy lúc mình tham thiển hay niệm Phật chính là lúc 
mình trì giữ năm giới, có phải vậy không? Đó cũng là lúc chúng ta thực hành thập thiện. 
Như vậy, đừng suy nghĩ viễn vông về chuyện chứng đắc, hay chuyện không thiện không 
ác, mà hãy dụng công nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta phải cố gắng hồi quang phản 
chiếu, tự hỏi lòng mình, xem coi mình đã sinh được bao nhiêu niệm thiện, đã dấy lên bao 
nhiêu niệm ác, đã phiêu lưu theo bao nhiêu vọng tưởng, vân vân và vân vân. Hãy tâm 
niệm như vây: “Niệm thiện chưa sanh, khiến sanh niệm thiện. Đã sanh niệm thiện, khiến 
nó tăng trưởng. Chưa sanh niệm ác, khiến nó chẳng sanh. Đã sanh niệm ác, khiến nó triệt 
tiêu.” Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng với một niệm thiện, trời đất tăng thêm thanh 
khí; với một niệm ác, đất trời chồng chất thêm trược khí. Tuy nhiên, đạo Phật là đạo của 
tự do hoàn toàn, Đức Phật chỉ bày cho chúng ta biết “thiện ác hai con đường,” chúng ta ai 
tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tự do tạo nghiệp. Người tu thiện sẽ thoát khỏi Tam Giới; trong 
khi kẻ tạo ác sẽ đọa Tam Đồ Ác Đạo—Devout Buddhists should always remember that 
meditation and Buddha recitation are simply processes of refraining from killing, stealing, 
lustful conduct, lying, and using Intoxicants. Therefore, when we meditate we keep the 
five basic precepts, do we not? Besides, practicing meditation and Buddha Recttation are 
nothing less than putfting Into practice the ten good deeds. Thus, do not waste our time to 
think about useless idle thoughts, about kusala or akusala (wholesome or unwholesome 
deeds). Let's work harder and advance with determination. Reflect inwardly, seek our true 
self. Ask ourselves, “How many evil though(s have we created? How many good 
thoughts? How many idle thoughts have we let arise? And so on, and so on. Let us resolve 
like this: “Bring forth the good thoughts that have not yet arisen; increase the good 
thoughts that have already arisen. Suppress the evil thoughts that have not yet emerged; 
wiIpe out all the evil thoughts that have already occured. Devout Buddhists should always 
remember this: “A thought of goodness Increases the pure energy In the world; a thought 
Of evil increases the world”s bad energy.” However, Buddhism 1s a religion of complete 
freedom, the Buddha shows “good and evil are two different paths”, we can cultivafte to 


1173 


follow the good path, or commit the other as we wish. People who cultivate øgoodness can 
leave the Triple Realm; while evildoers must fa]l Into the Three Evil Destines. 


(A-4) Những lời Phật dạy về “Thiện ” 
The Buddhas teachings on “Kusala ” 


(D Những lời Phật dạy về “Thiện” trong Kinh Pháp Cú — The Buddha?s teachings on 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


* Kusala ” in the Dharmapada Sutra: 

Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ 
biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi—As a flower that is 
colorful and beautiful, but without scent, even so fruitless 1s the well-spoken words of one 
who does not practice 1t (Dharmapada 51). 

Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc, lại có hương thơm, những người nói điều lành và 
làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt—As the flower that is colorful, beautiful, and 
full of scent, even so fruiful is the well-spoken words of one who practices If 
(Dharmapada 52). 

Như từ đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều 
việc thiện—As from a heap of flowers many a garland 1s made, even so many good deeds 
should be done by one born to the mortal lot (Dharmapada 53). 

Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt 
định thọ lạc —Tf a person does a meritorious deed, he should do 1t habitually, he should 
find pleasures therein, happiness 1s the outcome of merit (Dharmapada 118). 

Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, 
người lành mới biết là lành —Even a good person sees evil as long as his good deed has 
not yet ripened; but when his good deed has ripened, then he sees the good results 
(Dharmapada 120). 

Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt 
nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở đĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên—Do not disregard small good, saying, “it will not matter to me.” Even by the falling 
of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by 
litle (Dharmapada 122). 


(II) Những lời Phật dạy về “Thiện” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương—The Buddha's 


teachings on “Kusala” in the Forty-Two Secfons Sufra: Có một vị Sa Môn hỏi Phật: 
“Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: “Thực hành Chánh Đạo, giữ sự 
chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.”——A Sramana asked the Buddha: 
“What 1s goodness? What 1s the foremost greatness?” The Buddha replied: “To practice 
the Way and to protect the Truth 1s goodness. To unite your will with the Way 1s 
øreatness.” (Chapter 14). 


Œ) 
l) 


2) 


3) 


4 


1174 


(B) Ác 
Agha (skf) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ác 
@verview and Menaings 0ƒ Agha 


Tổng quan về Ác— An overview 0ƒ Agha: 

Điều ác hay Bất Thiện—Điều không lành mạnh (là cội rễ bất thiện) theo sau bởi tham 
sân si và những hậu quả khổ đau về sau. Trên thế gian nây có hai loại nhận: một là nhân 
thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì mình gặt quả thiện, khi mình trồng 
nhân ác thì đương nhiên mình phải gặt quả ácUnwholesome deeds (anything connected 
with the unwholesome root or akasula mula) accompanied by greed, hate or delusion and 
cause undesirable karmic results or future suffering. There are two kinds of causes 1n the 
world: good causes and bad causes. lÝ we create øood causes, we will reap good results; 1Ÿ 
we create bad causes, we wIlÏ surely reap bad results. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, bất thiện nghiệp là những việc làm bất thiện và là con đường dẫn 
đến ác đạo —According to The Path of Purification, unwholesome deeds are both 
unprofitable action and courses that lead to unhappy destinies. 

Tâm bất thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng 
như những hành động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và 
thanh tịnh bên trong—Unwholesome mind creates negative or unwholesome thoughts 
(anger, hatred, harmful thoughts, wrong views, efc), speech (Iying, harsh speech, double- 
tongued, etc), as well as deeds which are the causes of our sufferings, confusion and 
misery. Unwholesome or negative mind will destroy our Inner peace and tranquIlity. 

Theo Phật giáo, nếu chúng ta trồng nhân ác thì tương lai chúng ta sẽ gặt quả xấu. Những 
ai tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ lãnh quả báo của địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng hoa, còn làm điều ác 
sẽ bị đọa vào ác đạo. Mọi thứ đều do mình tự tạo, tự mình làm chủ lấy mình, chứ đừng ỷ 
lại vào ai khác —According to Buddhism, 1f we create bad causes, we will surely reap bad 
results. People who create many offenses and commit many transgressions will eventually 
have to undergo the retribution of being hell-dwellers, hungry-ghosts, and animals, etc. In 
general, doing good deeds allows us to ascend, while doïng evil causes us to descend. In 
everything we do, we must take the responsibility ourselves; we cannot rely on others. 


(II) Nghĩa của Ác— The meanings oƒ Agha: 


l) 


2) 
3) 


Hành vi trái đạo lý (sẽ chuốc lấy khổ báo trong hiện tại và tương lai): Bad——Wrong— 
Cruel——MIischievous act—Evil—WIcked deeds which are against the ripht. 

Lầm điều ác: To do mischief. 

Độc ác là tìm cách làm hại người khác. Độc ác bao gồm việc rắp tâm trả đũa người đã 
làm điều sai trái đối với chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị dầy vò trong đau khổ 
hay làm cho người khác bị rơi vào tình cảnh thẹn thùa khó xử: Maliciousness is 


4) 


3) 


6) 


1175 


planning to harm others. It includes thinking how to revenge a wrong done to us, how to 
hurt others” feelings or how to embarrass them. 

Điều bất thiện: Từ thời khởi thủy, tư tưởng Phật giáo đã tranh luận rằng những hành động 
vô luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các hành động dẫn 
đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong Phật giáo chỉ là vấn để thứ yếu, sẽ 
bị triệt tiêu khi khắc phục được vô minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo 
điển: những hành động xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả được 
nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua—From the earliest period, Buddhist 
thought has argued that Immoral actions are the result of Ignorance (avidya), which 
prompts beings to engage In actions (karma) that wIll have negative consequences for 
them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order problem, which is eliminated when 
Ignorance 1s overcome. Thus the definition of sin and evil 1s pragmatic: evil actlons are 
those that result in suffering and whose consequences are perceived as painful for beings 
who experience them. 

Những hành động xấu ác: Evil actions—Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, 
khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý—All karmas 
are confrolled by the threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, 
four deeds of the mouth, and three deeds of the mind. 

Hiện tượng xấu ác —Evil phenomena: Theo Phật giáo, những hiện tượng xấu ác được 
dùng để chỉ những hiện tượng siêu nhiên do kết quả của thiển tập, như thần thông, và 
những năng lực ảo thuật khác, cũng như những ảo giác. Chúng là những thứ làm cho hành 
giả mất tập trung, nên hành giả được dạy là nên càng phớt lờ chúng nhiều chừng nào 
càng tốt chứng ấy để chỉ lo tập trung vào thiền tập mà thôi—Accoridng to Buddhism, evil 
phenomena refers to supernatural phenomena which are said to be side effects of Zazen, 
such as  clairvoyance and othe magical abilities, as well as hallucinatons. They are 
considered to be distractions, and so meditators are taught to Ignore them as much as 
possible and to concentrate on meditative practice only. 


(HI)Khuynh hướng xấu ác— Evil tendency:  Dausthulya-bandhana (skt)—Duttulla-bandhana 


(p)— Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “khuynh hướng xấu ác.” Đây là những trở ngại cho 
việc tu tập thân và tâm. Vài bình luận gia Phật giáo cũng thêm vào khuynh hướng thứ 3, 
đó là “khẩu.” Người ta nói những khuynh hướng xấu ác này được gây nên bởi nghiệp 
chướng hay những hành hoạt trong quá khứ, và những dấu tích vi tế vẫn còn tổn đọng sau 
khi phiền não đã được đoạn tận. Một thí dụ thường được đưa ra là một vị A La Hán, người 
đã đoạn tận phiền não, thấy được tâm vương ý mã đang chạy nhảy và làm ồn áo như một 
con khỉ, nhưng sâu trong tâm thức, những dấu vết vi tế vẫn còn tổn đọng—A Sanskrit term 
for “bonds of assumptions of bad states.” These are obstructions of body (kayavarana) and 
of mind (manas-avarana). Some Buddhist exegetes also add the third type, obstructions of 
speech (vag-avarana). These are said to be caused by Iinfluences of past karma, In 
1mifation of past activities, and are the subtle traces that remain after the afflictions (klesa) 
have been destroyed. An example that is commonly given is of an Arhat, who has 
eliminated the afflictions, seeing a monkey and jumping up and down while making noIses 
like a monkey, but the subtle traces still remain deep In the conscIous. 


1176 


(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến Ác—Other definitions that are related to the 


1) 


2) 


a) 


b) 
c) 
đ) 
3) 


4) 
a) 


b) 


C) 
1) 
1) 
11) 
đ) 


5) 


6) 


Agha: 

Ác danh: Evil repute—Ác danh (tiếng xấu, tiếng chẳng lành)—Bất Văn Ác Danh 
Nguyện—Lời nguyện thứ mười sáu trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà, 
rằng Ngài sẽ không thành Phật nếu trời người hãy còn nghe tiếng chẳng lành—The 
sixteenth of Amitabha”s forty-eight vows, that he would not enter final Buddhahood as 
long as anyone of evil repute existed—See Forty-eight vows of Amitabha in Chapter 182. 
Ác dục: Evil passions—Có bốn thứ ác dục căn bản. Bốn thứ nầy được xem là những phiển 
não căn bản bắt nguồn từ kiến giải cho rằng thực sự có một bản thể được gọi là ngã-linh 
hồn thường hằng—There are four fundamental evil passions. These four are regarded as 
the fundamental evil passions originating from the view that there 1s really an eternal 
substance known as ego-soul—See Four fundamental evil passions. 

Tin vào sự hiện hữu của một ngã thể: Atmadrishti (sk)Q—The belief in the existence of an 
ego-substance. 

Sự mê muội về cái ngã: Atmamoha (skt)—Ignorance about the ego. 

Kiêu mạn về cái ngã: Atmamana (skt)—Conceit about the ego. 

Tự yêu thương mình: Atmasukha (skt)—Self-love. 

Ác Đảng: Evil band—Một băng hay nhóm người chuyên bóc lột kẻ khác để làm lợi 
dưỡng cho chính mình—A band or group of people which exploits others for their own 
gaIns or benefits. 





Ác Đạo: Ác thú—The states of woe—Realms of woe——Evil realms—Evil ways. 

Tam đổ ác đạo gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh —Evil ways (three evil paths, or 
destinies of hells, hungry ghosts and animals). 

Ba đường của trạng thái tâm, thí dụ như khi chúng ta có tâm tưởng muốn giết hại ai, thì 
ngay trong giây phút đó, chúng ta đã sanh vào địa ngục vậy——Three paths can be taken 
as states of mind, I1.e., when someone has a vicious thought of killing someone, he 1s 
effectively reborn, for that moment, in the hells. 

Chúng sanh trong ác đạo——Sentient beings In evil realms: 

Chẳng gặp được Phật pháp: Do not encounter the Buddhadharma. 

Chẳng bao giờ tu tập thiện nghiệp: Never cultivate goodness. 

Luôn làm hại người khác: Always harm others. 

Thỉnh thoảng A-Tu-La cũng được xem như ác đạo vì dù có phước đức cõi trời nhưng lại 
thiếu công đức và có quá nhiều sân hận: Sometimes the Asura realm is also considered an 
evil realm because though they have heavenly merits, they lack virtues and have much 
hatred. 

Ác hành: Evil deeds—Ác pháp—Điều ác—Tội hành, một trong ba đường hành động— 
Evil work, one of the three lines of action that affect karma. 

Ác hạnh: Bad ways—EvIl conduct—Ác nghiệp —Theo Thanh Tịnh Đạo, tà hạnh là làm 
những điều đáng lý không nên làm, và không làm cái nên làm, do tham sân sỉ và sợ. 
Chúng được gọi là đường xấu vì đó là những con đường mà bậc Thánh không đi. Ác hạnh 
nơi ý, khẩu hay thân, đưa đến ác báo—According to The Path of Purification, “Bad Ways” 
1s a term for doing what ought not to be done and not doing what ought to be done, out of 
desire, hate, delusion, and fear. They are called “bad ways” because they are ways not to 


1177 


be travel by Noble Ones. Incorrect conduct in thought, word or deed, which leads to evil 
Tecompense. 

7) Ác Hữu: Ác Tri Thức—See Chapter 14!. 

8) Ác Khẩu: evil mouth. 

a)_ Lời nói độc ác hay miệng độc ác (gây phiền não cho người): Slanderous—Evil-speech. 

b) Những lời Phật dạy về “Ác khẩu” hay “Ác ngữ” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's 
teachings on “Evil Speech” in the Dharmapada Sutra: 

I1) Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác. Người khác cũng 
dùng lời thô ác nói với ngươi, thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các 
ngươi đau đớn khó chịu như đao gậy mà thôi —Do not speak harshly to anyone. Those 
who are spoken to wIll respond in the same manner. Angry speech nourishes trouble. You 
WIll receive blows in exchange for blows (Dharmapada 133). 

ii) Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho 
mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên đường Niết Bàn. Người kia chẳng làm sao tìm sự tranh 
cãi với ngươi được nữa—If like a cracked gong, you silence yourself, you already have 
attained Nirvana. No vindictiveness (quarrels) will be found In you (Dharmapada 134). 





9) Ác Kiến: Evil (heterodox, wrong or perverse) views——Ác kiến là kiến giải ác hay sự thấy 
hiểu xấu ác với những quan niệm sai lầm và cố chấp (sự suy lường điên đảo về tứ diệu đế 
làm ô nhiễm trí tuệ)—Wrong views mean seeing or understanding in a wrong or wicked 
and grasping manner. There are five kinds of wrong views: 

a) Thân kiến: Wrong views of the body. 

b)_ Biên kiến: One-sided views. 

c)_ Tà kiến: Wrong views which are inconsistent with the dharma. 

d)_ Kiến thủ: Wrong views caused by attachment to one”s own errouneous understanding. 

e) Giới cấm thủ: Wrong views or wrong understandings of the precepts. 

* See Chapter 44 

10) Ác luận: Evil discussion—Đàm luận hay bàn luận theo kiểu thế gian, kiểu của những 
người chưa giác ngộ—Worldly discussion—Ordinary unenlightened ways of descriptlon or 
definition. 

TT) Ác luật nghỉ: Evil rules and customs—Bad rules—Theo Kinh Niết Bàn, ác luật nghi là 
những luật nghi và tập tục bất thiện —According to the Nirvana Sutra, these are bad, or 
evil rules and customss. 

12) Ác ma: Evil spirit. 

a) Ác ma: Evil spiri—Evil maras—Tên gọi chung các ác thần gây trở ngại cho việc tu đạo 
Phật—Demon enemies of Buddhism. 

b) Quỷ dữ: Chi Mi—Loài quỷ ở vùng đầm lây, có đầu heo mình người —A demon of 
marshes having the head of a pig and body of a man. 

13) Ác Nghiệp: Bad Karma—Evil Karma——Negative Karma. 

a)_ Đại cương về Ác Nghiệp—An overview on the Evil Karma: 

1) Ác Nghiệp Tham, Sân, Š¡i do Thân, Khẩu, Ý Gây: Evil karmas of greed, hatred and 
Ipgnorance, all created by body, mouth and speech. 

ii) Hành động của thân khẩu ý làm tổn hại cả mình lẫn người, sẽ đưa đến quả báo xấu: 
Harmful actions, or conduct 1n thought, word, or deed (by the body, speech, and mind) to 
self and others which leads to evil recompense——Negative path—Bad deeds—Black path. 


b) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


1178 


Ác nghiệp gôm có những nghiệp sau đây—Negative Karma includes: 
Tham: Greed. 

Sân: Anger. 

SI: Stupidity or lgnorance. 

Mạn: Arrogance or Pride. 

Nghĩ: Doubt. 

Tà Kiến: Improper (Wrong) Views. 


vi) Sát: Killing. 
vii)Đạo: Stealing. 


1X) 
X) 
C) 


1) 
1) 
11) 
v) 
3) 


2) 


x 


Dâm: Sexual Misconduct. 

Vọng: Unwholesome thoughts. 

Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— Four causes oƒ evil actions: Theo Kinh Thi Ca La 
Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác nghiệp——According to the Sigalaka Sutra, there are 
four causes of evil actions: 

Ác nghiệp làm do tham dục: Evil action springs from attachment. 

Ác nghiệp làm do sân hận: Evil action springs from ill-will. 

Ác nghiệp làm do ngu sỉ: Evil action springs from ignorance. 

Ác nghiệp làm do sợ hãi: Evil action springs from fear. 

Lời Phật dạy về những Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp theo Kinh Thì Ca La Việt— The 
Buddha's teaching on causes öŸ evil acfions: Theo Kinh 'Thìị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu sĩ, không 
sợ hãi, nên vị ấy không làm ác nghiệp theo bốn lý do kể trên.”—According to the 
SIpgalaka Sutra, the Buddha taught: “Ifthe Ariyan disciple does not act out of attachment, 
1ll-will, folly or fear, he will not do evil from any one of the four above mentioned 
causes.” 

Lời Phật dạy về Ác Nghiệp trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on Evil karma 
in the Dharmapada Suira: Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, cũng như ác nghiệp do 
người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác——As rust sprung from iron eats itself 
away when arisen, just like ¡II deeds lead the doer to a miserable state (Dharmapada 240). 
See Chapter 34. 


14) Ác nhân: Evil person—Wicked people. 


a) 


b) 


Nhân ác hay hành vi gây ra tội ác sẽ dẫn tới quả ác báo—Evil cause——A cause of evil or 
bad fate. An evil cause will lead to recompense for 1l. 

Theo Phật giáo, người ác là người chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến như núi 
Tu Di, chứ đừng khởi lên ác thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái 
kia đều là không). Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm bạn với kẻ ác, mà 
chỉ thân thiện với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải 
tránh ác như tránh thuốc độc, vì một bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc mà 
không có hại gì. Pháp của bậc Thiện không mất, nhưng đi theo người làm lành đến chỗ 
các hạnh lành dẫn dắt đến. Các hạnh lành đón chào người làm lành khi đi về từ thế giới 
này qua thế giới khác, như bà con chào đón người thân yêu từ xa mới về. Như vậy, vấn để 
đặt ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ác và thiện đều do mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, gây 
hấn và chiến tranh. Còn thiện đưa đến hòa thuận, thân hữu và hòa bình—Evil person— 
According to Buddhism, evil person 1s the one who has evil ideas of the doctrine of 


%x  x *% 


1V) 


v) 


À9) 


1179 


voidness, to deny the doctrine of cause and effect. Thus, the Buddha advises us not make 
friends with wicked ones, but to associlate only with good friends. He points out very 
clearly that If we yearn for life, we should avoid wIckedness like we shun poison because 
a hand free from wound can handle poison with Iimpurity. The dhammas of the good ones 
do not decay, but go along with the good ones to where meriforious actions wIll lead them. 
Good actions will welcome the well doer who has gone from this world to the next world, 
Just as relatives welcome a dear one who has come back. So the problem poses 1tself very 
clear and definite. Wickedness and goodness are all done by oneself. Wickedness wIll 
lead to dispute and to war, while goodness will lead to harmony, to friendliness and to 
peace. 

Theo Phật giáo, kẻ ác là kẻ——According to the Buddhism, the wicked people are those: 
Kẻ phạm phải những tội lỗi ghê sợ: Who commit unbelievable crimes. 

Những kẻ mà tâm trí dẫy đầy—Whose minds are filled with: 

Tham: Greed. 

Sân: Hatred. 

S1: lgnorance. 

Những kẻ phạm phải—Those who: 

Vọng ngữ: Lle. 

Nhàn đàm hý luận: GossIp. 

Nói lời độc ác: Harsh speech. 

Nói lưỡi hai chiều: Double-tongued. 

Những kẻ lợi dụng lòng tốt của kẻ khác: Those who abuse others” good heart. 

Những kẻ vì lợi lạc riêng tư mà lường gạt kẻ khác: Those who cheat others for their own 
benefits. 

Những kẻ sát sanh: Those who kill. 


vii) Những kẻ trộm cắp: Those who steal. 
viii)Những kẻ tà dâm: Those who act lasciviously. 


1X) 


X) 


Những kẻ thâm mưu độc kế: Those who think of wicked plots. 
Những kẻ luôn nghĩ tới quỷ kế: Those who always think of wicked (evil) scheme. 








15) Ác niệm: Bad intention—III thought—Evil thoughts—Những ý nghĩ xấu xa—Tưởng 


a) 
b) 
c) 
đ) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


đảo— Tưởng điên đảo hay ác tưởng, hay tư tưởng xấu xa, một trong ba loại điên đảo— 
One of the three subversions or subverters. 

Ác Tưởng (tưởng điên đảo): Evil thoughts. 

Ác Kiến (kiến điên đảo): False views. 

Ác Tâm (tâm điên đảo): Deluded mind. 

Ác niệm bao gồm những tư tưởng xấu ác bao gồm—Evil thoughts include negative 
thoughts: 

Oán hận: Resentmert. 

Tham lam: Greed. 

Ganh ty: Jealousy. 

Sân giận: Anger. 

Muốn hãm hại người: Wishing to harm others. 

Tà kiến: Wrong views. 


vii) Phỉ báng: Slander. 


1180 


viii)Nói dối: Lying. 

1x) Cống cao ngã mạn: Arrogance. 

x) Trộm cắp: Stealing. 

xi) Tà dâm: Sexual misconduct. 

xi) Hút, uống hay chích những chất cay độc: Substance abuse. 

xiii)Nói lưỡi hai chiều: Double-tongued. 

xIv)Nói lời độc ác: Harsh speech. 

xv) Thái độ xấu ác: Bad attitudes. 

xvi)Phân biệt sai lầm: Wrong discernments. 

xvii)Không có niềm tin: Faithlessness. 

XVvIi)SI mê: Ignorance. 

xix) Tư tưởng sát sanh: Thought of killing. 

xx) Gây rối: Causing trouble. 

16) Ác Pháp Hữu Lậu: Evil deeds done in a mortal body—Những ác nghiệp đã lập thành 
trong một xác thân phải được đền bù tương xứng lại trong một thân khác (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh)—Evil deeds done ¡in a mortal body is rewarded accordingly ¡in the character 
of another body (hell, hungry ghost, or animal). 

17) Ác Quả: Evil frui—Quả ác hay quả xấu do nhân ác gây ra—Evil fruit from evil deeds. 

18) Ác Sư: Evil teacher—Thây truyển dạy những tà giáo làm hại người—An evil teacher who 
teaches heretic and harmful doctrine. 

19) Ác thiệt: Miệng lưỡi độc ác—EVIl tongue. 

20) Ác thú: AparagatI (skt) 

a) Trong đạo Phật, ác thú bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh: In Buddhism, the evil 


Evil directions——EVvIÌ Iincarnations. 





directions or Incarnations include hells, hungry ghosts and animals. 

b)_ Thỉnh thoảng A Tu La cũng được xem như là ác thú: Sometimes, asuras are considered as 
evil incarnations or đirections. 

21) Ác Thủ Không: Evil ideas of the doctrine of voidness—Người theo Không Kiến ngoại 
đạo, chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác 
thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái kia đều là không) —One who 
has evil ideas of the doctrine of voidness, to deny the doctrine of cause and effect (Luật 
nhân quả). 

22) Ác Tri Thức: Ác Sư Hữu—Thầy tà bạn ác—Ác Tri Thức—A bad intimate or friend, or 
teacher—See Chapter 147 (IV). 

23) Ác Tưởng: Evil thoughts. 

a)_ Tư tưởng xấu ác bao gồm—Negative thoughis include: See Ác niệm. 

b)_ Tư Tưởng Điên Đảo— Evil thoughfs or wrong views on (upside down) perception: 

¡) Thường điên đảo: Wrong views on permanenee. 

1) Lạc và vô lạc điên đảo: Wrong views on worldly happiness and unhappiness. 

11) Ngã điên đảo: Wrong views on ego. 

iv) Tịnh và vô tịnh điên đảo: Wrong views on purity and impurity. 

v)_ Vô thường điên đảo: Wrong views on impermanence. 

vi) Vô ngã điên đảo: Wrong views on non-egoism. 

vi) Không điên đảo: Wrong views on emptiness. 

c)_ Theo Du Già Luận—According to the Yogacara Sas†ra: 


1181 


¡) Tưởng Điên Đảo: Evil thoughts or wrong views on (upside down) perception. 

1) Kiến Điên Đảo: False views or wrong views or illusory or misleading views. To see things 
upside down. 

1i) Tâm Điên Đảo: Deluded or upside down miínd, or mínd following the external 
environments. 

iv) Thường Điên Đảo: Điên đảo cho vô thường là thường—Wrong views on permanence and 
1mpermanence. 

v) Lạc Điên Đảo: Điên đảo cho khổ là vui—Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness. 

vi) Ngã Điên Đảo: Điên đảo cho vô ngã là ngã—Wrong views on ego and non-ego. 

vi) Tịnh Điên Đảo: Điên đảo cho bất tịnh là tịnh—Wrong views on purity and impurity. 

24) Ác Xúc: Evil touch—Thức ăn bị bàn tay người khác sờ vào thành ra nhơ bẩn (giới luật cho 
rằng những thức ăn đó không tính khiết nên cấm không được ăn)—Evil touch; 
contaminated as 1s food by being handled or touched. 

25) Ác ý: Patigha (p)—Defilements. 

a) Tham dục: Kama-raga (p)—Lust—Desrre. 

b)_ Ác ý: Patigha (p)—Evil thoughts. 

c)_ Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

d)_ Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

e) Ngã Mạn: Mana (p)—Pride. 

0_ Luyến ái: Bhava-raga (p)—Attachment. 

ø) Vô minh: Avijja (p)—lgnorance. 





(B-2) Phân loại Ác 
Categories 0ƒ “Agha ” 


(D_ Tam Ác Đạo— Three Evil Paths: 

(A) Tam ác thú— Three evil gaHl, or paths oƒ transimigration— Three hardships or sufferings in 
the three lower paths 0ƒ transinigration: 

1) Địa ngục: The hells. 

2) Ngạ quỷ: The hungry ghosts. 

3) Súc sanh: The animals. : 

(B) Theo Ấn Quang Đại—According to Great Master Ying-Kuang: Ấn Quang Đại Sư khuyên 
người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến chỉ đến việc trần lao 
bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy ra lúc nào. Nếu 
như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết đến thình lình, 
chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đồ ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi đến vô 
lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát ly. 
Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi 
tam đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến 
các cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa: Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist 


D 


2) 


3) 


1182 


followers to singlemindedly recite the Buddha”s name 1f they wIsh for the1r mind not to be 
attaching and wandering to the external world. Do not forget that death ¡is lurking and 
hovering over us, It can strike us at any momernt. If we do not wholeheartedly concentrate 
to practice Buddha Recitation, praying to gain rebirth to the Western Pureland, then 1f 
death should come suddenly, we are certain to be condemned to the three unwholesome 
realms where we must endure Iinnumerable sufferings and sometime Infinite Buddhas 
have In turn appeared In the world, but we are still trapped In the evil paths and unable to 
find liberation. Thus, cultivators should always ponder the Impermanence of a human life, 
while death could come at any moment without warning. We should always think that we 
have committed Iinfinite and endles unwholesome karmas In our former life and this life, 
and the sufferings awaiting for us in the unwholesome realms. Upon thinking all these, we 
will be awakened ¡in every moment, and we no longer have greed and lust for the 
pleasures of the five desires and six elements of the external world. 

Nếu như bị đọa vào địa ngục thì bị cảnh non đao, rừng kiếm, lò lửa, vạc dầu; một ngày 
đêm sống chết đến vạn lần, sự đau khổ cùng cực không sao tả xiết: If condemned to hell, 
then we will experience the torturous and agonizing conditions of a moufain of swords, a 
forest of knives, stoves, frying pans; in each day and night living and dying ten thousand 
times, the agony of pain and suffering is inconceivable—See Núi Đao, Rừng Kiếm, and 
Vạc Dầu in Chapter 163. 

Nếu như bị đọa vào ngạ quỷ thì thân mình xấu xa hôi hám. Bụng lớn như cái trống, còn cổ 
họng thì nhỏ như cây kim; đói khát mà không ăn uống được. Khi thấy thức ăn nước uống 
thì các vật ấy đều hóa thành ra than lửa, chịu đói khát khổ sở, lăn lộn, khóc la trong muôn 
vạn kiếp: lf condemned to the path of hungry ghost, then the body ¡s hideously ugly 
wreaking foul odors. Stomach 1s large as a drum but neck 1s as small as a needle; though 
starving and thirsty, the offenders cannot eat or drink. When seeing food and drinks, these 
Items transform Into coals and fires. Thus, they must endure the torture and suffering of 
famine and thirst, throwing, banging their bodies against everything, crying out in pain and 
agony for tens and thousands of kalpas. 

Nếu như bị đọa vào súc sanh thì bị nghiệp chở, kéo, nặng nề, bị người giết mà ăn thịt, 
hoặc bị cảnh loài mạnh ăn loài yếu, hân tâm kinh sợ, khủng hoảng, không lúc nào yên: If 
condemned to the animal realm, then they must endure the karmic consequences of 
carrying and pulling heavy loads, get slaughtered for food, or the strong prey on the weak, 
mind and body always paranoid, frightened, and fearful of being eaten or killed, without 
having any moment of peace. 


(II) Tam Ác Giác— The three evil mental states: 


Ù 
2) 
3) 


Tham: Desire. 
Sân: Hate——Anger. 
Hại: Malevolence. 


(HI)Tam Ác Hạnh— three kinds oƒ wrong conduct: Theo Kinh Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, 


Ù 


có ba ác hạnh—According to the Long Discourses of the Buddha, there are three kinds of 
wrong conduct. 
Thân ác hạnh: Wrong conduct In body. 


2) 


1183 


Khẩu ác hạnh: Wrong conduct in speech. 


3) Ý ác hạnh: Wrong conduct in thought. 


(IV)Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— Four causes oƒ evil actions: Theo Kinh Thi Ca 


La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác nghiệp—According to the Sigalaka Sutra, there 
are four causes of evIl actIons: 


(A) Nội dung về Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp--Content oƒ four causes oƒ evil actions: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Ác nghiệp làm do tham dục: Evil action springs from attachment. 
Ác nghiệp làm do sân hận: Evil action springs from iII-wilI. 

Ác nghiệp làm do ngu sỉ: Evil action springs from ignorance. 

Ác nghiệp làm do sợ hãi: Evil action springs from fear. 


(B) Lời Phật dạy vê Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— The Buddha's teaching on ƒour 


causes oƒ evil actions: Vì thế Đức Phật dạy tiếp: “Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không 
tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm ác nghiệp theo 
bốn lý do kể trên.”——Thus the Buddha further taught: “If the Ariyan disciple does not act 
out Of attachment, 1lI-w1ll, folly or fear, he wIll not do evil from any one of the four above 
mentioned causes.” 


(V) Ngũ chủng ác— Five evils in this world: Năm loại ác trên thế gian nầy. 


D 


2) 


3) 


lộ) 


Tàn bạo—Cruelty: Mọi sinh vật, ngay cả các loài côn trùng, chiến đấu nhau. Mạnh hiếp 
yếu, yếu lừa mạnh; cứ thế mà đánh nhau và bạo tàn với nhau—Every creature, even 
Insecfs, sfrives agaInst one another. The strong attack the weak; the weak deceive the 
strong; everywhere there 1s fighting and cruelty. 

Lừa gạt và thiếu thành thật—Deception and lack of Sincerity: Không còn lần mé (tôn ti 
trật tự) đúng đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà con lão ấu. Hễ có dịp là trục lợi và 
lừa gạt nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín —There is a lack of a clear demarcation 
between the rights of a father and a son, between an elder brother and a younger; between 
a husband and a wife; between a senior relative and a younger. Ôn every occasion, each 
one desires to be the highest and to profit off others. They cheat each other. They don't 
care about sincerity and trust. 

Thái độ xấu ác dẫn đến bất công và xấu ác—Wicked behavior that leads to Injustice and 
wickedness: Không còn lần mé về hạnh kiểm của nam nữ. Mọi người đều muốn có tư 
tưởng xấu ác của riêng mình, từ đó dẫn đến những tranh cãi, đánh nhau, bất công và xấu 
ác—There 1s a lack of a clear demarcation as to the behavior between men and women. 
Everyone at times has Impure and lasvicious thoughts and desires that lead them Into 
questionable acts and disputes, fighting, inJustice and wickedness. 

Không tôn trọng quyền lợi của người khác —Disrespect the rights of others: Người ta có 
khuynh hướng không tôn trọng quyển lợi của người khác, tự tâng bốc thổi phồng mình lên 
bằng công sức của người khác, làm gương xấu về hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa 
gạt, phỉ báng và lợi dụng người khác—There ¡s a tendency for people to disrespect the 
rights of others, to exaggerate their own Importance at the expense of others, to set bad 
examples of behavior and, being unJust in their speech, to deceive, slander and abuse 
others. 


5) 


1184 


Xao lãng nhiệm vụ—To neglect their duties: Người ta có khuynh hướng xao lãng bổn 
phận của mình đối với người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự thoải mái cho riêng mình, và quên 
mất đi những ân huệ mà họ đã nhận do đó gây ra sự khó chịu cho người khác cũng như 
đưa đến những bất công—The is a tendency for people to neglect their duties towards 
others. They think too much of their own comfort and their own desires; they forget the 
favors they have received and cause annoyance to others that often passes Into great 
1nJustice. 





(VITám Điều Ác— Eight( Wrongnesses: Micchatta (p)—Bát Tà Theo Trường Bộ, Kinh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Phúng Tụng, có tám loại tà —According to the Long Discourses of the Buddha, Sangiti 
Sutra, there are eipght wrong facfors. 
Tà Kiến: Wrong views. 

Tà Tư Duy: Wrong thinking. 

Tà Ngữ: Wrong speech. 

Tà Nghiệp: Wrong action. 

Tà Mạng: Wrong livelihood. 

Tà Tinh Tấn: Wrong effort. 

Tà Niệm: Wrong mindfulness. 

Tà Định: Wrong concentration. 

See Bát Thánh Đạo in Chapter 20. 


(VII)Tám loại ác giác— Eight wrong percepfions oƒ thougkit: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
?) 
8) 


Dục giác: Desire. 

Sân giác: Hatred. 

Não giác: Vexation with others. 

Thân lý giác: Nhớ nhà—Home-sickness. 

Quốc độ giác: Ái quốc hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—Patriotism or thoughts of the 
country”s welfare. 

Bất tử giác: Không thích cái chết —Dislike of death. 

Tộc tính giác: Vì cao vọng cho dòng họ—Ambition for one”s clan or family. 

Khinh vụ giác: Khi dễ hay thô lỗ với người khác—Slighting or being rude to others. 





(VIII)Chín điều nghĩ ác cho người khác—Nine causes oƒ malice: Aghata-vatthuni (p)—Chín 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Sự Xung Đột—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín sự xung đột khởi 
lên bởi tư tưởng bằng cách nghĩ rằng: “Có lợi ích gì mà nghĩ rằng một người đã làm hại, 
đang làm hại, và sẽ làm hại mình, hại người mình thương, hoặc hại người mình ghét.”— 
According to the SangIti Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there are nine causes 
of malice which are stirred up by the thought “There 1s no use to think that a person has 
harmed, 1s harming, or wIll harm either you, someone you love, or someone you hate”: 
Người ấy đã làm hại tôi: He has done me an injury. 

Người ấy đang làm hại tôi: He is doing me an injury. 

Người ấy sẽ làm hại tôi: He will do me an injury. 

Người ấy đã làm hại người tôi thương mến: He has done an injury to someone who ¡s dear 
and pleasant to me. 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1185 


Người ấy đang làm hại người tôi thương mến: He is doing an injury to someone and 
pleasant to me. 

Người ấy sẽ làm hại người tôi thương mến: He will do an injury to someone who is dear 
and pleasant to me. 

Người ấy đã làm hại người tôi không thương không thích: He has done an injury to 
someone who Is hateful and unpleasant to me. 

Người ấy đang làm hại người tôi không thương không thích: He ¡s doing an injury to 
someone who 1s hateful and unpleasant to me. 

Người ấy sẽ làm hại người tôi không thương mến: He will do an injury to someone who is 
hateful and unpleasant to me. 


(IX) Thập Ác— Ten Evil Actions: 
(A) Thập bất hối giới: Mười ác nghiệp— The ten rules which produce regrefs: 


a) 
1) 


Thân —Body: 
Sát sanh: Kiling. 


1i) Trộm cắp: Stealing. 

11) Tà dâm: Fornicate or sexual misconduct (commit sexual Intercourse with prostitutes). 
iv) Uống rượu: To drink wine. 

b) Khẩu—Speech: 


1) 


Nói dối: lying. 


1) Nói lỗi của người Phật tử: To tell a fellow-Buddhist° sins.. 
1i) Tự cho mình hay giỏi và chê người đở: To praise onself and discredit others. 


1v) Hèn mọn: Be mean. 


v) 


Sân hận: Be angry. 


vi) Hủy báng Tam Bảo: To defame the Triratna (Buddha, Dharma, Sangha/Fraternity). 


(B) Thập Ác Nghiệp— Ten evil actions: Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. 


a) 
1) 


Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý—All karmas are 
controlled by the threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, four 
deeds of the mouth, and three deeds of the mind: 

Thân Nghiệp—Action of Body: Kaya Karma (skt) 

Sát sanh: Killing—Sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú—Taking the life of any 
beings, including human or animal. 


ii) Trộm cắp: Stealing——Mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về người khác—AII forms 


of acquiring for onself that which belongs to another. 


1i) Tà dâm: Sexual misconduct—Những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư tưởng— 


b) 


AlI forms of sex-Iindulgence, by action or thoughts wants. 

Khẩu Nghiệp —Action of Mouth: Vac Karma (sk)—Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sẩn 
và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy—The evil karma 
of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more dangerous than 
fire because fire can only destroy all material possessions and treasures of this world, but 


1186 


the firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings 
and all virtues of liberation, but 1t wIll also reflect on the evil karma vipaka in the future. 

_ Vọng ngữ: False speech—Telling lies or using obscene and lewd words or speech. 

1) Nói lời mắng chửi hay nói lời thô ác hay phỉ báng : Insulting or coarsing abusuve 
language or abusive slandering. 

1i) Nói chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt: Useless øgossiping and frivolous chattering. 

iv) Nói lưỡi hai chiều: Speaking two-faced speech —To slander or speak with a double- 
tongue. To speak 1Ì of one friend to another. 

c) Ý Nghiệp——Action of Mind: Moras Karma (skt) 

1) Tham: Libho (skt)—Greed or covetousness. 

1) Sân: Dosa (skt)—Hatred or loss of temper profanIty. 

11) S1: Moha (skt)—lgnorance. 


(X) Ngũ Thập Ác— Fựfy evils: Năm mươi thứ ác (Sắc có 17, Thọ có 8, Tưởng có 8, Hành có 
9, và Thức có 8) —Tihe fifty evils produced by the five skandhas (seventeen for form or 
rupa, eiph( for feelings, eipht for sensation, nine for voliion, and eight for 
consciousness)—See Fifty skandha-demon sfates in Chapter 63. 


(B-3) Những lời dạy của Cổ Đức và Đức Phật về xấu ác 
The Ancienf”s and Buddha°s Teachings on “Evil ” 


(ID Lời day của Cổ đức về “Ác ”— Ancient virtues) teachings on wrong-doings: Cổ 
Đức dạy: “Làm ác “Thí như nhơn thóa thiên, hoàn tùng kỷ thân trụy.'”” Nghĩa là làm ác 
như người phun nước miếng lên trời, nước miếng rơi trổ xuống ngay nơi mặt chính họ. 
Hoặc là “Ngậm máu phun người nhơ miệng mình.”—Ànclent virtues taught on wrong- 
doings as followed: “Those who spit at the sky, Immediately the spit wIll fall back on theIr 
face.” Or To harbor blood to spIt at someone, the mouth 1s the first to suffer from filth. 


(II Năm Đề Nghị của Đúc Phật ích lợi thực tiễn cho hành giả nhằm tránh những tư tưởng 
xấu ác— Five practical suggestions to prevent evil thoughfs given by the Buddha: Five 
practical suggestions gIven by the Buddha wIll be beneficial to all. 

I1) Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận 
làm trở ngại thì nên tạo tâm từ: Harbouring a good thought opposite to the encroaching 
one, e.ø., loving-kindness in the case of hatred. 

2) Suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội 
lỗi, sát nhân, vân vân...: Reflecting upon possible evil consequences, e.g., anger 
sometimes results in murder 

3) Không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy: Simple neglect or becoming wholly 
Inattenftive to them. 

4)_ Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đầu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và 
như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu: Tracing the cause 


5) 


1187 


which led to the arising of the unwholesome thoughts and thus forgetting them 1n the 
TeftroSpecfive process. 
Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất: Direct physical force. 


(HI)Lời Đúc Phật dạy về làm ác trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on wrong- 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


doings in the Dharmapada Sutra: 

Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa 
chuyện ác giờ phút nấy ——Let's hasten up to do good. Let's restrain our minds from evil 
thoughts, for the minds of those who are slow in doïng good actions delight in evil 
(Dharmapada 116). 

Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ 
khổ—Tf a person commits evil, let him not do it again and again; he should not rejoice 
therein, sorrow 1s the outcome of evil (Dharmapada 117). 

Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới 
hay là ác—Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but when 
his evil deed has ripened, then he sees the evil results (Dharmapada 119). 

Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu 
lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên—Do not disregard (underestimate) small evil, saying, “it will not matter to me.” By 
the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the fool becomes full of evil, 
even If he gathers It little by hittle (Dharmapada 121). 

Người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy 
hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh 
xa điều ác thế ấy—A merchant with great wealth but lacks of companions, avoids a 
dangerous route, Just as one desiring to live avoids poison, one should shun evil things In 
the same manmner (Dharmapada 123). 

Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người 
không làm ác thì không bao giờ bị ác—W¡th a hand without wound, one can touch poIson; 
the poison does not afftect one who has no wound; nor 1s there 1ll for him who does no 
wrong. (Dharmapada 124) 

Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kể 
làm ác như ngược gió tung bụ—Whoever harms a harmless person who 1s pure and 
gulltless, the evil falls back upon that fool, like dust thrown against the wind (Dharmapada 
125). 

Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư 
thiên, nhưng cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử—Some 
are born In a womb; evil-doers are reborn in hells; the righteous people go to blissful 
sfates; the undefiled ones pass away Into Nirvana (Dharmapada 126). 

Chẳng phẩi bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang 
sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây— 
Netther In the sky, nor in mid-ocean, nor in mountain cave, nowhere on earth where one 
can escape from the consequences of his evil deeds (Dharmapada 127). 


1188 


10) Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như 
kim cang phá hoại bảo thạch —The evil ¡is done by oneself; it is self-born, it ¡is self-nursed. 
Evil grinds the unwise as a diamond grinds a precious stone (Dharmapada 161). 

11) Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại 
rất khó làm—Bad deeds are easy to do, but they are harmful, not beneficial to oneself. On 
the contrary, 1t 1s very difficult to do that which 1s beneficial and good for oneself 
(Dharmapada 163). 

12) Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người 
lành Chánh đạo và giáo pháp đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách-tha 
hễ sinh hoa quả xong liền tiêu diệt —The foolish man who slanders the teachings of the 
Arhats, of the righteous and the Noble Ones. He follows false doctrine, ripens like the 
kashta reed, only for Its own destruction (Dharmapada 164). 

13) Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh 
hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được—By oneself the 
evil is done, by oneself one 1s defiled or purified. Purity or impurity depend on oneself. Ño 
one can purIfy another (Dharmapada 165). 

14) Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tỉnh nghiêm, uống ăn có chừng mực, 
riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy lời chư Phật dạy——“Not to slander, not to 
harm, but to restrain oneself in accordance with the fundamental moral codes, to be 
moderate In eating, to dwell in secluded abode, to meditate on higher thoughts, this 1s the 
teaching of the Buddhas (Dharmapada 185).” 


(IV)Lời Đức Phật dạy về làm ác trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's teachings 
on wrong-doings in the Forty-TWwo Secfions Sufrq: 

1) Đức Phật dạy: “Người ác nghe nói ai làm điều thiện thì đến để phá hoại. Khi gặp người 
như vậy, các ông phải tự chủ, đừng có tức giận trách móc. Bởi vì kể mang điều ác đến thì 
họ sẽ lãnh thọ điều ác đó.”—The Buddha said: “When an evil person hears about virtue 
and intentionally or volunfarily comes to cause trouble, you should restrain yourself and 
should not become angry or upbraid him. Then, the one who has come to do evil wIll do 
evil to himself.” (Chapter 6). 

2) Đức Phật dạy: “Có người nghe ta giữ đạo, thực hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; ta 
im lặng không phản ứng. Người kia mắng xong, ta liền hỏi: Ông đem lễ vật để biếu người 
khác, người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với ông không? Người kia đáp: “Về chứ.” 
Ta bảo: “Nay ông mắng ta, ta không nhận thì tự ông rước họa vào thân, giống như âm 
vang theo tiếng, bóng theo hình, rốt cuộc không thể tránh khỏi. Vậy hãy cẩn thận, đừng 
làm điều ác.”—The Buddha said: “There was one who, upon hearing that I protect the 
way and practice great humane compassion, intentionally or volunfarily came to scold me. 
I was silent and did not reply. When he finished scolding me, I asked, “lf you are 
courteous to people and they do not accept your courtesy, the courtesy refurns to you, does 
1t not?* He replied, “It does.' [ said, “Now you are scolding me but I do not receive 1t. So, 
the misfortune refturns to you and must remain with you. Ït 1s Just as inevitable as the echo 
that follows a sound or as the shadow that follows a form. In the end, you cannot avoid It. 
Therefore, be careful not to do evIl.” (Chapter 7). 


3) 


Œ) 


1189 


Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người hiển giống như ngước mặt lên trời mà nhổ nước miếng, 
nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống ngay mặt mình. Ngược gió tung bụi, bụi 
chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, người hiển không thể hại được mà còn bị họa 
vào thân.”—The Buddha said: “An evil person who harms a sage Is like one who ralses 
his head and spits at heaven. Instead of reaching heaven, the spittle falls back on him. It 1s 
the same with one who throws dust into the wind instead of going somewhere else, the 
dust returns to fall on the thrower”s body. The sage cannot be harmed; misdeed will 
inevitably destroy the doer.” (Chapter §). 


(C) Thiện Ác 
Good and Evil 
Kusala and agha (skt) 


Tổng quan về Thiện Ác—An overview oƒ Good and Evil: Xưa nay chúng ta tạo nghiệp thiện 
ác lẫn lộn, không rõ ràng. Vì vậy mà có lúc chúng ta sanh tâm lành, lúc lại khởi niệm ác. Khi niệm 
thiện khởi lên thì tâm niệm “Không làm điều ác chỉ làm điều lành,” nhưng khi niệm ác khởi lên thì 
chúng ta hăng hái nghĩ đến việc “làm tất cả điều ác, không làm điều lành.” Vì từ vô lượng kiếp 
đến nay chúng ta đã tạo nghiệp lẫn lộn giữa thiện và ác như vậy cho nên hôm nay làm việc thiện 
song ngày mai lại khởi tâm làm ác, rồi ngày kia lại khởi tâm làm việc chẳng thiện chẳng ác. Người 
con Phật chân thuần phải hết sức cẩn trọng trong mọi tác động từ đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào 
mình cũng phải có ý niệm thanh tịnh, quang minh, chứ không khởi niệm bất tịnh, ô nhiễm—Due to 
the confused mixture of good and bad karma that we have created, sometimes we have wholesome 
thoughts and sometimes unwholesome ones. With wholesome thoughfts, we vow to avoid evil and 
do good. With unwholesome thoughts, we are eager to do evil and avoid goodness. For endless 
eons we have been committing øood and evil karmas, doing a few good deeds one day, committing 
some bad deeds the next day, and then some neutral deeds the day after that. Sincere Buddhists 
should be very careful ¡in each and every action: walking, standing, lying, and sitting. We should 
have bright and pure thoughts at all times. At the same time, we should try our best to avoid dark 
and impure thoughts. 


(H) Nghĩa của “Thiện Ác ”— The meanings oƒ “Good and Evil” 


5 
2) 


Thiện là thuận lý: Good 1s defined as to accord with the ripht. 
Ác là nghịch lý: Bad is defined as to đisobey the right. 


(IHI)Những lời Phật dạy về “Thiện Ác ”— The Buddha°s teachings on “Good and Evil” 


Ù 


2) 


Ở chỗ nây ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn 
năn; vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kể kia sanh ra ăn năn và chết mòn—The evil-doer 
grieves In this world and in the next; he grieves In both. He grieves and suffers when he 
perceives the evil of his own deeds (Dharmapada 15). 

Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui; kể làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; 
vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc—The virtuous man 
rejoIces In this world, and In the next. He 1s happy 1n both worlds. He rejJoices and delights 
when he perceives the purity of his own deeds (Dharmapada 16). 


3) 


4) 


5) 


?) 


8) 


9) 


1190 


Ở chỗ nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi 
đều than buôn: nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn 
vì phải đọa vào cõi khổ—The evil man suffers in this world and ¡in the next. He suffers 
everywhere. He suffers whenever he thinks of the evil deeds he has done. Furthermore 
he suffers even more when he has gone to a woeful path (Dharmapada 17). 

Ở chỗ nây hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi 
đều hoan hỷ: nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì 
được sanh vào cõi lành —The virtuous man 1s happy here in this world, and he 1s happy 
there in the next. He 1s happy everywhere. He 1s happy when he thinks of the good deeds 
he has done. Furthermore, he is even happler when he has gone to a blissful path 
(Dharmapada 18). 

Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. Hãy thân với bạn lành, hãy thân với bậc 
thượng nhân (Pháp Cú 78): Do not assoclate with wicked friends, do not assoclate with 
men of mean nature. Do associate with good friends, do associate with men of noble 
nafure. 

Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt 
nước nhếu lâu ngày cũng làm đây bình. Kẻ trí sở đĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên—Do not disregard small good, saying, “it will not matter to me.” Even by the falling 
of drop by drop, a water-jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by 
litle (Dharmapada 122). 

Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng ? Người ngu tự tạo 
ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình—A fool does not realize when 
he commits wrong deeds; by his own deeds the stupid man 1s tormented, like one Is 
lighting fires wherein he must be burnt one day (Dharmapada 136). 

Như xe vua lộng lẫy, cuối cùng cũng hư hoại, thân này rồi sẽ già. Chỉ có Pháp của bậc 
Thiện, khỏi bị nạn già nua. Như vậy bậc chí Thiện, nói lên cho bậc Thiện (Pháp Cú 151): 
Even the royal chariot well-decorated becomes old, the body too wIll reach old age. Only 
the Dharma of the Good Ones does not decay. Thus the good people reveal to good 
people. 


10) Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này, như trăng thoát mây 


11) 


12 


` 


13 


` 


che (Pháp Cú 173): Whosoever uses good deed, to cover evil deed being done. Such 
person outshines this world, like the moon free from the clouds. 

Khách lâu ngày tha hương, an ổn từ xa về, bà con cùng thân hữu, hân hoan đón chào mừng. Cũng 
vậy các phước nghiệp, đón chào người làm lành, đời này đến đời kia, như thân nhân đón chào 
(Pháp Cú 219 & 220): Being absent a long time, a man has returned home safe and sound; 
relatives, friends and acquainfances welcome him home. In the same way, good actlons will 
welcome the well doer, who has gone from this world to the next world, Just as relafIves welcome a 
dear one who has come back. 

Người lành dầu ở xa, sáng tổ như núi Tuyết. Kẻ ác dầu ở đây, cũng không hề được thấy, như tên 
bắn đêm đen (Pháp Cú 304): Even from afar the good ones shine, like the mountain of snow. The 
bad ones even here are not to be seen, like the arrows shot in the night. 

Ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm, làm xong không ăn năn 
(Pháp Cú 314): Better not to do evil deed, afterward evil deed brings up torment. Better to perform 
good deed, having done good deed there will be no torment. 


1191 


CHƯƠNG BA MƯƠI BA 
CHAPTER THIRTY-THREE 


Tập Khí-Buông Xả-Buông Lung 
Rermmnantfs 0ƒ habifs-Abandonrnentfs 
Hecdlessnesses 


(A) Tập Khí 
Remnantfs 0ƒ habits 





(ID Tổng quan về Tập Khí— An overview oƒ “Ñemnants 0ƒ habits ”. 

(1) Nghĩa của “Tập Khí ”— The meanings 0ƒ “Ñemnants 0ƒ habits ”. 

(HI)Những đặc tánh và cách chuyển hóa “Nội kết?—Characterisitcs and Methods oƑ 
tranƒormation 0ƒ “Internal formafions ”. 

(IV)Đúc Phật dạy về những “Tập Nhân ” trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Buddha's 
teachings on “Habifs ” im the Surangama Sutra. 

(V) Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ habit energy oƒ Great Enlightening 
Beings. 


(B) Buông Xả 
Detachmentfs 


(D Nghĩa của “Xá ”— The meanings 0ƒ Equanimity. 

(H) Tu tập Tâm Xả— Cultivation on Equanimit. 

(II)Sự buông xả theo một câu chuyện về Thiền của Nhật Bản— Equanimity according to a 
Japanese Zen sÍ0ry. 

(IV)Những lời Phật dạy về sự Buông Xả— The Buddha?s Teachings on Equanimity. 

(V) Thất Chúng Xả— Seven riddances. 

(VDMười Không Dính Mắc của chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ nonaffachment oƒ Great 
Enlightening Beings. 

(VI)Mười Tâm Buông Xả Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds dƒ equanimity oƑ Great 
Enlightening Beings. 


(C) Phóng Dật và Buông lung 
Hecdlessness and 
Giving free rein f0 0n€”s einofion 


(D Tổng quan về Phóng Dật và Buông lung—An overview oƒ “Heedlessness ” “Giving ƒree 
rein í0 0n€”s eIofion ”. 


1192 


(II) Sự khác biệt giữa Buông xả và Buông Lung: The diƒferences between “Equanimity ” and 
“Giwe ƒree rei f0 0ne”s emofion ”. 

(HI)Những lời Phật dạy về Phóng Dật trong kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 
Hecdlessness im the Dharmapada Sutra. 

(IV)Những lời Phật dạy về “Buông Lung ”— The Buddha°s teachings on “Giing free rein to 
0n€?s emofion ”. 





1193 


(A) Tập Khí 
Remnants 0ƒ habi1s 


() Tổng quan về Tập Khí—An overview oƒ “Ñemmnants oƒ habis”: Vasana (p & skÙ— 


1) 


2) 


Former habit—Habit energy. 

Thói quen cñũ— Old habirs: Sự tích lũy ý nghĩ, tình cẩm, việc làm và những dục vọng trong 
quá khứ). Người tu thiển cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn để căn bản là “Tập 
khí". Ngồi thiển là để loại trừ tập khí, hay những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ 
những thói xấu đố ky với những ai hơn mình. Hãy gạt bỏ hết những tâm tư đố ky và phiền 
não. Có như vậy, chân tâm sẽ tỏ lộ, trí tuệ sẽ hiển bày—The accumulation of the past 
thoughts, affections, deeds, and passions. Zen practitioner should be clear about the basIc 
problem of the “vasana" (old habits). We practice meditation to eliminate those bad habits 
and faults, to wash the mind so 1t can have clean and pure thoughfs, to purge ourselves of 
Jealousy towards worthy and capable individuals, to bannish forever all thoughts of envy 
and obstructiveness, of 1gznorance and afflictions. If we can do this, then our true mind, our 
wIsdom, wIll manIfest. 

Dư Tập—Remnanfs oƒ habifs: Dư Khí —Tàn Tập —Dù đã dứt hẳn dục vọng phiển não 
nhưng tàn dư tập khí hay thói quen vẫn còn, chỉ có Phật mới có khả năng dứt sạch chúng 
mà thôi (theo Đại Trí Độ Luận, các vị A La Hán, Bích Chi, Duyên Giác, tuy đã phá được 
ba món độc, nhưng phần tập khí của chúng còn chưa hết, ví như hương ở trong lò, tuy đã 
cháy hết rồi nhưng khói vẫn còn lại, hay củi dù đã cháy hết nhưng vẫn còn tro than chưa 
nguội. Ba món độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ hết sạch, không còn tàn dư)— 
The remnants of habits which persist after passion has been subdued, only the Buddha can 
eliminate or uproot them all. 


(I) Nghĩa của “Tập Khí ”— The meanings 0ƒ “Remnants oƒ habits ”: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 
6) 


Tiếng Bắc Phạn cho danh từ “nội kết” là “Samyojana.” Nó có nghĩa là “kết tính” hay 
“đóng cục lại.” Mọi người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiển 
tập chúng ta có thể tháo gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa—The SanskrIt word 
for “internal formation” 1s “SamyoJjana.” It means “to crystallize.” Everyone of us has 
1nternal formations that we need to take care of. With the practice of meditation we can 
undo these knots and experience transformation. 

Thói quen cũ: Vasana (skt)Former habit—Habit energy—Old habit—Sự tích lũy ý nghĩ, 
tình cảm, việc làm và những dục vọng trong quá khứ —The accumulation of the past 
thoughts, affections, deeds, and passions. 

Những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm 
chúng ta một cách vô ý thức: The Impression of any past acftion or eXperience remaining 
unconscIously in the mind. 

Những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng ta hổi tưởng lại: The present 
COnScIousness of past perceptions. 

Kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức: Past knowledge derived from memory. 
Nghiệp lực —The force of habit: Những chất chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ 
những thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo 


7) 


8) 


3) 


1194 


tưởng sau khi chúng đã được chế ngự—Good or evil karma from habits or practice in a 
former existence. The uprising or recurrence of thoughts, passions or delusions after the 
passion or delusion has 1tself been overcome, the remainder or remaining Iinfluence of 
1llusion. 

Những thói quen nghị lực của ký ức—Perfuming impression or memory: Những ý thức và 
hành động đã làm trong quá khứ, đánh động sự phân biệt và ngăn ngừa sự giác ngộ—The 
habit-energy of memory from past actions (recollection of the past or former Impression) 
which I1gnites discriminations and prevents Enlightenemeri. 

Huân Tập Chủng Tử huân tập—Memory-seeds: Vasanavija (skt)—Các hạt giống tập khí 
trong mọi hành động, tâm linh và vật lý, tạo ra chủng tử hạt mầm của nó, những chủng tử 
nầy được gieo trong A Lại Da để được nẩy mầm về sau dưới những điều kiện thuận lợi. 
Huân tập chủng tử là ý niệm quan trọng trong Duy Thức Học của các ngài Vô Trước và 
Thế Thân—Every act, mental and physical, leaves its seeds behind, which ¡s planted in 
the Alaya for future germination under favorable conditions. This notion plays an 
1mportant role in the ViJnap. 

Xông ướp thói quen hay sự hiểu biết xuất phát từ ký ức: Habitual perfuming, perfumed 
habits, or knowledge which 1s derived from memory. 


10) Chân như không thiện không ác lại bị nhiễm thiện ác, giống như quần áo không mùi, mà 


bị người ta đem xịt mùi thơm thúi vào chúng vậy: To fumigate perfume, 1.e. influence of 
unenlightenmernt, ignorance, or blind fate, on the unconditioned producing the conditioned. 
The defiling, Inter-perfuming of bhutatathata, of Ignorance, of the Impirical mind, and of 
the empirical world. 


11) Bất tư nghì huân tập——Inconceivable permeation: Bất tư nghì huân tập là sự thẩm thấu 


của sự ngu sỉ hay trí tuệ vào tự tánh thanh tịnh trong tâm của chân như rổi sau đó xuất 
hiện trong thế giới hiển hiện để tạo thành phiền não. Theo Khởi Tín Luận thì Bất Tư Nghì 
Huân là ảnh hưởng huân tập của căn bản vô minh trên chân như tạo thành phiển não— 
The permeation of the pure self-essence of the mind of true thusness by Ignorance or 
wIsdom which then appears In the manifest world. According to the Awakening of Faith, 
the Iindescribable vasana or the Influence of primal ignorance on the bhutatathata, 
producing all 1llusions. 


12) Nghiệp Thường——Habitual karma: AcIinna-kamma (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vì Diệu 


Pháp), nghiệp thường hay thường nghiệp là những thói quen mà chúng sanh thường làm, 
dầu tốt hay xấu (có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh). Những thói quen 
hằng ngày, dù lành hay dù đữ, dân dần trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con 
người. Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những hành vi quen 
thuộc một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp 
thì thường nghiệp quyết định tái sanh—According to the Abhidharma, habitual karma is a 
deed that one habitually or constantly performs either good or bad. Habits, whether good 
or bad, become second nature. They more or less tend to mould the character of a person. 
In the absence of weighty karma and a potent-death-proximate karma, this type of karma 
generally assumes the rebirth generative function. 


(HI)Những đặc tánh và cách chuyển hóa “Nội kết”—Characterisitcs and Methods gƒ 


tranƒformation oƑ “Internal ƒormafions”: Tiếng Bắc Phạn cho danh từ “nội kết” là 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


1195 


“Samyojana.” Nó có nghĩa là “kết tinh” hay “đóng cục lại.” Mọi người chúng ta ai cũng 
có nội kết cần phải được chăm sóc. Với thiển tập chúng ta có thể tháo gỡ được nội kết và 
đạt được sự chuyển hóa—The Sanskrit word for “internal formation” ¡s “Samyojana.” It 
means “to crystallize.” Everyone of us has Internal formations that we need to take care 
of. With the practice of meditaion we can undo these knots and experience 
transformation. 

Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau khổ, giận hờn, và bực bội khó 
chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, hay những giây quấn hay 
phiền trược bởi vì chúng trói buộc chúng ta và làm cẩn trở sự tự do của chúng ta: In our 
consciousness there are blocks of pain, anger, and frustration called Internal formations. 
They are also called knots because they tie us up and obstruct our freedom. 

Sau một thời gian dài, nội kết càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển hóa hay tháo 
gỡ, chúng ta có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong khối nội kết này: After a while, it become 
very difficult for us to transform, to undo the knots and we cannot ease the consfriction of 
this crysfal formation. 

Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái nhưng nội kết êm ái cũng 
có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe, hoặc thưởng thức những gì chúng ta thích, sự ưa 
thích đó sẽ trở thành một nội kết. Khi những gì chúng ta ưa thích không còn nữa, chúng ta 
sẽ thèm nhớ và đi tìm. Chúng ta để nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái 
lạc đó. Càng ngày chúng ta càng khao khát. Chúng ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc 
đẩy, chế ngự và cướp mất tự do của chúng ta: Not all internal formations are unpleasant. 
There are also pleasant internal formations, but they still make us suffer. When you taste, 
hear, or see something pleasant, then that pleasure can become a strong ¡internal knot. 
When the obJect of your pleasure disappears, you miss it and you begin searching for 1t. 
You spend a lot of time and energy trying to experlence 1t again. IÝ you smoke marIjuana 
or drink alcohol, and begin to like 1t, then 1t becomes an internal formation in your body 
and In your mind. You cannot get 1t off your mind. You will always look for more. The 
strength of the internal knot 1s pushing you and controlling you. So Internal formations 
deprive us of our freedom. 

Khi một người nào đó sỉ nhục chúng ta, hay làm việc gì đó không tử tế với chúng ta thì 
nội kết sẽ kết tụ trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách tháo gỡ 
những nội kết này và chuyển hóa chúng, thì chúng sẽ nằm trong tâm thức chúng ta rất lâu. 
Sau đó có ai lại nói hay làm những chuyện tương tự như vậy với chúng ta thì những nút 
thắt ấy sẽ lớn mạnh hơn. Nội kết hay khối đau nhức trong chúng ta, có năng lực thúc đẩy 
và ép buộc chúng trong cách chúng ta hành xử: When someone insults us, or does 
something unkind to us, an Internal formation 1s created In our consciousness. If we don't 
know how to undo the Internal knots and transform them, the knots will stay there for a 
long time. And the next time someone says something or does something to us of the same 
nature, that Iinternal formation will grow stronger. As knots or blocks of paIn In us, our 
Internal formations have the power to push us, to dictate our behavIor. 

Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu bạn chỉ còn nghĩ tới người bạn yêu. Bạn không 
còn sự tự do. Bạn không làm được gì cả, bạn không học hành được, không làm việc được, 
và không thể thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên quanh bạn. Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng 
tình yêu của bạn. Vì thế mà tình yêu có thể là một khối nội kết rất lớn: Falling ¡n love is a 


6) 


7) 


8) 


9) 


1196 


bịg Internal formation. Once you are in love, you think only of the other person. You are 
not free anymore. You cannot do anything; you cannot study, you cannot work, you cannot 
enJoy the sunshine or the beauty of nature around you. You can think only of the obJect of 
your love. So love can also be a huge Internal knot. 

Dễ chịu hay không dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng ta mất tự do. Vì vậy cho 
nên chúng ta phải cẩn thận bảo vệ không cho nội kết bắt rễ trong chúng ta. Ma túy, rượu 
và thuốc lá có thể tạo nên nội kết trong thân. Và sân hận, thèm khát, ganh ty, và thất 
vọng có thể tạo nên nội kết trong tâm của chúng ta: Pleasant or unpleasant, both kinds of 
knots take away our liberty. Thats why we should guard our body and our mind very 
carefully, to prevent these knots from taking root in us. Drugs, alcohol, and tobacco can 
create Internal formations in our body. And anger, craving, Jealousy, despair can create 
Internal formations in our mind. 

Sân hận là một nội kết, và vì nó gây khổ đau cho nên chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. 
Các nhà tâm lý học thích dùng từ “tống khứ nó ra khỏi cơ thể chúng ta.” Là Phật tử, bạn 
nên tạo năng lượng của chánh niệm và chăm sóc tử tế sân hận mỗi khi nó hiện đến qua tu 
tập thiển định: Anger is an internal formation, and since it makes us suffer, we try our best 
to get rid of 1t. Psychologists like the expression “getfting If out of your system.” Às a 
Buddhist, you should generate the energy of mindfulness and take good care of anger 
every time 1t manifests through meditation practice. 

Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có mặt để 
nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. 
Chánh niệm là khả năng biết được những øì đang xảy ra trong hiện tại. Theo Hòa Thượng 
Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm “Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về sân hận là “khi thở 
vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thở ra tôi mỉm cười với sân hận của tôi.” Đây 
không phải là bức chế hay đánh phá sân hận. Đây chỉ là nhận diện. Một khi chúng ta 
nhận diện được sân hận, chúng ta có thể chăm sóc một cách tử tế hay ôm ấp nó với sự 
tỉnh thức của chính mình: Mindfulness does not fipht anger or despair. Mindfulness is 
there In order to recognize. To be mindful of something 1s to recognize that something 1s 
the capacity of being aware of what Is going on In the present moment. According to Most 
Venerable Thích Nhất Hạnh in “Anger,” the best way to to be mindful of anger ¡is “when 
breathing in I know that anger has manifested in me; breathing out I smile towards my 
anger.” This 1s not an act of suppression or of fighting. Ít is an act of recognizing. Once we 
recognize our anger, we are able to take good care of It or to embrace it with a lot of 
awareness, a lot of tenderness. 

Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như người 
anh cả, không bức chế hay đàn áp đứa em đau khổ. Chánh niệm chỉnói: “Em thân yêu, có 
anh đây sẵn sàng giúp đỡ em.” Bạn ôm ấp đứa em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây 
chính là sự thực tập của chúng ta: Mindfulness recognizes, is aware of ifs presence, 
accepts and allows 1t to be there. Mindfulness 1s like a big brother who does not suppress 
his younger brother”s suffering. He simply says: “Dear brother, Im here for you.” You 
take your younger brother in your arms and you comfort him. This 1s exactÏy our practice. 


10) Cơn giận của chúng ta chính là chúng ta, và từ bi cũng chính là chúng ta. Thiển tập không 


có nghĩa là đánh phá. Trong đạo Phật, thiển tập là phương pháp ôm ấp và chuyển hóa, 
chứ không phải là đánh phá: Our anger ¡s us, and our compassion ¡is also us. To meditate 


1197 


does not mean to fight. In Buddhism, the practice of meditation should be the practice of 
embracing and transforming, not of fighting. 


11) Khi cơn giận khởi dậy trong chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm 


ngay tức khắc. “Thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc cơn giận 
của tôi.” Nếu bạn không biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi thì làm sao bạn có thể 
chăm sóc người khác với tâm từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy tiếp tục thực tập 
hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Chúng ta 
tiếp tục nâng niu năng lượng của cơn giận trong chúng ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một 
thời gian, nhưng chúng ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật đang có mặt trong chúng ta, 
giúp chúng ta chăm sóc cơn giận. năng lượng chánh niệm là năng lượng của Phật. Khi 
thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận chúng ta đang được Phật bảo hộ. Không 
còn gì để nghi ngờ, Phật đang ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng ta trong từ bi vô 
lượng: When anger comes up in us, we should begin to practice mindful breathing right 
away: “Breathing in, I know that anger 1s in me. Breathing out, I am taking good care of 
my anger. lf you don”t know how to treat yourself with compassion, how can you treat 
another person with compassion? When anger arises, conftinue to practice mindful 
breathing and mindful walking to generate the energy of mindfulness. Continue to 
tenderly embrace the energy of anger within you. Anger may continue to be there for 
some time, but you are safe, because the Buddha 1s in you, helping you to take good care 
Of your anger. The energy of mindfulness 1s the energy of the Buddha. When you practice 
mindful breathing and embracing your anger, you are under the protection of the Buddha. 
There 1s no doubt about 1t: the Buddha 1s embracing you and your anger with a lot of 
compassion. 


(IV)Đúc Phật dạy về những “Tập Nhân ” trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm—The Buddha's 


1) 


2) 


teachings on “Habis ” ín the Surangama Sutra: 

Tham Tập Nhân— Habit oƒ craving: Habits of greed—Nhân tham lam quả báo là địa ngục 
lạnh. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
Tham Tập Nhân như sau: “Tham tập giao kết, phát ra thu hút mãi không thôi. Như vậy 
nên có chứa cái giá lạnh, trong đó lạnh lẽo. Ví dụ người lấy miệng hít gió, thấy có hơi 
lạnh. Hai cái tập xô đẩy nhau, nên có những việc ba ba, tra tra, la la, như băng lạnh, hoa 
sen trắng, đỏ, xanh. Vì thế mười phương các Đức Phật nói tham cầu như là nước tham. Bồ 
Tát nên tránh tham như tránh biển độc.”—Habits of greed or covetousness results in the 
cold hells. According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the habit of greed as follows: “Habits of greed and Iintermingled scheming which 
gIve rise to a suction. When this suction becomes dominant and Incessant, it produces 
Iintense cold and solid ice where Íreezing occurs, Just as a sensation of cold 1s experienced 
when a person draws In a blast of wind through his mouth. Because these two habits clash 
together, there come Into being chattering, whimpering, and shuddering; blue, red, and 
white lotuses; cold and 1ce; and other such expeirences.`” 

Sân Tập Nhân— Habits oƒ anger: Habits of hatred—Nhân sân hận quả báo là bị thiến, cắt, 
đẽo. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
Sân Tập Nhân như sau: “Sân tập xung đột xen nhau, phát từ nơi giận nhau, kết mãi không 
thôi. Tâm nóng nẩy phát ra lửa, hun đúc khí kết lại thành loại kim. Như vậy nên có các 


3) 


4) 


b) 


1198 


việc đao sơn, kiếm thụ, và phủ việt. Như người bị hàm oan, đằng đằng sát khí. Hai tập 
kích thích nhau, nên có các việc bị hình, chém, đâm, đánh, đập. Vì thế mười phương Phật 
nói nóng giận tên là đao kiếm sắc. Bồ Tát tránh sân như tránh sự tàn sát.”—Hatred results 
in emasculation of sex organ. This 1s one of the ten causes and effects. According to the 
Surangama Sutra, book Eipht, the Buddha reminded Ananda about the habit of. hatred as 
follows: “Habits of hatred which give rise to mutual defiance. When the defiance binds 
one without cease, one”s heart becomes so hot that 1t catches fire, and the molten vapor 
turns Into metal. From 1t produced the mountain of knives, the Iron cudgel, the tree of 
swords, the wheel of swords, axes and halberds (cây kích), and spears and saws. lí 1s like 
the intent to kiIll surging forth when a person meets a mortal enemy, so that he 1s roused to 
action. Because these two habits clash with one another, there come Into being castration 
and hacking, beheading and mutilation, filing and sticking, flogging and beating, and other 
such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon hatred 
and name it “sharp knives and swords.` Bodhisattvas should avoid hatred as they would 
their own execution.” 

Mạn Tập Nhân— Habits oƒ arrogance: Nhân ngã mạn quả báo là bị rơi vào sông máu biển 
độc. Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Mạn Tập Nhân như sau: “Mạn tập giao lấn, phát ra 
ý nhau, tuôn chẩy mãi không thôi. Như vậy nên có cuồn cuộn chảy, chứa sóng thành 
nước. Như lưỡi nếm vị, chảy nước dãi vậy. Hai tập cổ động nhau, nên có các việc sông 
huyết, tro cát nóng, biển độc, nước đồng, vân vân. Vì thế mười phương Phật gọi ngã mạn 
là uống nước si. Bổ Tát nên tránh ngạo mạn như tránh chỗ sa lầy lớn.”—Habits of 
arrogance or concelt results in blood rivers and poisonous seas. According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of arrogance 
as follows: “Habits of arrogance and resuluing friction which give rise to mutual 
intimidation. When 1t accelerates without cease, 1t produces torrents and rapids which 
create resfless waves of water, Just as water Is produced  when a person continuously 
works his tongue In an effort to taste flavors. Because these two habits Incite one another, 
there come into being the river of blood, the river of ashes, the burning sand, the 
polsonous sea, the molten copper which 1s poured over one or which must be swallowed, 
and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look 
upon self-satisfaction and name 1t “drinking the water of stupidity.` Bodhisattvas should 
avoid arrogance as they would a huge deluge.”—See Ten causes and ten effects. 

Dâm Tập Nhân— Habifs öƒ lust: Habit oŸ sexual desire. 

Dâm dục phát triển thành thói quen vì sự giao hợp trong đó hai người âu yếm nhau và 
phát sanh sức nóng kích thích sự ham muốn. Chuyện nầy cũng giống như việc chà xát hai 
tay với nhau: Lust grows Into a habit because of sexual intercourse in which two people 
caress each other thereby producing heat that In turn stimulates desire. This 1s like the 
heat caused by rubbing the hands together. 

Nhân dâm dục có quả báo là giường sắt nóng, cột đồng, tám địa ngục nóng (giường sắt có 
nghĩa là sự ham muốn, và cột đồng có nghĩa là sự thèm muốn tình dục): Adultery results 
In the iron bed, the copper pillar, and the eight hot hells (the bed stands for sexual desire 
and the pillar for the partner on whom the sinner depends to stimulate his sexual appetite). 


c) 


3) 


6) 


7) 


1199 


Đức Phật dạy: “Dâm tập giao tiếp, phát ra từ nơi cọ xát mãi không thôi. Như vậy nên lúc 
chết thấy có lửa sáng, trong đó phát động. Ví dụ như người lấy tay cọ xát nhau thấy có hơi 
nóng. Hai cái tập nương nhau khởi, nên có việc giường sắt trụ đồng. Cho nên mười 
phương các Đức Phật nói dâm là lửa dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục như tránh hầm lửa.”— 
The Buddha taught: “Habits of lust and reciprocal interactions which gIve rise to mutual 
rubbing. When this rubbing continues without cease, 1t produces a tremendous raging fire 
within which movement occurs, Just as warmth arises between a person”s hands when he 
rubs them together. Because these two habits set each other ablaze, there come I1nto being 
the Iron bed, the copper pillar, and other such experiences. Therefore, Thus Come Ônes of 
the ten directions look upon the practice of lust and name it the “fire of desire.” 
Bodhisattvas avoid desire as they would a fiery pIt.” 

Tà hạnh tập nhân— Habit oƒ committing adultery: Vào thời Đức Phật cồn tại thế, có một 
người đàn ông có thói quen tà dâm. Dù đã bị bắt nhiều lần, nhưng thói cũ vẫn không 
chừa. Trong khi tuyệt vọng, người cha bèn đưa người ấy đến gặp Đức Phật để nghe lời 
khuyên nhủ. Đức Phật chỉ ra cho người ấy thấy rằng một kẻ phạm hạnh tà dâm sẽ tự làm 
khổ mình cũng như làm khổ người khác. Người ấy chẳng những phung phí tiền bạc và mất 
đi tiếng tăm, mà còn tạo ra nhiều kẻ thù cho chính mình. Đây chính là những hậu quả 
nghiêm trọng của sự tà dâm, mà người ta thường không nhìn thấy khi phạm phải lỗi lầm 
này —At the time of the Buddha, there was a man who had the habit of committing 
adultery. Even though he had been arrested a number of times for his misconduct, he did 
not change his ways. In desperation, his father brought him to the Buddha for advice. The 
Buddha pointed out that a person who indulges In sexual misconduct creates problems and 
suffering for himself as well as others. He not only squanders his money and loses his 
reputation but also creates enemies for himself. These are serlous consequences often 
result from sexual misconduct, but they are usually overlooked at the time when It 1s being 
committed. 

Trá Tập Nhân— Habits oƒ deceptions: Habits of deceitfulness—Gian trá lừa đảo quả báo 
là bị gông cùm roi vọt. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về Trá Tập Nhân như sau: “Trá tập dụ nhau, phát từ nơi dỗ nhau, dẫn dắt 
không thôi. Vì vậy như dây quấn cây để sống, nước tưới ruộng thì cây cỏ sinh trưởng. Hai 
tập nhân nhau, nên có các việc gông, xiểng, cùm, xích, roi, đánh, vân vân. Vì thế mười 
phương Phật gọi gian ngụy là giặc hiểm. Bồ Tát nên tránh gian trá như tránh lang sói.”— 
Habits of deceptions (deceitfulness) result in yokes and being beaten with rods. According 
to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of 
deceitfulness as follows: “Habits of deception and misleading Involments which g1ve rise 
to mutual guile. When such maneucering continues without cease, 1t produces the ropes 
and wood of gallows for hanging, like the grass and trees that grow when water safurates a 
field. Because these two habits perpetuate one another, there come I1nto being handcuffs 
and fetters, cangues and locks, whips and clubs, sticks and cudgels, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon deception 
and name 1t a “treacherous crook.` Bodhisattvas fear deception as they would a savage 
wolf.” 

Tụng Tập Nhân—Habils oƒ disputaton: Habits of liigation—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Tụng Tập Nhân như sau: 


ổ) 


3) 


1200 


“Tụng tập giao huyên, phát từ che dấu. Như vậy nên có những việc gương soi thấy tỏ rõ, 
ví như giữa mặt trời không thể dấu hình ảnh. Hai tập bày ra, nên có các bạn ác tố cáo, 
nghiệp cảnh hỏa châu, vạch rõ và đối nghiệm nghiệp đời trước. Vì thế mười phương Phật 
gọi che dấu là âm tặc. Bồ Tát tránh che dấu như bị đội núi cao đi trên biển cả.”— 
According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
habit of disputation as follows: “Habits of litigation and the mutual dispuftations which g1ve 
rIse tfO covering. From them there are produced a look 1n the mirror and 1llumination by the 
lamp. It is like being In direct sunlight. There 1s no way one can hide one”s shadow. 
Because these two habits bicker back and forth, there come Into being evil companions, 
the mirror of karma, the filery pearl, exposure of past karma, Inquests, and other such 
experiences. Therefore, all the Thus Come Ones of the ten directions look upon covering 
and name 1t a “yin villain.` Bodhisattvas regard covering as they would having to carry a 
mountain atop their heads while walking upon the sea.” 

Uổng Tập Nhân—Habits oƒ injustice: Habits of unfairness—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Uổng Tập Nhân như sau: 
“Uống tập xen nhau, phát từ nơi vu báng. Như vậy cho nên có các việc hai hòn núi đá ép 
lại, nghiền, xay. Ví dụ đứa giặc dèm pha, hại người lương thiện. Hai tập xô đẩy nhau, nên 
có các việc giằng, ép, đè, nén, lọc, cân. Vì thế mười phương Phật gọi vu oan là cọp biết 
dèm nói. Bồ Tát tránh sự vu oan như tránh sét đánh.”——According to the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of unfairness as follows: 
“Habits of inJustice and their Interconnected support of one another; they result In 
Instigating false charges and libeling. From them are produced crushing between 
mountains, crushing between rocks, stone rollers, stone grinders, plowing, and pulverizing 
. It1s like a slanderous villain who engages In persecuting good people unJustly. Because 
these two habits Join ranks, there come Into being pressing and pushing, bludgeons and 
compulsion, squeezing and strainng, weighing and measuring, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon harmful 
accusatlons and name them a “treacherous tiger.` Bodhisattvas regard InJustice as they 
would a bolt of lightning. 

Cuống Tập Nhân—Habiis oƒ lying: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật 
đã nhắc nhở ngài A Nan về Cuống Tập Nhân như sau: “Cuốn tập dối nhau, phát từ nơi dối 
gạt nhau, dối và vu khống mãi không thôi, buông tâm làm gian. Như vậy nên có đồ bẩn 
thỉu, bụi bậm ô uế, như bụi theo gió, đều không thấy. Hai tập giao nhau, nên có các việc 
chìm đắm, vụt, bay. Vì thế mười phương Phật gọi lừa gạt là cướp giết. Bồ Tát tránh dối 
gạt như tránh rắn độc.”—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the habit of lying as follows: “Habits of lying and combined 
fraudulence which give rise to mutual cheating. When false accusations continue without 
cease, one becomes adept at corruption. From this there come Into being dust and dirt, 
excrement and urine, filth, stench, and Iimpurities. It 1s like the obscuring of everyone”s 
vision when the dust 1s stirred up by the wind. Because these two habits augment one 
another, there come Into being sinking and drowning, tfossing and pitching, flying anf 
falling, floating and submerging, and other such experiences. Therefore, the Thus Come 
Ones of the ten directions look upon lying and name 1t “robbery and murder.` Bodhisattvas 
regard lying as they would treading on a venomous snake.” 


1201 


10) Oan Tập Nhân—Habis oƒ resentment: Habits oŸ animosity—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Oan Tập Nhân như sau: “Oan 
tập hiểm nhau, phát từ nơi hàm hận. Như vậy nên có những việc ném đá, ném gạch, nhốt 
cũi, rọ, như người âm độc, lòng chất chứa các sự ác. Hai tập lấn át nhau, nên có những 
việc ném bắt, đánh, bắn. Vì thế mười phương Phật gọi oan gia là quỷ phá hoại. Bồ Tát 
tránh oan gia như rượu độc.”——According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the habit of animosity as follows: “Habits of animosity and 
Interconnected enmity which give rise to grlevances. From this there come Into being 
flying rocks, thrown stones, caskets and closets, cages on wheels, Jars and containers, and 
bags and rods. It is like someone harming others secretly. He harbors, cherishes, and 
nurtures evil. Because these two habits swallow one another up, there come Into being 
tossing and pitching, selzing anf apprehending, striking and shooting, casting away and 
pIinching, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon animosity and name 1t a '“disobedient and harmful ghost.` 
Bodhisattvas regard animosity as they would drinking poisonous wine.” 

11) Kiến Tập Nhân— Habiis øƒ views: Habits of wrong views—Quả báo của kiến tập là bị tra 
tấn khảo đảo. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về Kiến Tập Nhân như sau: “Kiến tập giao minh, như thân kiến, kiến thủ, giới cấm 
thủ, tà giải, các nghiệp. Phát từ nơi chống trái, sinh ra trái nhau. Như vậy nên có sứ vua, 
chủ lại cầm văn tịch làm chứng. Ví như người đi đường qua lại gặp nhau. Hai tập giao 
nhau, nên có các việc tra hỏi, gian trá, xét gạn, khám tra, vạch cứu, soi rõ, và thiện ác 
đồng tử tay cầm quyển sổ để biện bạch. Vì thế mười phương Phật gọi ác kiến là hầm ái 
kiến. Bồ Tát tránh các sự thiên chấp hư vọng như xa vũng nước độc.”—Wrong views 
result in torture. According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded 
Ananda about the habit of wrong views as follows: “Habits of views and the admixture of 
understandings, such as Satkayadrishti, views, moral prohibitions, grasping, and deviant 
1nsight into various kinds of karma, which bring about opposition and produce mutual 
antagonism. From them there come Into being court officials, deputies, certiflers, and 
registrars. They are like people traveling on a road, who meet each other coming and 
going. Because these two habits Iinfluence one another, there come Into being official 
1nquiries, baited questions, examinations, 1nterrogations, public Investigations, exposure, 
the youth who record good and evil, carrying the record books of the offenders” argumenfs 
and retionalizations, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the 
ten directions look upon evil views and name them the “pit of views.` Bodhisattvas regard 
having false and one-sided views as they would standing on the edge of a steep ravine full 
Of poIson.” 


(V) Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ habit energy oƒ Great Enlightening 
Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ tập khí của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời la hẳn tất cả tập khí phiển não, đạt được trí đại trí tập 
khí phi tập khí của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of habit energy of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can forever get rid of all afflictive habit energies and attain Buddhas" habit 
energIes of sreat knowledge, the knowledge that 1s not energ1zed by habit. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
Tô 
8) 
9) 


1202 


Tập khí của Bồ Đề tâm: The habit energy of determination for enlightenmeii. 

Tập khí của thiện căn: The habit energy of roofs of goodness. 

Tập khí giáo hóa chúng sanh: The habit energy of edifying sentient beings. 

Tập khí thấy Phật: The habit energy of seeing Buddha. 

Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh: The habit energy of undertaking birth in pure 
worlds. 

Tập khí công hạnh: The habit energy of enlightening practice. 

Tập khí của thệ nguyện: The habit energy of vows. 

Tập khí của Ba La Mật: The habit energy of transcendence. 

Tập khí tư duy pháp bình đẳng: The habit energy of meditation on equality. 


10) Tập khí của những cảnh giới sai biệt: The habit energy of various differentiations of state. 


(B) Buông Xả 
Detachmentfs 


(D)_ Nghĩa của “Xả ”— The meanings 0ƒ Equanumity: 


Ù 


Còn gọi là Một Xa, nội tâm bình đẳng và không có chấp trước, một trong những đức tính 
chính của Phật giáo, xả bỏ sẽ đưa đến trạng thái hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập 
với cả hai thứ nầy. Xả được định nghĩa là tâm bình đẳng, như không phân biệt trước người 
vật, kỷ bỉ; xả bỏ thế giới vạn hữu, không còn bị phiển não và dục vọng trói buộc. Một khi 
có được tâm Xả, chúng ta sẻ thật sự cảm thấy động lòng thương xót đối với mọi người, và 
chúng ta có khả năng xóa bỏ được sự thiên vị trong thái độ hằng ngày của chúng ta đối 
với người khác. Thường thường, quan điểm của chúng ta về người khác bị chế ngự bởi 
những cảm xúc phân biệt. Chúng ta luôn có cẩm giác gần gũi và cảm thông cho những 
người mà chúng ta yêu thương, nhưng ngược lại đối với người lạ thì chúng ta cảm thấy xa 
cách và lạnh nhạt và đối với những ai mà chúng ta căm ghét thì chúng ta lại có thái độ ác 
cảm và khinh miệt. Nghĩa là chúng ta luôn phân biệt bạn thù một cách rõ rệt. Tuy nhiên, 
chúng ta phải luôn nhớ rằng những cảm tình, sự gần gũi hay sự căm ghét của chúng ta 
không làm béo bổ hay làm hại được người khác. Chính chúng ta phải chịu những hậu quả 
xấu và đau khổ do chính những hành động của chúng ta. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước 
hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu—Equanimity is one of the 
chief Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a state of iddifference without 
pleasure or pain, or independence of both. It 1s defined as the mind in equilibrium, 1.e. 
above the distinction of things or persons, of self or others; indifferent, having abandoned 
the world and all things, and having no affections or desires. Once we have fully 
developed Ủpeksa, we will feel true compassion for all beings, and we will have the 
ability to eliminate any partiality from our daily attitudes toward other people. Usually, 
our view of others dominated by various kinds of discriminating emotions. We always feel 
closeness and sympathy toward loved ones. In contrast, toward strangers we always feel 
distant and indifferent, and for those we dislike we feel aversion or contempt. That 1s tO 
say we always classify friends and enemies clearly. However, we should always 


2) 


3) 


5) 


a) 


b) 


6) 


1203 


remember that our sympathy, closeness and/or hatred have no effect on others, these 
feelings do not nurture or harm others. It is we who wIll suffer the ¡ll-consequences of our 
actions. Upeksa 1s one of the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to 
penetrate Into the profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must 
first be able to let go of all of the five desires of ordinary people."—See Seven 
Bodhyanga In Chapter 21. 

Buông xả—Abandoning: Upeksa (skt—Upeksendriya (skt)—Xả là một trong thất giác 
phần hay thất bồ để phần. Đức Phật dạy: “Muốn được vào trong cảnh giới giải thoát thậm 
thâm của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của 
phàm phu. Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ 
Duy Ma Cật, ông có hỏi về lòng “xả”. Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là lòng 
xả?” Duy Ma Cật đáp: “Những phước báo mà vị Bồ Tát đã làm, không có lòng hy 
vọng”—Upeksa 1s one of the seven Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes to 
penetrate Into the profound realm of liberation of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must 
first be able to let go of all of the five desires of ordinary people.” According to the 
Vimalakiri Sutra, when ManJusti Bodhisattva called on to engurre after Upasaka 
Vimalakirts health, Manjusri asked Vimalakiri about “Upeksa”. Manjusri asked 
Vimalakirnt: “What should be relinguish (upeksa) of a Bodhisattva?” Vimalakirti replied: 
“In his work of salvation, a Bodhisattva should expect nothing (1.e. no gratitude or reward) 
1n return.” 

Sự xả bỏ——Abandonment (n): Upeksa-bodhyanga (skt—Detachment—Xả giác phần còn 
là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta có thể từ 
bỏ ngũ dục. Có bảy loại buông xả——Abandonment is one of the most important entrances 
to the great enlightenment; for with 1t, we can turn away from the five desires. There are 
seven abandonmehnts or riddances—See Seven Bodhyanga in Chapter 21. 

Buông xả là giáo pháp căn bản của Đức Phật chỉ dạy chúng ta cách trấn an và khống chế 
“Ý mã.” Khi chúng ta buồn ngũ, chỉ cần buông xả tất cả và nằm xuống, tắt đèn là buông 
thỏng thân tâm: Equanimity is a basic teaching of the Buddha on how to calm and rein in 
the “monkey” mind. When we feel asleep, Just lie down in a quiet place, put the lights out 
and let go our minds and bodies. 

Buông xả Dục Giới—Abandonment of desire-realm: Dĩ Ly Dục—Người đã từ bỏ dục 
giới, có hai loại—Those who have abandoned the desire-realm, divided Into two classes: 
Phàm phu đã ha dục vọng, nhưng vẫn còn luân hồi trong lục đạo: Ordinary people—D] 
Sanh: Ordinary people who have left desire, but wIll be born Into the six gatI. 

Thánh Giả—Saints or Sages: Những vị Thánh không còn luân hồi trong dục giới, cho cả 
Phật tử và không Phật tử—The saints, who will not be reborn into the desire-realm, for 
both Non-Buddhists and Buddhists. 

Buông xả sắc dục —Abandonment of all materialistic desires for palaces and pleasures: 
Chư Phật nơi những sắc dục cung điện hay kỹ nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm—AlI 
Buddhas have already abandoned all materialistic desires for palaces and pleasures; they 
have no craving or obsession 


(I) Tu tập Tâm Xả— Culfivation on Equanuimify: Tâm xả không phải là một khái niệm tri 


thức, cũng không là một ý tưởng để cho tâm mình đùa giởn. Tâm xả là một tâm thái đặc 


1204 


biệt mà chúng ta đạt được nhờ tu tập. Muốn được tâm xả cần phải nỗ lực tu tập, phải 
luyện tâm, phải chuyển hóa thái độ mà ta thường có đối với người khác. Tâm xả không 
chỉ có nghĩa là xả ly với thế giới vật chất, mà nó còn có nghĩa là không luyến ái hay thù 
ghét một ai. Không có chỗ cho định kiến hay bất bình đẳng trong tâm xả. Người có tâm xả 
luôn đem tâm bình đẳng và không có định kiến ra mà đối xử với thân hữu hay người 
không quen biết. Nếu sau một thời gian tu tập tâm xả, những cảm giác thương bạn, ghét 
thù và dửng dưng với người không quen biết sẽ từ từ mờ nhạt. Đó là dấu hiệu tiến triển 
trong tu tập của mình. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tâm xả không phải là cái 
tâm dửng dưng với tất cả mọi người, mà là cái tâm bình đẳng và không định kiến với bất 
cứ một ai—Equanimity 1s not an Intellectual concept, nor 1s it another thought to played 
with in our mind. Ít is a state of mind, a specific quality of consciousness or awareness to 
be attained through cultivation. In order to obtain equanimity, we have to eXert a greaf 
deal of effort to cultivate on 1t, we have to train our mind and transform our basic atfitude 
towards others. Equanimity does not only mean to renounce the material world, but 1t also 
means not to develop attachment, nor aversion towards anybody. There 1s no room for 
biased views or unequality in the mind of equanimity. À person with the mind of 
equanimity will take this unbiased views and equality that he has towards both friends and 
unknown people. If after a period of time of cultivation on the mind of equanimify, our 
feeling of attachment to our frilends, aversion to our enemy and Indifferent to unknown 
people wIll gradually fade away. This 1s the sign of progress In our cultivation. Sincere 
Buddhists should always remember that the mind of equanimity does not mean becoming 
Iindifferent to everyone, but If 1s a mind of equality and unbiased views towards anyone. 


(IHI)Sự buông xả theo một câu chuyện về Thiền của Nhật Bản— Equanimity according to a 
Japanese Zen story: Có hai thiền sư Ekido and Tanzan cùng hành trình về Kyoto. Khi đến 
gần một bờ sông, họ nghe giọng một cô gái kêu cứu. Họ bèn đến nơi thì thấy một cô gái 
trẻ đẹp đang trôi giạt giữa dòng sông. Ekido lập tức chạy đến và mang cô an toàn sang bờ 
bên kia. Nơi đó Ekido cùng Tanzan tiếp tục cuộc hành trình. Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ 
sắp đặt mọi việc để ổn định chỗ ở qua đêm. Tanzan không thể kểm chế mình được nữa, 
liền nói toạc ra. “Sao bạn có thể đem cô gái ấy lên? Bạn không nhớ là chúng ta không 
được phép đụng đến đàn bà hay sao?” Ekido liễn trả lời: “Tôi chỉ đưa cô gái sang bờ bên 
kia, nhưng bạn vẫn còn mang cô gái ấy đến đây.”—Zen masters Ekido and Tanzan were 
on a journey to Kyoto. When they approached the river side, they heard a girl”s volce 
calling for help. When they arrived they saw a young pretty girl, stranded in the rIver. 
Ekido Iimmediately Jumped down the river and carried the girl safely to the other side 
where, together with Tanzan, he continued his journey. As the sun began to set, and they 
made arrangemenis to setfle down for the night, Tanzan could no longer contain himself 
and blurted out: “How could you pick up that girl? Do you remember that we are not 
allowed to touch women?” Ekido replied immediately: “[ only carried the girl to the river 
bank, but you are still carrying her.” 


(IV)Những lời Phật dạy về sự Buông Xả— The Buddha)s Teachings on Equaniimify: Xã bỏ là 
không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói thường khi chúng ta làm điều gì nhất 
là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã 


1205 


xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh chấp trước mà 
nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người lên án 
mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng 
đại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được như vậy là vui. 
Các vị Bổ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là ân nhân của 
chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của mình 
trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh vui là 
Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí 
ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không làm gì 
cả, nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng gì cả: 
Detachment 1s the attitude of those who give up, forget, do not attach any Importance for 
what they have done for the benefit of others. In general, we feel proud, self-aggrandized 
when we do something to help other people. Quarrels, conflicts, or clashes between men 
Or øroups of men are due to passions such as greed or anger whose source can be 
appraised as self-attachment or dharma-attachment. The Buddha taught that If there 1s 
someone who misJudges us, we must feel pity for him; we must forgive him in order to 
have peace In our mind. The Bodhisattvas have totally liberated themselves from both 
self-attachment and dharma-attachment. When people enjoy material or spiritual 
pleasures, the Bodhisattvas also reJoice, from their sense of compassion, pity, and Iinner 
Joy. They always consider human beings as ther benefactors who have created the 
opportunities for them to practice the Four Immeasurable Minds on ther way to 
Enlightenmernt. In terms of the Immeasurable Detachmernt, the Bodhisattvas consider all 
men equal, the clever as the stupid, themselves as others, they do everything as they have 
done nothing, say everything as they have said nothing, attain all spiritual levels as they 
have attained nothing. 


(VY) Thất Chúng Xả— Seven riddanees: Bây loại xã bỏ——Seven abandonments. 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


Tâm tánh bình đẳng, xả bỏ ghét thương: Cherishing non and nothing. 

Xả bỏ kẻ thân người thù: No relations with others. 

Xả bỏ lỗi lầm thương ghét gây ra bởi tham, sân, si....: Riddance of love and hate 

Xả bỏ lo âu về lợi tha: Riddance of anxiety about the salvation of others. 

Xả bỏ chấp tướng: Riddance of the clinging of form. 

Xả bỏ mọi vui sướng của mình, đem thí cho người: Giving to others. 

Làm lợi cho kẻ khác mà không mong đền đáp: Benefitting others without hope of return. 


(VDMười Không Dính Mắc của chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ nonaffachment oƒ Great 


Enhightening Beimgs: 


(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng sanh sai 


Ù 
2) 
3) 


biệt thân đại tam muội có thể đạt được mười thứ vô sở trước—According to the Flower 
Adornement Sutra, Chapter 27, Great enlightening beings abide in the concentration öƒ the 
dựferentiated bodies oƒ all senHient beings can aftain ten kinds 0ƒ non-dffachment: 

Nơi tất cả cõi vô sở trước: Non-attachment in all lands. 

Nơi tất cả phương vô sở trước: Non-attachment in all places. 

Nơi tất cả kiếp vô sở trước: Non-attachment ïn all times. 


1206 


4) Nơi tất cả chúng sanh vô sở trước: Non-attachment in respect to all beings. 

5) Nơi tất cả pháp vô sở trước: Non-attachment in respect to all phenomena. 

6) Nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước: Non-attachment in respect in respect to all Enlightening 
Beings. 

7) Nơi tất cả Bồ Tát nguyện vô sở trước: Non-attachment in respect to all Enlightening 
Beings” vows. 

8) Nơi tất cả tam muội vô sở trước: Non-attachment in respect to all concentrations. 

9) Nơi tất cả Phật vô sở trước: Non-attachment in respect to all Buddhas. 

10) Nơi tất cả địa vô sở trước: Non-attachment in respect to all the stages of enlightenmeit. 

(B) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí huệ 
thanh tịnh vô thượng— Enlightening Beings who abide by these can quickly overturn all 
concepfs and aftain supreme pure wisdom: 

I)_ Vô trước nơi tất cả thế giới: Non-attachment to all worlds. 

2) Vô trước nơi tất cả chúng sanh: Non-attachment to all sentient beings. 

3) Vô trước nơi tất cả các pháp: Non-attachment to all phenomena. 

4)_ Vô trước nơi tất cả sở tác: Non-attachment to all actions. 

5) Vô trước nơi tất cả các thiện căn: Non-attachment to all roots of goodness. 

6)_ Vô trước nơi tất cả chỗ thọ sanh: Non-attachment to all place of birth. 

7) Vô trước nơi tất cả nguyện: Non-attachment to all vows. 

8) Vô trước nơi tất cả hạnh: Non-attachment to all practices. 

9) Vô trước nơi tất cả chư Bồ Tát: Non-attachment to all Enlightening Beings. 

10) Vô trước nơi tất cả chư Phật: Non-attachment to all Buddhas. 


(VII)Mười Tâm Buông Xả Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ equanimiy dƒ Great 
Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười tâm 
buông xả (bình đẳng). Chư Bồ Tát trụ những trong pháp nầy thời được tâm đại bình đẳng 
và vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. Enlipghtening beings rest in 
these will attain the supreme great equanimity of Buddhas. 

I)_ Tâm buông xả chứa nhóm tất cả công đức: Equanimity in accumulating all virtues. 

2) Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai biệt: Equanimity in undertaking all different vows. 

3) Tâm buông xẩ nơi tất cả thân chúng sanh: Equanimity in regard to all living beings. 

4) Tâm buông xả nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh: Equanimity ¡in regard to the 
consequences of actions of all living beings. 

5) Tâm buông xả nơi tất cả các pháp: Equanimity in regard to all phenomena. 

6)_ Tâm buông xả nơi tất cả các quốc độ tịnh uế: Equanimity in regard to all pure and defiled 
lands. 

7)_ Tâm buông xả nơi tất cả tri giải của chúng sanh: Equanimity in regard to understandings 
of all sentient beings. 

8) Tâm buông xả nơi tất cả các hạnh không phân biệt: Equanimity ¡in regard to 
nonconceptualization of all practices. 

9) Tâm buông xả nơi tất cả lực khác nhau của chư Phật: Equanimity ¡in regard to the 
nondifference of all Buddhas” powers. 


1207 


10) Tâm buông xẩ nơi trí huệ của tất cả Như Lai: Equanimity ¡in regard the wisdom of all 
Buddhas. 


(C) Phóng Dật và Buông lung 
Hecdlessness and 
Giving free rein f0 0n€”s eInofion 


(D Tổng quan về Phóng Dật và Buông lung—An overview oƒ “Heedlessness ” “Giving free 
rein to one?s emotion ”: Đức Phật biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng 
kẻ ngu sĩ chuyên sống đời Phóng Dật Buông Lung, còn người trí thời không phóng túng. 
Do đó Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà nước 
lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng nay không phóng dật sẽ chói sáng 
đời này như trăng thoát mây che. Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch 
ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến thắng 
mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình thường sống chế ngự. Và 
một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin 
cậy, thật khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, biết tự 
điểu phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người như vậy sẽ là bậc 
Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi mới dạy cho người khác khéo 
điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố điều phục mình. Chỉ những 
người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết con đường chấm dứt tranh 
luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc trong hòa bình— 
The Buddha knows very well the mind of human beings. He knows that the foolish indulge 
in heedlessness, while the wise protect heedfulness. So he advises the wise with right 
effort, heedfulness and discipline to build up an island which no flood can overflow. Who 
1s heedless before but afterwards heedless no more, will outshine this world, like a moon 
free from clouds. To the Buddhas, a person who has conquered thousands of thousands of 
people in the battlefield cannot be compared with a person who 1s victorious over himself 
because he 1s truly a supreme winner. A person who controls himself w1ll always behave 
In a self-tamed way. And a self well-tamed and restrained becomes a worthy and reliable 
refuge, very difficult to obtain. À person who knows how to sit alone, to sleep alone, to 
walk alone, to subdue oneself alone wIll take delight In living in deep forests. Such a 
p©rson 1s a trustworthy teacher because being well tamed himself, he then Instructs others 
accordingly. So the Buddha advises the well-tamed people to control themselves. Only the 
well tamed people, the heedful people, know the way to stop contentions, quarrels and 
disputes and how to live in harmony, in friendliness and In peace. 


(I1)Sự khác biệt giữa Buông xả và Buông Lung: The differences between “Equanimity ” and 
“Give free rein to one?s emofion ”: Buông xã hay là cởi bỏ những điều ràng buộc trong 
tâm thức. Theo đạo Phật, đây là đức tính thản nhiên, một trong những đức tính chủ yếu 
trong Phật giáo. Trong Phật giáo, Buông xả có nghĩa là trạng thái không có niềm vui cũng 
như sự đau khổ, một tinh thần sống hoàn toàn cân bằng vượt lên tất cả mọi phân biệt đối 


1208 


xử. Ngược lại, buông lung là đầu hàng sự phóng dật của chính mình. Trong đạo Phật, 
chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật 
muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách chỉ mà 
chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám 
víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phẩi làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng 
không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng 
cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng 
sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bổ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu 
chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, 
chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy “Nếu buông lung 
thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nây tiếp đến đời nọ 
như vượn chuyền cây tìm trái (Dharmapada 334). Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng 
kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Bằng sự cố gắng, hăng 
hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo chẳng có 
ngọn thủy triều nào nhận chìm được.”—Equanimity, one of the most important Buddhist 
virues. Upeksa refers to a state that 1s neither Joy nor suffering but rather independent of 
both, the mind that 1s in equilibrium and elevated above all distinctions. On the confrary, 
{O ø1ve rein fo one”s emofion means to surrender one”s heedlessnesses. In Buddhism, we 
have always been hearing about letting go and not clinging to anything. What does the 
Buddha mean on letting go? He means In daily activities, no way we can let go 
everything. We have to hold on things; however, try not to cling to them. For example, we 
try to make money for our living expenses, but not try to cling on making a lot of money to 
accumulate regardless of the means of making the money. Practioners do everything with 
a mind that lets go. Do not expect any praise or reward. If we let go a little, we wIll have a 
litle peace. If we let go a lot, we wIll have a lot of peace. If we let go completely, we wIll 
know complete peace and freedom. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: 
“Craving ørows like a creeper which creeps from tree to tree Just like the ignorant man 
wanders from life to life like a fruit-loving monkey In the forest (Dharmapada 334). Self- 
conquest 1s, indeed, better than the conquest of all other people. To conquer onself, one 
must be always self-controlled and diseiplined one”s action. By sustained effort, 
earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for himself an island 
which no flood can overwhelm (Dharmapada 25).” 


(HI)Những lời Phật dạy về Phóng Dật trong kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ù 


2) 


Hecdlessness im the Dharmapada Sutra: 

Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh 
liệt nhứt: One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a thousand 
men In the battlefield. 

Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình 
khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu: Oneself is indeed one”s own saviour, 
who else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can obtain a 
wonderful saviour. 


3) 


4) 


5) 


6) 


1209 


Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như 
vâng trăng ra khỏi mây mù: Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes 
his sloth; such a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds. 
Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, 
vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt: Before teaching others, one should act himself as 
what he teaches. It is easy to subdue others, but to subdue oneself seems very difficult. 
Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều 
luyện, vui trong chốn rừng sâu: He who sits alone, sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, w1ll find Joy 1n the forest. 

Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các 
ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa 
mình: You are your own protectfor. You are your own refuge. Try to control yourself as a 
merchant controls a noble steed. 


(IV)Những lời Phật dạy về “Buông Lung ”— The Buddha's teachings on “Giving ƒree rein to 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


016” emofion ”: 

Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không 
buông lung thì không chết, kể buông lung thì sống như thây ma—Heedfulness 
(Watchfulness) 1s the path of immortality. Heedlessness 1s the path of death. Those who 
are heedful do not die; those who are heedless are as If already dead (Dharmapada 21). 
Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng 
an vui trong các cõi Thánh —Those who have distinctly understood this, advance and 
rejoIice on heedfulness, delight in the Nirvana (Dharmapada 22). 

Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, 
sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng—]f a man is earnest, 
energetic, mindful; his deeds are pure; his acts are considerate and restrainnt; lives 
according to the Law, then his glory wIll increase (Dharmapada 24). 

Người ám độn ngu sĩ đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm 
mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của—The ignorant and foolish 
fall into sloth. The wIse man guards earnestness as his greatest treasure (Dharmapada 26). 
Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu 
thiển, mới mong đặng đại an lạc—Do not indulge in heedlessness, nor sink into the 
enjoyment of love and lust He who is earnest and meditatve obtains great Joy 
(Dharmapada 27). 

Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiễn khi bước lên lầu cao 
của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu sỉ ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, 
cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất —When the learned man drives away heedlessness by 
heedfulness, he 1s as the wise who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down 
upon the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a wIise on a mountain 
peak surveys the Ignorant far down on the ground (Dharmapada 28). 

Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn 
mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn—Heedful among the heedless, awake among 
the sleepers, the wise man advances as does a swIft racehorse oufrun a weak JjJade 
(Dharmapada 29). 


1210 


8) Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn luôn 
được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê——It was through earnestness that 
Maghavan rised to the lordship of the gods. Earnestness 1s ever praised; neglipgence Is 
always despised (blamed) (Dharmapada 30). 

9) Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn 
lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ——A mendicant who delights in earnestness, 
who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all 
his fetters both great and small (Dharmapada 31). 

10) Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người 
gần tới Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước—A mendicant who delights 
1n earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, he 1s in the 
presence of Nirvana (Dharmapada 32). 

11) Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và 
giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được——Mara never finds the path of those who 
are virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). 

12) Chớ nên theo điều ty liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm 
tăng trưởng tục trần—Do not follow the evil law, do not live in heedlessness. Do not 
embrace false views, do not be a world-upholder (Dharmapada 167). 

13) Hăng hái đừng buông lung, làm lành theo Chánh pháp. Người thực hành đúng Chánh pháp 
thì đời nầy vui đời sau cũng vui —Eagerly try not to be heedless, follow the path of 
righteousness. He who observes this practice lives happily both In this world and in the 
next (Dharmapada 168). 


Phật Ngôn: 
Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)— Sutra In Forty-Two Sections: 


Chương 3— Chapter 3: Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị Sa Môn, lãnh thọ 
giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, làm khất sĩ, mong cầu vừa đủ, giữa ngày 
ăn một bữa và chỉ ăn cho khỏi đói, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không để trở lại lần thứ 
hai. Điều làm cho người ta ngu muội là Ái và Dục.”—The Buddha said: “By shaving their 
heads and beards, they become Saramanas who accept the Dharmas of the Way. They 
renounce worldly wealth and riches; beg for food with moderation (moderate needs or not to 
acquire too many things); take only one meal at noon and eat only enough to satIsfy their 
hunger and are careful not to return. Craving and desire are at the roots of what cause people 
to be stupid and confused (obscured).” 


Chương 9—Chapter 9: Đức Phật dạy: “Học rộng, hiểu nhiễu, đắm say đạo lý thì Đạo khó hội 
nhập. Kiên trì tâm chí thực hành thì Đạo rất lớn lao.” The Buddha said: “Erudition 
(knowledge or education) and love of the Way make the Way difficult to accomplish, but 
when you guard your will and revere the Way, the Way becomes profound and vast.” 


1211 


CHƯƠNG BA MƯƠI BỔN 
CHAPTER THIRTY-FOUR 


Nghiệp Báo 
Actions and RÑecompenses 


(A) Nghiệp 
Karma (skt)— Kamưma (p) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nghiệp—Overview and Meanings oƒ Karma 
(I) Đại cương về Nghiệp: An overview on Karma. 
(II) Ý nghĩa của Nghiệp— The meanings oƒ Karma. 


(A-2) Thuyết Nghiệp Báo trong Đạo Phật — The Theory oƒ Karma in Buddhism 

(D Nghiệp và Quả Báo— Karmas and Ñecompenses. 

(H) Con người là kê sáng tạo của cuộc đời và vận mạng của chính mình — Man ¡s the 
creator 0ƒ hỉs own le and his own destiny. 


(A-3) Những đặc điểm chính của Nghiệp— Main characteristics oƒ karma 

(D_ Căn gốc rất sâu dày và phức tạp của Nghiệp— Deep-rooted and complex Karma. 
(II Nghiệp xác định— Karma ¡s definte. 

(HI)Nghiệp mở rộng— Karma ¡s expandable. 

(IV)Không có nhân sẽ không có quả— Without a cause, there won°t be ny resull. 
(V) Nghiệp không bao giờ mất— Karma doesn°t get lost. 

(VDNghiệp là tác động, là sự dính mắc— Karma is action. Karma is clnging. 
(VIIDAI chịu trách nhiệm cho Nghiệp— Who is responsible ƒor the Karma?2 





(A-4) Phân loại Nghiệp— Categories 0ƒ karma 

(A-4-1) Hai loại nghiệp— Two kinds oƒ karma: 

(A-4-2) Ba nghiệp— There are three condiHons, tnheritances, or three kimds oƒ karma: 
(A-4-3) Bốn Loại Nghiệp— Four Types 0ƒ Karma: Kanmmacatukkam (p). 
(A-4-4) Ngũ Ngiiệp— Five kinds oƒ Karma: 

(A-4-5) Cửu Nghiệp— The nine kinds oƒ karma: Chín loại nghiệp. 
(A-4-6)Mười Loại Nghiệp— Ten kinds oƒ karma. 

(A) Thập bất hối giới— The ten rules which produce regrefs 

(B) Thập Ác— Ten evil actions 

(C) Thập Ác Nghiệp— Ten wrongs 

(D) Thập Thiện— Ten good deeds 

(E) Thập Thiện Ngiiệp— Ten meritorious deeds: 

(F)Thập Đạo Binh Mĩa— Ten arimies 0ƒ mara. 


1212 


(A-5) Tiến Trình của Nghiệp— Karma Process 
(ID Nghiệp đi vào tiềm thức như thế nào— How does karma enter the Alaya-vjnana?: 
(H) Ba Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng Nghiệp— Three causes 0ƒ karmic obsirucHons: 


(HI)Làm thế nào để chúng ta triệt tiêu nghiệp?— How do we eliminate karima?: 


(A-6) Các Nghiệp Quan Trọng— Ilmportant Karmas 

() Nghiệp Biệt Báo: Full fruit— Full karma. 

(H)Nghiệp Bổ Đồng: Upapilaka (p)—Obstructive kamna (karma)—See Bốn Loại Nghiệp 
in Chapter 34 (A-4). 

(HICận Tử Nghiệp: Asanna (p)—Death-proxùnate karma—See Bốn Loại Nghiệp ïn 
Chapter 34 (A-4). 

(IV)Duyên Nghiệp: Obcdient to karma.” 

(V) Định Nghiệp Bất Định Nghiệp: Fixed Karma and Non-fixed Karma. 

(VDHậu Nghiệp: Upapdajjavedamiya (p)—Subsequently effecive karma—See Bốn Loại 
Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 

(VI)Hiện Nghiệp: Dithadhammmnavedamiya (p)— Immediate effective karma— See Bốn Loại 
Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 

(VIII)Nghiệp Mới: New karma. 

(IX)Nghiệp Ngăn Trở: Upapilaka (p)—Obstructive karma— Nghiệp Bổ Đồng—See Bốn 
Loại Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 

(X) Nghiệp Tái Tạo: Janaka (p)—Productive Karma—See Bốn Loại Nghiệp in Chapter 34 
(A-4). 

(XDThường Nghiệp: Acinna (p)—Habitual kamuna (karma)—See Bốn Loại Nghiệp ïn 
Chapter 34 (A-4). 

(XH)Nghiệp Tích Tụ: Katata (p)—Reserve karma— Nghiệp Tích Trữ—See Bốn Loại 
Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 

(XIII)Nghiệp Tiêu Diệt: Upaghataka (p)— Destructive karma. 

(XIV)Tổng Báo Nghiệp: The integral direction oƒ karma. 

(XV)Trọng Nghiệp: Garuka (p)— Serious acfion— Weighty karma—See Bốn Loại Nghiệp in 
Chapter 34 (A-4). 

(XVI)Nghiệp Trợ Duyên: Upatthambaka (p)—Supportive karma—See Bốn Loại Nghiệp in 
Chapter 34 (A-4). 

(XVIHI)Túc Nghiệp: Karima 0ƒ previous He. 

(XVIHI)Túc Trái nghiệp: Nghiệp chướng đời trước— Previous karrmmic 0bsírucfions. 

(XIX)Nghiệp Vô Hạn Định: Aparapariyavedamiya (p)—lndecfinitely e[ƒecive karma—Sece 
Bốn Loại Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 

(XX)Nghiệp Vô Hiệu Lực: Ahosi (p)—Defunct karma— See Bốn Loại Nghiệp in Chapter 34 
(A-4). 


(A-7) Những định nghĩa khác liền quan đến Nghiệp—Other definiions that are related to 
the Karma 


1213 


(A-8) Phản Tỉnh Tam Nghiệp— Reflection on the Three Karmas 
(D Phản Tỉnh Thân Nghiệp— Action with the body. 

(H) Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp— Action with the speech. 
(HI)Phản Tỉnh Ý Nghiệp—Action with the mìnd. 


(A-9) Lời Phật dạy về Nghiệp— The Buddha°s teachings on “Karma ” 

(ID Lời dạy tổng quát của Đức Phật về Nghiệp—The Buddha's general teachings on 
*kqrma ”. 

(II) Lời Phật dạy về Nghiệp trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings on “karma” in 
the Dhanunapada. 

(IHI)Lời Phật dạy về Nghiệp Báo trong Kinh Địa Tạng — The Buddha?s teachings on 
*karma ” and “Compensation ” in the Earth-Store Bodhisaftvya Sufra. 


(B) Báo 
Recompense 
Rectribution 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Báo—Overview and Menaings oƒ Recompense 
(ID Tổng quan về “Quả Báo ?”—An overview 0ƒ “Ñecompense ”. 
(1 Nghĩa của Báo— The meanings 0ƒ Ñecoinpenses. 


(B-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Báo—Other definiions that are related to the 
RÑeCornpenses 


(B-3) Phân loại Báo— Categories 0ƒ Ñec0mpenses 

(DU Hai loại quả báo— The dual reward. 

(H) Tam Báo— Three recompenses: Nhân quả ba đời. 
(HI)Bốn loại báo ứng— There are ƒour kinds oƒ retribution. 
(IV)Lục Báo— Sïix retrihufions. 


1214 


(A) Nghiệp 
Karma (skt)— Karmưna (p) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nghiệp 
Overview and Meanings oƒ Karma 


(D_ Đại cương về Nghiệp: An overview on Karma: Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo nghiệp, 
khẩu tạo nghiệp, và ý tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng người nầy xấu đến tưởng người kia 
không tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác độc, nói đâm 
thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc 
khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chỉ 
phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo 
chữ Phạn là “karma' là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân 
lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp' luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của 
tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xãy ra trong lúc sống, gây nên 
những quả báo tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định mà cũng không 
phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư 
tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sẳn 
phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của 
chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Theo định 
nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng không át hẳn hiện tại vì với 
nghiệp, quá khứ và hiện tại đều như nhau. Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại đều ảnh 
hưởng đến tương lai. Quá khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng khoảnh khắc. 
Tương lai thì chưa đến. Chỉ có hiện tại là hiện hữu và trách nhiệm xử dụng hiện tại cho 
thiện ác là tùy nơi từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; 
nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại 
nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử 
sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không 
sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy 
được quả báo. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ Kheo! Ý 
muốn là cái mà Như Lai gọi là hành động hay nghiệp. Do có ý mà ta hành động thân, 
khẩu và tư tưởng.”—From morning to night, we create karma with our body, with our 
mouth, and with our mind. In our thoughts, we always think that people are bad. In our 
mouth, we always talk about other people”s rights and wrongs, tell lies, say indecent 
things, scold people, backbite, and so on. Karma 1s one of the fundamental doctrines of 
Buddhism. Everything that we encounter In this life, good or bad, sweet or bifter, 1s a 
result of what we did in the past or from what we have done recently in this life. Good 
karma produces happiness; bad karma produces pain and suffering. So, what 1s karma? 
Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an action and a reaction, the 
confinuing process of cause and effect. Moral or any good or bad action (however, the 
word “karma' 1s usually used in the sense of evil bent or mind resulting from past wrongful 
actions) taken while living which causes corresponding future retribution, either good or 
evil transmigration (action and reaction, the continuing process of cause and effect). 


1215 


Karma 1s neither fatalism nor a doctrine of predetermination. Our present life 1s formed 
and created through our actions and thoughfts in our previous lives. Our present life and 
circumsftances are the product of our past thoughts and actions, and In the same way our 
deeds in this life will fashion our future mode of existence. According to the definition of 
the karma, the past influences the present but does not dominate 1t, for karma 1S past as 
well as present. However, both past and present Iinfluence the future. The past 1s a 
background against which life goes on from moment to momernt. The future 1s yet to be. 
Only the present moment exists and the responsIbility of using the present moment for 
good or bad lies with each individual. ÀA karma can by created by body, speech, or mind. 
There are good karma, evil karma, and indifferent karma. All kinds of karma are 
accumulated by the Alayavijnana and Manas. Karma can be cultivated through religious 
practice (good), and uncultivated. For Sentient being has lived through inumerable 
reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind of karma 1s, a result would be 
followed accordingly, sooner or later. No one can escape the result of his own karma. In 
the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Oh Bhikkhus! Mental volition 1s what I 
call action or karma. Having volition one acts by body, speech and thought.” 


(I) Ý nghĩa của Nghiệp— The meanings oƒ Karma: 

I1) “Karma” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “hành động, tốt hay xấu,” bao gồm luyến ái, thù 
nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, etc. Nghiệp được thành lập từ những quan niệm của 
một chúng sanh. Chính tiềm năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và lèo lái hành vi cũng như tư 
tưởng cho đời nầy và những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp khởi lên từ ba yếu tố: thân, 
khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó là hành vi tạo tác bằng lời nói hay khẩu 
nghiệp. Khi bạn làm øì thì đó là hành vi tạo tác của thân hay thân nghiệp. Nếu bạn đang 
suy nghĩ điều gì thì đó là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý nghiệp là sự tạo tác mà không hể có 
bất cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm hàng đầu của giáo thuyết đạo đức 
Phật giáo là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ lựa chọn vì những hành động như 
vậy tất đưa đến những hậu quả tương ứng không tránh khỏi. Hậu quả có thể là vui hay 
không vui, tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài trường hợp kết quả đi liền theo 
hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến một thời gian sau. Vài nghiệp 
quả chỉ hiển hiện ở kiếp lai sanh mà thôi—“Karma” is a Sanskrit term which means 
“Action, good or bad,” including attachments, aversions, defilements, anger, Jealousy, etc. 
Karma 1s created (formed) by that being”s conceptions (samskara). This potential directs 
one behavior and steers the motives for all present and future deeds. In Buddhism, karma 
arises from three factors: body, speech and mind. For instance, when you are speaking, 
you create a verbal act. When you do something, you create a physical act. And when you 
are thinking, you may create some mental actions. Mental actions are actions that have no 
physical or verbal manifestations. Buddhist ethical theory 1s primarily with volitional 
actions, that 1s, those actions that result from deliberate choice for such actions set In 
mofion a series of evenfs that inevitably produce concordant results. These results may be 
either pleasant or unpleasant, depending on the original votion. In some cases the results 
Of actlons are experienced Iimmediately, and In others they are only manifested at a later 
time. Some karmic results do not accrue (dồn lại) until a future life. 


2) 


3) 


1216 


Nghiệp là những hành vi tạo tác dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. Như vậy 
nghiệp là những hành động thiện ác tạo nên trong lúc còn sống. Nghiệp không bị giới hạn 
bởi không gian và thời gian. Một cá nhân đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời 
trước. Nói một cách vắn tắt, nghiệp là “hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều tạo 
thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao giờ cũng có một kết quả theo sau. Tất cả những gì 
của chúng ta vào lúc này đều là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. 
Nghiệp phức tạp và nghiêm trọng. Các hành vi của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, cũng để lại 
dấu vết về vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong ta bao gồm ký ức, 
tri thức, thói quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu vế này được tạo nên bởi sự chất chứa 
kinh nghiệm và hành vi trong suốt một thời gian dài. Những dấu vết mà các hành vi của 
chúng ta để lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một phần những 
dấu vết trong tâm còn nằm trên bể mặt của tâm, còn đa phần còn lại đều được giấu kín 
trong tâm hay chìm sâu trong tiềm thức. Đây chính là sự phức tạp và nghiêm trọng của 
nghiệp—Karmas are actions that lead to both immediate and long range results. All good 
and evil actions taken while living. Action and appropriate result of action. Karma 1s not 
limited by time or space. An individual 1s coming 1nto physical life with a karma (character 
and environment resulting from his action In the past). Briefly, “karma”” means “deed.” It 
1s produced by all deeds we do. Any deed 1s Invariably accompanied by a result. All that 
we are at the present momernt 1s the result of the karma that we have produced ¡n the past. 
Karma 1s complex and serilous. Our deeds, however triffling, leave traces physically, 
merntally, and environmenfally. The traces left in our minds include memory, knowledge, 
habit, Intelligence, and character. They are produced by the accumulaton of our 
experiences and deeds over a long period of time. The traces that our deeds leave on our 
body can be seen easily, but only part oŸ traces In our minds remain on the surface of our 
mind, the rest of them are hidden depths of our minds, or sunk 1n the subconscious mind. 
Thịs 1s the complexity and seriousness of the Karma. 

Theo Phật giáo, nghiệp không phải là số mệnh hay tiền định; nghiệp cũng không phải là 
một hành động đơn giản, vô ý thức hay vô tình. Ngược lại, nó là một hành động cố ý, có ý 
thức, và được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo Phật giáo, bất cứ hành động nào cũng sẽ dẫn 
đến kết quả tương ứng như vậy, không có ngoa† lệ. Nghĩa là gieo gì gặt nấy. Nếu chúng ta 
tạo nghiệp thiện, chúng ta sẽ gặt quả lành. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta sẽ lãnh 
quả dữ. Phật tử chân thuần nên cố gắng thông hiểu luật về nghiệp. Một khi chúng ta hiểu 
rằng trong đời sống nầy mỗi hành động đều có một phản ứng tương ứng và cân bằng, một 
khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành động mình làm, chúng ta 
sẽ cố gắng kểm chế tạo tác những điều bất thiện —According to Buddhism, a “karma” is 
not a fate or a destiny; neither 1s it a simple, unconscIous, and involuntary action. Ôn the 
COntrary, 1t 1s an intentional, conscious, deliberate, and willful action. Also according to 
Buddhism, any actions wIll lead to similar results without any exception. Ït 1s to say, “As 
one sows, so shall one reap.” According to one”s action, so shall be the fruit. lf we do a 
wholesome action, we will get a wholesome fruit. lf we do an unwholesome action, we 
wIll get an unwholesome result. Devout Buddhists should try to understand the law of 
karma. Once we understand that in our own life every action wIll have a similar and equal 
reaction, and once we understand that we will experience the effect of that action, we will 
refrain from committing unwholesome deeds. 


1217 


(A-2) Thuyết Nghiệp Báo trong Đạo Phật 
The Theory 0ƒ Karma in Buddhisin 


() Nghiệp và Quả Báo— Karmas and Recompenses: Nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, 
như hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân 
làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại 
thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, mỗi hành động đều phát sanh một hậu quả. Vì 
thế khi nói về “Nghiệp” tức là nói về luật “Nhân Quả.” Chừng nào chúng ta chưa chấm 
dứt tạo nghiệp, chừng đó chưa có sự chấm dứt về kết quả của hành động. Trong cuộc sống 
của xã hội hôm nay, khó lòng mà chúng ta có thể chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu 
phải tạo nghiệp chúng ta nên vô cùng cẩn trọng về những hành động của mình để được 
hậu quả tốt mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các 
con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ đừng 
để cho những hoạt động nây làm hại cả ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng 
không sai chạy. Giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ 
là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên 
theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một 
cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào 
có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống 
theo cách mình muốn. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng “Nghiệp” lúc nào cũng rất 
công bằng. Nghiệp tự nó chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. 
Nghiệp và Quả Báo chỉ đơn giản là định luật của Nguyên nhân và Hậu quả mà thôi. Nếu 
chúng ta tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma 
quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có 
lạy lục van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu 
lấy chúng ta—Karma ¡is a product of body, speech and mind; while recompense is a 
product or result of karma. Karma 1s like a seed sown, and recompense 1s like a free 
grown with fruits. When the body does good things, the mouth speaks good words, the 
mind thinks of good ideas, then the karma 1s a good seed. In the contrary, the karma 1s an 
evil seed. According to the Buddhist doctrines, every action produces an effect and If 1s a 
cause first and effect afterwards. We therefore speak of “Karma” as the “Law of Cause 
and Effect.” There 1s no end to the result of an action 1f there 1s no end to the Karma. LIfe 
1n nowadays socIety, 1t 1s extremely difficult for us not to create any karma; however, we 
should be very careful about our actions, so that their effect will be only good. Thus the 
Buddha taught: “Fo lead a good life, you Buddhists should make every effort to control 
the activities of your body, speech, and mind. Do not let these activities hurt you and 
others.” Recompense corresponds Karma without any exception. Naturally, good seed will 
produce a healthy tree and delicious fruits, while bad seed gives worse free and fruIts. 
Therefore, unless we clearly understand and diligently cultivate the laws of cause and 
effect, or karma and result, we cannot control our lives and experience a life the way we 
wIsh to. According to the Buddha-Dharma, no gods, nor heavenly deities, nor demons can 
assert theIr powers on us, we are totally free to build our lives the way we wish. According 


1218 


to Buddhist doctrines, karma 1s always Just. It neither loves nor hates, neither rewards nor 
punishes. Karma and Recompense 1s simply the Law of Cause and Effect. lÝ we 
accumulate good karma, the result will surely be happy and Joyous. No demons can harm 
us. In the contrary, If we create evil karma, no matter how much and earnestly we pray for 
help, the result will surely be bitter and paInful, no øods can save us. 


(I1 Con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng của chính mình — Man ¡s the 
creaftor 0ƒ his own ljƒe and hỉs own destiny: Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của 
cuộc đời và vận mạng của chính mình. Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp phải trên đời 
đều là hậu quả của những hành động của chính chúng ta phản tác dụng trở lại chính 
chúng ta. Những điều vui buôn của chúng ta cũng là kết quả của những hành động của 
chính mình, trong quá khứ xa cũng như gần, là nguyên nhân. Và điều chúng ta làm trong 
hiện tại sẽ ấn định điều mà chúng ta sẽ trở nên trong tương lai. Cũng vì con người là kẻ 
sáng tạo cuộc đời mình, nên muốn hưởng một đời sống hạnh phúc và an bình, người ấy 
phải là một kẻ sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo nghiệp tốt. Nghiệp tốt cuối cùng phải đến từ 
một cái tâm tốt, một cái tâm an tịnh. Luật nghiệp báo liên kết các đời trong quá khứ, hiện 
tại và tương lai của một cá nhân xuyên qua tiến trình luân hồi của người ấy. Để có thể 
hiểu được tại sao có được sự liên kết giữa những kinh nghiệm và hành động của một cá 
nhân trong các cuộc đời nối tiếp, chúng ta cần nhìn lướt qua về sự phân tích của đạo Phật 
về “thức”. Theo triết học Phật giáo về “thức”, trường phái Duy Thức Học, có tám thức. Có 
năm thức về giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức. Những thức này gây nên sự xuất 
hiện của năm trần từ năm căn. Thức thứ sáu là ý thức, với khả năng phán đoán nhờ phân 
tích, so sánh và phân biệt các trần và quan niệm. Thức thứ bẩy gọi là mạt na thức, tức là 
ngã thức, tự biết mình vốn là ngã riêng biệt giữa mình và những người khác. Ngay cả 
những lúc mà sáu thức đầu không hoạt động, tỷ dụ như lúc đang ngủ say, thì thức thứ bảy 
vẫn đang hiện diện, và nếu bị đe dọa, thì thức này, vì sự thúc đẩy tự bảo vệ, sẽ đánh thức 
chúng ta dậy. Thức thứ tám được gọi là a lại da thức, hay tàng thức. Vì thức này rất sâu 
kín, nên rất khó cho chúng ta hiểu được nó. A lại da là một cái kho chứa tất cả những dấu 
tích hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, 
nếm, sờ mó, hoặc làm đều được giữ như những chủng tử vào cái kho tàng thức này. 
Chủng tử là nhân của năng lực nghiệp báo. Vì a lại da thâu góp tất cả những chủng tử của 
hành động chúng ta đã làm, nó chính là kẻ xây dựng vận mạng của chúng ta. Cuộc đời và 
cá tánh của chúng ta phản ảnh những chủng tử ở trong kho tàng thức của mình. Nếu chúng 
ta gửi vào đó những chủng tử xấu, nghĩa là nhân của những việc ác, chúng ta sẽ trở thành 
kẻ xấu. Do bởi đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc đời của chúng ta ở trong tay 
chúng ta, nên nếu chúng ta muốn nhào nặn cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn chúng ta phải 
hướng tâm trí của mình về một hướng tốt đẹp hơn, vì chính tâm trí điều khiển bàn tay 
nhào nặn cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, có lúc chúng ta thấy một người rất đạo đức, 
tử tế, hiển hậu, dễ thương và khôn ngoan, thế mà cuộc đời người ấy lại đầy những trở 
ngại từ sáng đến tối. Tại sao lại như vậy? Còn cái lý thuyết về hành động tốt đem lại 
hạnh phúc và hành động xấu đem lại khổ đau thì sao? Muốn hiểu điều này, chúng ta phải 
nhận thức rằng nghiệp quả không nhất thiết phải trổ ra trong cùng hiện đời mà nghiệp 
nhân được tạo. Có khi nghiệp đem lại hậu quả chỉ trong đời sau hoặc những đời kế tiếp. 
Nếu một người từng hành xử tốt trong đời trước, người ấy có thể được hưởng hạnh phúc 


1219 


và sung túc trong đời này mặc dù sự hành xử của người ấy bây giờ có xấu xa đi chăng 
nữa. Và có người bây giờ rất đức hạnh nhưng có thể vẫn gặp phải nhiều trở ngại vì nghiệp 
xấu từ đời trước đó. Cũng giống như gieo nhiều thứ hạt khác nhau, có loại trổ bông rất 
sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. Luật nhân quả không sai chạy, nhưng kết quả đến 
từng lúc có khác nhau, dưới hình thức khác nhau, và ở nơi chốn khác nhau. Tuy có một số 
kinh nghiệm của chúng ta là do nghiệp tạo ra trong đời này, số khác lại do nghiệp tạo ra 
từ những đời trước. Ở đời này, chúng ta chịu hậu quả những hành động chúng ta đã làm từ 
những đời trước cũng như ngay trong đời này. Và những gì chúng ta gặt trong tương lai là 
kết quả việc chúng ta đang làm ngày hôm nay. Giáo lý về nghiệp không chỉ là giáo lý về 
nhân quả, mà là hành động và phản hành động. Giáo lý này tin rằng bất cứ một hành 
động nào cố ý thực hiện, từ một tác nhân, dù là ý nghĩ, lời nói hay việc làm, đều có phản 
động trở lại trên chính tác nhân ấy. Luật nghiệp báo là một luật tự nhiên, và không một 
quyên lực thần linh nào có thể làm ngưng lại sự thi hành nó được. Hành động của chúng 
ta đưa đến những kết quả tất nhiên. Nhận ra điều này, người Phật tử không cần cầu khẩn 
một ông thần nào tha thứ, mà đúng ra điều chỉnh hành động của họ hầu đưa chúng đến 
chỗ hài hòa với luật chung của vũ trụ. Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi chỉnh đốn 
lại hành vi; còn nếu họ làm lành, họ cố duy trì và phát triển hạnh lành ấy. Người Phật tử 
không nên quá lo âu về quá khứ, mà ngược lại nên lo cho việc làm trong hiện tại. Thay vì 
chạy ngược chạy xuôi tìm sự cứu rỗi, chúng ta nên cố gắng gieo chủng tử tốt trong hiện 
đời, rồi đợi cho kết quả đến tùy theo luật nghiệp báo. Thuyết nghiệp báo trong đạo Phật 
cho con người chứ không ai khác, con người là kẻ tạo dựng nên vận mạng của chính mình. 
Từng giờ từng phút, chúng ta làm và dựng nên vận mệnh của chính chúng ta qua ý nghĩ, 
lời nói và việc làm. Chính vì thế mà cổ đức có day: “Gieo ý nghĩ, tại hành động; gieo 
hành động, tạo tính hạnh; gieo tính hạnh, tạo cá tánh; gieo cá tánh, tạo vận mạng.”— 
According to Buddhism, man 1s the creator of his own life and his own destiny. All the 
good and bad that comes our way ¡n life 1s the result oŸ our own actions reacting upon us. 
Our Joys and sorrows are the effects of which our actions, both In the distant and the 
Iimmediate past, are the causes. And what we do in the present will determine what we 
become In the future. Since man 1s the creator of his own life, to enjJoy a happy and 
peaceful life he must be a good creator, that 1s, he must create good karma. Good karma 
comes ultimately from a good mind, from a pure and calm mind. The law of karma binds 
together the past, present, and future lives of an Individual through the course of his 
transmigration. To understand how such a connection 1s possible between the experlences 
and acfions of an Iindividual in successive lives, we must take a brief look at the Buddhist 
analysis of consciousness. According to the Buddhist philosophy of consciousness, the 
Vijnanavada school, there are eight kinds of conscIousness. The first five are the eye, ear, 
nose, tongue and body consciousnesses. These make possible the awareness of the five 
kinds of external sense data through the five sense-organs. The sixth consciousness Is the 
Iintellectual consclousness, the faculty of judgment which discerns, compares, and 
distinguishes the sense-data and Ideas. The seventh consciousness, called the manas, 1s 
the ego-consciousness, the inward awareness of oneself as an ego and the clinging to 
discrimination between oneself and others. Even when the first six kinds of conscIousness 
are not functioning, for example, in deep sleep, the seventh consciousness 1s still present, 
and !f threatened, this consciousness, through the impulse of self-protection, wilÏ cause us 


1220 


to awaken. The eiphth consclousness 1s called Alaya-viinana, the storehouse- 
conscIousness. Because this conscIousness 1s so deep, 1t 1s very difficult to understand. The 
alaya-vijnana 1s a repository which stores all the Iimpressions of our deeds and 
experiences. Everything we see, hear, smell, taste, touch, and do deposIts, so to speak, a 
seed 1s a nucleus of karmic energy. Since the alaya hoards all the seeds of our past 
actfions, 1t 1s the architect of our destiny. Our life and character reflect the seeds In our 
SfOre-consciousness. lf we deposit bad seeds, 1.e., perform more evil actions, we wIll 
become bad persons. Since Buddhism places ultimate responsibility for our life In our own 
hands, 1ƒ we want our hands to mold our life in a better way, we must launch our minds In 
a better direction, for it is the mind which controls the hands which mold our life. 
However, sometimes we know someone who 1s virtuous, gentle, kind, loving and wise, 
and yet his life 1s filled with troubles from morning to night. Why 1s this? What happens to 
our theory that good acts lead to happiness and bad acts to suffering? To understand this, 
we must realize that the fruits of karma do not necessarily mature In the same lifetime In 
which the karma 1s originally accumulated. Karma may bring about Its consequences In 
the next life or in succeeding lives. If a person was good In a previous life, he may enjJoy 
happiness and prosperity In this life even though his conduct now 1s bad. And a person 
who Is very virtuous now may still meet a lot of trouble because of bad karma from a past 
life. li 1s like planting different kinds of seeds; some will come to flower very fast, others 
wIll take a long time, maybe years. The law of cause and effect does not come about at 
diferent times, In different forms and at different locations. While some of our 
experlences are due to karma in the present life, others may be due to karma from 
previous lives. In the present life, we receive the results of our actions done 1n past lives 
as well as in the present. And what we reap in the future w1ll be the result of what we do 
1n the present. The doctrine of karma 1s not merely a doctrine of cause and effect, but of 
action and reaction. The doctrine holds that every action willfully performed by an agent, 
be 1t of thought, word, or deed, tends to react upon that agent. The law of karma 1s a 
natural law, and I1ts operation cannot be suspended by any power of a deity. Qur action 
brings about their natural results. Recognizing this, Buddhists do not pray to a god for 
mercy but rather regulate theIr actions to bring them Into harmony with the universal law. 
lf they do evil, they try to discover their mistakes and rectify their ways; and 1f they do 
good, they try to maintain and develop that good. Buddhists should not worry about the 
past, but rather be concerned about what we are doing In the present. Instead of running 
around seeking salvation, we should try to sow good seeds in the present and leave the 
results to the law of karma. The theory of karma In Buddhism makes man and no one else 
the architect of his own destiny. From moment to moment we are producing and creating 
our own destiny through our thoupht, our speech and our deeds. Thus the ancient said: 
“Sow a thought and reap an act; sow an act and reap a habit; sow a habit and reap a 
character; sow a character and reap a destiny.” 





1221 


(A-3) Những đặc điểm chính của Nghiệp 
Main characteristics 0ƒ karma 


(D_ Căn gốc rất sâu dày và phức tạp của Nghiệp— Deep-rooted and complex Karma: Nghiệp 
mà chúng ta đang có có căn gốc rất sâu dày và phức tạp vô cùng. Nó bao gồm nghiệp cũ 
mà con người đã tích tập từ lúc khởi thủy. Chúng ta cũng sở hữu nghiệp cũ mà chính 
chúng ta đã tạo ra trong các đời trước và ở một mức độ nào đó, chúng ta mang nghiệp mà 
tổ tiên chúng ta đã tạo (với những ai cùng sanh ra trong một dòng họ hay cùng một quốc 
gia đều có những cộng nghiệp ở một mức độ nào đó). Và dĩ nhiên chúng ta mang “hiện 
nghiệp” do chính chúng ta tạo ra trong đời này. Phải chăng một người bình thường có thể 
thoát khỏi nghiệp và nhập vào trạng thái tâm thức của sự giải thoát hoàn toàn (hay thoát 
khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ của chính người ấy? Điều này rõ ràng chứ không 
có gì để nghi ngờ. Nếu như vậy thì chúng ta làm sao để được như vậy? Tất cả những gì 
mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiều 
sâu của tiểm thức. Các nhà tâm lý học công nhận rằng tiểm thức không chỉ gây một ảnh 
hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý của con người, mà còn tạo ra nhiều rối loạn 
khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của chúng ta nên chúng ta không thể kiểm soát 
tiềm thức chỉ bằng cách tư duy và thiển định suông được—The karma that we have now is 
very deep-rooted and complex, and includes the former karma that human beIngs have 
accumulated since their beginning. We also possess the “former karma” that we have 
produced ourselves In previous existences and to some extent the “former karma” that our 
ancestors have produced (for those who were born In the same family, from generation to 
generation, or in the same country, would bear the same kinds of karma to some extent). 
And of course we possess the “present karma” that we have produced ourselves In this 
life. Is it possible for an ordinary person to become free from these karmas and enter the 
mental state of perfect freedom, escape from the world of illusion, by means of his own 
wisdom? 'This 1s clearly out of the question. What then, 1f anything, can we do about it? All 
that one has experienced, thought and felt in the past remains in the depths of one”s 
subconscIous mind. Psychologists recognize that the subconscious mind not only exerts a 
great Influence on man”s character and his mental functions but even causes varIous 
disorders. because 1t 1s normally beyond our reach, we cannot control the subconscIous 
mind by mere reflection and meditation. 


(H) Nghiệp xác định— Karma is definite: Khi chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên 
và chúng ta sẽ có những hạt tiêu, chớ không phải là những trái cam. Tương tự, khi chúng 
ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải khổ đau. Khi chúng ta 
hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là hạnh phúc——When we plant a black- 
pepper seed, black-pepper plant grows and we wIill reap black-pepper, not oranges. 
Similarly, when we act positively, happiness follows, not suffering. When we act 
destrucfively, misery comes, not happiIness. 


(HI)Nghiệp mở rộng— Karma is expandable: Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành 
một cây to nhiều quả, cũng y như vậy một hành động nhỏ có thể gây ra những kết quả 
quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố 


1222 


gắng làm những hành động trong sáng dù nhỏ——]ust as small seed can grow into a huge 
tree with much fruit, small actions can bring large result. Therefore, we should try to avoid 
even small negative actions and to create small negative ones. 


(IV)Không có nhân sẽ không có quả— Without a cause, there won°t be any resulf: Nếu không 
tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì không có cây. Một người đã 
không gây tạo nhân để có quả bị giết thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn xe 
hơi. Đức Phật day: bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ trích bất 
cứ ai trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm về cuộc đời 
của mình, tốt hơn hay tệ hơn, đều do mình mà ra cả. Những khó khăn và khổ não của bạn 
thực ra là do chính bạn gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn từ tham, sân, 
sĩ. Thực vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc sống hiện hữu và 
những thú vui nhục dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả là sự khổ đau thể xác và lo âu 
về tinh thần. Tương tự như bạn trả tiền hằng tháng cho chiếc xe Chevrolet Corvette mới 
tinh để được sở hữu nó. Tiền trả hằng tháng là sự đau khổ về thân và tâm mà bạn phải 
chịu đựng, trong khi đó cái xe mới tinh kia được xem như là cơ thể nhờ đó mà bạn thụ 
hưởng các thú vui thế gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ hưởng khoái lạc: không có thú vui 
nào mà không phải trả một cái giá đắc, thật là không mai mắn—TIf the cause isn”t created, 
the result does not occur. If no seed ¡1s planted, nothing grows. The person who hasn't 
created the cause to be killed, won”t be even 1f he or she 1s In a car crash. According to the 
Buddha, man makes his own destiny. He should not blame anyone for his troubles since he 
alone 1s responsible for his own life, for either better or worse. Your difficulties and 
troubles are actually self-caused. They arise from actions rooted ¡in greed, hatred and 
delusion. In fact, suffering 1s the price you pay for craving for existence and sensual 
pleasures. The price which comes as physical pain and mental agony 1s a heavy one to 
pay. It 1s like paying monthly payment for the brand new Chevrolet Corvette you own. 
The payment 1s the physical pain and menfal agony you undergo, while the Corvette 1s 
your physical body through which you experience the worldly pleasures of the senses. 
You have to pay the price for the enjoyment: nothing 1s really free of charge 
unfortunately. 


(V) Nghiệp không bao giờ mất— Karma doesn°t get lost: Nếu chúng ta hành động thiện lành 
(tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta hành động đen 
tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa đến kết 
quả tức thì. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể mòn, 
nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết thành quả, 
dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.”—]f we act positively, 
the happy result wIll eventually occur. When we do negative actions, the Imprints arenˆt 
lost even though they may not bring their results immediately. Devout Buddhists should 
always remember that, “the ocean's water may dry up, mountain may waste away, the 
actions done 1n former lives are never lost; on the contrary, they come to fruit though 
aeons affer aeons pass, until at last the debt 1s paid.” 


1223 


(VI)Nghiệp là tác động, là sự dính mắc—Karma is acion. Karma ¡is chnging: Thân thể 
chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo 
thói quen. Những thói quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả 
của sự dính mắc của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của những phiến não trong quá 
khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do thân thể mà cả 
ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xãy ra trong tương lai. Trong quá 
khứ nếu chúng ta làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ thấy 
sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả của những gì 
chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhận hôm nay là kết 
quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, 
dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại—Body, speech, and 
mind all make karma when we cling. We create habits that can make us suffer in the 
future. This 1s the fruit of our attachment, of our past defilement. Remember, not only 
body but also speech and mental action can make conditions for future results. If we did 
some act of kindness in the past and remember it today, we will be happy, and this happy 
state of mind 1s the result of past karma. In other words, all things conditioned by cause, 
both long-term and moment-to-momernt. 


(VIIDAi chịu trách nhiệm cho Nghiệp— Who ïs responsible ƒor the Karma?: 
l1) Chúng ta chịu trách nhiệm cho nghiệp của chính mình— We are responsible for our own 
Karmas: Có người cho rằng “Tôi không chịu trách nhiệm cho những øì tôi đang là, vì mọi 
sự gồm trí óc, bản tánh và thể chất của tôi đểu mang bản chất của cha mẹ tôi.” Quả thật 
ông bà cha mẹ có một phần trách nhiệm, nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách 
nhiệm của chúng ta, đến từ kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những đời quá 
khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện hữu sau thời thơ ấu của một người là kết quả của 
nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong đời này. Vì thế mà trách nhiệm của các bậc cha 
mẹ rất giới hạn. Ý niệm về nghiệp dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng một người gặt lấy 
những quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện tại chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có thể 
mất bình tĩnh và tổ ra bực bội nếu chúng ta gán sự bất hạnh của chúng ta cho người khác. 
Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất hạnh trong hiện tại của chúng ta là kết quả của các hành 
vi của chính chúng ta trong quá khứ thì chúng ta có thể chấp nhận nó và nhận trách nhiệm 
về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở tương lai sẽ tràn ngập trong tim chúng ta: “Tôi 
càng tích tụ nhiều thiện nghiệp chừng nào thì trong tương lai tôi sẽ càng có nhiều quả báo 
tốt chừng ấy. Được rồi, tôi sẽ tích tụ nhiều hơn nữa những thiện nghiệp trong tương lai.” 
Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý niệm này trong các vấn để của kiếp sống con người 
trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy hy vọng về những dấu vết cuộc đời 
chúng ta sau khi chết. Đối với những người không biết Phật pháp, không có gì kinh khủng 
bằng cái chết. Mọi người đều sợ nó. Nhưng nếu chúng ta thật sự hiểu biết ý nghĩa của 
nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cái chết vì chúng ta có thể có 
hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta không chỉ nghĩ đến mình, mà nhận ra rằng nghiệp 
do những hành vi của chính mình tạo ra sẽ gây một ảnh hưởng đến con cháu chúng ta thì 
tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy có trách nhiệm về hành vi của chính mình. Chúng ta cũng 
sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải giữ một thái độ tốt trong đời sống hằng 
ngày để có một ảnh hưởng hay quả báo thuận lợi cho con cháu chúng ta. Chúng ta sẽ cẩm 


2) 


1224 


thấy rõ ràng rằng chúng ta phải nói năng đúng đắn với con cái và nuôi nấng các em một 
cách thích đáng trong tình yêu thương—Some people say “I am not responsible for what I 
am because everything, including my brain, nature, and physical constitution, partake of 
the nature of my parents.” It”s no doubt that our parenfs and ancestors must be responsible 
for some of the nature of their descendants, but the majJority of other characterIstics 1s the 
responsibility of the descendants themselves because beings coming Info existence with 
their own karma that they have produced In thetr past lives. Moreover, the self that exIsfs 
after one”s childhood 1s the effect of the karma that one has produced oneself in this 
world. So the responsibility of one”s parents 1s very limited. The idea of karma teaches us 
clearly that one will reap the fruits of what he has sown. Supposed that we are unhappy at 
present; we are apt to lose our temper and express discontent If we attribute our 
unhappiness to others. But 1Ÿ we consider our present unhappiness to be the effect of our 
own deeds ¡in the past, we can accept 1t and take responsibility for it. Besides such 
acceptance, hope for the future wells up strongly in our hearts: “he more good karma I 
accumulate, the happler I will become and the better recompense I will receive. All right, 
I will accumulate much more good karma In the future.” We should not limit this idea only 
to the problems of human life in this world. We can also feel hope concerning the traces of 
our lives after death. For those who do not know the teachings of the Buddha, nothing 1s so 
terrible as death. Everyone fears 1t. But If we truly realize the meaning of karma-result, 
we can keep our composure In the face of death because we can have hope for our next 
le. When we do not think only of ourselves but realize that the karma produced by our 
own deeds exerfs an influence upon our descendants, we will naturally come to feel 
responsible for our deeds. We wIll also realize that we, as parenfs, must maintain a good 
attitude in our daily lives In order to have a favorable Influence or recompense upon our 
children. We will feel strongly that we must always speak to our children correctly and 
bring them up properly and with affection. 


Tạo nghiệp bằng cách tự tác giáo tha—To create Karma by doing things by oneselƒf and 
telling others to do: Tự tác giáo tha là tự mình làm, rồi xúi người khác cùng làm. Chúng ta 
phải biết rằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống những chất cay độc là những 
hành vi tạo nghiệp. Những tội nầy được phân làm bốn thứ: Nhân, duyên, pháp và nghiệp 
(nguyên nhân, điều kiện tiếp trợ, phương thức và việc làm). Sự sát sanh gồm có sát nhân, 
sát duyên, sát pháp và sát nghiệp. Trong bất cứ tiến trình nào của bốn thứ nầy, tội đều do 
tự mình làm hay xúi bảo người khác làm. Tự mình làm là chính mình làm chuyện bất 
chính. Trong khi xúi kẻ khác làm tức là cổ vũ người khác làm chuyện không đúng. Đó là 
phạm tội một cách gián tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn, bởi vì 
tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là 
có tội, mà xúi người khác làm thì tội lại nặng hơn—We have done these ourselves, then 
told others to do them. We know that killing, stealing, committing sexual misconduct, 
Iying, and taking Intoxicants are Improper ways to behave that causes bad karmas. These 
offenses are divided Into four aspecfs: causes, conditions, dharmas, and karma. For 
example, with killing, there are the causes of killing, the conditions of killing, the dharmas 
of kiling, and the karma of killing. In any of these aspects, one either personally commifs 
the offenses, or tells someone else to do it. Doing things ourselves means that we 


1225 


personally engage ¡In the improper deeds. While telling others to do things means 
encouraging and ¡inciting others to do improper things. This way of indirectly committing 
an offense is more serlous than directly committing it, because the offense of fraud 1s 
adding to the original offense. Thus, 1ƒ we do 1t ourlseves, 1t's already an offense, but 1Ý we 
tell others to do 1t, the offense 1s even øreafer. 


3) Tạo Nghiệp bằng cách “Kiến Văn Tùy Hỷ”—To create Karma by “Rejoicing at seeing and 
hearing it done”: Kiến văn tùy hỷ có nghĩa là thấy và nghe người khác làm bậy rồi vui 
theo. Nghĩa là mình biết kẻ khác phạm tội mà còn trợ giúp cho họ nữa. Tự mình làm là 
chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi kiến văn tùy hỷ tức là nghe thấy và cổ vũ 
người khác làm chuyện không đúng. Tương tự như trên, đây là phạm tội một cách gián 
tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi 
mà mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, mà xúi người 
khác làm thì tội lại nặng hơn—“ReJoicing at seeing and hearing 1t done” means we know 
someone else is committing an offense, and we help that person to do it. Doing things 
ourselves means that we personally engage In the Improper deeds. While Rejoicing 
at seeing and hearing 1t done means seeing and hearing 1t done, then encouraging and 
inciting others to do Iimproper things. Similarly, this way of indirectly committing an 
offense Is more serlous than directly committing 1t, because the offense of fraud 1s adding 
to the origInal offense. Thus, If we do 1t ourlseves, 1f`s already an offense, but If we tell 
others to do 1t, the offense 1s even øreater. 


(A-4) Phân loại Nghiệp 
Categories 0ƒ karma 


(A-4-1) Hai loại nghiệp 
Two kinds oƒ karma 


(A) 

I) Nghiệp cố ý sẽ phải mang nghiệp quả nặng nể: Intentional karma which bears much 
heavier karma vipaka (phala). 

2) Nghiệp không cố ý, nghiệp quả nhẹ hơn: Unintentional karma which bears lighter karma 
vipaka. 

() 

I) Thiện nghiệp như bố thí, ái ngữ và lợi tha: Wholesome (good) karma such as giving 
charity, kind speech, helping others, efc. 

2) Bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, nói dối, vọng ngữ: Unwholesome (bad) karma 
such as kiling, stealing, lying and slandering. 

(C) Nhị quả nghiệp— Two kinds 0ƒ fruit or karma: Hai loại quả nghiệp. 

1) Tập khí quả nghiệp: Bản chất tốt xấu hay các quả thiện ác đã huân tập từ tiền kiếp——T he 
good or evIl characteristics resulting from habit or practice 1n a former existence. 


1226 


2) Báo quả nghiệp: Hậu quả khổ đau hay vui sướng (khổ lạc) trong kiếp nầy do từ những 
nhân hay hành động thiện ác của kiếp trước—The pain or pleasure resulting ¡n this 
life.from the practices of a previous life. 


(D) Có hai loại nghiệp theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo— There are fwo kimds 0ƒ aqcHion and acfion-influence qccording to Proƒ: jJunjiro 
Takakusu in the Essentials oƒ Buddhist Philosophy: 

(D-1)Hai loại hành động— Two kinds oƒ acHoHn. 

I1) Dẫn Nghiệp—Drawing action: Dẫn nghiệp đưa một sinh vật thác sinh làm người, làm trời 
hay làm thú; không thế lực nào khác có thể đưa một sinh vật đến một hình thái đặc biệt 
nào đó của đời sống—Drawing action causes a being to be born as a man, as a deva, Or as 
an animal; no other force can draw a living being Into a particular form of life. 

2) Mãn Nghiệp —Fulfilling action: Sau khi mỗi đời sống đã được quyết định, mãn nghiệp sẽ 
kiện toàn tính chất hữu hình của sinh vật để nó trở thành một chủng loại hoàn hảo——After 
the kind of life has been determined, the fulfilling action completes the formal quality of 
the living being so that 1t w1ll be a thorough specimen of the kind. 

(D-2)Hai ảnh hưởng của hành động— TWwo kinds oƒ action-influence: 

1) Biệt Nghiệp —lIndividual action-influence: Biệt nghiệp tạo ra cá biệt thể. Biệt nghiệp là 
những sự việc mà chúng sanh hành động một cách riêng lẽ——Individual action-influence 
creates the individual being. Individual action-influence or individual karmas are those 
actions that sentient beings act individually. 

2) Cộng Nghiệp —Common-action-influence (collective karma): Cộng nghiệp tạo ra vũ trụ. 
Cộng nghiệp của thế giới nầy không phải chỉ là nghiệp của loài người, mà là của chung 
muôn loài chúng sanh—Common action-infiuence creates the universe i1fself. The 
common-action-influence karma 1nvolved in this world system 1s not Just that of human 
beings, but of every type of sentient being In the system. 


(A-4-2) Ba Loại Nghiệp 
Three conditions, tnheritances, or three kimds 0ƒ karma 


(A) 

1) Thân nghiệp: Action—Behavior of body——Deed—Doing. 
2)_ Khẩu nghiệp: Behavior of speech—Speech—Word—Speaking. 
3) Ý nghiệp: Behavior of mind—Thought—Thinking. 

() 

1) Hiện Phước nghiệp: Present life happy karma. 

2) Hiện Phi Phước nghiệp: Present life unhappy karma. 

3) Hiện Bất Động nghiệp: Karma of an imperturbable nature. 
(Ö 

1) Hữu lậu nghiệp: Karma of ordinary rebirth. 

2) Vô lậu nghiệp: Karma of Hinayana Nirvana. 

3) Phi lậu phi vô lậu nghiệp: Karma of Mahayana Nirvana. 
(D) 


Ũ 
2) 
3) 


1227 


Thiện nghiệp: Good karmas. 
Bất thiện nghiệp: Bad karmas. 
Nghiệp không thiện không ác: Neutral karmas. 


(E) Tam Thời Nghiệp— The three stages 0ƒ karma: 


Ù 
2) 


3) 


Nghiệp quá khứ tích tụ quả hiện tại: Past karma is the cause for some results (effects) 
reapced In the present life. 

Nghiệp hiện tại tích tụ quả hiện tại: Present karma ¡s the cause for some results (effects) 
reaped in the present life (present deeds and theIr consequences 1n this life). 

Nghiệp hiện tại tích tụ quả vị lai: Present karma (deed) ¡s the cause for some or all results 
reaped In the next or future lives. Present deeds and their next life consequences (present 
deeds and consequences after next lIfe). 


(A-4-3) Bốn Loại Nghiệp 
Four Types 0ƒ Karma 
Kanunacatukkam (p) 


(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại nghiệp—According to the 


Ù 


2) 
3) 


4) 


Sangifi Sutta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are ƒour kinds oƒ kanund: 

Hắc Nghiệp Hắc Báo: Kanha-vipakam (p)—Black kamma, or evil deeds with black 
results. 

Bạch Nghiệp Bạch Báo: Sukka-vipakam (p)—Bright kamma with bright result. 

Hắc Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo: Kanha-sukka-vipakam (p)—Black-and-bright kamma 
with black-and-bright result. 

Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp, Phi Hắc Phi Bạch Báo, đưa đến sự tận diệt các nghiệp: 
Akanham-asukkam (p)—Kamma that 1s neither black nor bripht, with neither black nor 
bright result, leading to the destruction of kamma. 


(B)Theo Phật giáo Đại thừa, có bốn loại nghiệp—According to Mahayana Buddhism, there 


l) 
2) 
3) 


4 


are ƒour kinds 0ƒ karmas: 

Nghiệp Tích Lũy: Nghiệp tạo từ nhiều đời trước—Accumulated karma resulting from 
many former lives. 

Nghiệp Tập Quán: Nghiệp tạo trong đời hiện tạ —Repeated karma formed during the 
present life. 

Cực Trọng Nghiệp: Nghiệp có khả năng mạnh có thể chỉ phối tất cả các nghiệp khác— 
Most dominant karma which 1s able to subJugate other karmas. 

Cận Tử Nghiệp: Nghiệp rất mạnh lúc sắp chết —Near-Death Karma (very strong). 


(C) Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp—According to the 


Abhidharma, there are four types 0ƒ kanmuna (karma): 


(C-1)Bốn loại nghiệp tổng quát— Four general kinds oƒ karmas: 


Ù 
2) 
3) 


Thiện nghiệp: Good karmas. 
Bất thiện nghiệp: Bad karmas. 
Nghiệp không thiện không ác: Neutral karmas. 


1228 


4 Nghiệp trong trạng thái dừng chờ: Karmas In the state of cessatlon—Đây là loại nghiệp 
mà hành vi tạo tác đã dừng hẳn, và trạng thái nầy tổn tại trong dòng tâm thức tương tục. 
Trạng thái dừng chờ nầy là một sự tĩnh tại có tác động, hay một sự bắng lặng có hàm 
chứa tác nhân. Đây là một năng lực khi hành vi tạo tác không đơn thuần là hoàn toàn 
dừng hẳn mà vẫn còn có khả năng tạo ra những kết quả trong tương lai. Những trạng thái 
dừng chờ nầy có khả năng tự phục hoạt từng sát na cho đến khi kết quả được hình thành. 
Dù mau hay dù chậm, khi hội đủ những điều kiện thích hợp (đủ duyên), nó sẽ chín muỗi 
và tạo ra quả. Nếu con người không chịu nương nhờ vào một phương tiện để hóa giải tiềm 
lực của nghiệp, chẳng hạn như sám hối và phát nguyện không tiếp tục tái phạm nữa thì 
nghiệp lực nầy vẫn tổn tại —The state of the activity°s having ceased, and this remains in 
the mental continuum. This state of cessation 1s an affirming negative, an absence which 
includes something positive. It 1s a potency which 1s not Just the mere cessation of the 
action, but has the capacity of producing an effect in the future. These states of cessation 
are capable of regenerating moment by moment until an effect is produced. Ño matter 
how much time passes, when 1t meets with the proper conditions, 1t fructifles or matures. lf 
one has not engaged In a means to cause the potency to be reduced, such as confession 
and Intention of restraint in committing these bad actions again, then these karmas wIll Just 
remain. 

(C-2)Theo phương thức Tác Dụng—By Way oƒ Funcfion: 

1) Nghiệp Tái Tạo —Productive Kamma (karma): Janaka (sk)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), nghiệp thiện hay bất thiện, trợ duyên cho sự tái sanh vào lúc lâm chung. 
Vào lúc được mẹ thọ thai, do nghiệp tái tạo mà thức tái sanh được phát sanh, cùng lúc ấy 
những thành phần vật chất của môt con chúng sanh mới cũng được thành lập như các căn, 
sự xác định tính nam nữ. Chỉ có nghiệp tái tạo dẫn tới tái sanh, nhưng tất cả các nghiệp 
thiện ác đều phải trổ quả trong những đời kế tiếp, không có ngoại lệ. Theo Phật giáo, 
chập tư tưởng cuối cùng thật là quan trọng vì chính cái nghiệp có năng lực mạnh nhứt 
trong giờ lâm chung, lành hay dữ, tạo điều kiện cho sự tái sanh kế liền đó. Nghiệp nầy 
gọi là nghiệp tái tạo. Cái chết của một chúng sanh chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một 
hiện tượng tạm thời. Mặc dầu thể xác hiện tại tiêu diệt, nhưng một hình thể khác sẽ phát 
sanh tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung; hình thể sau nầy không hoàn toàn 
giống hình thể trước, mà cũng không phải tuyệt đối là khác. Thể xác tan rã, nhưng luồng 
nghiệp lực vẫn tổn tại. Tiến trình tư tưởng cuối cùng ấy, gọi là nghiệp tái tạo, quyết định 
cảnh giới của kiếp sống tới. Thói thường thì tiến trình tư tưởng cuối cùng của một người 
tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên cũng có 
trường hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo nên cơ hội thuận lợi hay bất lợi làm cho một người 
tốt có thể có những tư tưởng xấu, hay một người xấu có thể có những tư tưởng tốt trong 
giờ phút lâm chung. Trong trường hợp nầy phẩm hạnh của người kia trong cuộc sống 
không đem lại ảnh hưởng nào cho sự tái sanh, nhưng không có nghĩa là quả phải có cho 
những hành động trong quá khứ đã tiêu mất. Quả ấy sẽ trổ lúc tương xứng với nhân đã 
Øleo—According to the Abhidharma, productive karma 1s wholesome or unwholesome 
voliion which produces resultant mental states and karma-born materiality, both at the 
moment of rebirth-linking and during the course of existence. At the moment of 
conception, productive karma generates the rebirth-linking consciousness and the karma- 
born types of materiality constituting the physical body of the new being. During the 


2) 


11) 
1V) 


1229 


COurse of exIstence 1t produces other resultant cifttas and the continuities of karma-born 
materiality, such as the sense faculties, sexual determination, and the heart-base. Only a 
karma that has attained the sfatus of a full course of action can perform the function of 
producing rebirth-linking, but all wholesome and unwholesome karmas without exception 
can produce results during the course of existence. Every subsequent birth, according to 
Buddhism, 1s conditioned by the good or bad karma which predominant at the moment of 
death. This kind of karma 1s technically known as reproductive karma. The death of a 
person 1s merely the temporary end of a temporary phenomenon. Though the present form 
perishes, another form which 1s neither absolutely the same nor totally different takes 
place according to the thought that was powerful at the death moment since the karmic 
force which hitherto actuated 1t 1s not annihilated with the dissolution of the body. It 1s this 
last thought process, which 1s termed “reproductive karma,” that determines the state of a 
person 1n his subsequent bírth. As a rule, the last thought-process depends on the general 
conduct of a person In daily life. In some exceptional cases, perhaps due to favourable or 
unfavourable circumstances, at the moment of death a good person may experience a bad 
thought, and a bad person a good one. The future birth will be determined by this last 
thought-process, Irrespective of the general conduct. This does not mean that the effects of 
the past actions are obliterated. They will produce their Iinevitable results as the 
ApproprIate momeIi. 

Nghiệp Trợ Duyên—Suportive kamma (karma): Upatthambaka (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp trợ duyên không đạt được cơ hội sanh quả của chính nó 
(nghĩa là nó không có tánh cách thiện hay bất thiện), nhưng nó đến gần và nâng đỡ 
nghiệp tái tạo và các nghiệp khác bằng cách làm cho những nghiệp nầy có thể tạo nên 
những quả sung sướng hay khổ đau—According to the Abhidharma, supportive karma 
does not gain an opportunity to produce i1fs own result (it 1s to say 1t does have the 
wholesome or unwholesome nature), but which, when some other karma or productive 
karma 1s exercising a productive function, supports 1t either by enabling 1t to produce 1s 
pleasant or painful results over an extended time without obstruction or by reinforcing the 
continum of aggregates produced by another karma. 

Khi nghiệp thiện được trợ duyên có thể—When through the productive function of 
wholesome karma, 1t may: 

Làm cho một chúng sanh được sanh vào cõi người: Cause one to be reborn as a human 
being. 

Góp phần làm cho đời sống kéo dài hơn: Contribute to the extension of oneˆs life span. 
Bảo đảm sức khỏe tốt và giàu có: Ensure that one is healthy and wealthy. 

Cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống: Well provide with the necessities of 
le. 

Khi nghiệp bất thiện được trợ duyên, có thể—When an unwholesome karma has 
©exercised 1ts productive function, 1t may: 

Làm cho một chúng sanh sanh vào cõi thú: Cause one to be reborn as an animail. 

Gây ra bệnh nặng: Cause a painful disease. 

Lầm cho thuốc không còn khả năng hữu hiệu khi trị bệnh do đó mà bệnh bị kéo dài: 
Prevent medicines from working effectively, thereby prolonging the disease. 


3) 


a) 


b) 


ii) 


VI) 


4) 


a) 


1230 


Nghiệp Bổ Đồng—Obstructive kamma (karma): Upapilaka (p)—Còn gọi là nghiệp ngăn 
trở—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp ngăn trở không có quả thiện ác của 
chính nó, nhưng có thể ngăn cẩn hay làm chậm trễ sự trổ quả của các nghiệp khác— 
According to the Abhidharma, an obstructive karma 1s a karma which cannot produce Ifs 
own result (wholesome or unwholesome), but nevertheless obstructs, frustrates, or delays 
some other karma from producing results, countering 1ts efficacy or shortening the 
duration of Its pleasant or painful results. 

Cho dù nghiệp tái tạo có cường thịnh vào lúc thành lập, mà bị nghiệp ngăn trở trực tiếp 
đối lại, sẽ làm cho nghiệp tái tạo trở nên vô hiệu quả: Even though a productive karma 
may be sfrong at a time 1t 1s accumulated, an obstructive karma directly opposed to 1t may 
conteract It so that it becomes Impaired when producing 1ts results. 

Tỷ như một nghiệp tái tạo thiện có khuynh hướng đưa chúng sanh tái sanh vào cõi cao 
hơn, có thể bị nghiệp ngăn trở đưa vào tái sanh nơi cõi thấp hơn: For example a 
wholesome karma tending to produce rebirth In a superior plane of existence may be 
1mpeded by an obstructive karma so that 1t generates rebirth in a lower plane. 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng đưa chúng sanh tái sanh vào những gia đình cao sang, 
có thể bị nghiệp ngăn trở làm cho tái sanh vào những gia đình hạ tiện: A wholesome 
productive karma tends to produce rebirth among high families may be Iimpeded by an 
obstructive karma, therefore, it may produce rebirth among low families. 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng mang lại trường thọ cho chúng sanh, lại bị nghiệp 
ngăn trở làm cho đoản thọ: A wholesome productive karma tends to produce longevity 
may be impeded by an obstructive karma, therefore life may become shortened. 

Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng mang lại sắc diện đẹp đẽ, có thể bị nghiệp ngăn trở 
làm cho dung mạo trở nên tầm thường: A wholesome productive karma tends to produce 
beauty may be Iimpeded by an obstructive karma, therefore it may produce a plain 
appearance. 

Nghiệp tái tạo bất thiện có khuynh hướng đưa chúng sanh tái sanh vào những đại địa 
ngục, có thể bị nghiệp ngăn trở đối kháng lại và chúng sanh ấy có thể tái sanh vào những 
địa ngục nhẹ hơn hay vào cõi ngạ quỷ: An unwholesome productive karma tends to 
produce rebirth In the great hells may be counteracted by an obstructive wholesome 
karma and produce rebirth in the minor hells or among the hungry ghosts. 

Nghiệp Tiêu Diệt—Destructive kamma (karma): Upaghstaka (p—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp tiêu diệt là thứ nghiệp, thiện hay ác, có khả năng triệt tiêu 
nghiệp tái tạo, không cho nó trổ quả—A man may, through his productive karma, have 
been originally destined for a long life-span, but a destructive karma may arise and bring 
about a premature death. According to the Abhidharma, a destructive karma 1s a 
wholesome or unwholesome karma which supplants other weaker karma, prevenfs 1t from 
rIppening, and produces Insfead 1ts own result. 

Vào lúc cận tử, thoạt tiên một cảnh giới tái sanh xấu hiện ra vì nghiệp lực xấu, nhưng một 
nghiệp tiêu diệt tốt khởi lên, triệt tiêu ác nghiệp, do đó được tái sanh vào cảnh giới tốt 
hơn. Một người nguyên lai do nghiệp tái tạo có thể sanh trường thọ, nhưng nghiệp tiêu 
diệt khởi lên gây nên hoạnh tử: At the time of near-death, at first a sign of bad destination 
may appear by the power an evil karma, heralding bad rebirth, but then a good karma may 
emerge, expel the bad karma, and having caused the sign of good destination to appear. 


1231 


b)_ Một nghiệp xấu có thể thình lình khởi lên, tiêu diệt khả năng của nghiệp tái tạo tốt, để 
đưa đến việc tái sanh vào cảnh giới ác: A bad karma may suddenly arise, cut off the 
productive potential of a good karma, an generate rebirth in a woeful realm. 

(C-3)Theo thứ tự trổ quả— By order oƒ ripening: 

l1) Trọng Nghiệp—Weighty kamma (karma): Garuka (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI Diệu 
Pháp), trọng nghiệp có nghĩa là hành động hay nghiệp nặng, nghiệp nghiêm trọng, có thể 
thiện hay bất thiện, không thể thay thế được trong yếu tố tái sanh. Được gọi là trọng 
nghiệp vì nó chắc chắn sanh quả trong kiếp hiện tại hay ngay kiếp kế tiếp. Nếu không có 
một trọng nghiệp nào làm điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp liền đó, thì “Cận Nghiệp là 
nghiệp dẫn dắt thọ sanh —According to the Abhidharma, weighty karma, wholesome or 
unwholesome, 1s a weighty or serlous action, or karma of such powerful moral weight that 
1t cannot be replaced by any other karma as the determinant of rebirth. It is so called 
because 1t produces Its effect for certain In this life or in the next life. When there 1s no 
weighty karma to condition the future birth a death-proximate (asanna) karma might 
Operafe. 

a) Nếu là thiện thì đây là loại nghiệp có tính cách tinh thần như trường hợp các tầng thiền, 
ngoài khẩu và thân nghiệp. Người đắc tứ thiển sắc giới chẳng hạn thì hưởng quả vị của 
thiển ấy trong kiếp hiện tại, hay trong kiếp kế tiếp: On the wholesome side, this karma is 
the attainment of the Jhanas, other than speech and body karmas. 

b) Nếu là bất thiện nghiệp có năm loại trọng nghiệp đi cùng với tà kiến chối bổ đạo đức 
luân lý—On the unwholesome side, It 1s the five heinous crimes together with a fixed 
wrong view that denies the basis for moralIity: 

¡_ Gây thương tích cho một vị Phật: Như Đề Bà Đạt Đa phải mất hết thần lực và tái sanh 
vào ác đạo vì tội đã làm chảy máu thân Phật —Causing the wounding of a Buddha, ¡.e. 
Devadatta lost his psychic powers and was born in a woeful state because he wounded the 
Buddha. 

ii) Chia rẽ Tăng Già: Như Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào ác đạo vì đã gây chia rẽ trong Tăng 
đoàn—Maliciously creating a schism In the Sangha, I.e Devadatta who was reborn In a 
woeful state because he caused a schism In the Sangha. 

11) Sát hại một vị A La Hán: Murdering an Arahant. 

c) Đức Phật đã lưu ý các đệ tử rằng nếu không phạm tội giết cha thì vua A Xà Thế đã đắc 
quả Tu Đà Hườn. Trong trường hợp nầy trọng nghiệp bất thiện được gây ra trước, và ngăn 
cần sự tiến bộ tinh thần về sau nây: Parricide (killing one”s own father): Giết Cha——As the 
Buddha remarked, King Ajatasatru would have attained the first state of sainthood 1f he 
had not committed parricide. In this case, the powerful evil karma obstructed his spiritual 
attainmeIt. 

)_ Giết Mẹ: Matricide (killing one”s own mother). 

ii) Nếu một người hành và đắc thiển, sau đó phạm nhằm một trong những trọng tội thì 
nghiệp đã tạo trước đó sẽ bị nghiệp bất thiện có năng lực hùng mạnh nầy ngăn trở. Kiếp 
sống kế đó sẽ do nghiệp xấu tạo duyên. Thí dụ như em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa, vì 
tham vọng mà tạo nên trọng tội làm đả thương Phật và chia rế Tăng Già, nên phải mất 
hết thần thông và tái sanh vào cõi địa ngục: If someone were to develop the jhanas and 
later were to commit one of the heinous crimes, his good karma would be obliterated by 
the evil deed, and the latter would generate rebirth Into a state of misery. For example, 


ii) 


2) 


3) 


1232 


the Buddhaˆs ambitious cousin Devadatta lost his psychic powers and was reborn in hell 
for wounding the Buddha and causing a schism In the Sangha. 

Nếu một người trước đã phạm trọng tội, sau đó dù tính tấn tu hành vẫn khó đắc quả vì 
nghiệp xấu cẩn trở. Vua A Xà Thế sau khi nghe Phật nói Kinh Samannaphala, có thể đã 
chứng đắc quả Tu Đà Hườn nếu không phạm trọng tội giết cha, là vua Bình Sa Vương, 
nên ông không thể thành tựu đạo quả: If someone were first to commit one of the heinous 
crimes, he could not later reach a sublime or supermundane attainment, because the evil 
karma would create an Iinsurmountable obstruction. Thus King AJatasattu, while listening 
to the Buddha's speak the Samannaphala Sutra, the Discourse on the Fruits of 
Recluseship, had all the other conditions for reaching stream-entry, but because he had 
kiled his father, King Bimbisara, he could not attain the path and fruit. 

Cận Tử Nghiệp—Death-proximate kamma (karma): Asanna (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), cận tử nghiệp là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền trước lúc lâm 
chung. Nếu một người xấu mà nhớ lại hoặc được làm một việc thiện trước lúc lâm chung, 
có thể nhờ đó mà người ấy được tái sanh vào cảnh giới tốt (may mắn) hơn; ngược lại, nếu 
một người tốt mà trước khi lâm chung lại nhớ đến một hành động bất thiện của mình, 
người ấy có thể tái sanh vào một trạng thái bất hạnh. Chính vì lý do quyết định tái sanh 
đó mà các xứ Phật Giáo có phong tục nhắc nhở người sắp chết những hành động lành 
người ấy đã làm trong đời, và tạo cơ hội cho người ấy tạo thiện nghiệp trước phút lâm 
chung. Khi không có trọng nghiệp, và nghiệp cận tử được thành lập, thì nghiệp cận tử sẽ 
giữ vai trò chính trong việc tái sanh. Điều nầy không có nghĩa là người ấy sẽ trốn thoát 
được những nghiệp thiện ác đã tạo ra trong đời. Khi gặp điều kiện thì những nghiệp thiện 
ác sẽ trổ quả tương xứng —According to the Abhidharma, death-proximate karma is an 
actfion, or a potent karma remembered or done shortly before death (dying moment), that 
1s, Immediately prlor to the last Javana process. If a person of bad character remembers a 
good deed he has done, or performs a good deed just before dying, he may receive a 
fortunate rebirth; and conversely, 1ƒ a good person dwells on an evil deed done earlier, or 
performs an evil deed Just before dying, he may undergo an unhappy rebirth. For this 
reason, or Ifs sipnificant in determining the future bírth, in Buddhist countriles 1t 1S 
customary to remind a dying person of his good deeds or to urge him to arouse øood 
thoughts during the last moment of his life. When there 1s no weighty karma, and a potent 
death-proximate karma 1s performed, this karma wIll generally takes on the role of 
generating rebirth. This does not mean that a person will espcape the fruits of the other 
good and bad deeds he has committed during the course of life. When they meet with 
conditions, these karmas too will produce their due results. 

Thường Nghiệp—Habitual kamma (karma): Acinna (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vì 
Diệu Pháp), nghiệp thường hay thường nghiệp là những thói quen mà chúng sanh thường 
làm, đầu tốt hay xấu (có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh). Những thói 
quen hằng ngày, dù lành hay dù dữ, dần dân trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh 
con người. Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những hành vi 
quen thuộc một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử 
nghiệp thì thường nghiệp quyết định tái sanh —According to the Abhidharma, habitual 
karma 1s a deed that one habitually or constantly performs either good or bad. Habits, 
whether good or bad, become second nature. They more or less tend to mould the 


4) 


a) 


c) 


đ) 


1233 


character of a person. In the absence of weighty karma and a potent-death-proximate 
karma, this type of karma generally assumes the rebirth generative function. 

Tích Trử Nghiệp —Reserve kamma (karma): Katatta (p)—Còn gọi là nghiệp tích tụ— 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp tích tụ là bất cứ nghiệp nào đủ mạnh để 
quyết định tái sanh, mà không phải là nghiệp tái tạo, nghiệp cận tử, hay nghiệp tiêu diệt. 
Loại nghiệp nầy sẽ quyết định tái sanh nếu không có các nghiệp kia chen vào. Nghiệp 
nầy giống như cái vốn dự trử của một cá nhân, gồm bốn loại ——Reserve karma is any other 
deed, not included productive, death-proximate, destructive karmas, which 1s potent 
enouph to take on the role of generating rebirth. This type of karma becomes operafIve 
when there 1s no karma of other three types to exercise this function. This 1s as 1t were the 
reserve fund of a particular being, divided Info four classifications: 

Hành động bất thiện, tạo quả dữ trổ sanh trong dục giới—Evil actions which may ripen in 
the sense-sphere: Akusala (p)—There are ten evil actions—Có mười hành động bất thiện: 
Ba hành động bất thiện biểu hiện nơi thân——Three evil actions committed by deed: 

Sát sanh: Panatipata (p)—KIlling. 

Trộm cắp: Adinnadana (p)—Stealing. 

Tà dâm: Kamesu-micchacara (p)—Sexual misconduct. 

Bốn hành động bất thiện biểu hiện nơi khẩu——Four evil actions committed by word: 

Nói dối: Musavada (p)—Lying. 

Nói lời đâm thọc: PIsunavaca (p)—Slandering. 

Nói lời thô lỗ cộc cần: Pharusavaca (p)—Harsh speech. 

Nói lời nhằm nhí vô ích: Samphappalapa (p)—Frivolous talk. 

Ba hành động bất thiện biểu hiện nơi ý—Three evil actions committed by mind: 

Tham lam: Abhijjha (p)—Covetousness. 

Sân hận: Vyapada (p)}—III-wIll. 

Tà kiến: Micchaditthi (p)—False views. 

Hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh trong dục giới: Kusala (p)—Good actions which 
may ripen 1n the sense-sphere. 

Hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh trong sắc giới: Good actions which may ripen in 
the realms of form (rupaloka). 

Hành động thiện, tạo quả lành trong vô sắc giới: Good actions which may ripen ¡n the 
formless realms (arupaloka). 


(C-4)Nghiệp theo thời gian trổ quả— By time oƒ ripening: 


Ù 


a) 


Hiện Nghiệp—Immediately effective kamma (karma): Ditthadhammavedaniya (p)— Theo 
A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hiện nghiệp là nghiệp mà quả của nó phải trổ sanh 
trong kiếp hiện tại (nghiệp trổ quả tức khắc); nếu không thì nó sẽ trở thành vô hiệu lực— 
According to the Abhidharma, Iimmediately effective karma 1s a karma which, 1 1t 1s fO 
ripen, must yield 1s results in the same existence 1n which it 1s performed; otherwise, 1 1t 
does not meet the opportunity to ripen in the same existence, 1t becomes defunct. This 
karma 1s divided Iinto fwO partS: 

Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại—The result of a good karma reaped in this life: 
Trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Lành Trổ Sanh Ngay Trong 
Kiếp Hiện Tại” như sau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng người kia chỉ có 
một cái áo choàng che thân. Khi chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vợ phải ở nhà. Nếu vợ 


b) 


2) 


1234 


đi thì chồng ở nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa thích 
bèn nẩy sinh ý định muốn dâng lên Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng lòng luyến ái cố hữu 
của con người trổi lên, và một cuộc tranh đấu với chính mình diễn ra trong lòng anh. Sau 
cùng tâm bố thí chế ngự được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng mà reo lên rằng: “Ta 
đã chiến thắng, ta đã chiến thắng” và hành động đúng y như sở nguyện, đem dâng cái áo 
duy nhất của hai vợ chồng lên Phật. Câu chuyện lọt đến tai vua. Đức vua bèn hoan hỷ 
truyền lệnh ban cho anh ta 32 bộ áo. Người chồng mộ đạo nầy lựa ra một cái cho mình, 
một cái cho vợ, còn bao nhiêu đem dâng hết cho Đức Phật và Tăng đoàn —lIn the 
Buddhist Legends, there 1s a story about the result of a good karma reaped In this life. At 
the time of the Buddha, a couple of husband and wife who possessed only one upper 
garment to wear when they went outdoor. One day the husband heard the Dharma from 
the Buddha and was so pleased with the doctrine that he wished to offer his only upper 
garment to the Buddha, but his inate greed would not permit him to do so. He combatted 
with his mind and, eventually overcoming his greed, offered the garment to the Buddha 
and exclaimed, “I have won, I have won.” Upon learning this story, the king was so 
delighted and In appreciation of his generosify, the king presented him with 32 robes. The 
devout husband kept one for himself, and another for his wife, and offered the rest to the 
Buddha and the Order. 

Quả dữ trổ sanh trong kiếp hiện tại—The result of a bad karma reaped in this life: Trong 
Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Dữ Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện 
Tại” như sau. Một người thợ săn dắt bây chó vào rừng để săn thú, thấy bên đường có một 
vị Tỳ Kheo đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn được gì, người thợ săn lấy làm bực 
tức cho rằng xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở về lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy, nên người 
thợ săn nổi cơn giận xua chó cắn vị sư. Mặc đầu vị sư hết lời năn nỉ van lơn, người thợ săn 
vẫn cương quyết không tha. Không còn cách nào khác, vị sư bèn trèo lên cây để tránh bầy 
chó dữ. Người thợ săn bèn chạy đến gốc cây giương cung bắn lên, trúng nhằm gót chân vị 
sư. Trong lúc quá đau đớn, vị sư đánh rơi cái y xuống đất, chụp lên đầu và bao trùm lên 
toàn thân tên thợ săn. Bầy chó tưởng lầm là vị sư đã té xuống, nên áp lại cắn xé chính 
chủ của mình—In the Buddhist Legends, there is a story about the result of a bad karma 
reaped in this life. At the time of the Buddha, there was a hunter who went hunting to the 
forest, followed by his dogs, met by the wayside a monk who was proceeding on his 
almsround. As the hunter could not procure any game he thought it was due to the 
unfortunate meeting of the monk. While returning home he met the same monk and was 
deeply engraved at this second encounter. In spite of the entreaties of the innocent monk, 
the hunter set the dogs on him. Finding escape therefrom, the monk climbed a tree. The 
wicked hunter ran up the tree, and pierced the soles of the monk”s feet with the point of an 
arrow. The paIn was so excruciating that the robe the monk was wearing fell upon the 
hunter completely covering him. The dogs, thinking that the monk had fallen from the 
tree, devoured their own masfter. 

Hậu Nghiệp —Subsequently effective kamma (karma): Upapajjavedaniya (p)—Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hậu nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó, nếu có, sẽ 
phải trổ trong kiếp kế liền kiếp hiện tại; nếu không trổ sanh được trong kiếp liền kế tiếp 
ấy thì hậu nghiệp sẽ trở nên vô hiệu lực. Một thí dụ về quả trổ sanh trong kiếp kế liền sau 
kiếp hiện tại được kể như sau. Có người làm công cho nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, 


3) 


4) 


1235 


sau khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về cả nhà đều thọ bát quan trai giới trong 
ngày ấy. Mặc dâu chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi chiều hôm 
đó. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. Nhờ tâm trong sạch nghiêm trì bác quan trai 
giới, anh sanh lên cõi trời. Một thí dụ khác là vua ÀA Xà Thế, con vua Bình Sa Vương, liền 
sau khi chết, tái sanh vào cảnh khổ vì đã mang trọng tội giết cha—According to the 
Abhidharma, subsequently effective karma 1s a karma which, If If 1s to ripen, must yIeld 1s 
results in the existence immediately following that in which 1t 1s performed; otherwIse, 1† 
becomes defunct. An example of Upapajjavedaniya, a millionaire”*s servant returned 
home In the evening after his laborious work In the field, to see that all were observing the 
eipht precepts as it was the full-moon day. Learning that he also could observe them even 
for half a day, he took the precepts and fasted at night. Unfortunately he died on the 
following morning and as a result of his good action was born as a Deva. Another good 
example of subsequently effective karma, AJatasatru, son of King Bimbisara, was born, 
1mmediately after his death, In a state of misery as the result of kiling his father. 

Nghiệp Vô Hạn Định——Indefinitely effective kamma (karma): Aparapariyavedaniya (p)— 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp vô hạn định là loại nghiệp mà quả của 
nó có thể trổ bất cứ lúc nào nó có dịp trổ quả trong những kiếp tái sanh. Nghiệp vô hạn 
định không bao giờ bị vô hiệu lực. Không có bất cứ ai, kể cả Đức Phật hay một vị A La 
Hán, có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp nầy. Ngài Mục Kiễển Liên đã là một vị A La 
Hán trong thời quá khứ xa xôi, đã nghe lời người vợ ác tâm, âm mưu ám hại cha mẹ. Do 
hành động sai lầm ấy, ngài đã trải qua một thời gian lâu dài trong cảnh khổ và, trong kiếp 
cuối cùng, ngài bị một bọn cướp giết chết. Đức Phật cũng bị nghi là đã giết chết một nữ tu 
sĩ tu theo đạo lõa thể. Theo Kinh Tiền Thân Đức Phật thì Ngài phải chịu tiếng oan như 
vậy là vì trong một tiên kiếp Ngài đã thiếu lễ độ với một vị độc giác Phật. Đề Bà Đạt Đa 
toan giết Đức Phật, ông đã lăn đá từ trên núi cao làm trầy chơn ngài, theo truyện Tiền 
Thân Đức Phật thì trong một tiền kiếp Đức Phật đã lỡ tay giết chết một người em khác 
mẹ để đoạt của trong một vụ tranh chấp tài sản —According to the Abhidharma, 
indefinitely effective karma 1s a karma which can ripen at any time from the second future 
exIstence onwards, whenever 1t gains an opportunity to produce results. lt never becomes 
defunct so long as the round of rebirth continues. No one, not even a Buddha or an 
Arahant, 1s exempt from experiencing the results of indefinitely effective karma. No one 
1s exempt from this class of karma. Even the Buddhas and Arahants may reap the effects 
of their past karma. Arahant Mogsallana In the remote past, Instigated by his wicked wife, 
attempted to Kkill his mother and father. As a result of this he suffered long In a woeful 
state, and In his last birth was clubbed to death by bandits. To the Buddha was Imputed the 
murder of a female devotee of the naked ascetics. This was the result of his having 
insulted a Pacceka Buddha In one of his previous kalpa. The Buddhaˆs foot was slightly 
injured when Devattava made a futile to kill hìm. Thịs was due to hís killing a step-brother 
of his previous birth with the obJect of appropriating his property. 

Nghiệp Vô Hiệu Lực —Defunct kamma (karma): Ahosi (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vì 
Diệu Pháp), từ “Ahosi” không chỉ một loại nghiệp riêng biệt, mà nó dùng để chỉ những 
nghiệp khi phải trổ quả trong kiếp hiện tại hoặc kế tiếp, mà không gặp điều kiện để trổ. 
Trong trường hợp của các vị A La Hán, tất cả nghiệp đã tích lũy trong quá khứ, đến hồi 
trổ quả trong những kiếp vị lai thì bị vô hiệu hóa khi các vị ấy đắc quả vô sanh—Defunct 


1236 


karma means “ahosi” In Pali. According to the Abhidharma, the term “ahosi” does not 
designate a special class of karma, but applies to karma that was due to ripen In either the 
present existence or the next existence but did not meet condiftions conductive tfO IfS 
maturation. In the case of Arahants, all their accumulated karma from the past which was 
due to ripen ¡n future lives becomes defunct with their final passing away with their 
achievement of “non-birth” fruit. 


(C-5)Nghiệp Theo nơi chốn mà trổ quả— By place oƒ ripening: 


Ù 
8) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


Nghiệp Bất Thiện: Unwholesome kamma (karma). 

Bất thiện nghiệp sanh ra những hậu quả đau khổ—Akusala karma——Negative karma— 
Black path—Unskillful action—Unwholesome deeds will produce painful results— 
Unprofitable courses of action—Unwholesome deeds ¡include the following, but not 
limited to: 

Tham: Greed. 

Sân: Anger. 

S1: Stupidity. 

Mạn: Arrogance. 

Nghĩ: Doubt. 

Tà kiến: Improper views. 


vi) Sát: Killing living things. 
vii)Đạo: Stealing, or taking what 1s not ø1ven. 


1X) 
X) 
b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


Dâm: Sexual misconduct. 

Vọng: Wandering thoughts. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, được gọi là bất thiện nghiệp vì chúng vừa là bất thiện mà vừa là 
con đường dẫn đến ác đạo—According to The Path of Purification, ten unwholesome 
deeds are both unprofitable action and courses that lead to unhappy destimes. 

Sát sanh: Killing living things. 

Trộm cắp: Taking what is not given. 

Tà hạnh trong dục vọng: Sexual misconduct. 

Vọng ngữ: False speech. 

Ác ngữ: Malicious speech. 

Thô ngữ: Harsh speech. 


vii) Phù phiếm ngữ: Gossip. 
vi)Tham: Covetousness. 


1X) 
X) 
2) 


Sân: III-will. 

Tà kiến: Wrong view. 

Nghiệp Thiện Dục Giới: Wholesome kamma (karma) pertaining to the sense sphere— 
Thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy thiện nghiệp không 
những chỉ phù hợp với chánh nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
chánh ngữ, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo Kinh Pháp 
Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý 
trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được những 
phiền não khởi lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận chịu 
các hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp—Kusala karma means volitional 
action that 1s done In accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. So, Kusala karma 


3) 


4) 


1237 


1s not only in accordance with the right action, but 1t is also always in accordance with the 
riph( view, ripht understanding, right speech, ripht livelihood, right energy, ripht 
concenftration and right samadhi. According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the 
Buddha taught: Not to do evil, to do good, to pur1fy one”s mínd, this 1s the teaching of the 
Buddhas.” Kusala karmas or good deeds will help a person control a lot of troubles arising 
from his mind. Inversely, 1Ÿ a person does evil deeds he will receive bad results in this life 
and the next existence which are suffering. 

Nghiệp Thiện Sắc Giới: Wholesome kamma (karma) pertaining to the fñine-material 
sphere. 

Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới: Wholesome kamma (karma) pertaining to the immaterial 
sphere. 


(D) Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vì Diệu Pháp, cũng có bốn loại nghiệp—According to 


Ù 


a) 
b) 
c) 
đ) 
2) 


8) 
b) 
c) 
đ) 
3) 


8) 
b) 
c) 
đ) 
) 


8) 
b) 
c) 
đ) 


BhikkhUu Bodhi in Abhidhamuna, there are dlso four kinds 0ƒ kammnas: 

Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp —By way of (with respect to) function, 
there are four kinds of kammas: 

Nghiệp tái tạo: Productive kamma. 

Nghiệp trợ duyên: Supportive kamma. 

Nghiệp cẩn ngăn: Obstructive kamma. 

Nghiệp tiêu diệt: Destructive kamma. 

Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp—By way of order of ripening, there are four kinds 
of kammas: 

Trọng nghiệp: Weighty kamma. 

Cận tử nghiệp: Death proximate kamma. 

Thường nghiệp: Habitual kamma. 

Nghiệp tích tụ: Reserve kamma. 

Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp—By time of ripening, there are four kinds of 
kammas: 

Hiện nghiệp: Immediate effective kamma. 

Hậu nghiệp: Subsequently effective kamma. 

Vô hạn định nghiệp: Indefintely effective kamma. 

Nghiệp vô hiệu lực: Defunct kamma. 

Theo nơi chốn trổ quả, có bốn loại nghiệp—By place of ripening, there are four kinds of 
kammas: 

Nghiệp bất thiện: Unwholesome kamma. 

Thiện nghiệp Dục giới: Sense-sphere wholesome kamma. 

Nghiệp thiện Sắc giới: Fine-material-sphere kamma. 

Nghiệp thiện Vô Sắc giới: Immaterial-sphere wholesome kamma. 


(E) Theo Đức Phật và Phật Pháp của Tiến Sĩ Narada, thì nghiệp có thể phân ra làm bốn 


loại— According to The Buddha and His Teaching (Ven. Dr. Narada Maha Thera), there 
are ƒour classjicatfions 0ƒ karma: 


(E-1)Bốn loại nghiệp căn cứ theo thời gian hoạt động—Four classjfications oƒ karma with 


reference to is từne 0ƒ 0perdfion: 


1238 


I1) Hiện Nghiệp—Immediately effective karma: Dittha-dhamma-vedaniya-kamma (p)—Quả 
lành và quả dữ đều trổ sanh trong kiếp hiện tại—The results of good or bad karmas 
reaped In this life. 

2) Hậu nghiệp—Subsequently effective karma: Upapajja-vedaniya-kamma (p)—Quả lành 
và dữ trổ sanh trong kiếp kế tiếp, thí dụ như ai đó trì trai giữ giới trong kiếp nầy dù chỉ 
một ngày, có thể quả chư trổ liền, nhưng kiếp sau lại được sanh lên cõi Trời—The resuls 
of good or bad karmas reaped ¡in the next life, for example, someone fasts and keeps eIght 
precepts In this life, even though Just one day, the results may not be reaped in this he; 
however, that person may be reborn as Deva for his current good action. 

3) Vô định nghiệp —Indefinitely effective karma: Aparapariya-vedaniya-kamma (p)—Quả 
lành dữ có thể trổ sanh trong hiện kiếp, kiếp tới hoặc bất cứ kiếp nào trong tương lai. 
Không ai có thể tránh khỏi Vô Định Nghiệp. Ngay cả Đức Phật và những vị A-La-Hán 
cũng phải gặt lấy những nghiệp đã gieo trong quá khứ —The results of good or bad 
karmas may be reaped n this life, next life or any life in the future until final liberation. 
No person 1s exempt from this kind of karma. Even the Buddha and Arahants may reap the 
effects of their karma. 

4 Vô hiệu nghiệp: Ahosi-kamma (p)—Ineffective karma. 

(E-2)Theo phương thức Tác Dụng— Four classifications oƒ karma according to is function: 

l1) Nghiệp Tái Tạo —Reproductive Karma: Janaka-kamma (p)—Theo Phật giáo, sự tái sanh 
vào chỗ lành dữ được định đoạt bởi những giây phút lâm chung cuối cùng. Nghiệp ấy gọi 
là Nghiệp Tái Tạo ——According to Buddhism, subsequent birth 1s conditioned by good or 
bad karma which predominated at the moment of death. This kind of karma 1s known as 
Reproductive Karma. 

2) Nghiệp Trợ Duyên—Supportive Karma: Upatthambhaka-Kamma (p)—Nghiệp Tái Tạo có 
thể bị những nghiệp quá khứ chen vào làm yếu đi hay ngăn trở. Những ảnh hưởng nầy gọi 
là “Nghiệp Trợ Duyên.”—Past karmas may Intervene Reproductive Karma by assisting, 
mainatianing, weakening, or even obstructing the fruition of this reproductive karma. This 
kind of karma 1s known as “Supportive Karma.” 

3)_ Nghiệp Bổ Đồng——Counteractive Karma: Upapidaka-Kamma (p)—Những ảnh hưởng làm 
suy nhược và ngăn trở “Nghiệp Tái Tạo” gọi là “Nghiệp Bổ Đồng.”——A past karma which 
weakens or obstructfs the fruition of “Reproductive Karma” 1s known as “Counteractive 
Karma.” 

4_ Nghiệp Tiêu Diệt—Destructive Karma: Upaghataka-Kamma (p)—Theo luật Nghiệp Báo, 
khả năng trổ quả của “Nghiệp Tái Tạo” có thể bị một nghiệp quá khứ nghịch và mạnh 
hơn tiêu diệt hoàn toàn một cách bất ngờ như một chướng ngại hay một bức tường chận 
đứng mũi tên bay. Ảnh hưởng phản nghịch ấy gọi là “Nghiệp Tiêu Diệt.” Nghiệp nầy 
mạnh hơn hai nghiệp “Trợ Duyên” và “Bổ Đồng” vì chẳng những nó gây trở ngại mà nó 
có thể triệt tiêu năng lực của Nghiệp Tái Tạo——According to the law of Cause and Effect 
(Karma), the potential energy of the reproductive karma can be totally annulled by a more 
powerful opposing past karma, which may happen quie unexpectedly, Just as a 
counteractive force or a wall can obstruct the path of a flying arrow. Such an action Is 
termed “Destructive Karma” which 1s more powerful than the above two In that 1t not only 
obsfructs, but also destroys the whole force of Reproductive Karma. 


1239 


(E-3)Bốn loại nghiệp căn cứ theo khả năng báo ứng— Four classifications oƒ karma according 


Ù 


2) 


3) 


4) 


to the priority öƒ efJect: 

Trọng Nghiệp—Weighty or Serious Action: Garuka-Kamma (p)—Goi là “Irọng Nghiệp” 
vì nó là hành động trọng yếu hay nghiêm trọng và chắc chắn sẽ trổ quả trong kiếp hiện 
tại hay kế tiếp. Đây là hậu quả của những ai phạm tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, 
giết một vị A-La-Hán, gây thương tích cho Phật, và chia rẽ Tăng Già-—Tt is called Serious 
Karma because 1t produces Its effects for certain In this life or in the next. This may be 
caused by the results of parricide, matricide, the murder of an Arahant, the wound of the 
Buddha, and the creation of a schism In the Sangha. 

Cận Tử Nghiệp—A Death-Proximate Karma: Asanna-Kamma (p)—Khi không có “Trọng 
Nghiệp làm điều kiện cho sự tái sanh cho kiếp kế tiếp, thì “Cận Tử Nghiệp” là nghiệp 
dẫn dắt thọ sanh. Cận Tử Nghiệp là những hành vi hoặc những hồi tưởng cuối cùng trước 
khi lâm chung. Chính vì vậy mà các vị sư Phật giáo thường khuyên thân nhân của người 
sắp lâm chung nên khuyên người ấy nhiếp tâm làm lành hay niệm Phật trên giường bệnh 
trước phút lâm chung—When there 1s no “Weighty Karma” to condition the future birth, 
“A Death-Proximate Karma” might operate the rebirth. This 1s the action one does, or 
recollects, immediately before the dying-momernt. Thus, Buddhist monks advises relatIves 
of a dying person to remind him or her of good deeds or making him or her to recite 
Buddhaˆs name on his or her dying bed. 

Thường Nghiệp—Habitual Karma: Acinna Kamma (p)—Thường Nghiệp là hành động 
hằng ngày, những việc làm lập đi lập lại. Những thói quen nầy ít nhiều uốn nắn tâm tánh 
con người. Trong phút lâm chung, nếu không có một ảnh hưởng mạnh khác, thì chúng ta 
thường có khuynh hướng nhớ lại những tư tưởng quen thuộc nầy —The karma that one 
consftanfly performs and recollects and towards which one has a great liking. Thịs kind of 
karma, more or less tends to mould the character of a person. At the death-moment, unless 
influenced by other circumstances, as a rule, we have a tendency to recallour habitual 
thoughts and deeds. 

Tích Trử Nghiệp—Cumulative Karma: Katatta-Kamma (p)—Ngoại trừ Trọng Nghiệp, 
Cận Tử Nghiệp, và Thường Nghiệp ra, tất cả những nghiệp tích trữ khác—Other than 
Serious, Death-Proximate, and Habitual Karmas, the last karma 1s called Cumulative 
Karma. 





(E-4)Bốn loại nghiệp cuối cùng căn cứ trên những cảnh giới mà quả có thể trổ sanh— Four 


Ù 


a) 
1) 
1) 
11) 
b) 
1) 
1) 
11) 
1V) 


classifications oƒ karma based on the realms on which effect takes place: 
Những hành động thiện tạo quả trổ sanh Dục giới—Evil actions which may ripen in the 
sense-sphere (desire realm). 

Thân tam——Three Evil actions committed by deed: 

Sát sanh: Panatipata (p)—KIlling. 

Trộm cắp: Adinnadana (p)—Stealing. 

Tà dâm: Kamesu-micchacara (p)—Sexual Misconduct. 

Khẩu tứ—Four Evil actions committed by word: 

Nói dối: Musavada (p)—Lying. 

Nói lời đâm thọc: Pisunavaca (p)—Slandering. 

Nói lời thô lỗ cộc cần: Pharusavaca (p)—Harsh Speech. 

Nói lời mhảm nhí vô ích: Samphappalapa (p)—FErivolous talk. 


©) 
Ụ 
1) 
1) 
2 


ii) 


1) 
11) 
1V) 
€) 
1) 
1) 
11) 
d) 
1) 
1) 
©) 
1) 
1) 
4) 


8) 
b) 


1240 


Ý tam—Three Evil actions are committed by mind: 

Tham lam: Abhijjha (p)—Covetousness. 

Sân hận: Vyapada (p)—III-wIll. 

Tà kiến: Micchaditthi (p)—False view. 

Những hành động thiện, tạo quả trổ sanh trong dục giới: Good actions which may ripen in 
the sense-sphere (desire-realm—Kusala)—Có mười loại hành động thiện lành —There 
are ten kinds of good actions. 

Bố thí: Dana (p)—Generosity. 

Trì giới: Sila (p)—Keeping precepts (morality). 

Tham thiển: Dhyana—Meditation. 

Tôn kính người đáng kính: Apacayana (p)—Reverence. 

Phục vụ: Veyyavacca (p)—Services. 

Hồi hướng phước báu: Pattidana (p)—Transference of merit. 

Tùy hỷ: Anumodana (p)—Rejoicing in others” good actions. 

Nghe pháp: Dhamma savana (p)—Hearing the doctrine. 

Giảng pháp: Dhamma-desana (p)—Expounding the doctrine. 

Củng cố chánh kiến: Ditthijjukama (p)—Straigthening one”s own views. 

Thiện nghiệp tạo quả có thể trổ sanh vào một trong những cảnh sắc giới sau—Good 
karmas which may ripen among one of the five realms of form as follows: 

Tâm thiện của Sơ Thiển—The first Dhyana moral consciousness: 

Tầm: Vitakka (p)—Initial Application. 

Sát: Vicara (p)—Sustained Application. 

Phỉ: Piti (p)—Pleasure Interest. 

Lạc: Sukha (p)—Happiness. 

Trụ: Ekaggata (p)—One-pointedness. 

Tâm thiện Nhị Thiển—The Second Dhyana Moral Consciousness: 

Sát: Sustained Application. 

Phỉ: Pleasurable Interest. 

Lạc: Happiness. 

Trụ: One-pointedness. 

Tâm Thiện của Tam Thiển—The Third Dhyana Moral Consciousness: 

Phỉ: Pleasurable Interest. 

Lạc: Happiness. 

Trụ: One-pointedness. 

Tâm Thiện của Tứ Thiểền—The Fourth Dhyana Moral Consciousness: 

Lạc: Happiness. 

Trụ: One-pointedness. 

Tâm Thiện của Ngũ Thiển—The Fifth Dhyana Moral Consciousness: 

Xả: Upekkha (p)—Equanimity. 

Trụ: One-pointedness. 

Thiện nghiệp tạo quả trổ sanh trong những cõi trời Vô Sắc giới—Good actions which may 
rIpen among one of the formless realms: 

Không Vô Biên Xứ: Moral consciousness dwelling in the Infinity of space. 

Thức Vô Biên Xứ: Moral consciousness dwelling on the Infinity of consciousness. 


1241 


c) Vô Sở Hữu Xứ: Moral consciousness dwelling on nothingness. 

d) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Moral consciousness wherein perception neither ¡s noe ¡s 
not. 

(F) Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— Four causes oƒ evil acfions: Theo Kinh Thi Ca 
La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác nghiệp—According to the Sigalaka Sutra, there 
are four causes of evIl actIons: 

(F-1)Nội dung về Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp—Content oƒ ƒour causes oƒ evil 
qCcHOnS: 

1) Ác nghiệp làm do tham dục: Evil action springs from attachment. 

2) Ác nghiệp làm do sân hận: Evil action springs from iII-wil. 

3) Ác nghiệp làm do ngu sỉ: Evil action springs from ignorance. 

4)_ Ác nghiệp làm do sợ hãi: Evil action springs from fear. 

(F-2)Lời Phật dạy về Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp— The Buddha's teaching on ƒfour 
causes oƒ evil actions: Vì thế Đức Phật dạy tiếp: “Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không 
tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm ác nghiệp theo 
bốn lý do kể trên.”—Thus the Buddha further taught: “If the Ariyan disciple does not act 
out Of attachment, 1lI-w1ll, folly or fear, he wi1ll not do evil from any one of the four above 
mentioned causes.” 


(A-4-4) Ngũ Nghiệp 
Five kimds oƒ Karma 


(A) Ngũ Tác Nghiệp Thân (năm căn tạo nghiệp)— The ƒive working 0rgans: 

1) Khẩu: Ngôn ngữ—Mouth—Speech. 

2) Thủ: Tay—Hands. 

3) Cước: Chân —Feet. 

4) Phái tính hay Sinh thực khí: Chỗ tiểu tiện—Sex Organ. 

5)_ Hậu môn: Chỗ đại tiện—Anus. 

(B) Năm Thiện Nghiệp: Five kinds of kusala kamma—Năm Thiện Nghiệp Tạo Quả Được 
Hưởng Trong Vô Sắc Giớ—Năm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới. Mỗi tầng trong năm hạng 
Thiển Sắc Giới nây đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành giả trong cảnh Sắc Giới sau 
khi từ bỏ xác thân nầy-—Five kinds of fine-material-sphere consciousness, or rupa jhanas. 
These jhanas have their corresponding effects in the realms of form: 

1) Tâm thiện sơ thiển cùng với Tầm, sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm hay Trụ: First Jhana moral 
or wholesome consciousness together with Iinitial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

2) Tâm Thiện nhị thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second Jhana moral or 
wholesome conscIousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

3) Tâm Thiện tam thiền cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: Third Jhana moral or 
wholesome consclousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 


4) 


5) 


1242 


Tâm Thiện tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phí, Lạc và Nhất Điểm: Fourth Jhana moral or 
wholesome consclousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 
Tâm Thiện ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Eifth jhana moral or 
wholesome consclousness together with initial application, susftained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 


(C) Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, có năm điều 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


nghiệp cảm kêu là Vô Gián. Năm điều đó là—According to the Earth-Store Bodhisattva 
Sutra, there are five uninterrupted due to five retributions for karma. What are they?: 

Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, 
nên gọi là Vô Gián——Punishmernt 1s undergone day and night throughout kalpas, and there 
1S no time of respite. Therefore, it 1s called Uninterrupted Hell. 

Một tội nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật khắp cả 
ngục, nên gọi là Vô Gián—One person fills it, yet many people also fill it. Therefore, If 1s 
called Uninterrupted. 

Những khí cụ để hành hình tội nhân như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối 
xay, cưa, đục, dao mác, chảo dầu sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền 
đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ 
năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không ngừng nghỉ một giây, 
nên gọi là Vô Gián—The Implements of punishment are forks, clubs, eagles, serpents, 
wolves, and dogs, which pound, grind, saw, drill, chisel, cụt and chop; boiling liquids, tron 
nets, Iron robes, Iron asses, and iron hoses that flay one alive, bind oneˆs head 1n rawhide, 
and pour hot iron over one”s body, meals of Imron pelletss and drinks of mron fluids. 
Throughout many nayutas of kalpas such suffering continues without interruption. 
Therefore, 1t is called Uninterrupted. 

Không luận là trai hay gái, Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, 
hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi 
là Vô Gián—Whecther a man, a woman, a savaøe, or someone old or young, honorable or 
lowly, a dragon or a spirit, a god or ghost, everyone must undergo retribution for the 
offenses he or she has committed. Therefore, it is called Uninterrupted. 

Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp mỗi 
một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng 
một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do vì lẽ liên 
miên mãi nên gọi là Vô Gián—If one falls into this hell, from the time of entry one 
undergoes ten thousand deaths and as many rebirths each day and night throughout a 
hundred thousand kalpas. One may seek relief for the space of a thought, but even such a 
brief pause does not happen. Only when oneˆ”s karma 1s exhausted can one atfain rebirth. 
Because of this continurty, 1t 1s called Uninterrupted. 


1243 


(-A-4-5) Cửu Nghiệp 
The nne kinds 0ƒ karma 
Chín loại nghiệp 


(A) Dục Giới— Desire realm: 

1) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

2) Vô Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 
3) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that 1s neutral. 

(B) Sắc Giới— Form realm: 

4) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

3) Phi Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 
6) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that 1s neutral. 

(C) Vô Sắc Giới— Formless realm: 

7) Vô Tác Nghiệp: Non-causative deeds. 

8) Phi Tác Phi Vô Tác: Neutrality. 

9) Vô Lậu Nghiệp: Immortality. 


(A-4-6) Thập Ác 
Ten Evil Deeds 


(A) Thập bất hối giới— The ten rules which produce regrets: 

1 Thân—Body: 

)_ Sát sanh: Kiing. 

1) Trộm cắp: Stealing. 

11) Tà dâm: Fornicate or sexual misconduct (commnt sexual intercourse with prostitutes). 
iv) Uống rượu: To drink wine. 

2. Khẩu—Speech: 

v)_ Nói dối: lying. 

vi) Nói lỗi của người Phật tử: To tell a fellow-Buddhist' sins.. 

vii) Tự cho mình hay giỏi và chê người đở: To praise onself and discredit others. 
vin)Nói lời Hèn mọn: Be mean. 

1X) Nói lời Sân hận: Be angry. 

x)_ Hủy báng Tam Bảo: To defame the Triratna (Buddha, Dharma, Sangha/Fraternity). 


(B) Thập Ác— Ten eil actions: Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba 
nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý——All karmas are controlled by 
the threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, four deeds of the 
mouth, and three deeds of the mind: 

(B-1)Thân Nghiệp—Action öoƒ Body: Kaya Karma (skt) 

1) Sát sanh: Killing—Sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú. Nói cách khác, giết có 
nghĩa là tiêu diệt bất cứ một chúng sanh nào kể cả súc vật. Hành động giết có 5 điều kiện 
cần thiết —Taking the life of any beings, including human or animal. Killing means the 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
2) 


1) 
HỆ) 
11) 
1V) 
v) 
3) 


)) 
) 


ii) 


(B-2)Khẩu Nghiệp—Action oƒ Mouth: Vac Karma (skÙ 


4) 


) 
) 


ii) 


1244 


destruction of any living being Including animals of all kinds. To complete the offence of 
kiling, five conditions are necessary: 

Một chúng sanh: A beIng. 

Biết đó là một chúng sanh: Consciousness that it is a being. 

Cố ý giết: Intention of killing. 

Cố gắng giết: Effort of killing. 

Kết quả của sự giết là cái chết: Consequent death. 

Trộm cắp: Stealing——Mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về người khác. Hành động 
trộm cắp gồm có năm điều kiện—AlI forms of. acquiring for onself that which belongs to 
another. To complete the offence of stealing, five conditions are necessary: 

Lấy tài sản của người khác: Property of other people. 

Ý thức được việc lấy trộm này: Consciousness that it is stealing. 

Cố ý trộm cắp: Intention of stealing. 

Có nỗ lực trộm cắp: Effort of stealing. 

Kết quả là hành động trộm cắp: Consequent stealing. 

Tà dâm: Sexual misconduct—Những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư tưởng. 
Hành động tà dâm có ba điều kiện chính —AllI forms of sex-indulgence, by action or 
thoughts wants. To complete the offence of sexual misconduct, three conditions are 
T€C€SSATV: 

Có dụng ý tà dâm: Intent to enJoy the forbidden obJect. 

Nỗ lực vui hưởng tà dâm: Efforts of enjoyment of the object. 

Hành động tà dâm hay chiếm đoạt mục tiêu đã bị cấm: Possession of the object. 

Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sẩn 
và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
(Thất Thánh Tài gồm: Tín: Đức tin—Faithfulness, Tấn: Tỉnh tấn—Vigor, Tàm quý: Hổ 
với bên ngoài và thẹn với bên trong—Shamefulness, Đa văn: Học nhiều hiểu rộng— 
Broad knowledge, Xả: Không chấp giữ trong tâm—Forgiveness or Abandonment, Định: 
Tâm không dao động—Concentration or Samadhi, Huệ: Trí huệ—W¡sdom; or theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài—According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan treasures: Tín Tài: The 
treasure of Faith, Giới Tài: The treasure of morality, Tàm Tài: Hiri (p)—The treasure of 
moral shame, Quý Tài: Ottappa (p)—The treasure of moral dread, Văn Tài: Suta (p)—The 
treasure of learning, Thí Tài: Caga (p)—The treasure of renunciation, Tuệ Tài: Wisdom) 
và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy——The evil karma 
of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more dangerous than 
fire because fire can only destroy all material possessions and treasures of this world, but 
the firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings 
and all virtues of liberation, but it wIll also reflect on the evil karma vipaka in the future. 
Nói dối: Lying—Nói dối gồm có bốn trường hợp——To complete the offence of lying, four 








conditions are necessary: 
Nói không đúng: Untruth. 
Cố ý đánh lừa: Intention to deceive. 
Cố gắng đánh lừa: Effort. 


1245 


iv) Diễn đạt vấn đề (sự dối trá) đến người khác: Communication of the matter to others. 

5)_ Nói lời mắng chửi hay nói lời thô ác: Insulting or coarsing abusuve language. 

6)_ Nói chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt: Gossiping and frivolous chaftering. 

7) Nói lưỡi hai chiều: To slander or Speak with a double-tongue. To speak ill of one friend to 
another. 

(B-3)Ý Nghiệp—Action oƒ Mind: Moras Karma (skÐ 

8) Tham: Libho (skt)—Greed or covetousness. 

9) Sân: Dosa (skt)—Hatred or loss of temper profanity. 

10) S1: Moha (skt—lgnorance. 


(C) Thập Ác Nghiệp— Ten wrongs: 

(C-1) Đại Thừa Thập Ác Nghiệp— Ten Wrongs in Mahayanist Buddhism: 

1) Sát sanh: Kiling. 

2) Trộm Cấp: Stealing. 

3) Tà dâm: Committing adultery. 

4) Vọng ngữ: Telling lies or using obscene and lewd words or speech. 

5)_ Nói lưỡi hai chiều: Speaking two-faced speech. 

6)_ Nói lời phỉ báng: Abusive slandering. 

7) Nói lời vô ích: Useless gossipIng or chattering. 

8) Tham: Greed. 

9) Sân: Anger. 

10) Tà Kiến: Devoting to wrong views. 

(C-2) Thập Ác Nghiệp Theo Phật Giáo Nguyên Thủy—Ten Wrongs in Theravadan Buddhism: 
Ten evil actions—Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp 
nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý—All karmas are controlled by the 
threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, four deeds of the 
mouth, and three deeds of the mind: 

1) Thân Nghiệp—Action of Body: Kaya Karma (skt) 

a)_ Sát sanh: Killing—Sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú. Nói cách khác, giết có 
nghĩa là tiêu diệt bất cứ một chúng sanh nào kể cả súc vật. Hành động giết có 5 điều kiện 
cần thiết —Taking the life of any beings, including human or animal. Killing means the 
destruction of any living being Including animals of all kinds. To complete the offence of 
kiling, five conditions are necessary: 

J) Một chúng sanh: A being. 

1i) Biết đó là một chúng sanh: Consciousness that it is a being. 

1i) Cố ý giết: Intention of killing. 

iv) Cố gắng giết: Effort of killing. 

v)_ Kết quả của sự giết là cái chết: Consequent death. 

b)_ Trộm cắp: Stealinge—Mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về 
người khác. Hành động trộm cắp gồm có năm điều kiện—All forms of acquiring for 
onself that which belongs to another. To complete the offence of stealing, five conditlons 
âT€ TI€C€SSATY: 

1) Lấy tài sản của người khác: Property of other people. 

1) Ý thức được việc lấy trộm này: Consciousness that it is stealing. 


11) 
1V) 
v) 
€) 


1) 
¡) 
ii) 
2) 


đ) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


©) 


)) 
ñ) 


1246 


Cố ý trộm cắp: Intention of stealing. 

Có nỗ lực trộm cắp: Effort of stealing. 

Kết quả là hành động trộm cắp: Consequent stealing. 

Tà dâm: Sexual misconduct—Những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư tưởng. 
Hành động tà dâm có ba điều kiện chính —All forms of sex-indulgence, by action or 
thoughts wants. To complete the offence of sexual misconduct, three conditions are 
T€C©SSATV: 

Có dụng ý tà dâm: Intent to enJoy the forbidden obJect. 

Nỗ lực vui hưởng tà dâm: Efforts of enjoyment of the object. 

Hành động tà dâm hay chiếm đoạt mục tiêu đã bị cấm: Possession of the object. 

Khẩu N ghiệp—Acton of Mouth: Vac Karma (sk)——Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sẩn 
và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy——The evil karma 
Of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more dangerous than 
fire because fire can only destroy all material possessions and treasures of this world, but 
the firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings 
and all virtues of liberation, but it wïll also reflect on the evil karma vipaka in the future. 
Nói dối: Lying—Nói dối gồm có bốn trường hợp—To complete the offence of lying, four 
conditions are necessary: 

Nói không đúng: Untruth. 

Cố ý đánh lừa: Intention to deceive. 

Cố gắng đánh lừa: Effort. 

Diễn đạt vấn đề (sự dối trá) đến người khác: Communication of the matter to others. 

Nói lời vu khống (chửi rủa hay nói lưỡi hai chiều): Slandering (to slander or speak with a 
double-tongue or to speak ïll of one friend to another)—Hành động vu khống gồm có bốn 
điều cần thiết sau đây—To complete the offence of slandering, five conditions are 
T€C€SSATV: 

Nói chia rẽ: Division of people. 

Có dụng ý chia rẽ: Intention to separate people. 


1i) Có sự cố gắng chia rẽ: Effort of division. 


1V) 


|) 


lì) 
ñ) 


Diễn đạt sự chia rẽ qua lời: Communication. 

Nói lời độc ác: Harsh language——Người nói lời ác độc thường bị nguoì đời ghét bỏ cho dù 
không có lỗi lầm. Hành động nói lời độc ác có ba điều kiện: The effects of harsh 
language are being detested by others although blameless. To complete the offence of 
harsh language, three conditions are necessary: 

Có người để sỉ nhục: Someone to be abused. 

Có tư tưởng giận dữ: Angry thought. 


1i) Chửi rủa người: Using abusive or harsh language. 


8) 


Nói chuyện phiếm: Frivolous talk. Hậu quả của kẻ ngồi lê đôi mách nói chuyện phù 
phiếm là không ai chấp nhận lời nói của mình cho dù sau này mình có nói thật. Hành 
động nói chuyện phiếm có hai điều kiện—The effects of frivolous talk are disorderliness 
of the bodily organs and unacceptable speech. To complete the offence of frivolous talk, 
two condifions are nec©ssary: 


ñ) 
3) 
h) 


1) 
¡) 
)) 
]) 
¡) 
J) 


1) 


¡) 


1247 


Hướng về chuyện phú phiếm: Inclination towards frivolous talk. 

Speaking of frivolous talk. 

ý Nghiệp——Action of Mind: Moras Karma (skt) 

Tham: Libho (skt)—Greed or covetousness—Hành động tham lam gồm hai điều kiện 
chính——To complete the offence of covetousness, two condifions are necessary: 

Tài sản của người khác: Another”s property. 

Muốn lấy tài sản của người khác: Desire for another”s property. 

Ác ý: Vyapada (p)—Để lập thành ác nghiệp sân hận, cần có hai điểu kiện—III-will. To 
complete the offence of ill-will, two conditions are necessary: 

Một chúng sanh khác: Another being. 

Cố ý làm hại chúng sanh: Intention of doïng harm. 

Tà kiến: Micchaditthi (p)—Tà kiến có nghĩa là nhìn sự vật một cách sai lệch, không biết 
chúng thật sự đúng như thế nào. Tà kiến gồm có hai điều kiện chính —False view means 
seeing things wrongly without understanding what they truly are. To complete this false 
View t†wo conditions are necessary: 

Đối xử sai lầm trong quan điểm với đối tượng: Perverted manner in which an object is 
viewed. 

Hiểu lầm đối tượng ấy theo quan điểm sai trái đó: Misunderstanding of the object 
according to that wrong VIew. 


(D) Thập Thiện— Ten good deeds: 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Không sát sanh: Not to kill. 

Không trộm cắp: Not to steal. 

Không tà dâm: Not to fornicate. 

Không nói dối: Not to le. 

Không nói lời trau chuốt: Not to polish your words for personal advantages. 
Không nói lời đâm thọc hay nói lưỡi hai chiều: Not to slander nor double-tongued. 
Không nói lời độc ác: Not to use harsh speech——Not be of evil speech. 

Không tham lam: Not to crave (desire—Greed). 

Không sân hận: Not to be angry. 


10) Không mê muội tà kiến: Not to be ignorant (Stupid) or wrong views. 


(E) Thập Thiện Nghiệp— Ten merttorious deeds: 
(E-1)Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo Đại Thừa: Ten meritorious deeds, or the ten paths oƒ 


Ù 


2) 
3) 


4) 


5) 


øood acftion according to the Mlahayana Buddhism: 

Không sát sanh mà phóng sanh là tốt: To abstain from killing, but releasing beings is 
good. 

Không trộm cướp mà bố thí là tốt: To abstain from stealing, but giving ¡s good. 

Không tà hạnh mà đạo hạnh là tốt: To abstain from sexual misconduct, but being virtuous 
1S øgood. 

Không nói lời dối trá, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from lying, but telling the 
truth is good. 

Không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng đắn là tốt: To abstain from speaking double- 
tongued (two-faced speech), but telling the truth 1s good. 


6) 
? 


8) 
3) 


1248 


Không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt: To abstain from hurtful words (abusive 
slander), but speaking loving words 1s good. 

Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích là tốt: To abstain from useless gossiping, but 
speaking useful words. 

Không tham lam ganh ghét ngưới là tốt: To abstain from being greedy and covetous. 
Không sân hận, mà ôn nhu là tốt: To abstain from being angry, but being gentle ¡s good. 


10) Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo chánh kiến là tốt: To abstain from being attached 


(devoted) to wrong views, but understand correctly 1s good. 


(E-2)Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the Vừữnalakiri Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 


9) 


chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bổ Tát nước 
Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật đúng 
như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời 
còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều 
lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế nào là mười?—According to the Vimalakirti 
Sufra, chapter ten, the Buddha of the Fragrant Land, Vimalakirti said to Bodhisattvas of 
the Fragrant Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of this world have 
strong compassion, and their lifelong works of salvation for all living beings surpass those 
done In other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not required in other pure lands.” What are these 
ten excellent deeds? 'They are: 

Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn: Using charity (dana) to succour the poor. 

Dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới: Using precept-keeping (sila) to help those who 
have broken the commandments. 

Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ: Using patient endurance (ksanti) to subdue their 
ang€T. 

Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi: Using zeal and devotion (virya) to cure their 
Temissness. 

Dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý: Using serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. 

Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si: Using _wisdom (prajna) to wipe out ignorance. 

Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn: Putting an end to the eight distressful conditions 
for those suffering from them. 

Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana; 

Dùng các pháp lành để cứu tế người không đức: Cultivation of good roots for those in 
want of merIts. 


10) Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh: The four Bodhisattva winning devices for 


the purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva development). 


(E-3)Theo Phật Giáo Nguyên Thủy —According to the Theravada Buddhism: Thập Thiện 


Nghiệp theo Phật Giáo Nguyên Thủy hay Mười Nghiệp Lành Tạo Quả Trổ Sanh Trong 
Dục Giới được để cập trong Đức Phật Và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada——According 
to Most Venerable Narada, there are ten kinds of good karma or meritorious acftions which 
may ripen In the sense-sphere: 


5 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


a) 


b) 


8) 


3) 


1249 


Bố thí: Dana (skt & p)—Lòng quảng đại rộng rãi —Generosity or charity—Đức khoan 
dung quảng đại hay tâm bố thí tạo quả nhiều của cải: Charity yields wealth. 

Trì giới: Sila (p)—Morality——Trì giới đem lại sự tái sanh trong dòng dõi quý phái và trạng 
thái an vui: Morality gIves birth in noble families and in states of happiness. 

Tham thiền: Bhavana (p)—Meditation—Tham thiển dẫn đến sự tái sanh trong cõi sắc giới 
và vô sắc giới, và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát: Meditation gives birth in 
realms of form and formless realms. 

LỄ bái: Apacayana (p)—Biết trọng người đáng kính trọng——Reverence—Kính trọng người 
đáng kính là nhân tạo quả được thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu: Reverence is 
the cause of noble parentage. 

Phục vụ: Veyyavacca (p)—Service—Phục vụ tạo quả được nhiều người theo hầu: Service 
produces larger retinue. 

Hồi hướng phước báu: Pattidana (p)—Transference of meri—Hồi hướng phước báu sẽ 
được đời sống sung túc và phong phú: Transference of merit ac(s as a cause fo give in 
abundance ïn future births. 

Hoan hỷ với phước báu của người khác: Anumodana (p)—Rejoicing ¡in others good 
actfions, and praIsing otherˆs good work. 

Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác đem lại trạng thái an vui, bất luận trong cảnh giới 
nào: ReJoicing In otherˆs merif 1s productive of Joy wherever one 1s born. 

Tán dương hành động của kẻ khác cũng đem lại kết quả được người khác tán dương lại: 
ReJoicing In other”s merit 1s also øetting praIse to oneself. 

Nghe pháp: Dhamma-savana (p)—Hearing the doctrine—Nghe pháp đem lại trí tuệ: 
Hearing the dhamma 1s conductive to wisdom. 

Hoằng pháp: Dhamma desana (p)—Expounding the doctrine—Hoằng pháp cũng đem lại 
trí tuệ: Expounding the dhamma 1s also conducive to wisdom. 





10) Củng cố chánh kiến của mình: Ditthijjukamma (p)—Straightening one”s own views by 


a) 


b) 


fWO parfS: 

Quy-y Tam Bảo: Taking the three refuges—Quy y Tam Bảo sớm đẹp tan dục vọng phiển 
não: Taking the three refuges results in the destruction of passions. 

Tỉnh thức: Mindfulness—Tỉnh thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức: Mindfulness 
1S conducive to diverse forms of happiness. 


(F) Thập Đạo Binh Ma— Ten arrmies 6ƒ rmarda: Theo Kinh Nipata, có Mười Đạo Binh Ma—— 


1) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
3) 


According to the Nipata Sutta, there are ten armies of mara. 

Nhục dục: Kama (p)—Sensual desires. 

Nẵn chí: Arati (p)—Discouragement. 

Đói và khát: Khuppipasa (p)—Hunger and thirst. 

Ái dục: Tanha (p)—Attachmert. 

Dã dượi hôn trầm: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

Sợ sệt: Bhaya (p)—Fear. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

Dèm pha và cố chấp: Makkha-thambha (p)——Detraction and stubborness. 
Thâu đoạt bất chánh, tiếng tốt, danh vọng, lời khen tặng và lợi lộc: Labha-siloka-sakkara- 
micchayasa (p)—Gann, praise, honour, and ¡ll-gotten fame. 





1250 


10) Tự phụ và khinh miệt: Attukkamsanaparavambhana (p)—Self-praise and contempt for 


Œ) 
Ù 
â) 
b) 


2) 


others. 


(A-5) Tiến Trình của Nghiệp 
Karma Process 


Nghiệp đi vào tiềm thức như thế nào— How does karma enter the Alaya-vijnana?: 
Nghiệp lực tổn tại qua hai cơ sở—Karmas remain in two bases: 

Trong dòng tâm thức tương tục: In the continuum of the mind. 

Trong cái “tôi” hay cái “bản ngã” tương đối của một con người: In the “T” or the relative 
“Se]lf”. 

Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những 
hành động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự động in vào tiềm thức của chúng 
ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt giống nầy 
đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi 
người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận cũng 
sẽ được gieo trồng trong tiểm thức của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy 
nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng—When we act, either good or bad, we see our 
own actions, like an outsder who witnesses. The pictures of these actions wIll 
automatically imprint in our Alaya-vijnana (subconscious mind); the seed of these actions 
are sown there, and awatt for enough conditions to spring up 1ts tree and fruits. Similarly, 
the effect In the alaya-vijnana (subconscious mind) of the one who has received our 
actions. The seed of either love or hate has been sown there, watting for enough 
conditions to spring up Its tree and fruIts. 


(H) Ba Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng Ngiiệp— Three causes 0ƒ karmic obsttHCHOHS: 


l) 


2) 


Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát 
sanh chướng nghiệp cho người tu—According to The Mind-Only School, apart from the 
obstacles caused by external factors, there are three other causes of karmic obstructions. 
Sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp —The reaction of evil karmic seeds: Trong tạng 
thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta 
huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như 
một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú 
đều ra. Cảnh tướng và phiển não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế— 
Varlous evil and wholesome karmic seeds are stored randomly In our Alaya 
conscIousness. When we recite the Buddha”s name or meditate, we accumulate the seeds 
Of transcendenral virtue, and therefore, evil karmic seeds have to emerge. For example, If 
a dense forest full of wild beasts 1s cleared for habitation, trees and shrubs are cut down, 
causing these beasts to flee out of the forest. The development of afflictions and obstacles 
from evil karmic seeds Is similar. 

Tự Gây Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp——Creating obstacles for themselves 
due to lack of full understanding of the Dharma: Có những vị tu hành chẳng am tường giáo 
lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, chưa phát minh 


1251 


thế nào là chân và vọng, nên nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong ngoài 
sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho mình— 
There are cultivators who practice without fully understanding the Dharma, not realizing 
that the manifestations of the Inner mind and the environment are 1llusory nor discovering 
what 1s true and what 1s false. They therefore have wrong views. Because of this, they 
develop thoughts of attachment, happiness, love, worry and fear, creating obstacles for 
themselves when they are faced with obJects and conditons within themselves or in the 
outside world. 

3) Không Vững Lòng Bên Chí Nên Thối Lui—Not flexible and patient: Lại ví như người 
theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực thắm, đồng vắng, rừng 
sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không 
vững lòng, không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. 
Hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập 
cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức tùy 
hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí không bên lâu, tất sẽ thất bại—Take the 
case of a man who follows a map, hoping to find a gold mind. The path that he takes 
crosses high mountains, deep ravines, empty open stretches and dense forests, an 1tInerary 
naturally requiring much labor, hardship and adversity. If his mind 1s not steady, and he 
does not adapt himself to the circumstances and his own strength, he 1s bound to 
retrogress. Alternatively, he may abandon his search, stop at some temporary location, or 
even lose his life enroute. The path of cultivation 1s the same. Although the practitioner 
may follow the sutras, 1ƒ he 1s not flexible and patlent, ready to change according to his 
own strength and circumstances, and 1f his determination 1s weak, he will certainly fail. 
Thịs obstacle, in the end, 1s created by himself alone. 


(HI)Làm thế nào để chúng ta triệt tiêu nghiệp?— How do we eliminate karma?: 

1) Không tạo tác có nghĩa là từ chối cất chứa thêm nghiệp—Not to act means refusing to 
sfore any more karma: Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì dĩ 
nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không chứa đựng vật gì hết. Tương 
tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong 
tiềm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp 
nữa. Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta mang vác. Như 
vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiển não. Như vậy thì cuộc sống cuộc tu của 
chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được 
thành tựu—The Buddha taught: “Tf someone give us something, but we refuse to accept. 
Naturally, that person will have to keep what they plan to give. This means our pocket 1S 
still empty.” Similarly, If we clearly understand that karmas or our own actlons will be 
stored in the alaya-vijnana (subconscIous mind) for us to carry over to the next Ïives, we 
wIll surely refuse to store any more karma In the “subconscious mind” pocket. When the 
“subconscious mind” pocket 1s empty, there 1s nothing for us to carry over. That means we 
don't have any result of either happiness or suffering. As a result, the cycle of birth and 
eath comes to an end, the goal of liberation 1s reached. 

2) Một khi Ánh Quang Minh Phật Pháp chiếu sáng nơi mình thì tam chướng đều được tiêu 
trừ—Once the Great Radiance oƒthe Buddha-Dharma shines on us, ï† can remove the three 


1252 


obstructions: Mọi thứ ác nghiệp từ vô thỉ đến nay, đều do tham, sân, si ở nơi thân khẩu ý 
mà sanh. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng bao giờ tiêu mất, nhân duyên 
đầy đủ thời quả báo mình lại thọ. Bởi thế nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào 
cũng có báo ứng; chỉ là vấn để thời gian, sớm mau chậm muộn, nhân duyên đủ đây hay 
chưa mà thôi. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh quang minh Phật Pháp chiếu 
sáng nơi thân của mình thì tam chướng (phiền não, báo chướng và nghiệp chướng) đều 
được tiêu trừ, giống như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng 
hiện vậy——For all the bad karma created In the past are based upon beginningless øreed, 
hatred, and stupidity; and born of body, mouth and mind. Even In a hundred thousand eons, 
the karma we create does not perish. When the conditions come together, we must still 
undergo the retribution ourlseves. This 1s to say the karma we create 1s sure to bring a 
result, a corresponding retribution. It 1s only a matter of time. 1t depends on whether the 
conditions have come together or not. Sincere Buddhists should always believe that once 
the great radiance of the Buddha-Dharma shines on us, it can remove the three 
obsfructions and reveal our original pure mind and nature, Just as the clouds disperse to 
reveal the moon. 


(A-6) Các Nghiệp Quan Trọng 
Tmportant Karmas 


() Nghiệp Biệt Báo: Full fruit—Full karma—Mãn quả—Còn gọi là Biệt Báo Nghiệp, Mãn 
Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. Nghiệp dựa vào nhau để đưa đến những chỉ tiết của cái 
quả trong kiếp tái sanh, như lục căn thiếu đủ, thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài 
ngắn, vân vân, để phân biệt với “dẫn nghiệp” hay tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo thành 
quả báo, khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi nào, như trời, người, hay thú, vân vân 
(dẫn nghiệp được ví như người thợ vẽ, trước vẽ tổng thể trời, người hay súc sanh; mãn 
nghiệp được ví như là sự hoàn tất bức họa, phẩi tô điểm các nét đẹp xấu)—The fruit or 
karma, which fills out the details of any Incarnation, as distinguished from the Integral or 
direction of karma which determines the type of that Incarnation, I1.e. deva, man, or 
animail, etc. 


(I)Nghiệp Bổ Đồng: Upapilaka (p)—Obstructive kamma (karma)—See Bốn Loại Nghiệp in 
Chapter 34 (A-4). 


(HI)Cận Tử Nghiệp: Asanna (p)—Death-proximate karma—See Bốn Loại Nghiệp in Chapter 
34 (A-4). 


(IV)Duyên Nghiệp: Obedient to karma——Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh 
của Thiển giả. Chúng sanh đều do duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái “tôi.” 
Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh dự, 
ấy là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới được vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn 
không, mừng vui nỗi gì? Được mất gì đều tùy theo duyên, nhưng tâm người thì không vì 
vậy mà được thêm hay bớt mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui chẳng động, 


1253 


lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói là tùy thuận theo duyên nghiệp vậy——According to the first 
patriarch Bodhidharma, “Obedient to karma” 1s one of the four disciplinary processes. 
Being obedient to karma, there 1s not “self” (atman) in whatever beings that are produced 
by the Interplay of karmic conditions; pain and pleasure we suffer are also the results of 
OUF previous action. If I am rewarded with fortune, honor, etc., this 1s the outcome of my 
past deeds which, by reason of causation, affect my present life. When the force of karma 
1s exhausted, the result I am enjJoying now wIll disappear; what 1s then the use of being 
Joyful over it? Gain or loss, let us accept karma as 1t brings us the one or the other; the 
spIrit 1fself knows neither Increase nor decrease. The wind of gladness does not move 1t, 
as 1† 1s silently in harmony with the Path. Therefore, his 1s called “being obedient to 
karma.` 


(V) Định Nghiệp Bất Định Nghiệp: Fixed Karma and Non-fixed Karma—Trong vòng luân 
hồi sanh tử, chúng sanh đã từng tạo ra vô số nghiệp tội khác nhau, nhưng ước lược lại mà 
nói thì có hai loại: Định Nghiệp và Bất Định Nghiệp. Định Nghiệp là thứ nghiệp nhứt định 
phải bị quả báo chứ không thể nào tránh khỏi. Trong khi Bất Định Nghiệp là loại nghiệp 
có thể bị quả báo, mà cũng có thể tránh được, hoặc là chuyển từ nặng thành nhẹ, hay 
chuyển quả báo sớm thành ra quả báo muộn. Tuy nhiên, dù là định nghiệp hay bất định 
nghiệp, người Phật tử nên luôn nhớ một sự thật tuyệt đối rằng: “Tất cả các tội nghiệp tạo 
ra, không tội nghiệp nào mà chẳng có quả báo cả.”——Along the circle of births and deaths, 
sentient beings have created Infinite types of karma, but overall, there are two kinds of 
karma: fixed or determinate karma and non-fixed or indeterminate karma. Fixed karma Is 
a kind of karma that 1s certain to have karmic consequences and 1s absolutely unavoidable. 
While the non-fixed karma 1s a kind of karma that has potential for having karmic 
retribution, but it is also possible to avoid or change from heavy to light consequences, or 
change from early retribution to later. Generally speaking, no matter what kind of karma, 
Buddhists should remember an absolute truth that: “No karma created will go without 
having karmic retribution.” 


(VIHậu Nghiệp: Upapaljavedaniya (p)—Subsequently effective karma—See Bốn Loại 
Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 


(VIH)Hiện Nghiệp: Ditthadhammavedaniya (p)—Immediate effective karma—S§ee Bốn Loại 
Nghiệp In Chapter 34 (A-4). 


(VHI)Nghiệp Mới: New karma——Nghiệp mới là những gì mà con người đã, đang và sẽ làm 
trong đời sống hằng ngày qua thân, khẩu và ý. Đức Phật luôn nhấn mạnh về nghiệp mới 
của một cá nhân. Giáo lý của Ngài đặt trọng tâm ở việc thấy rõ chân lý Duyên Khởi của 
ngũ uẩn và không dính mắc vào ngũ uẩn này để đạt được hạnh phúc thật sự. Theo Phật 
giáo, nghiệp là hành động cố ý. Hành động cố ý là hành uẩn. Sự vận hành của hành uẩn 
là sự vận hành của ngũ uẩn. Như vậy, sự vận hành của nghiệp là sự vận hành của ngũ 
uẩn. Con đường giải thoát sự trói buộc của nghiệp theo đạo Phật là giải thoát khỏi sự trói 
buộc của ngũ uẩn. Sự tu tập ngũ uẩn bao gồm việc chế ngự thói quen của con người về sự 
suy tư về một cái ngã thường hằng từ đó dục vọng dấy lên, và phát triển cái nhìn về sự vô 


1254 


ngã của vạn hữu từ đó vô dục khởi sanh—The new karma is what a man has done, is 
doing and will do in this le through his body, speech and mind. The Buddha always 
emphasizes on an individual”s new karma. His teaching 1s centered on seeing the truth of 
dependent origination of the five aggregates and detaching from them for true happIness. 
According to Buddhism, karma 1s voliilonal action. Volilonal action 1s acfIvitles 
aggregates. The operation of activitles of agsgregate 1s that of the five agsregates. So 
karma 1s actually the operation of those aggregates. The Buddhist way of releasing the 
bondage of karma means releasing the bondage of the five agsgregates. The cultivation of 
aggregates Includes controlling a person”s habits of things as having a permanent self from 
which desire for things arise, and developing his regard to things as non-self from which 
desireless thought arises. 


(IX)Nghiệp Ngăn Trở: Upapilaka (p)—Obstructive karma——Nghiệp Bổ Đồng—See Bốn Loại 


Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 


(X) Nghiệp Tái Tạo: lanaka (p)—Productive Karma—See Bốn Loại Nghiệp ¡in Chapter 34 


(A-4). 


(XIDThường Nghiệp: Acinna (p)—Habitual kamma (karma)—See Bốn Loại Nghiệp ¡in 


Chapter 34 (A-4). 


(XIHI)Nghiệp Tích Tụ: Katata (p)—Reserve karma—Nghiệp Tích Trữ—See Bốn Loại 


Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 


(XIII)Nghiệp Tiêu Diệt: Upaghataka (p)—Destructive karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 


Ũ 


2) 


3) 


Diệu Pháp), nghiệp tiêu diệt là thứ nghiệp, thiện hay ác, có khả năng triệt tiêu nghiệp tái 
tạo, không cho nó trổ quả—According to the Abhidharma, a destructive karma is a 
wholesome or unwholesome karma which supplants other weaker karma, prevenfs 1t from 
rIppening, and produces Instead 1ts own result. 

Một người nguyên lai do nghiệp tái tạo có thể sanh trường thọ, nhưng nghiệp tiêu diệt 
khởi lên gây nên hoạnh tử—A man may, through his productive karma, have been 
originally destined for a long life-span, ut a destructive karma may arise and bring about a 
premature death. 

Vào lúc cận tử, thoạt tiên một cảnh giới tái sanh xấu hiện ra vì nghiệp lực xấu, nhưng một 
nghiệp tiêu diệt tốt khởi lên, triệt tiêu ác nghiệp, do đó được tái sanh vào cảnh giới tốt 
hơn——At the time of near-death, at first a sign of bad destination may appear by the power 
an evil karma, heralding bad rebirth, but then a good karma may emerge, expel the bad 
karma, and having caused the sign of good destination to appear. 

Một nghiệp xấu có thể thình lình khởi lên, tiêu diệt khả năng của nghiệp tái tạo tốt, để 
đưa đến việc tái sanh vào cảnh giới ác—A bad karma may suddenly arise, cut off the 
productive potential of a good karma, an generate rebirth in a woeful realm. 


(XIV)Tổng Báo Nghiệp: The integral đirection of karma——Principal direction of karma——Quả 


báo chung quyết định chủng loại và xứ sở mà người ta sanh vào (chúng sanh lục căn đẹp 
xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, nghèo, bệnh, khỏe, v.v. là biệt báo)—General karma 


1255 


determining the specIes, race, and country Into which one 1s born (The particular relating 
to oneˆs condition In that species, 1.e. rich, poor, well, 1lL, etc.). 


(XV)Trọng Nghiệp: Garuka (p)—Serious action—Weighty karma—See Bốn Loại Nghiệp in 


Chapter 34 (A-4). 


(XVI)Nghiệp Trợ Duyên: Upatthambaka (p)—Supportive karma—See Bốn Loại Nghiệp ¡in 


Chapter 34 (A -4). 


(XVHI)Túc Nghiệp: 
(A) Nghiệp đời trước: Karma of previous life——Nghiệp là sự tích tập tất cả những kinh nghiệm 


và hành vi của chúng ta, có thể nói là từ lúc khởi sinh loài người và cả trước lúc ấy nữa. 
Đây được gọi là “nghiệp đời trước.” Nghiệp đời trước được thấy rõ qua sự hoạt động của 
nghiệp, hay là năng lực của nghiệp. Năng lực này có thể được giải thích đúng đắn nhờ 
hiểu được sự vận hành của cái tâm tiềm thức. Ngay cả những điều mà loài người đã kinh 
nghiệm từ hàng trăm ngàn năm trước đây vẫn lưu lại trong bể sâu của tâm ta, cũng như 
những ảnh hưởng mạnh hơn nhiều của những hành vi và thái độ tâm thức của tổ tiên 
chúng ta lưu lại. Như vậy theo Phật giáo thì nghiệp đời trước bao gồm cả nghiệp mà đời 
sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái diễn sanh, tử, tái sanh, tử, etc., từ quá khứ 
vô định cho đến hiện tại. Chính vì vậy mà Đức Phật đã day: “Cho dù có trải qua trăm 
ngàn kiếp, nghiệp đã tạo thì không thể mất đi đâu được. Khi mà nhân và duyên hội tụ thì 
quả phải có là điều tất yếu mà thôi —Karma ¡is the accumulation of all our experiences 
and deeds since the birth of mankind, and since even before that time. This 1s called the 
“karma of a previous existence.” We can clearly see “karma of previous existence” 
through the activity or power of karma. This power can be correctly explained by 
understanding the working of the subconscious mind. Even things that human beings 
experienced hundreds of thousands of years ago remain in the depths of our minds, as do 
the much stronger ¡influences of the deeds and mental attitudes of our ancestors. Thus 
according to Buddhism, karma of previous Includes the karma that our own life has 
produced through the repetiion of bìírth, death, rebirth, death, and so on from the 
indefinite past to the present. Therefore, the Buddha taught: “Even though a hundred 
thousand kalpa pass, karma which 1s created does not perish. When cause and conditions 
come together, retribufion or result 1s a must. In our daily actions, how can we possIbly not 
be caufious and attfentive, “as If standing on the edge of a deep abyss, as 1Ý treading on thin 
1cel°” 


(B) Nghiệp cũ: Old karma— Nghiệp cũ là những gì làm nên thân ngũ uẩn này với sự liên 


hệ của nó với môi trường sống như là gia đình, giai cấp xã hội, xứ sở, vân vân... sinh 
ra làm con trai hay con gái, với tấm thân đẹp hay xấu, với nước da xinh xắn hay không 
xinh xắn, với gương mặt duyên dáng hay không duyên dáng, với chỉ số thông minh 
cao hay thấp, có một nền giáo dục tốt hay không tốt, vân vân... tất cả đều nằm ngoài 
sự mong muốn của con người. Hậu quả trầm trọng nhất của nghiệp cũ là để lại cho 
con người trên đời này những tập khí khát ái sự hiện hữu và suy nghĩ về sự hiện hữu 
thường hằng của một cái ngã. Chính những tập khí này đã tạo ra nền văn hóa đây trục 
trặc của nhân loại trong hiện tại. Nếu con người nuôi dưỡng cái suy nghĩ về một cái 


1256 


ngã thường hằng và dục vọng của chính mình, thì con người sẽ làm cho nghiệp cũ 
mạnh thêm và đi xa hơn nữa vào khổ đau phiển não. Nếu con người biết dừng lại sự 
suy nghĩ và dục vọng ấy, thì con người sẽ chấm dứt được nghiệp cũ và nghiệp mới, sẽ 
được giải thoát và hạnh phúc. Thật ra, trong giây phút hiện tại này con người hoàn 
toàn tự do lựa chọn giữa những øì cần nên làm và những øì không nên làm. Chính giây 
phút hiện tại là lúc mà con người đối đầu với dục vọng khởi lên từ Tâm mình do vị 
ngọt của các hiện hữu gây ra. Dục vọng đó chiếm cứ tâm thức. Con người cần biết 
cách để chống lại nó như lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: 

“Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm 
nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân 
con vật kéo xe (Dharmapada I).” 

“Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh 
tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng với 
hình (Dharmapada 2).” 

“Hết thảy pháp đều vô ngã; khi đem trí tuệ soi xét như thế thì sẽ nhàm la thống khổ 
để được giải thoát. Đó là Đạo thanh tịnh (Dharmapada 279). 

Old karma 1s what has made up this body of the five aggregates with Its relation to the 
surroundinss, such as: family, social class, country, etc., being born as a male, or 
female with good looking or bad looking body, with nice complexion or not, with 
graceful or ungraceful face, with a high or low Intelligent quotient, receiving good 
education or not, etc. These things are out of a person”s mind. The gravest result the 
old karma has left for a human being in this life 1s his accumulating habits of thirsting 
for things and thinking of things as having a permanent self which created the current 
human culture full of troubles. If a person brings up his self and desire, he wIll 
strengthen his old karma and go further in suffering. If he stops them, he wIll come to 
cease his old and new karma for freedom and happiness. In fact, he appears 
completely free In the very present moment to make any choIce he wants between 
what he should do and what he should not. It is the present moment which 1s when he 
copes with his desire arising from his Mind caused by the attraction of things. The 
desire invades his mind. He should know the way to fight against 1t as the Buddha”s 
teaching in Dhammapada: 

Of all dharmas, mind is the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we have 
become what we thought (what we are today came from our thoughts of yesterday). lf 
we speak or act with a deluded mind or evil thoughfs, suffering or pain follows us, as 
the wheel follows the hoof of the draught-ox (Dharmapada 1). 

Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we have 
become what we thoupht. If we speak or act with a pure mind or thought, happiness 
and Joy follows us, as our own shadow that never leaves (Dharmapada 2). 

All conditioned things are without a real self. One who perceives this with wisdom, ceases 
ørief and achieves liberation. This 1s the path of purity.” (Dharmapada 279). 





(XVIHI)Túc Trái nghiệp: Nghiệp chướng đời trước —Previous karmic obstructions—Theo 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát về nghiệp chướng đời 
trước như sau—According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, the Buddha told the 


Ù 


2) 


1257 


Contemplator of the World's Sounds Bodhisattva on previous karmic obstructions as 
follows: 

Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối vời 
kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghì muốn đọc tụng kinh điển ấy. Dầu gặp đặng minh 
sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả 
năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời 
trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. 
Những hạng người nầy khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết tâm cung 
kính bày tổ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đổ ngọa cụ, vân vân 
cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bổ Tát một 
ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi 
nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong, phải cử ngũ tân, rượu thịt, tà 
dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong bẩy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. Người thiện 
nam thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước 
trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, một phen nghe 
đến kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa: 
There may be good men and women ¡n the future who have high regard for the Great 
Vehicle Sutras and make the Inconceivable resolve to read them and to recite them from 
memory. Although they encounter an understanding master who Instructs them so that 
they may become familiar with the texts, whatever they learn they forget In a short while, 
so that after months or years they are no longer able to read or recite them from memory. 
lt 1s because this good man”s or good womans karmic obstructions from past lives have 
not yet been eradicated that he does not have the proper dđisposition for reading and 
reciting Sutras of the Great Vehicle. Upon hearing Earth StoreBodhisattva's name or 
seeing his image, such people should wholly use ther original minds and respectfully state 
therr situation to the Bodhisattva. In addition, they should take Incense, flowers, clothing, 
food and drink as well as all manner of playthings, and make offerings to the Bodhisattva. 
They should place a bowl of pure water before the Bodhisattva for one day and one nIpht. 
Afterwards, placing their palms together, let them state their request and then drink the 
water while facing south. As the water Is about to enter their mouths they should be 
particularly sincere and solemn. After drinking the water, they should abstain from the 
five plants of the family, wine, meat, sexual activity, and false speech, as well as kiling 
and harming, for one to three weeks. In dreams, these good men and good women will all 
see Earth Store Bodhisattva manifesting a limifless body and annointing the crowns of 
their heads with water. When they awaken they will be endowed with keen intelligence. 
Should this Sutra then pass through their ear faculties one time, they will eternally 
remember it and never forget or lose a single sentence or verse. 

Trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại 
nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không yên Ổn, quyến 
thuộc chia ha, hoặc có sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng 
thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, 
thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, cho đến trong giấc mộng thẩy đều 
an ổn vui vẻ: If there are people in the future whose food and clothing are insufficient, 


3) 


1258 


who find their efforts thwarted, or who endure much sickness, and ill fortune, whose 
families are not peaceful, whose relatives are scattered, or who are bothered by 
unfortunate occurences, or who are often startled in their sleep by dreams, such people, 
upon hearing Earth Store ˆ*s name and seeing his Iimage, should recite his name a full ten 
thousand times with exteme sincerity and respect. Those displeasing matters will 
gradually be eradicated and they will attain peace and happiness. Their food and clothing 
wIll be abundant and even If their dreams they will be peaceful and happy. 

Về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhơn sự làm ăn, hoặc nhơn sự 
công chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh cùng tử, hoặc nhơn việc gấp mà phải vào trong rừng 
núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. 
Người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bổ Tát một muôn biến, 
được thế thời đi qua nơi chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm 
ngồi, đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư tử, vân vân nhưng tất 
cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được: If good men or good women in the 
future must enter mountain forests, cross over rIvers, seas or other large bodies of water, 
or 1ƒ they must take dangerous routes either for the sake of earning their own livelihood, 
or for public or personal affairs, or matters of life and death, or other urgent business, such 
people should first recite the name of Earth Store Bodhisattva ten thousand times. The 
ghosts and spirifs of the lands they pass through will then guard and protect them in their 
walking, standing, sitting and lying down. The peace and happiness of those persons wIll 
constantly be preserved, so that even 1f they encounter tigers, wolves, lions or any other 
harmful or poIsonous creatures, the creatures wIll be unable to harm them. 


(XIX)Nghiệp Vô Hạn Định: Aparapariyavedamya (p)—Indefimtely effective karma—See 


Bốn Loại Nghiệp in Chapter 34 (A-4). 


(XX)Nghiệp Vô Hiệu Lực: Ahosi (p)—Defunct karma—§ee Bốn Loại Nghiệp in Chapter 34 


(A-4). 


(A-7) Những định nghĩa khác liên quan đến Nghiệp 
QOther definiHons that are related to the Karma 


Nghiệp Ách: Những tai ách đời nầy là hậu quả của nghiệp gây tạo trong đời trước—The 
consfraints of karma; 1.e. restricted conditlons now as resulting from previous life. 

Nghiệp Ảnh: Nghiệp như bóng theo sát hình—Karma-shadow, karma dogging one”s steps 
like a shadow. 

Nghiệp Ấn: Karma-mudra (sk)—“Karma-mudra” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ 
“Nghiệp Ấn.” Đây là một vị nữ phối ngẫu trong mật chú. trong một vài thực tập mật chú 
du già ở mức độ cao, du già liên hệ đến sự phối hiệp tình dục được dùng, và trong vài 
truyền thống của Phật giáo Tây Tạng như Gelukpa, người ta nói rằng không thể nào 
thành tựu Phật quả nếu không tham dự vào những tu tập này. Vị phối ngẫu phải là người 
có mức độ thành đạt cao và cũng phải có khả năng kiểm soát cao độ sự điều khiển của 


4% 


những năng lượng vi tế gọi là “gió.”—“*Karma-mudra” is a Sanskrit term for “action seal.” 


10. 
1I. 


12. 


13. 


a) 


1259 


This 1s a female tantric consort. In some highest yoga tantra (anuttara-yoga-tantra—skt) 
practices, yoga Involving sexual union are used, and in some traditions of Tibetan 
Buddhism, 1.e., Gelukpa, 1t 1s said that 1t 1s Impossible to attan Buddhahood without 
engaging in these practices. The consort must be a person with a high level of attainment 
and should also have a high level of control over the manipulation (sự điều khiển) of the 
subtle energies called “winds” (prana—skt) 

Nghiệp Báo: Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Không có hành động nào 
mà không có hậu quả của nó. Tuy nhiên, lắm khi người ngay mắc nạn. Vì nghiệp kéo dài 
qua nhiều đời kiếp, vì thế lắm khi người làm việc thiện đời nầy vẫn bị quả báo xấu của 
đời trước —Karma-reward; the retribution of karma (good or evil). No good deed goes 
unpunished. However, bad happenings occuring to good people. Karma extends over 
many lifetimes, and therefore our present good deeds may atfenuate the bad results of 
past misdeeds but not necessarily eliminate them completely. 

Nghiệp Báo Thân: Theo tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện 
ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của chúng sanh để cứu độ họ— 
According to the Hua-Yen sect, the body of karmaic retribution, especially that assumed 
by a bodhisattva to accord with the conditions of those he seeks to save. 

Nghiệp Bịnh: Bệnh nghiệp hay bệnh gây ra do nghiệp của nhiều đời trước —lllness as the 
result of previous karma. 

Nghiệp Bộ: Karmic account book—Bộ sổ ghi nghiệp của chúng sanh được giữ bởi những 
vị “Cai Quản Nhân Quả” hay Minh Quan trong địa ngục —The record or account book, 
believed to be kept by the rulers of “Cause and Effecf” or the rulers of Hades who record 
the deeds of all sentient beings. 

Nghiệp Cảm: Sự cảm ứng hay ảnh hưởng của nghiệp (tùy thuộc vào nghiệp nhân thiện 
hay ác mà cảm thọ lạc hay khổ)—The influence of karma; caused by karma. 

Nghiệp Cảnh: Karma-mirror—Nghiệp Kính—Tấm gương nghiệp, cõi u minh dùng để soi 
thiện ác nghiệp của chúng sanh—That kept in Hades reveals all karma. 

Nghiệp Cấu: Sự uế nhiễm của nghiệp—Karma defilemeit. 

Nghiệp Chú: Kriya-tantra (skQ—“Kriya-tantra” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là 
“nghiệp chú.” Đây là một trong ba bộ văn kinh về chú theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng. 
Nghiệp chú được dùng để dạy các hành giả thiển những người cần có nhiều những sinh 
hoạt bên ngoài. Tu tập theo mật chú Kriya Tantra thường nhấn mạnh đến thanh tịnh và 
những sinh hoạt nghi thức và lễ bái bên ngoài, hơn là thiển quán nội tâm——“Kriya-tantra” 
Is a Sanskrit term for “action tantra.” This 1s one of the four đivisions of tantra texts, 
according to Tibetan Tantric Buddhism. Action tantras are said to have been taught for 
meditators who require external activitles. The practices of this type of tantra usually 
emphasize purification and external ritual activities of worship, rather than Internal yogas. 

Nghiệp Chúng: Karmabija (sk)—Nghiệp sanh ra quả khổ lạc trong luân hồi sanh tử, 
giống như hạt giống thế gian—Karma-seed which springs up in happy or ¡in suffering 
rebrrth. 

Nghiệp Chướng: Karmavarana (skt). 

Những chướng ngại và ngăn trở do ác nghiệp gây ra làm ngăn cản bồ để (ác nghiệp ngăn 
cản chánh đạo)—The screen or hindrance of past karma which hinders the attainment of 
bodhi (hindrance to the attainment of Bodhi, which rises from the past karma). 


b) 


14. 


15. 


1ó. 


1260 


Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát 
sanh chướng nghiệp cho người tu—According to The Mind-Only School, apart from the 
obstacles caused by external factors, there are three other causes of karmic obstructions. 
Nghiệp Chướng Trừ: Dấu hiệu đoạn trừ nghiệp chướng bằng lưỡi kiếm trí tuệ—A 
symbol Indicating the cutting away of all karmaic hindrances by the sword of wisdom. 
Nghiệp Cố Ý: Karma-vipaka (sk)—Nghiệp gây tạo bởi sự cố ý, đối lại với nghiệp vô 
tình-—Intentional karma, In contrast with unintentional karma (karma-phala). 

Nghiệp Duyên: Nhân duyên đem lại hậu quả từ nơi nghiệp. Các hành động thiện ác đã 
làm xong đều trở thành nghiệp nhân dẫn đến luân hồi (thiện nghiệp là nhân của lạc quả, 
ác nghiệp là nhân của khổ quả)—Karma-cause, karma circumstance, condition resulting 
from karma. The deed as cause; the cause of good or bad karma leads to the next form of 
©XIstence. 


17. Nghiệp Dư: Một trong tam dư, chúng sanh tu hành (hạng nhị thừa) sau khi đã lìa khỏi sinh 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


a) 


tử hay hữu lậu nghiệp, vẫn còn lại vô lậu nghiệp có thể làm biến dịch sinh tử bên ngoài 
ba cố —A remnant of karma after the six paths of existence, one of the three after death 
remainders. 

Nghiệp Đạo: Một trong tam đạo mà tất cả chúng sanh phải dẫm lên, việc xảy ra dù thiện 
hay dù ác đều dẫn chúng sanh đi trong ba nẻo sáu đường—The way of karma; the path of 
works, action or doing, either good or bad, productive of karma, one of the three paths all 
have to tread on. 

Nghiệp Điền: Khu ruộng nghiệp, hay cuộc sống mà trong đó những chủng tử được gieo 
tạo cho những kiếp lai sanh —The field of karma; the life in which the seeds of future 
harvesfs are sown. 

Định Nghiệp Diệc Năng Chuyển: Fixed karma can be changed—Định Nghiệp Có Thể 
Được Chuyển Hóa. Ngay cả định nghiệp cũng có thể được chuyển hóa bằng cách thực tập 
giới Phật hay nhờ thần lực của chư Phật hay chư Bồ Tát—Even the determined fate can 
be changed by practicing the Buddhism precepts or by the powers of Buddhas and 
Bodhisattvas. 

Nghiệp Hành: Những hành động ảnh hưởng đến sự tái sanh trong tương lai—Deeds, 
actions; karma deeds, moral action which Iinfluences future rebirth. 

Nghiệp Hệ: Nghiệp Hệ Khổ Tướng—Hệ phược hay sự trói buộc của nghiệp. Trạng thái 
khổ gây nên bởi sự trói buộc của nghiệp—Karma-bonds; karma-fetters. The suffering 
state of karma bondage. 

Nghiệp Hỏa: Lửa dữ của ác nghiệp hay lửa của địa ngục —The fires of evil karma; the 
fire of the hells. 

Nghiệp Hoặc: Nghiệp gây ra bởi lòng nghi hoặc——The karma caused by doubt. 

Nghiệp Hữu: Kammabhava (p)—Karma-process becoming——Karmic process. 

Chính tiến trình nghiệp là hữu, thì gọi là nghiệp hữu. Nghiệp cần được hiểu là hữu vì nó 
đem lại hữu hay sự tái sanh. Trước hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các pháp tham 
dục, vân vân, tương ưng với hành cũng được xem là nghiệp. Nghiệp hữu bao gồm phước 
hành, phi phước hành, bất động hành, ở bình diện nhỏ (hữu hạn) hay bình diện lớn (đại 
hành). Tất cả những nghiệp đưa đến sự tái sanh đều là nghiệp hữu—The karma-process 
1(self 1s karma-process becoming. The karma should be understood as becoming. The 
karma-process becoming In brIef 1s both volition also and the states covetousness, efc., 


b) 


26. 


27. 


a) 
b) 


28. 


29. 


12ó1 


associated with the volition and reckoned as karma too. Karma-process becoming consIsts 
of the formation of merit, the formation of demerit, the formation of the imperturbable, 
either with a small (limited) plane or with a large plane. All karmas that lead to becoming 
are called karma-process becoming. 

Nghiệp hữu là năng lực phát xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho kiếp sống tương lai 
theo dòng bất tận. Trong tiến trình nầy không có gì di chuyển hay được đưa đi từ kiếp nầy 
sang kiếp khác. Đó chỉ là sự chuyển động liên tục, không gián đoạn. Chúng sanh chết ở 
đây và tái sanh ở nơi khác không phải cùng người ấy, cũng không phải là một người hoàn 
toàn khác. Sát na của tâm cuối cùng về kiếp trước, kế tiếp hiện tại. Do sự diệt của sát na 
tâm tử nầy hay do sát na tâm tử nầy tạo điều kiện mà sát na tâm đầu tiên của kiếp hiện 
tại thường được gọi là “Kiếp Sanh Thức” (Patisandhi-vinnana) khởi sanh. Tương tự như 
vậy, sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện hay làm duyên cho sát na tâm 
đầu tiên trong kiếp kế tiếp. Cứ như thế mà tâm cứ sanh rồi diệt, nhường chỗ cho tâm mới 
sanh. Như vậy dòng tâm thức sanh diệt liên tục nầy cứ trôi chảy cho đến khi sự sống dừng 
hẳn. Sự sống, nói cách khác, chính là tâm thức, ước muốn sống, muốn được tiếp tục tổn 
tạ —KarmIc process 1s the energy that out of a present life conditions a future life in 
unending sequence. In this process there 1s nothing that passes or transmigrates from one 
le to another. It is only a movement that continues unbroken. The being who passes 
away here and takes birth elsewhere 1s neither the same person nor a totally different one. 
There ¡1s the last moment of consciousness (cuti-cita or vinnana) belonging to the 
1mmediately previous life; Iimmediately next, upon the cessation of that consciousness, but 
conditioned by 1t, there arises the first moment of consciousness of the present birth which 
1s called a relinking or rebirth-consciousness (patisandhi-vinnana). Similarly, the last 
thought-momert in this life conditions the first thought-moment in the next. In this way 
COnsciousness comes Into being and passes away yielding place fo new conscIousness. 
Thus, this perpetual stream of consciousness øoes on until existence ceases. Existence In a 
WaV 1S COnSCIousness, the will to live, to confinue. 

Nghiệp Hữu Lậu: Karma of ordinary rebirth—Lậu nghiệp—Nghiệp của phàm nhân trong 
dòng sinh tử luân hồi —The deeds of the sinner in the stream of transmigration, which 
produces his karma. 

Nghiệp Kết: 

Sự kết trói của nghiệp: The bond of karma. 

Nghiệp và sự kết trói của dục vọng: Karma and the bond (of the passion). 

Khẩu Nghiệp: Vac Karma (skÙ—Action of Mouth—Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sẩn 
và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy——The evil karma 
Of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more dangerous than 
fire because fire can only destroy all material possessions and treasures of this world, but 
the firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings 
and all virtues of liberation, but it wïll also reflect on the evil karma vipaka in the future. 
Nghiệp Khổ: Thọ quả khổ do tác ác nghiệp (tạo tác ác nghiệp, nương vào ác nghiệp mà 
đắc quả khổ)—Karmaic suffering. 


30. 


31. 


a) 


b) 


32. 


33. 


a) 
b) 


34. 


35. 


a) 
b) 


c) 


3ó. 


37. 


3đ. 


1262 


Lậu nghiệp: Deeds of the sinner—Nghiệp của kẻ đang lăn trôi trong vòng luân hồi sanh 
tử—Deeds of the sinner in the stream of transmigration, which produce his karma. 

Nghiệp Lực: Karmic power. 

Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp tạo ra quả lạc khổ (sức mạnh của thiện nghiệp sinh ra 
lạc quả, sức mạnh của ác nghiệp gây ra khổ quả). Nghiệp lực ví như người chủ nợ. Có 
nhiều thứ chủ nợ mạnh yếu khác nhau lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần thức của chúng 
ta bị chủ nợ nào mạnh nhứt lôi kéo trước tiên—The power of karma ¡is the strength of 
karma which produces good or evil fruit. Karmic power 1s the strength of karma. Ït 1s 
similar to a debt collector. There are many different strong and weak debt collectors. 
When we die, our consclousness w1ll be taken by the strongest and greatest debt collector. 

Nghiệp Lực Không Kiêng Nể Một Ai, Dù Tài Trí Hay Đần Độn: The power of karma 
respect nobody, the talented or the dull. 

Nghiệp Ma: Karma-maras (sk)—Ma hay ác nghiệp luôn theo chúng sanh quấy rối và 
ngăn cản việc tu hành và làm hại thiện đạo. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ ma nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên mau xa la mười ma nghiệp nầy mà 
siêng cầu Phật nghiệp — The demons who or the karma which hinders and harms 
goodness. According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
demons” actions of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings should quickly get 
away from to seek enlightened action—See Chapter 63. 

Nghiệp Não: 

Sự phiền não gây ra bởi nghiệp: Karmaic distress. 

Nghiệp và sự phiển não (cái nầy là nhân của cái kia, cái kia là quả của cái nầy): Karma 
and distress (one 1s the cause of another, and vice versa). 

Nghiệp Nhân: Các hành động thiện ác đã làm xong đều trở thành nghiệp nhân dẫn đến 
luân hồi (thiện nghiệp là nhân của lạc quả, ác nghiệp là nhân của khổ quả) —Karma- 
cause—The deed as cause; the cause of good or bad karma leads to the next form of 
©XIstence. 

Nghiệp Phong: Karma wind. 

Gió mạnh cảm thụ do ác nghiệp: The fierce wind of evil karma. 

Gió thối từ địa ngục trong thời mạt kiếp (những kẻ ở dưới địa ngục tùy theo tội nặng nhẹ 
mà phải chống đỡ nhiều hay ít với cơn gió mạnh nầy): The wind from the hells, at the end 
Of the age. 

Nghiệp giống như cơn gió thổi, đưa chúng sanh những chỗ tái sanh thiện ác: Gió thiện thổi 
vào chỗ chúng sanh tốt nên được sung sướng, gió ác thổi vào chỗ chúng sanh xấu nên chịu 
khổ sở—Karma as wind blowing a person into good or evil rebirth. 

Nghiệp Phược: Phiền trược hay sự trói buộc của nghiệp—Karma-bonds; the binding 
power of karma. 

Nghiệp Quả: Nghiệp quả là hậu quả tất nhiên của hành động theo luật nhân quả của nhà 
Phật. Hậu quả của nghiệp tái sanh tùy thuộc vào nghiệp gây tạo của những đời trước— 
The natural reward or retribution for a deed, brought about by the law of karma mentioned 
by the Buddha. The fruit of karma, conditions of rebirth depending on previous karmaic 
conduct. 

Nghiệp Tặc: Nghiệp có khả năng làm hại chúng sanh như một tên cướp nên gọi là nghiệp 
tặc—Robber-karma; evil karma harms as does a robber. 


39. 


40. 


AI. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


1263 


Nghiệp Thằng: Sợi dây trói buộc của nghiệp hay nghiệp như sợi dây trói buộc—Karma 
cords; the bonds of karma. 

Nghiệp Thiên: Nghiệp Thiên hay luật tự nhiên không thể tránh khỏi của “nhân quả”— 
The karma of heaven, I.e. the natural inevitable law of cause and effect. 

Nghiệp Thọ: Kết quả của nghiệp đời trước, như cuộc sống dài ngắn ở hiện tại được quyết 
định bởi nghiệp đời trước —That which ¡is received as the result of former karmaic 
conduct, 1.e. long or short life determined by previous karma. 

Nghiệp Thông: Báo Thông—Sức thần thông của nghiệp báo, một trong ngũ thông. Có 
được nghiệp thông là nhờ công đức tu hành trong nhiều đời trước (chư Thiên Long Hộ 
Pháp, chư Bồ Tát, chư Thiên đều dựa vào túc nghiệp tu hành của những đời trước mà có 
được sức thần thông)—Supernatural powers that have been acquired as karma by demons, 
SpIrIfs, nagas, etc.——Supernatural powers obtained from former karma, one of the five 
Supernatural powers. 

Nghiệp Thức: Karma-vijnana (skt)—Theo Khởi Tín Luận, nghiệp thức là cái thức căn bản 
lưu chuyển trong các loài hữu tình, là ý niệm dựa vào căn bản vô minh khiến chân tâm 
nhất như bắt đầu chuyển động hay vô minh lực làm cho tâm bất giác chuyển động, là kết 
quả cụ thể hiện tại của những hành động trong quá khứ—According to The Awakening of 
Faith, karmic consciousness; acfIvity-conscIousness 1n the sense that through the agency of 
Ignorance an enlightened mind begins to be disturbed; consciousness as the result of past 
behavior, that 1s concrete conscIousness In the present. 

Nghiệp Thực: Nghiệp là loại dinh dưỡng căn bản của sự hiện hữu của chúng sanh— 
Karma as nutritIve basis for succeeding existence. 

Nghiệp Thường: Acinna (p)—Habitual karma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 
nghiệp thường hay thường nghiệp là những thói quen mà chúng sanh thường làm, đầu tốt 
hay xấu (có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh). Những thói quen hằng 
ngày, dù lành hay dù dữ, dần dân trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. 
Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc 
một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì 
thường nghiệp quyết định tái sanh —According to the Abhidharma, habitual karma is a 
deed that one habitually or constantly performs either good or bad. Habits, whether good 
or bad, become second nature. They more or less tend to mould the character of a person. 
In the absence of weighty karma and a potent-death-proximate karma, this type of karma 
generally assumes the rebirth generative function. 

Nghiệp tiền thân: Purva-karma (sk)——Túc tác hay những hành động hay tác nghiệp trong 
tiền kiếp——Deeds done in a former existence, deeds of a former life. 

Nghiệp Tiêu Diệt: Karma of nirodha—Diệt Nghiệp —Nghiệp kết quả từ sự diệt khổ. 
Nghiệp đưa đến tận diệt khổ đau phiển não, hay nghiệp đưa đến Niết Bàn—The karma 
resulting from the extinction of suffering. The work or karma of nirodha, the karma 
resulting from the extinction of suffering, I.e. nirvana. 

Tổng Báo Nghiệp: Quả báo chung quyết định chủng loại và xứ sở mà người ta sanh vào 
(chúng sanh lục căn đẹp xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, nghèo, bệnh, khỏe, v.v. là biệt 
báo) — The principal or integral direction of karma—General karma determining the 
SpecIes, race, and country Into which one 1s born (The particular relating to oneˆ”s condition 
1n that specIes, 1.e. rich, poor, well, 1l, etc.). 





49. 


50. 


S1. 


52. 


53. 


54. 


53. 


5ø. 


57. 


5ổ. 


1264 


Nghiệp Trần: Sự uế nhiễm của ác nghiệp—Karma-dirt, the defilement or remains of evil 
karma. 

Trí nghiệp: Acdons of knowledge—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười trí nghiệp. Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười trí nghiệp nầy thời được tất cả thiện xảo phương tiện đại trí nghiệp 
vô thượng của các Đức Như Lai—According to The Flower Adornment Sutra, there are 
ten kinds of actions of knowledge. Enlightening Beings who abide by these ten actions of 
knowledge can attain the supreme action of great knowledge of Buddhas, including all 
skillful means of liberation—See Chapter 108. 

Nghiệp Trổ: Karma ripens—Nghiệp thuần thục—Dù thiện hay bất thiện, nghiệp không 
bao giờ biến mất cho đến khi quả của nó trổ, gọi là trổ nghiệp. Tuy nhiên, sự xưng ra 
(chấp nhận mình đã làm sai trái) những tội lỗi đã gây tạo có khả năng loại trừ những 
nghiệp bất thiện trong tương lai. Theo Phật giáo, nghiệp thiện hay bất thiện, chẳng bao 
giờ biến mất cho đến khi nào kết quả chín mùi; tuy nhiên, thanh tịnh nghiệp có thể xãy ra 
bằng cách nhận lỗi, sửa lỗi và cố gắng làm những chuyện thiện lành —Wholesome or 
unwholesome karma never disappears until its result ripens. However, declaration or 
confession of non-virtuous actions can dispel the potential power of future negative 
karma. According to the Buddhist theory, karma, wholesome or unwholesome, never 
disappears until Its result ripens; however, the purification of accumulated negative karma 
1s possible by declaring, confessing and stopping committing of non-virtuous actions. 
Nghiệp Tướng: Một trong tam tướng vi tế trong Khởi Tín Luận, dựa vào vô minh căn bản 
mà chân tâm bắt đầu hoạt động—Action, or activity, the karmalic, condition of karmaic 
action. The first of the three subtle marks of the Awakening of Faith, when mental actIvIty 
1S sfIrred to action by unenlightenmernt. 

Nghiệp Võng: Lưới nghiệp làm chúng sanh vướng mắc trong khổ đau của luân hồi sanh 
tử—The net of karma which entangles beings ¡n the sufferings of rebirth. 

Nghiệp Vô Tình: Karma phala (sk)—Nghiệp quả hay kết quả của các hành động phát 
sanh từ tâm thức——Unitentiona]l karma, fruit or result of karma. 

Nghiệp Xứ: Karmasthana (skÐ—Nơi nhập định làm cho tâm dừng lại, như cõi Tịnh Độ— 
A place for working, of business, or a condition in which the mind 1s mainfained in 
meditation, by Iinfluence, the Pure Land. 

Nhất Niệm Nghiệp Thành: Chỉ trong một niệm là nghiệp đã được thành lập. Nếu thành 
tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà thì đường vào Tịnh độ là chắc chắn—Karma 
complete In one thought or at Just one thought the work completed. If one has sincere 
thought or fath in Amitabha”s vow, entrance 1nto the Pure Land 1s assured. 

Vô Minh-Nghiệp-Ái: AInanakarmatrishna (skt—Vô Minh-Nghiệp-Ái, ba động lực giữ 
cho thế giới nầy vận hành. Vô minh, nghiệp và ái là những mối ràng buộc bên trong. Đức 
Phật dạy rằng toàn thể thế giới khởi sinh từ những nguyên nhân phối hợp của vô minh, ái 
dục, nghiệp, và sự phân biệt —lgnorance, karma, and desire are the three motIVe pOW©rS 
that keep the present world in motion. Ignorance, karma, and desire are the inner fetters. 
The Buddha taught: “The world arises from such causal combinations as ignorance, desire, 
karma, and discrImination. 

Ý Nghiệp: Mana-kamma (p)—Mana-karman (skt)—The function of mind or thought— 
Nghiệp tạo tác bởi ý (nghiệp khởi ra từ nơi ý căn hay hành động của tâm), một trong tam 
nghiệp thân khẩu ý. So với khẩu nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù nghịch bằng, 





Œ) 


l) 


a) 


b) 


2) 


1265 


vì ý nghĩ chỉ mới phát ra ở trong nội tâm mà thôi chứ chưa lộ bày, tức là chưa thực hiện 
hành động, cho nên khó lập thành nghiệp hơn là khẩu nghiệp—One of the three kinds of 
karma (thought, word, and deed). Compared to the karma of the mouth, karma of the mind 
1s difficult to establish, thought has Just rIsen within the mind but has not take appearance, 
or become action; therefore, transgressions have not formed. 


(A-8) Phản Tỉnh Tam Nghiệp 
Rejflection on the Three Karrnas 


Phản Tỉnh Thân Nghiệp—Action with the body: Phản Tỉnh Thân Nghiệp—Trong Kinh 
Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Am Bà La trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu 
La về “Phản Tỉnh Thân Nghiệp'—The Buddha taught Venerable Rahula about “Action 
With the Body" ¡n the Ambalatthikarahulovada Sutta in the Middle Length Dicourses of 
the Buddha: 

“Này La Hầu La, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như 
sau: “Thân nghiệp nây của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.”——Rahula, when you wish to do an action with the body, you should reflect upon that 
same bodily action thus: “Would this action that I wish to do with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is it an unwholesome 
bodily action with painful consequences, with painful results?” 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh ông biết: “Thân nghiệp nầy ta muốn làm. Thân 
nghiệp nầy của ta có thể đưa tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; 
thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nhất định chớ có làm —When you reflect, iŸ you 
know: “This action that I wish to do with the body would lead to my own affliction, or to 
the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome bodily action with 
paInful consequences, with painful results,” then you definitely should not do such an 
action with the body. 

Này La Hầu La, khi ông muốn làm một thân nghiệp, nếu sau khi phản tỉnh ông biết: 
“Thân nghiệp nầy ta muốn làm. Thân nghiệp nây của ta không có thể đưa đến tự hại, 
không có thể đưa đến hại người, không thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc.” Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, 
ông nên làm——When you reflect, 1f you know: “This action that [ wish to do with the body 
would not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both; It 1s a wholesome bodily action with pleasant consequences, with pleasant results,” 
then you may do such an action with the body. 

Này La Hầu La, khi ông đang làm một thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp 
ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.”—Rahula, while you are doing an action with the body, you 
should reflect upon that same bodily action thus: “Does this action that [ am doïng with the 


a) 


b) 


3) 


a) 


b) 


1266 


body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is 
1t an unwholesome bodHily action with painful consequences, with painful results?” 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
nây là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy 
từ bỏ một thân nghiệp như vậy——Rahula, when you reflect, iŸ you know: “This action that I 
am doing with the body leads to my own affliction, or to the affliction of others, or to the 
affliction of both; 1t is an unwholesome bodily action with painful consequences, with 
paInful results,” then you should suspend such a bodily action. 

Nhưng nếu, này La Hầu La, trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta 
đang làm. Thân nghiệp nầy của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc.” Thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông cần phải tiếp tục làm —But when you 
reflect, 1Ý you know: “This action that I am doïng with the body does not lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s a wholesome bodhHly 
action with pleasant consequences, with pleasant results,” then you may continue In such a 
bodily action. 

Này La Hầu La, sau khi làm xong một thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy 
như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm, thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ.”—Rahula, after you have done an action with the body, you should 
reflect upon that same bodily action thus: “Does this action that I have done with the body 
lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Was 1t 
an unwholesome bodhÌy action with painful consequences, with painful results?” 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. 
Thân nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
nầy là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Đạo 
Sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải 
phòng hộ trong tương la —When you reflect, If you know: ““This action that I have done 
with the body leads to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both; it was an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful 
results,” then you should confess such a bodily action, reveal it, and lay 1t open to the 
Teacher or to your wise companions 1n the holy life. Having confessed 1t, revealed 1t, and 
laid 1t open, you should undertake restraInt for the future. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. 
Thân nghiệp nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp nầy thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La 
Hầu La, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các 
thiện pháp——Rahula, but when you reflect, 1ƒ you know: “Phis action that I have done with 
the body does not lead to my own affliction, or to the afflicion of others, or to the 
affliction of both; it was a wholesome bodily action with pleasant consequences, with 
pleasant results," you”can abide happy and glad, trainng day and night in wholesome 
Sfates. 


1267 


(II) Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp—Action with the speech: Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp—Trong Kinh 


Ù 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


3) 


a) 


Giáo Giới La Hầu La ở Rừng Am Bà La trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu 
La về “Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp'—The Buddha taught Venerable Rahula about “Action 
With the Speech' in the Ambalatthikarahulovada Sutta in the Middle Length Discourses of 
the Buddha: 

Này La Hầu La, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy 
như sau: “Khẩu nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể 
đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.”—Rahula, when you wish to do an ction by speech—See Phản Ảnh Thân 
Nghiệp ¡n (J) (1), thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: "Khẩu nghiệp nầy ta muốn làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại nguời, có thể đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một 
khẩu nghiệp như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ có làm——See Phản Ảnh Thân Nghiệp 
in (D (1a), thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta muốn làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người; không có 
thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nây là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo 
an lạc.” Một khẩu nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên làm—See Phản Ảnh Thân 
Nghiệp ¡n (I) 1b, thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Này La Hầu La, khi ông đang làm một khẩu nghiệp, ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp 
ấy như sau: “Khẩu nghiệp nây ta đang làm. Khẩu nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.”—Rahula, when you are doïng an action by speech—See Phản 
Ảnh Thân N ghiệp in () (2), thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta đang làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp 
nây là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy 
từ bỏ một khẩu nghiệp như vậy—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡n (I) 2a, thay thế “thân” 
bằng “khẩu”. 

Nhưng nếu này La Hầu La, khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta đang 
làm. Khẩu nghiệp nầy của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” 
Khẩu nghiệp như vậy, nầy La Hầu La, ông cần phải tiếp tục làm—See Phản Ảnh Thân 
Nghiệp ¡n (I) 2b, thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Sau khi ông làm xong một khẩu nghiệp, này La Hầu La, ông cần phải phản tỉnh khẩu 
nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta đã làm. Khẩu nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo khổ.”—Rahula, after you have done an action by speech—See 
Phản Ảnh Thân Nghiệp in (J) (3), thay thế “thân” bằng “khẩu”. 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nây ta đã làm. 
Khẩu nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp 


^ 


nây là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một khẩu nghiệp như vậy, 


b) 


1268 


này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị Đạo Sư, 
hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải 
phòng hộ trong tương la —See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡in () 3a, thay thế “thân” bằng 
“khẩu”. 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nây ta đã làm. 
Khẩu nghiệp nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này 
La Hầu La, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong 
các thiện pháp—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡n (1) 3b, thay thế “thân” bằng “khẩu”. 


(HI)Phản Tỉnh Ý Nghiệp—Action with the mỉnd: Đức Phật đã dạy Đại Đức La Hầu La về 


Ù 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


“Phản Tỉnh Ý Nghiệp' trong Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Am Bà La—The Buddha 
taught Venerable about “Action With the Mind' in the Ambalatthikarahulovada Sutfa In 
the Middle Length Discourses of the Buddha: 

Này La Hầu La, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: 
“Ý nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại 
cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.”— 
Rahula, when you wish to do an action by mind—See Phản Ảnh Thân Nghiệp in (D) (1), 
thay thế “thân” bằng “ý”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy ta muốn làm. Ý nghiệp 
nây của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời 
ý nghiệp nây là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một ý nghiệp như 
vậy, này La Hầu La, ông nhất định chớ có làm—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡in (D 1a, 
thay thế “thân” bằng “ý”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy ta muốn làm. Ý nghiệp 
nầy của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” 
Ý nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên làm—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ïn (D) 1b, 
thay thế “thân” bằng “ý”. 

Này La Hầu La, khi ông đang làm một ý nghiệp, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như 
sau: “Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý nghiệp nây của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.” Rahula, while you are doing an action by mind—See Phản Ảnh Thân Nghiệp In (D 
(2), thay thế “thân” bằng “ý”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý nghiệp 
nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ một ý 
nghiệp như vậy—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡n (I) 2a, thay thế “thân” bằng “ý”. 

Nhưng nếu, này La Hầu La, khi phản tỉnh ông biết như sau: “Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý 
nghiệp nầy của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Ý nghiệp như 
vậy, này La Hâu La, ông phải tiếp tục làm—S§ee Phản Ảnh Thân Nghiệp in (I) 2b, thay 


⁄*% 


thế “thân” bằng “ý 


3) 


a) 


b) 


Œ) 


1269 


Sau khi làm xong một ý nghiệp, này La Hầu La, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như 
sau: “Ý nghiệp nây ta đã làm. Ý nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.”—Rahula, after you have done an action by mind—See Phản Ảnh Thân Nghiệp in 
(D @), thay thế “thân” bằng “ý”. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Ý nghiệp nây ta đã làm. Ý 
nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một ý nghiệp như vậy, này La Hầu 
La, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, 
nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai—See Phản Ảnh Thân N ghiệp in (D 3a, thay 
thế “thân” bằng “ý”. 

Còn nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết: “Ý nghiệp nà y ta đã làm. Ý nghiệp 
nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nây là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La Hầu La, 
ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện 
pháp—See Phản Ảnh Thân Nghiệp ¡n (D 3b, thay thế “thân” bằng “ý”. 


(A-9) Lời Phật dạy về Nghiệp 
The Buddha)s teachings on “Karma ” 


Lời dạy tổng quát của Đức Phật về Nghiệp—The Buddha' general teachings on 
“karma”: Khi có một đệ tử đến sám hối với Đức Phật về những việc sai trái trong quá 
khứ, Đức Phật không hề hứa tha thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người đều phải gặt kết quả 
của nhân do chính mình đã gieo. Thay vì vậy, Ngaì giải thích: “Nếu ông thấy việc ông 
từng làm là sai và ác, thì từ nay trở đi ông đừng làm nữa. Nếu ông thấy việc ông làm là 
đúng và tốt, thì hãy làm thêm nữa. Hãy cố mà diệt ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Ông 
nên biết hình ảnh của ông ngày nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình ảnh tương lai 
của ông là bóng của ông ngày hôm nay. Ông phải chú tâm vào hiện tại hầu tinh tấn trong 
việc tu đạo. —When a disciple came to the Buddha penitent over past misdeeds, the 
Buddha did not promise any forgIveness, for He knew that each must reap the results of 
the seeds that he had sown. Instead He explained: “If you know that what you have done 
1S wrong and harmful, from now on do not do 1t again. If you know that what you have 
done 1s right and profitable, continue to do it. Destroy bad karma and cultivate good 
karma. You should realize that what you are In the present 1s a shadow of what you were 
in the past, and what you will be In the future 1s a shadow of what you are now in the 
present. You should always apply your mind to the present so that you may advance on 
the way.” 


(II) Lời Phật dạy về Nghiệp trong Kinh Pháp Cú— The Buddha'°s teachings on “karma ” ín 


Ù 


the Dhamunapada: 
Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dễ, vì biết mình 
sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67): The deed ¡s not well done of which a man must 


1270 


repent, and the reward of which he receives, weeping, with tearful face; one reaps the 
fruit thereof. 

2)_ Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì 
biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68): The deed ¡is well done when, after having 
done 1t, one repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the fruit thereof. 

3) Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 
thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69): As long as the evil deed done does 
not bear fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; but when it rIpens, then he comes to 
grIef. 

4) Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, 
lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96): Those Arhats whose mind ¡is calm, 
whose speech and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have thus 
become quiet men. 

5) Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa 
chuyện ác giờ phút nấy (116): Lets hasten up to do good. Let's restrain our minds from 
evil thoughts, for the minds of those who are slow 1n doing good actions delight In evIl. 

6)_ Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ 
khổ (117): If a person commits evil, let him not do it again and again; he should not rejoice 
therein, sorrow 1s the outcome of evIl. 

7) Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt 
định thọ lạc (118): HÍ a person does a meritorious deed, he should do it habitually, he 
should find pleasures therein, happIness 1s the outcome of merit. 

8) Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới 
hay là ác (119): Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet ripened; but 
when his evil deed has ripened, then he sees the evil results. 

9) Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, 
người lành mới biết là lành (120): Even a good person sees evil as long as his good deed 
has not yet ripened; but when his good deed has ripened, then he sees the good results. 

10) Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu 
lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên 
(121): Do not disregard (underestimate) small evil, saying, “1t will not matter to me.” By 
the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the fool becomes full of evil, 
even I1f he gathers it little by little. 

11) Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt 
nước nhếu lâu ngày cũng làm đây bình. Kẻ trí sở đĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên (122): Do not disregard small good, saying, “1t wIll not matter to me.” Even by the 
falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wIse man, gathers his mertt little 
by little. 

12) Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì 
làm lành nhứt định thọ vui (314): An evil deed 1s better not done, a misdeed will bring 
future suffering. ÀA good deed 1s better done now, for after doing 1t one does not grIeve. 


(HI)Lời Phật dạy về Nghiệp Báo trong Kinh Địa Tạng —The Buddha?s teachings on 
“karma” and “CompensaHon” in the Earth-Store Bodhisafvya Sufra: Tùy theo hoàn 


1271 


cảnh của chúng sanh mà Ngài Địa Tạng sẽ khuyên day—The Earth-Store Bodhisattva 
advises sentient beings based on their circumstances. 

I)_ Nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết 
yếu—Tf Earth Store Bodhisattva meets those who take life, he speaks of a retribution of a 
short lifespan. 

2) Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở—If he meets robbers 
and petty thieves, he speaks of a retribution of poverty and acute suffering. 

3) Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên ương—]f he 
meets those who commit sexual misconduct, he speaks of the retribution of. being born as 
pIgeons and as mandrin ducks and drakes. 

4) Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau—If he 
meets those of harsh speech, he speaks of the retribution ofa quarreling family. 

5) Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi và miệng lổ—If he meets 
slanderers, he speaks of the retribution of a tongueless and cankerous mouth. 

6)_ Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật —lf he meets 
those with anger and hatred, he speaks of being ugly and crippled. 

7) Nếu gặp kẻ bỏn xẻn thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện—If he 
meets those who are stingy, he speaks of frustrated desires. 

8) Nếu gặp kẻ ham ăn, thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ họng—If he meets 
øluttons, he speaks of the retribution of hunger, thirst and sicknesses (illnesses) of the 
throat. 

9) Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng—lf he meets those who enJoy hunting, he speaks of a frightening Insanity and 
disastrous fate. 

10) Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục —lf he meets 
those who rebel against their parens, he speaks of the retribution of being killed in natural 
disasters. 

11) Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết —]f he 
meets those who set fire to mountains or forests, he speaks of the retribution of seeking to 
commit suicide In the confusion of insanIty. 

12) Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi 
vọt—lf he meets maliclous parents or step-parents, he speaks of the retribution of being 
flogged In future lives. 

13) Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia la—If he 
meets those who net and trap young animals, he speaks of the retribution of being 
Separated from their own children. 

14) Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng—]f he 
meets those who slander the Triple Jewel, he speaks of the retribution of being blind, deaf 
OT mute. 

15) Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo—If he 
meets those who slight the Dharma and regard the teachings with arrogance, he speaks of 
the retribution of dwelling 1n the evil paths forever. 


1272 


16) Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hổi nơi địa 
ngục——]f he meets those who destroy or misuse possessions of the permanently dwelling, 
he speaks of the retribution of revolving In the hells for millions of kalpas. 

17) Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh và vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở 
mãi trong loài súc sanh—If he meets those wo defile the pure conduct of others and 
falsely accuse the Sangha, he speaks of the retribution of an eternity in the animal realm. 

18) Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo 
phải luân hồi thường mạng lẫn nhau—If he meets those who scald, burn, behead, chop up 
or othewise harm living beings, he speaks of the retribution of repayment In kind. 

19) Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát—]f he meets 
those who violate precepfs and the regulations of pure eating, he speaks of the retribution 
of being born as birds and beasts suffering from hunger and thirst. 

20) Nếu gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến—Tf he 
meets those who are arrogant and haughty, he speaks of the retribution of being servile 
and of low classes. 

21) Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi—If he 
meets those whose double-tongued behavior causes dissension and discord, he speaks of 
retribution of tonguelessness (being mute) and speech Impediments. 

22) Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh—If he 
meets those of deviant view, he speaks of the retribution of rebirth in the frontier reg1ons. 


(B) Báo 
Recompecnse 
Rectribution 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Báo 
Overview and Mendaings 0ƒ Ñecompense 


(ID Tổng quan về “Quả Báo ”—An overview 0ƒ “Ñecompense ”: Consequenees (requitals) of 
one's previous life—Những hệ quả của tiền kiếp. Những vui sướng hay đau khổ trong 
kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri 
tiễn thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là 
muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta 
đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào 
những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được 
nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng ta 
sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành—The pain or pleasure resulting 
in this life from the practices or causes and retributions of a previous life. Therefore, 
ancient virtues said: “If we wish to know what our lives were like in the past, Jjust look at 
the retributions we are experlencing currently in this life. IÝ we wish to know what 
retributions will happen to us in the future, Just look and examine the actions we have 


1273 


created or are creating In this le.” If we understand clearly this theory, then 1n our dally 
activiies, sincere Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. 


(II Nghĩa của Báo— The meanings 0ƒ Ñecoimmpenses: 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


3) 


l) 


2) 


Đền bù hay Trả lại Recompense—To give back—To acknowledge—To requite— 
Punishment. 

Báo ân: To thank. 

Từ “Quả” đối lại với “Nhân”: The term “consequence” or “effect” contras(s with “cause,” 
or “Fruif” contrasts with “seed.” 

Hết thảy các pháp hữu vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước mà nói 
thì các pháp sinh ra về sau là quả: The effect by causing a further effect becomes also a 
cause. 

Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, chư 
Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như 
thân của chúng sanh để cứu độ họ—Karma-reward; the retribution of karma (good or 
evil). However, according to the Hua-Yen sect, the body of karmalc retribution, especially 
that assumed by a bodhisattva to accord with the conditions of those he seeks to save. 


(B-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Báo 
QOther defimiHions that are related to the Ñecorperses 


Báo Ân: Báo đáp công ân—To returmn thanks—To render thanks—Acknowledge or 
TequIt€ favOurs. 

Báo Ân Điền: Một trong ba loại ruộng phước (phước điển), cha mẹ, sư trưởng, vân vân, 
những người có công nuôi nấng dạy dỗ chúng ta. Báo đáp được công ân nầy thì chúng ta 
sẽ có vô lượng công đức—One of the three sources of felicity, the field for requiting 
blessings received, 1.e. parents, teacher, etc. 

Báo Ân Thí: Bố thí để trả ân—Almsgiving out or gratitude. 

Báo Chướng: Một trong ba chướng. Màn vô minh làm ngăn ngại thiên căn hay do phiển 
não hoặc nghiệp mà phải đọa vào ác đạo—The veil of delusion which accompanies 
retributfion, one of the three hinderers. 

Báo Độ: Còn gọi là Phật độ hay Tịnh Độ là nơi chư Phật ngự trị, còn gọi là Hoa Tạng Thế 
Giới —The land in which a Buddha himself dwells—The land of reward—The Pure Land. 
Also called the Pure Land of all Buddhas in their Sambhogakaya. There are two kinds: 

Tự Thọ Dụng Báo Độ: Một trong bốn “Báo Độ” của Phật, nơi chúng sanh có thể tự tìm 
cầu giải thoát lấy mình bằng các tuân thủ tu tập theo giáo pháp của Phật —Reward land of 
a Buddha in which all beings are able to seek salvation on their own, the third of the four 
Buddha-ksetra or Buddha-domains, that in which there 1s complete response to his 
teaching and powers. 

Tha Thọ Dụng Độ: Reward land of a Buddha, In which all beings receive and obey his 
truth. 


*% For more Information, please see Chapter 93. 


Ù 
2) 


10. 


Ũ 


2) 


+ 


1Ị. 


12. 


13. 
14. 
15. 


1ó. 


17. 


18. 


1274 


Báo Mệnh: Kiếp nầy nhận lãnh phước báo hay sự trừng phạt của những những nghiệp lực 
đời trước——Thhe life of reward or punishment for former deeds. 

Báo Nhân: Cảm thọ cái nhân thiện ác của quả báo sướng khổ——The cause of retribution. 
Báo Phật: 

Báo đáp Phật ân: To thank the Buddha. 

See Báo Thân In Chapter 34 (B) (10). 

Báo Quả: Kết quả sướng khổ do nghiệp nhân thiện ác trong quá khứ báo đáp —The 
reward-fruit, or consequences of past deeds. 

Báo Thân: 

Báo thân Phật hay thân tái sanh của Phật: The reward body, the sambhoga-kaya of a 
Buddha. The Incarnation body of the Buddha, or retribution body in which he enJoys the 
reward of his labours. 

Thân được lập thành do bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân: Our physical body ¡s 
called the retribution body because we are on this earth, the Saha World or World of 
Endurance, as a result of good and evil karma. 

For more Information, please see Tam Thân Phật (Chapter 125). 

Báo Ứng: Báo Thân—Ứng Thân—Recompense, reward, punishment—See Tam Thân 
Phật (Chapter 125). 

Hiện Báo: Intermediate retribuion—Quả báo hiện đời cho những hành động tốt xấu 
trong hiện tại. Thí dụ như đời nầy làm lành thì ngay ở đời nầy có thể được hưởng phước; 
còn đời nầy làm ác, thì ngay ở đời nầy liền bị mang tai họa—Present-life recompense for 
good or evil done In the present life. For example, if wholesome karma are created In this 
life, 1t 1s possible to reap those meritorious retributions 1n this present life; 1f evil karma 
are committed In this life, then the evil consequences will occur In this life. 

Khu báo: Retribution of smellinge—See Chapter 34 (B-3) (IV). 

Kiến báo: Retribution of seeing—See Chapter 34 (B-3) (IV). 

Nghiệp báo: Karmavipaka (skt)——Karma-reward—Retribution of karma—Quả báo sướng 
khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì 
thương sót chúng sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của 
chúng sanh để cứu độ họ—Karma-reward; the retribution of karma (good or evI]). 
However, according to the Hua-Yen sect, the body of karmaic retribution, especially that 
assumed by a bodhisattva to accord with the conditions of those he seeks to save. 

Thân Báo: Retribution body—Our physical body 1s called the retribution body because 
we are on this earth, the Saha World or World of Endurance, as a result of good and evil 
karma. 

Tội Báo: Retribution of sin—lts punishment in sufferine—Báo đáp lại những tội lỗi đã 
gây tạo (tùy theo tội trạng mà phải nhận sự khổ sở tương ứng. Theo Kinh Niết Bàn, hễ có 
tội, tức là có tội báo, không ác nghiệp, ắt không tội báo). 

Tổng Báo: Quả báo chung quyết định chủng loại và xứ sở mà người ta sanh vào (chúng 
sanh lục căn đẹp xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, nghèo, bệnh, khỏe, v.v. là biệt báo)—The 
principal or integral direction of karma. General karma determining the species, race, and 
counfry into which one 1s born (The particular relating to one”s condition in that speclies, 
1.e. rich, poor, welL, 1l, etc.). 











19. 


20. 
21. 
22. 
23. 


Œ) 
Ù 


2) 


1275 


Túc Báo: Túc Báo (quả báo cảm ứng từ nghiệp nhân ở đời trước, hay hậu quả của những 
hành động trong tiền kiếp)—Consequence of deeds done in former existence. 

Tư báo: Retribution of thinkinge—See Chapter 34 (B-3) (IV). 

Văn báo: Retribution of hearinge—See Chapter 34 (B-3) (IV). 

Vị báo: Retribution of tastinge—See Chapter 34 (B-3) (IV). 

Xúc báo: Retribution of touching—See Chapter 34 (B-3) (IV). 


(B-3) Phân loạt Báo 
Categories 0ƒ ÑecoInDenses 


Hai loại quả báo— The dual reward: 

Y báo: Y quả—Hoàn cảnh vật chất mà một người phải tùy thuộc vào do kết quả của 
nghiệp đời trước. Giáo pháp của Phật chủ trương chánh báo và y báo hay tất cả thân thể 
và sở trụ của chúng sanh đều do tâm của họ biến hiện—The material environment on 
which a person depends, resulting from former karma. Buddhist doctrine believes that 
direct retribution of individual's previous existence and the dependent condition or 
environmernt created by the beings” minds. 

Chánh báo: Chánh quả—Direct reward, body or person—Thân ta hôm nay chính là kết 
quả trực tiếp của tiền nghiệp; hoàn cảnh xung quanh chính là kết quả gián tiếp của tiền 
nghiệp. Con người hiện tại, tốt hay xấu, tùy thuộc vào kết quả của nghiệp đời trước, như 
phải giữ căn bản ngũ giới nếu muốn tái sanh trở lại làm người —The body ¡s the direct 
fruit of the previous life; the environment 1s the Indirect fruit of the previous life. Being 
the resultant person, good or bad, depends on or results from former karma. Direct 
retribution of the individual”s previous exIstence, such as being born as a man 1s the result 
of keeping the five basic commandmenis for being reborn as a man. 


(I) Tam Báo— Three recompenses: Nhân quả ba đời. 


1) 


a) 


b) 


2) 


a) 


Hiện báo: Quả báo hiện đời cho những việc làm trong hiện kiếp —Immediate result or 
Immedliate retribution. Recompense In the present life for deeds done now. 

Quả báo ngay trong kiếp hiện tại, hay quả báo của những hành động, lành hay dữ, ngay 
trong đời nầy——Recompeses in the present life for deeds done now, or result that happens 
1n this present life. 

Quả báo hiện đời cho những hành động tốt xấu trong hiện tại. Thí dụ như đời nầy làm 
lành thì ngay ở đời nầy có thể được hưởng phước; còn đời nầy làm ác, thì ngay ở đời nầy 
liền bị mang tai họa—Present-life recompense for good or evil done ¡in the present life. 
For example, If wholesome karma are created In this life, 1t 1s possible to reap those 
meritorIlous retributions 1n this present life; 1f evil karma are committed 1n this life, then 
the evil consequences wiÏll occur In this life. 

Đương báo: Sinh báo—Future result—Quả báo trong kiếp tái sanh cho những việc làm 
trong hiện tại—Next life retribution or rebirth retribution. Recompenses In the next rebirth 
for deeds done now. 

Hành động bây giờ mà đến đời sau mới chịu quả báo—Recompenses in the next rebirth 
for deeds now done, or future result which w1ll happen in the next life. 


b) 


3) 


b) 


1276 


Kiếp nầy (sanh báo) gây nghiệp thiện ác thì kiếp sau sẽ chịu quả báo sướng khổ—One of 
the three and four retributions, lifeˆs retribution. The deeds, wholesome or unwholesome, 
done 1n this life produce thetr results, meritorious retributions or evil karma, in the next 
reincarnafion. 

Hậu báo: Quả báo cho hậu kiếp —Deffered result—Future retribution—Recompenses in 
subsequernt life. 

Hậu báo là quả báo về lâu xa sau nầy mới gặt —Recompenses in subsequent lives, or 
result that 1s deffered for some time to come. 

Quả báo của một hay nhiều đời sau tạo nên bởi cái nghiệp thiện ác của đời nầy. Đời nay 
làm lành ác, mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu hơn nữa mới được hưởng phước lành, 
hay thọ lãnh quả báo ác. Hậu báo sớm muộn không nhứt định, nhưng chắc chắn là không 
thể nào tránh khỏi. Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, chắc chắn sớm muộn gì sẽ phải thọ 
lãnh quả báo. Chính vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu,” và 
“Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong; nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự 
thọ,” có nghĩa là lưới trời tuy thưa lổng lộng, nhưng một mẩy lông cũng không lọt khỏi, và 
giả sử như trăm ngàn kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi nhơn duyên đầy đủ thì 
báo ứng sẽ đến không sai. Có những trường hợp đáng chú ý mà người Phật tử phải hiểu rõ 
để tránh không bị hiểu lầm về luật nhân quả: làm dữ ở kiếp nầy mà vẫn được giàu sang, 
là vì kiếp trước đã từng làm phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân dữ ở kiếp nầy vì mới 
gieo nên chưa thành ra quả ác; trong khi cái nhơn lành trong kiếp trước hay nhiều kiếp 
trước, vì đã gieo lâu, nên đã chín mùi, nên quả giàu sang phải trổ. Cũng như vậy, ăn ở 
hiển lành mà vẫn cứ nghèo cùng, hoặc luôn bị các điều khổ sở, hoạn nạn, vân vân, ấy là 
vì nhơn lành mới gieo trong kiếp nầy mà thôi, nên quả lành chưa trổ; còn bao nhiêu nhân 
ác kiếp trước, đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã đến thời điểm chín mùi. Đây là một trong ba 
quả báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. Hậu báo là những 
tạo tác thiện ác đời nầy sẽ có quả báo lành dữ, không phải ngay đời sau, mà có thể là hai, 
ba, hoặc bốn, hoặc trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời sau—The retribution received ¡n the 
next or further incarnation for the deeds done in this life. Wholesome and unwholesome 
karma are created In this life, but sometimes the karma wIll pass through the second, third 
life, or even longer before one 1s able to reap the meritorlous retributions or endure the 
evil consequences. Whether these future retributions are earlier or later 1s not absolute, 
but 1t 1s absolutely unavoidable. If there 1s action, whether 1t is good or evil, there will be 
consequences sooner or later. Ancient sages taupht: “The heaven”s net may be thin, but 
even a hair will not fall through,” and “supposing hundreds of thousands of lives have 
passed, but the karma created still remains; when destines, circumstances come fo 
fruition, the appropriate retributons wIll not be denied.” There are some noticeable 
situatons which Buddhists should clearly understand to prevent any misunderstanding 
about the law of cause and effect: Those who commit evil in this life, yet continue to 
prosper; 1t is because they have only began to commit transgressions in this life. However, 
in the former lives, they have already formed wholesome merits, make offerings and 
charitable donations. The evil deeds of this le which have just been planted, have not 
had the proper time to form unwholesome consequences; while the wholesome deeds In 
the former lives planted long ago, have had the time to come to fruition in the presenf 
le. There are also other circumstances, where people practice good deeds, yet they 


1277 


confinue to suffer, experience setbacks, misfortunes, etc. that is because they have Just 
learned to practice wholesome conducts In the present life. Otherwise, in the former lives, 
they have created many unwholesome deeds. The wholesome deeds In this life have just 
been planted, have not had the proper time to grow Into wholesome fruition. However, the 
wholesome and wicked deeds in the former lives  which had been planted long long ago, 
have had the proper time to come to fruition in the present life. This 1s one of the three 
consequences associated with the causes for a child to be born Into a certain family. 
Transgressions or wholesome deeds we perform 1n this life, we will not receive good or 
bad results in the next life; however, good or bad results can appear In the third, fourth or 
thousandth lifetime, or until untold eons in the future. 


(HI)Bốn loại báo ứng— There are four kinds oƒ retribution: 


Ù 
2) 
3) 


4 


Thuận Hiện Nghiệp Định Quả: Hành động gây ra báo ứng tức khắc —Action to receive 
retribution immediately. 

Thuận Hiện Nghiệp Bất Định Quả: Hành động gây báo ứng trong đời hiện tại (không nhứt 
định thời gian)—Action to receive retribution In the present life. 

Thuận Sinh Nghiệp: Hành động gây báo ứng trong đời sống kế tiếp —Action to receive 
retribution in the life to come. 

Thuận Hậu Nghiệp: Hành động gây báo ứng trong các đời sau, không nhứt định thời 
8lan—Action to receive retribution 1n one of the lives following the next. 


(IV)Lục Báo—Six retribufions: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 


Ù 


b) 


nhắc nhở ngài A Nan về Lục Báo như sau: “Ông A Nan! Chúng sanh vì lục thức tạo 
nghiệp, bị chiêu lấy ác báo theo sáu căn ra.”—In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha reminded Ananda about the six retributions as follows: “Anandal Living beings 
create karma with thelr six consciousnesses. The evil retributions they call down upon 
themselves come from the six sense-organs. `” 

Kiến Báo —Retribution of Seeing: 

Kiến báo chiêu dẫn các nghiệp. Kiến nghiệp nầy giao kết thì lúc chết, trước hết thấy lửa 
đầy mười phương. Thần thức của người chết nương bay theo khói, sa vào địa ngục vô 
gián, phát hiện ra hai tướng—Retribution of seeing, which beckons one and leads one to 
evil ends. The karma of seeing Iintermingles, so that at the time of death one first sees a 
raging conflaraton whiích fills the ten directions. The deceased one”s spirtual 
consciousness takes flight, but then falls. Riding on a wisp of smoke, it enters the 
1ntermittent hell. There, 1t 1s aware of two appearances: 

Một là thấy sáng thì có thể thấy khắp nơi các ác vật, sanh ra sợ hãi vô cùng—One is a 
perception of brightness in which can be seen all sorts of evil things, and 1t ø1ves rise tO 
boundless fear. 

Hai là thấy tối, lặng lẽ chẳng thấy gì cả, sinh ra sợ hãi vô cùng—The second one ¡is a 
perception of darkness in which there 1s total stillness and no sight, and 1t experlences 
boundless terror. 

Như vậy thấy lửa đốt —When the fire that comes from seeing burns: 

Nơi thính căn, có thể làm những nước sôi trong chảo đồng: The sense of hearing. It 
becomes cauldrons of boiling water and molten copper. 


2) 


b) 


3) 
a) 


1278 


Đốt nơi tỷ căn, có thể làm khói đen, hơi lửa: When it burns the breath, it becomes black 
smoke and purple fumes. 

Đốt nơi tri vị căn, có thể làm những viên sắt nóng: When it burns the sense of taste, it 
becomes the scorching hot pellets and molten iron gruel. 

Đốt nơi xúc căn, có thể làm cái lò tro than nóng: When 1t burns the sense of touch, 1t 
becomes white-hot ember and glowing coals. 

Đốt nơi tâm căn, có thể sanh ra đống lửa, tung ra bay cả không giới: When it burns the 
mind, it becomes stars of fire that shower everywhere and whip up and Inflame the entire 
realm of space. 

Văn Báo—Retribution of Hearing: 

Văn báo chiêu dẫn ác quả. Văn nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy sóng chìm ngập trời 
đất, thần thức nương theo sóng trôi vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai tướng—Retribution 
of hearing, which beckons one and leads one to evil ends. The karma of hearing 
Iintermingles, and thus at the time of death onr first sees ø1gantic waves that dorwn heaven 
and earth. The deceased one”s spiritual consciousness falls into the water and rides the 
current into the unitermittent hell. There, 1t is aware of two sensatIons: 

Một là nghe rõ, nghe nhiều tiếng ổn làm rối loạn tỉnh thần: One ¡s open hearing, in which 
1t hears all sorts of noise and 1ts essential spirit becomes confused. 

Hai là không nghe thấy gì, vắng lặng u trầm: The second is closed hearing, in which there 
1s fofal stillness and no hearing, and 1s soul sinks into oblivion. 

Sóng nghe như thế chẩy vào cái nghe làm thành sự trách phạt, gạn hỏi. Chảy vào cái thấy 
làm thành sấm sét và các khí độc. Chảy vào hơi thở, làm thành mưa sương, tưới các trùng 
độc khắp thân thể. Chảy vào vị làm thành mủ huyết và những đồ uế tạp. Chảy vào xúc, 
làm thành súc sinh, ma quỷ và phân. Chảy vào ý, làm thành sét và mưa đá phá hoại tâm 
phách: When the waves from hearing flow Into the hearing, they become scolding and 
1nterogation. When they flow Into the seeing, they become thunder and roaring the evil 
polsonous vapors. When they flow Into the breath, they become rain and fog that 1s 
permeated with poisonous organisms that entirely fill up the body. When they flow Into 
the sense of taste, they become pus and blood and every kind of filth. When they flow Into 
the sense of touch, they become animal and ghosts, and excrement and urine. When they 
flow Into the mind, they become lightning and hail which ravage the heart and soul. 

Khứu Báo——Retribution of Smelling: 

Khứu báo chiêu dẫn ác quả, khứu nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy độc khí đầy dẫy xa 
gần. Thần thức nương theo khí vào vô gián địa ngục. Phát hiện ra hai tướng—The 
retribution of smelling, which beckons one and leads one to evil ends. The karma of 
smelling intermingles, and thus at the time of death one first sees a poisonous smoke that 
permeates the atmosphere near and far. The deceased one”s spiritual consciousness wells 
up out of the earth and enters the unintermittent hell. There, 1t 1s aware offwo sensatIons: 

Một là thông khứu, bị các độc khí nhiễu loạn tâm thần: One ¡s unobstructed smelling, in 
which It is thouroughly infused with the evil vapors and 1ts mind becomes distressed. 

Hai là tắc khứu, khí không thông, bức tức mà té xỉu xuống đất: The second ¡s obstructed 
smelling, in which Its breath is cut off and there Is no passage, and ¡t lies stifled and 
suffocating on the ground. 


b) 


4) 
a) 


b) 


3) 
a) 


1279 


Khi ngửi như thế xông vào hơi thở, làm thành nghẹt và thông. Xông vào cái thấy làm 
thành lửa và đuốc. Xông vào cái nghe làm chìm, đắm, sôi, trào. Xông vào vị, làm thành vị 
ương vị thối. Xông vào xúc làm thành nát, rũ, thành núi đại nhục có trăm nghìn con mắt 
mà vô số trùng ăn. Xông vào cái nghĩ làm thành tro nóng, chướng khí và cát bay mà đập 
nát thân thể: When the vapor of smelling invades the breath, it becomes cross 
examination and bearing witness. When ¡t invades the seeing, it becomes fire and torches. 
When it invades the hearing, 1t becomes sinking and drowning, oceans, and bubbling 
cauldrons. When 1t invades the sense of taste, 1t becomes putrid or rancid foods. When 1t 
Invades the sense of touch, 1t becomes ripping apart and beating to a pulp. It also becomes 
a huge mounfain of flesh which has a hundred thousand eyes and which 1s sucked and fed 
upon by numberless worms. When in invades the mind, it becomes ashes, pestilent airs, 
and flying sand and gravel which cut the body to ribbons. 

VỊ Báo—Retribution of Tasting: 

Vị báo chiêu dẫn ác quả. Vị nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy lưới sắt phát ra lửa dữ, 
cháy rực khắp thế giới. Thần thức mắc lưới vào ngục vô gián phát hiện ra hai tướng—The 
retribution of tasting, which beckons and leads one to evil ends. This karma of tasting 
intermingles, and thus at the time of death one first sees an iron net ablaze with a raging 
fire that covers over the entire world. The deceased one”s spiritual consciousness passes 
down through this hanging net, and suspended upside down, 1t enters the uninterminttent 
hell. There, 1t is aware of two sensations. 

Một là hít khí vào, kết thành băng, thân bị nứt nẻ—One is a sucking air which congeals 
1nfo 1ce so that 1t freezes the flesh of his body. 

Hai là thở khí ra, bốc lên thành lửa dữ cháy tan cốt tủy——The second a spitting blast of air 
which spwes out a raging fire that roasts his bones and marrow to a puÏp. 

Thứ vị nếm ấy trải qua cái nếm, làm thành sự thừa lĩnh, nhẫn chịu. Trải qua cái thấy, làm 
thành vàng đá nóng đỏ. Trải qua cái nghe, làm thành gươm đao sắc. Trải qua hơi thở, làm 
thành lồng sắt lớn trùm cả quốc độ. Trải qua xúc, làm thành cung, tên, nỏ. Trải qua ý, làm 
thành thứ sắc nóng bay trên hư không rưới xuống: When the tasting of flavors passes 
through the sense of taste, it becomes what must be acknowledged and what must be 
endured. When 1t passes through the seeing, it becomes burning metal and stones. When 1t 
passes through the hearing, it becomes sharp weapons and knives. When 1t passes through 
the sense of smell, it becomes a vast iron cage that encloses the entire land. When 1t 
passes through the sense of touch, it becomes bows and arrows, crossbows, and darts. 
When 1t passes through the mind, it becomes fÏying pieces of molten 1ron that rain down 
from out of space. 

Xúc Báo ——Retribution of Touching: 

Xúc báo chiêu dẫn ác quả. Xúc nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy núi lớn bốn phía họp 
lại, không có đường đi ra. Thần thức thấy thành lớn bằng sắt, các rắn lửa, chó lửa, cọp, 
gấu, sư tử, những lính đầu trâu, quỷ la sát đầu ngựa cầm thương đao, lùa người vào thành 
đến ngục vô gián. Phát hiện ra hai tướng—The retribution of touching which beckons and 
leads one to evil ends. The karma of touching Intermingles, and thus at the time of death 
one first sees huge mountains closing In on one from four sides, leaving no path of 
escape. The deceased one”s spiritual conscIousness then sees a vast Iron city. Flery snakes 
and fiery dogs, wolves, lions, ox-headed Jail keepers, and horse-headed rakshasas 


b) 


6) 


b) 


1280 


brandishing spears and lances drive 1t Into the iron cify toward the unintermittent hell. 
There, It Is aware of two sensatIons. 

Một là xúc hợp lại, núi giáp lại ép thân thể, xương thịt tuôn máu: One ¡s touch that 
1nvolves coming together, in which mountains come together to squeeze 1ts body untfIl 1ts 
flesh, bones, and blood are totally dispersed. 

Hai là xúc ly, gươm đao đâm chém vào người, tim gan tan nát: The second 1s touch that 
Involves separation, in which knives and swords attack the body, ripping the heart and 
liver to shreds. 

Thứ xúc ấy trải qua cái xúc, làm thành đường, quán, sảnh, án. Trải qua cái thấy làm thành 
thiêu đốt. Trải qua cái nghe làm thành đập, đánh, đâm, bắn. Trải qua hơi thở làm thành 
túi, đẫy, tra khảo, trói buộc. Trải qua cái nếm làm thành kiểm, kẹp, chém, chặt. Trải qua 
cái ý, làm thành sa xuống, bay lên, nấu, nướng: When this touching passes through the 
sensation of touch, it becomes striking, binding, stabbing, and piercing. When 1t passes 
throuph the seeing, It becomes burning and scorching. When 1t passes through the hearing, 
It becomes questioning, investigating, court examinations, and interrogation. When 1t 
passes through the sense of smell, it becomes enclosurs, bags, beating, and binding up. 
When it passes through the sense of taste, it becomes plowing, pinching, chopping, and 
severing. When If passes through the mind, It becomes falling, flying, frying, and broiling. 
Tư Báo——Retribution of Thinking: 

Tư báo chiêu dẫn ác quả. Tư nghiệp nây giao kết, lúc chết thấy gió dữ thổi hư nát quốc 
độ. Thần thức bị thổi bay lên hư không, theo gió rơi vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai 
tướng——The retribution of thinking, which beckons and leads one to evil ends. The karma 
of thinking intermingles, and thus at the time of death one first sees a foul wind which 
devastates the land. The deceased one”s spiritual consciousness 1s blown up Info space, 
and then, spiraling downward, it rides that wind straight into the unintermittent hell. There, 
If 1S aWar€ Of fWO sensafIons. 

Một là không biết, mê muội vô cùng, chạy mãi không thôi: One is extreme confusion, 
which causes 1t to be frantic and to race about ceaselessly. 

Hai là không mê, biết cái khổ bị nấu, bị thiêu, đau đớn vô cùng: The second 1s not 
confusion, but rather an acute awareness which causes 1t to suffer from endless roasting 
and burning, the extreme pain of which 1s difficult to bear. 

Cái nghĩ bậy đó kết cái nghĩ, làm thành phương hướng, xứ sở. Kết cái thấy, làm thành 
nghiệp cảnh và đối chứng. Kết cái nghe, làm thành hòn đá lớn chụm lại, làm băng, làm 
sương, đất. Kết hơi thở, làm thành xe lửa lớn. Kết cái nếm, làm thành tiếng la, hét, khóc, 
than. Kết cái xúc, làm thành thân lớn, thân nhỏ, và trong một ngày vạn lần chết đi sống 
lại, cúi xuống, ngước lên: When this deviant thought combines with thinking, it becomes 
locations and places. When it combines with seeing, it becomes Inspection and 
testimonies. When 1t combines with hearing, it becomes huge crushing rocks, Ice, and 
Írost, dirt and fog. When It combines with smelling, it becomes a great fiery car, a Ẩlery 
boat, and a fiery jail. When it combines with tasting, 1t becomes loud calling, wailing, and 
regretful crying. When it combines with touch, it becomes sensations large and smaill, 
where ten thousand births and ten thousand deaths are endured every day, and of lying 
with oneˆs face to the ground. 


1281 


CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM 
CHAPTER THIRTY-FIVE 


Nhân-Duyên-Quả 
Causes-Condifions-Eƒfects 


(A) Nhân 
Cause— Hetu (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nhân— Overview and Menaings oƒ Cause 

(I) Tổng quan về Nhân—An overview 0ƒ “Cause ”. 

(H) Nghĩa của Nhân— The meanings oƒ Hetu: 

(II) Những định nghĩa liền quan đến Nhân— Other definitions that are related to Hetu: 


(A-2) Phân Loại Nhân— Categories 0ƒ Hetu 

(D)_ Nhị nhân— Two causes. 

(II) Tam Nhân— Three causes. 

(HI)Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn—Four causes that cause the eye-sense to be 
awakencd. 

(IV)Năm nguyên nhân— The ƒive causes. 

(V) Lục Căn Nhân— Six chieƒ causes. 


(B) Duyên 
Condiiions 
See Chapter 37 


(C) Quả 
kjJƒecís 
Phala (sktf) 


(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Quả— Overview and Meanings oƒ Eƒects 

(D Tổng quan về Quả Báo—An overview 0ƒ Retribution. 

(I1) Nghĩa của Quả— The Meanings oƒ Phala. 

(HI)Những định nghĩa hiên quan đến Quả— Definitions that are related to Efect: 


(C-2) Phân Loại Quả— Categories 0ƒ Eƒƒfecfs 

()_ Tam Qud— Three c01156qU€nc€S. 

(I) Quả Báo Tứ Tướng— Consequences 0ƒ one°s previous le in four ƒorims 0ƒ the present lỰ: 
(HI)Tứ Chủng Quả Báo— There are ƒour kinds oƒ retribution: Có bốn loại báo ứng. 
(IV)Ngũ Quả— Five ƒruifs or efƒfects: Pancaphala (sk0). 


1282 


(D) Nhân Quả 
Cause and E,ƒƒect 


(D-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nhân Quả—Overview and Menaings oƒ Cause and Ejffect 
(D_ Đại cương về Nhân Quả—An overview 0ƒ the Cause and Eƒfect: 
(II) Nghĩa của Nhân Quả— The meanings oƒ Cause and Efƒfect. 


(D-2) Những Đặc Điểm của “Nhân Quả ”— Characteristics 0ƒ “Cause and FE;ffect ” 
(D-2-1) Những Đặc Điểm của “Nhân Quả ”— Characteristics oƒ “Cause and Effect ” 


(D-2-2) Bốn loại quan điểm về luật nhân quả— Four views 0ƒ causalify 

(I_ Tổng quan về Bốn loại quan điểm về luật nhân quả— An overview 0ƒ Four views 0ƒ causalit. 

(II) Chỉ tiết về Bốn loại quan điểm về luật nhân quả— Details oƒ Four views 0ƒ causalit. 

1) Thuyết tự thân mà sinh ra— The theory oƒ selƒ-becoming. 

2) Sản sanh bởi vật khác— Production from another (Parata-Utpatiih). 

3) Do cả hai mà sanh ra “do tự nó và do thứ khác ”—Production from both “iself and another ” 
(Duabhyam-Uipatih). 

4) Vô nguyên nhân hay ngẫu nhiên mà sanh ra—Production without any cause or production by 
chance (Ahetutah-Utpattih). 


(D-3) Phân Loại Nhân Quả— Categories gƒ “Cause and Efect ” 

(D_ Nhị Chủng Nhân Quả— Two aspecfs 0ƒ cause and efƒect: Hai loại nhân quả. 
(HH) Tam Nhơn Tam Quả— Three causes produce their three @[fecfs: 

(HINhân Quả Ba Đời— Cause and effect permeates all three le spans. 
(IV)Thập Nhân Thập Quả— Ten Causes and Ten E,fects. 


(D-4) Nhân quả trong đời này và những đời tương lai— Cause and effect in the present and future lives 


(D-5) Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả— Not Being Unclear about Cause and Ejƒƒfect 
Noi Falling Subject to Cause and Eƒƒect 

(D_ Tổng quan về Bất Muội Nhân Quả-Bất Lạc Nhân Quả—An overview oƒ ®Not being unclear abouf 
cause and eƒfƒect, not ƒalling subject to cause and eƒffect”. 

(II) Câu chuyện về “Bất Muội Nhân Quả, Bất Lạc Nhân Quả ”—Story 0ƒ “Not being unclear abouf 
cause and eƒfƒect, not ƒalling subject to cawse and eƒffect”. 

(HI)Một hành vi luân lý và một thát độ tri thức—A moral deed and an intellectual atitude. 

(IV)Một vấn đề trọng đại trong việc thông hiểu một cách chân thật về giáo lý nhà Phật —A big issue 
0ƒ real understanding 0ƒ Buddhist doctrines. 


(D-6) Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả— Bodhisattva ƒears 0ƒ causes, ordinary people ƒear 0ƒ 
resuls 


1283 


(A) Nhân 
Cause— Hetu (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nhân 
@verview and Menaings 0ƒ Cause 


(ID Tổng quan về Nhân—An overview øƒ “Cause”: Theo Đức Phật, nhân là nhân mà bạn đã 


gieo, thì từ đó bạn phải gặt lấy kết quả tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn gieo nhân 
tốt, ắt gặt quả tốt. Và nếu bạn gieo nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà nếu bạn 
gieo một nhân nào đó với những duyên khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả nào đó sẽ 
đến, không có ngoại lệ. Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có 
sự sinh, có sự diệt.” Nhân quả trong đạo Phật không phải là chuyện tin hay không tin. 
Cho dù bạn không tin nhân quả thì nhân quả vẫn vận hành đúng theo chiều hướng mà nó 
phải vận hành. Nhân chính là chủng tử (hạt). Cái góp phần cho sự lớn mạnh của nó là 
duyên (hay điều kiện). Trồng một cái hạt xuống đất là gieo nhân. Những điều kiện là 
những yếu tố phụ vào góp phần làm cho cái hạt nẩy mầm và lớn lên như đất đai, nước, 
ánh nắng mặt trời, phân bón và người làm vườn, vân vân—According to the Buddha, a 
cause refers to the cause you have planted, from which you reap a corresponding result 
without any exception. If you plant a good cause, you will get a good result. And 1f you 
plant a bad cause, you wIll obtain a bad result. So 1Ÿ you plant a certain cause with other 
conditions assemble, a certain retribution or result 1s brought about without any exception. 
The Buddha taught: “Because of a concatenation of causal chains there 1s birth, there 1s 
disappearance.” Cause and effect in Buddhism are not a matter of belief or disbelief. Even 
though you don”t believe 1n “cause and effect,” they Just operate the way they are suppose 
to operate. The cause 1s the seed, what contribuftes to 1fs growth 1s the conditions. Planting 
a seed In the ground 1s a cause. Conditions are aiding factors which contribute to the 
growth such as soil, water, sunlight, fertilizer, and the care of the gardener, etc. 


(H) Nghĩa của Nhân— The meanings oƒ Hetu: 


l) 


2) 


3) 


Nguyên nhân hay cái đi ở trước; điều kiện, lý do, nguyên lý (nguyên nhân)—Cause, 
antecedent, condition; reason, princIple. 

Nhân căn bản tạo ra nghiệp quả và sự tái sanh. Hễ gây nhân ắt gặt quả: The original or 
fundamental cause which produces phenomena, such as karma or reincarnation. Every 
cause has 1fs ÍruIt or consequences. 

Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu 
quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối 
tất cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không phải thưởng phạt: 
Every action which 1s a cause will have a result or an effect. Likewise, every resultant 
action has its cause. The law of cause and effect is a fundamental concept within 
Buddhism governing all situation. Buddhists believe In a Just rational of karma that 
operates automatically and speak In terms of cause and effect Iinstead of rewards and 
punishments. 


1284 


4) Hễ là nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có nhân. Luật nhân quả là ý niệm căn bản 
trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn hữu, nếu một 
người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt; nếu người ấy gieo hạt 
giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người 
chắc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mính. người nào 
thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu: Every action which is a cause 
wIll have a result or an effect. Likewise every resultant action has Its cause. The law of 
cause and effect is a fundamenfal concept within Buddhism goverining all situation. 
Buddhists believe In a Just rational of karma that operates automatically and speak In 
terms of cause and effect instead of rewards and punishments. It's a fundamental principle 
for all living beings and all things that 1Ý one sows good deeds, he will surely reap a good 
harvest; If he sows bad deeds, he must inevitably reap a bad harvest. Though the results 
may appear quickly or slowly, everyone wIll be sure fo receive the results that accord with 
their actions. Anyone who has deeply understood this principle will never do evIl. 


(HT) Những định nghĩa liền quan đến Nhân— Other definiions that are related to Hetu: 

1) Ác Nghiệp Nhân: Causes of evil acions—Những nguyên nhân khởi lên ác nghiệp— 
According to the Sigalaka Sutra, there are four causes of evil actions—Theo Kinh Thị Ca 
La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác nghiệp—See Chapter 32 (B) (IV) (13). 

2) Biến Hành Nhân: Sarvatragahetu (skÙ—Law of generality—Luật tổng quát có thể áp 
dụng vào một số đặc tính tâm thức làm căn bản chung cho các đặc tính khác, hay tà kiến 
là nhân ảnh hưởng mọi hành động. Đây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. 
Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—The law of generality, which 
1s applicable to certan mental qualiies making the common ground for others, or 
universal or omnipresent cause of illusion, as of false views affecting every act. Thịs 1s 
one of the six causes of all conditioned things. Every phenomenon depends upon the union 
of the prImary cause and conditional or environmental cause. 

3) Dị Thục Nhân: Vipaka-hetu (skt)—Cause ripening In a different liíe—Maturation of a 
germ—DJ thục nhân hay nhân đã chín muồi. Nhân sanh ra quả khác với chính nó, thí dụ 
như thiện nhân không sanh ra thiện quả mà lại sanh ra lạc quả; ác nhân không sanh ra ác 
quả, mà lại sanh ra khổ quả (lạc quả và khổ quả đều là vô ký, chứ không phải là thiện 
ác). Dị Thục Nhân Là nhân tạo ra kết quả của nó trong một đời sống khác, như khi những 
thưởng phạt nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau khi chết. Theo A Tỳ Đàm của tông 
Câu Xá, đây là một trong sáu căn nhân trong thuyết nhân quả——Heterogeneous cause, i.e. 
a cause ripening in a different life, or a cause produciIng a different effect, known as 
neutral, or not ethical, e.ø. øoodness resulting In pleasure, evil in pain. The cause ripening 
1n a different life, a cause which produces 1fs effect in a different life, as when retribufions 
are obtained ¡n the life after death. According to the Abhidharma of the Kosa School, this 
1s one Of the six chief causes in the Theory of Causal Relation. 

4) Duyên Nhân: Nhân phụ —Conditional cause—ContrIbutory cause. 

a) Ý thức trong tâm phân biệt các pháp khởi lên từ năm thức—The condition of perception 
arising from the five senses. Immediate, conditional or environmental causes, In confrast 
with the more remote. 


b) 


3) 


6) 


7) 


8) 


b) 
3) 


1285 


Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên). Những 
trợ duyên hay duyên phát triển do những điều kiện bên ngoài (tất cả gốc thiện, công đức 
giúp đở cho cái nhân, làm nảy sinh cái tính của cái nhân chân chính)—A cause upon 
which something rests or depends, hence obJects of perception; that which 1s the 
environmental or contributory cause; attendant circumstances. À developing cause, I.e. 
development of the fundamental Buddha-nature; as compared with direct or true cause. 
Hữu Nhân Vô Quả: Cause without effect—Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ không 
có đời sau, không có hậu quả gì trong tương lai đối với việc làm hiện tạ—No future 
consequences as a result of past or current karma——See Chapter 64 (A) I) (10). 

Năng Sinh Nhân: Cause produces all sense and perceptions, either good or evil. The cause 
that 1s able to produce all sense and perceptions, good and evil The producing cause of all 
good things, one of the five causes (four elements of earth, water, fire and wind which are 
the causers or producers and maintainers of Infinite forms of nature (results). 

Quán Đãi Nhân: Upeksha-hetu (skt)—Law of điscontinuaton—Quán Đãi Nhân hay luật 
về sự gián đoạn. Đây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra 
đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—This is one of the six causes of all conditioned 
things. Every phenomenon depends upon the union of the primary cause and conditional 
or environmenfa] cause. 

Sinh Nhân: 

Cause of rebirth: Sinh nhân, một trong năm nguyên nhân——Nourishing cause, one of the 
five causes (four elements of earth, water, fire and wind which are the causers Or 
producers and maintainers of infinite forms of nature (resulfs). 

Producing cause: Direct cause (a seed—hạt giống)—See Năng Sinh Nhân. 

Súc Sanh Nhân: Cause of rebirh as an animal—Nghiệp nhân khiến chúng sanh phải tái 
sanh vào loài súc sanh (trong Thích Thị Yếu Lãm, có 5 tội phải sanh làm súc sanh: 1) 
Phạm giới trộm cắp, 2) Nợ nần không trả, 3) Sát sanh, 4) Không thích nghe giảng kinh 
pháp, 5) Thường vì nhân duyên khó đến trai hội) —The karma, of rebirth as an animal. 


10) Túc Nhân: Cause ¡n previous existence—Nghiệp nhân, cả thiện lẫn ác, đã gieo trồng từ 


nhiều đời trước—Good or evil cause in prvious life. 


TI) Nhân Chính và Nhân Phụ: Hetu-pratyaya (skÙ—Causes and conditions—Primary causes 


and secondary causes—Hạt giống mà cây được trồng lên là nhân chính, những yếu tố 
khác như công sức, bón phân, tưới nước, vân vân được coi như là những nhân phụ hay 
duyên—Mann causes and subsidiary causes—The seed out of which the plant grows 1s an 
1llustration of the main cause, whereas other elements like labor, the quality of soil, 
humidity and so on, are considered as subsidiary causes or condiftions. 


12) Nhân Đông Loại: Sabhagahetu (sk)——Causes of the same kind as the effec—Đồng loại 


nhân hay luật gieo gì gặt nấy. Đây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp 
hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—The law that like produces like 
(causes of the same kind as the effect, good producing good, etc). This 1s one of the sIx 
causes of all conditioned things. Every phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmental cause. 


13) Nhân Hành Quả: Cause, action, and effect—Ba thứ nhân, hành, và quả (hạt giống, sự nẩy 


mầm, và trái)—Cause, action, and effect (seed, øermination, and fruIt). 


1286 


14) Nhân Hiển Liễu: Vyanjana-hetu (skÙ)—Condition in which things are manifested as ¡f 
1lluminated by a light—Hiển Liễu Nhân hay điều kiện trong đó các sự vật được biểu hiện 
như là được ánh sáng chiếu rọi. Đây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp 
hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—This is one of the six causes of all 
conditioned things. Every phenomenon depends upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause. 

15) Nhân Hóa Duyên: Cause of coming to the world—Nguyên nhân Phật và Bồ Tát giáng 
trần hóa độ chúng sanh—The cause of a Buddha°s or bodhisattva°s coming to the world, 
1.e. the transformation of the living. 

16) Nhân Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại: Cause of abiding In the present condition— Trú nhân, 
một trong năm nguyên nhân—Nourishing cause, one of the five causes (four elements of 
earth, water, fire and wind which are the causers or producers and maintainers of Infinite 
forms of nature (results)—See Chapter 35 (A) (IV). 

17) Nhân Khổ: Dukkha-nidana (skt)——Cause of suffering—Khổ nhân hay nguyên nhân gây ra 
khổ đau phiền não—Nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn dựa trên tham lam và ích 
kỷ. Đức Phật thấy rằng nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn và tham lam ích kỷ. 
Con người ta muốn được tất cả mọi thứ và muốn trì giữ những thứ ấy vĩnh viễn. Tuy 
nhiên, lòng tham không tận, giống như cái thùng không đáy, không bao giờ chất đầy được. 
Càng ham muốn nhiều, càng khổ đau nhiều. Vì vậy, chính sự ham muốn và khát vọng vô 
hạn là nguyên nhân của khổ đau phiển não. Tuy nhiên, nguyên nhân chính đưa đến nỗi 
khổ của chúng ta là vô minh. Vô minh là một yếu tố tâm thức, một trạng thái làm u ám trí 
năng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không biết sự thật chúng ta là gì và các sự vật 
quanh ta tổn tại như thế nào. Vô minh chẳng những làm cho chúng ta không biết được sự 
vật tổn tại theo cách nào, mà nó còn vẽ vời khiến cho chúng ta không thấy được sự thật 
hiện hữu của vạn hữu. Ngoài ra, vô minh còn gây ra quan niệm sai lầm về sự hiện hữu. 
Quan niệm này chính là ngọn nguồn của mọi trạng thái nhiễu loạn và khổ não. Chỉ có trí 
tuệ mới cho chúng ta nhận biết được thực tướng hay tánh không của vạn hữu. Theo Đức 
Phật, thấy được cái khổ không thôi chưa đủ. Để giảm thiểu hay diệt tận những khổ đau 
phiền não, chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân nào đã gây ra khổ đau phiển não bởi vì chỉ 
có hiểu rõ được nguyên nhân chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giải quyết vấn 
để. Bạn có thể nghĩ rằng những lo buôn khổ đau của bạn là do tai họa của gia đình từ 
truyển kiếp, từ đời này qua kiếp nọ. Hay có thể những khổ đau ấy phát sinh ra vì tội lỗi 
do ông bà ngày xưa đã gây ra, bây giờ chúng làm khổ bạn. Hoặc có thể khổ đau của bạn 
được tạo bởi Thần linh hay ma quỷ. Hãy bình tâm suy nghĩ xem coi nguyên nhân thực sự 
nằm ở nơi bạn hay không? Phải rồi, nó nằm ngay nơi chính bạn. Bạn đã tạo ra sự thất bại, 
khó khăn và bất hạnh của chính bạn, nhưng bản chất cố hữu của con người bắt bạn phải 
đỗ thừa cho người khác hơn là tự mình chịu trách nhiệm về các điều sai quấy ấy. Theo 
Đức Phật, tham ái là một trong những nguyên nhân lớn của khổ đau phiền não. Có nhiều 
loại tham ái: tham dục lạc, tham vật chất, tham sống đời hạnh phúc, và tham sống đời 
vĩnh cửu, vân vân. Nhưng Đức Phật dạy: “Tất cả những khao khát hưởng thụ và thỏa mãn 
dục lạc chẳng khác gì uống nước mặn, càng uống càng thấy khát.” Tuy nhiên, tham ái 
không phải là nguyên nhân chính gây ra khổ đau, mà nguyên nhân thực sự đứng đàng sau 
tham ái buộc chúng ta phải cố gắng lấy cho bằng được những thứ chúng ta ham muốn 
chính là vô minh. Vì vô minh mà chúng ta ham tranh danh đoạt lợi, ham tranh giành của 


1287 


cải vật chất. Vì vô minh mà chúng ta ham được sống vĩnh cửu, vân vân và vân vân... Tuy 
nhiên, không ai trong chúng ta được toại nguyện với những ham muốn này. Chính vì vậy 
mà tất cả chúng ta đều phải kinh qua khổ đau phiển não. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng chỉ khi nào chúng ta nhận diện được những nguyên nhân gây ra khổ đau phiền não 
chúng ta mới có thể giảm thiểu hay tận diệt được chúng——The cause of suffering is desire 
based on greed and selfishness. The Buddha saw that the cause of suffering 1s selfish 
desire and greed. People want all kinds of things and want to keep them forever. 
However, greed 1s endless, like bottomless pit that can never be filled. The more you 
want, the more unhappy life 1s. Thus, our limitless wants and desires are the cause of our 
sufferings and afflicions. However, the chief cause of our suffering 1s Ignorance. 
lgnorance 1s a mental factor, or state, that obscures our understanding of who we are, and 
the mode in which all phenomena exiIst. Not only does Ignorance prevent us from realizing 
how things exist, It also depicts things as existing in a way they do not. In addition, 
1pnorance cause misconception of inherent existence. Because of this misconception, we 
come up with disturbing attitudes and problems. Only the wisdom can give us the 
understanding of reality or emptiness. According to the Buddha, to understand forms of 
suffering 1s not enough. In order to reduce or eliminate sufferings, we must understand the 
cause of suffering because only by understanding the cause of suffering we can do 
something to solve the problem. You may think that your sufferings and afflictions are 
caused by a family curse handed down from one generation to another. Or perhaps they 
arise because of some sin performed by a distant ancestor that you have to pay now. Ôr 
maybe your sufferings and afflictions are created by God, or the Devil. Yet have you ever 
considered for a moment that the cause may really lie with yourself? Yes, the cause lies 
with yourself indeed. You have caused your own failure, hardship and unhappiness. But 1t 
1s human nature that makes you blame on others, rather than seeing yourself as being 
responsible for them. According to the Buddha, craving 1s one of the great causes of 
sufferings and afflictions. There are varlous kinds of craving: craving for pleasant 
©xperiences, craving for material things, craving for a happy life, and craving for eternal 
life. The Buddha taught: “All cravings for the enJoyment of pleasant experiences 1s like 
drinking salt water, the more we drink the more we feel thirsty.” However, craving 1tself 1s 
not a real cause of suffering, a real cause behind craving that forces us to try to obtain 
what we crave for Is Ipnorance. Because of Ignorance, we crave for name and gain, 
acquiring wealth and material things; and because of ignorance we crave for eternal life, 
and so on. However, on one can be satisfied with these desires. Thus, we all experience 
sufferings and afflictions. Sincere Buddhists should always remember that we can reduce 
or eliminate sufferings and afflictions when we are able to identify the causes of them. 

18) Nhân Năng Biến: Sự tự chuyển biến từ nhân sang quả—A cause that is also an effect— 
The power In a cause to transform 1tself into an effect. 

19) Nhân Nghiệp: The work or operation of causes—Sự hoạt động của nhân—Sự hoạt động 
phối hợp trực tiếp hay gián tiếp của nhân chính hay nhân phụ (nhân tức là lực đích thân 
sinh ra quả, nghiệp là sở tác trợ duyên sinh quả; hai thứ nầy hòa hợp với nhau mà sanh ra 
vạn pháp)—The co-operation of direct and Indirect causes, of primary and environmenfal 
Causes. 


1288 


20) Nhân Phần Khả Thuyết, Quả Phần Bất Khả Thuyết: Cause may be stated, but result is 
beyond description—Nhân phần đưa đến quả vị Phật của Phật có giảng thuyết được, 
nhưng tính hải mà Phật chứng ngộ là pháp của Phật tự biết, chẳng thể dùng ngôn từ mà 
diễn đạt — The causes that give rise to the Buddha°s Buddhahood may be stated, that is, 
such part as 1s humanly manifested; but the full result is beyond description. 

21) Nhân Phiền não: Cause of affliction. 

22) Nhân Phước (nhân của của phước): Cause of blessedness. 

23) Nhân Quả: Law of cause and effect—Mọi hành động đều sẽ có hậu quả tương ứng. Cũng 
như vậy, mọi hệ quả đều có nguyên nhân của nó. Luật Nhân Quả là khái niệm cơ bản 
trong Phật Giáo, nó chi phối tất cả hoàn cảnh. Không ai có thể thay đổi được nó, ngay cả 
Phật—Every action which 1s a cause wIll have a result or an effect. Likewlse every 
resultant action has Ifs cause. The law of cause and effect 1s a fundamental concept within 
Buddhism governing all situations. No one could change the Law of Cause and Effect, 
even the Buddha. 

24) Nhân Quả Mê Ngộ: Cause and effect of delusion and enlightenment—Nhân và quả của 
mê và ngộ. Nói theo Tứ Diệu Đế thì nhân của mê vọng là tập đế, quả của nó là khổ đế. 
Nhân của chứng ngộ là đạo đế, quả của nó là diệt đế—The the four axioms, that of 
“accumulation” 1s caused by illusion, with suffering as effect; that of “the way” 1s caused 
by enlightenment, with extinction of suffering. 

25) Nhân Quả Ứng Báo: Cause and effect and corresponding relations—Những ai phủ nhận 
luật nhân quả luân hồi sẽ hủy hoại tất cả những trách nhiệm luân lý của chính mình— 
Cause and effect in the moral realm have their corresponding relations. Whoever denies 
the rule of “cause and effecf” will destroy all moral responsIbility. 

26) Nhân Tu: Cause of Buddhahood—Tu tập Phật Pháp chính là nhân đưa tới Phật quả—The 
practice of Buddhist laws as the cause of Buddhahood. 

27) Túc Nhân: Cause in previous existence—Nghiệp nhân, cả thiện lẫn ác, đã gieo trồng từ 
nhiều đời trước—Good or evil cause in prvious life. 

28) Nhân Tự Tánh: Hetusvabhava (skÙ——Cause or reason—Nguyên nhân hay lý do. 

29) Nhân Viên Quả Mãn: Cause perfects and the effect completes—Nhân tu hành đầy đủ và 
Phật quả viên mãn (theo Kinh Tâm Địa Quán: “Ba tăng kỳ kiếp độ chúng sanh, siêng tu 
tám vạn Ba La Mật, nhân viên quả mãn thành chánh giác, trụ thọ ngưng lại không đến 
đi)—The practice of Buddhism will lead to a perfect effect of Buddhahood. 

30) Nhất nhân tác sự, nhất nhân đương: Consequences of one”s own actions—Hậu quả của 
những hành động do chính mình làm ra. Ai làm việc gì phải chịu hậu quả của hành vi đó 
theo đúng luật nhân quả của nhà Phật —According to the law of cause and effect ¡in 
Buddhsm, a man must bear the consequences of his own actIons. 





(A-2) Phân Loại Nhân 
Categories 0ƒ Hefu 


(D_ Nhị nhân— Two causes: Có hai loại nhân, chính nhân và duyên nhân—There are two 
kinds of cause, direct and contribufory causes: 


Ù 


2) 


1289 


Chính nhân: Correct or direct cause—Chính nhân hay những nguyên nhân thiết yếu hay là 
hạt giống của vạn hữu—Correct cause or substantial cause or the seed of all things. 
Duyên nhân: Nguyên nhân phụ hay duyên nhân là hoàn cảnh và điều kiện làm cho hạt 
nẩy mầm như nước, ánh sáng mặt trời, đất, và người làm vườn, vân vân —The 
confributory causes or circumsfances and conditions that enable the seed to generate Its 
sprout such as water, sunlipht, soil, and the gardener... 


(II Tam Nhân— Three causes: 
(A) Tam nhơn theo Phật giáo thuở ban sơ— Three causes according to the Original Buddhism: 


l) 
2) 
3) 


Sanh nhơn: Producing cause, as good or evil deeds cause good or evil karma. 

Tập nhơn: Habit cause——Lust breeding lust. 

Y nhơn: Dependent or hypostatic cause—(Lục căn Six organs and their lục trần or six 
objects causing the cognitions lục thức or six conscIousnesses). 


(B) Tam Nhơn Tam Quả— Three causes produce their three effecfs: 


l) 


2) 


3) 


Dị thục nhơn dị thục quả—Mọi nhân trong kiếp hiện tại đều tạo thành quả trong kiếp tới: 
Differently ripening causes produce differently ripening effects (every developed cause 
produces Its developed effect, especially the effect of the present causes 1n the next 
transmigration). 

Phúc nhơn phúc báo: Phúc nhơn tạo phúc quả ở đời nây và đời sau—Blessed deeds 
produce blessed rewards, now and hereafter. 

Trí nhơn trí quả: Trí nhơn tạo trí quả sau nầy —Wisdom now produces wisdom-fruit 
hereafter. 


(C) Tam nhân Sinh Ái Dục— Three causes oƒ the rise oƒ the passions or illusions: Ba nguồn 


l) 
2) 
3) 


gốc gây nên dục vọng và ảo tưởng—Three sources or causes of the rise of the passions 
and ¡llusions. 

Tưởng sinh: The mind or active thoupht. 

Tướng sinh: The obJective world. 

Lưu chú sinh: Constant Interaction, or the continuous stream of latent predisposItIons. 


(D) Ba Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng Nghiệp— Three causes oƒ karmic obstrucfions: Theo 


Ũ 


Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát sanh 
chướng nghiệp cho người tu—According to The Mind-Only School, apart from the 
obstacles caused by external factors, there are three other causes of karmic obstructions. 
Sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp —The reaction of evil karmic seeds: Trong tạng 
thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, ta 
huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như 
một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú 
đều ra. Cảnh tướng và phiển não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế— 
Varlous evil and wholesome karmic seeds are stored randomly In our Alaya 
conscIousness. When we recite the Buddha”s name or meditate, we accumulate the seeds 
Of transcendenral virtue, and therefore, evil karmic seeds have to emerge. For example, 1f 
a dense forest full of wild beasts 1s cleared for habitation, trees and shrubs are cut down, 
causing these beasts to flee out of the forest. The development of afflictions and obstacles 
from evil karmic seeds Is similar. 


2) 


3) 


1290 


Tự Gây Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp——Creating obstacles for themselves 
due to lack of full understanding of the Dharma: Có những vị tu hành chẳng am tường giáo 
lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, chưa phát minh 
thế nào là chân và vọng, nên nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong ngoài 
sanh niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho mình— 
There are cultivators who practice without fully understanding the Dharma, not realizing 
that the manifestations of the Inner mind and the environmernt are 1llusory nor discovering 
what 1s true and what 1s false. They therefore have wrong views. Because of this, they 
develop thoughts of attachment, happiness, love, worry and fear, creating obstacles for 
themselves when they are faced with obJects and conditions within themselves or in the 
outside world. 

Không Vững Lòng Bên Chí Nên Thối Lui—Not flexible and patient: Lại ví như người 
theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực thẳm, đồng vắng, rừng 
sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không 
vững lòng, không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. 
Hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập 
cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu không biết tùy sức tùy 
hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí không bên lâu, tất sẽ thất bại —Take the 
case of a man who follows a map, hoping to find a gold mind. The path that he takes 
crosses high mountains, deep ravines, empty open stretches and dense forests, an ItInerary 
naturally requiring much labor, hardship and adversity. If his mind 1s not steady, and he 
does not adapt  himself to the circumstances and his own sftrength, he 1s bound to 
retrogress. Alternatively, he may abandon hs search, stop at some temporary location, or 
even lose his life enroute. The path of cultivation 1s the same. Although the practitioner 
may follow the sutras, If he 1s not flexible and patlent, ready to change according to his 
own strength and circumstances, and 1f his determination 1s weak, he will certainly fail. 
Thịs obstacle, in the end, 1s created by himself alone. 


(HI)Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn— Four causes that cause the eye-sense to be 


awakened: 


(A) Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc Mahamati về bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn 


Ũ 


2) 


3) 
4) 


căn—Ìn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati about the four causes that 
cause the eye-sense fo be awakened. 

Chấp vào thế giới sở kiến, không biết rằng đấy là do tâm tạo nên: Being attached to the 
visible world, not knowing It 1s mind-made. 

Bám chặt vào các hình sắc do bởi tập khí của những suy luận không vững chắc và những 
kiến giải sai lầm từ vô thỉ: The tenaciously clinging to forms due to the habit-energy of 
unwarranted speculations and erroneous views from beginningless time. 

Tự tính của chính cái thức: The self-nature of the Vijnana itself. 

Quá ham muốn cái phức tính của các hình sắc và tướng trạng: An eager desire for the 
multitudinousness of forms and appearances. 


(B) Lời Phật dạy về “Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn”— The Buddha's teachings on 


“Four causes that cause the eye-sense fo be awakened”: Do đó Đức Phật nói: “Này 
Mahamati! Do bởi bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn căn nầy mà các con sóng của các thức 


1291 


phát sinh được vận động ở trong A Lại Da tuôn chảy như những dòng nước giữa biển. Này 
Mahamati, cũng như trường hợp nhãn căn, các căn khác cũng vậy, sự nhận thức về thế 
giới đối tượng xãy ra đồng thời và đều đặn trong tất cả các căn, các nguyên tử, và các lỗ 
chân lông; cũng như tấm gương phản chiếu hình ảnh, và này Mahamati, giống như gió làm 
biển động, biển tâm xao động bởi gió của cảnh giới và những con sóng lông lên không 
dứt. Nguyên nhân và sự biểu hiện về hoạt động của nó không tách rời nhau, và vì khía 
cạnh nghiệp của thức được nối kết chặt chẽ với khía cạnh bổn nguyên nên tự tính về hình 
sắc hay một thế giới đối tượng không được xác quyết đúng đắn, và này Mahamat, do đó 
mà hệ thống năm thức phát sanh. Này Mahamati, khi kết hợp năm thức nầy, thế giới đối 
tượng được xem như là lý do của sự sai biệt và các đối tượng được nêu định rõ ràng thì 
bấy giờ chúng ta có Mạt Na Thức. Do đó mà có sự sinh ra của thân thể hay hệ thống các 
thức. Tuy nhiên, các thức ấy không nghĩ rằng chúng phụ thuộc vào nhau mà gắn chặt vào 
thế giới sở kiến hay thế giới sinh khởi từ chính cái tâm của người ta hay tự tâm sở hiện, và 
được cái tâm ấy phân biệt. Các thức và Mạt Na Thức sinh khởi đồng thời, phụ thuộc vào 
nhau, và không bị phá vỡ, mà mỗi thứ tự nhận lấy môi trường thể hiện riêng—The 
Buddha reminded Mahamati: “Oh, Mahamati! Owing to the four causes, the waves of the 
evolving ViJnanas are set in motion in the Alaya which flows like the water In the midst of 
the ocean. Oh Mahamati, as with the eye-sense, so with the other senses, the perception of 
the obJective world takes place simultaneously and regularly 1n all the sense-organs, 
atoms, and pores; 1t 1s like the mirror reflecting images, and oh Mahamatl, like the wind- 
tossed ocean, the ocean of mind 1s disturbed by the wind of obJectivity and the Vijnana- 
waves rage without ceasing. The cause and the manifestation of 1fs actilon are not 
separated the one from the other; and on account of the karma-aspect of the ViJnana being 
closely united with the original-aspect, the self-nature of form or an obJective world 1s not 
accurately ascertained, and, o Mahamati, thus evolves the system of the five ViJnanas. 
When together, oh Mahamati, with these five Vijnanas, the obJective world 1s regarded as 
the reason of the differentiation and appearances are definitely prescribed, we have the 
ManoviJnana. Caused by this 1s the birth of the body or the system of the ViJnanas. They 
do not, however, reflect thus: “ˆwe, mutually dependent, come to get attached to the visible 
world which grows out od one”s own mind and 1s discriminated by It.` The ViJnanas and 
Manovijnana rise simultaneously, mutually conditioning, and not broken up, but each 
taking in 1ts own field of represenfations. 


(IV)Năm nguyên nhân— The ƒive causes: The five causes (four elemenfs of earth, water, fire 
and wind which are the causers or producers and maintainers of Infinite forms of nature 
(results): 

(A) 

1) Sinh nhân: Producing cause. 

2) Y nhân: Supporting cause. 

3) Lập nhân: Holding or establishing cause. 

4) Trì nhân: Maintaining cause. 

3) Dưỡng nhân: Nourishing or Strengthening cause. 

(B) 


I) Sinh nhân: Chúng sanh theo nghiệp quả mà tái sanh—Cause of rebirth. 


2) 


3) 
4) 


5) 


1292 


Hòa hợp nhân: Thiện tâm hòa hợp với thiện pháp; bất thiện tâm hòa hợp với bất thiện 
pháp: vô ký tâm hòa hợp với vô ký pháp——Intermingling cause (good with good, bad with 
bad, neutral with neutral). 

Trú nhân: Tất cả chúng sanh trụ vào những điều kiện hiện tại mà trụ—Cause of abiding 
1n the present condition (the self in 1ts attachment). 

Tăng trưởng nhân: Nhân của sự phát triển hay trưởng dưỡng bản thân như thực phẩm áo 
quần—Cause of development (food, clothing, etc). 

Viễn nhân: Nhân xa như tinh huyết của cha mẹ để sinh ra thân nầy——Remoter cause, the 
parental seed. 


(V) Lục Căn Nhân— Six chieƒ causes: 
(A) Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá—According to the Abhidharma öoƒ the Kosa School: 


D 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, có sáu căn nhân trong thuyết nhân quả——According to 
the Abhidharma of the Kosa School, there are six chief causes In the Theory of Causal 
Relation. 

Năng Tác Nhân: Karana-hetu (skt—Năng tác nhân là yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh 
một hậu quả—The active cause as the leading factor in the production of an effect. 

Câu Hữu Nhân: Sahabhu-hetu (skt)——Câu hữu nhân là loại nhân mà trên hai yếu tố luôn 
luôn cùng hành sự với nhau—The co-existent cause, more than two factors always 
working together. 

Đồng Loại Nhân: Sabhaga-hetu (sk)—Là loại nhân trợ giúp những nhân khác cùng loại 
với nó——The similar-specIes cause, a cause helping other causes of its kind. 

Tương Ưng Nhân: Saprayukta-hetu (skt—Là loại nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất cứ 
động lực nào, đối với bất cứ sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, và trong bất cứ trường 
hợp nào—The concomitant cause, appearing at any time, from any motive, with regard to 
any fact, on any occasion and In any environmernt. 

Biến Hành Nhân: Sarvatgrata-hetu (skt—Là nhân luôn luôn liên hệ với những tà kiến, 
hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất cả những sai lầm của con người —The universally 
prevalenf cause, a cause always connected with wrong views, doubfs or ignorance which 
produces all the errors of men. 

Dị Thục Nhân: Vipaka-hetu (skt——Là nhân tạo ra kết quả của nó trong một đời sống 
khác, như khi những thưởng phạt nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau khi chết— 
The cause ripening In a different life, a cause which produces 1ts effect in a different life, 
as when retributions are obtained ¡n the life after death. 


(B) Theo Kinh Lăng ŒGià—According to the Lankavatara Sufraq: 


l) 


2) 
3) 


4) 


Thường Hữu Nhân: Bhavishayaddhetu (skt)——Sự khả hữu của một sự vật trở thành nguyên 
nhân cho các sự vật khác—The possIbility of anything becoming cause to others. 

Tương Tục Nhân: Sambandha-hetu (skt)—Sự tùy thuộc lẫn nhau—Mutual dependence. 
Tướng Nhân: Lakshana-hetu (skt)—Tính tương tục không gián đoạn của các tướng 
trạng——Uninterrupted continuIty of signs. 

Năng Tác Nhân: Karana-hetu (skt)—Nhân tố tạo thành quyển lực tối cao như một đại 
Vvương——A causal agency that wields supreme power like a great king. 


5) 


6) 


1293 


Hiển Liễu Nhân: Vyanjana-hetu (skt)——Điều kiện trong đó các sự vật được biểu hiện như 
là được ánh sáng chiếu rọi—The condition in which things are manifested as ïŸ 
1lluminated by a light. 

Quán Đãi Nhân: Upeksha-hetu (skt)—Luật về sự gián đoạn—The law of điscontinuation. 


(C) Theo Kinh Trường Bộ—According to the Long Discourse Sufra: Sáu nhần sanh ra các 


pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên—The sixfold 
division of causes of all conditioned things. Every phenomenon depends upon the union of 
the primary cause and conditional or environmental cause—See (D). 


(D) Sáu nhân sanh ra các pháp hữu vì theo truyền thống Phật giáo buổi sơ khai— The sixfold 


Ù 


b) 
2) 


3) 


4) 


5) 


division oƒ causes öoƒ all conditioned things according to the tradition oƒ orginal Buddhism: 
Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên. Theo A Tỳ Đàm của tông Câu 
Xá, có sáu căn nhân trong thuyết nhân quả—Every phenomenon depends upon the union 
of the primary cause and conditional or environmental cause. According to the 
Abhidharma of the Kosa School, there are six chief causes In the Theory of Causal 
Relation: 

Năng tác nhân: Karanahetu (skt——Năng tác nhân là yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh 
một hậu quả. Năng tác nhân là lý do hiện hữu của mọi sự vật có thể có. Năng tác nhân có 
hai loại —The active cause as the leading factor in the production of an effect. The reason 
that makes the existence of anyhing possible. Effective causes of two kinds: 

Dữ lực nhân: Empowering cause. 

Bất chướng nhân: Non-resistant cause, as space does not resist. 

Câu hữu nhân: Sahabhuhetu—Câu hữu nhân là loại nhân mà trên hai yếu tố luôn luôn 
cùng hành sự với nhau. Tứ đại cùng thay phiên nhau làm nhân duyên. Luật hỗ tương, tức 
là tình trạng hỗ tương ảnh hưởng làm điều kiện cho nhau—The co-existent cause, more 
than two factors always working together. Co-operative causes, as the four elements In 
nature, not one of which can be omitted. The law of mutuality, that 1s, the state of being 
mutually conditioned. 

Đồng loại nhân: Sabhagahetu—Luật gieo gì gặt nấy. Là loại nhân trợ giúp những nhân 
khác cùng loại với nó—The law that like produces like (causes of the same kind as the 
effect, good producing good, etc). The similar-species cause, a cause helping other causes 
of Ifs kind. 

Tương ưng nhân: Samprayuktahetu—Luật tương ứng hay phối hợp. Là loại nhân xuất hiện 
bất cứ lúc nào, từ bất cứ động lực nào, đối với bất cứ sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, 
và trong bất cứ trường hợp nào—The law of association (mutual responsive or associated 
causes, 1.e. mind and mental conditions, subJect with object). The concomitant cause, 
appearing at any time, from any motive, with regard to any fact, on any occasilon and in 
any environmeIt. 

Biến hành nhân: Sarvatragahetu (skt)——Luật tổng quát có thể áp dụng vào một số đặc tính 
tâm thức làm căn bản chung cho các đặc tính khác, hay tà kiến là nhân ảnh hưởng mọi 
hành động. Là nhân luôn luôn liên hệ với những tà kiến, hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất 
cả những sai lầm của con người — The law of generality, which ¡is applicable to certain 
mental qualitles making the common ground for others, or universal or omnIipresent cause 
Of Illusion, as of false views affecting every act. The universally prevalent cause, a cause 


1294 


always connected with wrong views, doubts or Ignorance which produces all the errors of 
1n€H. 

6)_ Dị thục nhân: Vipakahetu—Quả mang lại khác với nhân. Đây là luật báo ứng hay kết 
quả. Là nhân tạo ra kết quả của nó trong một đời sống khác, như khi những thưởng phạt 
nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau khi chết —Differential fruition, ¡.e. the effect 
different from the cause, as the hells are from evil deeds. This 1s the law of retribution, or 
fruition. The cause ripening 1n a different life, a cause which produces 1s effect in a 
different life, as when retributions are obtained in the life after death. 


(B) Duyên 
CondiHions 
See Chapter 37 


(C) Quả 
kjJƒecís 
Phala (sktf) 


(C-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Quả 
Overview and Meanings 0ƒ Ejƒƒects 


(ID) Tổng quan về Quả Báo—An overview oƒ Retribution: Những vưi sướng hay đau khổ trong 
kiếp nây là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri 
tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là 
muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta 
đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào 
những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được 
nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng ta 
sẽ luôn có khả năng tránh các điều đữ, làm các điều lành—The pain or pleasure resulting 
in this life from the pracfices or causes and retributions of a previous life. Therefore, 
ancient virtues said: “If we wish to know what our lives were like in the past, Just look at 
the retributions we are experlencing currently In this life. IÝ we wish to know what 
retributions wIll happen to us ¡n the future, Just look and examine the actions we have 
created or are creating ¡n this life.” If we understand clearly this theory, then In our daily 
acfiviles, sincere Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. 


(I) Nghĩa của Quả— The Meanings 0ƒ Phala: 
I) Từ “Quả” đối lại với “Nhân”: The term “consequence” or “effect” contrasts with “cause,” 
or “FruIt” contrasts with “seed.” 


2) 


1295 


Hết thảy các pháp hữu vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước mà nói 
thì các pháp sinh ra về sau là quả: The effect by causing a further effect becomes also a 
cause. 


(HI)Những định nghĩa liên quan đến Quả— Definitions that are related to Eƒfect: 


1) 


2) 


3) 


4) 
3) 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 


Ái quả: Fruit of desire and attachment—Hậu quả hay kết quả của dục vọng và luyến ái— 
Fruit of desire and attachmernt (suffering). 

Dị thục quả: Vipaka-phala (skU)——Ripening of a frui—Quả đã thành thục, hoặc tốt hoặc 
xấu, hoặc được hoặc thua, hoặc thưởng hoặc phạt (quả đã chín muồi)—Maturation of 
effect—An effect which 1s rIpe (mature—ripening——maturing), either good or bad, gain or 
loss, reward or punishmernt. 

Diệt quả: Fruit of extinction—NIết Bàn là quả của sự diệt tận của những ham muốn dục 
vọng——N¡rrvana as the fruit of extinction of desire. 

Hữu Vi Quả: Effect of action—The result of action—Hậu quả của hành động. 

Lai Quả: Fruit of the next rebirth—Quả báo và điều kiện trong kiếp lai sanh được xem 
như là hậu quả của hiện tại—The condition of the next rebirth, regarded as the result of 
the presenI. 

Mãn Quả: Fruit of full details of reincarnaton—Còn gọi là Biệt Báo Nghiệp, Mãn 
Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. Nghiệp dựa vào nhau để đưa đến những chỉ tiết của cái 
quả trong kiếp tái sanh, như lục căn thiếu đủ, thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài 
ngắn, vân vân, để phân biệt với “dẫn nghiệp” hay tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo thành 
quả báo, khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi nào, như trời, người, hay thú, vân vân 
(dẫn nghiệp được ví như người thợ vẽ, trước vẽ tổng thể trời, người hay súc sanh; mãn 
nghiệp được ví như là sự hoàn tất bức họa, phẩi tô điểm các nét đẹp xấu)—The fruit or 
karma, which fills out the details of any Incarnation, as distinguished from the Integral or 
direction of karma which determines the type of that Incarnation, I1.e. deva, man, or 
animal, etc.. 

Nghiệp quả: Kammaphala (p)—Karmaphala (skt-—Fruit of karma——Nghiệp quả (kết quả 
các hành động phát sinh từ tâm thức). Nghiệp quả là hậu quả tất nhiên của hành động 
theo luật nhân quả của nhà Phật. Hậu quả của nghiệp tái sanh tùy thuộc vào nghiệp gây 
tạo của những đời trước—Result of karma. The natural reward or retribution for a deed, 
brought about by the law of karma mentioned by the Buddha. The fruit of karma, 
conditions of rebirth depending on previous karmaic conduct. 

Phược Quả: Retribution bond—Khổ quả sinh tử trói buộc không cho chúng ta giải thoát. 
Nghiệp nhân dẫn đến khổ quả đã trói buộc ta, là tử phược—The bitter fruit of 
transmigration binds the individual so that he cannot attain release. Thịs fruit produces 
further seeds of bondaøge. 

Quả quả: Fruit of fruit—Quả của Bồ Đề hay Niết Bàn. Bồ Đề là quả, mà cũng là kết quả 
của việc tu hành nên gọi là quả quả—The fruit of the bodhi or nirvana. The fruition of 
bodhi. Bodhi 1tself 1s a fruit; however, 1t 1s also the fruit of a life-long cultivation. 


10) Sĩ Dụng Quả: Purusakaraphala (skÙ—Quả đồng thời sanh ra bởi “câu hữu nhân,” có 


nghĩa là tứ đại đều là nhân câu hữu với nhau, không có cái gì bị loại bổ; và “tương ưng 
nhân,” như sự tương ưng giữa những điều kiện tâm và tỉnh thần, chủ quan và khách 


1296 


quan—Simultaneous effect produced by the co-operative causes (sahabhu-hetu), as the 
four elements In nature, not one of which can be omitted; and the mutual responsive or 
associated causes (samprayukta-hetu), Ie. mind and menfal conditions, subJect with 
obJect. 


11) Trí Quả— Fruit oƒ knowledge: Trí quả hay giác ngộ Bồ Đề (loại diệu quả sinh ra do tu 


hành ở nhân địa)—The fruit of knowledge, or enlightenment. 


(IV)Những Quả Báo Thông Thường— Common Retribufions: Những hệ quả của tiền kiếp— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


Consequences (requifals) of one”s previous lIfe. 

Quả báo của ăn cắp vặt là nghèo nàn khốn khó: The retributions of robber and petty 
thieves are poverty and accute suffering. 

Quả báo của bỏn xẻn là cầu bất đắc: The retributions of being stingy are frustrated 
desires. 

Quả báo của của việc phỉ báng là không lưỡi hay thối miệng: The retributions of being 
slandering and harsh speech are tongueless and cankerous mouth. 

Quả báo của bần tiện tham lam là nghèo nàn: The retribution of mean and greedy ¡is 
DOV€TIY. 

Quả báo của việc gây thù chuốc oán là bản thân bị hại: The retribution of being creating 
hatred with others Is to live an endangered life. 

Quả báo của việc mắng chưỡi kẻ ăn xin là chết đói giữa đường: The retribution of being 
laughing at or scolding the beggar 1s to starve to death at the road side. 

Quả báo của vị kỷ hại người là suốt đời canh cô (không ai muốn gần gủi mình): The 
retribution of being benefitting oneself by bringing harmness to others 1s to be life-long 
friendless. 

Quả báo của việc loan tin thất thiệt hại nguời là không còn ai tin mình về sau nầy nữa: 
The retribution of bringing harm to others by spreading rumours 1s to become distrust 
(mistrustful) forever. 

Quả báo của việc phỉ báng Tam Bảo là vĩnh viễn đi vào địa ngục vô gián: The retribution 
of being slandering the Triratna (Buddha, Dharma and Sangha) 1s to enter Avicl forever. 


(C-2) Phân Loại Quả 
Categories 0ƒ EÍƒects 


(D_ Tam Qud— Three c01156qU€nce@S: 
(A) Ba quả báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó—Three 


l) 


2) 


Consequences associated with the causes ƒor a child to be born into a certain ƒamily: 

Hiện báo: Current requital——Những tạo tác thiện ác sẽ có quả báo lành dữ ngay trong đời 
nầy-——Transgressions and wholesome deeds we perform, we will receive misfortunes or 
blessings In this very life. 

Sanh báo: Birth requital—Những tạo tác thiện ác của đời nầy sẽ có quả báo lành dữ của 
đời sau——Transgressions and wholesome deeds we perform ïn this life, we will receive the 
good or bad results in the next life. 


3) 


1297 


Hậu báo: Future requital—Những tạo tác thiện ác đời nầy sẽ có quả báo lành dữ, không 
phải ngay đời sau, mà có thể là hai, ba, hoặc bốn, hoặc trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời 
sau——Transgressions or wholesome deeds we perform 1n this life, we will not receIve good 
or bad results in the next life; however, good or bad results can appear In the third, fourth 
or thousandth lifetime, or until untold eons In the future. 





(B) Quả báo theo ba dòng thác sanh tử—Consequences with the three currents oŸ le and 


l) 


2) 


3) 


death: 

Chân đẳng lưu quả: Hậu quả theo sau hành động thiện, bất thiện hay trung tính—The 
cerfain consequences that follow on a good, evil or neutral kind of nature respectively. 

Giả đẳng lưu quả: Hậu quả đặc biệt của tiền kiếp như giết người thì yểu mệnh—The 
temporal or particular fate derived from a previous life*s ¡ll deeds (shortened life from 
taking life) 

Phân vị đẳng lưu quả: Từng bộ phận khi tái sanh theo hậu quả trước, chẳng hạn mình làm 
mù mắt ai trong kiếp trước thì kiếp nầy mình mù mắt —Each organ as reincarnated 
according tfo 1fs previous deeds (1f you had made someone blind in your previous life, you 
wIll be blind this or next HÍe). 


(HH) Quả Báo Tứ Tướng—Consequences 0ƒ one”s previous le in ƒour ƒorms 0ƒ the presenf 
ljƒ/e: Quả báo tiền kiếp trong tứ tướng sanh trụ dị diệt (sanh, già, bịnh, chết). 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Sanh: Birth. 
Già: Old age. 
Bịnh: Disease. 
Chết: Death. 


(HI)Tứ Chủng Quả Báo— There are ƒour kinds oƒ retribution: Có bốn loại báo ứng. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Thuận Hiện Nghiệp Định Quả: Hành động gây ra báo ứng tức khắc —Action to receive 
retribution immediately. 

Thuận Hiện Nghiệp Bất Định Quả: Hành động gây báo ứng trong đời hiện tại (không nhứt 
định thời gian)—Action to receive retribution In the present life. 

Thuận Sinh Nghiệp: Hành động gây báo ứng trong đời sống kế tiếp —Action to receive 
retribution in the life to come. 

Thuận Hậu Nghiệp: Hành động gây báo ứng trong các đời sau, không nhứt định thời 
8lan—Action to receive retribution 1n one of the lives following the next. 


(IV)Ngũ Quả— Five ƒfruifs or efƒfecfs: Pancaphala (skÙ——Năm quả dị thục, hay năm quả được 


Ù 
a) 


sản sanh bởi sáu nhân—The five fruits of karma. Pancaphalani, or efects produced by 
one or more of the six hetus or causes. 

Dị Thục Quả: Vipakaphala (sk)—Tỳ Bá Ca——Fruit ripening divergently. 

Những điều kiện sinh khởi do hành động quá khứ hay quả báo nương theo thiện ác của 
quá khứ mà có được, cái quả khác với tính chất của cái nhân, như thiện nghiệp thì cẩm 
lạc quả, ác nghiệp thì cảm khổ quả, cả hai lạc quả và khổ quả không còn mang tính chất 
thiện ác nữa, mà là vô ký (neutral), nên gọi là dị thục tức là cái nhân khi chín lại khác. 
Khi chạm phải một hành động xấu, người phạm phải chịu khổ đau; khi làm được một 
hành động tốt, người ấy hưởng sung sướng. Sung sướng và khổ đau trong tự chúng là 


b) 


2) 


b) 


c) 


đ) 


3) 
a) 


b) 


c) 
4) 


a) 


1298 


không thuộc tính cách đạo đức, xét về nghiệp của chúng thì chúng trung tính. Do đó mà 
quả nầy có tên “Dị Thục” hay “chín muồi theo những cách khác nhau.”: Differing from 
the cause, different when cooked, or matured, 1.e. the effect differing from the cause, 
pleasure differing from goodness Ifs cause, and pain from evil. Maturing or producing 1s 
effects in another life. When an evil deed 1s committed, the doer suffers pain; when a 
good deed is done, he enjoys pleasure. Pleasure and pain in themselves are unmoral and 
neutral as far as their karmic character 1s concerned. Hence the name “differently 
rIpening.” 

Quả khổ đau hay an lạc của đời nầy là do nghiệp ác thiện của đời trước: Fruit ripening 
divergently (pleasure and goodness are In different categories; present organs accord In 
pann or pleasure with their past good or evil deeds). 

Đẳng Lưu Quả: Nishyanda (skt—Nisyanda-phala (skt—Flowing down fruit—Flowing 
out fruitFruit of the development of germ——Uniformly continuous effect. 

Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến cho người làm hành động ấy dễ có xu hướng 
tiến đến những hành động xấu hay tốt. Vì nhân quả thuộc cùng một bản chất, nên quả nầy 
được gọi là “chảy trong cùng một dòng” hay “đẳng lưu.”: When an evil or a good deed is 
done, this tends to make the doer more easily disposed towards evils or øgoods. As cause 
and effect are of the same nature, this “phala” 1s called “flowing in the same course.” 

Do thiện tâm đời trước mà chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh; do ác tâm đời trước 
mà ác tâm đời nầy tăng trưởng: Fruit of the same order (goodness reborn from previous 
gøoodness). 

Từ thiện nhân sinh ra thiện quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân sinh ra vô ký 
quả (từ cái thiện tâm của ý nghĩ trước, mà chuyển thành thiện tâm sau; hoặc từ cái bất 
thiện tâm của ý nghĩ trước, mà sinh ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện nghiệp của ý 
nghĩ sau), tính quả giống tính nhân mà trôi chẩy ra nên gọi là Đẳng Lưu Quả: Fruit that 
flows in the same course, like effetcs arise from like causes, e.ø. good from good, evil 
from evil; present condition In life from conduct In previous existence; hearing from 
sound, etc.. 

Loại nào sanh ra loại đó: Like producing like; The equality of cause and effect; like 
causes produce like effects. 

Độ Dụng Quả: Purushakara (skt—Present position and function fruit. 

Nghĩa đen có nghĩa là sự vận dụng của người. Nó là kết quả của nhân tố trong công việc: 
Literally means man-working. It is the effect produced by a human agent at work. 

Rau quả hay ngũ cốc sinh sôi từ đất lên do bởi ý chí, trí tuệ, và sự cần mẫn của người 
nông dân; vì mùa gặt là kết quả do bởi nhân tố con người mang lại, nên “Độ Dụng Quả” 
được đặt tên cho kết quả nầy: Vegetables or cereals srow abundantly from the earth 
owing to the wIll, intelligence, and hard work of the farmer; as the harvest 1s the fruit 
brought about by a human agency, the name purusha 1s øIven to this form of effect. 

Vị thế hiện tại và quả hành về sau, sự thưởng phạt đời nầy do công đức đời trước mà ra. 
Tăng Thượng Quả: Adhipatiphala (skt—Dominant effect, or increased, or superior 
effect—Present position and function fruit, the reward of moral merit in previous HIfe. 

Hễ có sự vật nào hiện hữu được là do bởi sự hợp tác tích cực hay tiêu cực của tất cả các 
sự vật khác, vì nếu sự hợp tác nây thay đổi theo một cách nào đó thì sự vật kia sẽ không 
còn hiện hữu nữa. Khi sự đồng hiện hữu của các sự vật như thế được xem là kết quả của 


b) 


5) 
a) 


b) 


1299 


tính hỗ tương phổ quát, thì nó được gọi là “tăng thượng duyên.”: That anything at all exists 
1s due to the cooperation positive or negative of all other things; for 1f the latter Iinterfere 
in any way, the former will cease to exiIst. When thus the co-existence of things 1s 
regarded as the result of universal mutuality, 1t 1s called “the helping.” 

Quả siêu việt đời nầy là do khả năng siêu việt đời trước hay cái quả do tăng thượng 
duyên mà sinh ra, như nhãn thức đối với nhãn căn là tăng thượng quả: Increased or 
superior effect (fruit) or position arising prevIious earnest endeavour and superior capacIty, 
e.g. eye-sight as an advance on the eye-organ. 

Ly Hệ Quả: Visamyoga (skt)—Fruit of ffeedom from all bonds, nirvana fruit. 

Quả không bị ràng buộc bởi bất cứ hệ lụy nào, quả Niết bàn. Niết Bàn là kết quả của sự 
tu tập tâm linh, và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói buộc của sinh và tử nên nó 
được gọi là “giải thoát khỏi sự trói buộc” hay “ly hệ quả.”: Nirvana ¡s the fruit of spiritual 
discipline, and as 1t enables one to be released from the bondage of birth-and-death, 1t 1s 
called “freeing from bondage.” 

Quả dựa vào đạo lực giải thoát của Niết Bàn mà chứng được, quả nầy tạo nên bởi lục 
nhân: Emanicipated effect produced by all the six causes. 


(D) Nhân Quả 
Cause and Eƒƒect 


(D-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Nhân Quả 
Overview and Menaings oƒ Cause and Fƒƒect 


(D_ Đại cương về Nhân Quả— An overview 0ƒ the Cause and Fjƒƒfect: 


Ù 


2) 


Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu 
quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối 
tất cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không phải thưởng phạt: 
Every action which 1s a cause will have a result or an effect. Likewise, every resultant 
action has its cause. The law of cause and effect is a fundamental concept within 
Buddhism governing all situation. Buddhists believe In a Just rational of karma that 
operates automatically and speak In terms of cause and effect Instead of rewards and 
punishments. 

Mọi hành động hễ là nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có nhân. Luật nhân quả là ý 
niệm căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn 
hữu, nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt; nếu người ấy 
gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi 
người chắc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mính. người 
nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu: Every action which ¡s a 
cause will have a result or an effect. Likewise every resultant action has Ifs cause. The 
law of cause and effect 1s a fundamenfal concept within Buddhism goverining all situation. 
Buddhists believe 1n a just rational of karma that operates automatically and speak In 


1300 


terms of cause and effect instead of rewards and punishments. Its a fundamenfal principle 
for all living beings and all things that 1Ý one sows good deeds, he will surely reap a good 
harvest; 1ƒ he sows bad deeds, he must inevitably reap a bad harvest. Though the results 
may appear quickly or slowly, everyone will be sure to receive the results that accord with 
their actions. Anyone who has deeply understood this principle will never do evIl. 


(I1) Nghĩa của Nhân Quả— The meanings 0ƒ Cause and Eƒfecí: Nhân là nguyên nhân, là 


Ù 


năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật 
nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng nguyên nhân chính đưa đến mọi hậu quả là “Vô Minh”. Vô minh là yếu tố 
của tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng. Vô minh làm cho chúng ta không biết sự 
thật chúng ta là gì và sự vật chung quanh chúng ta tổn tại theo cơ chế nào. Vô minh chẳng 
những làm cho chúng ta không thấy bộ mặt thật của sự vật, mà nó còn vẽ vời sự vật một 
cách sai lạc: Cause Is a primary force that produces an effect; effect Is a result of that 
pimary force. The law of causation governs everything In the universe without exception. 
Devout Buddhists should always remember that the chief cause that lead to all kinds of 
effect is “lgnorance”. “lgnorance” Is a mental factor, or attitude, that obscures our 
understanding of who we are, and the mode in which all phenomena exIst. Not only does 
Ignorance prevent us from realizing how things exist, 1t also depicts things as existing In a 
way they do not. 


(D-2) Những Đặc Điểm của “Nhân Quả ” 
Characteristics 0ƒ “Cause and F,Íƒect ” 


(D-2-1) Những Đặc Điểm của “Nhân Quả ” 
Characteristics 0ƒ “Cause and F;Íƒect ” 


Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” 
của Phật giáo. Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, 
mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật giáo chi phối 
mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả 
tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta 
không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc 
uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của mười 
nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu 
kiếp nầy người ấy không làm gì đáng trách —Law of cause and effect or the relation 
between cause and effect in the sense of the Buddhist law of “Karma”—The law of 
causation (reality 1tself as cause and effect in momentary operation). Every action which 
1S a cause wIll have a result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1s 
cause. The law of cause and effect is a fundamental concept within Buddhism governing 
all situations. The Moral Causation in Buddhism means that a deed, good or bad, or 


2) 


3) 


4) 


1301 


indifferent, brings 1ts own result on the doer. Good people are happy and bad ones 
unhappy. But in most cases “happiness” 1s understood not in its moral or spiritual sense but 
in the sense of materlal prosperity, social position, or political influence. For Instance, 
kingship 1s considered the reward of oneˆs having faithfully practiced the ten deeds of 
goodness. lf one meets a tragic death, he 1s thought to have committed something bad in 
his past lives even when he might have spent a blameless life in the present one. 

Nhân quả là một định luật tất nhiên nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, 
không phải có ai sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có nhân thì không thể có 
quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân 
quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một 
loại. Nếu muốn được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo 
giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không tưởng: 
causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause and effect. All things 
come 1nto being not w1thout cause, since 1f there 1s no cause, there 1s no effect and vice- 
Versa. As sO sow, so shalÏ you reap. Cause and effect never conflict with each other. In 
other words, cause and effect are always consistent with each other. If we want to have 
beans, we must sow bean seeds. [f we want to have oranges, we must sow orange seeds. lf 
wild weeds are planted, then 1t's unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. 

Một nhân không thể sinh được quả, mà phải được sự trợ giúp của nhiều duyên khác, thí 
dụ, hạt lúa không thể nẩy mầm lúa nếu không có những trợ duyên như ánh sáng, đất, 
nước, và nhân công trợ giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân 
hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân quá 
khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra liền 
nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi 
nhưng phải đợi thời gian sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy mầm 
thành mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân vân, phải qua 
thời gian ba bốn tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau hằng chục 
năm như một đứa bé cắp sách đến trường học đến ngày thành tài phải trải qua thời gian ít 
nhất là 10 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến quả có thể dài hơn, từ đời trước 
đến đời sau mới phát hiện: One cause camnot have any effect. To produce an effect, it is 
necessary to have some specIfic conditions. For Instance, a grain of rice cannot produce a 
rice plant _without the presence of sunlipht, soil, water, and care. In the cause there 1s the 
effect; in the effect there 1s the cause. From the currenf cause, we can see the future effect 
and from the present effect we discerned the past cause. The development process from 
cause fo effect 1s sometimes quick, sometimes slow. Sometimes cause and effect are 
simultaneous like that of beating a drum and hearing i1ts sound. Sometimes cause and 
effect are three or four months away like that of the grain of rice. It takes about three to 
four, or five to six months from a rice seed to a young rice plant, then to a rice plant that 
can produce rice. Sometimes 1t takes about ten years for a cause to turn into an effect. For 
1nstance, from the time the schoolboy enters the elemenfary school to the time he 
graduates a four-year college, It takes him at least 14 years. Other causes may Involve 
more time to produce effects, may be the whole life or two lives. 

Hiểu và tin vào luật nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không ý lại thần quyển, 
không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra, 


Œ) 


1302 


người Phật tử với lòng tự tin, có thêm sức mạnh to lớn sẽ làm những hành động tốt đẹp thì 
chắc chắn nghiệp quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. 
Nếu làm tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết 
mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, người Phật tử sẽ không chán nắn, 
không trách móc, không ỷ lại, có thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt 
mọi công việc. Biết giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi làm một việc gì, khi nói 
một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ không làm liều, để rồi 
phải chịu hậu quả khổ đau trong tương lai: By understanding and believing in the law of 
causality, Buddhists will not become superstitious, or alarmed, and rely passively on 
heaven authority. He knows that his lie depends on his karmas. lf he truly believes In 
such a causal mecahnism, he strives to accomplish good deeds, which can reduce and 
alleviate the effect of his bad karmas. If he continues to live a good life, devoting his time 
and effort to practicing Buddhist teachings, he can eliminate all of his bad karmas. He 
knows that he 1s the only driving force of his success or failure, so he wIll be discouraged, 
put the blame on others, or rely on them. He will put more effort into performing his duties 
satisfactorily. Ralizing the value of the law of causality, he always cares for what he 
thinks, tells or does 1n order to avoid bad karma. 


(D-2-2) Bốn loại quan điểm về luật nhân quả 
Four views 0ƒ causality 


Tổng quan về Bốn loại quan điểm về luật nhân quả—An overview gƒ Four views 0ƒ 
causality: Theo Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận, có bốn loại quan điểm về luật 
nhân quả—According to Nagarjuna ¡in the Madhyamaka Sastra, there are four views about 
causality. 


(II) Chỉ tiết về Bốn loại quan điểm về luật nhân quả— Details oƒ Four views 0ƒ causality: 


1) 


Thuyết tự thân mà sinh ra— The theory oƒ selƒ-becoming: Tự thân sanh ra có nghĩa là 
nguyên nhân và kết quả đồng nhất, sự vật được sanh ra bởi tự thân. Rõ ràng ngài Long 
Thọ nghĩ rằng đây là thuyết “nhân trung hữu quả luận” của trường phái Số Luận khi ngài 
phê bình về quan điểm của nhân quả tự sanh này. Sự phê bình của Trung Quán đối với lý 
luận này có thể tóm tắc như thế này: (¡) Nếu quả đã có trong nhân, thì sự tái sanh sản 
không thể có được. Số Luận có thể cho rằng tuy quả có thể hiện hữu trong nhân, sự biểu 
lộ của nó là điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng quả là một thực chất 
mới. Nó chỉ có nghĩa là một hình thức hoặc trạng thái mới của thực chất mà thôi, nhưng sự 
sai biệt trên hình thức hay trạng thái này lại đi ngược với sự đồng nhất của tầng lớp căn 
bản; (i¡) Nếu bảo rằng nguyên nhân là một phần của hiện thực, và một phần tiềm tàng, thì 
chẳng khác nào thừa nhận rằng trong cùng một sự vật đã có tính chất đối nghịch nhau. 
(ii) Nếu nguyên nhân là một cái gì hoàn toàn tiềm tàng, thì tự nó không thể trở thành 
hiện thực khi không có sự trợ giúp của ngoại lực. Dầu không thể tự nó chảy ra ngoài hạt 
trừ phi nào nó được ép bởi một máy ép. Nếu nó cần đến sự trợ giúp của ngoại lực như vậy 
thì đã không có cái được gọi là “tự sanh sản.” Điều này có nghĩa là phải loại bỏ hẳn 


2) 


1303 


thuyết “nhân trung hữu quả;” (v) Nếu nguyên nhân và kết quả là đồng nhất, thì không 
thể phân biệt được cái nào là cái đã tạo sanh cái kia. Vì thế quan điểm “nhân trung hữu 
quả” tự gây khó khăn cho chính nó với sự tự mâu thuẫn—This means that the cause and 
effect are Identical, that things are produced out of themselves. Nagarjuna had evidently 
1n view the Satkaryavada of Samkhya while criticizing the autogenous theory of causality. 
The Madhyamika”s criticism of this theory may be summarized thus: (1) lf the effect 1s 
already present In the cause, not purpose would be served by Ifs re-production. The 
Samkhya may say that though the effect may be present In the cause, 1s manifestation 1s 
something new. This, however, does not mean that the effect 1s a new substance. It only 
means that It is a new form or state øgoes against the identity of the underlying substratum; 
(1ñ) HÝ It 1s said that the cause 1s partly actual, and partdly potential, it would amount to 
accepting opposed natures in one and the same thing. (11) If the cause 1s wholly potential, 
1t cannot by 1tself become actual without an extraneous aid. The oil cannot be got out of 
the seed, unless 1t is pressed by a crusher. If it has to depend on an external aid, then there 
1s no “self-production” (svata-utpattih); (iv) If the cause and effect are Identical, it would 
be IimpossIble to distinguish one as the producer of the other. The Identity view of cause 
and effect 1s, therefore, troubled itself with self-contradiction. 

Sản sanh bởi vật khác—Production from another (Parata-Uiparriih): Thuyết “sẵn sanh bởi 
vật khác” có nghĩa là nguyên nhân và kết quả là khác nhau. Thuyết này được gọi là 
“nhân trung vô quả luận,” chủ trương của những người thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ và 
Kinh Lượng Bộ, hoặc của Phật giáo Nguyên Thủy nói chung. Khi ngài Long Thọ phê bình 
về quan điểm về nhân quả khác tánh chất này, rõ ràng ngài đã nhắm đến những bộ phái 
đó. Sự phê bình về “nhân trung vô quả luận” của ngài gồm những điểm quan trọng sau 
đây: ()Nếu nhân quả khác nhau thì không một liên hệ nào giữa nhân và quả có thể tổn 
tại. Trong trường hợp đó thì bất thứ gì cũng có thể là sản phẩm của bất cứ thứ gì khác; (¡) 
Những người thuộc phái Nguyên Thủy cho rằng nhân sau khi sanh ra quả thì không còn 
tổn tại. Nhưng giữa nhân và quả có một loại quan hệ nhân quả “đương nhiên.” Trừ phi 
nào nhân quả cùng tổn tại thì chúng mới có thể có liên hệ với nhau. Nếu chúng không thể 
liên hệ với nhau, thì luật nhân quả trở thành vô nghĩa; (ii) Những người thuộc phái 
Nguyên Thủy tin rằng quả được sản sanh bởi sự kết hợp của một số yếu tố. Bây giờ sự 
kết hợp của các yếu tố này đòi hỏi phải có những yếu tố khác, và kế đó sự kết hợp mới 
này lại sẽ đòi hỏi một số yếu tố khác nữa. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng “dần lân bất 
tận” (cứ tiếp tục mãi không ngừng nghỉ) This means that the cause and effect are 
different. This view 1s known as “Asatkaryavada.” This was held by the Sarvastivadins 
and Sautrantikas or the Hinayanists in general. NagarJuna had obviously these in view 
while criticizing this heterogeneous view of causality. His criticism of this view makes out 
the following Important poInts: (1) If the cause 1s different from the effect, no relation can 
subsist between the two. In what case anything can be produced from anything. (1) The 
Hinayanist believed that with the production of the effect the course ceased to exist. But 
“ex-hypothesIs” causality 1s a relation between two. Unless the cause and effect co-exIst, 
they cannot be related. If they cannot be related , causality becomes meaningless. (11) 
The Hinayanist believed that the effect is produced by a combination of factors. Now for 
the co-ordination of these factors, another factor would be required, and again for the co- 


3) 


4) 


1304 


ordination of the additional factor with the previous one, another factor be required. This 
would lead to a “regressus ad infinitum.”. 

Do cả hai mà sanh ra “do tự nó và do thứ khác”—Production from both “itself and 
another” (Duabhyam-Uipatrih): Lý luận này tin rằng quả và nhân vừa giống nhau lại vừa 
khác nhau. Đây là sự kết hợp của “nhân trung hữu quả luận” và “nhân trung vô quả luận,” 
nên bao gồm sự mâu thuẫn của cả hai. Ngoài ra, loại lý luận này đã bao trùm thực tại với 
hai loại đối lập tánh (đồng nhất và khác nhau) cùng một lúc—This theory believes that 
the effect 1s both identical with and different from the cause. This 1s a combination of both 
Satkaryavada and Asatkaruavada, and so contains the Inconsistencies of both. Besides this 
would invest the real with two opposed characters (identity and difference) at one and the 
same time. 

Vô nhân hay ngẫu nhiên mà sanh ra—Production without any cause or production by 
chance (Ahetutah-Uipatiih): Lý luận này cho rằng sự vật sẳn sanh một cách ngẫu nhiên, 
không có nguyên nhân. Những người tin vào “Tự tánh luận” là những người theo chủ 
nghĩa tự nhiên hay chủ nghĩa hoài nghi tin vào lý luận này. Loại lý luận này nếu không 
nêu ra được lý do thì chẳng khác nào một lý luận độc đoán hoàn toàn hoang đường. Và 
nếu có một lý do được nêu ra thì chẳng khác nào nó đã thừa nhận một nguyên nhân— 
This theory maintains that things are produced without a cause, or produced by chance. 
The Naturalists and Sceptics (Svabhavaadins) believed in such a theory. lÝ no reason 1s 
assigned for the theory, It amounts to sheer, perverse dogmatism. If a reason 1s assigned, 1t 
amO0uIIS to accepting a cause. 


(D-3) Phân Loại Nhân Quả 
Categories 0ƒ “Cause and Fjƒƒect ” 


()_ Nhị Chúng Nhân Quả— Two aspectfs 0ƒ cause and eƒfƒfect: Hai loại nhân quả. 


l) 


a) 
b) 
2) 


a) 
b) 


Nhân quả thế gian: Cause and effect in the present life (khổ đế là quả: the effect or fruit; 
tập đế là nhân: the cause). 

Nhơn—Cause: Tập đế——The cause of good or evil deeds. 

Quả—Effect: Khổ đế—The effect of good or bad deeds. 

Nhân quả xuất thế gian: Cause and effect ¡n the future (diệt đế là quả: mortality or 
extinction ¡s the effect or fruit; đạo đế là nhân: the path is the cause). 

Nhơn—Cause: Đạo đế—The Eightfold Noble Path. 

Quả—Effect: Diệt đế—Extinction of passion or mortality in the future. 


(I1 Tam Nhơn Tam Quả— Three causes produce their three @[ƒectfs: 


l) 


2) 


Dị thục nhơn dị thục quả: —Mọi nhân trong kiếp hiện tại đều tạo thành quả trong kiếp 
tới —Differently ripening causes produce differently ripening effects (every developed 
cause produces 1ts developed effect, especially the effect of the present causes In the next 
transmigration). 

Phúc nhơn phúc báo: Phúc nhơn tạo phúc quả ở đời nây và đời sau—Blessed deeds 
produce blessed rewards, now and hereafter. 


3) 


1305 


Trí nhơn trí quả: Trí nhơn tạo trí quả sau nầy —Wisdom now produces wisdom-fruit 
hereafter. 


(HI)Nhân Quả Ba Đời— Cause and eƒffect permeafes all three le spans: Nhân quả báo ứng 


l) 
2) 
3) 


thông cả ba đời—The law of karma and its retribution permeates all three life spans. 
Hiện báo: Immediate retributions. 

Sanh Báo: Next life retributions—Rebirrth retributions. 

Hậu Báo: Future retributions. 


(IV)Thập Nhân Thập Quả—Ten Causes and Ten Ejƒƒecfs: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


l) 
a) 


b) 


c) 


2) 
a) 
b) 


quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập nhân thập quả như sau— 
According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
ten causes and ten effects as follows: 

Dâm Tập Nhân: Habits of lust or the habit of sexual desire. 

Dâm dục phát triển thành thói quen vì sự giao hợp trong đó hai người âu yếm nhau và 
phát sanh sức nóng kích thích sự ham muốn. Chuyện nầy cũng giống như việc chà xát hai 
tay với nhau: Lust øgrows Into a habit because of sexual intercourse in which two people 
caress each other thereby producing heat that in turn stimulates desire. Thịs 1s like the 
heat caused by rubbing the hands together. 

Nhân dâm dục có quả báo là giường sắt nóng, cột đồng, tám địa ngục nóng (giường sắt có 
nghĩa là sự ham muốn, và cột đồng có nghĩa là sự thèm muốn tình dục): Adultery results 
1n the iron bed, the copper pillar, and the eight hot hells (the bed stands for sexual desire 
and the pillar for the partner on whom the sinner depends to stimulate his sexual appetite). 
Đức Phật dạy: “Dâm tập giao tiếp, phát ra từ nơi cọ xát mãi không thôi. Như vậy nên lúc 
chết thấy có lửa sáng, trong đó phát động. Ví dụ như người lấy tay cọ xát nhau thấy có hơi 
nóng. Hai cái tập nương nhau khởi, nên có việc giường sắt trụ đồng. Cho nên mười 
phương các Đức Phật nói dâm là lửa dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục như tránh hầm lửa.”— 
The Buddha taught: “Habits of lust and reciprocal interactions which gIve rise to mutual 
rubbing. When this rubbing continues without cease, 1t produces a tremendous raging fire 
within which movement occurs, Just as warmth arises between a person”s hands when he 
rubs them together. Because these two habits set each other ablaze, there come Into being 
the Iron bed, the copper pillar, and other such experiences. Therefore, Thus Come Ones of 
the ten directions look upon the practice of lust and name 1t the “fire of desire.” 
Bodhisattvas avoid desire as they would a fiery pIt.” 

Tham Tập Nhân: Habits of greed (craving). 

Nhân tham lam quả báo là địa ngục lạnh: Covetousness results in the cold hells. 

Đức Phật dạy: “Tham tập giao kết, phát ra thu hút mãi không thôi. Như vậy nên có chứa 
cái giá lạnh, trong đó lạnh lẽo. Ví dụ người lấy miệng hít gió, thấy có hơi lạnh. Hai cái 
tập xô đẩy nhau, nên có những việc ba ba, tra tra, la la, như băng lạnh, hoa sen trắng, đỏ, 
xanh. Vì thế mười phương các Đức Phật nói tham cầu như là nước tham. Bồ Tát nên tránh 
tham như tránh biển độc.”—The Buddha taught: “Habits of greed and intermingled 
scheming which give rise to a suction. When this suction becomes dominant and 
Incessant, it produces intense cold and solid ice where freezIng Occurs, Just as a sensafion 
of cold 1s experienced when a person draws In a blast of wind through his mouth. Because 


3) 
a) 


b) 


4) 


5) 


1306 


these two habits clash together, there come Into being chattering, whimpering, and 
shuddering; blue, red, and white lotuses; cold and 1ce; and other such expeirences.” 

Mạn Tập Nhân: Habits of arrogance. 

Nhân ngã mạn quả báo là bị rơi vào sông máu biển độc: Conceit results in blood rivers 
and poIsonous seas. 

Đức Phật dạy: “Mạn tập giao lấn, phát ra ở nhau, tuôn chẩy mãi không thôi. Như vậy nên 
có cuồn cuộn chảy, chứa sóng thành nước. Như lưỡi nếm vị, chảy nước dãi vậy. Hai tập cổ 
động nhau, nên có các việc sông huyết, tro cát nóng, biển độc, nước đồng, vân vân. Vì thế 
mười phương Phật gọi ngã mạn là uống nước si. Bổ Tát nên tránh ngạo mạn như tránh chỗ 
sa lầy lớn. —Habits of arrogance and resuling fricion which give rise to mutual 
inimidation. When 1t accelerates without cease, it produces torrents and rapids which 
create restless waves of water, Just as water 1s produced_ when a person continuouslÌy 
works his tongue In an effort to taste flavors. Because these two habits incite one another, 
there come Into being the river of blood, the river of ashes, the burning sand, the 
pOIsonous sea, the molten copper which 1s poured over one or which must be swallowed, 
and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look 
upon self-satisfaction and name it “drinking the water of stupidity.` Bodhisattvas should 
avoid arrogance as they would a huge deluge.” 

Sân Tập Nhân: Habits of hatred (anger)—Nhân sân hận quả báo là bị thiến, cắt, đẽo: 
Hatred results in emasculation of sex organ—Đức Phật dạy: “Sân tập xung đột xen nhau, 
phát từ nơi giận nhau, kết mãi không thôi. Tâm nóng nảy phát ra lửa, hun đúc khí kết lại 
thành loại kim. Như vậy nên có các việc đao sơn, kiếm thụ, và phủ việt. Như người bị 
hàm oan, đằng đằng sát khí. Hai tập kích thích nhau, nên có các việc bị hình, chém, đâm, 
đánh, đập. Vì thế mười phương Phật nói nóng giận tên là đao kiếm sắc. Bổ Tát tránh sân 
như tránh sự tàn sát.”—Habits of hatred which give rise to mutual defiance. When the 
defiance binds one without cease, oneˆs heart becomes so hot that 1t catches fire, and the 
molten vapor turns Into metfal. From it produced the mountain of knives, the Iron cudgel, 
the tree of swords, the wheel of swords, axes and halberds, and spears and saws. It 1s like 
the intent to kiIll surging forth when a person meets a mortal enemy, so that he 1s roused to 
action. Because these two habifs clash with one another, there come Into being castration 
and hacking, beheading and mutilation, filing and sticking, flogging and beating, and other 
such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon hatred 
and name 1t “sharp knives and swords.` Bodhisattvas should avoid hatred as they would 
their own execution.” 

Trá Tập Nhân: Gian trá lừa đảo quả báo là bị gông cùm roi vọt—Habits of deceptions 
(deceitfulness) result in yokes and being beaten with rods—Đức Phật dạy: “Irá tập dụ 
nhau, phát từ nơi dỗ nhau, dẫn dắt không thôi. Vì vậy như dây quấn cây để sống, nước 
tưới ruộng thì cây cỏ sinh trưởng. Hai tập nhân nhau, nên có các việc gông, xiỂng, cùm, 
xích, roi, đánh, vân vân. Vì thế mười phương Phật gọi gian ngụy là giặc hiểm. Bồ Tát nên 
tránh gian trá như tránh lang sói. —The Buddha taught: “Habits of deception and 
misleading Iinvolments which give rise to mutual guide. When such maneucering continues 
wIthout cease, 1t produces the ropes and wood of gallows for hanging, like the grass and 
trees that grow when water saturates a field. Because these two habits perpetuate one 
another, there come 1nto being handcuffs and fetters, cangues and locks, whips and clubs, 


6) 


7) 


8) 


1307 


sticks and cudgels, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon deception and name It a “treacherous crook.` Bodhisattvas fear 
deception as they would a savage wolf.” 

Cuốn Tập Nhân: Habits of lying—Đức Phật dạy: “Cuốn tập dối nhau, phát từ nơi dối gạt 
nhau, dối và vu khống mãi không thôi, buông tâm làm gian. Như vậy nên có đồ bẩn thỉu, 
bụi bậm ô uế, như bụi theo gió, đều không thấy. Hai tập giao nhau, nên có các việc chìm 
đắm, vụt, bay. Vì thế mười phương Phật gọi lừa gạt là cướp giết. Bồ Tát tránh dối gạt như 
tránh rắn độc.”—The Buddha taught: “Habits of lying and combined fraudulence which 
Ø1ve rise to mutual cheating. When false accusations continue without cease, one becomes 
adept at corruption. From this there come Into being dust and dirt, excrement and urine, 
filth, stench, and impurities. It 1s like the obscuring of everyone”s vision when the dust 1s 
stirred up by the wind. Because these two habits auement one another, there come Into 
being sinking and drowning, tossing and pitching, flying anf falling, floating and 
submerging, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon lying and name 1t “robbery and murder.` Bodhisattvas regard lying as 
they would treading on a venomous snake.” 

Oan Tập Nhân: Habits of animosity (resentment)—Đức Phật dạy: “Oan tập hiểm nhau, 
phát từ nơi hàm hận. Như vậy nên có những việc ném đá, ném gạch, nhốt cũi, rọ, như 
người âm độc, lòng chất chứa các sự ác. Hai tập lấn át nhau, nên có những việc ném bắt, 
đánh, bắn. Vì thế mười phương Phật gọi oan gia là quỷ phá hoại. Bồ Tát tránh oan gia 
như rượu độc. —Habits of animosity and Interconnected enmity which give rise to 
ørievances. From this there come Into being flying rocks, thrown stones, caskets and 
closets, cages on wheels, Jars and conftainers, and bags and rods. It 1s like someone 
harming others secretly. He harbors, cherishes, and nurtures evil. Because these fwo 
habits swallow one another up, there come Into being tossing and pitching, selzing anf 
apprehending, striking and shooting, casting away and pinching, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon animosity 
and name 1t a “disobedient and harmful ghost.' Bodhisattvas regard animosity as they 
would drinking poIsonous wine.” 

Kiến Tập Nhân: Habits of views (wrong views)—quả báo của kiến tập là bị tra tấn khảo 
đảo: Wrong views result in torture—Đức Phật dạy: “Kiến tập giao minh, như thân kiến, 
kiến thủ, giới cấm thủ, tà giải, các nghiệp. Phát từ nơi chống trái, sinh ra trái nhau. Như 
vậy nên có sứ vua, chủ lại cầm văn tịch làm chứng. Ví như người đi đường qua lại gặp 
nhau. Hai tập giao nhau, nên có các việc tra hỏi, gian trá, xét gạn, khám tra, vạch cứu, soi 
rõ, và thiện ác đồng tử tay cầm quyển sổ để biện bạch. Vì thế mười phương Phật gọi ác 
kiến là hầm ái kiến. Bồ Tát tránh các sự thiên chấp hư vọng như xa vũng nước độc.”—— 
The Buddha taught: “Habits of views and the admixture of understandings, such as 
SatkayadrishtI, views, moral prohibitions, øgrasping, and deviant Insight into varlous kinds 
of karma, which bring about opposition and produce mutual antagonism. From them there 
come Into being court officials, deputles, certifiers, and registrars. They are like people 
traveling on a road, who meet each other coming and going. Because these two habits 
infuence one another, there come 1ní(o being official inquiries, baited questions, 
©€xaminations, Interrogations, public Investigations, exposure, the youth who record good 
and evil, carrying the record books of the offenders” argumenfs and retionalizations, and 


9) 


1308 


other such experlences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon 
evil views and name them the '“pit of views.` Bodhisattvas regard having false and one- 
sided views as they would standing on the edge of a steep ravine full of poison.” 

Uống Tập Nhân: Habits of injustice (unfairness)—Đức Phật dạy: “Uống tập xen nhau, 
phát từ nơi vu báng. Như vậy cho nên có các việc hai hòn núi đá ép lại, nghiền, xay. Ví 
dụ đứa giặc dèm pha, hại người lương thiện. Hai tập xô đẩy nhau, nên có các việc giằng, 
ép, đè, nén, lọc, cân. Vì thế mười phương Phật gọi vu oan là cọp biết dèm nói. Bồ Tát 
tránh sự vu oan như tránh sét đánh.”——Habits of inJustice and their Interconnected support 
of one another; they result In Instigating false charges and libeling . From them are 
produced crushing between mountains, , crushing between rocks, stone rollers, stone 
grnders, plowing, and pulverizing. It 1s like a slanderous villain who engages In 
persecuting good people unjustly. Because these two habits Join ranks, there come Into 
being pressing and pushing, bludgeons and compulsion, squeezing and straining, weighing 
and measuring, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon harmful accusatons and name them a “'treacherous tiger.' 
Bodhisattvas regard inJustice as they would a bolt of lightning.” 


10) Tụng Tập Nhân: Habits of litigation (disputation)—Đức Phật dạy: “Tụng tập giao huyện, 


Ũ 


2) 


3) 


phát từ che dấu. Như vậy nên có những việc gương soi thấy tổ rõ, ví như giữa mặt trời 
không thể dấu hình ảnh. Hai tập bày ra, nên có các bạn ác tố cáo, nghiệp cảnh hỏa châu, 
vạch rõ và đối nghiệm nghiệp đời trước. Vì thế mười phương Phật gọi che dấu là âm tặc. 
Bồ Tát tránh che dấu như bị đội núi cao đi trên biển cả.”—Habits of liigation and the 
mutual disputations which give rise to covering. From them there are produced a look In 
the mirror and illumination by the lamp. It 1s like being in direct sunlight. There 1s no way 
one can hide one”s shadow. Because these two habits bicker back and forth, there come 
1nto being evil companions, the mirror of karma, the fiery pearl, exposure of past karma, 
inquests, and other such experiences. Therefore, all the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon covering and name it a “yin villain.` Bodhisattvas regard covering as 
they would having to carry a mountain atop their heads while walking upon the sea.” 


(D-4) Nhân quả trong đời này và những đời tương lai 
Cause and eƒfƒfect in the present and ƒuture lives 


Present and future lives and cause and effect according to Cause and Effect Sutra. 

Kiếp Nầy Canh Cô Quạnh Quẻ Cũng Vì Kiếp Trước Hay Hãm Hại Người Khác: Being all 
alone 1n this life 1s the consequence of harming other people with a wicked mind in 
previous life. 

Kiếp Nầy Câm, Điếc, Đui Mù Cũng Vì Kiếp Trước Hay Phỉ Báng (Người Tụng Đọc) 
Kinh Điển Đại Thừa: Being dumb, deaf, or blind ¡n this life ¡is the consequence of 
slandering (people who read or recite) Mahayana sufras In previous life. 

If we do not cultivate in this life, then when will we do so?: Kiếp Nầy Chẳng Tu Còn Đợi 
Đến Kiếp Nào? 


1309 


4) Kiếp Nầy Có Xe Có Ngựa Vì Tiền Kiếp Hay Sửa Cầu Vá Lộ: Having the previlege to 
ride on a horse or travel in luxurous sedan cars In this life 1s the consequence of one”s 
contribution made to public welfare by building the bridges and repairing the roads in his 
previous lIfe. 

5) Kiếp Nầy Con Cháu Đầy Đàn Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Phóng Sanh Lợi Vật: Having so 
many children and grandchildren In this life is the consequence of setting free birds, 
animals as well as doing good deeds to other beings in previous lIfe. 

6) Kiếp Nầy Được Kính Trọng Nể Vì Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Kính Trọng Nể Vì Người 
Khác: Being respectful In this life is the consequence of payIng respect to other people in 
previous lIfe. 

7) Kiếp Nầy Hay Gây Hờn Chuốc Não Cho Người, Kiếp Sau Sẽ Bị Cọp Beo Rắn Hãm Hại: 
To create hatred and afflictions to other people In this life, next life will be harmed by 
tigers, bears or snakes. 

8) Kiếp Nầy Hay Nói Thị Phi, Kiếp Sau Câm Điếc Không Ra Một Lời: Frequent gossip in 
this life, will be born dumb and deaf in the next life. 

9) Kiếp Nầy Giàu Có Với Quần Là Áo Lụa Cũng Vì Tiền Kiếp Hay Cúng Dường Vải Và 
Áo Cho Chư Tăng Ni: Being so rich as to wear in silk fabrics or in satin dress in this life is 
the consequence of one”s offerings of robes to the monks and nuns In his previous lIfe. 

10) Kiếp Nâầy Hại Người Để Hưởng Lợi Thì Kiếp Sau Làm Thân Trâu Ngựa Để Đền Trả Và 
Cuối Cùng Bị Giết Làm Thịt: To benefit oneself by bringing harm to others, next life will 
become a buffalo or a horse to pay retribution and at the end of the life will be killed for 
meat. 

11) Kiếp Nầy Hạnh Phúc Vì Kiếp Trước Không Làm Khổ Người Khác: Being happy ïn this 
life is the consequence of not causing physical or mental harm or damage to any being In 
previous lIfe. 

12) Kiếp Nầy Hay Khinh Miệt Người, Kiếp Sau Sanh Vào Chỗ Hạ Tiện Cho Người Miệt 
Khinh: To look down upon other people 1n this life, will be reborn in the mean and poor 
family and looked down by other people in the next life. 

13) Kiếp Nầy Hay Ly Gián Đố Ky Kẻ Khác, Kiếp Sau Hôi Thúi Không Ai Tới Gần: To be 
Jealous of others or to cause disputes among other people, will have a body with bad odour 
(nobody dares to come near) in the next life. 

14) Kiếp Nây Không Đau Ốm Bịnh Hoạn Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay Giúp Đở Thuốc Men 
Cho Người Nghèo: Being free from illness In this life is the consequence of donating 
medicines to the poor In previous life. 

15) Kiếp Nầy Không Tin Phật Pháp, Kiếp Sau Câm Điếc Để Không Nghe Gì: Don't believe 
1n the Buddhist doctrines In this hfe, will be dumb and deaf (not be able to read and hear) 
1n the next life. 

16) Kiếp Nầy Làm Thân Làm Tôi Tớ Người Cũng Vì Kiếp Trước Hay Hành Hạ Tôi Tớ Hay 
Nợ Nần Không Trả: Working as a servant in this life ¡is the consequence of ill-treating 
servants or not paying debts in previous life. 

17) Kiếp Nây Làm Thân Trâu Ngựa Cũng Vì Kiếp Trước Ác Độc Và Giựt Nợ: Becoming a 
cow or horse in this life 1s the consequence of wicked deeds and not paying debts In 
previous lIfe. 


1310 


18) Kiếp Nầy Lường Gạt Giựt Tiền Chùa, Kiếp Sau Phải Làm Thân Trâu, Bò, Heo Chó Để 
Đền Trả: To deceive the monks and nuns to get the money from the temple in this life, 
will become a buffalo, a cow, a pig or even a dog to pay retribution in the next life. 

19) Kiếp Nầy Ngược Đãi Súc Vật, Kiếp Sau Sanh Thân Súc Vật Đền Trả: To maltreat 
animals, will be reborn as animals to pay retribution in the next life. 

20) Kiếp Nầy Nhà Cao Cửa Rộng Nhờ Tiền Kiếp Hay Cúng Dường Gạo Thóc Cho Chùa: 
Being so rich as to be able to live in luxurious life 1s the consequence of offerings rice to 
the temples 1n previous HIfe. 

21) Kiếp Nây No Cơm Ấm Áo Vì Tiền Kiếp Hay Giúp Đở Người Nghèo: Being sufficient 
with food and dress in this life 1s the consequence of giving alms to the poor 1n one”s 
previous lIfe. 

22) Kiếp Nầy Nói Xấu Người Tu, Kiếp Sau Mang Thân Làm Thằn Lần Tắc Lưỡi Mỗi Đêm: 
To slander the monks and nuns (not to slander the Triratna) In this life, wIll be reborn as a 
lizard to click the tongue every night. 

23) Kiếp Nây Phú Quí Thịnh Vượng Vì Tiền Kiếp Hay Xây Chùa Cất Miễu Cũng Như Dựng 
Nhà Chẩn Tế: Being sufficient with luck, nobility and prosperity in this life ¡is the 
consequence of one”s generous offerings made in the construction of the temples and 
monasteries as welÏ as building of the shelters for the needy In previous life. 

24) Kiếp Nầy Thấy Nạn Mà Cười, Kiếp Sau Hoạn Nạn Triển Miên Một Đời: To feel happy 
when seeing the misfortunes of others In this life, will be in constant troubles and 
sicknesses In the next life. 

25) Kiếp Nầy Thấy Nguy Không Cứu, Kiếp Sau Phải Mang Thân Tù Đày: To refuse to 
rescue others when they are 1n danger, wIll have the bad fate of staying 1n prison 1n the 
next lIÍe. 

26) Kiếp Nầy Thông Minh Đại Trí Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Tụng Kinh Niệm Phật: Being 
full of great Iintelligence and w1isdom 1n this life 1s the consequence of praying and reciting 
Amitabha Buddhaˆs name 1n previous life. 

27) Kiếp Nầy Trường Thọ Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay Phóng Sanh Lợi Vật: Enjoying 
longevity In this life 1s the consequence of setting free animals as well doing good deeds 
to other people 1n previous life. 

28) Kiếp Nây Tướng Mạo Khôi Ngô Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay Thành Tâm Dâng Hoa Cúng 
Phật: Being so beautiful and dignified in outer aspects In this life ¡is the consequence of 
sincere offerings flowers to the Buddha (statue or image) In previous life. 

29) Kiếp Nầy Vinh Hiển Làm Quan Cũng Vì Tiền Kiếp Đắp Vàng Tượng Phật: Holding the 
position of high ranking officer In this life 1s the consequence of one”s decorating the 
sfatue of the Buddha with gold leafin his previous life. 

30) Kiếp Nây Vu Oan Giá Họa Cho Người, Kiếp Sau Sẽ Bị Người Vu Oan Giá Họa Để Hãm 
Hại: To bring harm to others by spreading false rumours, w1ll be harmed by false rumours 
1n the next life. 


1311 


(D-5) Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả 
Not Being Unclear about Cause and F;jƒƒfect 
Not Falling Subject to Cause and FÍfect 


(D Tổng quan về Bất Muội Nhân Quả-Bất Lạc Nhân Quả—An overview dgƒ “Not being 
unclear qbout cause and eƒfƒfect, not ƒalling subject to cause and eƒfƒfec£”: Theo Phật giáo, 
người si mê không biết sự lợi hại của đạo lý nhân quả nên cứ tùy tiện hành động, chẳng 
tin nhân quả, thâm chí họ còn bác bỏ. Ngược lại, người có trí huệ thì hiểu biết một cách rõ 
ràng về luật nhân quả báo ứng hết sức lợi hại nên rất e dè sợ sệt làm những điều sai lầm 
với nhân quả. Bất luận làm việc gì, người trí luôn suy nghĩ nhiều lần rồi mới làm. Bậc 
Thánh nhân xuất thế tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. Trong khi kẻ phàm phu cứ u 
mê gây tội tạo nghiệp trong vòng nhân quả luân hồi. Không tội thì làm cho có tội; có tội 
rồi chẳng chịu nhận tội, mà còn cho là họ chẳng làm chuyện øì sai trái cả, chẳng chút kinh 
vì hỗ then—According to Buddhism, deluded people casually make mistakes for not 
knowing the seriousness of cause and effect. They even deny the law of cause and effect. 
On the contrary, wise people clearly understand the law of cause and effect, so they dare 
not make mistakes in cause and effect. They always consider carefully before doIing any 
thing. The Sage cultivate in order to understand the process of cause and effect. Ordinary 
people continue fo create causes and undergo effects. From no offenses they Intentionally 
commit offenses. Once they have committed offenses, they refuse to acknowledge them 
as offenses, Insisting that they have done nothing wrong. They have no shame nor 
repentance for their offenses. 


(II) Câu chuyện về “Bất Muội Nhân Quả, Bất Lạc Nhân Quả ”—Story oƒƑ “Not being 
unclear about cause and eƒfect, not ƒalling subject to cause and eƒffecf”: Không bị mê mờ 
vì nhân duyên, cũng không để đọa lạc vì nhân duyên. Khi xưa lúc Tổ Bách Trượng, tức 
Ngài Hoài Hải Thiền Sư, một bậc tu thiển ngộ đạo, thăng tòa thuyết pháp. Sau khi thời 
pháp đã xong rồi, thính chúng đều giải tán hết, chỉ còn lại một ông già tóc râu bạc trắng. 
Tổ thấy vậy bèn hỏi nguyên do, thì ông lão thưa rằng: “Bạch Tổ Sư, khi xưa tôi nguyên là 
một sa môn tu ở tại núi nầy, lúc tôi thăng tòa thuyết pháp, có một người thơ sinh học Phật 
pháp hỏi tôi rằng: “Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc vào nhân quả hay không?” Tôi 
trả lời rằng: “Bất lạc nhân quả. Ý nói người tu theo pháp Đại Thừa, không còn nằm trong 
vòng nhân quả nữa.” Bởi vì tôi trả lời không rõ ràng như vậy nên người nghe pháp kia 
hiểu lầm là không có nhân quả. Vì làm pháp sư giảng kinh pháp Đại Thừa mà giải đáp 
không rõ ràng khiến cho người nghe hiểu lầm như thế, nên sau khi chết tôi không được 
siêu thăng chỉ cả, trái lại phải bị đọa làm thân chồn ở tại núi nầy trong năm trăm kiếp. 
Kính xin ngài từ bi vì tôi mà giẳng nói rõ ra sai lầm kia cho đúng nghĩa, cứu tôi thoát khỏi 
kiếp súc sanh khổ lụy nây. Tổ Bách Trượng mới nói: “Vậy thì bây giờ ông hãy lấy lời của 
người học trò kia mà hỏi lại ta đi.” Ông già quỳ xuống như người học trò hỏi pháp khi xưa, 
chấp tay cung kính hỏi rằng: “Bạch ngài! Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc nhơn quả 
hay không?” Tổ sư đáp: “Bất muội nhân quả.” Nghĩa là người tu pháp Đại Thừa không 
bao giờ nghi ngờ vào nơi lý nhân quả, nhưng cũng vẫn nằm trong vòng nhân quả. Tổ vừa 
dứt lời thì ông già kia liền thức tỉnh, cung kính lạy tạ mà thưa rằng: “Tôi bị đọa làm chồn 


1312 


đã hơn 500 đời rồi, ngày nay do nhờ một câu nói của Ngài mà được thoát kiếp, Nay tôi sẽ 
bỏ thân chồổn nầy tại nơi hang ở dưới chân núi phía sau chùa, xin Hòa Thương từ bi chôn 
cất dùm. Hôm sau Tổ Bách Trượng sai thỉnh chuông nhóm họp đổ chúng lại để đưa đám 
cho một ông Tăng vừa mới thị tịch, làm cho chư Tăng ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì đâu 
thấy có ông Tăng nào trong chùa thị tịch. Tổ dẫn đại chúng ra nơi hang núi ở phía sau 
chùa, lấy gậy khểu vào trong hang, hồi lâu mới kéo ra được một cái thây chồn, lông trắng 
tinh vừa mới chết, truyền cho chúng Tăng tụng kinh cầu siêu một hồi rồi nổi lửa thiêu đốt 
thân chồn ấy, lấy tro đem chôn. Thế mới biết, một lời nói sai lầm không đúng pháp, hay 
một lời dạy mù mờ không rõ nghĩa, mà còn bị đọa lạc như thế, huống là đem tà pháp tà 
kiến ra dạy làm tổn hại hay làm trì trệ con đường tu tập dẫn đến sự giác ngộ của chúng 
sanh?—Not being unclear about cause and effect, not falling subJect to cause and effect. 
Patriarch Pai-Chang-Huai-Hai, an awakened Zen Practitioner, was on a throne speaking 
the dharma. After the dharma session ended, everyone departed except for an elderly man 
with white hair and beard. Seeing this, Patriarch Pai-Chang asked why, so the elderly man 
recounted the following story: Dear Patrlarch, originally, in the past, I was a Buddhist 
Monk cultivating In this mountain. At that time, I was on the throne teaching the dharma 
and a young student studying the Buddha Dharma asked me: “For those who cultivate 
Mahayana Buddhism, do they remain a part of the Law of Cause-and-Effect?” I replied: 
“Outside of the law of cause-and-effect.” Because my answer was unclear In that way, the 
Dharma listener misinterpreted it as “There 1s no cause-and-effect.” Although I was a 
Dharma Master who taught the Mahayana Dharma Sutra teachings, yet Ï answered in such 
an ambiguous manner, causing the listener to misinterpret my answer; therefore, Ï was not 
able to achieve any spiritual fulfillment. In contrast, Ï was condemned to be a paranormail 
fox and I have lived In this mountain for the past 500 reincarnations. Today I asked the 
Great Master to have compassion to help me change that mistake, and help me escape this 
suffering existence of being an animal. Pai-Chang said to the old man: “If that 1s the case, 
at this time, you should use the same words of that student and ask me.” The old man knelt 
down, put his palms together and asked respectfully: “For those who cultivate Mahayana 
Buddhism, do they remain as part of the Law of Cause-and-Effect?" The Patriarch replied: 
"Do not doubt the law of cause-and-effect." Meaning those who cultivate Mahayana 
Buddhism should never doubt the law of cause-and-effect. They must know the theory of 
cause-and-effect 1s inherent clear and inseparable like a shadow 1s to a body. As soon as 
the Patriarch finished, the elderly man was awakened suddenly. He prostrated respectfully 
and said: “I have been condemned as a fox for over 500 reincarnations, but, today, relyIing 
on just one line of your teaching, I will be able to find liberation. I wIll now abandon my 
body as a fox in my den at the base of the mountain, behind this temple, I ask the Great 
Master to please make funeral arrangements on my behalf. The next day, Pai-Chang 
ordered the ringing of bells to gather the community of monks In order to g1ve a funeral 
service fo a monk who had Just passed away. This came as a great surprise to the Bhikshus 
In the temple because they had not noticed any monk in the temple who was gravely 1l or 
had died recently. Pai-Chang then led the great following to the cave behind the temple 
and used his rod to poke 1nto the cave. After a while, they _ were able to recover a body of 
a fox with white fur who had died recently. He had everyone chant a sutra for the 
liberation of the spirit for a period of time before lighting a fire to cremate the body. The 


1313 


ashes were collected and buried. Sincere Buddhists should always remember “with a false 
saying contrary to the proper dharma, with a blind teaching without a clear meaning,` that 
former monk was condemned to be an animal for 500 reincarnations, let alone teaching of 
wrong teaching or wrong views that 1s not appropriate to the time and level to guide and 
teach Buddhists, and In the process of harming, delaying and impeding sentient beings' 
cultivated path toward achieving enlightenmernt. 


(HIU)Một hành vị luân lý và một thái độ trí thức—A moral deed and an intellectual attitude: 
Theo truyện Bách Trượng Dã Hồ, “Bất Lạc” là một hành vi luân lý, trong khi “Bất Muội” 
là một thái độ tri thức. “Bất Lạc” đặt người ta đứng hẳn ra ngoài vòng nhân quả vốn là 
thế giới vạn biệt nầy và đấy là cái vòng hiện hữu của chúng ta. “Bất Muội” hay không 
mê mờ, việc xãy ra là sự chuyển hướng của thái độ tinh thần chúng ta hướng về một thế 
giới ở trên nhân quả. Và do sự chuyển hướng nây toàn thể viễn quan về đời sống đón 
nhận một sắc thái mới mẻ đáng được gọi là “Bất Lạc Nhân Quả.”——According to the story 
of Pai-Chang and the Fox, “not to fall to the karmic retribution” 1s a moral deed, and “not 
to obscure or without ambiguity the law of cause and effecf” 1s an Iintellectual attitude. 
“Not to fall to the karmic retribution” makes one stand altogether outside the realm of 
causation, which 1s the world of particulars and where we have our being. In the case of 
“Without ambigutty ¡In the law of cause and effect,” what happens 1s the shifting of our 
mental attitude towards a world above cause and effect. An because of this shifting the 
whole outlook of life assumes a new tone which may be called spiritual “not to obscure.” 


(IV)Một vấn đề trọng đại trong việc thông hiểu một cách chân thật về giáo lý nhà Phật—A 
bịg Issue 0ƒ real understanding oƒ Buddhist docfrines: Qua câu chuyện Bách Trượng Dã 
Hồ, chúng ta thấy vấn đề bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả là một vấn đề trọng đại 
không riêng cho các Phật tử của mọi tông phái mà cho cả các triết gia và những người có 
đạo tâm. Nói cách khác, đây là vấn để ý chí tự do, là vấn để ân sủng, thần thánh, là vấn 
để nghiệp báo siêu việt; nó là vấn để của luận lý và tâm linh của khoa học và tôn giáo, 
của nhiên giới và siêu nhiên giới, của đạo đức và tín ngưỡng. Nếu bất lạc nhân quả, tức là 
làm hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ; bởi vì chính luật nhân quả ràng buộc hiện hữu, và 
nếu không có thực tại của trách nhiệm đạo đức thì căn cơ cốt yếu của xã hội sẽ bị đỗ 
nhào. Phật tử chúng ta nên hiểu chữ “bất muội” ở đây không phải là không mê mờ về 
nhân quả, mà là không biết hay không chối bỏ, hoặc xóa bỏ—Through the story of Pai- 
Chang and The Fox, we see that the question of “Not falling to karmic retribution and 
without ambiguity in the law of cause and effect” 1s a big 1ssue, not only for Buddhists of 
all schools, but also for philosophers and religiously minded people. In other words, 1t 1s 
the question of freedom of the wiIll, it 1s the question of transcending karma, 1t 1s the 
question of logic and spirit , of sclence and religion, of nature and super-nature, of moral 
discipline and faith. Indeed, it is the most fundamental of all religious questions. If “not 
falling to karmic retribution,” then this wIll Jeopardizes the whole plan of the universe, for 
“cause and effecf” or the law of causation that binds existence together, and without the 
reality of moral responsibility the very basis of socIety 1s pulled down. Buddhists should 
be careful with the meaning of “bất muội.” Although it is the literal meaning of “not to be 


1314 


obscured,” here the sense 1s rather “not to negate,” or “not to Ignore,” or “Tiot fO 
obliterate.”” 


(D-6) Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả 
Bodhisattva ƒears 0ƒ causes, ordinary people ƒear 0ƒ resulfs 


Chẳng những phàm nhân không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả chư Bồ Tát cũng 
chẳng thể tránh được. Tuy nhiên, chư Bồ Tát là những chúng hữu tình giác ngộ nên các 
ngài có cái nhìn xa. Các ngài biết chắc gieo nhân xấu sẽ phải gặt quả xấu, không sao 
tránh được. Chính vì thế mà Bồ Tát sợ quả ác về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác 
nhân trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng tiêu trừ, đầy đủ 
công đức để cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô minh che mờ tâm tánh 
nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. Trong khi chịu 
quả, lại không biết ăn năn sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách trời người, mà 
lại còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho nên oan oan 
tương báo mãi không thôi. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng hễ trồng nhiều nhân tốt 
thì chắc chắn sau này mình sẽ có được quả tốt. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ nhìn vào 
những việc trước mắt, làm những việc bất nhân bất nghĩa, không chịu vun trồng thiện căn, 
không chịu tích tụ công đức, thì chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại, không có ngoại 
lệ—ÏIt 1s not only ordinary people cannot escape cause and effect, even the Bodhisattvas 
cannot avoid them. However, Bodhisattvas are enlightening beings who have far-ranging 
vision. They know bad causes will surely end up in bad results. Thus, Bodhisattvas are 
afraid of bad consequences In the future, not only they avoid planting evil-causes or evIl 
karma In the present, but they also diligently cultivate to gradually diminish their karmic 
obsfructions; at the same time to accumulate their virtues and merits, and ultimately to 
attainn Buddhahood. However, sentient beings complete constantly to gather evil-causes; 
therefore, they must suffer evil effect. When ending the effect of their actions, they are 
not remorseful or willing to repent. Not only do they blame Heaven and other people, but 
they continue to create more evil karma In opposition and retaliation. Therefore, enemies 
and vengeance will continue to exist forever In this viclous cycle. Sincere Buddhists 
should always remember that by planting more good causes, we will surely reap good 
consequences 1n the future. In the contrary, IŸ we only see the present, and engage In 
Immoral practices by not planting øgood roots and accumulating merits and virtues, we wIll 
surely bear bad consequences, without any exception. 





1315 


CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU 
CHAPTER THIRTY-SIX 


Giới Luật Phật Giáo 
Vinmaya in Buddhisin 


(A) Đại cương về Giới Luật Phật Giáo— An overview oƒ Vinaya 

()_ Thọ Giới vào thời Đức Phật— Receiving oƒ precepfs during the từne 0ƒ the Buddha. 

(II) Tuân thủ Giới Luật đồng nghĩa với Thu Thúc Thân Tâm— To observe th ruÌes means to restrain 
and confrol the body and mìnd. 


(B) Nghĩa của “Giới ”— The meanings oƒ “Vinaya ” 


(C) Phân Loại Giới— Categories 0ƒ “Sila ” 
(D Hai loạt Giới— Two kinds oƒ ^Sila ”. 
(H) Ba loại giớ— Three kinds oƒ “Sa ”. 
(HI)Bốn loại Giới— Four kinds oƒ “Sila ”. 


(D) Giới Đàn— Ordinafion 

(D_ Tổng quan về Lễ Thọ Cụ Túc Giới—An overview 0ƒ “Ordination ”. 

(II Những đòi hỏi trước khi được thọ Cụ Túc Giới—Prerequisite requiremenfs ƒor receiving 
Ordination. 

(HI)Thọ Giới theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển— To recebe or accept the 
conmunandimenfs according to Proƒfessor Soothill im The Dictionary oƒ Chinese-Enghsh Buddhist 
Terrms. 

(IV)Lễ Thọ Giới— Ceremony 0ƒ Ordination in Buddhism. 


(E) Bồ Tác Giới— Bodhisattva?s Precepfs 

()_ Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng— Ten Major Precepts in the Brahuma- 
Net Suia. 

(H) Bốn Mươi Tám Giới Khinh— Forty Eight Secondary or Lighter Precepts which the Buddha taught 
all Bodhisafteas in the Brahma-Net Sutra. 


(F) Giới cho Người Xuất Gia—Precepts Ordained Buddhists 

(F-1) Các loại Giới cho Phật Tử mới Xuất Gia— Precepts for the Noya 

()_ Sáu giới pháp của Thức Xoa Ma Na— The six prohibifion rules for a ƒemale devofee: 

(II) Giới của Sa Di hay Sa Di Ni— Basic prohibitions binding on novice monks and nHHs: 
(HI)Mười Giới Bất Hối— Ten rules which produce no regrets: Mười giới không đưa đến sự hối hận. 


(F-2) Giới cho Tăng Ni— Rules for Monks and Nuns 

(D)_ Cụ Túc Giới Tỳ Kheo (250)— Two Hundred FựỰty Precepfs for Bhiksus. 

(II) Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Phật Giáo Nguyên Thủy (227): 

(HÙDCụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni (346)— Three hundred forty-eighf moral precepDfs {0F HUHS: 
Ba trăm bốn mươi tám giới cho Tỳ Kheo Ni— Three hundred forty-eight moral precepts 


1316 


(GŒ) Giới Tại ŒGia— Rules for the Laifty 
()_ Ngũ Giới: Panca Veramami (skt)— Five Precepts 
(H) Bát Quan Trai Giới 


(H) Giới Học và Tam Học trong Phật Giáo—P Vecepts and the Three Studies in Buddhism 
(D Ngũ Nghịch— Five grave sins 

(J) Ngũ Tà Sư— Five kimds oƒ deviant livelihood 

(K) Ngũ Bất Năng Xứ— Five Impossible Thỉngs 

(L) Ngũ Cần Chi— Five Factors oƒ Endeayour 

(M) Tự Tánh Thọ Giới— Se|ƒ-nature Discipline 


(N) Tự Nguyện Thọ Giới— Se|ƒ-vow Ordination 
(Tự Nguyện Thọ Giới— Selƒ-vow Ordination. 
(II) Nghỉ Lễ Tự Thệ Thọ Giới— The Ceremony 0ƒ Self-ordination. 


(O) Tam Tụ Tịnh Giới— Three Collections 0ƒ Pure Precepfs 
(D_ Tổng quan về Tam Tụ Tịnh Giới— An overview oƒ the Three Collecions 0ƒ Pure Precepfs. 
(II) Chỉ tiết về Tam Tụ Tịnh Giới— Details oƒ the Three Collections oƒ Pure Precepts: 


(P) Giới Đưa Đến Sự Đoạn Tận— Precepts that lead to the cuHing o[f oƒ q[ƒairs 


(R) Giữ Giới và Phá Giới— Keeping and Breaking Precepfs 

(R-1) Giữ Giới— Keeping Precepfs 

(DĐ Giữ Giớ—Keeping Precep6s. 

(H) Lợi Ích Của Người Giữ Đủ Giới— Advantages to One oƒ Good Morality: 

(A) Năm Điều Lợi Ích Của Người Giữ Đủ Giới theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng— 
Five advanfages to one 0ƒ good morality according to the Mahaparinibbana Sutta and the Sangtfti 
Suftq: 

(B) Năm lợi ích cho người đức hạnh toàn thiện giới (Tăng Chỉ Bộ Kinh) —Five bendfits for the 
virfuous In the perƒecting 0ƒ virtue: 


(R-2) Phá Giới— Breaking Preceptfs 
(D_ Tổng quan về Phá Giới— An overview oƒ Breaking Precepts. 
(II) Chỉ tiết về Phá Giới— Details oƒ Breaking Precepts: 


(S) Những Loại Giới Khác— Other kimds ogƒ Precepts 

(D_ Giới Lạp (tuổi đạo)— Precept Age. 

(II) Giới Luật của chư Đại Bồ Tát— Rules oƒ behavior oƒ Great Enlightening Beings. 
(HDGiới Ma Ha Tăng Kỳ: Mahasamghika Vinayad. 

(IV)Phật Tánh Giới. 

(V) Tác Giới: Qbedience 0ƒ conunandimenfs. 

(VI)Tánh Giới: Conunandimentfs based on the prùmary laws 0ƒ human nature. 
(VII)Tiểu Thừa Giới— Conunandments oƒ Hinayana. 

(VI) Viên Đốn Giới: Commmandiments for Bodhisattyas. 

(IX)Giới Vô Tướng Quy-Y— Precepts oƒ the Triple Refuge that haye no marks. 


(T) Những lời Phật dạy về “Giới Hạnh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on “Virtues ” 
in the Dharmapada Sutra 


1317 


(A) Đại cương về Giới Luật Phật Giáo 
An overview 0ƒ Vinaya 


(D Thọ Giới vào thời Đức Phật— Receiving oƒ precept(s during the từne 0ƒ the Buddha: Vào 
thời Đức Phật còn tại thế, lúc một môn đệ mới bắt đầu được chấp nhận vào Tăng đoàn, 
Đức Phật nói với họ những lời đơn giản, “hãy lại đây, Tỳ Kheo!” Nhưng khi số người gia 
nhập ngày càng gia tăng và giáo hội phân tán. Những quy định đã được Đức Phật ban 
hành. Mỗi người Phật tử phải tuân giữ “Ngũ Giới” trong sự trau dỗổi cuộc sống phạm hạnh, 
và chư Tăng Ni tuân thêm 5 giới luật phụ được Đức Phật soạn thảo tỉ mỉ như là những 
điều luật rèn luyện và nói chung như là những giới luật tu tập. Năm giới luật phụ cho 
người xuất gia thời đó là tránh việc ăn sau giờ ngọ, tránh ca múa, tránh trang điểm son 
phấn và dầu thơm, tránh ngồi hay nằm trên giường cao, và tránh giữ tiền hay vàng bạc, 
châu báu. Về sau này, nhiều trạng huống khác nhau khởi lên nên con số luật lệ trong “Ba 
La Đề Mộc Xoa” cũng khác biệt nhau trong các truyền thống khác nhau, mặc dù có một 
số điểm cốt lõi chung khoảng 150 điều. Ngày nay, trong các truyền thống Đại Thừa và 
Khất Sĩ, có 250 cho Tỳ Kheo và 348 giới cho Tỳ Kheo Ni; trong khi truyền thống 
Theravada có 227 giới cho Tỳ Kheo và 311 giới cho Tỳ Kheo Ni. Trong tất cả các truyền 
thống, cả truyền thống Đại Thừa bao gồm Khất Sĩ, và truyền thống Theravada, cứ nửa 
tháng một lần những giới luật này được toàn thể chư Tăng Ni tụng đọc, tạo cho chư Tăng 
Ni cơ hội để sám hối những tội lỗi đã gây nên—At the time of the Buddha, in the 
beginning a follower was accepted Into the Sangha, the Buddha talked to them with the 
sinple words “Ehi-bhikku” (Come, O monk)! But as numbers grew and the communIity 
dispersed, regulations were established by the Buddha. Every Buddhist undertakes the 
“Five Precepts” in the cultivation of the moral life, and monks and nuns follow follow five 
additional precepts, which are elaborated as training rules and referred to collectively as 
the “Pratimoksa.” The five additional precepts are to abstain from eating after midday, 
from dancing and singing, from personal adornments, from using high seats or beds, and 
from handling gold or silver. Later, situations arised so the number of rules In the 
“Pratimoksa” varles among the different traditions, although there 1s a common core of 
approximately 150. Nowadays, in Mahayana and Sangha Bhiksu traditions, there are 
about 250 rules for monks and 348 for nuns; while In the Theravadin tradition, there are 
227 rules for monks and 311 for nuns. In all traditions, both Mahayana, Including Sangha 
Bhiksu and Theravada, every fortnight these rules are recited communally, providing an 
Occasion for the members of the Sangha to confess and breaches. 


(II) Tuân thủ Giới Luật đồng nghĩa với Thu Thúc Thân Tâm— To observe th ruÏÌes means to 
restrain and confrol the body and mỉnd: Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông 
lung. Lối sống của một Phật tử thuần thành thì bình dị và tiết chế. Phật tử thuần thành có 
lối sống khác hẳn người thế tục, từ bỏ thói quen, ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng, phải 
tinh tấn thêm; nếu cảm thấy khó kham nhẫn, chúng ta phải kiên nhẫn thêm; nếu cẩm thấy 
yêu chuộng và dính mắc vào thân xác, phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể 
mình. Giới luật và thiển định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an tịnh và 
thu thúc. Nhưng bể ngoài thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp cho tâm an tịnh. 


Ù 


2) 


3) 


1318 


Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm chúng ta vẫn có thể bị chỉ phối 
bởi những vật ở trong tầm mắt chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy cuộc sống nầy đầy khó 
khăn và chúng ta không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, chúng ta 
càng được khích lệ hơn. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm công việc 
phải làm với sự chú ý. Phải biết mình đang làm gì, đang có cẩm giác gì trong khi làm. 
Phải biết rằng khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình 
gánh nặng nghi ngờ và bất an vì luôn lo sợ không biết mình hành động có sai lầm hay 
không, có tạo nên ác nghiệp hay không? Đó là sự dính mắc cần tránh. Chúng ta phải biết 
tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở, và thuốc men. Chẳng cần phải mặc y 
thật tốt, y chỉ để đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon. Thực phẩm chỉ để nuôi 
mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại với mọi phiền não và ham muốn thông 
thường——The worldly way 1s outgoing exuberant; the way of the devoted Buddhist”s life 1s 
restrained and controlled. Constantly work against the grain, against the old habits; eat, 
speak, and sleep little. If we are lazy, raise energy. lf we feel we can not endure, raIse 
patlence. If we like the body and feel attached to it, learn to see 1t as unclean. Virtue or 
following precepts, and concentration or meditation are aids to the practice. They make 
the mind calm and restrained. But outward restraint 1s only a convention, a tool to help 
gain Inner coolness. We may keep our eyes cast down, but still our mìnd may be distracted 
by whatever enters our field of vision. Perhaps we feel that this life 1s too difficult, that we 
Just can not do 1t. But the more clearly we understand the truth of things, the more 
Incentive we will have. Keep our mindfulness sharp. In daily activity, the Important point 
1S Intenfion. ; know what we are doing and know how we feel about 1t. Learn to know the 
mind that clings to Ideas of purity and bad karma, burdens Ifself with doubt and excessive 
fear of wrongdoing. This, too, 1s attachment. We must know moderation in our daily 
needs. Robes need not be of fine material, they are merely to protect the body. Food 1s 
merely to sustain us. The Path constantly opposes defilements and habitual desires. 


(B) Nghĩa của “Giới ” 
The meanings öƒ “Vinaya ” 


Giới luật là những qui tắc căn bản trong đạo Phật: Basic precepts, commandments, 
discipline, prohibition, morality, or rules in Buddhism. 

Giới được Đức Phật chế ra nhằm giúp Phật tử giữ mình khỏi tội lỗi cũng như không làm 
các việc ác. Tội lỗi phát sanh từ ba nghiệp thân, khẩu và ý: Precepts are designed by the 
Buddha to help Buddhists guard agaInst transgressions and stop evIl. Transgressions spring 
from the three karmas of body, speech and mind. 

Giới sanh định. Định sanh huệ. Với trí tuệ không gián đoạn chúng ta có thể đoạn trừ được 
tham sân si và đạt đến giải thoát và an lạc: Observe moral precepts develops 
concenfration. Concentration leads to understanding. Continuous Understanding means 
wIsdom that enables us to eliminate greed, anger, and Ignorance and to obtain liberation, 
peace and joy. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1319 


Luật pháp và quy tắc cho phép người Phật tử thuần thành hành động đúng trong mọi hoàn 
cảnh (pháp điều tiết thân tâm để ngăn ngừa cái ác gọi là luật, pháp giúp thích ứng với 
phép tác chân chính bên ngoài gọi là nghị): Rules and ceremonies, an IntuitIve 
apprehension of which, both written and unwritten, enables devotees to practice and act 
properly under all circumstances. 

Giới có nghĩa là hạnh nguyện sống đời phạm hạnh cho Phật tử tại gia và xuất gia. Có 5 
giới cho người tại gia, 250 cho Tỳ kheo, 348 cho Tỳ kheo Ni và 58 giới Bồ Tát (gồm 48 
giới khinh và 10 giới trọng): Precepts mean vows of moral conduct taken by lay and 
ordained Buddhists. There are five vows for lay people, 250 for fully ordained monks, 348 
for fully ordained nuns, 58 for Bodhisattvas (48 minor and 10 maJor). 

Đức Phật nhấn mạnh sự quan trọng của giới hạnh như phương tiện đi đến cứu cánh giải 
thoát rốt ráo (chân giải thoát) vì hành trì giới luật giúp phát triển định lực, nhờ định lực 
mà chúng ta thông hiểu giáo pháp, thông hiểu giáo pháp giúp chúng ta tận diệt tham sân 
si và tiến bộ trên con đường giác ngộ: The Buddha emphasized the importance of morals 
as a means to achieve the end of real freedom for observing moral precepts develops 
concenfration. Concentration leads to understanding. Continuous understanding means 
wisdom that enables us to eliminate greed, anger, and ignorance and to advance and 
obtain liberation, peace and Joy. 

Già Giới—Những luật phụ hay thứ luật mà Phật chế ra như cấm uống rượu, đối lại với 
“tánh giới” là những giới luật căn bản của con người như cấm giết người—A_ secondary 
commandmenfs, deriving from the mandate of Buddha, 1.e. against drinking wine, as 
opposed to a commandment based on the primary laws of human nature, 1.e., against 
murder. 

Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có 
một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay 
nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban 
hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân 
nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). 
Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn 
đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do đó, Giới, Định và Tuệ là 
một sự kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc và tri thức của con người —The moral code 
taught in Buddhism 1s very vast and varied and yet the function of Buddhist morality 1s one 
and not mang. It is the control of man”s verbal and physical actions. All morals set forth in 
Buddhism lead to this end, virtuous behavior, yet moral code 1s not an end in ifself, but a 
means, for It aids concentration (samadhI). Samadhi, on the other hand, Is a means (o the 
acquisition of wisdom (panna), true wisdom, which In turn brings about deliverance of 
mind, the final goal of the teaching of the Buddha. Virtue, Concentration, and Wisdom 
therefore 1s a blending of man”s emotions and Intellect. 

Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài những cách để khắc phục tà hạnh về thân và 
khẩu. Theo Kinh Trường Bộ (Majjhima Nikaya), Đức Phật dạy: “Sau khi điểu phục lời 
nói, đã chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho mình thanh tịnh trong cách 
nuôi mạng, vị đệ tử tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh. Như vậy vị ấy thọ trì và học tập 
các học giới, giữ giới một cách thận trọng, và thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. 
Trong khi tiết chế lời nói và hành động như vị ấy phải cố gắng phòng hộ các căn. Vì nếu 


1320 


vị ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình thì các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập đầy tâm 
của mình. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, vân vân... Vị ấy không thích thú, cũng 
không khó chịu với những đối tượng giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bổ qua một bên 
mọi ưa ghét.”—The Buddha points out to his disciples the ways of overcoming verbal and 
physical 1ll behavior. According to the Majjhima Nikaya, the Buddha taught: “Having 
tamed his tongue, having conftrolled his bodily actions and made himself pure in the way 
he earns his living, the disciple establishes himself well in moral habits. Thus he trains 
himself in the essential precepts of restraint observing them scrupulously and seeing 
danger in the slightest fault. While thus restraining himself in word and deed he tries to 
guard the doors of the senses, for 1f he lacks control over his senses unhealthy thoughts are 
bound to fill his mind. Seeing a form, hearing a sound, and so on, he 1s neither attracted 
nor repelled by such sense objects, but maintains balance, putting away all likes and 
dislikes.” 

10) Giới luật mà Đức Phật đã ban hành không phải là những điều răn tiêu cực mà rõ ràng xác 
định ý chí cương quyết hành thiện, sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp, một con 
đường toàn hảo được đắp xây bằng thiện ý nhằm tạo an lành và hạnh phúc cho chúng 
sanh. Những giới luật nầy là những quy tắc đạo lý nhằm tạo dựng một xã hội châu toàn 
bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, điều hòa, thuận thảo và sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa người với người — The code of conduct set forth by the Buddha 1s not a set of 
mere negative prohibitions, but an affirmation of doing good, a career paved with good 
Intentions for the welfae of happiness of mankind. These moral prineiples aim at making 
SOCIety secure by promoting unity, harmony and mutual understanding among people. 

11) Giới là nền tảng vững chắc trong lối sống của người Phật tử. Người quyết tâm tu hành 
thiển định để phát trí huệ, phải phát tâm ưa thích giới đức, vì giới đức chính là yếu tố bồi 
dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm dễ dàng an trụ và tĩnh lặng. Người có tâm nguyện 
thành đạt trạng thái tâm trong sạch cao thượng nhất hằng thực hành pháp thiêu đốt dục 
vọng, chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. Người ấy phải luôn suy tư rằng: “Kẻ khác có thể 
gây tổn thương, nhưng ta quyết không làm tổn thương ai; kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta 
quyết không sát hại sinh vật; kẻ khác có thể lấy vật không được cho, nhưng ta quyết 
không làm như vậy; kẻ khác có thể sống phóng túng lang chạ, nhưng ta quyết giữ mình 
trong sạch; kẻ khác có thể ăn nói giả dối đâm thọc, hay thô lỗ nhẩm nhí, nhưng ta quyết 
luôn nói lời chân thật, đem lại hòa hợp, thuận thảo, những lời vô hại, những lời thanh nhã 
dịu hiển, đầy tình thương, những lời làm đẹp dạ, đúng lúc đúng nơi, đáng được ghi vào 
lòng, cũng như những lời hữu ích; kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta sẽ không tham; kẻ 
khác có thể để tâm cong quẹo quàng xiên, nhưng ta luôn giữ tâm ngay thẳng—This code 
of conduct 1s the stepping-stone to the Buddhist way of life. It is the basis for mental 
development. One who 1s Intent on meditation or concentration of mind should develop a 
love of virtue that nourishes mental life makes It steady and calm. This searcher of highest 
purity of mind practises the burning out of the passions. He should always think: “Other 
may harm, but I will become harmless; others may slay living beings, but I wIll become a 
non-slayer; others may wrongly take things, but I wIll not; others may live unchaste, but I 
wIll live pure; other may slander, talk harshly, indulge In gossip, but I will talk only words 
that promote concord, harmless words, agreeable to the ear, full of love, heart pleasing, 
courteous, worthy of being borne in mind, timely, fit to the point; other may be covefous, 


1321 


but I will not covet; others may mentally lay hold of things awry, but I will lay mental hold 
of thinøs fully aright.” 


12) Kỳ thật, tu tập giới luật cũng có nghĩa là tu tập chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, 


vân vân, vì giữ giới là tu tập chánh tư duy về lòng vị tha, từ ái, bất tốn hại; giữ giới là tu 
tập chánh ngữ để có thể kiểm soát giọng lưỡi tác hại của chính mình; giữ giới là tu tập 
chánh nghiệp bằng cách kểềm hãm không sát sanh, không trộm cắp dù trực tiếp hay gián 
tiếp, không tà dâm; giữ giới còn là tu tập chánh mạng, nghĩa là không sống bằng những 
phương tiện bất chính cũng như không thủ đắc tài sản một cách bất hợp pháp ——In fact, 
observation of morality also means cultivation or exercise of right thoughts of altruism, 
loving-kindness and harmlessness; observation of morality also means cultivation of the 
right speech because that enables one to control one”s_mischievous tongue; ripht action by 
refraining from killing sentient beings, and from sexual misconduct; and right livelihood 
which should be free from exploitation misappropriation or any 1llegal means of acquiring 
wealth or property. 


(C) Phân Loại Giới 
Categories 0ƒ “Sila ” 
Theo Ngài Bhadantacariya Buddhaghosa trong Thanh Tịnh Đạo, giới được phân loại theo 


đặc tính kết hợp của nó—According to Bhadantacariya Buddhaghosa in The Path of 
Purification, sila 1s classified on 1ts own characfteristic of composing: 


(D Hai loại Giới— Two kinds oƒ “Sila ”: 
(A) Có hai loại Hành và Chỉ: l† is oƒ to kimds as keeping and avoiding. 


l) 
2) 


Hành: Keeping—Something should be done——Việc gì đó nên làm thì gọi là hành. 
Chỉ (Tránh): Avoiding—Something should not be done—Việc gì đó không nên làm gọi là 
Chỉ hay Tránh. 


(B) Có hai loại là giới thuộc chánh hạnh và giới khởi đầu đời sống phạm hạnh: ÏI is oƒ two 


l) 


2) 


kinds as that oƒ good behavior and that oƒ the beginning oƒ the liƒe 0ƒ pHTIV. 

Chánh hạnh: Good behavior—Những gì được Đức Thế Tôn tuyên thuyết là chánh hạnh, 
là cách cư xử tốt đẹp nhất ngoài tám giới (Sát, Đạo, Dâm nơi thân; nói dối, nói ác, nói thô 
và nói vô ích nơi khẩu; và chánh mạng trong Bát Thánh Đạo)—Good behavior 1s what the 
Buddha announced for the sake of good behavior, 1s the best kind of behavior. Thịs 1s the 
term for Virtue other than these eight precepts (Killing, Stealing, and Sexual misconduct 
in the body; Lying, Malicious speech, Harsh speech, and Gossip in Mouth; and Right 
Livelihood). 

Giới Khởi Đầu Cuộc Sống Phạm Hạnh: Beginning of the life of purityby keeping 
(observing) the above mentioned eIght precepts. 





(C) Giới Kiêng và Không Kiêng: The virtues oƒ Abstinence and Non-Absfinence 


l) 


Giới Kiêng: Abstinence—Kiêng không làm điều ác như không giết hại chúng sanh— 
Abstinence from evil deeds such as abstinence from killing living beings, etc. 


1322 


2) Không Kiêng: Non-Abstinence—Không Kiêng giới bao gồm những tác động của “Hành” 
trong mười hai nhân duyên——Non-Abstinence consisting in Volition in the twelve links. 

(D) Giới có hai loại Lệ Thuộc và Không Lệ Thuộc. 

1) Lệ Thuộc: Dependence—Có hai loại—There are two kinds. 

a) Lệ thuộc do Tham: Dependence through Craving 

b)_ Lệ thuộc do Tà kiến: Dependence through false views. 

2) Không Lệ Thuộc: Independence—Giới Xuất Thế và giới thế gian làm điều kiện tiên 
quyết cho giới xuất thế—The supramundane and the mundane that is pre-requisite for the 
aforesaid supramundane. 

(E) Giới có hai loại Tạm Thời và Trọn Đời—Ït is oƒ1†wo kinds as Temporary and Lielong. 

l) Tạm Thời: Temporary—Giới được thọ có hạn định thời gian—Virtue that 1s undertaken 
after deciding on a time limit. 

2) Trọn Đời: Lifelong—Giới được thọ trì đến khi mạng chung—Lifelong virtue ¡s that 
practised In the same way as the temporary virtue, but undertaking 1t for as long as liÍe 
lasts. 

(F) Giới Hữu Hạn và Giới Vô Hạn—It is oƒ1wo kinds as Lumited and Unlimited: 

I1) Giới Hữu Hạn: Limited Virtue—Giới Hữu Hạn là giới bị hạn hẹp vào danh lợi, quyến 
thuộc, chân tay hoặc mạng sống—The limited virtue is that seen to be limited by gain, 
fame, relatives, limbs or life. 

2) Giới Vô Hạn: Unlimited Virtue—Giới không bị hạn hẹp trong vòng lợi danh, quyến thuộc, 
hay mạng sống được gọi là Patisambhida hay là Giới Vô Hạn—Virtue that is not limited 
to gain, fame, relatives or life 1s called Patisambhida or Unlimited Virtue. 

(G) Hai loại Thế Gian và Xuất Thế Gian— II is oƒ two kinds as Mundane and Supramundane 
Virtue. 

I) Giới Thế Gian: Mundane Virtue—Giới thế gian đem lại một hữu lậu như thân cảnh tốt 
đẹp trong tương lai—The mundane virtue brings about Improvement In future becoming. 

2) Giới Xuất Thế Gian: Supramundane Virtue—Giới xuất thế gian đem lại sự thoát khỏi 
Hữu hay thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử—The supramundane virtue brings about the 
escaping from Becoming or escaping from the cycle of births and deaths. 


(II) Ba loại giớ— Three kinds 0ƒ “Sila ”› 

(A) Ba loại Giới Hạ, Trung và Thượng— Three kinds oƒ Precepts as Inƒferior, Medium and 
SHD€TiOT: 

1) Giới bậc Hạ: The Inferior. 

a)_ Giới phát sanh do ít tinh tấn, ít dục, ít nhất tâm và ít trạch pháp——The inferior is produced 
by inferior zeal, purIfy of conscIOusness, enerøy Or InQu1ry. 

b)_ Vì ham danh mà thọ giới: To undertake precepts out of fame. 

c) Ác giới, khen mình có giới chê người tà giới: Only I am possessed of virtue, other people 
are Ill-conducted and ill-natured. 

d) Giới có động lực tham ái, đưa đến tái sanh: The purpose of keeping precepts is to enjoy 
confinued existence. 

2) Giới bậc Trung: The Medium. 

a)_ Giới phát sanh nhờ tính tấn, dục, nhứt tâm và trạch pháp ở mức trung bình —The medium 
1s produced by medium zeal, energy or Inqu1ry. 


b) 


c) 
đ) 


3) 
8) 


b) 
c) 
đ) 


1323 


Thọ giới vì mong được quả báo công đức: To undertake precepts out of desire for the 
Íruifs of merIt. 

Giới thế gian mà không ô nhiễm: Undefiled mundane virtue. 

The purpose of practice ¡s for one`s own deliverance: Giới thực hành để giải thoát riêng 
mình. 

Giới bậc Thượng: The Superior. 

Giới bậc Thượng là giới phát sanh nhờ cao độ tinh tấn, nhất tâm và trạch pháp —The 
superior 1s produced by superior zeal, energy and InquIry. 

Vì tôn quí mà thọ giới: To undertake precepts for the sake of the noble states. 

Giới xuất thế: Supramundane virtue. 

Vì thực hành các hạnh Ba La Mật giải thoát chúng sanh mà thọ giới: The virtue of the 
perfections practised for the deliverance of all sentient beings. 


(B) Ba loại Giới VỊ Kỷ, VỊ Tha và VỊ Pháp— Three kimds oƒ precepts oƒ Giving Precedence to 


Ũ 


2) 


3) 


Self, Giving Precedence to the World, Giving Precedence to the Dharma: 

Giới Vị Kỷ (Giới thực hành vì bản thân)—Virtue giving precedence to self Muốn bỏ 
những gì không thích hợp với tự ngã: To undertake precepts out of self-regard by one one 
who regards self and desires to abandon what 1s unbecoming to self. 

Giới VỊ Tha—Giới thực hành vì quan tâm đến thế gian, vì muốn người đời khỏi chỉ trích: 
Virtue giving precedence to the world——To undertake precepts out of regard for the world 
and out of desire to ward off the censure of the world. 

Giới VỊ Pháp——GIới thực hành vì tôn trọng Pháp và Luật: Virtue giving precedence to the 
Dharma——To undertake precepts out of regard for the Dharma and out of desire to honor 
the maJesty of the Dharma. 


(C) Giới Chấp Thủ (dính mắc), Không Chấp Thủ, và An Tịnh—Adhered to, Not ahdered to, 


Ù 


2) 
a) 


b) 


3) 


and Trangutlized: 

Giới Chấp Thủ—Dính mắc vào tham đắm và tà kiến: Adhered to through craving and 
false views. 

Giới Không Chấp Thủ——Not ahdered to: 

Giới được thực hành bởi phàm phu hữu đức làm điều kiện tiên quyết cho đạo lộ: Practised 
by magnanimous ordinary people as the prerequisite of the path. 

Giới tương ứng với đạo lộ ở các vị hữu học: Precets that associated with the path ïn 
trainers. 

Giới an tịnh: Tranquilized precepts—Giới tương ứng với quả của hữu học và vô học— 
Precepts that associated with trainers” and nontrainers” fruition 1s tranguilized. 


(D) Ba loại Giới Thanh Tịnh, Bất Tịnh và Khả Nghi— Pure, hmpure and Dubious: 


Ũ 


2) 


3) 
a) 


b) 


Giới Thanh Tịnh —Pure Precepts: Giới được viên mãn do một người chưa từng phạm, hoặc 
đã phạm mà đã sám hối—Precepts fulfilled by one who has committed no offence or has 
committed offence, but already made a repentance after committing one. 

Giới Không Thanh Tịnh —Impure Precepts: Giới bị vi phạm mà chưa phát lồ sám hối— 
One who breaks precepts but has not made a repentance. 

Giới Khả Nghi —Dubious: 

Một người còn nghi không biết việc nầy có phải là giới tội hay không: Virtue in one who 
1s dubious about whether a thing constitutes an offence. 

Không biết đã vi phạm vào giới nào: Whether he has committed an offence ¡s dubious. 


1324 


(E) Giới Hữu Học, Vô Học, Không Hữu Học Hay Vô Học— Virtue oƒ the Trainer, Virtue oƒ the 


D 
2) 


3) 


Nontrainer, and that oƒ the neither-trainer-nor-nonfrainer: 

Giới Hữu Học—Virtue of the Trainer: Giới tương ưng với bốn đạo và ba quả đầu—Virtue 
associated with the four paths and with the first three fruitions. 

Giới Vô Học——Virtue of the non-trainer: Giới tương ưng với quả A La Hán—Virtue that 
associated with the fruitlon of Arahanship. 

Không Hữu Học Không Vô Học —Virtue of neither trainer nor non-trainer: Những loại 
giới còn lại——The remaining kinds of virtues. 


(HI)Bốn loại Giới— Four kinds oƒ “Sila ”: 
(A) Bốn loại giới Thối Giảm, Tà Đọng, Tăng Tiến và Thâm Nhập— Four kinds oƒ virtue oƒ 


l) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 
2) 
a) 


b) 


3) 


4) 


Partaking oƒ duninution, Stagnafion, Distinction, and Penetraion: 

Giới Thối Giảm—Partaking of diminution: 

Học tu với ác tri thức: Cultivate with the unvirtuous. 

Không gần gủi bậc giới đức: Not to visit the virtuous. 

Không thấy ngu si: Not to see ignorance. 

Không thấy phạm giới: No fault in a transgression. 

Tâm thường tà tư duy: Mind ¡s full with wrong thoughts. 

Các căn không phòng hộ: Not to guard oneˆs own faculties. 

Giới Tù Đọng——Partaking of Stagnation: 

Người có tâm tự mãn với giới đã thành tựu: One whose mind 1s satisiied with virtue that 
has been achieved. 

Không nghĩ đến thiển định mà chỉ an phận trong giới: Contented with mere virtuousness, 
not striving for higher meditations. 

Giới Tăng Tiến—Partaking of Distinction: 

Người đang an trụ trong giới luật, mà luôn cố gắng đạt đến mục tiêu bằng thiển định— 
One who abide by virtues, but always strIves with concentration for his aim. 

Giới Thâm Nhập —Partaking of Penetration: Người nhận biết rằng chỉ thấy giới không 
chưa đủ, nên hướng đến ly dục bằng cách trì Giới One who realizes that to see Virutes is 
not enouph, he aim his dispassion through keeping precepts. 


(B) Bốn Loại giới: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Giới của Người chưa thọ Cụ Túc, Giới Tại Gia— 


l) 
2) 
3) 


4) 


Virtue oƒ Bhikkhus, oƒ Bhikkhumis, oƒ Nof-Fully-Admitted, oƒ the Laity. 

Giới Tỳ Kheo—The virtue of Bhikkhus: Có những giới dành cho Tỳ Kheo——There are 
precepts for Bhikkhus to keep (See Giới Cho Chư Tăng Ni in Chapter 36 (F-2)). 

Giới Tỳ Kheo Ni—The virtue of Bhikkhunis (See Giới Cho Chư Tăng Ni in Chapter 36 (E- 
2)). 

Giới của Người chưa thọ Cụ Túc—The virtue of the not-fully-admitted (See Giới Sa Di in 
Chapter 36 (E-1)). 

Giới Tại Gia: The virtue of the Laity—Ngũ giới hay Thập Thiện, khi có thể giữ trọn đời 
và Tám Giới trong ngày Bố Tát (Bát Quan Trai) dành cho Phật tử tại gia—Five or ten 
precepts, as permanent undertaking, eight precepts as the factors of the Uposatha Day for 
male and female lay followers. 


(C) Bốn loại, Giới Tự Nhiên, Giới Theo Cổ Tục, Giới Tất Yếu, Giới Do Nhân về Trước— 


Natural, Customary, Necessary, Due to Previous Causes: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


1325 


Giới Tự Nhiên—Sự không phạm của những người ở Bắc Cu Lô Châu: The non- 
transgression on the part of Uttarakuru human beings. 

Giới Cổ Tục—Mỗi địa phương, tông phái có luật riêng gọi là Giới Theo Tục Lệ: 
Customary virtue—Each localityˆs or sect”s own rules of conduct. 

Giới Tất Yếu —Giới không có tư tưởng dục nhiễm: Necessary virtue—No thought of men 
that is connected with the cords of. sense desire. 

Giới Do Nhân Về Trước —Giới của những người thanh tịnh và của tiền thân Phật khi hành 
Bồ Tát hạnh: The virtue of pure beings or of Bodhisattva in his various births. 


(D) Bốn loại Giới: Giới Bổn (Ba Đề Mộc Xoa—Patimokkha), Giới Phòng Hộ Các Căn, Giới 


Ù 


2) 
8) 


b) 


c) 


3) 


4) 


Thanh Tịnh Sanh Mạng, Giới Liên Hệ Bốn Vật Dụng— Virtue oƒ Patinokkha Restraim, 
Virtue oƒ Restraint oƒ Sense Faculties, Virtue 0Ÿ Purffication oƒ Livelihood, and Virtue 
Concerning Requisites: 

Giới Ba Để Mộc Xoa: Virtue of Patimokkha—Giới như Đức Thế Tôn mô tả: “Vị Tỳ Kheo 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ các học giới—The virtue described by the Blessed 
One Thus, “Here a Bhikkhu dwells restrained with the Patimokkha restraint, possessed of 
the proper conduct and resort, and seeing fear In the slightest fault, he trains himself by 
undertaking the precepts of training. 

Giới Phòng hộ các Căn——Virtue of restraint of the sense faculties: 

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng: On seeing a visible object with 
eye, he apprehends neither the signs nor the particulars. 

Khi nhãn căn không được phòng hộ, khiến cho tham ái, ưu sầu và bất thiện pháp khởi lên, 
vị ấy liền biết mà trở về hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn: When he left the 
eye faculty unguarded, evil and unprofitable states of covetousness and grief may Invade 
him; he Iimmediately realizes them and turns back to guard the eye faculty, undertakes the 
restraint of the eye faculty. 

Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà quay về hộ trì ý căn: On 
hearing a sound with ear, smelling an odour with the nose, tasting a flavor with the tongue, 
touching a tangible obJect with the body, cognizing a mental obJect with the mind, he 
apprehends neither the signs nor the particulars; 1ƒ he left the mind faculty unguarded, evil 
and unprofitable states of covetousness and grief might invade him, he Iimmediately 
realizes this and goes back to enter upon the way Of 1(s restraint, he guard the mind 
faculty, undertakes the restraint of the mind faculty. 

Giới Thanh Tịnh Mạng Sống—Virtue of Livelihood Purification: Sự từ bổ những tà mạng, 
không vi phạm sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống, tà mạng lôi kéo theo những ác 
pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi —Abstinence from such 
wrong livelihood as entails transgression of the six training precepts announced to respect 
to livelhood and entails the evil states beginnng with “scheming, talking, hinting, 
belittling, pursuing gain with gain. 

Giới Liên Hệ Đến Bốn Vật Dụng—Virtue concerning Requisites: Sự sử dụng bốn vật 
dụng, được thanh tịnh nhờ giác sát. Như khi nói chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng y 
phục để che thân khỏi rét—Use of the four requisites that is purifiied by the reflection 


Œ) 


1326 


stated in the way beginning “Reflecting wisely, he uses the robe only for protection from 
cold. 


(D) Giới Đàn 
Ordination 


Tổng quan về Lễ Thọ Cụ Túc Giới— An overview oƒ “*Ordination ”: Lễ thọ cụ túc giới (lễ 
thụ phong)—Sacerdotal Age—Giới luật được xem như một sức mạnh đạo đức nội tại nằm 
ngay trong tâm người thọ giới. Vậy chúng ta có thể nhận ra tầm quan trọng ở đây được 
đặt trên sự hiệu nghiệm tinh thần của việc thọ giới hơn là việc cử hành nghi lễ. Giai đoạn 
chuẩn bị cho lễ thọ cụ túc giới luôn bắt đầu với sự quy-y Tam Bảo, nghĩa là trở thành một 
Phật tử, tập giữ 10 giới Sa Di hay Sa Di Ni, hay tám giới Thức Xoa Ma Ni trong thời gian 
học đạo tối thiểu là ba năm— The essence of discipline was considered to be 
unmanifested moral force Immanent In the recipient's mind. We can thus realize that 
1mportance was here laid upon the spiritual effect of ordination rather than the ceremonial 
performance of the rite. The preoaratory period begins with taking refuge with the three 
Jewels, that 1s, formally becoming a Buddhist, then taking the ten precepts for Sramanera 
or SramanerI, or eight precepts for Siksamana In a period of a minimum of three years'” 
formal training. 


(1U Những đòi hỏi trước khi được thọ Cụ Túc Giới—Prerequisite requiremenfs ƒor receiving 


Ordinafion: Để được gia nhập vào Tăng đoàn, đòi hỏi phải có một buổi lễ quy-y thọ giới, 
trong đó người thọ giới phải thệ nguyện sống đời phạm hạnh. Trong truyền thống Nguyên 
Thủy, hay các trường phái khác theo luật của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có hai loại thọ 
giới: thọ giới sa di và cụ túc. Thọ giới sa di dành cho sa di và sa di ni, thường là quy-y 
Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và thọ nhận mười giới. Người thọ giới phải tuân thủ luật dành 
cho Tăng Ni đã đặt ra trong Ba La Đề Mộc Xoa và được dạy dỗ bởi hai vị giáo thọ: 1) 
giáo thọ sư và 2) giới thọ sư. Đầu phải cạo, và vị sa đi hay sa di ni sẽ được cung cấp cho 
ba bộ y áo và một bình bát. Sự thọ giới này được xem như là lễ xuất gia (từ bổ cuộc sống 
thế tục để bước vào cuộc sống không nhà). Thọ giới cụ túc được gọi là upasampada, và 
phải được truyền thọ từ một vị có đây đủ thẩm quyển và cao hạ trong giáo đoàn. Cả hai 
loại thọ giới này đều đòi hỏi một số nhất định về sự hiện diện của số Tăng trong giáo hội 
(thường là 5, 7 hay 10 vị). Thọ giới trong Phật giáo là một hành động tự nguyện và người 
thọ giới có thể bất cứ lúc nào quyết định rời bỏ tự viện để hoàn tục——In order to enter the 
Buddhist monastic community (samgha or sangha), a formal Initiaton procedure 1s 
required, in which the ordinand takes certain vows with respect to lifestyle and conduct. In 
the Theravada tradition (and in other traditions that follow the Mulasarvastivada Vinaya), 
there are two main types of ordination: novice ordination and full monastic ordination. The 
novice ordination (Sramanera for males, Sramaneri for females) involves formally “taking 
refuge” (in the “three refuges' or Sarana: Buddha, Dharma, and Samgha) and acceptance 
Of ten rules of conduct (dasa-sila). The ordinand 1s requrred to follow the code of conduct 
outline 1n the Pratimoksa (a set of rules for monks and nuns) and 1s assigned two teachers: 


1327 


1) an acarya (Iinstructor); and 2) an upadhyaya (preceptor). The novice”s head 1s shaved, 
and he or she presented with three robes (tricivara) and a begging bowl. This ordination 1s 
referred to as “PravraJya” (going forth from the home life into homelessness). The full 
ordination 1s called upasampada, and through this a person becomes a full-fledged adult 
member of the Samgha or Sangha (Bhiksu for males, and Bhiksunm for females). Both 
types of ordination require a quorum of (định số) properly ordained members of the 
samgha or sangha (generally either five or ten). Buddhist ordination 1s a volunfary act, and 
the ordinand may at any time decide to leave the monastic community and return to lay 
le. 


(HI)Thọ Giới theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển— T0 receive or 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


accept the comunandrnenfs according to Proƒfessor Soothill in The DicHionary 0ƒ Chinese- 
English Buddhist Terms: 

Thọ giới là thọ nhận giới luật do Phật chế ra: To embrace Buddhism: Receiving the 
precepts—To receive or accept the commandmenis. 

Đệ tử sơ cơ thọ lãnh ngũ giới: A novice disciple, or the beginner receives the first five 
commandments. 

Chư Tăng Ni và Phật tử thuần thành tiến hành thọ lãnh bát giới: The monks, nuns, and the 
earnest laity proceed to the reception of eight commandments. 

Chư Tăng Ni Thọ giới đầy đủ có thể thọ trì từ thập giới trở lên, có lẽ lên tới 227, 250 hoặc 
348: Fully ordained monks and nuns can receive or accept ten or more commandments, 
maybe up to 227, 250, or 348. 

Từ thọ giới còn dùng để chỉ người thọ giới Tam Muội Da Chân Ngôn: The term ¡s also 
applied by the esofteric secfs to the reception of their rules on admission. 


(IV)Lễ Thọ Giới— Ceremony oƒ Ordination in Buddhism: Lễ thọ giới hay lễ được chấp nhận 


Ù 


2) 


3) 


+ 


vào Tăng đoàn, với sự có mặt của tam sư thất chứng, trừ những vùng xa chỉ cần hai người 
chứng là đủ. Trong Phật giáo có bốn bậc thụ phong——Ordination in Buddhism is initiation 
ino the Buddhist Order (Sangha) In the presence of witnesses and self-dedication to 
monastic life. In Buddhism it 1s required three superior monks and a minimum of seven 
Wifnesses except In outlandish places, two witnesses are valid. There are four different 
types Of ordination: 

LỄ quy y cho Phật tử tại gia—The ceremony for Laypeople: The ceremony to accept new 
upasakas and upasikaswhen they vow to take refuge In the Triratna and to keep five basic 
precepts. 

LỄ phong chức thấp (cho hàng sa di) —The ceremony for the novices: The lower 
ordination, throusgh which one becomes a novice or Shramanera. 

LỄ phong chức cao (từ Sa Di lên Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni)—The ceremony for Monks 
and Nuns: The higher ordination, through which a novice 1s consecrated as a monk or nun 
(becomes either a bhiksu or bhiksun1). 

Phong Bồ Tát trong Đại thừa The ceremony for Mahayana Bodhisattvas: The 
Bodhisattva ordination in the Mahayana. This ordination 1s for both monks, nuns and lay 
followers. 


1328 


(E) Bồ Tác Giới 
Bodhisattva?s Precepfs 


(D Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng— Ten Major Precepts in the 


Ù 


2) 


Brahma-Net Sura: Phật đã dạy chúng đệ tử rằng: “có Mười giới trọng cho Bồ Tát. Nếu 
ai thọ giới mà không giữ, người đó không phải là Bồ tát, người đó cũng không có chủng tử 
Phật. Ngay cả Phật mà còn Phải trì tụng những giới nầy. Tất cả chúng Bồ tát đã học giới 
trong quá khứ, sẽ học trong tương lai, hay đang học trong lúc nầy. Ta đã giải thích những 
điểm chánh của Bồ Tát giới. Mấy ông phải học và hành Bồ tát giới trong chính tâm 
mình.—The Ten Major Precepts or the ten weighty prohibitions—ln the Brahma-Net 
Sutra, the Buddha said to his disciples, “I[here are ten majJor Bodhisattva precepts. If one 
receives the precepts but fails to keep (observe/practice) them, he 1s not a bodhisattva, nor 
he ¡s a seed of Buddhahood. I, too, recite these precepts. All Bodhisattvas have studied 
them mn the past, will study In the future, and are studying them now. I have explained the 
main characteristics of the Bodhisattva precepts. You should study and observe them with 
all your heart.” 

Giới Sát Sanh: First Major Precept on Killing—Là Phật tử, không tự mình giết, không xúi 
người giết, không phương tiện hay khen tặng ai giết, không thấy giết mà tùy hỷ, không 
dùng bùa chú giết, không nhơn, duyên, hay cách thức mà giết, không nghiệp giết. Phàm 
tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Là Phật tử, phải luôn phát 
đại bi tâm và lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng 
tâm nỡ lòng sát sanh, Phậ tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of the Buddha 
shall not himself kill, encourage others to kII, kil by expedient means, praise killing, 
rejolce at wItnessing killing, or kill through incantation or deviant mantras. He must not 
create the causes, condifions, methods, or karma of killing, and shall not intentionally kill 
any living creature. As a Buddha's disciple, he ought to nuture a mind of compassion and 
filial piety, always divising expedient means to rescue and protect all beings. If instead, he 
fails to restrain himself and kills sentient beings without mercy, he commits a Parajika 
offense. 

Giới Trộm Cướp: Second Major Precept on Stealing—Là Phật tử, không tự mình trộm 
cướp, không bảo người trộm cướp, không phương tiện trộm cướp, nhẫn đến không dùng 
bùa chú mà trộm cướp; không nhơn trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp hay 
nghiệp trộm cướp. Tất cả tài vật, dù là của quỷ thần, từ cây kim ngọn cỏ đều có chủ, 
không đặng trộm cướp. Là Phật tử, phải luôn có lòng từ bi hiếu thuận thường giúp cho 
mọi người được phước đức an vui. Trái lại, lại sanh tâm trộm cướp tài vật của người, Phật 
tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”—A disciple of the Buddha must not himself steal or 
encourage others to steal, steal by expedient means, steal by means of Incantatlon or 
deviant mantras. He should not create the causes, conditions, methods, or karma of 
stealing. No valuables or possessions, even those belonging to ghosts and spirits or thieves 
and robbers, be they as small as a needle or a blade of grass, may be stolen. As a 
Buddha”s disciples, he ought to have a mind of mercy, compassion, and filial piety, always 


3) 


si 


5) 


1329 


helping other people to earn merits and achieve happiness. lf instead, he steals the 
posessions of others, he commits a ParajJika offense. 

Giới Dâm: Third Major Precept on Sexual Misconduct (not to lust)—Là Phật tử, không tự 
mình dâm dục, không bảo người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho 
đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm; không nhơn dâm dục, duyên 
dâm dục, cách thức dâm dục, hay nghiệp dâm dục. Là Phật tử, đối với tất cả không được 
dâm dục, mà phải có lòng hiếu thuận cứu độ tất cả, phải đem pháp thanh tịnh mà khuyên 
dạy người. Dâm giới cũng là một trong ngũ giới cho Phật tử tại gia (một trong năm điều 
giới của hàng Phật tử tại gia là phải diệt trừ tà dâm. Một trong mười giới trọng của hàng 
xuất gia là phải hoàn toàn cắt đứt dâm dục). Trái lại nếu không có tâm từ, làm cho mọi 
người sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, cho đến hành dâm với mẹ, con, chị, em 
trong lục thân, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”—A đisciple of the Buddha must 
not engage In licenftilous acfs or encourage others to do so. He (a monk) should not have 
sexual relatlons with any female; be she a human, animail, delty or spirit, nor create the 
causes, conditions, methods, or karma of such misconduct. Indeed, he must not engage In 
Improper sexual misconduct with anyone. À Buddha”s disciple ought to have a mind of 
filial piety, rescuing all sentient beings and Instructing them in the Dharma of purifty and 
chastity. Sexual misconduct 1s also one of the five basic precepts for householders. lf 
instead, he lacks compassion and encourages others to engage 1n sexual relations 
promiscuously, including with animals and even their mothers, daughters, sisters, or other 
close relatives, he commits a Parajika offense. 

Giới Vọng: Fourth Major Precept on Lying and False Speech—Là Phật tử, không vọng 
ngữ, không bảo người vọng ngữ, không phương tiện vọng ngữ, không nhơn vọng ngữ, 
duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn đến không thấy nói thấy, 
thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ. Là Phật tử, phải luôn luôn chánh 
ngữ chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ chánh kiến, mà trái lại 
làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”— 
A đisciple of the Buddha must not himself use false words and speech, or encourage 
others to lie or lie by expedient means. He should not involve himself In the causes, 
conditions, methods, or karma of lying, saying that he has seen what he has not seen or 
Vice-versa, or lying Implicitly through physical or mental means. As a Buddha's disciIple, 
he ought to maintan Right Speech and Right Views always, and lead all others to 
maintain them as well. If instead, he causes wrong speech, wrong views or evil karma In 
others, he commits a ParajJika offense. 

Giới Uống Rượu và Bán Rượu: Fifth Major Precept on Drinking or Selling Alcohol 
Beverages—Là Phật tử, không tự mình uống hay bán rượu, không bảo người uống hay 
bán, không duyên uống hay bán, không cách thức uống hay bán, không nghiệp uống hay 
bán rượu. Tất cả rượu đều không được uống hay bán vì rượu là nhơn duyên sanh tội lỗi. 
Là Phật tử phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say 
điên đảo cho tất cả chúng sanh, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of 
the Buddha must not drink or trade in alcohol beverages or encourage others to do so. He 
should not create the causes, conditions, methods or karma of drinking or selling any 
Intoxicant wnatsoever, for Intoxicants are the causes and conditions of all kinds of 
offenses. As a Buddha's disciple, he ought to help all sentient beings achieve clear 


6) 


7) 


8) 


1330 


wisdom. If instead, he causes them to have upside-down, topsy-turvy thinking, he commIfs 
a ParajJika offense. 

Giới Rao Lỗi của Tứ Chúng: Sixth Major Precept on Broadcasting the Faults of the 
Assembly (not to discuss the fauls of other Buddhists)—Là Phật tử, không tự mình rao lỗi 
của Bồ tát xuất gia, Bồ tát tại gia, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, không bảo người rao lỗi; không 
nhơn rao lỗi, duyên rao lỗi, cách thức rao lỗi, nghiệp rao lỗi. Là Phật tử, khi nghe kẻ ác, 
kẻ ngoại đạo, cùng kẻ nhị thừa nói những điều phi pháp trái luật, phải luôn có lòng từ bi 
giáo hóa những kẻ ấy, khiến cho họ sanh lòng lành với Đại thừa, mà trái lại Phật tử tự 
mình rao nói những lỗi trong Phật pháp, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”—A 
disciple of the Buddha must not himself broadcast the misdeeds or infractions of 
Bodhisattva-clerlcs or Bodhisattva-laypersons, or of ordinary monks and nuns, nor 
encourage others to do so. He must not create the causes, conditions, methods, or karma of 
discussing the offenses of the Assembly. As a Buddhaˆs disciple, whenever he hears evil 
persons, externalists or followers of the wo Vehicles speak of practices contrary to the 
Dharma or contrary to the precepts within the Buddhist community, he should instruct 
them with a compassionate mind and lead them to develop wholesome faith in the 
Mahayana. If instead, he discusses the faults and misdeeds that occur within the assembly, 
he commits a Parajika offense. 

Giới Tự Khen Mình và Chê Người: Seventh Major Precept on Prasing Oneself and 
Disparaging Others (not to praise onself and disparage others)—Là Phật tử, không tự khen 
mình chê người, không bảo ai khen mình chê người; không nhơn chê người, không duyên 
chê người, không cách thức chê người, không nghiệp chê người. Là Phật tử, nên sẵn sàng 
nhận lấy những khinh chê cho tất cả chúng sanh và nhường tất cả việc tốt cho người, chứ 
không bao giờ tự phô trương tài đức của mình mà dìm điều hay tốt của người, nếu không 
Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of the Buddha shall not praise 
himself and speak 1ll of others, or encourage others to do so. He must not create the 
causes, conditions, methods, or karma of pralsing himself and disparaging others. As a 
disciple of the Buddha, he should be willing to stand in for all sentient beings and endure 
humiliation and slander, accepting blame and letting sentient beings have all the glory. He 
should never display his own virutes and conceal the good points of others, thus causing 
them suffer slander, he commits a Parajika offense. 

Giới Bỏn Xẻn và Lợi Dụng Người Khác: Eighth Major Precept on Stinginess and Abuse 
of others—Là Phật tử, không tự mình bỏn xẻn hay lợi dụng người khác, không xúi người 
bỏn xẻn, không nhơn bỏn xẻn, duyên bỏn xẻn, cách thức bỏn xẻn, nghiệp bỏn xẻn. Là 
một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi thấy người bần cùng đến cầu xin, phải bằng mọi cách 
giúp đở theo nhu cầu của họ, chứ không đem lòng giận ghét không cho một mẩy may; 
hoặc có người đến cầu học giáo pháp, đã chẳng nói một kệ một câu mà còn mắng đuổi, là 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of the Buddha must not be stingy or encourage 
others to be stingy. He should not create the causes, conditions, methods, or karma of 
stinginess. As a Bodhisattva, whenever a desfitute person comes for help, he should try his 
best to help, not to refuse. Besides, he must try to help others understand and practice 
Dharma. If Instead, out of anger and resentment, he denies all assistance, refusing to help 
even a penny, a needle, a blade of grass, even a single sentence or verse or a phrase of 
Dharma, but instead scolds and abuses that person, he commits a ParaJika offense. 


3) 


1331 


Giới Giận Hờn không nguôi: Ninth MaJor Precept on Anger and Resentment (not to getf 
angry)—Là Phật tử, không tự mình hờn giận, không bảo người hờn giận; không nhơn giận, 
duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận. Ngược lại, phải luôn có lòng từ bi hiếu thuận, 
khiến giúp cho chúng sanh, cho đến loài phi chúng sanh luôn được lợi lạc. Nếu đối với tất 
cả các loài chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh mà đem lời ác mạ nhục, còn 
thêm dùng tay chân, dao gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia lấy 
lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội, nhưng vẫn không hết giận, Phật tử nầy phạm “Bồ 
Tát Ba La DI Tội.”—A disciple of the Buddha shall not harbor anger or encourage others 
to be angery. He should not create the causes, conditions, methods, or karma of anger. In 
the contrary, As a disciple of the Buddha, he ought to be compassionate and filial, helping 
all sentient beIngs, or even transformation beings (deities and spirits) be happy at all 
times. If instead, he insults and abuses sentient beings, or even transformation beings such 
as dieties and spirits, with harsh words, hitting them with his fists or feet, or attacking them 
with a knife or club, or harbors grudges even when the victim confesses his mistakes and 
humbly seeks forgiveness 1n a soft, conciliatory voice, the disciple commits a Parajika 
offense. 


10) Giới Hủy Báng Tam Bảo: Tenth Major Precept on Slandering the Triple Jewel (not to 


insult the Three Treasures)—Là Phật tử, không bao giờ tự mình hủy báng Tam Bảo, 
không xúi ai hủy báng; không nhơn hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, 
nghiệp hủy báng. Là Phật tử thuần thành, một khi nghe ngoại đạo hay kẻ ác hủy báng 
Tam Bảo dù chỉ một lời, thì đau đớn chẳng khác chi trăm ngàn đao kiếm đâm vào tâm, 
huống là tự mình hủy báng? Là Phật tử chẳng những luôn đem lòng tôn kính Tam Bảo, 
mà còn khiến cho người người đều đem lòng tôn kính. Ngược lại, không có đức tin và 
lòng hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy báng 
nữa, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội ”——A Buddha's disciple shall not himself 
speak Ill of the Triple Jewel or encourage others to do so. He must not create the causes, 
condifions, methods, or karma of slandering. As a devoted Buddhist, when hearing a single 
word of slander against the Triple Jewel from externalists or evil beings, he experlences a 
pann similar to that of hundreds of thousands of spears piercing his heart. How then could 
he possibly slander the Triple Jewel himself ? As a disciple of the Buddha, we are not 
only always revere the Triple Jewel ourselves, but we also help others understand and 
revere the Triple Jewel. On the contrary, If a disciple lacks faith and filial piety towards 
the Triple Jewel, and even assists evil persons or those of wrong views to slander the 
Triple Jewel, he commits a Parajika offense. 


(H)Bốn Mươi Tám Giới Khinh—Forty Eight Secondary or Lighter Precepfs which the 


Ù 
a) 


Buddha taught all Bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra: Bốn Mươi Tám Giới Khinh mà 
Đức Phật đã dạy trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. 

Giới Không Kính Thầy Bạn—Disrespect toward Teachers and Eriends: 

Nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi Quốc Vương, ngôi Chuyển Luân Vương, hay sắp lãnh chức 
quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các 
quan. Chư Phật đều hoan hỷ: A disciple of the Buddha who ¡s destined to become an 
emperor, a Wheel-Turninng King, or hiph official should first receive the Bodhisattva 


b) 


2) 


3) 


4) 


1332 


precepts. He wIll then be under the protection of all guardians dieties and spirits, and the 
Buddhas will be pleased. 

Đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và cung kính. Nếu thấy có bực Thượng 
Tọa, Hòa Thượng, A Xà Lê, những bực Đại Đức, đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến 
nhà, phải đứng dậy tiếp rước lạy chào, thăm hỏi. Mỗi sự đều đúng như Pháp mà cúng 
dường, hoặc tự bản thân cho đến quốc-thành con cái, cùng bảo bảy báu trăm vật để cung 
cấp các bực ấy. Nếu Phật tử lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước 
lạy chào, cho đến không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.”: Once he has received the precepts, the disciple should develop a mind of filial piety 
and respect. Whenever he meets an Elder Master, a monk, or a fellow cultivator of like 
views and like conduct, he should rise and greet him with respect. He must then 
respectfully make offerings to the guest-monks, in accord with the Dharma. He should be 
willing to pledge himself, his family, as well as his kingdom, cities, Jewels and other 
pOSSesslons. If instead, he should develop conceIt or arrogance, delusion or anger, refusing 
fo rIse and greet guest-monks and make offerings to them respectffully, in accordance with 
the Dharma, he commits a secondary offense. 

Giới Uống Rượu —On Consuming Alcoholic Beverages: Nếu Phật tử cố uống rượu, mà 
rượu là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô lượng tội lỗi. Nếu tự tay trao chén rượu 
cho người uống, sẽ mang ác báo năm trăm đời không tay, huống là tự uống. Cũng chẳng 
được bảo người và tất cả chúng sanh uống rượu, huống là tự mình uống! Tất cả các thứ 
rượu, Phật tử không được uống. Nếu mình cố uống và bảo người uống, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should not intentionally consume alcoholic 
beverages, as they are the source of countless offenses. If he but offers a glass of wine to 
another person, his retribution will be to have no hands for five hundred lifetimes. How 
could he then consume liquor himselfl Indeed, a Bodhisattva should not encourage any 
person of any other sentfient being to consume alcoholic, much less take any alcoholic 
beverages himself. A disciple should not drink any alcoholic beverages whatsoever. lf 
Iinstead, he deliberately does so or encourage others to do so, he commifs a secondary 
offense. 

Giới Ăn Thị—On Eating Meat: Nếu là Phật tử cố ăn thịt. Tất cả thịt của mọi loài chúng 
sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt thời mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật 
tánh; tất cả chúng sanh thảy đều tránh xa người nây. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. 
Vì thế nên tất cả Phật tử không được ăn thịt của tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn 
thịt, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——A disciple of the Buddha must not deliberately 
eat meat. He should not eat the flesh of any sentient being. The meat-eater forfeits the 
seed of Great Compassion, severs the seed of the Buddha Nature and causes animals and 
transcendental beings to avoid him. Those who do so are guilty of countless offenses. 
Therefore, Bodhisattvas should not eat flesh of any sentient beings whatsoever. lf instead, 
he deliberately eats meat, he commifs a secondary offense. 

Giới Ăn Ngũ Tân—On Five Pungent Herbs: Phật tử chẳng được ăn loại “ngũ tân” loại 
hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ. Loại ngũ tân nây thêm vào trong tất cả các thứ thực phẩm 
đều không được ăn. Nếu cố ăn, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the 
Buddha should not eat the five pungent herbs: garlic, chives, leeks, onions, and asafoetida. 


5) 


6) 
a) 


b) 


7) 


8) 


1333 


This 1s so even 1Ÿ they are added as flavoring to the main dishes. Hence, 1f he deliberately 
does so, he commits a secondary offense. 

Giới Không Dạy Người Sám Hối—On Not Teaching Repentance: Nếu là Phật tử khi thấy 
người khác phạm ngũ giới, bát giới, thập giới, phá giới, hay phạm thất nghịch, bát nạn tất 
cả tội phạm giới, vân vân, phải khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu Phật tử chẳng khuyên 
bảo người phạm tội sám hối, lại cùng ở chung, đồng sống chung, đồng chúng bố tát, đồng 
thuyết giới, mà không cữ tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—Should a disciple of the Buddha see any being violate the Five 
Precepts, the Eight Precepts, the Ten Precepts, other prohibitions, or commit any of the 
Seven Cardinal Sins or any offense which leads to the Eipght Adversitiles, any violatlons of 
the precepts whatever, he should counsel the offender to repent and reform. Hence, I1 a 
Bodhisattva does not do so and furthermore continues to live together In the assembly with 
the offender, share in the offerings of the lalty, participate In the same Uposatha 
ceremony and recite the precepts, while failing to bring up that person”s offense, enJoining 
himself to reprent, the disciple commits a secondary offense. 

Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp——Failing to Request the Dharma or Make Offerings: 
Nếu là Phật tử, thấy có vị Pháp Sư đại thừa, hay những bực đồng học, đồng kiến, đồng 
hạnh đại thừa, từ trăm dặm nghìn dặm đến nơi Tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền 
đứng dậy rước vào, đưa đi, lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba cúng dường, trăm thức uống 
ăn, giường ghế, thuốc men, tất cả đỗ cần dùng giá đáng ba lượng vàng đều phải cấp hộ 
cho Pháp Sư: Should an Elder Master, a Mahayana monk or fellow cultivator of like vIews 
and practice, come from far away to the temple, residence, city or village of a disciple of 
the Buddha, the disciple should respectfully welcome him and see him off. He should 
minister to his needs at all times, though doing so may cost as much as three ounces of 
gold! 

Mỗi ngày sáng, trưa, chiều, thường thỉnh Pháp Sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có 
lòng sân hận buôn rầu. Luôn thỉnh pháp không mỏi nhàm, chỉ trọng pháp chớ không kể 
thân. Nếu Phật tử không như thế thời phạm “Khinh Cấu Tội.”: Moreover, the disciple of 
the Buddha should respectfully request the guest-master to preach the Dharma three times 
a day by bowing to him without a single thought of resentment or weariness. He should be 
wllling to sacrifice 1mself for the Dharma and never be lax In requesting 1t. If he does not 
act in this manner, he commifs a secondary offense. 

Giới Không Đi Nghe Pháp—Failing to Attend Dharma Lectures: Nếu là Phật tử, hàng tân 
học Bồ Tát, phàm nơi chốn nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh luật đến chỗ Pháp Sư 
để nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, trong vườn cây, chùa, nhà, vân vân, tất cả 
chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa 
hỏi, thời phạm “Khinh Cấu Tội ”—A disciple of the Buddha, who has just begun 
Bodhisattva training should take coples of the appropriate sutras or precept codes to any 
place where such sutras or moral codes are being explained, to listen, study, and inquire 
about the Dharma. He should go to wherever there 1s a Dharma Master lecturing, be It in a 
house, beneath a tree, in a temple, 1n the forests or mountains, or elsewhere. If he faIls to 
do so, he commits a secondary offense. 

Giới Trái Bỏ Đại Thừa —On Turning Away from the Mahayana: Nếu là Phật tử, có quan 
niệm trái bổ kinh luật Đại Thừa thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói mà đi thọ trì 


3) 


1334 


kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của hàng Thanh Văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến, 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—If a disciple of the Buddha denies the eternal 
Mahayana sutras and moral codes, declaring that they were not actually taught by the 
Buddha, and ¡nstead follows and observes those of the Two Vehicles and deluded 
externalists, he commits a secondary offense. 

Giới Không Chăm Sóc Người Bệnh —On Failure to Care for the Sick: Nếu là Phật tử, thấy 
tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng dường Phật. Trong tám phước 
điển, chăm sóc cho người bệnh là “phước điển thứ nhất.” Nếu như cha mẹ, Sư Tăng cùng 
đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau khổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh, Phật 
tử lại vì lòng hờn giận mà không chăm sóc, nhẫn đến thấy trong Tăng phường, thành ấp, 
nơi núi rừng, đồng nội, đường sá có người tật bệnh mà không lo cứu tế, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—Should a disciple of the Buddha see anyone who ¡s sick, he ¡s 
constanfly to provide for that person”s needs Just as he would for a Buddha. Of the eight 
Fields of Blessings, looking after the sick 1s the most Important. A Buddha”s disciple 
should take care of his father, mother, Dharma teacher or disciple, regardless of whether 
he or she 1s disabled or suffering from varlous kinds of diseases. If Instead, he becomes 
angry and resentful and fails to do so, or refuses to rescue the sick or disabled in the 
temple, cities and towns, forests and mountains, or along the road, he commits a secondary 
offense. 


10) Giới Chứa Khí Cụ Sát Sanh —On Storing Deathly Weapons: Nếu là Phật tử, không đặng 


cất chứa những binh khí như dao, gậy, cung, tên, bùa, giáo, vân vân, cùng những đồ sát 
sanh như chài, lưới, rập, bẫy, vân vân. Là Phật tử , dầu cho đến cha mẹ bị người giết, còn 
không báo thù, huống lại đi giết chúng sanh! Không được cất chứa những khí cụ sát sanh! 
Nếu cố cất chứa, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——A disciple of the Buddha should 
not store weapons such as knives, clubs, bows, arrows, spears, axes or any other weapons, 
nor may he keep nets, traps or any such devices used In destroying life. As a discIple of 
the Buddha, he must not even avenge the death of his parents, let alone kill sentient 
beings! He should not store any weapons or devices that can be used to kill sentient 
beings. If he deliberately does so, he commits a secondary offense. 


11) Giới Đi Sứ —On Serving as an Emissary: Nếu là Phật tử, chẳng đặng vì quyển lợi và ác 


tâm mà ởđi thông sứ mạng cho hai nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho 
vô lượng chúng sanh bị giết hại. Là Phật tử không được vào, cùng qua lại trong quân trận, 
huống lại cố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—— 
A disciple of the Buddha shall not, out of personal benefit or evil Iintentions, act as a 
country emissary to foster military confrontation and war causing the slaughter of 
countless sentilent beings. As a disciple of the Buddha, he should not be involved ïn 
military affalrs, or serve as a courier between armies, much less act as a willing catalyst 
for war. If he deliberately does so, he commifs a secondary offense. 


12) Giới Buôn Bán Phi Pháp——On Unlawful Business Undertakings: Nếu Phật tử cố bán người 


lành, tôi trai, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván cây, đồ đựng thây chết, còn không 
được tự mình buôn bán các thứ ấy, huống lại bảo người. Nếu cố tự buôn bán hay bảo 
người buôn bán các thứ ấy, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the 
Buddha must not deliberately trade In sÏaves or sell anyone Into servitude, nor should he 
trade in domestic animals, coffins or wood for caskets. He cannot engage In these types of 


1335 


business himself much less encourage others to do so. Otherwise, he commits a secondary 
offense. 


13) Giới Hủy Báng—On Slander and Libel: Nếu Phật tử, vì ác tâm, nơi người tốt, người lành, 


Pháp Sư, Sư Tăng, hoặc Quốc Vương và hàng quý nhơn, vốn vô sự mà hủy báng là phạm 
bảy tội nghịch, mười giới trọng. Với cha mẹ, anh, em, lục thân phải có lòng từ bi hiếu 
thuận, mà trở lại vu khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội ”—A disciple of the Buddha must not, without cause and with evil 
1ntenftions, slander virtuous people, such as Elder Masters, monks or nuns, kings, princes or 
other uprIght persons, saying that they have committed the Seven Cardinal Sins or broken 
the Ten Major Bodhisattva Precepts. He should be compassionate and filial and treat all 
virtuous people as If they were his father, mother, siblings or other close relatives. If 
1nstead, he slanders and harms them, he commits a secondary offense. 


14) Giới Phóng Hỏa—On Starting Wildfire: Nếu Phật tử, vì ác tâm, phóng hỏa đốt núi, rừng, 


đồng nội. Từ tháng tư đến tháng chín phóng hỏa. Hoặc cháy lan đến nhà cửa, thành ấp, 
Tăng phường, ruộng cây của người và cung điện tài vật của quỷ thần. Tất cả chỗ có sanh 
vật không được cố ý thiêu đốt. Nếu cố thiêu đốt, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A 
disciple of the Buddha shall not, out of evil intentions, start wlldfires to clear forests and 
burn vegetation on mounfains and plains, during the fourth to the ninth months of the lunar 
year. Such fires are particularly InJurious to animals during that period and may spread to 
people”s homes, towns and villages, temples and monasteries, fields and groves, as weel 
as the unseen dwellings and possessions of deities and ghosts. He must not Intentionally 
set fire to any place where there is life. If he deliberately does so, he commits a secondary 
offense. 


15) Giới Dạy Giáo Lý Ngoài Đại Thừa——Teaching Non-Mahayana Dharma: 


a) 


b) 


Nếu Phật tử, từ Phật đệ tử, lục thân, tất cả thiện tri thức, đến ngoại đạo ác nhơn, đều phải 
khuyên bảo thọ trì kinh luật Đại thừa. Nên giảng cho hiểu nghĩa lý khiến phát Bồ Để 
Tâm, Thập Phát Thú tâm, Thập Trưởng Dưỡng tâm, Thập Kim Cang tâm. Trong ba mươi 
tâm ấy, giảng cho họ hiểu pháp dụng tuần thứ của mỗi món: A disciple of the Buddha 
must teach one and all, from fellow disciples, relatives and spiritual friends to externalists 
and evil beings, how to receive and observe the Mahayana sutras and moral codes. He 
should teach the Mahayana principles to them and them develop the Bodhi Mind, as well 
as the ten Dwellings, the Ten Practices and the Ten Dedications, explaining the order and 
function of each of these Thirty Minds or levels. 

Nếu Phật tử vì ác tâm, sân tâm mà đem kinh luật của Thanh Văn Nhị thừa cùng các bộ 
luận của ngoại đạo tà kiến để dạy cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”: If 
1nstead, the disciple, with evil, hateful intentions, perversely teaches them the sutras and 
moral codes of the Two Vehicle tradiion as well as the commentaries of deluded 
externalists, he thereby commits a secondary offense. 


16) Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo——Unsound Explanation of the Dharma: Nếu Phật tử, 


phải tận tâm học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông hiểu nghĩa lý, khi thấy có hàng tân 
học Bồ Tát từ xa trăm đặm nghìn dặm đến cầu học kinh luật Đại thừa, nên đúng như pháp 
giảng giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân 
hay cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thời không phải là hàng Bồ Tát xuất gia. 
Nhẫn đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử 


1336 


đói, cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau mới tuần tự theo căn cơ của mỗi người mà giảng 
chánh pháp cho hàng tân học ấy được mở thông tâm ý. Nếu Phật tử vì quyền lợi, đáng 
dạy mà không dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lớp 
trước sau, thuyết pháp có tính cách hủy báng Tam Bảo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.”—A Bodhisattva Dharma Master must first, with a wholesome mind, study the rules 
of deportment, as well as sutras and moral codes of the Mahayana tradition, and 
understand their meanings In depth. Then, whenever novices come from afar to seek 
1nsftruction, he should explain, in conformity with the Dharma, all the Bodhisattva 
renunciation practices, such as burning one”s body, arm, or finger as the ultimate act In the 
quest for Supreme Enlightenemernt. If a novice 1s not prepared to follow these practices as 
an offering to the Buddhas, he 1s not a Bodhisattva monk. Moreover, a Bodhisattva monk 
should be willing to sacrifice his body and limbs for starving beasts and hungry ghosts as 
the ultmate act of compassion 1n rescuing sentient beings. After these explanations, the 
Bodhisattva Dharma Master should teach the novices 1n an orderly way, to awaken theIr 
minds. If instead, for personal gain, he refuses to teach or teaches In a confused manner, 
quoting passages out of order and context, or teaches in a manner that disparages the 
Triple Jewel, he commifs a secondary offense. 

17) Giới Cậy Thế Lực Quyên Góp Tiền Của—On Exacting Donations: Nếu Phật tử, tự mình 
vì việc ăn uống tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân cận quốc vương, hoàng tử cùng các 
quan, nương quyên cậy thế bức người để lấy tiền của, lại bảo người khác cũng cầu lợi như 
vậy. Tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——A disciple of the Buddha must not, for the sake of 
food, drink, money, possessions or fame, approach and befriend kings, princes, or hiph 
officials and on the strength of such relationships, raise funds, or obtain other advantages. 
Nor may he encourage others to do so. These actions are called untoward, excessive 
demands and lack compassion and filial piety. Such a disciple commits a secondary 
offense. 

18) Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới—On Serving as an Inadequate 
Master: Nếu Phật tử, phải học mười hai phần kinh, thường tụng giới. Mỗi ngày sáu thời, 
nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tánh, Phật tánh của giới. Nếu Phật tử không hiểu 
một kệ một câu cùng nhơn duyên của giới luật, mà dối rằng thông hiểu, đó chính là dối 
gạt mình và cũng là dối gạt người khác. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà lại 
đi làm Thầy Truyền Giới cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of 
the Buddha should study the Twelve Divisions of the Dharma and recite the Bodhisattva 
Precepts frequently. He should strictly observe these precepts in the Six Periods of the day 
and night and fully understand their meaning and principles as well as the essence of their 
Buddha Nature. If instead, the disciple of the Buddha fails to understand even a sentence 
or a verse of the moral code or the causes and conditions related to the precepts, but 
pretends to understand them, he ¡1s deceiving both himself and others. A disciple who 
understands othing of the Dharma, yet acfs as a teacher transmitting the precepts, comifs a 
secondary offense. 

19) Giới Lưỡng Thiệt—On Double-Tongue Speech: Nếu Phật tử, vì ác tâm, thấy Thầy Tỳ 
Kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho sanh sự bất 
hòa, khinh khi người hiển, tạo nhiều tội ác. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A 


1337 


disciple of the Buddha must not, with malicious Intent øossIp or spread rumors and slander, 
create discord and disdain for virtuous people. An example 1s disparaging a monk who 
observes the Bodhisattva precepts, as he makes offerings to the Buddha by holding an 
Incense burner to his forehead. A disciple of the Buddha who does so commits a 
secondary offense. 


20) Giới Không Phóng Sanh——Failure to Liberate Sentient Beings: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Nếu là Phật tử, phải vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. Người ấy phải luôn quán tưởng: 
“Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhơn là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó.”—— 
A disciple of the Buddha should have a mind of compassion and cultivate the practice of 
liberating sentient beings. He must reflect thus: “Throughout the eons of time, all male 
sentient beings have been my father, all female sentient beings my mother. [ was born of 
them.” 

Nếu giết chúng để ăn thịt, thì chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta: I 
now slaughter them, I would be slaughtering my parents as well as eating flesh that was 
Once my own. 

Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta, cho nên phải thường làm việc phóng 
sanh, và khuyên bảo người làm. Nếu lúc thấy người đời sát sanh, nên tìm cách cứu hộ cho 
chúng được thoát khỏi nạn khổ! Thường đem giới Bổ Tát giảng dạy để cứu độ chúng 
sanh: This 1s so because all elemental earth, water, fire and air, the four constituents of all 
life, have previously been part of my body, part of my substance. [ must therefore always 
cultivate the practice of liberating sentient beings and enjJoin others to do likewIse, as 
sentlent beings are forever reborn, again and again, lifetime after lifetime. lf a 
Bodhisattva sees an animal on the verge of being killed, he must devise a way fo rescue 
and protect It, helping 1t to escape suffering and death. The disciple should always teach 
the Boddhisattva precepts to rescue and deliver sentient beings. 

Nếu ngày cha mẹ hay anh em chết, nên thỉnh Pháp sư giảng kinh luật Bồ tát giới. Người 
chết nhờ phước đức ấy, hoặc được vãng sanh Tịnh Độ ra mắt chư Phật, hay thác sanh 
trong cõi trời người. Nếu không làm các điều trên đây, Phật tử này phạm “Khinh Cấu 
Tội.”: On the day of his father, mother, and siblings die, he should invite Dharma Master 
to explain the Bodhisattva sutras and precepts. This will generate merits and virtues and 
help the deceased either to achieve rebirth in the Pure Land and meet the Buddhas or to 
secure rebirth in the human or celestial realms. If Instead, a disciple fals to do so, he 
commifs a secondary offense. 


21) Giới Đem Sân Báo Sân, Đem Đánh Trả Đánh—On Violence and Vengefulness: 


a) 


Nếu Phật tử, không được đem giận trả giận, đem đánh trả đánh. Nếu cha mẹ anh em hay 
lục thân bị người giết cũng chẳng được báo thù, hoặc quốc chủ bị người thí chết cũng 
chẳng được báo thù. Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với 
hiếu đạo. Hãy còn không được chứa nuôi tôi tớ, rồi đánh đập mắng nhiếc chúng, mỗi 
ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khẩu nghiệp. Huống lại cố đi làm tội thất 
nghịch: A disciple of the Buddha must not return anger for anger, blow for blow. He 
should not seek revenge, even 1f his father, mother, siblings, or close relatives are killed, 
nor should he do so 1f the ruler or king of his country 1s murdered. To take the life of one 
being In order to avenge the killing of another 1s contrary to filial piety as we are all 
related through eons of birth and rebirth. Furthermore, he should not keep others In 


b) 


1338 


servitude, much less beat or abuse them, creating evil karma of mind, speech and body 
day after day, particularly the offenses of speech. How much less should he deliberately 
commit the Seven Cardinal Sins. 

Nếu xuất gia Bồ Tát không có lòng từ bi cố báo thù, nhẫn đến cố báo thù cho trong hàng 
lục thân, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”: Therefore, if a Bodhisattva-monk lacks 
compassion and deliberately seeks revenge, even for an injustice done to his close 
relatives, he commits a secondary offense. 


22) Giới Không Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp—Arrogance and Failure to Request the 


a) 


b) 


Dharma: 

Nếu Phật tử, mới xuất gia chưa thông hiểu kinh luật, mà tự ỷ mình là trí thức thông minh, 
hoặc ỷở mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ở mình là giòng sang, con nhà quyền quý, hoặc ở 
mình học rộng, phước to, giàu lớn, vân vân, rồi sanh lòng kiêu mạn mà không chịu học 
hỏi kinh luật với các vị Pháp sư học đạo trước mình. VỊ Pháp sư ấy hoặc giòng hèn, con 
nhà hạ tiện, tuổi trẻ, ngèo nàn, hèn hạ, hay có tật nguyên, nhưng lại thực có đức hạnh 
cùng thông hiểu nhiều kinh luật: A disciple of the Buddha who has only recently become 
a monk and 1s still a novice in the Dharma should not be conceited. He must not refuse 
Instruction on the sutras and moral codes from Dharma Masters on account of his own 
intelligence, worldly learning, hiph position, advanced age, noble lineage, vast 
understanding, great merits, extensive wealth and possessions, etc. Although these 
Masters may be of humble birth, young In age, poor, or suffering physical disabilities, they 
may still have genuine virtue and deep understanding of sutras and moral codes. 

Hàng tân học Bồ Tát không được nhìn vào dòng giống vị pháp sư mà không chịu đến học 
đạo lý Đại thừa với vị ấy. Phật tử nếu như vậy thời phạm “Khinh Cấu Tội.”: The novice 
Bodhisattva should not Judge Dharma Masters on the basis of their family background and 
refuse to seek Instructions on the Mahayana truths from them. If he does so, he commifs a 
secondary offense. 


23) Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Dạy——On Teaching the Dharma Grudgingly: 


a) 


b) 


Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ tát, thời đối trước 
tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới. Nên ở trước tượng Phật cùng tượng 
Bồ Tát sám hối trong bẩy ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giới. Như chưa thấy hảo 
tướng thời phải sám hối mười bốn ngày, hăm mốt ngày, hay đến cả năm, cầu thấy được 
hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước tượng Phật hay tượng Bồ Tát 
mà thọ giới. Như chưa thấy hảo tướng thời dầu có đối trước tượng Phật thọ giới, vẫn 
không gọi là đắc giới: After my passing, should a disciple, with a wholesome mind, wish 
to receive the Bodhisattva precepts, he may make a vow to do so before the Images of 
Buddhas and Bodhisattvas and practice repentance before these Images fro seven days. lf 
he then experienced a vision, he has received the pecepts. If he does not, he should 
continue doïng so for fourteen days, twenty-one days, or even a whole year, seeking to 
Wlifness an auspIcious sign. After wItnessing such a sign, he could, in front of Images of 
Buddhas and Bodhisatvas, formally receive the precepts. If he has not witnessed such a 
sien, although he may have accepted the precepts before the Buddha images, he has not 
actually received the precepts. 

Tuy nhiên, nếu đối trước vị Pháp sư mà thọ giới Bồ Tát, thời không cần thấy hảo tướng. 
Tại sao vậy? Vì vị Pháp sư ấy là chư sư truyền giới cho nhau, nên không cần hảo tướng. 


c) 


đ) 


1339 


Hễ đối trước vị Pháp sư ấy mà thọ giới liền đắc giới, do vì hết lòng kính trọng nên đắc 
giới: However, the witnessing of auspIcious signs 1s not necessary I1f the disciple receIve 
the preceptss directly from a Dharma Master who has himself received the precepts. Why 
1S this so? It 1s because this 1s a case of transmission from Master to Master and therefore 
all that is required 1s a mind of utter sincerity and respect on the part of the disciple. 

Nếu ở trong nghìn dặm, mà không tìm được vị Pháp sư truyền giới, thời Phật tử được phép 
đối trước tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo 
tướng: If, within a radius of some thousand miles, a disciple cannot find a Master capable 
Of conferring the Bodhisattva precepts, he may seek to receive them In front of Buddha or 
Bodhisattva images. However, he must witness an auspICIous sIgn. 

Nếu các vị pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp Đại thừa, kết giao với các nhà 
quyền quý, khi có hàng tân học Bồ tát đến cầu học nghĩa kinh luật, lại giận ghét, hay 
khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo, vị nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”: If a Dharma 
Master, on account of his extensive knowledge of sutras and Mahayana moral codes as 
well as his close relationship with kings, princes, and hiph officials, refuses to give 
appropriate answer to student-Bodhisattvas seeking the meaning of sutras and moral 
codes, or does so grudgingly, with resentment and arrogance, he commits a secondary 
offense. 


24) Giới Không Tập Học Đại Thừa—Failure to Practice Mahayana Teaching: Nếu Phật tử, có 


kinh luật Đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân, mà không chịu siêng 
học siêng tu, lại bổ bẩy của báu, trở lại học những sách luận tà kiến của nhị thừa, ngoại 
đạo, thế tục, đó là làm mất giống Phật, là nhơn duyên chướng đạo, chẳng phải thực hành 
đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—If a disciple of 
the Buddha fails to study Mahayana sutras and moral codes assduously and cultivate 
COrrect views, correct nature and correct Dharma Body, it is like abandoning the Seven 
Precious Jewels for mere stones: worldly texts and the Two Vehicle or externalist 
commentaries. To do so 1s to create the causes and conditions that obstruct the Pah to 
Enlightenment and cut himself off from his Buddha Nature. It is a failure to follow the 
Bodhisattva path. If a disciple Intentionally acts in such a manner, he commits a secondary 
offense. 


25) Giới Tri Chúng Vụng Về——Unskilled Leadership of the Assembly: Nếu Phật tử, sau khi 


Phật nhập diệt, làm Pháp sư, Giảng Sư, Luật Sư, Thiền Sư, Thủ Tọa, Tri Sự, Tri Khách, 
phải có lòng từ bi khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng 
vô độ như của riêng mình, mà trở lại khuấy chúng gây gỗ, kình chống, lung lòng xài của 
Tam Bảo, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—After my pasing, should a disciple serve 
as an abbot, elder Master, Precept Master, Meditation Master, or Guest Prefect, he must 
develop a compassionate mind and peacefully settle differences within the Assembly, 
skillfully administering the resources of the Three Jewels, spending frugally and not 
treating them as his own property. If instead, he were to create disorder, provoke quarrels 
and disputes or squander the resources of the Assembly, he would commit a secondary 
offense. 


26) Giới Riêng Thọ Lợi Dưỡng——Accepting Personal Offerings: 


a) 


Nếu Phật tử, ở trước trong Tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát Tỳ Kheo đến, hoặc 
nơi thành ấp nhà cửa của Tăng hay của Vua, nhân đến chỗ kiết hạ an cư cùng trong đại 


1340 


hội... Chư Tăng ở trước phải rước đến đưa đi, cung cấp cho những đồ uống ăn, đồ nằm, 
thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế, vân vân. Nếu tự mình không có, thì phải bán thân, 
bán con cái, lóc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những khách Tăng ấy— 
Once a disciple of the Buddha has settled down In a temple, If visiting Bodhisattva 
Bhikshu should arrive at the temple precints, the guest quarters established by the king, or 
even the summer retreat quarters, or the quarters of the Great Assembly, the disciple 
should welcome the visiting monks and see them off. He should provide them with such 
essenfials as food and drink, a place to live, beds, chairs, and the like. If the host does not 
have the necessary means, he should be willing to pawn himself or cut off and sell his own 
flesh. 

b)_ Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng Tăng thọ trai, khách Tăng có dự phần, vị tri sự phải theo 
thứ tự phái khách Tăng đi thọ trai. Nếu chư Tăng ở trước riêng đi thọ trai mà không phái 
khách Tăng đi, thời vị tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là hàng Sa Môn, không phải 
dòng Thích Tử, nào khác loài súc sanh. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——Whenever 
there are meal offerings and ceremonies at a laymans home, visiting monks should be 
gIven a fair share of the offerings. The abbot should send the monks, whether residents or 
guesfs, to the donor”s place In turn according to their sacerdotal age or merifs and virtues. 
If only resident monks are allowed to accept Invitations and not visiting monks, the abbot 
1S cCommitting a grievous offense and 1s behaving no differently than an animail. He 1s 
unworthy of being a monk or a son of the Buddha, and 1s guilty of a secondary offense. 

27) Giới Thọ Biệt Thỉnh—Accepting Discriminatory Invitation: Nếu Phật tử, tất cả chẳng 
được nhận của cúng dường dành riêng về mình. Của cúng dường nầy thuộc thập phương 
Tăng, nếu nhận riêng thời là lấy của thập phương Tăng đem về phần mình. Và của vật 
trong tám phước điển: chư Phật, Thánh nhơn, chư Tăng, cha, mẹ, và người bệnh, mà tự 
mình riêng nhận dùng. Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha 
must not accept personal Inviftatlons nor appropriate the offerings for himself. Such 
offerings rightly belong to the Sangha, the whole community of monks and nuns of the 
Ten Directions. To accept personal offerings 1s to steal the possessions of the Sangha of 
the Ten Directions. It is tantamount to stealing what belongs to the Eight Fields of 
Blessings: Buddhas, Sages, Dharma Masters, Precept Masters, Monks/Nuns, mothers, 
fathers, the sick. Such a disciple commits a secondary offense. 

28) Giới Biệt Thỉnh Tăng—Issuing Discriminatory Invitation: Nếu Phật tử, có những hàng Bồ 
Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn việt lúc muốn thỉnh Tăng để cúng dường cầu 
nguyện, nên vào Tăng phường thưa với vị Tri Sự. VỊ Tri Sự bảo theo thứ tự mà thỉnh thời 
được thập phương Hiển Thánh Tăng. Mà người đời thỉnh riêng năm trăm vị A La hán Bồ 
Tát Tăng vẫn không bằng theo thứ tự thỉnh một phàm phu Tăng. Trong giáo pháp của bẩy 
Đức Phật đều không có pháp thỉnh Tăng riêng. Nếu thỉnh Tăng riêng đó là pháp của 
ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thỉnh riêng thời phạm “Khinh Cấu 
Tội.—A disciple of the Buddha, be he a Bodhisattva monk, lay Bodhisattva, or other 
donor, should, when Inviting monks or nuns to conduct a prayer session, come to the 
temple and inform the monk In charge. The monk wIll then tell him: “Inviting members of 
the Sangha according to the proper order 1s tantamount to Inviting the arhats of the Ten 
Directions. To offer a discriminatory special inviftation to such a worthy group as five 
hundred Arhats or Bodhisattva-monks will not generate as much merIt as Inviting one 


1341 


ordinary monk, If it is his turn. There 1s no provision 1n the teachings of the Seven Buddhas 
for discriminatory Invifations. To do so 1s to follow externalist practices and to contradict 
filial toward all sentient beings. If a disciple deliberately 1ssues a discriminatory 1nvifation, 
he commits a secondary offense. 

29) Giới Tà Mạng Nuôi Sống—On Improper Livelihood: Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi 
dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự xay, tự giã xem tướng, bàn mộng, 
đoán sẽ sanh trai hay gái, bùa chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó 
săn, hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sanh kim, sanh ngân, 
độc sâu cổ, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật 
tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——A disciple of the Buddha should not, for the sake of gain 
or with evil intentions, engage 1n the business of prosfitution, selling the wiles and charms 
of men and women. He must also not cook for himself, milling and pounding grain. 
Neither may he act as a fortune-teller predicting the gender of children, reading dreams 
and the like. Nor shall he practice sorcery, work as a trainer of falcons or hunting dogs, nor 
make a living concocting hundreds and thousands of poisons from deadly snakes, Insectfs, 
or from gold and silver. Such occupations lack mercy, compassion, and filial piety toward 
sentient beings. Therefore, 1ƒ a Bodhisattva Intentionally engages In these occupations, he 
commits a secondary offense. 

30) Giới Quản Lý Cho Bạch Y——On Handling Business Affairs for the Laity: Nếu Phật tử vì 
ác tâm, tự mình hủy báng tam Bảo, giả tuồng kính mến, miệng thì nói không, mà hành vi 
lại có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì hàng bạch y làm mai làm mối cho nam cho nữ 
giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược; những ngày lục trai trong mỗi tháng, 
ba tháng trường trai trong mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới. 
Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha must not, with evil 
Intentions, slander the Triple Jewel while pretending to be their close adherent, preaching 
the Truth of Emptiness while his actions are 1n the realm of ExiIstence. Thus, he must not 
handle worldly affairs for the laity, acting as a go-between or matchmaker, creating the 
karma of attachment. Moreover, during the six days of fasting each month and the three 
months of fasting each year, a disciple should strictly observe all precepts, particularly 
those against kiling, stealing and the rules against breaking the fast. Otherwise, the 
disciple commifs a secondary offense. 

31) Giới Không Mua hay Chuộc lại hình tượng Phật —-Rescuing Clerics Along with Sacred 
Objects: Phật tử, sau khi Phật nhập diệt ở trong đời ác, thấy hàng ngoại đạo, bọn giặc 
cướp cùng tất cả người ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán kinh luật, 
đem bán Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề, để làm 
tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi người. Phật tử thấy những sự như thế, nên có 
lòng từ bi m cách cứu vớt. Nếu không đủ sức, Phật tử phải đi quyên tiền các nơi để 
chuộc hình tượng Phật, Bồ Tát và tất cả kinh luật, chuộc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, người tu 
hạnh Bồ tát, kẻ phát tâm Bồ Để. Nếu không chuộc, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội. ——After my passing, in the evil periods that w1ll follow, there will be externalists, evil 
persons, thieves and robbers who steal and sell statues and paintuings of Buddhas, 
Bodhisattvas and those to whom respect 1s due such as their parents. They may even 
peddle coples of sutras and moral codes, or sell monks, nuns or those who follow the 
Bodhisattva Path or have developed the Bodhi Mind to serve as refainers or servants fo 


1342 


officials and others. A disicple of the Buddha, upon witnessing such pitiful events, must 
develop a mind of compassion and find ways to rescue and protect all persons and 
valuables, raising funds wherever he can for this purpose. If a Bodhisattva does not act In 
this manner, he commits a secondary offense. 

32) Giới Tổn Hại Chúng Sanh—On Harming Sentient Beings: Phật tử không được buôn bán 
dao, gậy, cung, tên, những khí giới sát sanh. Không được chứa cân non thước thiếu. Không 
được nương thế lực quan quyền mà lấy tài vật của người. Không được ác tâm trói buộc 
người, và phá hoại việc thành công của người. Không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. 
Nếu cố làm các điều trên, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”——A disciple of the Buddha 
must not sell knives, clubs, bows, arrows, other life-taking devices, nor keep altred scales 
or measuring devices. He should not abuse his governmenfal position to confiscate 
people”s possessions, nor should he, with malice at heart, restrain or imprison others or 
sabotage theIr success. In addition, he should not raise cats, dogs, foxes, pIgs and other 
such animals. If he intentionally does such things, he commits a secondary offense. 

33) Giới Tà Nghiệp Giác Quán—On Watching Improper Activities: Phật tử không được vì ác 
tâm đi xem tất cả nam nữ đánh nhau, hay quân trận binh tướng, giặc cướp, vân vân, đấu 
chiến với nhau. Cũng chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá 
bóng, vân vân, cho đến bói xủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp. Nếu cố làm các 
điều trên, Phật tử phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha must not, with evil 
Intentions, watch people fighting or battling of armies, rebels, gangs and the like. He 
should not listen to the sounds of conch shells, drums, horns, guitars, flutes, songs or other 
muslc, nor should he be party to any form of gambling, whether dice, checkers, or the like. 
Furthermore, he should not practice fortune-telling or divination nor should he be an 
accomplice to thieves and bandits. He must not participate in any of these activities. If 
Iinstead, he intentionally does so, he commits a secondary offense. 

34) Giới Tạm Bỏ Bồ Đề Tâm—Temporary Abandoning of the Bodhi Mind: Nếu Phật tử, ngày 
đêm sáu thời đọc tụng giới Bồ Tát nầy. Nên giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm 
ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như Tỳ Kheo bị cột 
bằng dây cổ. Thường có tín tâm lành đối với Đại thừa. Tự biết rằng mình là Phật chưa 
thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát Bồ Để Tâm và giữ vững không thối 
chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng theo Nhị thừa hay ngoại đạo, Phật tử nầy phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should observe the Bodhisattva precepts at 
all times, whether walking, standing, reclining or seated, reading and reciting them day 
and night. He should be resolute in keeping the precepts, as strong as a diamond, as 
desperate as a shipwrecked person clinging to a small log while attempting to cross the 
Ocean, or as principled as the Bhiksu bound by reeds. Furthermore, he should always have 
a wholesome faith In the teachings of the Mahayana. Consclous that sentient beings are 
Buddhas-to-be while the Buddhas are realized Buddhas, he should develop the Bodhi 
Mind and maintann 1t in each and every thought, without retrogression. Ifa Bodhisattva has 
but a single thought in the direction of the wo Vehicles or externalist teachings, he 
commits a secondary offense. 

35) Giới Không Phát Nguyện—Failure to Make Great Vows: Nếu Phật tử, nên phát những 
điều nguyện lớn: nguyện ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, sư trưởng; nguyện được gặp Thầy 
tốt bạn hiền, để thường được học hỏi các kinh luật Đại thừa, được dạy về Thập Phát Thú, 


1343 


Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cang, Thập Địa; nguyện hiểu rõ để tu hành đúng chánh 
pháp; nguyện giữ vững giới luật nhà Phật: thà chết chớ không chịu phai lòng. Nếu tất cả 
Phật tử không phát những điều nguyện trên đây thời phạm “Khinh Cấu Tội.”—A 
Bodhisattva must make many great vows, to be filial to his parents and Dharma teachers, 
to meet good spiritual advisors, friends, and colleagues who will keep teaching him the 
Mahayana sutras and moral codes as well as the Stages of Bodhisattva Practice, the Ten 
Dwellinsgs, the Ten Practices, the Ten Dedications, and the Ten Grounds. He should 
further vow to understand these teachings clearly so that he can practice according to the 
Dharma while resolutely keeping the precepts of the Buddhas. If necessary, he should lay 
down his life rather than abandon this resolve. If any Bodhisattva does not make such 
vows, he commIfs a secondary offense. 


36) Giới Không Phát Thệ_—Failure to Take Solemn Oaths: Nếu Phật tử, khi đã phát đại 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


nguyện trên đây rồi, phải giữ gìn giới cấm của Phật. Phải tự thệ rằng Once a 
Bodhisattva has made these great vows, he should strictly keep the precepts of the 
Buddhas and take the following oaths: 

Thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi dao, quyết không cùng với tất cả người nữ làm điều 
bất tịnh để phạm điều cấm trong kinh luật của Tam Thế chư Phật: I would rather jump 
Into a raging blaze, a deep abyss, or Iinto a mountain of knives, than engage in Impure 
actions with any woman, thus violating the sutras and moral codes of the Buddhas of the 
Three Periods of Time. 

Lại thể rằng thà lấy lưới sắt quấn thân mình cả ngàn lớp, quyết không để thân nầy phá 
giới mà thọ những đồ phục của tín tâm đàn việt: I would rather wrap myself a thousand 
times with a red-hot 1ron net, than let this body, should it break the precepts, wear clothing 
provided by the faithful. 

Thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp, quyết 
không để miệng nầy phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàn việt: I would 
rather swallow red hot Iron pellets and drink molten iron for hundreds of thousands of 
eons, than let this mouth, should 1t break the precepts, consume food and drink provided 
by the faithful. 

Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân nầy phá giới mà nhận 
lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàn việt: I would rather lie on a bonfire or burning iron 
net than let this body, should 1t break the precepts, rest on bedding, blankets and mats 
supplied by the faithful. 

Thà trong một hai kiếp cho cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết không để thân nầy 
phá giới mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm đàn việt: I would rather be impaled for 
eons by hundreds of spears, than let this body, should it break the precepts, receIve 
medications from the faithful. 

Thà nhảy vào vạc đầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết không để thân nầy phá giới mà 
lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàn việt: I would rather Jjump into 
a cauldron of boiling oil and roast for hundreds of thousands of eons, than let this body, 
should it break the precepts, receive shelter, groves, gardens, or fields from the faithful. 
Lại phát thệ rằng: Thà dùng chày sắt đập thân nầy từ đầu tới chân cho nát như tro bụi, 
quyết không để thân nây phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàn việt—I 


h) 


1) 


}) 


1344 


would rather be pulverized from head to toe by an iron sledge hammer, than let this body, 
should it break the precepts, accept respect and reverence from the faithful. 

Lại phát thệ rằng: Thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét đôi mắt mình, quyết không 
đem tâm phá giới nầy mà nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm nghìn dùi sắt, đâm 
thủng lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới nầy mà nghe 
tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi mình, quyết không đem 
tâm phá giới nầy mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, 
quyết không đem tâm phá giới nầy mà ăn các thức tịnh thực của người. Thà lấy búa bén 
chặt chém thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới nầy mà tham mặc đồ tốt —I 
would rather have both eyes blinded by hundreds of thousands of swords and spears, than 
break the precepts by looking at beautiful forms. In the same vein, I shall keep my mind 
from being sullied by exquisite sounds, fragrances, food and sensations. 

Lại phát nguyện: nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật quả: I further vow 
that all sentient beings will achieve Buddhahood. 

Nếu Phật tử không phát những điều thệ nguyện nầy, thời phạm “Khinh Cấu Tội.”: If a 
disciple of the Buddha does not make the preceding great resolutions, he commits a 
secondary offense. 


37) Giới Vào Chỗ Hiểm Nạn——Traveling in Dangerous Areas: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Nếu Phật tử mỗi năm phải hai kỳ hành đầu đà, mùa đông mùa hạ thời ngồi thiển và an cư 
kiết hạ. Thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bát, bình, tọa cụ, tích trượng, hộp lư 
hương, đãy lọc nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, kinh, luật, tượng 
Phật, tượng Bồ Tát: As a cleric, a disciple of the Buddha should engage in ascetic 
practices twice each year. He should sit in meditation, winter and summer, and observe 
the summer retreat. During those periods, he should always carry eighteen essentials such 
as a willow branch for a toothbrush, ash-water for soap, the traditional three clerical robes, 
an Incense burner, a begging bowÏ], a sitting mat, a water filter, bedding, coples of sutras 
and moral codes as welÏ as statues of Buddhas and Bodhisattvas. 

Khi Phật tử hành đầu đà cùng lúc du phương đi lại trăm dặm ngàn dặm, mười tám món 
nầy luôn mang bên mình. Đây là hai kỳ hành đầu đà trong mỗi năm: từ rằm tháng giêng 
đến rằm tháng ba, và từ rằm tháng tám đến rằm tháng mười. Trong hai kỳ hành đầu đà, 
luôn mang theo mình 18 món ấy như chim mang hai cánh: When praticing austerities and 
when travelling, be 1t for thirty miles or three hundred miles, a disciple of the Buddha 
should always have the eighteen essentials with him. The two perlods of austeritiles are 
from the 15” of the first lunar month to the 15” of the third lunar month, and from the 15° 
of the eighth lunar month to the 15” of the tenth lunar month. During the periods of 
austerities, he requires these eighteen essentials Just as a bird needs Ifs two wings. 

Mỗi tháng hai lần, hàng tân học Phật tử, phải luôn tụng giới Bố Tát, tụng mười giới trọng 
và bốn mươi tám giới khinh: Twice each month, the novice Bodhisattva should attend the 
Uposatha ceremony and recite the Ten MaJor and Forty-Eight Secondary Precepts. 

Lúc tụng giới, nên ở trước tượng Phật và Bồ Tát mà tụng. Nếu chỉ có một người bố tát 
thời một người tụng. Nếu có hai người, ba người, nhẫn đến trăm nghìn người, cũng chỉ một 
người tụng, còn bao nhiêu thời lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi 
người đều đắp y hoại sắc cửu điều, thất điều và ngũ điều (chín, bảy hay năm mảnh). 
Trong lúc kiết hạ an cư mỗi mỗi đều phải đúng theo phép tắc: Such recitations should be 


1345 


done before Iimages of the Buddhas and Bodhisattvas. lf only one person attends the 
ceremony, then he should do the reciting. If two, three, or even hundreds of thousands 
attend the ceremony, still only one person should recite. Everyone else should listen In 
silence. The one reciting should sit on a higher level than the audience, and everyone 
should be dressed In clerical robes. During the summer retreat, each and every actiVIty 
should be managed In accordance with the Dharma. 

Lúc hành đầu đà chớ đi đến chỗ có tai nạn, cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai 
gập ghênh, cổ cây rậm rạp, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng nơi bị bão lụt, nạn cháy, 
giặc cướp, đường sá có rắn rít, vân vân. Tất cả những nơi hiểm nạn ấy đều không được 
đến. Chẳng những lúc hành đầu đà, mà lúc kiết hạ an cư cũng không được vào những chỗ 
hiểm nạn ấy. Nếu cố vào những nơi ấy, Phật tử này phạm “Khinh Cấu Tội.”: When 
practicing the austerities, the Buddhist disciple should avoid dangerous areas, unstable 
kingdoms, countries ruled by evil kings, precIpItousterrains, remote wildernesses, reøglons 
inhabited by bandits, thieves, or lions, fIgers, wolves, poisonous snakes, or areas subJect to 
hurricanes, floods and fires. The disciple should avoid all such dangerous areas when 
practicing austerities and also when observing the summer retreat. Otherwise, he commIts 
a secondary offense. 


38) Giới Trái Thứ Tự Tôn Ty——Order of Seating Within the Assembly: Nếu Phật tử, phải theo 


thứ tự đúng pháp mà ngồi: người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời 
ngồi sau. Không luận già trẻ, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, người sang như Quốc Vương, Hoàng 
Tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, tôi tớ, vân vân, tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi 
(người thọ giới trước ngồi trước, người thọ giới sau ngồi sau). Không được như hàng ngoại 
đạo, si mê, hoặc già, hoặc trẻ, ngồi trước sau lộn xộn không có thứ tự, không khác cách 
ngôi của bọn binh nô. Trong Phật pháp, hễ người thọ giới trước thời ngồi trước, còn người 
thọ giới sau thời ngồi sau. Nếu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should sit in the proper order when ¡n the 
Assembly. Those who rceived the Bodhisattva precepts first sit first, those who received 
the precepts afterwards should sit behind. Whether old or young, a Bhiksu or Bhiksunl, a 
person of status, a king, a prIince, a eunuch, or a servant, etc., each should sit according to 
the order in which he received the precepts. Disciples of the Buddha should not be like 
externalists or deluded people who base their order on age or sit without any order at all, 
1n barbarian fashion. In my Dharma, the order of sitting 1s based on seniorify of ordination. 
Therefore, I1f a Bodhisattva does not follow the order of sitting according to the Dharma, 
he commits a secondary offense. 


39) Giới Không Tu Phước Huệ——Failure to Cultivate Merits and Wisdom: 


a) 


b) 


Nếu Phật tử, thường phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo Tăng phường nơi núi rừng 
vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, ngồi thiển trong mùa đông mùa hạ, tất cả 
những cơ sở hành đạo đều nên kiến lập: A disciple of the Buddha should constantly 
counsel and teach all people to establish monasferies, temples and pagodas In mounfains 
and forests, gardens and fields. He should also construct stupas for the Buddhas and 
buildings for winter and summer retreats. All facilities required for the practice of the 
Dharma should be established. 

Người Phật tử phải giảng thuyết kinh luật Đại thừa cho tất cả chúng sanh. Lúc tật bệnh, 
nước có nạn có giặc, ngày cha mẹ, anh em, Hòa Thượng, A Xà Lê khuất tịch, và mỗi tuần 


1346 


thất, nhãn đến bảy tuần thất, cũng nên giảng thuyết kinh luật Đại thừa. Tất cả những trai 
hội cầu nguyện, những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn bão lụt, hỏa hoạn, ghe thuyền 
trôi giạt nơi sông to biển lớn, gặp quỷ la sát, vân vân, đều cũng đọc tụng kinh luật Đại 
thừa. Nhẫn đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thất nghịch, gông cùm xiểng xích trói buộc 
tay chân, hoặc người nhiều dâm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên giảng 
kinh luật Đại thừa. Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành như trên đây, thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.”: Moreover, a disciple of the Buddha should explain Mahayana sutras 
and the Bodhisattva precepts to all sentilent beiIngs. In times of sickness, national 
calamities, Impending warfare or upon the death of one”s parents, brothers and sisters, 
Dharma Masters and Precept Masters, a Bodhisattva should lecture and explain Mahayana 
sutras and the Bodhisattva precepts weekly for up to seven weeks. The disciple should 
read, recite, and explain the Mahayana sutras and the Bodhisattva precepts in all prayer 
gatherings, in his business undertakings and during periods of calamities, fire, floods, 
storms, ship lost at sea 1n turbulent waters or stalked by demons, etc. In the same vein, he 
should do so In order to transcend evil karma, the Three Evil Realms, the Eight 
Difficultes, the Seven Cardinal Sins, all forms of imprisonment, or excessive sexual 
desire, anger, delusion, and i1llness. If a novice Bodhisattva fails to act as Indicated, he 
commits a secondary offense. 


40) Giới Không Bình Đẳng Truyền Giới—Discrimination in Conferring the Precepts: Nếu 


a) 


b) 


c) 


Phật tử, lúc cho người thọ giới không được lựa chọn. Tất cả hàng Quốc vương, Hoàng tử, 
các quan, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thiện nam, Tín nữ, Dâm nam, Dâm nữ, Phạm Thiên 
trong 18 cõi sắc, Thiên tử trong sáu cõi dục, người thiếu căn, hai căn, huỳnh môn, tôi tớ 
và tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục ngọa cụ nên bảo phải hòa màu: xanh, 
vàng, đỏ, đen, tím nhuộm thành hoại sắc cho hợp với đạo—A disciple of the Buddha 
should not be selective and show preference In conferring the Bodhisattva precepts. Each 
and every person can receive the precepts, kings, princes, high officials, Bhiksus, 
Bhksunis, laymen, laywomen, libertines, prostitudes, the gods in the eighteen Brahma 
Heavens or the six Desire Heavens, asexual persons, bisexual persons, eunuchs, slaves, or 
demons and ghosts of all types. Buddhist disciples should be Instructed to wear robes and 
sleep on cloth of a neutral color, formed by blending blue, yellow, red, black and purple 
dyes all together. 

Trong tất cả các quốc độ, nên theo y phục của người trong nước ấy mặc, y phục của Thầy 
Tỳ Kheo đều phải khác với y phục của người thế tục: The clothing of monks and nuns 
should, in all countries, be different from those worn by ordinary persons. 

Khi ai muốn thọ giới Bồ Tát, vị sư phải hỏi rằng: trong đời nầy ngươi có phạm tội thất 
nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong 
đời nầy: Before someone ¡s allowed to receive the Bodhisattva precepts, he should be 
asked: “have you committed any Cardinal Sins?” The Precept Master should not allow 
those who have committed such sins to receive the precepts. 

Đây là tội thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật chẩy máu; hại bậc Thánh nhân; giết cha; 
giết mẹ; giết Hòa Thượng; giết A Xà Lê; phá Yết Ma Tăng hay Chuyển Luân Tăng: Here 
are the Seven Cardinal Sins: Shedding the Buddha”s blood, murdering a sage, killing one”s 
father, one°s mother, murdering a DharmalTeacher, mudering a Precept Master or 
disrupting the harmony of the Sangha. 


đ) 


1347 


Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời không đắc giới. Ngoài ra tất cả mọi người đều 
được thọ giới: Except for those who have committed the Cardinal Sins, everyone can 
receive the Bodhisattva precepts. 

Theo pháp của người xuất gia, không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần: The 
Dharma rules of the Buddhist Order prohibit monks and nuns from bowing down before 
rulers, parents, relatives, demons and ghosts. 

Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp Sư đều được thọ giới. Mà có người từ trăm dặm 
nghìn đặm đến cầu pháp, nếu Bồ Tát Pháp Sư vì ác tâm, sân tâm, mà không mau mắn 
truyền giới Bồ Tát cho người ấy, thời phạm “Khinh Cấu Tội.”: Anyone who understands 
the explanations of the Precept Master can receive the Bodhisattva precepts. Therefore, 1f 
a person were to come from thirty to three hundred miles away seeking the Dharma and 
Precept Master, out of meanness and anger, does not promptly confer these precepts, he 
commifs a secondary offense. 


41) Giới Vì Lợi Làm Thầy——Teaching for the Sake of Profit: 


a) 


b) 


c) 


Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh lòng tin tưởng pháp Đại thừa, Bồ Tát làm pháp sư giáo 
giới cho người. Lúc thấy có người muốn thọ giới Bồ Tát, nên bảo người ấy thỉnh hai đại 
sư: Hòa Thượng và A Xà Lê: If a disciple of the Buddha, when teaching others and 
developing thetr faith in the Mahayana, should discover that a particular person wishes to 
receive the Bodhisattva precepts, he should act as a teaching master and instruct that 
person to seek out two Masters, a Dharma Master and a Precept Master. 

Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu người ấy hiện đời có phạm tội thất 
nghịch, thời Pháp Sư không được cho người ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch, 
thời cho thọ giới. Nếu có phạm trong mười giới trọng, phải bảo người ấy sám hối trước 
tượng Phật và Bồ Tát. Ngày đêm sáu thời tụng giới Bồ Tát tha thiết đảnh lễ Tam Thế Chư 
Phật, cho được thấy hảo tướng. Sám hối như thế trong bảy ngày, mười bốn ngày, hăm mốt 
ngày, nhẫn đến trọn năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng: 
thấy Phật đến xoa đầu mình, hấy quang minh, thấy hoa báu, vân vân, các thứ cảnh tượng 
lạ. Thấy được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không được thấy 
hảo tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích. Người nầy hiện đời cũng không đắc giới, nhưng 
đặng tăng-ích thọ giới: These two Masters should ask the Precept candidate whether he 
has committed any of the Seven Cardinal Sins In this life. If he has, he cannot receive the 
precepts. If not, he may receive the precepts. If he has broken any of the Ten MaJor 
Precepts, he should be Instructed to repent befoe the statues of Buddhas and Bodhiattvas. 
He sould do so six times a day and recite the Ten Major and Forty-EIght Minor Precepts, 
paying respect with utter sincerity to the Buddhas of the Three Periods of Time. He should 
continue 1n this manner until he receives an auspicious response, which could occur after 
seven days, fourteen days, twenty-one days, or even a year. Examples of auspIcIous signs 
inelude: experlencing the Buddhas rub the crown of one”s head, or seeing lights, halos, 
flowers and other such rare phenomena. The witnessing of an auspicious sign Indicates 
that the candidate”s karma has been dissipated. Othewise, although he has repented, 1t was 
of no avail. He still has not received the precepts. However, the merits accrued wIll 
Increase his chances of receiving the precepts In a future lifetime. 

Nếu là người phạm trong bốn mươi tám điều giới khinh, “đối thú sám hối,” thời đặng tiêu 
diệt, không phải như tội thất nghịch: Unlike the case of a major Bodhisattva precept, If a 


đ) 


1348 


candidate has violated any of the Forty-Eight Secondary Precepts, he can confess his 
Infraction and sincerely repent before Bodhisattva-monks or nuns. After that, his offense 
will be eradicated. 

Vị Pháp Sư giáo giới ở trong những pháp nây phải hiểu rõ. Nếu không hiểu kinh luật Đại 
thừa, những giới khinh, giới trọng, hành tướng phải, chẳng phải; không hiểu đệ nhứt nghĩa 
đế, thập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh bất khả hoại tánh, đạo chủng 
tánh, chánh pháp tánh. Những quán hạnh đa thiểu, xuất nhập trong các pháp đó, cùng 
mười chi thiển, tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều thông hiểu: The officiating Master, 
however, must fully understand the Mahayana sutras and moral codes, the secondary as 
well as the maJor Bodhisattva precepts, what constitutes an offense and what does not, the 
truth of Primary Meaning, as well as he various Bodhisattva cultivation stages, the Ten 
Dwellinsgs, the Ten Practices, the Ten Dedications, the Ten Grounds, and Equal and 
Wonderful Enlightenment. He should also know the type and degree of contemplation 
required for entering and exiting these stages and be familiar with the Ten Limbs of 
Enlightenment as welÏ as a variety of other contemplations. 

Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy, cầu nhiều, tham đệ tử đông nên giả tuồng là 
mình hiểu biết tất cả kinh luật, để được cúng dường, đó là tự dối mình mà cũng khi dối 
người khác. Nếu cố làm Giới Sư truyền giới cho người, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.”: If he 1s not familiar with the above and, out of greed for fame, disciples or offerings, 
he makes a pretense of understanding the sutras and moral codes, he 1s deceiving himself 
as well as others. Hence, If he intentionally acts as Precept Master, transmitting the 
precepts to others, he commifs a secondary offense. 


42) Giới Vì Người Ác Giảng Giới—Reciting the Precepts to Evil Persons: Nếu Phật tử không 


được vì tài lợi mà đem đại giới của chư Phật nói với người chưa thọ giới Bồ Tát, hoặc với 
hàng ngoại đạo, những kẻ tà kiến, vân vân. Trừ Quốc vương, ngoài ra không được nói với 
tất cả hạng người ấy. Những hạng người chẳng thọ giới của Phật, gọi là súc sanh, đời đời 
sanh ra không gặp được Tam Bảo, như cây đá, không có tâm thức; gọi là ngoại đạo, bọn 
tà kiến, nào khác cây cối. Với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử giảng nói giới pháp 
của chư Phật, thời phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should not, with a 
gøreedy motive, expound the great precepts of the Buddhas before those who have not 
received them, externalists or persons with heterodox views. Except in the case of kings or 
supreme rulers, he may not expound the precepts before any such persons. Persons who 
hold heterodox views and do not accept the precepts of the Buddhas are animalistic In 
nature. They wIll not, lifetime after lifetime, encounter the Triple Jewel. They are as 
senseless as trees and stones; they are no different from wooden stumps. Hence, If a 
disciple of the Buddha expounds the precepts of the Seven Buddhas before such persons, 
he commits a secondary offense. 


43) Giới Cố Mống Tâm Phạm Giới—Thoughts of Violating the Precepts: 


a) 


Nếu Phật tử, do đức tin mà xuất gia, thọ chánh giới của Phật, lại cố mống tâm hủy phạm 
giới pháp, thời không được thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn việt, cũng không được 
đi trên đất của quốc dân. Năm nghìn đại quỷ luôn đứng án trước mặt người đó mà gọi là 
“Gã bợm giặc.” Nếu khi đi vào trong phòng nhà, thành ấp, các quỷ thường theo chà quét 
dấu chân của người ấy. Tất cả mọi người đều mắng kẻ ấy là kẻ giặc trong Phật pháp——If 
a disciple of the Buddha joins the Order out of pure faith, receives the correct precepts of 


1349 


the Buddhas, but then develops thoughts of violating the precepts, he 1s unworthy of 
receiving any offerings from the faithful, unworthy of walking on the ground of his 
motherland, unworthy of drinking 1ts water. Five thousand guardians spirits constantly 
block his way, calling hìm “Evil thief!” These spirits always follow him into people”s 
homes, villages and towns, sweeping away his very footsprinfs. Everyone curses such a 
disciple, calling him a “Thief within the Dharma.”. 

b)_ Hết thảy chúng sanh đều không muốn nhìn ngó người ấy. Người phạm giới, khác nào loài 
súc sanh, cây cỏ. Nếu cố phá hủy giới pháp của Phật, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu 
Tội.”: All sentient beings avert their eyes, not wishing to see him. A disciple of the 
Buddha who breaks the precepts 1s no different from an animal or a wooden stump. 
Hence, If a disciple Iintentionally violates the correct precepts, he commifs a secondary 
offense. 

44) Giới Không Cúng Dường Kinh Luật —Failure to Honor the Sutras and Moral Codes: Nếu 
Phật tử, phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, dùng giấy, vải, hàng, lụa, 
thẻ tre, vỏ cây, cho đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương 
làm viết, để biên chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương hoa vô giá và tất cả châu báu 
làm hộp, rương, đựng những quyển kinh luật. Nếu không y theo pháp mà cúng dường kinh 
luật, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should always 
singlemindedly receive, observe, read and recite the Mahayana sutras and moral codes. 
He should copy the sutras and moral codes onto bark, paper, fine cloth, or bamboo clats 
and not hesitate to use his own skin as paper, draw his own blood for ink and his marrow 
for ink solvent, or split his bones for use as pens. He should use precious øgems, priceless 
Incense and flowers and other precious things to make and adorn covers and cases to sfore 
the sutras and codes. Hence, 1f he does not make offerings to the sutras and moral codes, 
1n accordance with the Dharma, he commits a secondary offense. 

45) Giới Không Giáo Hóa Chúng Sanh—Failure to Teach Sentient Beings: Nếu Phật tử, nên 
có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy những loài chúng sanh, phẩi 
xướng lên rằng: “Các người đều nên thọ tam quy và thập giới.” Nếu gặp trâu bò, chó, 
ngựa, heo, dê, vân vân, nên tâm nghĩ miệng nói: “Các ngươi là súc sanh phát Bồ Để 
tâm.” Khi Phật tử đi đến núi, rừng, sông, nội cùng tất cả chỗ, đều làm cho hết thảy chúng 
sanh phát Bồ Để tâm. Nếu Phật tử không phát tâm giáo hóa chúng sanh, thời phạm 
“Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha should develop a mind of Great Compassion. 
Whenever he enters people”s homes, villaøges, cItles or towns, and sees senftient beInss, he 
should say aloud, “You sentient beings should all take the Three Refuges and receive the 
Ten Major Bodhisattva Precepts.” Should he come across cows, pIgs, horses, sheep and 
other kinds of animals, he should concentrate and say aloud “You are now animals; you 
should develop the Bodhi Mind.” À Bodhisattva, wherever he goes, be it climbing a 
mOounftain, entering a forest, crossing a river, or walking through a field should help all 
sentient beings develop the Bodhi Mind. If a disciple of the Buddha does not 
wholeheartedly teach and rescue sentient beings In such a manner, he commits a 
secondary offense. 

46) Giới Thuyết Pháp Không Đúng Pháp —Preaching in an Inappropriate Manner: 

a) Nếu Phật tử, thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa. Lúc vào nhà đàn việt sang 
giàu, cùng trong tất cả chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch-y. Phải 


b) 


1350 


ngồi trên tòa cao trước chúng bạch-y: A disciple of the Buddha should always have a mind 
of Great Compassion to teach and transform sentient beings. Whether visiting wealthy and 
arisfocratic donors or addressing Dharma gatherings, he should not remain standing while 
explaining the Dharma to laymen, but should occupy a raised seat In front of the lay 
assembly. 

Vị Tỳ Kheo Pháp Sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết 
pháp, vị pháp sư ngồi tòa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng, hàng thính giả, 
thời ngồi dưới. Đối với Pháp sư phải như là hiếu thuận mẹ cha, kính thuận Sư trưởng như 
Bà La Môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp thời phạm “Khinh 
Cấu Tội.”: A Bhiksu serving as Dharma instructor must not be standing while lecturing to 
the Fourfold Assembly. During such lectures, the Dharma Master should sit on a raised 
seat amidst flowers and Iincense, while the Fourfold Assembly must listen from lower 
seats. The Assembly must respect and follow the Master like filial sons following their 
parents or Brahmans worshipping fire. If a Dharma Master does not follow these rules 
while preaching the Dharma, he commits a secondary offense. 


47) Giới Chế Hạn Phi Pháp —On Regulations Against the Dharma: Nếu Phật tử, đều đã có 


lòng tin thọ giới của Phật, hoặc Quốc vương, Hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử tự ỷ thế 
lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra điều luật chế, hạn chế bốn bộ đệ tử của 
Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát, 
cùng Tháp và Kinh Luật. Lại đặt ra chức quan đổng lý nhằm hạn chế tứ chúng, và lập sổ 
bộ ghi số Tăng. Tỳ Kheo Bồ Tát đứng dưới đất còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc 
phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ Tát nầy chính nên được mọi người cúng dường, 
mà trở lại bắt làm tay sai của các quan chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu quốc vương và 
các quan có lòng tốt thọ giới của Phật, chớ làm tội phá Tam Bảo ấy. Nếu cố làm thời 
phạm “Khinh Cấu Tội.”—A disciple of the Buddha who has accepted the precepts of the 
Buddhas with a faithful mind, must not use his hiíph official position as a King, prince, 
official, etc. to undermine the moral code of the Buddhas. He may not establish rules and 
regulations preventing the four kinds of lay disciples from Joining the Order and practicing 
the Way, nor may he prohibit the making of Buddha or Bodhisattva images, statues and 
stupas, or the printing and distribution of sutras and codes. Likewise, he must not establish 
rules and regulations placing controls on the Fourfold Assembly. If highly placed lay 
disciples engage in actions confrary to the Dharma, they are no different from vassals In 
the service of illepitimate rulers. A Bodhisattva should rightfully receive respect and 
offerings from all. If Iinstead, he 1s forced to defer to officials, this 1s contrary to the 
Dharma, contrary to the moral code. Hence, If a king or official has received the 
Bodhisattva precepts with a wholesome mind, he should avoid offenses that harm the 
Three Jewels. If instead, he intentionally commits such acts, he is guilty of a secondary 
offense. 


48) Giới Phá Diệt Phật Pháp—On Destroying the Dharma: 


a) 


Nếu Phật tử do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi, giảng thuyết giới của 
Phật cho Quốc vương và các quan, làm những sự gông trói các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Nị, 
người thọ giới Bồ Tát như cách của ngục tù và binh nô. Như trùng trong thân sư tử tự ăn 
thịt sư tử, chớ chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá Phật 
pháp, không phải ngoại đạo hay Thiên Ma phá được. Người đã thọ giới của Phật, nên hộ 


b) 


1351 


trì giới luật của Phật như ấp yêu con ruột, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá: A 
disciple of the Buddha who becomes a monk with wholesome intentions must not, for 
fame or profit, explain the precepts to kings or officlals in such a way as to cause monks, 
nuns or laymen who have received the Bodhisattva precepts to be tied up, thrown 1nto 
prIson, conscripted or enslaved. If a Bodhisattva acts in such a manner, he 1s no different 
Írom a worm In a lion”s body, eating away at the lion”s flesh. T1s 1s not something a worm 
living outside the lion can do. Likewise, only diseiples of the Buddhas can bring down the 
Dharma, no externalist or celestial demon can do so. Those who have received the 
precepts of the Buddha should protect and observe them Just as a mother would care for 
her only child or a filial son his parents. They must not bring down the Dharma. 

Người Phật tử khi nghe ngoại đạo, người ác dùng lời xấu hủy báng giới pháp của Phật, 
thời đau đớn không khác nào cả ba trăm cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả nghìn 
lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào thân mình. Thà tự cam vào ở địa ngục đến trăm 
kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy báng giới pháp của Phật do bọn người ác. Huống là 
không lòng hiếu thuận, tự mình hủy phá giới pháp của Phật, hay làm nhơn duyên bảo 
người khác hủy phá. Nếu cố phá giới pháp, Phật tử nầy phạm “Khinh Cấu Tội.”: If a 
Bodhisattva hears externalists or evil-minded persons speak 1ll of, or disparage, the 
precepts of the Buddhas, he should feel as though his heart were pIerced by three hundred 
spears, or his body stabbed with a thousand knives or thrashed with a thousand clubs. He 
would rather suffer in the hells himself for a hundred eons than hear evil beings đisparage 
the precepts of the Buddha. How much worse 1t would be 1f the disciple were to break the 
precepts himself or incite others to do sot Thịs 1s indeed an unfilial mìind! Hence, 1f he 
violates the precepts Iintentionally, he commits a secondary offense. 


(F) Giới cho Người Xuất Gia 
Precepts Ordained Buddhists 


(F-1) Các loại Giới cho 
Phật Tử mới Xuất Gia 
Precepứs for the Nova 


Sáu giới pháp của Thức Xoa Ma Na— The six prohibition rules for a ƒemale devotee: 

Bất Dâm: Chẳng dâm dục cũng chẳng chạm vào người nam—Not indelicacy of contact 
with a male. 

Bất Đạo: Chẳng trộm đạo——Not purloining for cash. 

Bất Sát: Không giết hại sinh vật—Not killing animals. 

Bất Cuống Ngữ: Không nói lời dối trá—Not telling untruthfulness. 

Bất Phi Thời Thực: Chẳng ăn sau ngọ——Not having food after midday meal. 

Bất Ẩm Tửu: Không uống rượu —Not drinking wine or beer. 


(MU) Giới của Sa Di hay Sa Di Ni— Basic prohibiHons binding on novice monks and HUHSs: 


1352 


(A) Mười giới Sa Di— The ten commnandmenfs (precepfs) observed by a novice (laity): 


Ù 
2) 
3) 
a) 
b) 


4) 
5) 


6) 
8) 


b) 


? 
8) 


3) 


Không sát sanh: Chẳng giết mạng sống——Not to kill living beings (abstinance from taking 
He). 

Không trộm cắp: Chẳng lấy của không cho—Not to steal, or not to take what is not been 
øIven (abstinance from taking what 1s not gIiven). 

Không dâm dục: Abstinance from unchasity. 

Không tà dâm (tại g1a): Not to commit adultery. 

Không có hành vi dâm dục (xuất gia): Not to commit misconduct in sexual matters (monks 
and nun§). 

Không nói dối: Chẳng nói láo——Not to lie—Abstinance from lying. 

Không uống rượu: Not to drink liquor, beer or wine—Abstinance from taking fermented 
liquor. 


Không ăn trái thời: Not to eat food out of regulated hours——Abstinance from taking food In 
unprescribed time. 

Không dùng những chất kích thích như hành tỏi hoặc dầu thơm: Not to use garlands or 
perfumes. 

Không nằm giường cao nệm rộng: Not to sleep on high or broad beds. 

Không mang đồ trang sức, cũng như không thoa nước hoa: Not to wear adornments and 
perfumes. 

Không ca hát , đờn địch, nhảy múa: Not to take part in singing, dancing or playing musical 
I1nstrument. 


10) Không tích trử vàng bạc ngọc ngà: Not to possess or store øold, silver or IVOry. 
(B) Sáu Giới Tập Sự theo Phật Giáo buổi ban sơ: Six rules for a probationer oƒ early 


Buddhism: See Ì to 6 1n (A). 


(HI)Mười Giới Bất Hối— Ten rules which produce no regrefs: Mười giới không đưa đến sự 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


hối hận. 

Không sát sanh: Not killing. 

Không trộm cắp: Not stealing. 

Không tà dâm: Not committing sexual misconduct. 

Không nói dối: Not lying. 

Không nói lỗi của người: Not telling a fellow-Buddhist s sins. 

Không uống rượu: Not drinking wine. 

Không tự cho mình hay và chê người dở: Not praising oneself and discrediting others. 
Không hèn hạ: Not being mean to other beings. 

Không sân hận: Not being angry. 


10) Không hủy báng Tam Bảo: Not defaming the Triratna. 


1353 


(F-2) Giới cho Tăng Ni 
Rules for Monks and Nuns 


(Cụ Túc Giới Tỳ Kheo (250)—Two Hundred FỰty Precepts for Bhiksus: 

Hai trăm năm chục giới cho Tỳ Kheo——Two hundred fifty moral precepts for monks——Tỳ 
Kheo là vị đã nhận biết rõ ràng bản chất của đời sống. Vị ấy nhận biết rằng cuộc sống tại 
gia dẫy đầy trở ngại như con đường đầy bụi bậm. Ngược lại, cuộc sống xuất gia như bầu 
trời cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. Vì thế vị ấy quyết từ bỏ cuộc sống trần tục 
để sống đời Du Tăng Khất sĩ. Khi gia nhập Giáo Đoàn, ngoài việc cạo tóc và mặc áo 
vàng, vị ấy còn phải học lý thuyết và thực hành giáo lý nhà Phật, cũng như giữ giới luật 
mà Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, thường thì trẻ dưới 18 tuổi không được thọ giới Tỳ 
Kheo trừ phi nào có những trường hợp đặc biệt. Như trường hợp của Thiếu Khang Đại Sư, 
Tổ thứ Năm của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, vì căn cơ và trí huệ rất linh mẫn, nên năm 15 
tuổi ngài thông suốt năm bộ kinh và đã được cho thọ giới Tỳ Kheo. Phật tử nào muốn 
xuất gia phải sống tu trong chùa vài năm để học và hành nghi lễ Phật giáo. Sau đó nếu 
thấy được thì Thầy viện chủ sẽ cho thọ giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni—A Bhiksu is he 
who has fully realized the true nature of life. He understands that the life of a lay person Is 
full of obstacles as a path of dust. In the contrary, the life of a Bhiksu 1s Just like the open 
sky with full of fresh air. Therefore, he decides to abandon the domestic life and takes up 
the life of a wandering Bhiksu. When he Joins the Order, beside getting his head shaved 
and putting on the yellow robe, he must learn the theoretical and practicing teachings of 
the Buddha and keeps all Bhiksu rules and regulations set forth by the Buddha. Children 
are usually not allowed to take the Bhiksu precepts unless they are ouf-of-the ordinary In 
their abilities. As the case of Great Master Sao-Kang. His intelligence and wisdom were 
extraordinary. After becoming a Bhiksu at the age of 15, He had completely understood 
and deeply penetrated the hidden meanings of the five collections of Sutras. Buddhists 
who wish to become a monk or nun must live In a temple for several years to learn 
Buddhist rituals and practices. Thereafter, If the headmaster deems them being fit and 
ready to become a monk or nun, only then do they take the Bhiksu or BhiksunI precepts. 
These rules include: 


A. Tứ Đọa— Four Deƒfeats: Parajikas (sk)——Tứ Ba La Di—Tứ Cực Trọng Cảm Đọa Tội—Tứ 
Khí —Tứ Trọng——Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa là 
ĐỌA. Tứ Đọa có nghĩa là bốn tội Ba La Di thoái đọa pháp phải bị khai trừ khỏi Tăng 
Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi phạm nầy được xem là có 
tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Tăng nào, bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, 
hễ phạm phải một trong Tứ Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi bị trục 
xuất sẽ không bao giờ được phép trổ lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật Giáo). 
Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Tăng Ni phải 
cẩn trọng đừng để vướng phải một trong Tứ Ba La Di nầy—The four grave prohibitions or 
sins—The word Parajika 1s derived from the Sanskrit root Para and Jika which means that 
makes DEFEAT. Four parajikas mean four causes of falling from grace and final 
€Xcommunication or expulsion of a monk or nun. According to the monastic point of view, 


AI. 


Ũ 
a) 
1) 


¡) 


b) 


c) 


1) 
11) 
1V) 
v) 
d) 


1) 


1354 


these offences are regarded as very serlous In nature. Any monks, regardless of theIr 
ranks and years In the Order, violate any one of these offences, are subJect to expulsion 
from the Order. Once they are expelled, they are never allowed to Join the Order again. 
They are defeated forever. Therefore, the Buddha cautioned all monks and nuns not to 
indulge in any one of them: 

Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa—According to the Mahayana and Hinayana: 

Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)—Panatipata (p)—Killing. 

Nghĩa của sát sanh—The meanings of Panatipata: 

Một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật 
Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn 
ngữ, “Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường 
đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời sống, không cho nó 
tiếp tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những 
động vật, kể cả loài thú, đều được xem là pana—One of the ten kinds of evil karma, to 
KiH living beings, to take life, kill the living, or any conscious being. According to The 
Buddha and His Teaching, written by Most Venerable Narada, kiling means the 
Iintentional destruction of any living being. The Pali term pana strictly means the psycho- 
physical life pertaining to one”s particular existence. The want on destruction of this life- 
force, without allowing 1t to run 1ts due course, 1s panatipata. Pana also means that which 
breathes. Hence all animate beings, including animals, are regarded as pana. 

Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư 
Tăng Ni cũng không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng 
cho những cư sĩ tại gia—Plants are not considered as “living beings” as they possess no 
mind. Monks and nuns, however, are forbidden to destroy even plant life. This rule, 1t may 
be mentioned, does not apply to lay-followers. 

Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh vật nào 
cũng đều phạm khinh giới. Tự vẩn cũng đưa đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai 
sanh—According to the Buddhist laws, the taking of human life offends against the maJor 
commands, of animal life against the less stringent commands. Suicide also leads to 
severe penalties in the next lives. 

Năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp sát sanh —FIve conditions that are 
necessary to complete the evil of killing: 

Có một chúng sanh: ÀA living being. 

Biết rằng đó là một chúng sanh: Knowledge that it is a living being. 

Ý muốn giết: Intention of killing. 

Cố gắng để giết: Effort to kilI. 

Giết chết: Consequent death. 

Hậu quả hay quả báo của sát sanh: Nghiệp dữ gây ra do hành động sát sanh nặng hay nhẹ 
tùy sự quan trọng của chúng sanh bị giết —The consequences of killing. The gravity of the 
evil deed of killing depends on the goodness and the magnitude of the being concerned. 
Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết một tên 
sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát sanh 
và tai hại gây ra quan trọng hơn: The killing of a virtuous person or a big animal 1s 


1) 


¡) 


ii) 


2) 
a) 
1) 


ii) 
b) 


1) 
11) 
11) 
1V) 
v) 
€) 
1) 
11) 


ii) 


1355 


regarded as more heinous than the killing of a vicious person or a small animal, because a 
øreater effort is needed to commit the evil and the loss Involved 1s considerably great. 

Quả dữ của nghiệp sát sanh bao gồm——The evil effetcs of killing include: 

Yểu mạng: Brevity of life. 

Bệnh hoạn: III-health. 

Buồn rầu khổ nạn vì chia ly: Constant grief due to the separation from the loved one 

Luôn luôn lo sợ: Constant fear. 

Những lời Phật dạy về “Sát Sanh” trong Kinh Pháp Cú —The Buddhaˆs teachings on 
“KiHing” in the Dharmapada Sutra: 

Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ 
giết chớ bảo giết —AIlI tremble at sword and rod, all fear death; comparing others with 
oneself, one should neither kill nor cause to kill (Dharmapada 129). 

Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết—AlI tremble at sword and rod, all love life; comparing others 
with oneself; one should not kill nor cause to kill (Dharmapada 130). 

Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 
mười điều —He who takes the rod and harms a harmless person, will soon come to one of 
these ten stages (Dharmapada 137): 

Thống khổ về tiên tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách —He 
will be subJect to cruel suffering of infirmity, bodily Injury, or serlous sickness 
(Dharmapada 138). 

Hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến 
thuộc ly tán—Or loss of mind, or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of 
family members or relatives (Dharmapada (139) 

Hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa 
vào địa ngục—Or destruction of wealth, or lightening fire fire burn his house, and after 
death will go to the hell (Dharmapada 140). 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Dinnadana (p)—Stealing. 

Nghĩa của trộm cắp—The meanings of Dinnadana: 

Không trộm cắp có nghĩa là không được lấy bất cứ thứ gì của người khác: Not to steal 
means one should not steal anything from others. 

Không được tước đoạt quyền lợi của người khác: Not to steal also means that one should 
not rob other”s rights. 

Năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp trộm cắp—The consequences of 
stealing. FIive conditions that are necessary for the completion of the evil of stealing. 

Một vật sở hữu của người khác: Another”s property. 

Biết đó là vật sở hữu của người khác: Knowledge that it is so. 

Cố ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình: Intention of stealing. 

Cố gắng trộm cắp: Effort to steal. 

Thật sự trộm cắp hay sự trộm cắp được thực hiện bằng hành động: Actual removal. 

Quả báo của trộm cắp—The consequences of stealing: 

Nghèo nàn: Poverty. 

Khốn khổ: Misery. 

Thất vọng: Disappointmert. 


1V) 
3) 


4) 


1356 


Làm thân nô lệ: Dependernt livelihood. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm—Abrahmacarya (skÐ—Adultery—Sexual immorality or 
bestiality—Dâm là giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về 
sắc dục hay tà hạnh với người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong mười 
giới trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. 
Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi 
giáo đoàn vĩnh viễn—Lewd—Sexual misconduct—Licentious—Fornication—Adultery—— 
Lascivious——The third commandment of the five basic commandments for lay people, and 
the third precept of the ten major precepts for monks and nuns In the Brahma Net Sutra. 
Monks or nuns who commit this offence will be expelled from the Order forever—See 
Ngũ Giới in Chapter 36 (G) (ID), and Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm 
Võng In Chapter 36 (E) (J). 

Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity—LyIng. 


4A)Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt——False speaking—Falsity— 


a) 


1) 
11) 
1V) 
b) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


Lying. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có bốn điều kiện cần thiết để tạo 
nên nghiệp nói dối —According to The Buddha and His Teachings, there are four 
conditions that are necessary to complete the evil of lying: 

Có sự giả dối không chân thật: An untruth. 

Ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật: Deceiving Intention. 

Thốt ra lời giả dối: Utterance. 

Tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác: Actual deception. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có những hậu quả không tránh 
khỏi của sự nói dối—According to The Buddha and His Teachings, written by Most 
Venerable Narada, there are some Iinevitable consequences of lying as follow: 

Bị mắng chưởi nhục mạ: Being subject to abusive speech. 

Tánh tình đê tiện: Vilification. 

Không ai tín nhiệm: Untrustworthiness. 

Miệng mồm hôi thúi: Stinking mouth. 


4B)Nói Lời Đâm Thọc: Pisunavaca (p}—Slander—Nói lời đâm thọc là có nói không, không 


a) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
b) 


nói có để gây chia rẽ: To slander means to twist stories. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có bốn điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp nói lời đâm thọc—According to The Buddha and His Teachings, written 
by Most Venerable Narada, there are four conditions that are necessary to complete the 
evil of slandering: 

Những người là nạn nhân của sự chia rẽ: Persons that are to be divided. 

Ý muốn phân ly những người ấy hay ý muốn lấy lòng một người: The intention to 
separate them or the desire to endear oneself to another. 

Cố gắng để thực hiện sự phân ly: Corresponding effort. 

Thốt ra lời nói đâm thọc: The communication. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, hậu quả không tránh khỏi của sự 
nói lời đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè—According to The Buddha and His Teachinss, 


1357 


one Inevitable consequences of slandering 1s the dissolution of friendship without any 
sufficient cause. 


4C) Nói Lời Nhảm Nhí: Samphappalapa (p)—Nói lời nhằm nhí vô ích—FErivolous talk. 


a) 


ï) 


b) 


]) 
¡) 


Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp nói lời nhằm nhí vô ích —According to Most Venerable ¡in The Buddha 
and His Teachings, there are two conditions that are necessary to complete the evil of 
frivolous talk: 

Ý muốn nói chuyện nhẩm nhí: The inclination towards frivolous talk. 

Thốt ra lời nói nhẩm nhí vô ích: Its narration. 

Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, đây là những hậu quả không tránh 
khỏi của việc nói lời nhảẩm nhí—According to The Buddha and His Teachings, written by 
Most Venerable Narada, these are the inevitable consequences of frivolous talk: 

Các bộ phận trong cơ thể bị khuyết tật: Defective bodily organs. 

Lời nói không minh bạch rõ ràng (làm cho người ta nghi ngờ): Incredible speech. 


4D)Nói Lời Thô Lỗ: Pharusavaca (p)—Lời nói thô lỗ cộc cằn—Harsh speech. 


a) 


ñ) 
ii) 
b) 


1) 


A2. 


Ù 
2) 
3) 


ni 


Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp nói lời thô lỗ—According to The Buddha and His Teaching, written by 
Most Venerable Narada, there are three conditions that are necessary to complete the evil 
of harsh speech: 

Một người khác để cho ta nói lời thô lỗ: A person to be abused. 

Tư tưởng sân hận: Angry thought. 

Thốt ra lời thô lỗ: The actual abuse. 

Cũng theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, đây là những hậu quả không 
tránh khỏi của sự nói lời thô lỗ cộc cằn—Also according to The Buddha and His 
Teachings, written by Most Venerable Narada, these are Inevitable consequences of harsh 
speech: 

Không làm gì hại ai cũng bị họ ghét bỏ: Being detested by others though absolutely 
harmless. 

Tiếng nói khàn khàn, chứ không trong trẻo: Having a harsh voice. 


Tứ Đọa theo Mật Giáo—Parqjikas according to the Esoferic sect: 

Xả Chánh Pháp: Phế bỏ Chánh Pháp —Discarding the truth. 

Xả Bồ Đề Tâm: Phế bỏ Bồ Đề tâm——Discarding the Bodhi-mind. 

Khan Lận Thắng Pháp: Ích kỷ trong việc truyền bá Chánh Pháp—Being mean or selfish 
1n regard to the supreme law. 

Não Hại Chúng Sanh: Làm tổn hại đến chúng sanh—Injuring the living. 


Thập Tam Giới Tăng Tàn— Thirteen offences which entail monks or nHns f€DOTATY 
expulsion from the Order: Sanghadisesa (skU)—Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Tôn Sư 
Minh Đăng Quang soạn theo Luật Tạng, mười ba giới tổn hại Tăng Tàn khiến chư Tăng 
Ni phạm phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn. Tăng Ni phạm phải sẽ bị Tăng 
chúng quy định thời gian bị tạm trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, người phạm tội 
phải ra trước Tăng chúng xin được tái gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp thuận 
của Tăng chúng, người phạm tội không thể trở lại giáo đoàn —According to Rules for 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1358 


Mendicants composed by Most Honerable Master Minh Đăng Quang In accordance with 
The Sacred Books of the Buddhists, book of the discipline, thirteen offences which entail 
monks or nuns temporary expulsion from the Order. Indulging In any one of these 
offences, monks or nuns are required to leave the Order for a period of time fixed by the 
assembly of monks. After that time, offenders present themselves before the Order to beg 
for a reinstatement. Without the permission from the assembly of monks, offenders cannot 
return to the Order. 

Cấm cố ý lấy tay tự làm sự dâm, ngoại trừ trong giấc mộng: Not to intentionally 
discharge of semen, except during a dream. 

Cấm rờ mình đàn bà, như nắm tay, rờ búi tóc, rờ rẫm tay chân, vân vân: Not to come into 
physical contact with a woman, such as holding her hand, or holding a braid of her hair, or 
rubbing against any one of her limbs. 

Cấm chọc ghẹo dụ dỗ đàn bà: Not to offend a woman with lewd words concerned with 
unchastity. 

Cấm làm mai, cưới gã hay môi giới cho sự hẹn hò: Not to act as a go-between for a 
woman with a man 1n mind or for a man with a woman In mind, whether as a WIÍe or as a 
misfress, or acting as an agent for arranging the meeting of two persons for sexual 
1ndulgence. 

Cấm khoe phép tinh tấn với đàn bà, nói rằng “Các bà phải phụ trợ một người như tôi, đức 
hạnh vẹn toàn, sống đời phạm hạnh" với với muốn quan hệ tới việc dâm dục: Not to speak 
1n praise of ministering to sensure pleasure for self in the present of women, sayIng: 
“Ladies, this 1s the highest kind of ministration, that a woman should mimister to one like 
me, virtuous, of good conduct, leading the Brahma-life” with the meaning to connect with 
sexual Intercourse. 

Cấm tự ý cất phòng sái luật (12 sấy bể dài và 7 sấy bể ngang, và không trình với Tăng 
chúng chỗ cất, bởi vì vị ấy có thể cất phòng ở chỗ không có khoảng trống bao quanh sẽ 
dẫn đến sự bại hoại): Not to build a hut in an unlawful mamner (not in accordance with 
measure of twelve spans In length and seven spans in width, and not bring the assembly of 
monks for marking out a site, for a monk should beg himself for a site which 1nvolves 
desftruction and which has not an open space round 1t). 

Không trình chỗ cất phòng, mặc dù tự ý thí chủ cất cho: Fail to bring for marking out a 
site, even though there 1s a benefactor who 1s willing to build and donate a vihara. 

Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo khác một tội gì mà không có thật: Not to accuse falsely 
(unJustly or wrongly) a monk with an unfounded charge. 

Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội: Not to do things to destroy 
the harmony of the Order. 


10) Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo khác một gì mà không có thật: Not to suspect a monk with 


a groundless charge. 


11) Cấm binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở giáo hội: Not to side with someone who creates 


schism to destroy the harmony of the Order. 


12) Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt chước: Not to lead a solemnly 


brahma life, to be a bad example for others to Imifate. 


13) Nếu vị Tăng cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe lời khuyên giải. Nếu Tăng chúng 


hỏi ba lần mà vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn: If a monk who commits 


1359 


evil conduct or misbehavior, and his evil conduct 1s seen or heard, that monk should be 
admonished up to three times by the assmebly of monks to allow hìm to give up hs 
course. If after being admonmished, he gives up that course, 1t 1s good. If he does not ø1ve 
up, If 1s an offence entailing a formal meting of the Order. 


C. Nhị Giới Bất Định—Two offences oƒ indefinie: Nhị Giới Bất Định hay Nhị Bất Định Giới, 


Ù 


2) 


hay hai giới không định: Aniyata (skt)—Hai giới bất định liên hệ tới vấn đề hoạt động 
tình dục—Two Aniyata offences which are connected with activities of sex—Nghĩa của từ 
“Aniyata” là bất định. Nhị giới bất định là hai giới phạm liên hệ tới tình dục mà sự vi 
phạm còn mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp và tánh chất nghiêm 
trọng của nó mà người phạm tội nầy sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn—The 
meaning of the term “Aniyata” 1s “Indefinite.” Two offences of indefinite are connected 
with activitles of sex. lt depends on circumstances and the serlousness of the offence, 
offenders can be temporarily expelled from the Order. 

Cấm ngôi nói chuyện với đàn bà nơi chỗ vắng vẻ đáng nghi ngờ, có thể đưa đến những 
hoạt động về tình dục. Nếu vị Tỳ Kheo cứ thật mà xưng tội, thì giáo hội sẽ y như lời khai 
mà trị. Nếu lời của Tỳ Kheo không giống như lời của Ưu Bà Di trong cuộc, thì giáo hội sẽ 
y theo lời của vị Ưu Bà Di mà trị: Not to sit down together with a woman ¡in a lonely place 
which can lead to activitles of sex. If the monk confesses, the Order will base on his 
confession for punishment. If he fails to confess or his confession does not match with the 
woman lay follower”s confession, the Order will base on what the woman lay follower”s 
confession to determine his punishmernt. 

Cấm ngồi nói chuyện với đàn bà nơi kín đáo riêng tư có thể dẫn đến việc hành dâm. Hình 
phạt cũng giống như điều (1) vừa kể trên: Not to sit down together with a woman in a 
private, covered place in such a way which may develop Into a situation of sexual 
1nfercourse. Punishment 1s same as 1n (1). 


Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo (Tăng)— Thirty offences which require explanation and 
repentance in front oƒ the Order: Kiết Giới Tam Thập Xả Đọa hay Tam Thập Giới Phá Sự 
Thanh Bần (ba mươi giới phá sự thanh bần) —Nissaggiya-pacittiya (sk)——Đây là ba mươi 
trường hợp vi phạm cần phải được giải thích và sám hối trước Giáo Đoàn —Từ 
Nissaggiya-pacittiya gốc Nam Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có nghĩa là 
từ bỏ; phần thứ hai Pacitya có nghĩa là điều giải trước giáo đoàn. Con người thường có 
khuynh hướng sa ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh 
thoảng vi phạm luật sống trong tự viện, như chấp nhận quá số vật dụng hằng ngày được 
Đức Phật quy định cho Tăng Ni. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra thanh quy tự viện, 
nhằm giúp chư Tăng Ni tránh phạm phải lỗi lầm. Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn 
Sư Minh Đăng Quang soạn từ Luật Tạng cho Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, ba mươi giới mà 
người phạm tội phải giải thích trước giáo đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa—The 
NÑissaggIiya-pacittiya has two components: the word NissaggIya means giving up; and the 
word Pacittiya means reconciliation or expiation. À man by his true nature 1s subJect to 
lapses; therefore, even after Joininng the monastic life, the monk sometimes, makes 
transgression of the monastic rules, I.e., accepting things of daily use In excess of the 
number allowed by the Buddha 1s not proper for monks and nuns. Thus, the Buddha set 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


b) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1360 


forth rules that help making monks and nuns free from transgressions. According to Rules 
for Mendicants composed by Most Honerable Master Minh Đăng Quang, thirty offences 
which require explanation and punishment for the offenders 1s six-day room retention. 
Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: Not to wear or keep an extra robe for more than 
ten days. 

Cấm bỏ chăn áo ở một nơi khác, trong một đêm: Not to leave robes and sleeping material 
1n another place, even for one night (monks should not be away, separated from the three 
robes, even for one night). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị Tăng 
vẫn có thể nhận. Khi nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ vải may, có 
thể để dành chờ có thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng: When robes worn out, 
and the robe-material 1s accrued to the monk, even not at the ripht time, 1t may be 
accepted by that monk 1f he so wish. Having accepted it, it should be made up quickly. But 
1Ý 1t 1s not sufficient for him, that robe-material may be laid aside by that monk for a month 
at moSf. 

Cấm nhận áo của một Tỳ Kheo Ni lạ, trừ sự đổi áo mới: Not to accept a robe from the 
hand of a nun who 1s not In relation, except in exchange. 

Cấm bảo Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt nhuộm hay cất giữ áo cho mình: A monk should not get a 
soiled robe washed or dyed or beaten by a nun who 1s not in relation. 

Tuy nhiên, nếu không ai bảo mà vị Tỳ Kheo Ni ấy tự giặt, hay vị ấy giặt một cái áo chưa 
xài thì không phạm tội: However, If she washes 1t unasked, or If he makes her wash an 
unused robe, there 1s no offence. 

Nếu người mà vị Tỳ Kheo sai giặt áo là một người tập sự hay Sa Di Ni, thì không phạm 
tội: If it 1s washed by a female probationer or by a female novice, there 1s no offence. 
Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt (khi áo bị mất hay bị hư hại): A monk 
should not ask a man or woman householder for a robe, except at the right time (robe 1s 
stolen or destroyed). 

Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi thắt ngặt: Not to accept more than an inner and 
upper robes (If a monk 1s offered robe-material for many robes, then at most he should 
accept enough for an Inner and an upper robe. If he accepts more than that there Is an 
offence of expiation 1nvolving forfeIture). 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một thí chủ định sắm cho áo: When there is a 
householder plans to offer robe-material, or robe-fund, a monk should not design the robe 
as he wIshes. 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có nhiều thí chủ định sắm cho: When there are two or 
more householders plan to offer robe-material or robe-fund, a monk should not design the 
robe as he wishes. 


10) Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc Giáo Hội may liền: Not to obtain robe-fund and 


urge the Order to make the robe immedliately. 


11) Cấm dùng chăn áo bằng tơ, lụa, hàng, mặc dầu có pha lộn vải: A monk should not cause a 


rug to be made mixed with sIIk. 


12) Cấm dùng ngọa cụ màu đen rặt, không có pha lộn màu khác: A monk should not cause a 


rug to be made of pure black sheepˆs wool. 


1361 


13) Cấm dùng ngọa cụ màu trắng rặt, không có pha lộn màu khác: A monk should not cause a 
new rug to made of pure white (If a monk should cause a new rug to be made not taking 
two portions of pure black sheep”s wool, the third of white, the fourth of reddish brown 
colors, there 1s an offence of explation 1nvolving forfeiture). 

14) Cấm chưa đúng sáu năm, mà sắm thêm ngọa cụ khác: A monk should not get rid of a rug 
1f 1t`s less than six years old (a new rug which a monk has made should last for six y©ars. 
If, within six years, whether he has got rid of or has not got rid of that former rug, but he 
has a new rug made, except on the agreement of the Order, there 1s an offence of 
explation Iinvolving forfeiture). 

15) Cấm lấy ngọa cụ mới, che cho cái cũ làm mau hư: Not to take the new rug to wrap around 
the old rug in order to disfigure 1. 

16) Cấm khi viễn hành có ai cúng vải, mà ôm đi xa quá ba ngàn thước: Sheep”s wool may 
accrue to a monk as he 1s going along a road. It may be accepted by a monk, 1f he likes; 
but having accepted it, it should be conveyed in his own hands for three yoJanas at the 
utmost. If he carries further than that, there 1s an offence of expiation involving forfeiture. 

17) Cấm biểu Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt, nhuộm, hay cất giữ vải cho mình: A monk should not 
have sheep”s wool washed or dyed or combed by a nun who 1s not In relation. 

18) Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ khác nhận thế: A monk should not take gold 
and silver, nor should he ask another person to take for him. 

19) Cấm buôn bán đồ quý báu: A monk should not engage in various transactions in which 
gold and silver is used. 

20) Cấm buôn bán bất luận vật gì: A monk should not engage in any kinds of bartering. 

21) Cấm giữ thêm một cái bát, cất quá mười ngày: A monk should not keep an extra bowl for 
more than ten days. 

22) Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm mà cái cũ vẫn còn xài được: A monk should 
not øet another new bowl in exchange for the old bowl, even though the old bowÏ 1s very 
old, but 1s still usable (If a monk sould get another new bowl in exchange for a bowl 
mended In less than five places, there 1s an offence of expiation Involving forfeiture. That 
bowÏ] 1s to be forfeited by that monk to the company of monks, and whatever the last bowl 
belonging to that company of monks, that should be given to this monk with the words: 
“Monk, this 1s a bowl for you; 1t should be kept until it breaks.” That 1s the proper course In 
this case). 

23) Cấm đem chỉ cho thợ đệt xa lạ dệt áo cho mình khi có người cúng: A monk should not ask 
a man or a woman householder who 1s not a relation to weave his robe (saying this robe- 
matrial 1s being especially woven for me, please make 1t long and wide, and make 1t 
evenly woven, well woven and welÏ scraped, etc). 

24) Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho mình: A monk should not ask for vamn, 
or should not have robe-material woven by weavers. 

25) Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A monk should not give a robe to another 
monk and then take 1t back because he 1s angry or displeased of that monk. 

26) Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bảy ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng dường: 
A monk should not store medicine, sugar, fresh butter, oil, honey, etc. for over seven days, 
except when he 1s 1ll. 


1362 


27) Cấm xin vải choàng tắm mùa mưa trước một tháng, dùng trước 15 ngày: A monk should 


not look for robe-material as a cloth for the rain a month before the monsoon, and put 1t 
on fifteen days before the monsoon sftarts. 


28) Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ lại còn hồi nữa: A monk should not obtain the 


robe before the robe-season, lay 1t aside, and ask again during the robe-season. 


29) Sư ẩn cư khi về Giáo Hội, cấm gởi áo nhà quen quá 6 ngày: Having spent the rains up to 


the full moon of the rains, in case a monk who 1s staying 1n such lodgings as those Jungle 
lodgings which are held to be dangerous and frightening, so desires, he may lay aside one 
of his three robes Inside the a house; and should there be any reason for that monk to be 
away, separated from that robe, that monk can be away and separated from that robe for 
at most six nights. Should he be away, separated from that robe for longer than that, 
except on the apreement of the Order, there 1s an offence of expiation Involving 
forfeiture. 


30) Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: A monk should not take any things that belong 


to the Order. 


E. Kiết Giới Cửu Thập Đọa—Ninety offences which lead to expiafion: Cửu Thập Giới Hành 


EL 


Ù 


2) 


3) 


=) 


5) 


theo Đại Thừa và Khất Sĩ (chín mươi giới phạt quỳ hương): Pacittiya (skt)—Chín mươi 
giới phạt quỳ hương—Ninety offences which lead to explation, according to Mahayana 
Budhism and Sangha Bhiksu Buddhism. 

Cửu Thập Giới Đọa Theo Luật Nghỉ Khất Sĩ—Ninety rules ƒor Mendicant Bhiksus: 
Pacittiya (skt——Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn cho 
chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, 90 giới Ba Dật Đề, nếu phạm một trong những tội nầy mà 
chí thành phát lỗ sám hối trước Tăng chúng, thì tội được tiêu khiên. Nếu không chí thành 
phát lỗ sám hối, chẳng những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa 
vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh—According to Most Honorable Minh Đăng Quang ïn the 
Rules for Mendicant Bhiksus, ninety Pacitiya offences which require confession and 
repentance. Ifa monk doing any of them, makes a confession of 1t before the Sangha with 
clear heart, he will become free from the offence. If he doesnt, the offence 1tself will not 
only obstruct his development of wholesome acts, but it will also cause his rebirth in lower 
realms, 1.e., hell, hungry ghosts, or animal. 

Cấm cho rằng phải một việc sai trái: A monk should not tell a conscious lie (telling a 
conscious lie means the words, the utterance, the speech, the talk, the language, the 
1ntimation, the un-ariyan statement of one Intent upon deceiving with words, saying: “I 
have not seen what I have seen, heard what I have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc). 

Cấm chê bai làm người rủn chí: A monk should not should not speak insulting speech to 
discourage people. 

Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta giận nhau: A monk should not speak 
slandering speech to cause people to break their harmony. 

Cấm ở chung nhà với đàn bà trong một đêm: A monk should not lie down ïn a sleeping 
place with a woman. 

Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa thọ giới nhà sư: A monk should not lie down in 
a sleeping place with one who 1s not ordained for more than two nights. 


1363 


6) Cấm tụng kinh chung và một lượt với người chưa thọ đại giới. Tuy nhiên, nếu cùng bậc 
thiện hữu tri thức tại gia đọc tụng và nghiên cứu kinh điển thì không phạm giới Ba Dật 
Đề: A monk should not make one who is not ordained to recite sutras together line by line. 
However, If a monk recite in studying together with lay good advisors, there 1s no offence 
Of Pacittiya. 

7) Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với người chưa thọ giới nhà sư: A monk should not 
speak of another monk”s very bad offence to one who 1s not ordaIned. 

8) Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần thông với người chưa thọ đại giới: A monk should 
not speak of a condition of furthermen to one who 1s not ordained. 

9) Cấm một mình thuyết pháp cho đàn bà nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có đàn ông trí 
thức tham dự: A monk should not teach dharma to women 1n more than Íive or sIx 
sentences, except a learned man Is presenI. 

10) Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào cuốc: A monk should not dig the ground or have 
1t dug. 

11) Cấm đốn cây: A monk should not destroy vegetable growth. 

12) Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta phiền nhiễu: A monk should not argue to đisturb 
other people. 

13) Cấm chê bai, nói ác, hay xúc phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A monk should not 
defame or bad mouth In criticizing the headmaster of the Order. 

14) Cấm dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư bể: A monk should not spread in the 
open aIr a chaIr or a matfress or a stool belonging to the Order, setting forth, but does not 
removed or have 1t removed, to cause 1t destroyed. 

15) Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không dẹp cất: A monk should not spread a sleeping place 
or having 1t spread in a dwelling belonging to the Order, setting forth, but should neither 
remove 1t nor have 1t removed. 

16) Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người khác: A monk should not lie down ¡n a 
sleeping place in a dwelling belonging to the Order, knowing that he 1s encroaching upon 
the space Intended for a monk arrived first. 

17) Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of angry and 
displeased, a monk should not throw out another monk or cause him to be thrown out from 
a dwelling place belonging to the Order. 

18) Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng người: A monk who 
dwells in a lofty cell with an upper part, in a dwelling place belonging to the Order. He 
should not cause any boards or removable feet of his couch to fall down to hurt other 
people. 

19) Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng: A monk should not sprinkle grass 
or clay, or should not have them sprinkled 1f he knows that the water contains lIfe. 

20) Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ quá nhiều chất nặng khiến bị sập: A monk should not cover 
his dwelling place with heavy material that collapse to harm other people. 

21) Khi không có lệnh của Giáo Hội sai đi, cấm dạy đạo, đọc giới bổn với Tỳ Kheo NI: A 
monk should not exhort nuns 1f there 1s no order from the Sangha. 

22) Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết pháp với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều tối đến 
sáng: Even though agreed upon by the Order, a monk should not exhort nuns after sunset. 


1364 


23) Cấm nói giễu rằng các vị sư đi thuyết pháp cho Tỳ Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống no say: A 
monk should not Jjoke that the elder monks are exhorting nuns for the sake of gain. 

24) Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ khi mua dùm hoặc đổi áo mới: A monk should not 
gIve robe-material to a nun who 1s not a relation, except In exchange. 

25) Cấm may áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ: A monk should not sew or cause a robe to be sewn for 
a nun who 1s not a relafion. 

26) Cấm ngồi chung với Tỳ Kheo Ni, ở một chỗ che khuất: A monk should not sit down in a 
private place together with a nun. 

27) Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni dầu làng nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường hợp 
ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến nỗi 
người đi đường phải mang vũ khí): A monk should not have arranged together with a nun 
to go along the same road, even among villages, except at the right time (in this case, the 
right time must be agreed upon by the Order that the road 1s dangerous and frightening 
that one must go with a weapon) 

28) Cấm hẹn nhau đi chung một thuyền, trừ khi qua đò: A monk should not have arranged 
together with a nun to embark In a boat and to go either upstream or downstream, except 
for crossing over to the other bank on a ferry. 

29) Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ có Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi: A monk 
should not eat alms-food knowing that it was procured throuph the intervenfion of a nun. 

30) Cấm đi chung với đàn bà dầu từ làng nầy tới làng kia cũng vậy, trừ khi ngặt nghèo: A 
monk should not have arranged together with a woman to go along the same road (see the 
last part of number 27) 

31) Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong một nhà: A monk should not 
eat more than one meal at a public house, nor should he eat two meals in two days at the 
same house. 

32) Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau yếu: A monk should not 
eat more than one meal and residing at various locations In one day, except when he 1s 1l. 

33) Cấm vắng mặt buổi cơm kỳ hội, trừ khi đau yếu, đi xa, hay trai tăng: A monk should not 
be absent from the group meal, except at a right time, 1.e., time of ilÏness, time of giving 
robes, time of being embarked In a boat, etc. 

34) Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm: A monk should not eat 
solid food or soft food that 1s not left over when he feels full (satisfied); however, when he 
1s sfIll hungry, he can ask for more food. 

35) Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời thỉnh 
đến nhà thí chủ và được cúng dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, vị Tăng ấy 
có thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về tự viện mà 
không chia lại cho chư Tăng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề): When receiving a 
lot of alms-food, a monk must share them with other monks In the Order. If not, there 1s an 
offence of Pacittiya (If a monk, going up to a family, and was Invited to take cakes or 
barley-gruel, two or three bowlfuls may be accepted by the monk. Should he accept more 
than that, there 1s an offence of Pacittiya. Should he accept two or three bowfuls, take 
these cakes back from there and would not share with other monks In the monastery, there 
1s an offence of Pacittiya). 


1365 


36) Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phải ăn lại nữa: A monk should not ask another monk 
who has eaten, who 1s satisfied, to take solid or soft food that 1s not left over. 

37) Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau: A monk should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means afternoon has passed until sunrise). 

38) Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món chẳng phải của cúng dường: A monk should not 
convey to his mouth nutriment not given. 

39) Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm sau khỏi đi khất thực: A monk should not eat or 
partake of solid food or soft food that was stored so that he doesn't have to go begging for 
alms-food the next day. 

40) Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau phải tùy món cần dùng: A monk who is not ¡II should 
not ask for sumptuous foods (sumptuous foods include ghee, fresh butter, oil, honey, fish, 
meat, milk, curds, etc.). 

41) Cấm cố ý làm cho mấy vị Tỳ Kheo khác trễ quá giờ ăn: A monk should not cause other 
monks to be tardy to the meal. 

42) Cấm trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay nam nữ ngoại đạo: A monk should not give with his 
own hand solid food or soft food to a naked ascetic, or to a wanderer or to a female 
wanderer. 

43) Cấm ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong nhà có đàn bà đẹp: After eating, a monk should 
not sit down 1n a house where there 1s a beautiful woman. 

44) Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà đẹp: After receiving 
alms-food, a monk should not sit down 1n a private place on a secluded seat together with 
a woman. 

45) Cấm ngồi gần đàn bà chỗ chán chường (chỗ riêng tư có thể đưa đến việc hành dâm): A 
monk should not sit down together with a woman In a private place (that can lead to the 
development of sexual Intercourse). 

46) Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ vơ nhịn đói: A monk should not find 
fault to đismiss another monk from going Into a village for alms-food to cause that monk to 
Starve. 

47) Cấm lãnh để dành nhiều thuốc: A monk should not store so mụch medicines. 

48) Cấm xem diễn binh tập trận: A monk should not go to see an army fighting. 

49) Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: If 
there 1s some reason for a monk fo øo to visit the army, that monk should not stay with the 
army for two nights. 

50) Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a monk, 
staying with the army for less than two nights, he should not go see a sham-fight or to the 
troops In array or to the massing of the army or to see a review of the army. 

51) Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau: A monk should not drink 
fermented liquor and spirits, nor should he smoke opIum, nor should he chew betel. 

52) Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một cách quá tự do dưới nước: A monk should not playing 
1n the water. 

53) Cấm lấy tay chân mà đánh đá người ta: A monk should not hit other people with hands or 
feet. 

54) Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn: A monk should not disrespect any 
blame or warning from the elder monks. 


1366 


55) Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác kinh sợ: A monk should not frighten a nother 
monk. 

56) Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A monk 
should not bathe at Intervals of less than half a month, except at a right time, 1.e., the time 
Of Illness, the body 1s dirty, or too hot during the summer time. 

57) Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If he ¡s not iI1, 
a monk should not warm himseTf, kindle or cause a fire to be kindled. 

58) Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân vân): 
A monk should not hide or cause to hide another monk”s bowl]l or robe or cloth, even In 
fun. 

59) Cấm lấy lén lại đồ, áo đã cho người ta rồi: A monk should not get back things that he 
already offered to another monk. 

60) Cấm mặc dùng chăn áo, màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi dùng: A 
monk should not wear a robe (white) that has no disfigurement of black, dark green or 
muddy colors. 

61) Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A monk should not intentionally deprive a living thing 
of lie. 

62) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things. 

63) Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà không khuyên giải: A monk should not cause sadness 
to other people. On the contrary, a monk should do his best to comfort people when they 
are sad. 

64) Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ Kheo (tội thô tục nầy liên hệ đến 
Tứ Ba La Di hay Thập Tam Giới Tăng Tàn): A monk should not knowingly conceal 
another monk”s very bad offence (an offence that involves defeat and the thirteen 
enfailing a formal meeting of the Order). 

65) Cấm nhận vào hàng Tỳ Kheo, kẻ nào chưa đúng 20 tuổi trọn: A monk should not 
knowingly confer the Upasampada Ordination on an individual under twenty years of aøe. 

66) Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm thuận: A monk should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already settled according to rule. 

67) Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ làng nầy tới làng kia cũng vậy: A monk should not 
have arransged together with a caravan set on theft, should not knowingly go along the 
same high road, even among villages. 

68) Cấm nói lời dâm dục làm ngăn trở sự thành đạo: A monk should not speak lewd words to 
obstruct the cultivated path. 

69) Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa Di nói sái quấy: A monk should not knowingly 
allow the novice who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, should not support, should not eat with that 
novice, nor should he lie down In a sleeping place with that novice . 

70) Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói chuyện với vị sư nói sái quấy: A monk should not 
knowingly eat together with or be In communion with or lie down 1n a sleeping place with 
a monk who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the Buddha. 

71) Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại: A monk, being spoken to by monks 
regarding a rule, should speak thus: “Your reverences, I will not train myself in this rule of 


1367 


trainng until I[ have ¡inquired about 1t of another experilenced monk who 1s expert In 
discipline.” There 1s an offence of Pacittiya. He should say: “Monks, it should be learnt, 1t 
should be inquired Into, 1t should be investigated by a monk who 1s training.” 

72) Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiển hà vô ích: When the Patimokkha is being recited, 
a monk should not disparaging the rule of training by sayng thus: “On what account are the 
lesser and minor rules of training recited? They only tend to remorse, to vexatlon, to 
perplexIty.” 

73) Cấm chối tội nói rằng tại mình không thuộc giới bổn: A monk should not avoid being 
blamed by saying that he does not understand the Patimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, should speak thus: “Only now I do 
unđderstand that this rule 1s, as 1s said, handed down In a clause, contained In a clause, and 
comes up for recitation every half-moth; 1f other monks should know concerning this monk 
has sat down two or three times before, not to say oftener, while Patimokkha was being 
recited, there 1s not only no freedom for that monk on account of his ignorance, but he 
ought to be dealt with according to the rule for the offence into which he has fallen there, 
and further confusion should be put on him, saying: “Your reverence, this 1s bad for you, 
this is badly gotten by you, that you, while the Patimokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly. ” 

74) Cấm nói chư Tăng nghị xử chẳng công bình: A monk should not say that the Order's 
decision 1s not faIr. 

75) Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra ngoài: A 
monk should not break or interrupt the meeting, not giving the consent by rising up or 
departing from his seat when the Order 1s engaged in decisive talk. 

76) Cấm làm cản trở không cho thi hành điều mà giáo hội đã quyết nghị: A monk should not 
first consent for ligitimate acts, and afterwards engage In criticism. 

77) Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây sổ, sau khi đã êm thuận: A monk should not stand 
overhearing other monks when they are quarrelling, disputing. 

78) Cấm giận mà đánh một vị Tỳ Kheo khác: When angry and displeased, a monk should not 
gIive another monk a blow. 

79) Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ Kheo khác: When angry and displeased, a monk 
should not raIse the palm of the hand against another monk. 

80) Cấm cáo gian rằng vị Tỳ Kheo khác phạm giới Tăng Tàn: A monk should not defame 
another monk with an unfounded charge of an offence entailing a formal meeting of the 
Order. 

81) Cấm vào cung vua thình lnh, không chờ đợi được nghĩnh tiếp: A monk should not 
suddenly enter the threshold of the king palace without waiting to be welcome. 

82) Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm: À monk should not pick up or cause another to pick up treasure or what 1s 
considered to be treasure, except when he knows the owner and picks to set aside for the 
owner to take 1t. 

83) Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội: A monk should not enter a village at 
the wrong time, unless the Order Instructs him to go for some kind of urgent thing to be 
done. 


1368 


84) Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A monk 
should not sit on a couch or chaIr with the legs higher than eight finger-breadths 

85) Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A monk should not have a couch or a chair made 
covered with good cotton. 

86) Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, sừng, ngà: A monk should not have a needle-case 
made of bone or Ivory or horn 

87) Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá: A monk should not sit or lie on a large piece of 
sleeping bag (overs1ze). 

8§) Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang chiều rộng): 
A monk should not use oversize 1(ch-cloth (four spans in length and two spans In breadth). 

89) Cấm dùng chăn tắm lớn quá: A monk should not use oversize towel or cloth for the rains. 

90) Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang): A monk should not have a robe made the measure of the Buddha's robe, or more 
(the measures for the Buddhaˆs robe are nine spans in length and six spans In breadth). 


E2. Kiết Giới Cửu Thập Nhị Đọa theo phái Tiểu Thừa— Ninety-two offences which lead to 
expiation according to Mahayana Buddhism: See VI (E) Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Theo Phật 
Giáo Nguyên Thủy. 


F._ Kiết Giới Tứ Hối Quá hay bốn giới đặc biệt xả đọa—Four offences oƑ disobeying: 
Patidesaniya-dhamma (p)—Bốn giới vi phạm đời sống xuất gia phạm hạnh mà hình phạt 
là phải xin sám hối trước Giáo Đoàn —Four offences of disobeying the rules of monastic 
life outlined in the Vinaya pitaka. The punishment for such trangression 1s the confession 
and repentance of the offence before the Order—Theo Tôn Sư Minh Đăng Quang trong 
Luật Nghi Khất Sĩ, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc Phạn, có nghĩa là phát lỔ xưng ra sự 
vi phạm luật xuất gia trước Giáo Hội. Bốn giới Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà 
hình phạt phải được Giáo Hội quyết định —According to Most Honorable Master Minh 
Đăng Quang In The Rules for Mendicant Bhiksus, the word Patidesaniya 1s a Sanskrit 
word means a confession of an offence or some sort of transgression of monastic rules 
which ought to be confessed before the Order, and the punishments for these offences are 
decided by the Order. 

1) Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đô của Tỳ Kheo Ni xa lạ: A monk should not eat or partake of 
solid food or soft food, having accepted it with his own hand from the hand of a nun who 1s 
not a relation. 

2) Cấm chẳng từ chối Tỳ Kheo Ni nói với thí chủ đãi cơm cho mình (khi thí chủ mời chư 
Tăng đến nhà thiết đãi Trai Tăng. Nếu có một vị Tỳ Kheo Ni đến bên bảo thí chủ đem 
đến cho chư Tăng món cà ri, món cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở trách ngay vị Tỳ Kheo 
Ni ấy “Ni sư nên đứng qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” Nếu không là phạm 
phải tội Ba La Đề Xá Ni): When a householder invites a monk to come to the family. If a 
nun comes to be standing as though giving directlons, saying: “Here g1ve curry, Ø1ve 
cooked rice here,” that nun should be rebuked by the monk, saying: “Stand aside, sister, 
while the monks eat.” If not, the monk violates the Patidesaniya. 

3)_ Cấm xin mãi một nhà, làm cho người ta nghèo túng: A monk should not keep begging for 
foods at the same house to cause them to be poor because of the1r confinuous offerings. 


4) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


1369 


Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có sự nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho mình: 
A monk should not reside in those Jungle lodgings that are dangerous and frightening for 
donators who travel to offer foods and drinks. 


Kiết Giới Chúng Học— One hundred offences connected with the Monks` and Nuns' daily 
activiies: Sekhiya-dhamma (skt)—Sikkka-karaniya (skÙ)—Sekhiya (p)—Gồm một trăm 
trường hợp vi phạm trong cuộc sống hằng ngày —Including one hundred offences 
connected with the Bhiksu's daily activiies—Có một trăm giới chúng học theo hệ phái 
Đại Thừa và Khất Sĩ—There are one hundred Sekhiya rules in Mahayana Buddhism and 
Sangha Bhiksu Buddhism— Tiếng Phạn gọi là Thức Xoa Ca La Ni—Theo Đức Tôn Sư 
Minh Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, Thức Xoa Ca La Ni là một trăm giới cần học 
trong sinh hoạt hằng ngày——According to Most Honorable Master Minh Đăng Quang in 
the Rules for Mendicant Bhiksus, Sikkka-karaniya Includes one hundred rules of conduct 
which are connected with daily activities. 

Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để phủ trùm rún 
và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăn lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước hay phía 
sau, đều bị phạm tội Thức Xoa Ca La Ni: A monk should wear the inner robe all round for 
covering the circle of the navel and the circles of the knees. Whoever out of disrespect 
dresses with an Inner robe hanging down in front or behind, there 1s an offence of wrong- 
doing. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A monk should wear the upper robe even al round 
(whoever out of disrespect puts on an upper robe hanging down In front or behind, there 1s 
an offence of wrong-doing). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà xăn áo lên: A monk should not go into lay peoples houses 
with robes hitched up. He should go well covered In lay people”s houses (nhabited areas 
with). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà xăn áo lên: A monk should not sit down in lay 
people”s houses with robes hitched up. He should sit well covered in lay people”s houses. 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A monk should not go among the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both (ïf out of disrespect 
having lifted up the robe on one side or on both, there 1s an offence of wrong-doing). 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A monk should not sit down amidst 
the houses with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ: A monk should not go into the houses of 
lay people with head covered, either with a towel, a hat, or a cap. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ: A monk should not sit down amidst 
the houses of lay people with head covered, either with a towel, a hat, or a cap. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà vừa đi vừa chạy: A monk should not enter into any lay 
people”s houses, going and running at the same time. 


10) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ sau khi vừa đi vừa chạy: After going and running at the 


same time, a monk should not sit down in lay people”s houses. 


11) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A monk should not 


enter any lay peopleˆs houses with the arms placed on the hips, or with the hands on both 
sides and the elbows turned outwards (akimbo). 


1370 


12) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A monk should not 
sit down in lay people”s houses with the arms akimbo (arms place on the hips, or hands on 
both sides and elbows turned outwards). 

13) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A monk should not go amidst the 
houses swaying the body. He should hold the body straight. 

14) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A monk should not sit down 
amidst the houses sway the body. He should hold the body straighi. 

15) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A monk should not go fidgeting amidst the 
houses (making play with hand or foot). 

16) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa tay: A monk should not sit fidgeting in inhabited 
areas (making play with hand or foot in the houses). 

17) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A monk should not, out of 
disrespect, having uncovered the body, go among the houses. 

18) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A monk should not, out of 
đisrespect, sit down among the house without proper clothes. 

19) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn xuống 
và xa về phía trước chỉ khoảng bể ngang một luống cày: A monk should not go among the 
houses with eyes glanced around. He should go amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plough”s distance ahead. 

20) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang một luống cày: A monk should not sit down in 
the houses with eyes glanced around. He should sit down amidst the houses with eyes cast 
down looking only a plough”s distance ahead. 

21) Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ: A monk should not crouch down on the heels 
(sit arms akimbo) in the lay people”s houses. 

22) Hãy điểm tĩnh khi đi vào nhà cư sĩ: A monk should always keep calm when entering the 
houses of lay people. 

23) Hãy điểm tĩnh khi ngồi trong nhà cư sĩ: A monk should sit calmly in the houses of lay 
people. 

24) Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A monk should not go into the houses of lay 
people with loud laughter. 

25) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư sĩ: A monk should not sit down in the houses of 
lay people with loud laughter. 

26) Phải để ý khi lãnh cơm: A monk should accept almsfood attentively. 

27) Khi lãnh cơm đưa bát ra cho ngay thẳng đừng để đổ: When accepting rice (from 
almsfood), a monk should accept 1n proportion not to overflowing from the capacIty of the 
bowI. 

28) Khi lãnh canh đưa bát cho ngay thẳng, đừng để đổ: When accepting almsfood with soup, a 
monk should accept In proportion not to overflowing the capacity of the bowl. 

29) Phải trộn cơm với đồ ăn đã lãnh: A monk should mix the rice with soup before eating. 

30) Món nào xúc trước thì ăn trước: A monk should the alms-food working down from the top 
without making exceptions (choosing or selecting foods). 

31) Chẳng nên lựa bên này bên kia, hay giữa bát: A monk should not choose alms-food to eat, 
1.e., choosing the alms-food 1m this side, that side, or 1n the middle of the bowl. 


1371 


32) Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A monk 
should not ask for sauce and/or rice for his own appetizing unless he 1s sick. 

33) Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng lãnh thêm nữa: A monk should not hide 
(cover up) sauce and curries with rice out of dsire to øget more. 

34) Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà sanh lòng thèm muốn: A monk should not look 
enviously at anotherˆs bowl. 

35) Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng: After accepting enough 
alms-food, a monk should cover the bowl; then he should sit straight up, eat and 
contemplate at the same time. 

36) Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating alms-food, a monk should not make up too large a 
mouthful. 

37) Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đồ ăn (chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ ăn được 
đưa đến miệng): A monk should not open the mouth till the mouthful is brought to ït. 

38) Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng đổ ăn: A monk should not talk with the 
mouth full (talk with a mouthful in the mouth). 

39) Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thảẩy vào miệng: When eating alms-food, a monk should 
not make up a round mouthful (eat tossing up balls of food). 

40) Chẳng nên ăn trầm vàm đến nỗi rớt ra: A monk should not eat scattering rice or lumps of 
boiled rice about. 

41) Chẳng nên đưa đồ ăn má bên này, qua má bên kia như khỉ: A monk should not eat stuffing 
out the cheeks like a monkey (stuffed the cheek on one side or on both). 

42) Chẳng nên nhai lớn tiếng: A monk should not eat making loud sound or noise. 

43) Chẳng nên nút mạnh trong khi ăn: A monk should not suck the alms-food loudly. 

44) Chẳng nên lấy lưỡi liếm: A monk should not eat licking or wiping, either the hand or the 
bowI. 

45) Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A monk should not eat shaking the hand about. 

46) Chẳng nên lấy tay lượm cơm rớt mà bỏ vào miệng: A monk should not pick up dropping 
rice to put in his mouth. 

47) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay: A monk should not accept a drinking- 
water pot or cụp with the hands soiled with food. 

48) Chẳng nên tạt nước rữa bát ra sân của thí chủ: A monk should not throw out amidst the 
houses, rinsings of the bowl with lumps of boiled rice (bowl washing water which has rice 
ØraIns In 1t). 

49) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên rau cỏ: A monk should not go to stool, 
urinate, blow his nose, or spIt saliva on vegetables. 

50) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên nước: A monk should not go to sfool, 
urinate, blow his nose, or spit saliva in water. 

51) Chẳng nên đứng mà đại, tiểu tiện: A monk should urinate when standing. 

52) Chẳng nên ở và ngủ trong chỗ thờ Phật, trừ khi canh giữ: A monk should not reside and 
sleep at the Buddha altar. 

53) Chẳng nên cất đồ vật tại chỗ thờ Phật, trừ khi bị cướp: A monk should not store anything 
at the Buddha altar, except In case of robbing. 

54) Chẳng nên mang dép vào chỗ thờ Phật: A monk should not wear sandals to enter the place 
of Buddha altar. 


1372 


55) Chẳng nên xách dép vào chỗ thờ Phật: A monk should not carry his sandals around the 
Buddha altar. 

56) Chẳng nên mang dép đi chung quanh chỗ thờ Phật: A monk should not wear sandals when 
going around the Buddha altar. 

57) Chẳng nên mang giày vào chỗ thờ Phật: A monk should not wear shoes to enter the place 
of Buddha altar. 

58) Chẳng nên xách giày vào chỗ thờ Phật: A monk should not carry his shoes around the 
Buddha altar. 

59) Chẳng nên ngồi ăn và bỏ đổ dơ thúi dưới chỗ thờ Phật: A monk should not sit eating and 
leave left-over things at the Buddha altar. 

60) Chẳng nên khiêng xác chết, đi dưới chỗ thờ Phật: A monk should not allow people to 
Carry a corpse around the Buddha altar. 

61) Chẳng nên chôn xác chết tại chỗ thờ Phật: A monk should not bury a dead body at the 
Buddha altar. 

62) Chẳng nên thiêu xác chết ngay chỗ thờ Phật: A monk should not allow people to cremate 
a corpse at the Buddha altar. 

63) Chẳng nên thiêu xác chết gần chỗ thờ Phật để mùi hôi thúi bay tới: A monk should not 
allow people to cremate a corpse near the Buddha altar because 1t can emit the burnt 
smell at the Buddha altar. 

64) Chẳng nên thiêu xác chết tại chỗ thờ Phật: A monk should not allow people to cremate 
corpses at the Buddha altar. 

65) Chẳng nên mang đổ của người chết mà đi dưới chỗ thờ Phật: A monk should not allow 
people to carry clothes of the dead around the Buddha altar. 

66) Chẳng nên đại, tiểu tiện tại chỗ thờ Phật: A monk should not or should not allow people to 
go fo stool or to urinate at the Buddha altar. 

67) Chẳng nên đi vào nhà tiêu mang theo tượng Phật: A monk should not carry the image or 
statue of the Buddha Into the rest room. 

68) Chẳng nên đại, tiểu tiện chỗ mà mùi hôi thúi có thể bay tới chỗ thờ Phật: A monk should 
not allow people to øo to stool or to urinate near the Buddha altar where bad smell can fly 
over the Buddha altar. 

69) Chẳng nên đại, tiểu tiện ngay phía chỗ thờ Phật: A monk should not or should not allow 
people to go to stool or to urinate at the side of the Buddha altar. 

70) Chẳng nên cho phép ai xỉa răng, súc miệng dưới chỗ thờ Phật: A monk should not allow 
people to pick therr teeth or rinse their mouth at the Buddha altar. 

71) Chẳng nên tới trước tượng Phật mà xỉa răng hay súc miệng: A monk should not come in 
front of the Buddha altar to pick his teeth or to rinse his mouth. 

72) Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà xỉa răng hay súc miệng: A monk should not or 
should not allow people to stand around the Buddha altar to pick their teeth or to rinse 
their mouth. 

73) Chẳng nên tại chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A monk should not blow his nose or 
spIt saliva at the Buddha altar. 

74) Chẳng nên đứng trước chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A monk should not stand in 
front of the Buddha altar to blow his nose or fo spIt saliva. 


1373 


75) Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A monk should not stand 
at any sides ofthe Buddha altar to blow his nose or to spit saliva. 

76) Chẳng nên ngôi đưa chân ngay chỗ thờ Phật: A monk should not sit pointing his legs at the 
Buddha altar. 

77) Chẳng nên ở, đứng trên cao hơn chỗ thờ Phật: A monk should not reside or sleep at a 
place which 1s higher than the level of the Buddha altar. 

78) Chẳng nên nắm tay người khác mà đi dạo: A monk should not promenade or to go for a 
walk hand in hand with anyone. 

79) Chẳng nên leo cây cao khỏi đầu, trừ khi có việc: A monk should not climb high trees 
(higher than head level), except emergencIes. 

80) Chẳng nên bỏ bát vào bao mà quảy lên vai, chỗ đầu cây gậy: A monk should not put his 
bowl In a bag, tie 1t to one end of his staff and carry along the road. 

81) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ; lật áo (phanh cổ): A monk should not teach 
Dharma to someone with shirt hitched up. 

82) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ quấn áo lên cổ: A monk should not teach the 
law to someone who hangs his shirt around the neck. 

83) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ khỏa đầu: A monk should not teach Dharma to 
someone wearing a head wrapping who Is not sick. 

84) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ che đầu: A monk should not teach the law to 
someone with head covered (with a turban on his head) and who 1s not sick. 

85) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A monk 
should not teach the law to someone with arms akimbo (arms placed on the hips, or hands 
on both sides and elbows turned outwards). 

86) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc: A monk should not teach Dharma to 
someone mounted on clogs (wooden shoes). 

87) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép: A monk should not teach Dharma to 
someone wearing sandals who 1s not sick. 

8§) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A monk should not teach 
the law to someone In a vehicle who 1s not sIck. 

89) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trong khi mình đứng: A monk should not 
teach Dharma, standing, to someone who 1s sitting down, and who 1s not sick. 

90) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm trong khi mình ngồi: A monk should not 
teach Dharma, sitting, to someone on a bed and who 1s not iÏl. 

91) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngôi dưới đất 
(ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ xấu): A monk should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sifting on a seat and who 1s not 1Ï. 

92) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngồi chỗ thấp: A 
monk should not teach Dharma, having sat down on a low seat, to someone sifting on a 
high seat and who 1s not IÏl. 

93) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi sau: A monk should not 
teach Dharma, going or walking behind, to someone going or walking In front and who 1s 
not IÏl. 

94) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trên mà mình đi dưới: A monk should not 
teach the law, going In a low road, to someone going ¡in a high road. 


1374 


95) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường: A monk should not teach Dharma, standing beside (at the side of) a path, to 
someone standing on a path (in the middle of the path). 

96) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A monk should 
not teach Dharma to someone with a stick In his hand and who 1s not sick. 

Ø7) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm gươm: A monk should not teach Dharma 
to someone with a sword (weapon) in his hand. 

98) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo: A monk should not teach Dharma 
to someone with a spear (lance) In his hand. 

99) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao: A monk should not teach Dharma to 
someone with a kmife in his hand. 

100)Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dù: A monk should not teach Dharma to 
someone with an umbrella in his hand who 1s not sick. 


H Thất Diệt Tranh Pháp— Seven rules ƒor the participaion and settlement oƑ disputed 
questions that have been raised: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 
pháp dùng để hòa giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư Tăng——Saptadhikarana-samatha 
(skÙ —According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven rules given in the Vinaya for settling disputes among monks (disputes arise from 
areuments, misconduct, Judgment and punishment, correctness of a religious observance): 

I1) Tự Thuận: Ưng dữ hiện tiền tỳ n—Sammukha-vinaya (skt)—Face to face evidence, or 
appeal to the law.. 

2) Ức Niệm: Ưng dữ ức niệm tỳ ni (có chứng cớ rằng mình không biết)—Smrti-vinaya 
(skÐ——WItness or proof—Recollection. 

3) Bất Tri: Ưng dữ bất tri tỳ ni (nói quyết rằng quên) —Amudha-vinaya (skt)— 
Irresponsibility——Mental derangement. 

4)_ Đa Nhơn Mích Tội: Chuyển lên giáo hội phân xử—Pratijnakaraka-vinaya (skt——Decision 
by majority vote or verdIict. 

5) Ưng Dữ Tự Ngôn Trị: Tự ăn năn xin lỗi —Tatsvabhavaisiya-vinaya (skt)——Voluntary 
confession. 

6) Đa Mích Tội Tướng: Giao cho một vị sư quảng đại phân xử—Yadbhuyasikiya-vinaya 
(skt)—Condemnaftlon of unconfessioned sin, make a sfatement and ask thrice for 
Judgmett. 

7) Như Thảo Phú Địa: Cùng niệm Phật khỏa lấp —Trnastaraka-vinaya (skt)—Covering the 
mud with straw——Covering over with ørass. 


(I1 Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Phật Giáo Nguyên Thủy (227): 

Cụ túc giới Tỳ Kheo theo Phật Giáo Nguyên Thủy gồm 227 giới—Complete precepts for 
Theravedan monks include two hundred twenty-seven precepts. 

A. Ti Đọa—Four grave prohibitions: Parajikas (skt)——Tứ Ba La Di—Tứ Cực Trọng Cảm Đọa 
Tội—Tứ Khí —Tứ Trọng —Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có 
nghĩa là ĐỌA. Tứ Đọa có nghĩa là bốn tội Ba La Di thoái đọa pháp hải và bị khai trừ khỏi 
Tăng Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi phạm nầy được xem là 
có tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Tăng nào, bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo 





Ù 
2) 
3) 


4) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


1375 


Đoàn, hễ phạm phải một trong Tứ Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi 
bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật 
Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Tăng Ni 
phải cẩn trọng đừng để vướng phải một trong Tứ Ba La Di nầy— The four grave 
prohibitions or sins—The word Parajika 1s derived from the Sanskrit root Para and ]Jika 
which means that makes DEFEATT. Four paraJikas mean four causes of falling from grace 
and final excommunication or expulsion of a monk or nun. According to the monastic poinf 
Of view, these offences are regarded as very serious In nature. Any monks, regardless of 
their ranks and years in the Order, violate any one of these offences, are subJect to 
expulsion from the Order. Once they are expelled, they are never allowed to join the 
Order again. They are defeated foreverTherefore, the Buddha cautioned all monks and 
nuns not to indulge 1n any one of them: 

Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)——Killing. 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Stealing. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm—Abrahmacarya (sk—Adultery—Sexual immorality or 
bestiality. 

Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity. 


Thập Tam Giới Tăng Tàn— Thirteen offences which entail monks temporary expulsion from 
the Order: Sanghadisesa (skt—Theo Luật Tạng, mười ba giới tổn hại Tăng Tàn khiến 
chư Tăng phạm phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn. Vị Tăng nào phạm phải sẽ bị 
Tăng chúng quy định thời gian bị tạm trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, người phạm 
tội phải ra trước Tăng chúng xin được tái gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp thuận 
của Tăng chúng, người phạm tội không thể trở lại giáo đoàn—According to the Vinaya 
Pitaka (Book of Discipline), Part I, translated into English by I.B. Horner, thirteen offences 
which entail monks temporary expulsion from the Order. Indulging In any one of these 
offences, monks are required to leave the Order for a period of time fixed by the assembly 
of monks. After that time, offenders present themselves before the Order to beg for a 
reinstatement. Without the permission from the assembly of monks, offenders cannot 
return to the Order. 

Cấm cố ý lấy tay tự làm sự dâm, ngoại trừ trong giấc mộng: Not to intentionally 
discharge of semen, except during a dream. 

Cấm rờ mình đàn bà, như nắm tay, rờ búi tóc, rờ rẫm tay chân, vân vân: Not to come into 
physical contact with a woman, such as holding her hand, or holding a braid of her hair, or 
rubbing against any one of her limbs. 

Cấm chọc ghẹo dụ dỗ đàn bà: Not to offend a woman with lewd words concerned with 
unchastity. 

Cấm khoe phép tinh tấn với đàn bà, nói rằng “Các bà phải phụ trợ một người như tôi, đức 
hạnh vẹn toàn, sống đời phạm hạnh" với với muốn quan hệ tới việc dâm dục: Not to speak 
1n pralse of ministering to sensure pleasure for self in the present of women, sayIng: 
“Ladies, this 1s the highest kind of ministration, that a woman should mimister to one like 
me, virtuous, of good conduct, leading the Brahma-life” with the meaning to connect with 
sexual Intercourse. 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1376 


Cấm làm mai, cưới gã hay môi giới cho sự hẹn hò: Not to act as a go-between for a 
woman with a man In mind or for a man with a woman in mind, whether as a wIfe Or as a 
misfress, Or acting as an agent for arranging the meeting of two persons for sexual 
1ndulgence. 

Cấm tự ý cất phòng sái luật (12 sấy bể dài và 7 sấy bể ngang, và không trình với Tăng 
chúng chỗ cất, bởi vì vị ấy có thể cất phòng ở chỗ không có khoảng trống bao quanh sẽ 
dẫn đến sự bại hoại): Not to build a hut ín an unlawful manner (not in accordance with 
measure oftwelve spans in length and seven spans in width, and not bring the assembly of 
monks for marking out a site, for a monk should beg himself for a site which Involves 
destruction and which has not an open space round 1t). 

Không trình chỗ cất phòng, mặc dù tự ý thí chủ cất cho: Fail to bring for marking out a 
site, even though there 1s a benefactor who 1s willing to build and donate a vihara. 

Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo khác một tội gì mà không có thật: Not to accuse falsely 
(unJustly or wrongly) a monk with an unfounded charge. 

Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội: Not to do things to destroy 
the harmony of the Order. 


10) Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo khác một gì mà không có thật: Not to suspect a monk with 


a groundless charge. 


11) Cấm binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở giáo hội: Not to side with someone who creates 


schism to destroy the harmony of the Order. 


12) Nếu vị Tăng cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe lời khuyên giải. Nếu Tăng chúng 


hỏi ba lần mà vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn: If a monk who commits 
evil conduct or misbehavior, and his evil conduct 1s seen or heard, that monk should be 
admonished up to three times by the assmebly of monks to allow hìm to give up hs 
course. If after being admonished, he gives up that course, 1t 1s good. If he does not ø1ve 
up, If is an offence entailing a formal meting of the Order. 


13) Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt chước: Not to lead a solemnly 


C. 


brahma life, to be a bad example for others to 1mitate. 


Nhị Giới Bất Định— Two offences oƒ indefinite: Aniyata (sk)—Nghña của từ “Aniyata” là 
bất định. Nhị giới bất định là hai giới phạm liên hệ tới tình dục mà sự vi phạm còn mơ hồ, 
không rõ ràng. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp và tánh chất nghiêm trọng của nó mà 
người phạm tội nầy sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn—The meaning of the term 
“Aniyata” 1s “Indefinite.” Two offences of indefinite are connected with acfIvifles oŸ sex. 
lt depends on circumstances and the serlousness of the offence, offenders can be 
temporarily expelled from the Order. 


1) Cấm ngồi nói chuyện với đàn bà nơi chỗ vắng vẻ đáng nghi ngờ, có thể đưa đến những 


hoạt động về tình dục. Nếu vị Tỳ Kheo cứ thật mà xưng tội, thì giáo hội sẽ y như lời khai 
mà trị. Nếu lời của Tỳ Kheo không giống như lời của Ưu Bà Di trong cuộc, thì giáo hội sẽ 
y theo lời của vị Ưu Bà Di mà trị: Not to sit down together with a woman in a lonely place 
which can lead to activitiles of sex. If the monk confesses, the Order wIll base on his 
confession for punishmernt. If he faIls to confess or his confession does not match with the 
woman lay follower”s confession, the Order wIll base on what the woman lay followerˆs 
confession to determine his punishment. 


1377 


2) Cấm ngôi nói chuyện với đàn bà nơi kín đáo riêng tư có thể dẫn đến việc hành dâm. Hình 


phạt cũng giống như điều (1) vừa kể trên: Not to sit down together with a woman in a 
private, covered place in such a way which may develop Into a situation of sexual 
1nfercourse. Punishment 1s same as 1n (1). 


D. Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo (Tăng)— Thirty offences which require explanation and 


Ù 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


5) 


punishment ƒor the ojfenders ¡is six-day room retenfion: NIssagsiya-pacittiya (skt)—Từ 
Nissaggiya-pacittiya gốc Nam Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có nghĩa là 
từ bỏ; phần thứ hai Pacittiya có nghĩa là điều giải trước giáo đoàn. Con người thường có 
khuynh hướng sa ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh 
thoảng vi phạm luật sống trong tự viện, như chấp nhận quá số vật dụng hằng ngày được 
Đức Phật quy định cho Tăng Ni. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra thanh quy tự viện, 
nhằm giúp chư Tăng Ni tránh phạm phải lỗi lầm. Đây là ba mươi giới mà người phạm tội 
phải giải thích trước giáo đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa—The Nissaggiya- 
pacitiya has two components: the word Nissagsiya means giving up; and the word 
Pacittiya means reconciliation or expiation. A man by his true nature 1s subJect to lapses; 
therefore, even after Joining the monastic life, the monk sometimes, makes transgression 
of the monastic rules, 1.e., accepting things of daily use in excess of the number allowed 
by the Buddha 1s not proper for monks and nuns. Thus, the Buddha set forth rules that help 
making monks and nuns free from transgressions. These are thirty offences which require 
explanation and punishment for the offenders 1s six-day room retention. 

Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: Not to wear or keep an extra robe for more than 
ten days. 

Cấm bỏ chăn áo ở một nơi khác, trong một đêm: Not to leave robes and sleeping material 
1n another place, even for one night (monks should not be away, separated from the three 
robes, even for one night). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị Tăng 
vẫn có thể nhận. Khi nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ vải may, có 
thể để dành chờ có thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng: When robes worn out, 
and the robe-material 1s accrued to the monk, even not at the right time, it may be 
accepted by that monk 1f he so wish. Having accepted it, it should be made up quickly. But 
1Ÿ I† 1s not sufficient for him, that robe-material may be laid aside by that monk for a month 
at most. 

Cấm bảo Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt nhuộm hay cất giữ áo cho mình: A monk should not get a 
soiled robe washed or dyed or beaten by a nun who 1s not In relation. 

Tuy nhiên, nếu không ai bảo mà vị Tỳ Kheo Ni ấy tự giặt, hay vị ấy giặt một cái áo chưa 
xài thì không phạm tội: However, 1f she washes It unasked, or 1ƒ he makes her wash an 
unused robe, there 1s no offence. 

Nếu người mà vị Tỳ Kheo sai giặt áo là một người tập sự hay Sa Di Ni, thì không phạm 
tội: If it is washed by a female probationer or by a female novice, there 1s no offence. 
Cấm nhận áo của một Tỳ Kheo lạ, trừ sự đổi áo mới: Not to accept a robe from the hand 
of a nun who 1s not In relation, except In exchange. 


1378 


6) Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt (khi áo mị mất hay bị hư hại): A 
monk should not ask a man or woman householder for a robe, except at the right time 
(robe 1s stolen or destroyed). 

7)_ Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi thắc ngặc: Not to accept more than an inner and 
upper robes (1Í a monk 1s offered robe-material for many robes, then at most he should 
accept enough for an Inner and an upper robe. If he accepts more than that there Is an 
offence of expIation Involving forfeiture). 

8) Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một thí chủ định sắm cho áo: When there is a 
householder plans to offer robe-material, or robe-fund, a monk should not design the robe 
as he wIshes. 

9) Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có nhiễu thí chủ định sắm cho: When there are two or 
more householders plan to offer robe-material or robe-fund, a monk should not design the 
robe as he wishes. 

10) Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc Giáo Hội may liền: Not to obtain robe-fund and 
urge the Order to make the robe immedliately. 

11) Cấm dùng chăn áo bằng tơ, lụa, hàng, mặc dầu có pha lộn vải: A monk should not cause a 
rug to be made mixed with sIlk. 

12) Cấm dùng ngọa cụ màu đen rặt, không có pha lộn màu khác: A monk should not cause a 
rug to be made of pure black sheepˆs wool. 

13) Cấm dùng ngọa cụ màu trắng rặt, không có pha lộn màu khác: A monk should not cause a 
new rug to made of pure white (If a monk should cause a new rug to be made not taking 
two portions of pure black sheepˆs wool, the third of white, the fourth of reddish brown 
colors, there 1s an offence of expiation involving forfeiture). 

14) Cấm chưa đúng sáu năm, mà sắm thêm ngọa cụ khác: A monk should not get rid of a rug 
1 If?s less than six years old (a new rug which a monk has made should last for six years. 
lf, within six years, whether he has got rid of or has not got rid of that former rug, but he 
has a new rug made, except on the agreement of the Order, there 1s an offence of 
expiation Iinvolving forfeiture). 

15) Cấm lấy ngọa cụ mới, che cho cái cũ làm mau hư: Not to take the new rug to wrap around 
the old rug 1n order to disfigure 1t. 

16) Cấm khi viễn hành có ai cúng vải, mà ôm đi xa quá ba ngàn thước: Sheep”s wool may 
accrue to a monk as he 1s going along a road. It may be accepted by a monk, 1f he likes; 
but having accepted it, it should be conveyed in his own hands for three yoJanas at the 
utmost. If he carries further than that, there 1s an offence of expiation involving forfeiture. 

17) Cấm biểu Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt, nhuộm, hay cất gĩ vải cho mình: A monk should not 
have sheepˆs wool washed or dyed or combed by a nun who 1s not in relation. 

18) Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ khác nhận thế: A monk should not take gold 
and silver, nor should he ask another person to take for him. 

19) Cấm buôn bán đồ quý báu: A monk should not engage in various transactions in which 
gold and silver 1s used. 

20) Cấm buôn bán bất luận vật gì: A monk should not engage ¡in any kinds of bartering. 

21) Cấm giữ thêm một cái bát, cất quá mười ngày: A monk should not keep an extra bowl] for 
more than ten days. 


1379 


22) Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm mà cái cũ vẫn còn xài được: A monk should 
not øget another new bowl in exchange for the old bowl, even though the old bowl 1s very 
old, but 1s still usable (If a monk sould get another new bowl in exchange for a bowl 
mended n less than five places, there 1s an offence of expiation involving forfeiture. That 
bowl 1s to be forfeited by that monk to the company of monks, and whatever the last bowl 
belonging to that company of monks, that should be given to this monk with the words: 
“Monk, this 1s a bowÏl for you; 1t should be kept until it breaks.” 'That 1s the proper course In 
th1s case). 

23) Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bảy ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng dường: 
A monk should not store medicine, sugar, fresh butter, oil, honey, etc. for over seven days, 
except when he 1s IÏl. 

24) Cấm xin vải choàng tắm mùa mưa trước một tháng, dùng trước 15 ngày: A monk should 
not look for robe-material as a cloth for the rain a month before the monsoon, and put 1t 
on fifteen days before the monsoon sftarts. 

25) Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A monk should not give a robe to another 
monk and then take 1t back because he 1s angry or displeased of that monk. 

26) Cấm đem chỉ cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho mình khi có người cúng: A monk should not ask 
a man or a woman householder who 1s not a relation to weave his robe (saying this robe- 
matrial 1s being especially woven for me, please make ¡1t long and wide, and make 1t 
evenly woven, well woven and well scraped, etc). 

27) Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho mình: A monk should not ask for varn, 
or should not have robe-materlal woven by weavers; nor should he put forward a 
consideration with regard to measuremenits, 1.e., make 1t long and wide and rough, and 
make 1t evenly woven and well woven and well scraped and well combed. 

28) Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ lại còn hỏi nữa: A monk should not obtain the 
robe before the robe-season, lay it aside, and ask agaIn during the robe-season. 

29) Sư ẩn cư khi về Giáo Hội, cấm gởi áo nhà quen quá 6 ngày: Having spent the rains up to 
the full moon of the raIns, in case a monk who 1s sfaying in such lodgings as those Jungle 
lodgings which are held to be dangerous and frightening, so desires, he may lay aside one 
Of his three robes Inside the a house; and should there be any reason for that monk to be 
away, separated from that robe, that monk can be away and separated from that robe for 
at most six nights. Should he be away, separated from that robe for longer than that, 
except on the agreement of the Order, there 1s an offence of expiation Involving 
forfeiture. 

30) Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: A monk should not take any things that belong 
to the Order. 


E. Cửu Thập Nhị Giới Đọa—Ninety-two Pacitiya offences: Pacittiya (skt)——Theo Luật Tạng, 
90 giới Ba Dật Đề, nếu phạm một trong những tội nầy mà chí thành phát lỗ sám hối trước 
Tăng chúng, thì tội được tiêu khiên. Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng những sẽ 





trở ngại cho việc khởi sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh —According to The Book of Discipline, Part II and HH, translated into English by LB. 
Horner, ninety-two Pacittiya offences which require confession and repentance. lf a monk 
doing any of them, makes a confession of it before the Sangha with clear heart, he wIll 


1380 


become free from the offence. If he doesnt, the offence 1tself will not only obstruct his 
development of wholesome acts, but it will also cause his rebirth in lower realms, 1.e., 
hell, hungry ghostfs, or animal. 

I) Cấm cho rằng phải một việc sai trái: A monk should not tell a conscious lie (telling a 
conscious lie means the words, the utterance, the speech, the talk, the language, the 
Intimation, the un-ariyan statement of one Iintent upon deceiving with words, saying: “l 
have not seen what I have seen, heard what I have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc). 

2) Cấm chê bai làm người rủn chí: A monk should not should not speak insulting speech to 
discourage people. 

3) Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta giận nhau: A monk should not speak 
slandering speech to cause people to break their harmony. 

4) Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri 
thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì không phạm giới Ba Dật Để: A monk should not 
make one who 1s not ordained to speak dharma line by line. However, 1f a monk studies 
together with lay good advisors, there 1s no offence of Pacifttiya. 

5) Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa thọ giới nhà sư: A monk should not lie down in 
a sleeping place with one who 1s not ordained for more than two nights. 

6) Cấm ở chung nhà với đàn bà trong một đêm: A monk should not lie down in a sleeping 
place with a woman. 

7)_ Cấm một mình thuyết pháp cho đàn bà nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có đàn ông trí 
thức tham dự: A monk should not teach dharma to women In more than Íive or sIx 
Sentences, except a learned man 1s present. 

8) Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần thông với người chưa thọ đại giới: A monk should 
not speak of a condition of furthermen to one who 1s not ordained. 

9) Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với người chưa thọ giới nhà sư: A monk should not 
speak of another monk”s very bad offence to one who 1s not ordained. 

10) Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào cuốc: A monk should not dig the ground or have 
1t dug. 

11) Cấm đốn cây: A monk should not destroy vegetable growth. 

12) Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta phiền nhiễu: A monk should not argue to disturb 
other people. 

13) Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A monk 
should not defame or look down or bad mouth in criticizing the headmaster of the Order. 

14) Cấm dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư bể: A monk should not spread in the 
open air a chaIr or a matfress or a stool belonging to the Order, setting forth, but does not 
removed or have 1t removed, to cause 1t destroyed. 

15) Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không dẹp cất: A monk should not spread a sleeping place 
or having If spread in a dwelling belonging to the Order, setting forth, but should neither 
remove 1t nor have 1t removed 

16) Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người khác: A monk should not lie down ¡n a 
sleeping place in a dwelling belonging to the Order, knowing that he 1s encroaching upon 
the space Iintended for a monk arrived first. 


1381 


17) Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of angry and 
displeased, a monk should not throw out another monk or cause him to be thrown out from 
a dwelling place belonging to the Order. 

18) Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng người: A monk who 
dwells in a lofty cell with an upper part, in a dwelling place belonging to the Order. He 
should not cause any boards or removable feet of his couch to fall down to hurt other 
people. 

19) Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ quá nhiều chất nặng khiến bị sập: A monk should not cover 
his dwelling place with heavy material that collapse to harm other people. 

20) Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng: A monk should not sprinkle ørass 
or clay, or should not have them sprinkled 1f he knows that the water conftains life. 

21) Khi không có lệnh của Giáo Hội sai đi, cấm dạy đạo, đọc giới bổn với Tỳ Kheo NI: A 
monk should not exhort nuns 1f there 1s no order from the Sangha. 

22) Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết pháp với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều tối đến 
sáng: Even though agreed upon by the Order, a monk should not exhort nuns after sunset. 

23) Khi không có lệnh của Giáo Hội, cấm đi đến khu của Tỳ Kheo Ni để hỏi han hay cỗ võ: 
When there no order from the Sangha, a monk should not approach nun”s quarters, and 
exhort them. 

24) Cấm nói giễu rằng các vị sư đi thuyết pháp cho Tỳ Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống no say: A 
monk should not Joke that the elder monks are exhorting nuns for the sake of gain. 

25) Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ khi mua dùm hoặc đổi áo mới: A monk should not 
øIve robe-material to a nun who 1s not a relation, except in exchange. 

26) Cấm may áo hay nhờ ai may áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ: A monk should not sew or cause a 
robe to be sewn for a nun who 1s not a relation. 

27) Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni dầu từ làng nầy tới làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường hợp 
ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến nỗi 
người đi đường phải mang vũ khí): A monk should not have arranged together with a nun 
to go along the same road, even among villages, except at the right time (in this case, the 
right time must be agreed upon by the Order that the road 1s dangerous and frightening 
that one must go with a weapon) 

28) Cấm hẹn nhau đi chung một thuyền, trừ khi qua đò: A monk should not have arranged 
together with a nun to embark In a boat and to go either upstream or downstream, except 
for crossing over to the other bank on a ferry. 

29) Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ có Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi: A monk 
should not eat alms-food knowing that 1t was procured throuph the intervenfion of a nun. 

30) Cấm ngồi chung với Tỳ Kheo Ni, ở một chỗ che khuất: A monk should not sit down in a 
private place together with a nun. 

31) Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong một nhà: A monk should not 
eat more than one meal at a public house, nor should he eat two meals in two days at the 
same house. 

32) Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau yếu: A monk should not 
eat more than one meal and residing at various locations In one day, except when he 1s 1Ï. 


1382 


33) Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm: A monk should not eat 
solid food or soft food that 1s not left over when he feels full (satisfied); however, when he 
1s still hungry, he can ask for more food. 

34) Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời thỉnh 
đến nhà thí chủ và được cúng dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, vị Tăng ấy 
có thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là phạm tội Ba Dật Để. Nếu nhận về tự viện mà 
không chia lại cho chư Tăng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề): When receiving a 
lot of alms-food, a monk must share them with other monks In the Order. If not, there 1s an 
offence of Pacittiya (If a monk, going up to a family, and was Invited to take cakes or 
barley-gruel, two or three bowlfuls may be accepted by the monk. Should he accept more 
than that, there 1s an offence of Pacittiya. Should he accept two or three bowfuls, take 
these cakes back from there and would not share with other monks 1n the monastery, there 
1s an offence of Pacittiya). 

35) Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm: A monk should not eat 
solid food or soft food that 1s not left over when he feels full (satisfied); however, when he 
1s still hungry, he can ask for more food. 

36) Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phải ăn lại nữa: A monk should not ask another monk 
who has eaten, who 1s satisfied, to take solid or soft food that 1s not left over. 

37) Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau: A monk should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means afternoon has passed until sunrise). 

38) Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm sau khỏi đi khất thực: A monk should not eat or 
partake of solid food or soft food that was stored so that he doesn't have to go begging for 
alms-food the next day 

39) Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau phải tùy món cần dùng: A monk who ¡s not ¡II should 
not ask for sumptuous foods (sumptuous foods include ghee, fresh butter, oil, honey, fish, 
meat, mIlk, curds, etc.). 

40) Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món chẳng phải của cúng dường: A monk should not 
convey to his mouth nutriment not gIven. 

41) Cấm trao tay thí đỗ ăn cho lõa thể hay nam nữ ngoại đạo: A monk should not give with his 
own hand solid food or soft food to a naked ascetic, or to a wanderer or to a female 
wanderer. 

42) Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ vơ nhịn đói: A monk should not find 
fault to dismiss another monk from going Into a village for alms-food to cause that monk to 
Sfarve. 

43) Cấm đi vào nhà có đổ ăn mà ngồi xuống: A monk should not intrude and sit down in a 
house with food. 

44) Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà đẹp: After receiving 
alms-food, a monk should not sit down 1n a private place on a secluded seat together with 
a woman. 

45) Cấm ngồi gần đàn bà chỗ chán chường (chỗ riêng tư có thể đưa đến việc hành dâm): A 
monk should not sit down together with a woman 1n a private place (that can lead to the 
development of sexual Intercourse). 

46) Whatever monk, being Invited and being provided with a meal, not having asked for 
permission 1ƒ a monk be there, should call upon families before a meal or after a meal, 


1383 


except at a right time, there 1s an offence of expiation. In this case, a right time 1s the time 
Of giving robes, the time of making robes: 

47) When a monk 1s not 1Ì, an Invitation to accept a requisite for four months may be 
accepted, unless there be a renewed Invitation, unless there be a permanernt Invifation. If 
one should accept for longer than that, there 1s an offence of expiation: 

48) Cấm xem diễn binh tập trận: A monk should not go to see an army fighting. 

49) Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: If 
there 1s some reason for a monk fo øo to visit the army, that monk should not stay with the 
army for two nights. 

50) Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a monk, 
staying with the army for less than two nights, he should not go see a sham-fight or to the 
troops In array or to the massing of the army or to see a review of the army. 

51) Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau: A monk should not drink 
fermented liquor and spirits, nor should he smoke opIum, nor should he chew betel. 

52) Cấm lấy tay thọc lét để chọc cười những vị Tăng khác: A monk should not tickle with the 
fingers to make other monks laugh. 

53) Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một cách quá tự do dưới nước: A monk should not playing 
1n the water (sporting 1n the water). 

54) Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn: A monk should not disrespect any 
blame or warning from the elder monks. 

55) Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác kinh sợ: A monk should not frighten a nother 
monk. 

56) Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If he ¡s not ïI1, 
a monk should not warm himseTf, kindle or cause a fire to be kindled. 

57) Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A monk 
should not bathe at Intervals of less than half a month, except at a right time, 1.e., the time 
of illness, the body 1s dirty, or too hot during the summer time. 

58) Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi 
dùng: A monk should not obtain or wear a robe (white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. If a monk makes use of a new robe without taking any one 
mode of disfigurement (of the three modes of disfigurements), there 1s an offence of 
©xplation. 

59) Cấm lấy lén lại đồ, áo đã cho người ta rồi: A monk should not get back things that he 
already offered to another monk. lf a monk assigns a robe to a monk or to a nun or to a 
female probationer or to a male novice, then make use of it or take 1t back to g1ve to 
another monk, there 1s an offence of expiation. 

60) Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân vân): 
A monk should not hide or cause to hide another monk”s bowl]l or robe or cloth, even In 
fun. 

61) Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A monk should not intentionally deprive a living thing 
of lie. 

62) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things. 


1384 


63) Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm thuận: A monk should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already settled according to rule. 

64) Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ Kheo (tội thô tục nầy liên hệ đến 
Tứ Ba La Di hay Thập Tam Giới Tăng Tàn): A monk should not knowingly conceal 
another monk”s very bad offence (an offence that involves defeat and the thirteen 
entailing a formal meeting of the Order). 

65) Cấm nhận vào hàng Tỳ Kheo, kẻ nào chưa đúng 20 tuổi trọn: A monk should not 
knowingly confer the Upasampada Ordination on an Individual under twenty years of age. 

66) Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ làng nầy hay làng kia cũng vậy: A monk should not 
have arranged together with a caravan set on theft, should not knowingly go along the 
same high road, even among villages. 

67) Cấm đi chung với đàn bà dầu từ làng nây tới làng kia cũng vậy, trừ khi ngặt nghèo: A 
monk should not have arranged together with a woman to go along the same road (see the 
last part of number 27). 

68) Whatever monk should speak thus: “In so far as I understand dhamma taught by the 
Blessed One, it 1s that in following those things called stumbling-blocks by the Blessed 
One, there 1s no stumbling-block at all;” that monk should be spoken to by the monks thus: 
“Do not, venerable one, speak thus, do not misrepresent the Blessed One, 
misrepresentation of the Blesed One 1s not all seemly, and the Blessed One certainly 
would not speak thus; in many a figure, your reverence, are things that are stumbling- 
blocks called stumbling-blocks by the Blessed One, and ¡n following these there 1s a 
veritable stumbling-block.” And 1f that monk, when he has been spoken to thus by the 
monks, should persist as before, that monk should be admonished by the monks up to the 
third time for giving up that course. If being admonished up to the third time, he should 
gIve 1t up, that 1s good. But If he should not g1ve 1t up, there 1s an offence of expiation. 

69) Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói chuyện với vị sư nói sái quấy: A monk should not 
knowingly eat together with or be in communion with or lie down 1n a sleeping place with 
a monk who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the Buddha. 

70) Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa Di nói sái quấy: A monk should not knowingly 
allow the novice who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, should not support, should not eat with that 
novice, nor should he lie down In a sleeping place with that novice . 

71) Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại: A monk, being spoken to by monks 
regarding a rule, should speak thus: “Your reverences, I will not train myself in this rule of 
traininng until I have Inguired about It of another experlenced monk who 1s expert In 
discipline.” There 1s an offence of Pacittiya. He should say: “Monks, 1t should be learnt, 1t 
should be Inquired Into, it should be investigated by a monk who 1s training.” 

72) Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiển hà vô ích: When the Patimokkha is being recited, 
a monk should not disparaging the rule of training by sayng thus: “On what account are the 
lesser and minor rules of training recited? They only tend to remorse, to vexafion, to 
perplexIty.” 

73) Cấm chối tội nói rằng tại mình không thuộc giới bổn: A monk should not avoid being 
blamed by saying that he does not understand the Patimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, should speak thus: “Only now I do 


1385 


understand that this rule 1s, as 1s said, handed down 1n a clause, contained 1n a clause, and 
comes up for recitation every half-moth; 1f other monks should know concerning this monk 
has sat down two or three times before, not to say oftener, while Patimokkha was being 
recited, there 1s not only no freedom for that monk on account of his Ignorance, but he 
ought to be dealt with according to the rule for the offence Into which he has fallen there, 
and further confusion should be put on him, saying: “Your reverence, this 1s bad for you, 
this 1s badly gotten by you, that you, while the Patimokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly.” 

74) Cấm giận mà đấm một vị Tỳ Kheo khác: When angry and displeased, a monk should not 
gIve another monk a blow. 

75) Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ Kheo khác: When angry and displeased, a monk 
should not raise the palm of the hand against another monk. 

76) Cấm cáo gian để làm hại rằng vị Tỳ Kheo khác phạm giới Tăng Tàn: A monk should not 
defame another monk with an unfounded charge of an offence entailing a formal meeting 
of the Order. 

77) Whatever monk should intentionally arouse remorse 1n a monk thinking, ““There wIll be no 
comfort for him even for a moment,” 1f having done 1t for Just this obJect, not for another, 
there 1s an offence of expiation. 

78) Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây sổ, sau khi đã êm thuận: A monk should not stand 
overhearing other monks when they are quarrelling, disputing. 

79) Cấm làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo hội đã quyết nghị: A monk should not 
first consent for ligitImate acts, and afterwards engage In criticism. 

80) Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra ngoài: A 
monk should not break or Interrupt the meeting, not giving the consent by rising up or 
departing from his seat when the Order 1s engaged In decisive talk. 

S1) Whatever monk, having given away a robe by means of a complete Order, should 
afterwards engage In criticism, saying: ““Phe monks are appropriating a benefit belonging 
to the Order according to acquaintanceship,” there 1s an offence of expiation. 

82) Whatever monk should knowingly appropriate to an individual an apportioned benefit 
belonging to the Order, there 1s an offence of expiation. 

83) Cấm vào cung vua thình lình, không chờ đợi được nghĩnh tiếp: A monk should not 
suddenly enter the threshold of the king palace without waiting to be welcome. 

84) Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm: A monk should not pick up or cause another to pick up treasure or what 1s 
considered to be treasure, except when he knows the owner and picks to set aside for the 
owner to take 1t. 

85) Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội: A monk should not enter a village at 
the wrong time, unless the Order Instructs him to go for some kind of urgent thing to be 
done. 

86) Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, sừng, ngà: A monk should not have a needle-case 
made of bone or Ivory or horn 

87) Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A monk 
should not sit on a couch or chaIr with the legs higher than eight finger-breadths 


1386 


88) Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A monk should not have a couch or a chair made 
covered with good cotton. 

89) Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá: A monk should not sit or lie on a large piece of 
sleeping bag (oversize). When a piece of cloth to sit upon 1s being made for a monk, If 
must be made to a proper measure. This 1s the proper measure: in length two spans, In 
breadth one and a half spans. In exceeding this measure, there 1s an offence of expiation. 

90) Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang chiều rộng): 
A monk should not use oversize 1(ch-cloth (four spans in length and two spans In breadth). 

91) Cấm dùng chăn tắm lớn quá: A monk should not use oversize towel or cloth for the rains. 
When a cloth for the rains 1s being made for a monk, it must be made to a proper measure: 
SIX spans In length, two and a half spans in breadth. 

92) Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang): A monk should not have a robe made the measure of the Buddha's robe, or more 
(the measures for the Buddhaˆs robe are nine spans In length and six spans In breadth). 


F. Tứ Giới Hối Quá—Four offences oƒ transgression: Patidesaniya (skt——Theo Luật Tạng, 
chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc Phạn, có nghĩa là phát lồ xưng ra sự vi phạm luật xuất 
gia trước Giáo Hội. Bốn giới Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt phải được 
Giáo Hội quyết định —According to the Vinaya Pitaka, the word Patidesaniya is a Sanskrit 
word means a confession of an offence or some sort of transgression of monastic rules 
which ought to be confessed before the Order, and the punishments for these offences are 
decided by the Order. 

1) Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đô của Tỳ Kheo Ni xa lạ: A monk should not eat or partake of 
solid food or soft food, having accepted 1t with his own hand from the hand of a nun who 1s 
not a relation. 

2) Cấm chẳng từ chối Tỳ Kheo Ni nói với thí chủ đãi cơm cho mình (khi thí chủ mời chư 
Tăng đến nhà thiết đãi Trai Tăng. Nếu có một vị Tỳ Kheo Ni đến bên bảo thí chủ đem 
đến cho chư Tăng món cà ri, món cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở trách ngay vị Tỳ Kheo 
Ni ấy “Ni sư nên đứng qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” Nếu không là phạm 
phải tội Ba La Đề Xá Ni): When a householder invites a monk to come to the family. If a 
nun comes to be standing as though giving directions, saying: “Here g1Iv© CUTrY, Ø1V€ 
cooked rice here,” that nun should be rebuked by the monk, saying: “Stand aside, sister, 
while the monks eat.” If not, the monk violates the Patidesaniya. 

3)_ Cấm xin mãi một nhà, làm cho người ta nghèo túng: A monk should not keep begging for 
foods at the same house to cause them to be poor because of their continuous offerings. 

4) Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có sự nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho mình: 
A monk should not reside 1n those Jungle lodgings that are dangerous and frightening for 
donators who travel to offer foods and drinks. 


GŒ. Giới Chúng Học Tăng—One hundred rules oƒ conduct which are connected with daily 
acfiviries: Sikkka-karaniya (skÙ—Sekhiya (p)— Tiếng Phạn gọi là Thức Xoa Ca La Ni— 
Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt hằng 
ngày—According to the Vinaya Pitaka, Sikkka-karaniya Includes one hundred rules of 
conduct which are connected with dally activities. 


1387 


1) Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để phủ trùm rún 
và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước hay phía 
sau, đều bị phạm tội Thức Xoa Ca La Ni: A monk should wear the inner robe all round for 
covering the circle of the navel and the circles of the knees. Whoever out of đisrespect 
dresses with an inner robe hanging down In front or behind, there 1s an offence of wrong- 
doïng. 

2) Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A monk should wear the upper robe even al round 
(whoever out of disrespect puts on an upper robe hanging down 1n front or behind, there 1s 
an offence of wrong-doing). 

3) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A monk should not, out of 
disrespect, having uncovered the body, go among the houses. 

4) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A monk should not, out of 
disrespect, sit down among the house without proper clothes. 

5) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A monk should not go fidgeting amidst the 
houses (making play with hand or foot). 

6)_ Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa tay: A monk should not sit fidgeting ¡n inhabited 
areas (making play with hand or foot in the houses). 

7)_ Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn xuống 
và xa về phía trước chỉ khoảng bề ngang một luống cày: A monk should not go among the 
houses with eyes glanced around. He should go amidst the houses with eyes cast down 
looking only a ploughˆs distance ahead. 

8) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang một luống cày: A monk should not sit down in 
the houses with eyes glanced around. He should sit down amidst the houses with eyes cast 
down looking only a plough”s distance ahead. 

9)_ Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A monk should not go among the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both (ïf out of disrespect 
having lifted up the robe on one side or on both, there 1s an offence of wrong-doing). 

10) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A monk should not sit down amidst 
the houses with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both. 

11) Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A monk should not go into the houses with loud 
laughter. 

12) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư sĩ: A monk should not sit down in the houses 
with loud laughter. 

13) Chẳng nên gây tiếng động nhỏ khi vào nhà ngồi: With litle noise will I go sit down 
amidst the houses, 1s a training to be observed. One should go sit down amidst the houses 
with little noise. 

14) Chẳng nên vì bất kính mà gây nên tiếng động lớn khi vào nhà ngồi: Whoever out of 
disrespect, making a loud noise, a øreat noise, goes sifts down amidst the houses, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

15) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A monk should not go amidst the 
houses swaying the body. He should hold the body straight. 

16) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A monk should not sit down 
amidst the houses sway the body. He should hold the body straight. 


1388 


17) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa máy hai tay: Not swaying the arms will I go sit 
down amidst the houses, 1s a training to be observed. One should not go sit down amidst 
the houses swaying the arms. One should go sit down holding the arms straight. 

18) Chẳng nên vì bất kính mà múa máy hai tay khi ngôi trong nhà cư sĩ: Whoever out of 
disrespect, the arms swaying , øoes sits down amidst the houses bending the arms, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

19) Chẳng nên lắc lư cái đầu khi ngồi trong nhà cư sĩ: Not swaying the head will I go sit down 
amidst the houses, Is a training to be observed. One should not go sit down amidst the 
houses swaying the head. One should go sit down holding the head straight. 

20) Chẳng nên vì bất kính mà lắc lư cái đầu khi ngồi trong nhà cư sĩ: Whoever out of 
disrespect, the head swayIng, goes sits down amidst the houses bending the head, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

21) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A monk should not 
enter any lay people”s houses with the arms placed on the hips, or with the hands on both 
sides and the elbows turned outwards (akimbo). 

22) Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A monk should not 
sit down in lay people”s houses with the arms akimbo (arms place on the hips, or hands on 
both sides and elbows turned outwards). 

23) Chẳng nên quấn khăn khi ngôi trong nhà cư sĩ: One should not go sit down muffled up 
amidst the houses. 

24) Chẳng nên vì bất kính mà vấn y trong nhà cư sĩ: Whoever out of disrespect goes sits down 
amidst the houses, having dressed himself, including his head, In the upper robe, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

25) Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ: A monk should not crouch down on the heels 
(sit arms akimbo) In the lay people”s houses. 

26) One should not sit down amidst the houses lolling. Whoever out of disrespect sits down 
amidst the houses lolling, there 1s an offence of wrong-doing. 

27) Phải để ý khi lãnh cơm: A monk should accept almsfood attentively. Whoever out of 
disrespect accepts almsfood Inattentively, as though desirous of throwing 1t away, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

28) One should accept almsfood thinking of the bowl. Whoever out of disrespect acceptfs 
almsfood, looking about here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

29) Almsfood with equal curry should be accepted. Whoever out of disrespect accepfs ftoo 
much curry, there 1s an offence of wrong-doing. 

30) Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng lãnh thêm nữa: A monk should not hide 
(cover up) sauce and currles with rice out of dsire to get more. One should accept 
almsfood at an even level. Whoever out of disrespect accepts heaped-up almsfood, there 
1s an offence of wrong-doing. 

31) Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai bất kính, ăn 
đồ khất thực mà không quán tưởng là phạm tội: After accepting enough alms-food, a 
monk should cover the bowl; then he should sit straight up, eat and contemplate at the 
same time. Whoever out of disrespect eafs almsfood Inattentively, there 1s an ofence of 
wrong-doing. 


1389 


32) Lúc ăn chỉ nên quán tưởng đến bát cơm. Ai vừa ăn vừa ngó quanh ngó quấn là phạm tội: 
One should eat almsfood thinking of the bowl. Whoever out oŸ disrespect eats almsfood 
looking about here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

33) One should eat almsfood on continuous alms-tour. Whoever out of disrespect eats 
almsfood, having chosen here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

34) Almsfood with equal curry should be eaten. Whoever out of disrespect eats too mụch 
curry, there 1s an offence of wrong-doing. 

35) Món nào xúc trước thì ăn trước: ÀA monk should eat the alms-food working down from the 
top without making exceptions (choosing or selecting foods). One should eat almsfood not 
having chosen from the top. Whoever out of disrespect eats almsfood having chosen from 
the top, there 1s an offence of wrong-doing. 

36) One should not cover up the curry or the condiment with conJey, desiring something more. 
Whoever out of disrespect covers up the curry or the condiment with conJey, desiring 
something more, there 1s an offence of wrong-doing. 

37) Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A monk 
should not ask for sauce and/or rice for his own appetizing unless he 1s sick. 

38) Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà sanh lòng thèm muốn. Chẳng nên nhìn sang bát 
của người khác có ý thèm thuồổng, nếu không là phạm tội: A monk should not look 
enviously at another”s bowl. One should not look at others' bowls captious-mindedly. 
Whoever out of disrespect looks at others” bowls captious-mindedly, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

39) Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating alms-food, a monk should not make up too large a 
mouthful. Whoever out of disrespect makes up too large a mouthful, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

40) One should make up a piece of food into a round. Whoever out of disrespect makes up a 
long piece of food, there 1s an offence of wrong-doing. 

41) Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đồ ăn (chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ ăn được 
đưa đến miệng): A monk should not open the mouth till the mouthful is brought to ¡t. 
Whoever out of disrespect opens the mouth when the mouthful 1s not brought close, there 
1s an offence of wrong-doing. 

42) Chẳng nên cho nguyên bàn tay với thức ăn vào miệng khi đang ăn: One should not put the 
whole hand Into the mouth while eating. Whoever out of disrespect puts the whole hand 
I1nto the mouth while eating, there 1s an offence of wrong-doing. 

43) Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng đổ ăn: A monk should not talk with the 
mouth full (talk with a mouthful in the mouth). Whoever out of disrespect talks with a 
mouthful in the mouth, there 1s an offence of wrong-doing. 

44) Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thấy vào miệng: When eating alms-food, a monk should 
not make up a round mouthful (eat tossing up balls of food). Whoever out of disrespect 
eafs tossing up bals of food, there 1s an offence of wrong-doing. 

45) Chẳng nên ăn trầm vàm đến nỗi rớt ra: A monk should not eat scattering rice or lumps of 
boiled rice about. Whoever out of disrespect eats breaking up the mouthfuls, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

46) Chẳng nên đưa đồ ăn má bên này, qua má bên kia như khỉ: A monk should not eat stuffing 
out the cheeks like a monkey (stuffed the cheek on one side or on both). Whoever out of 


1390 


disrespect eats, having stuffed cheek on one side or on both, there 1s an offence of wrong- 
doing. 

47) Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A monk should not eat shaking the hand about. Whoever 
out Of disrespect eats shaking the hands about, there 1s an offence of wrong-doing. 

48) One should not eat scattering lumps of boiled rice. Whoever out of disrespect eafs 
scattering lumps of boiled rice, there 1s an offence of wrong-doing. 

49) Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm: A monk should not eat put out the tongue, or eat 
licking or wIping, either the hand or the bowIl. 

50) Chẳng nên nút đỗ ăn trong khi ăn hay nút mội chùn chụt: A monk should not suck the 
alms-food loudly, or smack the lips loudly. 

51) Chẳng nên nhai lớn tiếng hay phát ra tiếng gió: A monk should not eat making loud sound 
or noise, or making a hissing sound. 

52) Chẳng nên liếm tay khi đang ăn: One should not eat licking the fingers. 

53) Chẳng nên liếm chén khi ăn: One should not eat licking the bowl. 

54) Chẳng nên liếm môi khi đang ăn: One should not eat licking the lips. 

55) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay: A monk should not accept a drinking- 
water pot or cụp with the hands soiled with food. 

56) Chẳng nên tạt nước rữa bát với cơm cặn lợn cợn ra sân của thí chủ: A monk should not 
throw out amidst the houses, rinsings of the bowl with lumps of boiled rice (bowl washing 
water which has rice grains In 1t). 

57) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dù: A monk should not teach Dharma to 
someone with an umbrella or a sunshade in his hand who 1s not sick. 

58) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A monk should 
not teach Dharma to someone with a stIck (staff) in his hand and who 1s not sick. 

59) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao: A monk should not teach Dharma to 
someone with a knife in his hand. 

60) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo: A monk should not teach Dharma 
to someone with a spear (lance) In his hand. 

61) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc: A monk should not teach Dharma to 
someone mounted on clogs (wooden shoes). 

62) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép: A monk should not teach Dharma to 
someone wearing sandals who 1s not sIck. 

63) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A monk should not teach 
the law to someone In a vehicle who 1s not sick. Whoever out of disrespect teaches 
Dhamma to someone ¡in a vehicle and who 1s not 1ll, there 1s an offence of wrong-doing. 

64) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm trên giường hay nằm dưới đất trong khi 
mình ngồi: A monk should not sỉt to teach Dharma to someone lying on a bed and who is 
not 1Ïl, or even lying on the ground. 

65) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi rong khi mình đứng: A monk should not 
teach Dharma, standing, to someone who 1s sitting down, and who 1s not sick 

a) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngồi dưới đất 
(ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ xấu): A monk should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sitting on a seat and who 1s not IÏÏ. 


1391 


b)_ Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngồi chỗ thấp: A 
monk should not teach Dharma, having sat down on a low seat, to someone sifting on a 
high seat and who 1s not IÏl. 

66) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ che đầu: A monk should not teach the law to 
someone with head covered (with a turban on his head) and who 1s not sick. 

67) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ dùng khăng quấn đầu: A monk should not 
teach Dharma to someone wearing a head wrapping (whose head muffled up) and who Is 
not sicK. 

68) Khi mình ngồi dưới đất, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngồi trên ghế: Having sat down on the ground, dhamma should not be taught to someone 
siting on a seat and who 1s not II. 

69) Khi mình ngồi ghế thấp, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngôi trên ghế cao: Dhamma should not be taught, having sat down on a low seat, to 
someone sitting on a high seat and who 1s not 1l. 

70) Khi mình đứng, chẳng nên vô tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ ngồi: A 
monk should not teach Dhamma, standing, to someone who 1s sitting down and who 1s not 
1. 

71) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi sau: A monk should not 
teach Dharma, going or walking behind, to someone goïng or walking In front and who 1s 
not 1Ï. 

72) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường: A monk should not teach Dharma, standing beside (at the side of) a path, to 
someone standing on a path (in the middle of the path). 

73) Khi đứng chẳng nên tự tiện khạc nhổ: One must not ease or spit oneself standing if not ilI. 
Whoever out of disrespect eases or spifs himself standing 1f not 1H, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

74) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện khạc nhổ vào cây xanh: A monk should not ease 
himself or spIt, 1Ÿ not 1Ïl, on øreen corn. 

75) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện khạc nhổ xuống nước: A monk should not ease 
himself or spIt In the water. 


H Thất Diệt Tranh Pháp—Seven rules for the participaton and setlement oƑ disputed 
questions that have been raised: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 
pháp dùng để hòa giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư Tăng——Saptadhikarana-samatha 
(skÙ —According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven rules given in the Vinaya for settling disputes among monks (disputes arise from 
arguments, misconduct, Judgment and punishment, correctness of a religIous observance): 

I1) Tự Thuận: Ưng dữ hiện tiền tỳ n—Sammukha-vinaya (skt)—Face to face evidence, or 
appeal to the law.. 

2) Ức Niệm: Ưng dữ ức niệm tỳ ni (có chứng cớ rằng mình không biết) —Smrti-vinaya 
(skÐ——WItness or proof—Recollection. 

3) Bất Tri: Ưng dữ bất tri tỳ ni (nói quyết rằng quên) —Amudha-vinaya (skt)— 
lIrresponsibility—Mental derangemernt. 


1392 


4)_ Đa Nhơn Mích Tội: Chuyển lên giáo hội phân xử—Pratijnakaraka-vinaya (skt)——Decision 
by maJorIty vote or verdIct. 

5) Ưng Dữ Tự Ngôn Trị: Tự ăn năn xin lỗi —Tatsvabhavaisiya-vinaya (skU)——Voluntary 
confession. 

6) Đa Mích Tội Tướng: Giao cho một vị sư quảng đại phân xử—Yadbhuyasikiya-vinaya 
(skt—Condemnatlon of unconfessioned sin, make a sfatement and ask thrice for 
Judgmeit. 

7) Như Thảo Phú Địa: Cùng niệm Phật khỏa lấp —Trnastaraka-vinaya (skt)——Covering the 
mud with straw——Covering over with ørass. 


(HIŨCụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni (348)— Three hundred ƒorty-eight mordl precep£s {0T HUHS: 

Ba trăm bốn mươi tám giới cho Tỳ Kheo Ni—Three hundred forty-eight moral precepts 
for nuns—Tỳ Kheo Ni là vị đã nhận biết rõ ràng bản chất của đời sống. Vị ấy nhận biết 
rằng cuộc sống tại gia dẫy đầy trở ngại như con đường đầy bụi bậm. Ngược lại, cuộc sống 
xuất gia như bầu trời cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. Vì thế vị ấy quyết từ bỏ 
cuộc sống trần tục để sống đời một vị nữ tu. Khi gia nhập Giáo Đoàn Ni, ngoài việc cạo 
tóc và mặc áo vàng, vị ấy còn phải học lý thuyết và thực hành giáo lý nhà Phật, cũng như 
giữ giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, thường thì trẻ dưới 20 tuổi không được thọ 
giới Tỳ Kheo Ni trừ phi nào có những trường hợp đặc biệt. Phật tử nào muốn xuất gia phải 
sống tu trong chùa ít nhất là hai năm để học và hành nghi lễ Phật giáo và sáu luật cho Sa 
Di Ni. Sau đó nếu thấy được thì Thầy viện chủ sẽ cho thọ giới Tỳ Kheo Ni—A Bhiksuni 
1s she who has fully realized the true nature of life. She understands that the life of a lay 
person 1s full of obstacles as a path of dust. In the contrary, the life ofa Bhiksu or Bhiksuni 
1s Just like the open sky with full of fresh air. Therefore, she decides to abandon the 
domestic life and takes up the life of a Bhiksuni. When she Joins the Order of Nuns, beside 
getting her head shaved and putting on the yellow robe, she must learn the theoretical and 
practicing teachings of the Buddha and keeps all Bhiksuni rules and regulations set forth 
by the Buddha. Children under 20 are usually not allowed to take the Bhiksuni precepts 
unless they are out-of-the ordinary in their abilities. Female Buddhists who wish to 
become a nun must live in a temple for at least two years to learn Buddhist rituals and 
practices and the six rules for a female novice (see Thập Giới Sa Di II B). Thereafter, 1f 
the headmaster deems them being fit and ready to become a nun, only then do they take 
the Bhiksuni precepts. These rules include: 





A.. Kiết Giới Bát Ba La Di (tám đại giới)— The eight grave prohibilions or sins: Parajika 
(sk)—Eight Defeats—Bát Đọa—Bát Ba La Di—Bát Cực Trọng Cảm Đọa Tội —Bát 
Trọng—Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa là ĐỌA. Bát 
Đọa có nghĩa là tám tội Ba La Di thoái đọa pháp phải và bị khai trừ khỏi Ni Chúng. Theo 
quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi phạm nầy được xem là có tính chất nghiêm 
trọng. Bất cứ vị Ni nào, bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải một 
trong Bát Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao 
giờ được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ 
vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Ni phải cẩn trọng đừng để 
vướng phải một trong Bát Ba La Di nầy —The word Parajika ¡s derived from the Sanskrit 





AI. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


A2. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


1393 


root Para and Jika which means that makes DEFEATT. Eight paraJikas for nuns mean eight 
causes of falling from grace and final excommunication or expulsion of a nun. According 
to the monasfic point of view, these offences are regarded as very serious In nature. Any 
nuns, regardless of their ranks and years In the Order, violate any one of these offences, 
are subJect to expulsion from the Order of the Nuns. Once they are expelled, they are 
never allowed to Join the Order again. They are defeated forever. Therefore, the Buddha 
cautioned all nuns not to indulge In any one of them: 

Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa—According to the Mahayana and Hinayana: 

Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)—Killing. 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Stealing. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm——Abrahmacarya (sk}—Adultery—Sexual immorality or 
bestiality. 

Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity. 

Theo Mật Giáo—According to the Esoferic seCf: 

Xả Chánh Pháp: Phế bỏ Chánh Pháp —Discarding the truth. 

Xả Bồ Đề Tâm: Phế bỏ Bồ Đề tâm——Discarding the Bodhi-mind. 

Khan Lận Thắng Pháp: Ích kỷ trong việc truyền bá Chánh Pháp—Being mean or selfish 
1n regard to the supreme law. 

Não Hại Chúng Sanh: Làm tổn hại đến chúng sanh—Injuring the living. 


Cấm rờ, đẩy, kéo một người đàn ông: A nun should not engage in the action of rubbing, 
touching, and pressing against a male person (she should never touch or press a male 
person below the collar-bone and above the circle of the knees). 

Cấm đến gần, nói chuyện, hoặc hẹn hò với một người đàn ông: A nun should not 
approach a man, standing near him, holding a talk with him, or suggesting to øo a rendez- 
vous (date) with him. 

Cấm dấu tội nặng của một Ni cô khác:A nun should not conceal (hide) parajika offences 
Of some other nuns. 

Cấm a tòng theo một Ni cô khác phạm đại giới: A nun should not jo¡in in (following) 
another Bhikhuni who has committed a parajika offence. 


Kiết Giới Thập Thất Tăng Tàn— Seventeen offences which lead to a temporary expulsion oƒ 
a nun ouf oƒ the Order oƒ Nuns: Sanghadisesa (skt)— Thập Thất Giới Tăng Tàn—Kiết Giới 
Thập Thất Tăng Tàn hay Mười bẩy giới Tăng Tàn giáng cấp hay tạm thời bị trục xuất 
khổi Giáo Đoàn—Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn theo 
Luật Tạng, mười bảy giới tổn hại Tăng Tàn khiến chư Ni phạm phải sẽ bị tạm thời trục 
xuất khỏi giáo đoàn. Ni chúng phạm phải sẽ bị Giáo Đoàn Tăng Ni chúng quy định thời 
gian bị tạm trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, người phạm tội phải ra trước Tăng Ni 
chúng xin được tái gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp thuận của Tăng Ni chúng, 
người phạm tội không thể trở lại giáo đoàn —According to Rules for Mendicants 
composed by Most Honerable Master Minh Đăng Quang In accordance with The Sacred 
Books of the Buddhists, book of the discipline, seventeen offences which entail nuns 
temporary expulsion from the Order. Indulging in any one of these offences, nuns are 


1394 


required to leave the Order for a period of time fixed by the assembly of monks and nuns. 
After that time, offenders present themselves before the Order to beg for a reinstatemernt. 
Without the permission from the assembly of monks and nuns, offenders cannot return to 
the Order. 

I) Cấm làm mai, cưới gã hay môi giới cho sự hẹn hò: A nun should not to act as a go- 
between for a woman with a man 1n mind or for a man with a woman In mind, whether as 
a WIf€ Or as a mistress, Or acting as an agent for arranging the meeting of two persons for 
sexual indulgence. 

2) Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo Ni khác một tội gì mà không có thật: A nun should not 
accuse falsely (unJustly or wrongly) a another nun with an unfounded charge. 

3) Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo Ni khác một gì mà không có thật: A nun should not 
suspect another nun with a groundless charge. 

4) Cấm kiện thưa đến quan chức: A nun should not bring any law suits or any legal questions 
to the government officials for Judgmernt. 

5)_ Cấm cho nhập đạo một người phạm tội đáng chết: A nun should not ordain a woman who 
has committed a capital offense (a woman with death penalty). 

6) Cấm binh vực một cô phạm đại giới: A nun should not speak in support for a nun who has 
committed one of the eight Parajikas. 

7) Cấm đi xa một mình: A nun should not go alone to a remote region. Going alone to a 
remote village or other side of a rIver, remaining away for a night alone or staying behind 
a group alone by a nun are regarded undesirable. ÀA nun doïing so committed the offense 
called Sanghadisesa. 

8) Cấm vì ý riêng lãnh của đàn ông những thức cần dùng: A nun should not accept 
necessIfies from a man. 

9) Cấm vì ý riêng mượn kẻ khác lãnh thế của đàn ông những thức cần dùng: A nun should 
not ask other people to accept necessities from a man. 

10) Cấm dùng cách nây thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội: A nun should not do things 
to destroy the harmony of the Order. 

11) Cấm binh vực kẻ phá sự hòa hiệp ở Giáo Hội: A nun should not speak in support for a 
person who does things to destroy the harmony of the Order. 

12) Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt chước: A nun should not lead a 
solemnly brahma life, to be a bad example for others to imifate. 

13) Nếu vị Ni cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe lời khuyên giải. Nếu Ni chúng hỏi ba 
lần mà vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn: If a nun who commits evil 
conduct or misbehavior, and her evil conduct 1s seen or heard, that nun should be 
admomished up to three times by the assmebly of nuns to allow her to g1ve up her course. 
If after being admonished, she gIves up that course, 1t 1s good. If she does not ø1ve up, 1t 1S 
an offence entailing a formal meting of the Order. 

14) Cấm giấu lỗi một cô khác vì tình thân: A nun should not conceal other nun”s faul(s due to 
personal affection. 

15) Cấm đốc xúi những cô khác, bảo đừng nghe Giáo Hội: A nun should not provoke other 
nuns to disobey the laws of the Order. 

16) Cấm đốc xúi những cô khác hoàn giới: A nun should not direct (superintend) other nuns to 
ØIV€ up precepts. 


1395 


17) Cấm gây gỗ và phiển trách Giáo Hội: A nun should not quarrel and reproach or condemn 


C. 


Ù 


2) 


3) 


ni) 


5) 


6) 


the Order. 


Kiết Giới Tam Thập Xả Đọa— Thirty offences which require explanaftion and repentance in 
ƒfront oƒ the Order: Kiết Giới Tam Thập Xả Đọa hay Tam Thập Giới Phá Sự Thanh Bần 
(ba mươi giới phá sự thanh bần): Nissaggiya-pacittiya (skÙ)—Đây là ba mươi trường hợp vi 
phạm cần phải được giải thích và sám hối trước Giáo Đoàn—Từ Nissaggiya-pacittiya gốc 
Nam Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có nghĩa là từ bỏ; phần thứ hai 
Pacittiya có nghĩa là điểu giải trước giáo đoàn. Con người thường có khuynh hướng sa 
ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự viện, chư Ni vẫn thỉnh thoảng vi phạm luật 
sống trong tự viện, như chấp nhận quá số vật dụng hằng ngày được Đức Phật quy định cho 
Ni chúng. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra thanh quy tự viện, nhằm giúp chư Ni tránh 
phạm phải lỗi lầm. Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn từ 
Luật Tạng cho Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, ba mươi giới mà người phạm tội phải giải thích 
trước giáo đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa—The Nissaggiya-pacittiya has two 
components: the word Nissaggiya means giving up; and the word Pacitiya means 
reconciliation or explation. A person by his or her true nature 1s subject to lapses; 
therefore, even after Joining the monastic life, the nun sometimes, makes transøression of 
the monastic rules, 1.e., accepting things of dally use In excess of the number allowed by 
the Buddha 1s not proper for monks and nuns. Thus, the Buddha set forth rules that help 
making nuns free from transgressions. According to Rules for Mendicants composed by 
Most Honerable Master Minh Đăng Quang, thirty offences which require explanation and 
punishment for the offenders 1s six-day room retention. 

Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: A nun should not wear or keep an extra robe for 
more than ten days. 

Cấm bổ chăn áo ở một nơi khác, trong một đêm: a nun should not leave robes and 
sleeping material in another place, even for one night (nuns should not be away, separated 
†rom the three robes, even for one night). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị Ni vẫn 
có thể nhận. Khi nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ vải may, có thể để 
dành chờ có thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng: When robes worn out, and the 
robe-material 1s accrued to the nun, even not at the right time, 1t may be accepted by that 
nun I1f she so wish. Having accepted It, it should be made up quickly. But 1Ý It 1s not 
sufficient for her, that robe-material may be laid aside by that nun for a month at most. 
Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt (khi áo mị mất hay bị hư hại): A nun 
should not ask a man or woman householder for a robe, except at the right time (robe 1s 
stolen or destroyed). 

Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi thắc ngặc: a nun should not accept more than an 
inner and upper robes (ïf a nun 1s offered robe-material for many robes, then at most she 
should accept enough for an Inner and an upper robe. If she accepts more than that there 1s 
an offence of expiation involving forfeifure). 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một thí chủ định sắm cho áo: When there is a 
householder plans to offer robe-material, or robe-fund, a nun should not design the robe as 
he wishes. 


1396 


7)_ Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có nhiều thí chủ định sắm cho: When there are two or 
more householders plan to offer robe-material or robe-fund, a nun should not design the 
robe as he wishes. 

8) Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc Giáo Hội may liền: A nun should not obtain robe- 
fund and urge the Order to make the robe Iimmediately. 

9) Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ khác nhận thế: A nun should not take gold and 
silver, nor should she ask another person to take for her. 

10) Cấm buôn bán đồ quý báu: A nun should not engage in various transactions in which gold 
and silver is used. 

11) Cấm buôn bán bất luận vật gì: A nun should not engage in any kinds of bartering. 

12) Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm mà cái cũ vẫn còn xài được: A nun should not 
get another new bowl in exchange for the old bowl, even though the old bowÏl 1s very old, 
but 1s still usable (If a nun should get another new bowl in exchange for a bowl mended In 
less than five places, there 1s an offence of expiation Involving forfeiture. That bowÏ 1s to 
be forfeited by that nun to the company of nuns, and whatever the last bowl belonging to 
that company of nuns, that should be given to this nun with the words: “Nun, this 1s a bowl 
for you; 1t should be kept until it breaks.” That 1s the proper course In this cas©). 

13) Cấm đem chỉ cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho mình khi có người cúng: A nun should not ask a 
man or a woman householder who 1s not a relation to weave her robe (saying this robe- 
matrial is being especially woven for me, please make 1t long and wide, and make 1t 
evenly woven, well woven and welÏ scraped, etc). 

14) Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho mình: A nun should not ask for yarn, Or 
should not have robe-material woven by weavers. 

15) Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A nun should not give a robe to another 
monk and then take 1t back because she 1s angry or displeased of that nun. 

16) Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bẩy ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng dường: 
A nun should not store medicine, sugar, fresh butter, oil, honey, etc. for over seven days, 
except when she 1s II. 

17) Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ lại còn hỏi nữa: A nun should not obtain the robe 
before the robe-season, lay 1t aside, and ask agaIn during the robe-season. 

18) Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: A nun should not take any things that belong to 
the Order. 

19) Cấm mua sắm đồ cho một người đàn ông: A nun should not do any shopping for a man. 

20) Cấm dùng làm của riêng mình món đồ người ta cúng cho Giáo Hội: a nun should not take 
away any thing that 1s offered to the Order. 

21) Cấm dùng làm của riêng mình món đổ mà một cô khác trao ra để giao cho Giáo Hội: A 
nun should not take away anything that another nun offers to the Order. 

22) Cấm dùng đồ của thí chủ cho về việc khác: A nun should not use the donations from lay 
Buddhists for personal purposes. 

23) Cấm nhơn danh Giáo Hội mà sắm đồ riêng cho mình: A nun should not gain any personal 
gaIns on behalf of the Order. 

24) Cấm có đến hai cái bát để thay đổi: A nun should not keep an extra bowl. 

25) Cấm chứa nhiều đồ tốt đẹp: A nun should not store beautiful things, such as art crafts, 
pIctures, efc. 


1397 


26) Cấm hứa cho một cô khác vải bó rịt trong cơn đau mà không cho: A nun should not brak 
her promise to give cloth for bandage to another nun. 

27) Cấm đổi lấy áo của thí chủ cho, chớ không lấy áo của Giáo Hội phát (vì áo của thí chủ tốt 
hơn): A nun should not exchange the robe which is given by the Order for another one 
from lay Buddhists. 

28) Cấm bất bình, giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A nun should not give a robe to 
another nun and then take 1t back because he 1s angry or displeased of that nun. 

29) Cấm may áo mùa đông đến bốn xấp vải: A nun should not use more than four batches of 
cloth for heavy (winter) clothes. It 1s advisable for a nun to bargain for a heavy cloth for 
four bronzes. lf she bargains one worth more than that, she commits the offense of 
eXxpiation. 

30) Cấm may áo mùa hè trên hai xấp rưỡi vải: A nun should not use more than two and a half 
batches for light (summer) clothes. Bargaining for lipht clothes should be made for at 
most two and half bronzes. If she bargaIns a light cloth worth more than that, she commIts 
an offense of expiation Involving forteature. 


D. Kiết Giới Xả Đọa—One hundred seventy-eight offences which lead to expiation, according 
to Mahayana Budhism and Sangha Bhiksu Buddhism: Pacitiya (sk)——Kiết Giới Bách Thất 
Thập Bát Đọa hay Bách Thất Thập Bát Giới Hành theo Đại Thừa và Khất Sĩ (một trăm 
bảy mươi tám giới phạt quỳ hương): 

DĨỊ.Bách Thất Thập Bát Giới Ba Dật Đề—One hundred seveny-eight rules for mendicant 
Bhiksunis: Pacitiya (skQ——Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang 
soạn cho chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, 178 giới Ba Dật Đề dành cho Ni chúng, nếu phạm 
một trong những tội nầy mà chí thành phát lỗ sám hối trước Tăng Ni chúng, thì tội được 
tiêu khiên. Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng những sẽ trở ngại cho việc khởi 
sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh—According to Most 
Honorable Minh Đăng Quang in the Rules for Mendicant Bhiksus and Bhiksunis, one 
hundred seventy-eight Pacittiya offences which require confession and repentance. lf a 
nun committed any of them, makes a confession of It before the Sangha (Order of monks 
and nuns) wi(h clear heart, she wIll become free from the offence. If she doesn't, the 
offence itself will not only obstruct her development of wholesome acts, but 1t will also 
cause her rebrrth in lower realms, 1.e., hell, hungry ghosts, or animal. 

I) Cấm cho rằng phải một việc sai trái: A nun should not tell a conscious lie (telling a 
conscious lie means the words, the utterance, the speech, the talk, the language, the 
Intimation, the un-ariyan statement of one Iintent upon deceiving with words, saying: “l 
have not seen what I have seen, heard what I have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc). 

2) Cấm chê bai làm người rủn chí: A nun should not should not speak insulting speech to 
discourage people. 

3) Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta giận nhau: A nun should not speak 
slandering speech to cause people to break their harmony. 

4) Cấm ở chung nhà với đàn ông trong một đêm: A nun should not lie down in a sleeping 
place with a man. 


1398 


5) Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa thọ giới nhà sư: A nun should not lie down in a 
sleeping place with one who 1s not ordained for more than two nights. 

6) Cấm tụng kinh chung và một lượt với người chưa thọ đại giới. Tuy nhiên, nếu cùng bậc 
thiện hữu tri thức tại gia đọc tụng và nghiên cứu kinh điển thì không phạm giới Ba Dật 
Đề: A nun should not make one who ¡s not ordained speak dharma line by line. However, 
IÝ a monk recite In studying together with lay good advisors, there 1s no offence of 
Pacittiya. 

7) Cấm học tội một vị Tỳ Kheo Ni khác với người chưa thọ đại giới: A nun should not speak 
of another nun”s very bad offence to one who 1s not ordained. 

8) Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần thông với người chưa thọ đại giới: A nun should not 
speak of a condition oŸ super powers to one who 1s not ordained. 

9) Cấm một mình thuyết pháp cho đàn ông nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có đàn bà trí 
thức tham dự: A nun should not teach dharma to men In more than Íive or six sentences, 
except a learned woman 1s presenI. 

10) Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào cuốc: A nun should not dig the ground or have it 
dug. 

11) Cấm đốn cây: A nun should not destroy vegetable growth. 

12) Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta phiển nhiễu: A nun should not argue to disturb 
other people. 

13) Cấm chê bai, nói ác, chỉ trích và thể thốt: A nun should not defame (make derogative 
remarks) or bad mouth In criticizing other people, and swearing. 

14) Cấm dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư bể: A nun should not spread ¡n the 
open air a chair or a mattress or a stool belonging to the Order, setting forth, but does not 
removed or have 1t removed, to cause 1t destroyed. 

15) Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không đẹp cất: A nun should not spread a sleeping place or 
having 1t spread In a dwelling belonging to the Order, setting forth, but should neither 
remove It nor have 1t removed. 

16) Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người khác: A nun should not lie down ¡n a 
sleeping place in a dwelling belonging to the Order, knowing that she 1s encroaching upon 
the space Intended for a nun arrived first. 

17) Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo Ni không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of angry 
and displeased, a nun should not throw out another nun or cause her to be thrown out from 
a dwelling place belonging to the Order. 

18) Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng người: A nun who 
dwells in a lofty cell with an upper part, in a dwelling place belonging to the Order. She 
should not cause any boards or removable feet of her couch to fall down to hurt other 
people. 

19) Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng: A nun should not sprinkle grass or 
clay, or should not have them sprinkled 1f he knows that the water confains life. 

20) Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đổ quá nhiều chất nặng khiến bị sập làm tổn hại người khác: A 
nun should not cover her dwelling place with heavy material that collapse to harm other 
people. 

21) Cấm ăn nhiều bữa cơm trong một ngày, trừ khi đau yếu: A nun should not have so many 
meals a day, except when she 1s Ill. 


1399 


22) Cấm vắng mặt buổi cơm kỳ hội, trừ khi đau yếu, đi xa, trai Tăng, tổi áo, hay phải đi xa 
bằng tàu đò: A nun should no be absent during the assembly meal (group meal), except 
when she 1s Il, and at a right time, 1.e., time of illness, time of g1ving robes, time of being 
embarked In a boat, etc. 

23) Cấm lãnh đồ ăn nhiều mà không chia sớt cho các vị ấy (khi vị Ni đi hay được mời thỉnh 
đến nhà thí chủ và được cúng dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, vị Ni ấy có 
thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về tự viện mà 
không chia lại cho Ni chúng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề): When receiving a 
lot of almsfood, a nun must share them with other nuns In the Order. ]f not, there 1s an 
offence of Pacittiya (If a nun, going up to a family, and was Invited to take cakes or 
barley-gruel, two or three bowlfuls may be accepted by the nun. Should she accept more 
than that, there 1s an offence of Pacittiya. Should she accept two or three bowlfuls, take 
these cakes back from there and would not share with other nuns In the monastery, there 1s 
an offence of Pacittiya). 

24) Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau: A nun should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means afternoon has passed until sunrIse). 

25) Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm sau khỏi đi khất thực: A nun should not eat or 
partake of solid food or soft food that was stored so that she doesn't have to go begging for 
alms-food the next day. 

26) Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món chẳng phải của cúng dường: A nun should not 
convey to her mouth nutriment not ø1ven. 

27) Cấm cố ý làm cho mấy vị Tỳ Kheo Ni khác trễ quá giờ ăn: A nun should not cause other 
nuns to be tardy to the meal. 

28) Cấm ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong nhà có đàn ông: After eating, a nun should not 
sit down In a house where there 1s a man. 

29) Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà đẹp: After receiving 
alms-food, a nun should not sit down in a private place on a secluded seat together with a 
man. 

30) Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn ông: After receiving alms- 
food, a nun should not sit down 1n a private place on a secluded seat together with a man. 

31) Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ vơ nhịn đói: A nun should not find fault 
to dismiss another nun from goiïng Info a village for alms-food to cause that nun to sfarve. 

32) Cấm lãnh để dành nhiều thuốc: A nun should not store so mụch medicines. 

33) Cấm xem diễn binh tập trận: A nun should not go to see an army fighting. 

34) Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: If 
there 1s some reason for a nun to go to visit the army, that nun should not stay with the 
army for two nights. 

35) Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: lf a nun, 
staying with the army for less than two nights, she should not go see a sham-fight or to the 
troops In array or to the massing of the army or to see a review of the army. 

36) Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau: A nun should not drink 
fermented liquor and spirits, nor should she smoke opium, nor should she chew betel. 

37) Cấm tắm rữa một cách quá tự do và giỡn cợt: A nun should not freely bathing and playing 
1n the water. 


1400 


38) Cấm lấy tay chân mà đánh đá người ta: A nun should not kick people with her legs or 
hands. 

39) Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn: A nun should not đisrespect any blame 
or warning from the elder monks or nuns. 

40) Cấm dọa nạt làm cho người khác kinh sợ: A nun should not frighten other people. 

41) Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A nun 
should not bathe at Intervals of less than half a month, except at a right time, 1.e., the time 
Of Illness, the body 1s dirty, or too hot during the summer time. 

42) Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If he is not ïll, 
a nun should not warm herself, kindle or cause a fire to be kindled. 

43) Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân vân): 
A nun should not hide or cause to hide another nunˆs bowl or robe or cloth, even in fun. 

44) Cấm lấy lén lại đồ, áo đã cho người ta rồi: A nun should not get back things that she 
already offered to another nun. 

45) Cấm mặc dùng chăn áo, màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi dùng: A nun 
should not wear a robe (white) that has no disfigurement of black, dark green or muddy 
colors. 

46) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: A nun should not knowingly make use of water 
that contains living things. 

47) Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A nun should not intentionally deprive a living thing of 
le. 

48) Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà không khuyên giải: A nun should not cause sadness 
to other people without comforting them. 

49) Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ Kheo Ni (tội thô tục nầy liên hệ 
đến Tứ Ba La Di hay Thập Thất Giới Tăng Tàn): A nun should not knowingly conceal 
another nun's very bad offence (an offence that Involves defeat and the seventeen 
enfailing a formal meeting ofthe Order). 

50) Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm thuận: A nun should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already settled according to rule. 

51) Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ làng nầy tới làng kia cũng vậy: A nun should not have 
arransged together with a caravan set on theft, should not knowingly go along the same 
high road, even among villages. 

52) Cấm nói lời dâm dục làm ngăn trở sự thành đạo: A nun should not speak lewd words to 
obstruct the cultivated path. 

53) Cấm giao thiệp, đưa đổ, nói chuyện với kẻ nói sái quấy ấy, chẳng hạn như nói sái quấy 
về Phật Pháp và Đức Phật: A nun should not knowingly frequent, exchange things, speak, 
be in communion with, or lie down 1n a sleeping place with a nun who speaks uncorrectÌy 
about the Buddha-Dharma and misinterprets the Buddha. 

54) Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa Di Ni nói sái quấy: A nun should not knowingly 
allow the novice who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, should not support, should not eat with that 
novice, nor should he lie down In a sleeping place with that novice . 

55) Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại: A nun, being spoken to by nuns regarding a 
rule, should speak thus: “Your reverences, I will not train myself in this rule of training 


1401 


until I have inquired about 1t of another experienced monk who 1s expert in discipline.” 
There 1s an offence of Pacittiya. She should say: “Monks, 1t should be learnt, it should be 
I1nquired Info, ¡t should be Investigated by a nun who 1s training.” 

56) Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền hà vô ích: When the Patimokkha is being recited, 
a nun should not disparaging the rule of training by sayng thus: “On what account are the 
lesser and minor rules of training recited? They only tend to remorse, to vexatlon, to 
perplexIty.” 

57) Cấm chối tội nói rằng tại mình không thuộc giới bổn: A nun should not avoid being 
blamed by saying that she does not understand the Patimokkha (Whatever nun, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, should speak thus: “Only now I do 
unđderstand that this rule 1s, as 1s said, handed down In a clause, contained In a clause, and 
comes up for recitation every half-moth; 1f other nuns should know concerning this nun has 
sat down two or three times before, not to say oftener, while Patimokkha was being 
recited, there 1s not only no freedom for that nun on account of his ignorance, but he ought 
to be dealt with according to the rule for the offence Into which she has fallen there, and 
further confusion should be put on her, saying: “Your reverence, this 1s bad for you, this 1s 
badly gotten by you, that you, while the Patimokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly.” 

58) Cấm nói Giáo Hội nghị xử chẳng công bình: A nun should not say that the Order's 
decision 1s not faIr. 

59) Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra ngoài: A 
nun should not break or Interrupt the meeting, not giving the consent by rising up or 
departing from her seat when the Order 1s engaged In decisive talk. 

60) Cấm làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo hội đã quyết nghị: A nun should not 
first consent for ligitImate acts, and afterwards engage In criticism. 

61) Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây sổ, sau khi đã êm thuận: A nun should not stand 
overhearing other nuns when they are quarrelling, disputing. 

62) Cấm giận mà đánh một vị Tỳ Kheo Ni khác: When angry and displeased, a nun should not 
øIive another nun a blow. 

63) Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ Kheo Ni khác: When angry and displeased, a nun 
should not raise the palm of the hand against another nun. 

64) Cấm cáo gian rằng vị Tỳ Kheo Ni khác phạm giới Tổn Hại Tăng Tàn: A nun should not 
defame another nun with an unfounded charge of an offence entailing a formal meeting of 
the Order. 

65) Cấm vào cung vua thình nh, không chờ đợi được nghĩnh tiếp: A nun should not suddenly 
enter the threshold of the king palace without waIting to be welcome. 

66) Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm: A nun should not pick up or cause another to pick up treasure or what 1s considered 
to be treasure, except when she knows the owner and picks to set aside for the owner to 
take It. 

67) Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội: A nun should not enter a village at the 
wrong time, unless the Order Instructs her to go for some kind of urgent thing to be done. 

68) Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A nun 
should not sit on a couch or chaIr with the legs higher than eight finger-breadths 


1402 


69) Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A nun should not have a couch or a chair made 
covered with good cotton. 

70) Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu: A nun should not eat the five forbidden 
pungent roots, 1.e., øarlic, onion, leeks, etc. 

71) Cấm bất tuân chẳng cạo chơn mày: A nun should not disobey the law by not shaving the 
eyebrows. 

72) Cấm cười bậy: A nun should not joke or laugh at someone. 

73) Cấm nói chuyện thế tục: A nun should not talk worldly affairs. 

74) Cấm hai cô dùng tay bỡn cợt (trửng giỡn): Two nuns should not play or trifle with hands. 

75) Cấm một Ni một Sư uống nước chung và quạt cho nhau: A nun should not stand with 
drinking water or with a fan close to a monk while he 1s eating or drinking. 

76) Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm sau khỏi đi khất thực: A nun should not eat or 
partake of solid food or soft food that was stored so that she doesn't have to go begøing for 
alms-food the next day. 

77) Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây cối: A nun should not go to síool or urinate to cause 
pollution In the area of vegetables, plants or trees. 

78) Cấm quăng ra ngoài rào, đổ đại, tiểu tiện khi đêm: A nun should not throw out the 
excriment or urine or rubbish or remains of food over a wall or a fence. 

79) Cấm đi xem hát: A nun should not go to see dancing, singing, or music. 

80) Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ: A nun should not speak with a man ¡n a 
secluded place (t is not proper for a nun to stand with a man or talk to him alone In a 
secluded place, 1.e., in the dark of the night when there 1s no light). In doing so, she 
commits an offence which requires expiafion. 

81) Cấm gặp và nói chuyện với đàn ông chỗ chán chường: A nun should not meet and talk 
with a man in a private place. 

82) Cấm bảo cô khác đi xa đặng mình tiện bể nói chuyện với đàn ông: A nun should not order 
another nun to leave so that she can be free to talk to a man. 

83) Cấm ở nhà cư gia mà ra đi thình lnh không cho chủ nhà hay: A nun should not leave a lay 
person”s house without asking the owner”s permision. 

84) Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà chẳng hay biết rồi tự tiện ở lại đêm nơi đó: A nun should 
not enter the house of a lay person without informing the owner, then stay overnight 
without asking for permision of the owner. 

85) Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà không hay biết rồi ngồi nằm nơi đó: A nun should not 
enter the house of a lay person without informing the householder, and sit or lie down at 
ease. 

86) Cấm vô nhà người, vào phòng kín với đàn ông: A nun should not enter the house of a lay 
person, then enter a private place with a man. 

87) Cấm đọc bậy với kẻ khác lời dạy của bà Thầy dạy học: A nun should not misinterpret the 
masferˆs Insfructions. 

88) Cấm thể oán tức tối: A nun should not øget angry, nor swear. 

89) Cấm tranh hơn thua, đấm ngực kêu la: A nun should not argue, nor yell loudly at the same 
time beat her chest. 

90) Cấm hai cô nằm chung, trừ khi đau yếu: Two nuns should not share one couch, except 
when they are Ill. If not, they commit the offence of expiation. 


1403 


91) Cấm hai cô nằm chung giường trừ khi cần kíp: Two nuns should not share one couch, 
©Xc€pt in case Of emergency. 

92) Cấm làm phiển hoặc làm trễ mấy cô khác trong cuộc tụng kinh, hộ niệm, làm lễ, và giảng 
đạo: A nun should not cause troubles for other nuns, nor should she cause others to be late 
fo Sutra-recifation, Supportive recifation, ceremonIes, or preaching. 

93) Cấm chẳng săn sóc người ở gần mình trong cơn đau bệnh: A nun who should neither 
attend to an ailing woman who lives with her, nor should she make an effort to get her 
attended to, commits the offence of expiation. 

94) Cấm trong mùa mưa đuổi một cô đi chỗ khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ ngụ: 
Whaterver nun, having given quarters to a nun, should, angry, displeased, throw her out or 
have her thrown out, commits the offence of expiation. 

95) Cấm đi xa lúc mùa mưa, vì có thể dẫm lên và giết hại sâu bọ: A nun should not walk on 
almstour duirng the rains, for she may tread on worms and other Insects. 

96) Cấm đã hết mùa mưa mà chẳng chịu đi: A nun should not stay at the retreat are after the 
rainy season. 

97) Cấm đi quanh vùng nguy hiểm: A nun should not go on alms-tour within a dangerous 
region. Her disobeying the rule 1s the committing of an offence of expliation. 

98) Cấm đi quanh xứ lộn xộn: A nun should not go on alms-tour within a chaotic region. 

99) Cấm thân cận và ở chung nhà với đàn ông: A nun should not keep company with a man 
(whatever nun should keep company with a householder or with the householder”s son, 
that nun should be spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, keep company with a 
householder and with a householderˆs son. Let the lady desist, the Order praises such 
detachment In a sister.” But 1f that nun, being spoken to thus by the nuns, should persist as 
before, that nun should be admonished by the nuns up to the third time for giving up that 
course. If she should give up, while being admonished up to the third time, that 1s good. If 
she should not g1ve up, there 1s an offence of expiation). 

100)Cấm đi xem đền đài cung điện của vua: A nun should not go to see a king”s palace, 
including the king”s pleasure house, a picture gallery, a park, or a pÏleasure gørove, or a 
lotus pond (ít 1s said that If she goes to any of the above mentioned places, she commifs 
the offence of expiation). 

101)Cấm tắm dưới nước mà chẳng có choàng tắm: A nun should not bathe naked. It is not 
advisable for a nun to take a bath without clothes or having no dress at all. If she does so, 
she commits an offence of expiation. 

102)Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước tất: A nun should not use a bathing cloth beyond 
the measure prescribed for the Nun. When a bathing cloth 1s being made for a nun, 1t must 
be made to a proper measure. This 1s the proper meausre: in length four spans, in width 
two spans. For her who exceeds this measure, should she make or arrange to make a 
bathing cloth beyond the measure prescribed for the Nun, there is an offence of expiation 
(The Book Of The Discipline, I.B. Horner, 1997). 

103)Cấm may một cái áo để quá năm ngày: A nun should neither sew or make effort to have 
the robe sewn beyond the limit of five days. Whatever nun, having unsewn or having 
made another unsewn a nuns robe, If she 1s not afterwards prevented should neither sew 
1t nor should make an effort to get It sewn, except on the fourth and fifth days, there 1s an 
offence of expiation. 


1404 


104)Cấm may áo rồi mà chẳng mặc liễn: A nun should not store a ready-to-wear robe. 

105)Cấm nhơn danh Giáo Hội, phát áo và vải rồi để dành lại một ít cho mình: A nun should 
not hold back a legally valid division of robe-material. 

106)Cấm mặc đồ của một cô khác mà không hỏi trước: A nun should not wear a robe of 
someone else without permision. 

107)Cấm lấy áo của một cô khác mà cho người: A nun should not give away other nuns” 
robes. 

108)Cấm có ý cắn trở sự phát áo của Giáo Hội: A nun should not be an obstacle in the way of 
a øroups receiving robe or in legal distribution of robe material in the Sangha. 

109)Cấm dùng lời nói cẩn trở sự phát áo của Giáo Hội: A nun should not use her speech as an 
obstacle in the way of a øgroup”s receiving robe or in legal distribution of robe material In 
the Sangha. 

110)Cấm làm cách chế cần trở sự phát áo của Giáo Hội: A nun should not use any means to 
obstruct the way of a groupˆs receiving robe or In legal distribution of robe material in the 
Sangha. 

111)Cấm đã có người hòa giải mà không chịu hòa: There is some legal question to be settled 
by the Order. If a nun does not agree or does not make effort to get 1t settled, she commits 
Expiation offence. 

112)Cấm trao tay thí đỗ ăn cho kẻ ngoại đạo: A nun should not give with her own hand solid 
food or soft food to a heretics. According to The Book Of The Discipline, translated Into 
English by I.B. Horner in 1997, If a nun gives with her own hand solid food or soft food to 
a householder, a male or female wanderer, she commits an offence of expiation. 

113)Cấm ra tay làm việc cho người cư gia: A nun should not do household work for a lay 
person. Leading the holy life, a nun should not do the household work. If she does so, she 
commits an offence of expiation. 

114)Cấm tự mình kéo chỉ quay tơ: A nun should not spin yarn. 

115)Cấm ngồi trên giường ván của cư gia: A nun should not make use of a sofa or a divan at 
the house of a lay person. 

116)Cấm nghỉ đêm nơi nhà cư gia mà sáng sớm ra đi không cho chủ nhà hay biết: lf a nun 
must stay overnight at the house of a lay person, the next morning when she leaves, she 
must Inform the owner. If she does not, she commits an offence of expiation. 

117)Cấm đọc chú như mấy kẻ pháp phù: A nun should not recite incantation the same way as 
the heretic magicians do. 

118)Cấm dạy người ta đọc chú: A nun should not teach other people to recite incantation. 

119)Cấm cho nhập đạo một cô có thai: A nun should not ordain a pregnant woman. In case of 
doing so, she commits the offence of explation. 

120)Cấm cho nhập đạo một cô còn có con nhỏ: A nun should not ordain a woman giving suck 
(it 1s forbidden for a nun to ordain a woman giving suck). In case of violation of the rule, 
she commits an offence of expIation. 

121)Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa đúng hai mươi tuổi trọn: A nun should not 
ordain a maiden under twenty years of age. In case of violation of the rule, she commits 
an offence of expiation. 

122)Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa tập sự hai năm: A nun should not ordain a 
probationer who has not trained for two years In the six rules. Even after reaching the age 


1405 


Of twenty years, a married g1rÏ 1s not fit for ordination, 1f she 1s not trained for fwo years In 
six rules (see Thập Giới II B). 

123)Cấm cho nhập hàng Ni cô một người phạm đại giới, mặc dầu đã đúng tuổi và đã tập sự 
hai năm: A nun should not ordain a woman who committed ParaJikas, even though she 1s 
Over fwenfy years of age and she 1s trained for two years. 

124)Cấm không cho nhập đạo hàng Ni cô một người đã đủ điều kiện: A nun should not refuse 
to ordain a probationer who meets all required qualifications (over twenty years oŸ age 
and two years of training 1n six rules). 

125)Cấm vội vã cho nhập đạo sớm và chẳng tập sự: A nun should not hurry to ordain a 
woman and not to train her In six rules. 

126)Cấm cho nhập đạo mà chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận: A nun should not ordain 
a married girl without obtaining the permision from the Order, even though the girl has 
completed twenty years of age and has trained for two years In the six rules. In case of 
doing so, she commifs the offence of expiation. 

127)Cấm giấu những sự sơ thất ấy: A nun should not conceal any of the information from 119 
to 126. 

128)Cấm đã thâu nhận học trò mà không lo dạy dỗ trong hai năm tập sự: After ordaining a 
woman, a nun should keep her under supervision and should help her for two years In 
training In six rules. It is a general rule for a nun to gIive ordained woman Instructions for 
two years. In disobeying this she commits the offence of expiation. 

129)Cấm mới nhập đạo chưa được hai năm mà thâu nhận học trò: Ordaining a maiden every 
year by a nun 1s committing the offence of expiation. 

130)Cấm một cô thiếu sức mà cho người nhập đạo: An unqualified nun should not admit a 
ñOVIC€. 

131)Cấm một cô thiếu sức mà truyền giới cụ túc cho người: An unqualified nun should not 
ordain a probationer. 

132)Cấm một cô thiếu phép mà truyền giới cụ túc cho người: A nun who ¡s not thorough in 
Vinaya, should not ordain a probationer. 

133)Cấm phiển trách khi Giáo Hội chẳng cho phép truyền giới: A nun should not complain 
the Order for not allowing her the permision to ordain a probationer. 

134)Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni cô thiệt thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng thuận: A 
nun should not ordain a probationer without the consent of the parents and husband. If a 
nun ordain a probationer without such consent, she commifs an offence of expiation. 

135)Cấm làm cho một thiếu phụ buồn chán, sợ sệt đặng bỏ gia đình nhập đạo: A nun should 
nof cause a woman to feel sad and worry, so that she will leave home to Join the Order. 

136)Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập đạo, kế không giữ lời: A nun should not first promise 
to ordain a trainable probationer, then later breaks her promise. 

137)Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho nhập đạo, kế không giữ lời: A nun should not promise 
another nun for ordination, in a gain of a robe and afterwards breaks her promise, her such 
doïng 1s an offence of expiation. Whatever nun, having said to a probationer: “If you, lady, 
will gIve me a robe, then will I ordain you.” If afterwards, she should neither ordain her 
nor should she make an effort to get her ordained, there 1s an offence of expiation.A nun 
should not promise to ordain a woman who seems to be trainable, and afterwards breaks 
her promise. 


1406 


138)Cấm mới nhập đạo chưa được một năm mà thâu nhận người khác cho thọ giới cụ túc: A 
nun who joined the Order less than a year, should not ordain a probationer. 

139)Cấm sau khi thâu nhận một Ni cô mà để qua đêm mới trình diện với Giáo Hội chư Tăng: 
A nun should not ordain a woman and wait until the next day to Inform the Order of 
monks. 

140)Cấm vắng mặt ngày đọc Giới luật, trừ khi đau yếu: A nun should not be absent on the 
Uposatha Day, except when she 1s II. 

141)Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thây thuyết pháp và đọc giới bổn: A nun should not forget 
her general duty of asking the Order of the monks the dates of the observance day and 
preaching Dharma day. 

142)Cấm đến cuối mùa mưa quên đọc lại với Giáo Hội chư Tăng những điều nghe thấy: After 
the rainy season retreat, 1Ÿ a nun does not invite the Order of Monks and Nuns In respect 
of three matfers that 1s what 1s seen or heard or suspected, she commits the offence of 
©XxpIation. 

143)Cấm họp nhau trong mùa mưa ở một xứ không có chư Tăng: A nun should not spend the 
rains In a residence where there 1s no monk. In case of violation of the Iinstruction and 
sfayIing during the rainy season 1n a monastery without monk, she commits the offence of 
expiation (the Buddha has made the rules for the nuns to enfer into rainy season retreat In 
a monastery whre there are also monks. Probably this has been done with the 
consideration of providing them guardianship). 

144)Cấm vào tịnh xá chư Tăng mà không xin phép trước: a nun should not enter a monastery 
without asking for advanced permision. 

145)Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác: A nun should not revile or abuse another nun. In doïng 
so she commits the offence of expiation. 

146)Cấm dùng lời thô bỉ khêu nên sự rầy rà ở Giáo Hội: A nun should not use coarse words to 
cause troubles in the Order. 

147)Cấm khi bệnh không có Giáo Hội cho phép mà để người khác cắt hoặc bó cho mình: It is 
not proper for a nun to make a boil or scab that has formed on the lower part of her body to 
be operated by a man without the permision of the Order; she should not also get 1t 
washed or smeared, bound up or unbound by a man. Doing so, she commits the offence of 
©eXpiation. 

148)Cấm ăn no rồi mà còn ăn lại nữa: a nun should not eat or partake of solid food or soft 
food after her being satisfied. 

149)Cấm ganh ghét các Ni cô khác: A nun should not be envious with other nuns. It is not 
proper for her in her monastic life to harbor jealousy against anyone. If she does so, she 
commits the offence of expiation. 

150)Cấm dôi mài trang điểm thân mình: A nun should not apply any cosmetic powder, nor 
should she wear ornaments. 

151)Cấm dồi phấn xức dầu: A nun should not apply cosmetic powder, nor should she use 
perfumes. lt 1s not proper for a nun to use perfumes and paiInts in water for bathing as well 
as she should not bathe In scented groundsesamum. In case of violation, she commits the 
offence of expiation. 

152)Cấm xúi một Ni cô dồi phấn xức dầu: A nun should not induce another nun to apply 
cosmefic powder, nor should she induce another nun to use perfumes. 


1407 


153)Cấm xúi một kẻ tu tập dỗổi phấn xức dầu: A nun should not induce a cultivator to apply 
cosmefic powđer or fo use perfumes. 

154)Cấm xúi học trò dồi phấn xức dầu: A nun should not induce a disciple to apply cosmetic 
powder or to use perfumes. 

155)Cấm xúi người tại gia dồi phấn xức dầu: A nun should not induce a lay person to apply 
cosmetic powder or to use perfumes. 

156)Cấm bận áo mồng thấy mình: A nun should not wear thin robe through which one can see 
her skin. 

157)Cấm lấy y phục của người tại gia mặc vào: A nun should not wear clothes of lay people. 

158)Cấm mang giày, cầm dù đi ra đường: A nun should not use a sunshade and sandals. When 
she does so, she commits the offence of expiation. 

159)Cấm đi kiệu, trừ khi đau yếu: A nun should not goes in a vehicle if she ¡s not ilI. 

160)Cấm vào làng mà chẳng mặc áo Ni cô: A nun should not enter the village without 
wearing her vest (robe). 

161)Cấm khi đêm vào nhà cư sĩ nếu không được mời thỉnh: A nun should not enter the house 
Of a lay person at night without Inviation. 

162)Cấm vào buổi chiều, mở cổng chùa ra đi, không cho mấy cô khác hay: A nun should not 
open the gate of the temple and go out In the evening without informing other nuns in the 
temple. 

163)Cấm sau khi mặt trời lặn, mở cổng chùa ra đi, không cho mấy cô khác hay: After the sun 
sefs, a nun should not open the gate of the temple and go out without Informing other nuns. 

164)Cấm vắng mặt ngày hội trong mùa an cư kiết hạ: A nun should not be absent ¡n the 
assembly day of the rainy season retreat. 

165)Cấm cho nhập đạo một cô có bệnh khó: A nun should not ordain a woman who has 
chronic disease. 

166)Cấm cho nhập đạo một cô bán nam bán nữ: A nun should not ordain a bisexual person. 

167)Cấm cho nhập đạo một cô có bệnh khác thường: A nun should not ordain a woman with 
unusual disease. 

168)Cấm cho nhập đạo một cô mắc nợ hoặc tàn tật: A nun should not ordain a woman who ¡s 
1n debt or handicapped. 

169)Cấm học cách bói đoán vận mạng, sanh nhai theo người thế tục: A nun should not learn 
divination or fortune-telling. 

170)Cấm dạy người khác bói đoán vận mạng: A nun should not teach other people divination 
or fortune-telling. 

171)Cấm đã có ai bảo đi mà chẳng chịu đi: A nun should not disobey not to leave when 
someone asks to leave. 

172)Cấm chẳng xin phép mà thình lình hỏi lý một vị sư: A nun should not suddenly ask a 
monk without asking for advanced permision. 

173)Cấm ngồi nằm chỗ đường đi làm khó và phiền kẻ khác: A nun should not sit or lie down 
1n a place that blocks other peopleˆs way and causes them troubles. 

174)Cấm cất tháp, xây mồ cho một Ni cô khác trong vòng chùa của chư Tăng: A nun should 
not build a stupa for another nun within the temple of monks. 

175)Cấm một Ni cô già gặp một vị sư trẻ mà chẳng làm lễ theo luật. Dầu trăm tuổi hạ, tỳ 
kheo ni lúc nào cũng phải tôn kính một vị Tăng dù trẻ và phải nhường chỗ ngồi cho vị ấy, 


1408 


phải đảnh lễ và thực hành bổn phận đối với vị Tỳ kheo, mặc dầu vị nầy chỉ mới xuất gia 
ngày hôm ấy: Even though a hundred years” standing by the higher ordination , a nun must 
always pay respect to a monk, no matter how young he Is, offer her seat to him, reverence 
him, and perform all proper duties towards him though he has Just received the Higher 
Ordination on that very day. 

176)Cấm vừa đi vừa uốn éo thân mình: A nun should not walk and wriggle at the same time. 

177)Cấm mặc đồ và trang điểm như mấy cô ở thế tục: A nun should not wear worldly clothes 
and ornamens. 

178)Cấm xúi một cô gái ngoại đạo dồi phấn xức dầu: A nun should not instigate a heretic girl 
to apply cosmetic powder and use perfumes. 


E. Kiết Giới Hối Quá hay tám giới đặc biệt xả đọa: Patidesaniya-dhamma (p)—Tám giới vi 
phạm đời sống xuất gia phạm hạnh mà hình phạt là phải xin sám hối trước Giáo Đoàn— 
Eight offences of disobeying the rules of monastic life outlined In the Vinaya pitaka. The 
punishment for such trangression 1s the confession and repentance of the offence before 
the Order. 

EL Bát Giới Hối Quá: Patidesanniya (skÙ—Theo Tôn Sư Minh Đăng Quang trong Luật Nghi 
Khất Sĩ, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi phạm 
luật xuất gia trước Giáo Hội. Tám giới Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt 
phải được Giáo Hội quyết định. Nếu không đau, mà vị Ni nào đòi hồi một trong những 
điều dưới đây đều phạm tội Ba La Đề Xá Ni, phải xưng ra rõ ràng. Xưng rõ ràng có nghĩa 
là trong kỳ Bố Tát, vị Ni ấy phải nói: “Thưa Ni chúng, tôi đã phạm phải một vấn để đáng 
trách phải xưng tội xả đọa, và tôi xin xưng ra đây.”—According to Most Honorable 
Master Minh Đăng Quang in The Rules for Mendicant Bhiksus and Bhiksunis, the word 
Patdesaniya 1s a Sanskrit word means a confession of an offence or some sort of 
transgression of monastic rules which ought to be confessed before the Order, and the 
punishments for these offences are decided by the Order. Any nun who 1s not Ill, but 
asking for any one of these below mentioned things, commits an offence which oupht to 
be confessed with clear expression. By clear expression, 1t is meant that the nun should 
say: “[ have fallen, sisters, into a blameworthy matter which ought to be confessed and I 
confessed it.” 

I) Cấm nếu không đau, không được xin sữa hay đậu: It ¡s not proper for a nun who ¡s not ill 
to ask for milk or beans (curd). 

2) Cấm nếu không đau, không được xin đầu: It has been stated that it is not proper for a nun 
who 1s not 1l to ask for oIl. 

3) Cấm nếu không đau, không được xin mật hoa: lt is not proper for a nun who ¡s not ill to 
ask for honey. 

4) Cấm nếu không đau, không được xin đường: lt is not proper for a nun who is not ill to ask 
for sugar. 

5) Cấm nếu không đau, không được xin bột: 

6) _ Cấm nếu không đau, không được xin cháo: It is not proper for a nun who ¡s not ill to ask 
for ghee (rice soup). 

7)_ Cấm nếu không đau, không được xin đồ ngon: It is not proper for a nun who ïs not ill to as 
for delicious food (for curing the 1llness). 


8) 


a) 


b) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1409 


Cấm nếu không đau, không được xin đồ quí: It is not proper for a nun who is not il to ask 
for precious things (for healing the illness). 


Kiết Giới Chúng Học: Sekhiya-dhamma (skt—Gôồm một trăm trường hợp vi phạm trong 
cuộc sống hằng ngày của Ni chúng——lIncluding one hundred offences connected with the 
Bhiksuniˆs daily activities. 

Có 75 giới chúng học theo hệ phái Nguyên Thủy—There are seventy-five Sekhiya rules 
¡in Theravadan Buddhism—See Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học in (VI) (F). 

Có một trăm giới chúng học theo hệ phái Đại Thừa và Khất Sĩ: There are one hundred 
Sekhiya rules for Bhiksunis in Mahayana Buddhism and Sangha Bhiksu Buddhism— 
Hundred rules of conduct for nuns: Sikkka-karaniya (skt)—Sekhiya (p)—Tiếng Phạn gọi 
là Thức Xoa Ca La Ni—Theo Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, 
Thức Xoa Ca La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt hằng ngày của Ni chúng 
trong các tịnh xá—According to Most Honorable Master Minh Đăng Quang in the Rules 
for Mendicant Bhiksunis, Sikkka-karaniya Iincludes one hundred rules of conduct which 
are connected with daily acfivifles of nuns In monasfterIes. 

Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để phủ trùm rún 
và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước hay phía 
sau, đều bị phạm tội Thức Xoa Ca La Ni: A nun should wear the inner robe all round for 
covering the circle of the navel and the circles of the knees. Whoever out of disrespect 
dresses with an inner robe hanging down In front or behind, there is an offence of wrong- 
doïng. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A nun should wear the upper robe even all round 
(whoever out of disrespect puts on an upper robe hanging down ïn front or behind, there 1s 
an offence of wrong-doing). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà xăn áo lên: A nun should not go into lay people°s houses 
with robes hitched up. She should go well covered in lay people”s houses (inhabited areas 
with). 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà xăn áo lên: A nun should not sit down in lay people”s 
houses with robes hitched up. She should sit well covered in lay people”s houses. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A nun should not go among the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both (If out of disrespect 
having lifted up the robe on one side or on both, there 1s an offence of wrong-doing). 
Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A nun should not sit down amidst 
the houses with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ: A nun should not go into the houses of 
lay people with head covered, either with a towel, a hat, or a cap. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ: A nun should not sit down amidst 
the houses of lay people with head covered, either with a towel, a hat, or a cap. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà vừa đi vừa chạy: A nun should not enter into any lay 
people”s houses, going and running at the same time. 


10) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ sau khi vừa đi vừa chạy: After going and running at the 


same time, a nun should not sit down in lay people”s houses. 


1410 


11) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A nun should not enter 
any lay peopleˆs houses with the arms placed on the hips, or with the hands on both sides 
and the elbows turned outwards (akimbo). 

12) Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A nun should not sit 
down In lay peopleˆs houses with the arms akimbo (arms place on the hips, or hands on 
both sides and elbows turned outwards). 

13) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A nun should not go amidst the 
houses swaying the body. She should hold the body straight. 

14) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A nun should not sit down 
amidst the houses sway the body. She should hold the body straight. 

15) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A nun should not go fidgeting amidst the houses 
(making play with hand or foot). 

16) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa tay: A nun should not sit fidgeting ¡n inhabited 
areas (making play with hand or foot 1n the houses). 

17) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A nun should not, out of 
đisrespect, having uncovered the body, go among the houses. 

18) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A nun should not, out of 
disrespect, sit down among the house without proper clothes. 

19) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn xuống 
và xa về phía trước chỉ khoảng bể ngang một luống cày: A nun should not go among the 
houses with eyes glanced around. He should go amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plough”s distance ahead. 

20) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang một luống cày: A nun should not sit down in 
the houses with eyes glanced around. She should sit down amidst the houses with eyes 
cast down looking only a plough”s distance ahead. 

21) Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ: A nun should not crouch down on the heels (sit 
arms akimbo) In the lay people”s houses. 

22) Hãy điểm tĩnh khi đi vào nhà cư sĩ: A monk should always keep calm when entering the 
houses. 

23) Hãy điểm nh khi ngồi trong nhà cư sĩ: A nun should sit calmly in the houses of lay 
people. 

24) Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A nun should not go into the houses with loud 
laughter. 

25) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư sĩ: A nun should not sit down in the houses with 
loud laughter. 

26) Phải để ý khi lãnh cơm: A nun should accept almsfood attentively. 

27) Khi lãnh cơm đưa bát ra cho ngay thẳng đừng để đổ: When accepting rice (from 
almsfood), a nun should accept In proportion not to overflowing from the capacity of the 
bowI. 

28) Khi lãnh canh đưa bát cho ngay thẳng, đừng để đổ: When accepting almsfood with soup, a 
nun should accept in proportion not to overflowing the capacity of the bowl. 

29) Phải trộn cơm với đồ ăn đã lãnh: A nun should mix the rice with soup before eating. 


1411 


30) Món nào xúc trước thì ăn trước: A nun should the alms-food working down from the top 
without making exceptions (choosing or selecting foods). 

31) Chẳng nên lựa bên này bên kia, hay giữa bát: A nun should not choose alms-food to eat, 
1.e., choosing the alms-food 1n this side, that side, or 1n the middle of the bowl. 

32) Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A nun 
should not ask for sauce and/or rice for her own appetizing unless she 1s sick. 

33) Chẳng nên xới cơm lên che khuất đổ ăn đặng lãnh thêm nữa: A nun should not hide 
(cover up) sauce and curries with rice out of dsire to get more. 

34) Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà sanh lòng thèm muốn: A nun should not look 
enviously at anotherˆs bowl. 

35) Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng: After accepting enough 
alms-food, a nun should cover the bowl; then she should sit straight up, eat and 
contemplate at the same time. 

36) Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating alms-food, a nun should not make up too large a 
mouthful. 

37) Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đồ ăn (chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ ăn được 
đưa đến miệng): A nun should not open the mouth till the mouthful is brought to it. 

38) Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng đồ ăn: A nun should not talk with the mouth 
full (talk with a mouthful in the mouth). 

39) Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thảy vào miệng: When eating alms-food, a nun should 
not make up a round mouthful (eat tossing up balls of food). 

40) Chẳng nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra: A nun should not eat scaftering rice or lumps of 
boiled rice about. 

41) Chẳng nên đưa đổ ăn má bên này, qua má bên kia như khỉ: A nun should not eat stuffing 
out the cheeks like a monkey (stuffed the cheek on one side or on both). 

42) Chẳng nên nhai lớn tiếng: A nun should not eat making loud sound or noise. 

43) Chẳng nên nút mạnh trong khi ăn: A nun should not suck the alms-food loudly. 

44) Chẳng nên lấy lưỡi liếm: A nun should not eat licking or wiping, either the hand or the 
bowIl. 

45) Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A nun should not eat shaking the hand about. 

46) Chẳng nên lấy tay lượm cơm rớt mà bỏ vào miệng: A nun should not pick up dropping rice 
to put in her mouth. 

47) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay: A nun should not accept a drinking- 
water pot or cup with the hands soiled with food. 

48) Chẳng nên tạt nước rữa bát ra sân của thí chủ: A nun should not throw out amidst the 
houses, rinsings of the bowl with lumps of boiled rice (bowl washing water which has rice 
graIns 1n 1t). 

49) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên rau cỏ: A nun should not go to sfool, 
urinate, blow her nose, or spit saliva on vegetables. 

50) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên nước: A nun should not go to stool, urinate, 
blow her nose, or spit saliva in water. 

51) Chẳng nên đứng mà đại, tiểu tiện: A nun should urinate when standing. 

52) Chẳng nên ở và ngủ trong chỗ thờ Phật, trừ khi canh giữ: A nun should not reside and 
sleep at the Buddha altar. 


1412 


53) Chẳng nên cất đồ vật tại chỗ thờ Phật, trừ khi bị cướp: A nun should not store anything at 
the Buddha altar, except in case of robbing. 

54) Chẳng nên mang dép vào chỗ thờ Phật: A nun should not wear sandals to enter the place 
of Buddha altar. 

55) Chẳng nên xách dép vào chỗ thờ Phật: A nun should not carry his sandals around 
theBuddha altar. 

56) Chẳng nên mang dép đi chung quanh chỗ thờ Phật: A nun should not wear sandals when 
going around the Buddha altar. 

57) Chẳng nên mang giày vào chỗ thờ Phật: A nun should not wear shoes to enter the place of 
Buddha altar. 

58) Chẳng nên xách giày vào chỗ thờ Phật: A nun should not carry her shoes around the 
Buddha altar. 

59) Chẳng nên ngồi ăn và bỏ đồ dơ thúi dưới chỗ thờ Phật: A nun should not sit eating and 
leave left-over things at the Buddha altar. 

60) Chẳng nên khiêng xác chết, đi dưới chỗ thờ Phật: A nun should not allow people to carry 
a corpse around the Buddha altar. 

61) Chẳng nên chôn xác chết tại chỗ thờ Phật: A nun should not bury a dead body at the 
Buddha altar. 

62) Chẳng nên thiêu xác chết ngay chỗ thờ Phật: A nun should not allow people to cremate a 
corpse at the Buddha altar. 

63) Chẳng nên thiêu xác chết gần chỗ thờ Phật để mùi hôi thúi bay tới: A nun should not 
allow people to cremate a corpse near the Buddha altar because It can emit the burnt 
smell at the Buddha altar. 

64) Chẳng nên thiêu xác chết tại chỗ thờ Phật: A nun should not allow people to cremate a 
corpse at the Buddha altar. 

65) Chẳng nên mang đồ của người chết mà đi dưới chỗ thờ Phật: A nun should not allow 
people to carry clothes of the dead around the Buddha altar. 

66) Chẳng nên đại, tiểu tiện tại chỗ thờ Phật: A nun should not or should not allow people to 
øo fo stool or to urinate at the Buddha altar. 

67) Chẳng nên đi vào nhà tiêu mang theo tượng Phật: A nun should not carry the image or 
statue of the Buddha into the rest room. 

68) Chẳng nên đại, tiểu tiện chỗ mà mùi hôi thúi có thể bay tới chỗ thờ Phật: A nun should 
not allow people to øo to stool or to urinate near the Buddha altar where bad smell can fly 
over the Buddha altar. 

69) Chẳng nên đại, tiểu tiện ngay phía chỗ thờ Phật: A nun should not or should not allow 
people to go to stool or to urinate at the side of the Buddha altar. 

70) Chẳng nên cho phép ai xỉa răng, súc miệng dưới chỗ thờ Phật: A nun should not allow 
people to pick therr teeth or rinse their mouth at the Buddha altar. 

71) Chẳng nên tới trước tượng Phật mà xỉa răng hay súc miệng: A nun should not come in 
front of the Buddha altar to pick her teeth or to rinse her mouth. 

72) Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà xỉa răng hay súc miệng: A nun should not or 
should not allow people to stand around the Buddha altar to pick their teeth or to rinse 
their mouth. 


1413 


73) Chẳng nên tại chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A nun should not blow her nose or 
spit saliva at the Buddha altar. 

74) Chẳng nên đứng trước chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A nun should not stand in 
front of the Buddha altar to blow her nose or to spit saliva. 

75) Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ: A nun should not stand at 
any sides of the Buddha altar to blow her nose or to spIt saliva. 

76) Chẳng nên ngồi đưa chân ngay chỗ thờ Phật: A nun should not sit pointing her legs at the 
Buddha altar. 

77) Chẳng nên ở, đứng trên cao hơn chỗ thờ Phật: A nun should not reside or sleep at a place 
which 1s higher than the level of the Buddha altar. 

78) Chẳng nên nắm tay người khác mà đi dạo: A nun should not promenade or to go for a 
walk hand in hand with anyone. 

79) Chẳng nên leo cây cao khỏi đầu, trừ khi có việc: A nun should not climb high trees 
(higher than head level), except emergencies. 

80) Chẳng nên bỏ bát vào bao mà quảy lên vai, chỗ đầu cây gậy: A nun should not put her 
bowl] In a bag, tie 1t to one end of her staff and carry along the road. 

81) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ; lật áo (phanh cổ): A nun should not teach 
Dharma to someone with shirt hitched up. 

82) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ quấn áo lên cổ: A nun should not teach the 
law to someone who hangs her shirt around the neck. 

83) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ khỏa đầu: A nun should not teach Dharma to 
someone wearing a head wrapping who 1s not sick. 

84) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ che đầu: A nun should not teach the law to 
someone with head covered (with a turban on her head) and who 1s not sick. 

85) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A nun 
should not teach the law to someone with arms akimbo (arms placed on the hips, or hands 
on both sides and elbows turned outwards). 

86) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc: A nun should not teach Dharma to 
someone mounted on clogs (wooden shoes). 

87) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép: A nun should not teach Dharma to 
someone wearing sandals who 1s not sick. 

8§) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A nun should not teach the 
law to someone In a vehicle who 1s not sick. 

89) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi rong khi mình đứng: A nun should not 
teach Dharma, standing, to someone who 1s sitting down, and who 1s not sick. 

90) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm trong khi mình ngồi: A nun should not 
teach Dharma, sitting, to someone on a bed and who 1s not 1Ï. 

91) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngôi dưới đất 
(ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ xấu): A nun should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sitting on a seat and who 1s not 1l. 

92) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngôi chỗ thấp: A 
nun should not teach Dharma, having sat down on a low seat, to someone sifting on a high 
seat and who 1s not Ill. 


1414 


93) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi sau: A nun should not 
teach Dharma, going or walking behind, to someone going or walking in front and who 1s 
not IÏl. 

94) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trên mà mình đi dưới: A nun should not 
teach the law, going In a low road, to someone going ¡in a high road. 

95) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường: A nun should not teach Dharma, standing beside (at the side of) a path, to 
someone standing on a path (¡in the middle of the path). 

96) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A nun should 
not teach Dharma to someone with a stick in her hand and who 1s not sick. 

97) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm gươm: A nun should not teach Dharma to 
someone with a sword (weapon) In her hand. 

98) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo: A nun should not teach Dharma to 
someone with a spear (lance) In her hand. 

99) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao: A nun should not teach Dharma to 
someone with a knife in her hand. 

100)Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dù: A nun should not teach Dharma to 
someone with an umbrella in her hand who 1s not sick. 


G. Thất Diệt Tranh Pháp: Seven rules for the participation and settlement of disputed 
questions that have been raised—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 
pháp dùng để hòa giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư Tăng——Saptadhikarana-samatha 
(skÙ—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven rules given In the Vinaya for settling disputes among monks (disputes arise from 
arguments, misconduct, Jjudgment and punishment, correctness of a religious 
observance)—Seven rules for the participation and settlement of disputed questions that 
have been raised: 

I1) Tự Thuận: Ưng dữ hiện tiền tỳ n—Sammukha-vinaya (skt)—Face to face evidence, or 
appeal to the law . 

2) Ức Niệm: Ưng dữ ức niệm tỳ ni (có chứng cớ rằng mình không biết) —Smrti-vinaya 
(sk)——Wttness or proof—Recollection. 

3) Bất Tri: Ưng dữ bất tri tỳ ni (nói quyết rằng quên) —Amudha-vinaya (skt—— 
Irresponsibility—Mental derangemeit. 

4)_ Đa Nhơn Mích Tội: Chuyển lên giáo hội phân xử—Pratijnakaraka-vinaya (skt——Decision 
by maJorIty vote or verdIct. 

5) Ưng Dữ Tự Ngôn Trị: Tự ăn năn xin lỗi —Tatsvabhavaisiya-vinaya (skt)——Voluntary 
confession. 

6) Đa Mích Tội Tướng: Giao cho một vị sư quảng đại phân xử—Yadbhuyasikiya-vinaya 
(skt)—Condemnatlon of unconfessioned sin, make a sfatement and ask thrice for 
Judgmett. 

7) Như Thảo Phú Địa: Cùng niệm Phật khỏa lấp ——Trnastaraka-vinaya (skt)—Covering the 
mud with straw——Covering over with ørass. 


1415 


(IV)Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni Phật Giáo Nguyên Thủy (296)— Complete moral precepfs ƒor 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


nuns in Theravadan Buddhism: Dòng truyền thừa nầy đã bị tàn lụn từ lâu lắm rồi. Những 
giáo hội Ni trong Phật giáo Nguyên Thủy đã tàn lụi từ hàng trăm năm qua; tuy nhiên, nếu 
được phục hoạt thì những giới luật dành cho chư Ni cũng phải giống như những giới luật 
dành cho chư Ni trong Phật giáo Đại Thừa hay Khất Sĩ—This tradition died out a long 
time ago. Orders of Nuns in Theravadan Buddhism died out hundreds of years ago; 
however, If they are restored ¡n the future, complete moral precepts for nuns should be 
the same as the ones for Mahayana Buddhism or Mendicant school —See Chapter 36 (F-2) 
(HD. 

Bát Đọa: Parajikas (skÙ—Ba La Di—Bát Cực Trọng Cảm Đọa Tội—Chữ Parajika được 
lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa là ĐỌA. Bát Đọa có nghĩa là tám tội Ba 
La Di thoái đọa pháp hải và bị khai trừ khỏi Tăng Chúng. Theo quan điểm xuất gia của 
Phật giáo thì những vi phạm nầy được xem là có tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Ni nào, 
bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải một trong Bát Ba La Di nầy 
sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở lại 
Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì 
thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Tăng Ni phải cẩn trọng đừng để vướng phải một trong 
những Ba La Di nầy——The eight grave prohibitions or sins——The word Parajika is derived 
from the Sanskrit root Para and Jika which means that makes DEFEAT. Eight parajikas 
mean eight causes of falling from grace and final excommunicatlon or expulsion of a 
monk or nun. According to the monastic point of view, these offences are regarded as very 
Serlous In nature. Any nuns, regardless of their ranks and years In the Order, violate any 
one of these offences, are subJect to expulsion from the Order. Once they are expelled, 
they are never allowed to join the Order again. They are defeated forever. Therefore, the 
Buddha cautioned all monks and nuns not to indulge in any one of them: 

Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)——Killing—See Sát Sanh. 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Stealing—See Trộm Cấp. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm—Abrahmacarya (sk}—Adultery—Sexual immorality or 
bestiality—See Dâm. 

Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity—See Nói Dối, and Nói Lời Đâm Thọc. 

Cấm một Ni cô rờ rẫm, chà xát hay xoa bóp người nam từ xương cổ trở xuống tới đầu gối: 
The action like enjoying rubbing, touching and pressing against a male person below the 
collar-bone and above the circle of the knees with some desire by a nun 1s treated as a 
serlous offence which makes her defeated in the spiritual life. 

Cấm một Ni cô nắm tay nắm áo người nam, đứng gần, nói chuyện, hay để nghị gặp gỡ 
hay hẹn hò với người nam ở nơi kín đáo: It is a serious offence named Parajika for a nun 
who with some desire consents to hold the hand of a male person, his outer cloak, standing 
near him, holding a talk with him or suggesting to øo a rendez-vous, consent to meet him 
or enter Into a covered place and dispose the body for such purpose. 

Cấm một Ni cô dấu tội của những Ni cô khác: A nun should not conceal a knowingly 
ParaJka offence of some other nuns entails her to be defeated In the monastic life. 





8) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1416 


Cấm đi theo một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đã bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn: A nun who 
follows a Bhikkhu or a Bhikkhuni who have been suspended by the Sangha even after 
thrice admonitions by other nuns 1s an act of ParajJika for the nun. 


Thập Tam Giới Tăng Tàn: Sanghadisesa (skt)—Theo Luật Tạng, mười ba giới tổn hại 
Tăng Tàn khiến chư Tăng phạm phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn. Vị Ni nào 
phạm phải sẽ bị Giáo Đoàn quy định thời gian bị tạm trục xuất. Đến khi mãn hạn trục 
xuất, người phạm tội phải ra trước Giáo Đoàn xin được tái gia nhập vào giáo đoàn. Không 
có sự chấp thuận của Giáo Đoàn, người phạm tội không thể trở lại giáo đoàn——According 
to the Vinaya Pitaka (Book of Discipline), Part I, translated into English by L.B. Horner, 
thirteen offences which entail nuns temporary expulsion from the Order. Indulging in any 
one of these offences, nuns are required to leave the Order for a period of time fixed by 
the assembly of monks and nuns. After that time, offenders present themselves before the 
Order to beg for a reinstatement. Without the permission from the assembly of monks and 
nuns, offenders cannot return to the Order. 

Cấm một Ni cô nói lời ganh ghét về bất cứ ai: Whatever nun should be one who speaks in 
envy concerning anyone (a householder or a householderˆs sons or brothers or a slave or a 
workman and even concerning a wanderer who 1s a recluse, that nun has fallen Into a 
matter that 1s an offence at once, entailing a formal meeting of the Order Involving being 
sent away). 

Cấm một Ni cô che chở cho một người bị tội chết mà không có phép của Giáo Hội: 
Whatever nun should knowingly receive a woman thief found to merit death, without 
having obtained permission from a king or an Order or a group or a guild or a company, 
unless she Is allowable, that nun has fallen Iinto a matter that ¡1s an offence at once, 
entailing a formal meeting of the Order Iinvolving being sent away. 

Cấm một Ni cô đi vào làng một mình (hay đi bên kia bờ sông một mình, hay đi trong đêm 
tối một mình): Whatever nun should go among village alone, or should go to the other side 
Of a river alone, or should be away for a night alone, or should stay behind a group alone, 
that nun has fallen Into a matter that 1s an offence at once, entailing a formal meeting of 
the Order Involving being sent away. 

Nầu không có phép của Giáo Hội, cấm phục giới cho một vị Tỳ Kheo Ni khác đã bị giáo 
hội phạt: Whatever nun, without having obtained permission from the Order which carried 
out the proceedings In accordance with the rule, the discipline, the teacher”s instruction, 
not having learnt the group”s desire, should restore a nun suspended by a complete Order, 
that nun has fallen Into a matter that 1s an offence at once, entailing a formal meeting of 
the Order involving being sent away. 

Cấm nhận đồ thí từ tay một người nam đầy dục vọng: Whatever nun, fñilled with desire, 
having accepted with her own hand from the hand ofa man who 1s filled with desire, solid 
food or soft food, should eat 1t or partake of 1t, that nun has fallen into an offence entailing 
a formal meeting of the Order. 

Cấm một Ni cô xúi một vị Ni cô khác thọ dụng đồ ăn của một tín thí nam đầy dục vọng: 
Whatever nun should speak thus: “What can this man, whether he 1s filled with desire or 
not filled with desire, do to you, lady, since you are not filled with desire? Please, lady, 
eat or partake of the solid food or the soft food which this man 1s ø1ving to you, you having 


7) 


8) 


9) 


1417 


accepted it with your own hand.” That nun has fallen in an offence entailing a formal 
meeting of the Order. 

Vị nào phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Ni đoàn nên hỏi ba lần xem coi vị ấy có sám hối hay 
không. Nếu sám hối thì không tội. Nếu không sám hối là phạm tội Tăng Tàn: Whatever 
nun, angry, displeased, should speak thus: “I repudiate the enlightened one... I repudiate 
the training. What indeed are these recluses who are recluses, daughters of the Sakyans? 
For there are other recluses, conscIentious, scrupulous, desirous of. training; I w1ll lead the 
Brahma-life among these.” 'That nun should be spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, 
angry, displeased, speak thus: “[ repudiate the enlightened one...[ will lead the Brahma- 
life among these.” Be satisfied, lady, dhamma 1s well preached, lead the Brahma-life for 
the utter ending ofill. And !f that nun, being spoken to thus by the nuns, persists as before, 
that nun should be admonished by the nuns up to a third time for giving up that course. lf 
being admonished up to a third time, she should give 1t up, that 1s good. If she should not 
gIve 1f up, that nun has fallen Iinto an offence entailing a formal meeting of the Order. 
Whatever nun, overthrown 1n some legal question, angry, displeased, should speak thus: 
“The nuns are following a wrong course through desire... and the nuns are following a 
wrong course throuph fear.” That nun should be spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, 
overthrown 1n some legal question, angry, displeased, speak thus, “the nuns are following 
a wrong course through desire... and the nuns are following a wrong course through fear.' 
The lady herself may go wrong from desire, and she may go wrong from hatred and she 
may go wrong from stupidity and she may go wrong from fear.” And 1f this nun, being 
spoken to thus by the nuns, persists as before, that nun should be admonished by the nuns 
up to a third time for giving up that course. If being admonished up to a third time, she 
should give 1t up, that 1s good. If she should not give 1t up, that nun has fallen Iinto an 
offence entailing a formal meeting of the Order. 

Nếu vị Ni cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe lời khuyên giải. Nếu Ni chúng hỏi ba 
lần mà vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn (Cấm một Ni cô sống theo tập 
khí, ác danh, ác đạo, hay che dấu tội lỗi của người khác): If a nun who commits evil 
conduct or misbehavior, and her evil conduct 1s seen or heard, that nun should be 
admonished up to three times by the assmebly of nuns to allow her to g1ve up her course. 
If after being admonished, she gives up that course, 1t 1s good. If she does not ø1ve up, If 1s 
an offence entailing a formal meeting of the Order (¡in case nuns live in company, of evil 
habits, of evil repute, of evil ways of living, vexing the Order of nuns, concealing one 
another”s sins, those nuns should be spoken to thus by the nuns: “Sisters are living In 
company...concealing one another”s sins. Let the ladies desist; the Order praises this 
detachment In sisters, But 1ƒ these nuns. And 1f this nun, being spoken to thus by the nuns, 
should persists as before, that nun should be admonished by the nuns up to a third time for 
gIving up that course. If being admonished up to a third time, she should give 1t up, that 1s 
good. If she should not give 1t up, that nun has fallen Into an offence entailing a formal 
meeting of the Order). 


10) Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo Ni khác một gì mà không có thật: Not to suspect a nun 


with a groundless charge. 


11) Cấm binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở giáo hội: Not to side with someone who creates 


schism to destroy the harmony of the Order. 


1418 


12) Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt chước: Not to lead a solemnly 


brahma life, to be a bad example for others to Imitate. 


13) Cấm dùng cách nây thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội: Not to do things to destroy 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


the harmony of the Order. 


Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo (Ni): Nissaggliya-pacittiya (skÙ——Từ NIssaggiya-pacItiya 
gốc Nam Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có nghĩa là từ bỏ; phần thứ hai 
Pacittiya có nghĩa là điều giải trước giáo đoàn. Con người thường có khuynh hướng sa 
ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh thoảng vi phạm 
luật sống trong tự viện, như chấp nhận quá số vật dụng hằng ngày được Đức Phật quy 
định cho Tăng Ni. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra thanh quy tự viện, nhằm giúp chư 
Tăng Ni tránh phạm phải lỗi lầm. Đây là ba mươi giới mà người phạm tội phải giải thích 
trước giáo đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa—The Nissaggiya-pacittiya has two 
components: the word Nissaggiya means giving up; and the word Pacitiya means 
reconciliation or expIation. ÀA man by his true nature 1s subJect to lapses; therefore, even 
after Joining the monastic life, the monk sometimes, makes transgression of the monastic 
rules, I.e., accepting things of daily use in excess of the number allowed by the Buddha 1s 
not proper for monks and nuns. Thus, the Buddha set forth rules that help making monks 
and nuns free from transgressions. These are thirty offences which require explanation 
and punishment for the offenders 1s six-day room retention. 

Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: A nun should not wear or keep an extra robe for 
more than ten days. 

Cấm bỏ chăn áo ở một nơi khác, trong một đêm: a nun should not leave robes and 
sleeping material in another place, even for one night (nuns should not be away, separated 
from the three robes, even for one night). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị Ni vẫn 
có thể nhận. Khi nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ vải may, có thể để 
dành chờ có thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng: When robes worn out, and the 
robe-material 1s accrued to the nun, even not at the ripht time, 1t may be accepted by that 
nun I1f she so wish. Having accepted 1t, it should be made up quickly. But 1Ý It 1s not 
sufficient for her, that robe-material may be laid aside by that nun for a month at most. 
Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt (khi áo mị mất hay bị hư hại): A nun 
should not ask a man or woman householder for a robe, except at the right time (robe 1s 
stolen or destroyed). 

Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi thắc ngặc: a nun should not accept more than an 
inner and upper robes (1 a nun 1s offered robe-material for many robes, then at most she 
should accept enouph for an inner and an upper robe. If she accepts more than that there 1s 
an offence of expiIation involving forfeifure). 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một thí chủ định sắm cho áo: When there is a 
householder plans to offer robe-material, or robe-fund, a nun should not design the robe as 
he wishes. 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có nhiều thí chủ định sắm cho: When there are two or 
more householders plan to offer robe-material or robe-fund, a nun should not design the 
robe as he wIshes. 


1419 


8) Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc Giáo Hội may liền: A nun should not obtain robe- 
fund and urge the Order to make the robe Iimmediately. 

9)_ Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ khác nhận thế: A nun should not take gold and 
silver, nor should she ask another person to take for her. 

10) Cấm buôn bán đồ quý báu: A nun should not engage in various transactions in which gold 
and silver 1s used. 

11) Cấm buôn bán bất luận vật gì: A nun should not engage in any kinds of bartering. 

12) Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm mà cái cũ vẫn còn xài được: A nun should not 
øet another new bowl in exchange for the old bowl, even though the old bowÏl 1s very old, 
but 1s still usable (T a nun should get another new bow]l in exchange for a bowl mended 1n 
less than five places, there 1s an offence of expiation Involving forfeiture. That bowÏ 1s to 
be forfeited by that nun to the company of nuns, and whatever the last bowl belonging to 
that company of nung, that should be given to this nun with the words: “Nun, this 1s a bowl 
for you; 1t should be kept until it breaks.” That 1s the proper course In this cas©). 

13) Cấm đem chỉ cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho mình khi có người cúng: A nun should not ask a 
man or a woman householder who 1s not a relation to weave her robe (saying this robe- 
matrial 1s being especially woven for me, please make 1t long and wide, and make 1t 
evenly woven, well woven and welÏ scraped, etc). 

14) Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho mình: A nun should not ask for yarn, Or 
should not have robe-material woven by weavers. 

15) Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A nun should not give a robe to another 
monk and then take 1t back because she 1s angry or displeased of that nun. 

16) Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bẩy ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng dường: 
A nun should not store medicine, sugar, fresh butter, oil, honey, etc. for over seven days, 
except when she 1s ill. 

17) Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ lại còn hỏi nữa: A nun should not obtain the robe 
before the robe-season, lay it aside, and ask agaIn during the robe-season. 

18) Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: A nun should not take any things that belong to 
the Order. 

19) Cấm mua sắm đồ cho một người đàn ông: A nun should not do any shopping for a man. 

20) Cấm dùng làm của riêng mình món đồ người ta cúng cho Giáo Hội: a nun should not take 
away any thing that 1s offered to the Order. 

21) Cấm dùng làm của riêng mình món đồ mà một cô khác trao ra để giao cho Giáo Hội: A 
nun should not take away anything that another nun offers to the Order. 

22) Cấm dùng đồ của thí chủ cho về việc khác: A nun should not use the donations from lay 
Buddhists for personal purposes. 

23) Cấm nhơn danh Giáo Hội mà sắm đồ riêng cho mình: A nun should not gain any personal 
gaIns on behalf of the Order. 

24) Cấm có đến hai cái bát để thay đổi: A nun should not keep an extra bowl. 

25) Cấm chứa nhiều đồ tốt đẹp: A nun should not store beautiful things, such as art crafts, 
pIctures, ©fc. 

26) Cấm hứa cho một cô khác vải bó rịt trong cơn đau mà không cho: A nun should not brak 
her promise to give cloth for bandage to another nun. 


1420 


27) Cấm đổi lấy áo của thí chủ cho, chớ không lấy áo của Giáo Hội phát (vì áo của thí chủ tốt 


hơn): À nun should not exchange the robe which 1s given by the Order for another one 
from lay Buddhists. 


28) Cấm bất bình, giận hờn đòi lại áo khi đã cho người rồi: A nun should not give a robe to 


another nun and then take 1t back because he 1s angry or displeased of that nun. 


29) Cấm dùng may áo mùa đông đến bốn xấp vải: A nun should not use more than four 


batches of cloth for heavy (winter) clothes. It 1s advisable for a nun to bargain for a heavy 
cloth for four bronzes. If she bargaIns one worth more than that, she commits the offense 
Of explafion. 


30) Cấm dùng may áo mùa hè trên hai xấp rưỡi vải: A nun should not use more than two and 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


a half batches for light (summer) clothes. Bargaining for light clothes should be made for 
at most two and half bronzes. If she bargains a light cloth worth more than that, she 
commits an offense of expiation involving forteature. 


Bách lục thập lục giới Ba Dật Đề—One hundred sixty-six rules for Bhiksunis: Pacitiya 
(skt)—Theo Luật Tạng, Pacittiya là 166 giới Ba Dật Để dành cho Ni chúng, nếu phạm 
một trong những tội nầy mà chí thành phát lỗ sám hối trước Tăng Ni chúng, thì tội được 
tiêu khiên. Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng những sẽ trở ngại cho việc khởi 
sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh—According to the 
Book of Rules (Vinaya Pitaka), one hundred sixty-six Pacittiya offences which require 
confession and repentance. lf a nun committed any of them, makes a confession of 1t 
before the Sangha (Order of monks and nuns) with clear heart, she will become free from 
the offence. If she doesn't, the offence Itself will not only obstruct her development of 
wholesome acts, but 1t wIll also cause her rebrrth in lower realms, 1.e., hell, hungry ghosts, 
or animal. 

Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu: A nun should not eat the five forbidden 
pungent roots, 1.e., øarlic, onion, leeks, etc. 

Cấm bất tuân chẳng cạo chơn mày: A nun should not disobey the law by not shaving the 
eyebrows. 

Cấm vỗ tay: In slapping with the palms of the hands, there is an offence of expiation. 

Cấm dồi phấn: In application of lac, there is an offence of expiation. 

Cấm dùng quá hai lóng tay nước để rữa những chỗ kín trong thân: If a nun ¡is taking an 
abluton with water (washing the private parts in the body), she may take at most a 
measure of two finger-joints. For whoever exceeds this, there 1s an offence of expiation. 
Cấm một Ni một Sư uống nước chung và quạt cho nhau: A nun should not stand with 
drinking water or with a fan close to a monk while he 1s eating or drinking. 

Cấm nướng xay hạt tươi hay bảo người nướng xay hạt tươi: Whatever nun, having asked 
for raw grain or having had 1t asked for, or having roasted it or having caused 1t to be 
roasted, or having pounded it or having caused 1t to be cooked, should eat it, there 1s an 
offence of expiation. 

Cấm quăng ra ngoài rào, đồ đại, tiểu tiện khi đêm: A nun should not throw out the 
excriment or urine or rubbish or remains of food over a wall or a fence. 

Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây cối, hay quăng đồ đại tiểu tiện hay đồ ăn thừa lên mùa 
màng: A nun should not go to stool or urinate to cause pollution In the area of vegetables, 


1421 


plants or trees. ÀA nun should not throw out or should not cause to throw out excrement or 
urine or rubbish or the remains of food on to the crops. 

10) Cấm xem ca múa hát xướng: A nun should not go to see dancing or singing or music. 

11) Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ: A nun should not speak with a man in a 
secluded place (it is not proper for a nun to stand with a man or talk to him alone In a 
secluded place, 1.e., in the dark of the night when there 1s no light). In doing so, she 
commits an offence which requires expiafion. 

12) Cấm gặp và nói chuyện với đàn ông chỗ chán chường: A nun should not meet and talk 
with a man in a private place. 

13) Cấm cùng đứng hay cùng nói chuyện với người nam ngoài đường: A nun should not stand 
together with a man, nor should she talk with a man in an open place. 

14) Cấm cùng đứng hay cùng nói chuyện với người nam trong xe, nơi ngỏ cụt, góc đường, hay 
nói rỈ tay với người nam: A nun should not stand together with a man, nor should she talk 
with hm on a carrlage road or In a cul-de-sac or at cross-roads, nor should she whisper In 
his ear. 

15) Cấm đi vào nhà cư gia trước giờ ăn, ngồi xuống, rồi ra đi thình lình không cho chủ nhà 
hay: A nun should not enter lay people”s houses before a meal, sit down and leave the 
house without asking the owner”s permision. 

16) Cấm vào nhà cư gia sau bữa ăn mà chủ nhà không hay biết rỗi ngồi nằm nơi đó: A nun 
should not enter the house of a lay person after a meal, and sit or lie down at ease without 
informing the householder or asking for the householder”s permision. 

17) Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà chẳng hay biết rồi tự tiện ở lại đêm nơi đó: A nun should 
not enter the house of a lay person at the wrong time (from sunset to sunrise) without 
informing the owner, then stay overnight without asking for permision of the owner. 

18) Cấm một vị Ni vì hiểu lầm mà làm cho người nầy khinh dễ người kia: A nun, because of a 
misapprehension, because of a misunderstanding, should not make someone look down 
upon another. 

19) Cấm một vị Ñi nguyễn rủa chính mình hay người khác: A nun should not curse herself or 
another with hell. 

20) Cấm khóc lóc hay đấm ngực. Nếu đấm ngực mà không khóc, hay khóc mà không đấm 
ngực cũng vẫn phạm tội: A nun should not weep or strike herself again and again. If she 
strikes but does not weep, there 1s an offence of wrong-doing. If she weeps, but does not 
strike, there 1s an offence of wrong-doing. 

21) Cấm tắm dưới nước mà chẳng có choàng tắm: A nun should not bathe naked. It ¡s not 
advisable for a nun to take a bath without clothes or having no dress at all. If she does so, 
she commits an offence of expiation. 

22) Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước tất: A nun should not use a bathing cloth beyond 
the measure prescribed for the Nun. When a bathing cloth 1s being made for a nun, 1t must 
be made to a proper measure. This 1s the proper meausre: in length four spans, in width 
two spans. For her who exceeds this measure, should she make or arrange to make a 
bathing cloth beyond the measure prescribed for the Nun, there is an offence of expiation 
(The Book Of The Discipline, L.B. Horner, 1997). 

23) Cấm may một cái áo để quá năm ngày: A nun should neither sew or make effort to have 
the robe sewn beyond the limit of five days. Whatever nun, having unsewn or having 


1422 


made another unsewn a nun”s robe, 1f she 1s not afterwards prevented should neither sew 
1t nor should make an effort to get It sewn, except on the fourth and fifth days, there 1s an 
offence of expiation. 

24) Cấm đi ra ngoài với áo khoát quá năm ngày: Whatever nun should miss not going about 
In an outer cloak for five days, there 1s an offence of expiation. 

25) Cấm mặc đồ của một cô khác mà không hỏi trước: A nun should not wear a robe of 
someone else without permision (a nun should not wear a robe that should be handed 
back). 

26) Cấm có ý cần trổ sự phát áo của Giáo Hội: A nun should not put an obstacle in the way of 
a øroups receiving robe or in legal distribution of robe material in the Sangha. 

27) Cấm nhơn danh Giáo Hội, phát áo và vải rồi để dành lại một ít cho mình: A nun should 
not hold back a legally valid division of robe-material. 

28) Cấm đưa đồ may áo cho bất cứ ai mà không có phép của Giáo Hội: A nun should not give 
recluses” robe-material to anyone without permission from the Order, 1.e., a householder 
or to a wanderer or to a female wanderer. 

29) A nun, when an expectation of robe-material 1s not sure, should not let the robe-season 
pASS. 

30) Cấm nhơn danh Giáo Hội phát vải may áo mà để lại một ít cho mình: A nun should not 
hold back a legally valid removal of the kathina (privileges). 

31) Cấm hai cô nằm chung, trừ khi đau yếu: Two nuns should not share one couch, except 
when they are II. If not, they commit the offence of expiation. 

32) Cấm hai cô cùng đắp chung: Two nuns should not share one covering-cloth. 

33) Cấm làm cho vị Ni khác khó chịu: A nun should not intentionally cause discomfOort to 
another nun. 

34) Cấm chẳng săn sóc người ở gần mình trong cơn đau bệnh: A nun who should neither 
attend to an ailing woman who lives with her, nor should she make an effort to get her 
attended to, commits the offence of expiation. 

35) Cấm trong mùa mưa đuổi một cô đi chỗ khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ ngụ: 
Whaterver nun, having given quarters to a nun, should, angry, displeased, throw her out or 
have her thrown out, commits the offence of expiation. 

36) Cấm thân cận và ở chung nhà với đàn ông: A nun should not keep company with a man 
(whatever nun should keep company with a householder or with the householder”s son, 
that nun should be spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, keep company with a 
householder and with a householder”s son. Let the lady desist, the Order praises such 
detachment In a sister.” But If that nun, being spoken to thus by the nuns, should persist as 
before, that nun should be admonished by the nuns up to the third time for giving up that 
course. If she should give up, while being admonished up to the third time, that 1s good. lf 
she should not give up, there 1s an offence of expIation). 

37) Cấm đi quanh vùng nguy hiểm: A nun should not go on alms-tour within a dangerous 
region. Her disobeying the rule 1s the committing of an offence of explation. 

38) Cấm đi quanh xứ lộn xộn: A nun should not go on alms-tour within a chaotic region. 

39) Cấm đi lúc mùa mưa, vì có thể dẫm lên và giết hại sâu bọ: A nun should not walk on 
almstour duirng the rains, for she may tread on worms and other Insects. 


1423 


40) Chẳng nên đi khất thực xa nơi an cư kiết hạ, dù chỉ là năm sáu do tuần (see Do Tuần): A 
nun, during the rains, should not set out on almstour, even for a distance of five or sIX 
yojanas. 

41) Cấm đi xem đến đài cung điện của vua: A nun should not go to see a king”s palace, 
including the king”s pleasure house, a picture gallery, a park, or a pÏleasure ørove, or a 
lotus pond (ft 1s said that 1f she goes to any of the above mentioned places, she commIts 
the offence of expiation). 

42) Cấm ngồi trên giường ván của cư gia: A nun should not make use of a sofa or a divan at 
the house of a lay person. 

43) Cấm tự mình kéo chỉ quay tơ: A nun should not spin yarn. 

44) Cấm ra tay làm việc cho người cư gia: A nun should not do household work for a lay 
person. Leading the holy life, a nun should not do the household work. If she does so, she 
commits an offence of expiation. 

45) Cấm trước hứa giải quyết ổn thỏa những vấn để liên quan đến pháp luật, nhưng sau lại 
không chịu giải quyết: A nun, being spoken to by a nun, saying: “Do come, lady, and 
setile this elgal question, and having answered, “Very good,` yet 1f she 1s not afterwards 
prevented, should neither settle it nor should make an effort to get it settled, there 1s an 
offence of expiation. 

46) Cấm trao tay thí đồ ăn cho kẻ ngoại đạo: A nun should not give with her own hand solid 
food or soft food to a heretics. According to The Book Of The Discipline, translated Into 
English by I.B. Horner In 1997, 1ƒ a nun gives with her own hand solid food or soft food to 
a householder, a male or female wanderer, she commits an offence of expiation. 

47) Cấm lấy y phục của người tại gia mặc vào: A nun should not wear clothes of lay people 
(her househole robe). 

48) Cấm vị Ni chưa xả bỏ nơi cư trú mà đi khất thực: A nun, not having given up her dwelling, 
should set out on almstour, there 1s an offence of expIation. 

49) Cấm vị Ni học kiến thức thế tục. Nếu học cách viết chữ thì không phạm tội: A nun should 
never learn worldly (secular, not connected with the goal) knowledge. There 1s no offence 
1f she learns writings. 

50) Cấm vị Ni dạy kiến thức thế tục: A nun should not teach worldly knowledge. 

51) Cấm vào tịnh xá chư Tăng mà không xin phép: a nun should not enter a monastery 
without asking for permision. 

52) Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác: A nun should not revile or abuse other nuns. In doïng so 
she commits the offence of expiation. 

53) Cấm nóng nảy la lối trước đám đông: A nun, being quick tempered, should abuse a group, 
there 1s an offence of expiation. 

54) Cấm ăn nữa khi đã ăn no hay có người khác mời ăn thêm: A nun, being invited or being 
satisfied, should eat or partake of solid food or soft food, there 1s an offence of expiation. 

55) Cấm ghen ghét hằn học: A nun should be one who is grudging as to families, there ¡s an 
offence of expiation. 

56) Cấm họp nhau trong mùa mưa ở một xứ không có chư Tăng: A nun should not spend the 
rains In a residence where there is no monk. In case of violation of the Iinstruction and 
staying during the rainy season in a monastery without monk, she commits the offence of 
explation (the Buddha has made the rules for the nuns to enter Into rainy season retreat in 


1424 


a monastery whre there are also monks. Probably this has been done with the 
consideration of providing them guardianship). 

57) Cấm đến cuối mùa mưa quên đọc lại với Giáo Hội chư Tăng những điều nghe thấy: After 
the rainy season retreat, 1Ÿ a nun does not invite the Order of Monks and Nuns In respect 
of three matters: that 1s what was seen or heard or suspected, she commits the offence of 
©xplation. 

58) Cấm đi đến chỗ hô hào cổ võ: A nun should not go for exhortation or for communion. 

59) Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thầy thuyết pháp và đọc giới bổn: A nun should not forget 
her general duty of asking the Order of the monks the dates of the observance day and 
preaching Dharma day. Every half month a nun should desire two things from the Order 
of monks: the asking as to the date of the Observance day and the approaching for 
exhortation. For her who transgresses this, there 1s an offence of expiation. 

60) Cấm khi bệnh không có Giáo Hội cho phép mà để người khác cắt hoặc bó cho mình: It is 
not proper for a nun to make a boil or scab that has formed on the lower part of her body to 
be operated by a man without the permision of the Order; she should not also get 1t 
washed or smeared, bound up or unbound by a man. Doing so, she commits the offence of 
©Xpiation. 

61) Cấm cho nhập đạo một cô có thai: A nun should not ordain a pregnant woman. In case of 
doiïng so, she commifs the offence of expIation. 

62) Cấm cho nhập đạo một cô còn có con nhỏ: A nun should not ordain a woman giving suck 
(ít 1s forbidden for a nun to ordain a woman giving suck). In case of violation of the rule, 
she commits an offence of expiation. 

63) Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa tập sự hai năm: A nun should not ordain a 
probationer who has not trained for two years In the six rules. Even after reaching the age 
Of twenty years, a married girl 1s not fit for ordination, 1f she 1s not trained for two years In 
six rules (see Thập Giới II B). 

64) Cấm cho nhập đạo mà chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận: A nun should not ordain a 
married girl without obtaining the permision from the Order, even though the girl has 
completed twenty years of age and has trained for two years In the six rules. In case of 
doing so, she commits the offence of expIation. 

65) Cấm cho nhập đạo một cô gái kết hôn chưa được 12 năm: A nun should not ordain a girl 
married for less than twelve years. 

66) Cấm cho nhập đạo một cô gái, dù đã kết hôn trên mười hai năm, nhưng mà chưa tập sự 
được hai năm: A nun should not ordain a girl, even though she married over twelve years, 
but has not trained for two years In the six rules. 

67) Cấm cho nhập đạo một cô dù đã kết hôn trên mười hai năm và đã tập sự trên hai năm, 
nhưng chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận: A nun should not ordain a girl married for 
more than twelve years and has been trained for over two years without obtaining the 
permision from the Order. In case of doing so, she commifs the offence of expiation. 

68) Cấm đã thâu nhận học trò mà không lo dạy dỗ trong hai năm tập sự: After ordaining a 
woman, a nun should keep her under supervision and should help her for two years In 
training In six rules. lt is a general rule for a nun to give ordained woman I1nstructions for 
two years. In disobeying this she commits the offence of expiation. 


1425 


69) Whatever nun for two years should not waIt upon an ordained woman instructfor, there 1s 
an offence of expiafion. 

70) Cấm khi đã cho một người thọ giới rồi để cho người đó đi xa, dù chỉ xa năm hoặc sáu do 
tuần (see Do Tuần): Whatever nun, having ordained the woman who lives with her, should 
neither withdraw her nor have her withdrawn even to a distance of five or six yoJanas, 
there 1s an offence of expiation. 

71) Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa đúng hai mươi tuổi trọn: A nun should not 
ordain a maiden under twenty years of age. In case of violation of the rule, she commIts 
an offence of expiafion. 

72) Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa tập sự hai năm, dù cô nầy đã trên hai mươi 
tuổi: A nun should not ordain a probationer who has not trained for two years in the six 
rules. Even after reaching the age of twenty years, a married girl 1s not fit for ordination, 1Ÿ 
she 1s not trained for two years in six rules (see Thập Giới II B). 

73) Cấm cho nhập đạo một cô dù đã trên hai mươi tuổi và đã tập sự trên hai năm, nhưng 
chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận: À nun should not ordain a married girl without 
obtaining the permision from the Order, even though the girl has completed twenty years 
Of age and has trained for two years In the six rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation. 

74) Cấm một vị Ni chưa có mười hai năm tu hành mà cho người khác thọ giới: A nun should 
not ordain other nuns while she 1s less than twelve years of standing. 

75) VỊ Ni dù đã tu trên mười hai năm mà không được giáo hội cho phép cũng không được cho 
người khác thọ giới cụ túc: A nun who has completed twelve years of standing, but who 1s 
not agreed upon by the Order, should not ordain other nuns. 

76) Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập đạo, kế không giữ lời: A nun should not ñirst promise 
to ordain a trainable woman, then later breaks her promise. 

77) Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho nhập đạo, kế không giữ lời: A nun should not promise 
another nun for ordination, In a gain of a robe and afterwards breaks her promise, her such 
doing 1s an offence of expiation. Whatever nun, having said to a probationer: “If you, lady, 
will gIve me a robe, then will I ordain you.” If afterwards, she should neither ordain her 
nor should she make an effort to get her ordained, there 1s an offence of expiation.A nun 
should not promise to ordain a woman who seems to be trainable, and afterwards breaks 
her promise. 

78) Vị Ni nào trước hứa với người tập sự: “Nếu người chịu đợi ta hai năm sau ta sẽ cho người 
thọ cụ túc giới,” nhưng sau đó chẳng những không cho người thọ cụ túc, mà còn không cố 
gắng tìm cách cho người thọ cụ túc: Whatever nun, having said to a probationer: “IÝ you, 
lad, will waIt upon me for two years, then wIll I ordain you,” yet If she 1s not afterwards 
prevented, should neither ordain her nor should make an effort to get her ordained, there 
1s an offence of expiation. 

79) VỊ ni nào cho thọ cụ túc người tập sự có dan díu với đàn ông và bạo động là phạm giới: 
Whatever nun shold ordain a probationer who keeps company with men, who keeps 
company with youths, who 1s violent, there 1s an offence of expiation. 

80) Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni cô thiệt thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng thuận: A 
nun should not ordain a probationer without the consent of the parents and husband. If a 
nun ordain a probationer without such consent, she commifs an offence of expiation. 


1426 


81) Cấm cho thọ giới một Ni cô để lấy lòng vị Tăng cao hạ: Whatever nun should ordain a 
probationer by showing favoritism to monks placed on probation, there 1s an offence of 
©expIation. 

82) Cấm mới nhập giáo đoàn chưa được một năm mà thâu nhận người khác cho thọ giới cụ 
túc: A nun who Joined the Order less than a year, should not ordain a probationer. 

83) Cấm cho thọ cụ túc giới hai người trong một năm: A nun should not ordain two 
probationers in one year. 

84) Cấm vị Ni cô mang dù hay giày dép: A nun should not use a sunshade (umbrella) and 
sandals. 

85) Nếu không có bệnh, cấm ni cô không được đi kiệu hay đi xe: A nun who ¡s not iII, should 
not øo In a vehicle. 

86) Nếu không có bệnh, cấm ni cô mặc áo choàng ngoài: A nun should not wear a petticoat 1f 
she 1s not 1Ï. 

87) Cấm đổi mài trang điểm thân mình: A nun should not apply any cosmetic powder, nor 
should she wear ornaments. 

88) Cấm ni cô tắm với nước thơm: A nun should not bathe with scented ground sesamum. 

89) Cấm ni cô xoa dầu hay bảo một ni cô khác xoa bóp: A nun should not cause herself to be 
rubbed with ointment, or should cause herself to be massaged by another nun. 

90) Cấm ni cô xoa dầu hay bảo người tập sự xoa bóp: A nun should not cause herself to be 
rubbed with ointment, or should cause herself to be massaged by a probationer. 

91) Cấm ni cô ngồi trước mặt một vị Tăng mà không xin phép trước: A nun should not sit 
down on a seat In front of a monk without asking for advanced permission. 

92) Cấm ni cô vấn hỏi một vị Tăng mà không xin phép trước: A nun should not ask a question 
of a monk without asking for advanced permission. 

93) Cấm vào làng mà chẳng mặc áo Ni cô: A nun should not enter the village without her vest 
(robe). 

94) VỊ ni cô nào không có bệnh mà xin bơ để dùng là phạm tội: Whatever nun who 1s not 1ll, 
having had ghee asked for, should partake of it, it should be confessed by that nun, sayIng: 
“I have fallen, ladies, Into a blameworthy matter, unbecoming, which ought to be 
confessed; I confessed 1t.” There 1s an offence of expiation. 

95) Vị ni cô nào không có bệnh mà xin dầu, mật, sữa, và bơ đặc để dùng là phạm tội: 
Whatever nun who 1s not II, having had oil, honey, miÌlk, curds asked for, should partake 
Of It, 1t should be confessed by that nun, saying: “[ have fallen, ladies, Into a blameworthy 
matter, unbecoming, which ought to be confessed; I confessed 1t.” There 1s an offence of 
©xpIation. 

96) Cấm cho rằng phải một việc sai trái:A nun should not tell a conscious lie (telling a 
conscious lie means the words, the utterance, the speech, the talk, the language, the 
1ntimation, the un-ariyan statement of one Intent upon deceiving with words, saying: “I 
have not seen what I have seen, heard what I have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc). 

Ø7) Cấm chê bai làm người rủn chí: A nun should not should not speak insulting speech to 
discourage people. 

98) Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta giận nhau: A nun should not speak 
slandering speech to cause people to break their harmony. 


1427 


99) Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri 
thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì không phạm giới Ba Dật Để: A nun should not make 
one who 1s not ordained to speak dharma line by line. However, 1ƒ a nun studies together 
with lay good advisors, there 1s no offence of Pacittiya. 

100)Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa thọ giới nhà sư: A nun should not lie down in a 
sleeping place with one who 1s not ordained for more than two nights. 

101)Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần thông với người chưa thọ đại giới: A nun should not 
speak of a condition of furthermen to one who 1s not ordained. 

102)Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào cuốc: A nun should not dig the ground or have 
1t dug. 

103)Cấm đốn cây: A nun should not destroy vegetable growth. 

104)Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A nun should 
not defame or look down or bad mouth In criticizing the headmaster of the Order. 

105)Cấm dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư bể: A nun should not spread ¡n the 
open air a chair or a mattress or a stool belonging to the Order, setting forth, but does not 
removed or have 1t removed, to cause 1t destroyed. 

106)Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không đẹp cất: A nun should not spread a sleeping place or 
having 1t spread in a dwelling belonging to the Order, setting forth, but should neither 
remove It nor have 1t removed 

107)Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người khác: A nun should not lie down in a 
sleeping place in a dwelling belonging to the Order, knowing that he 1s encroaching upon 
the space Intended for a monk arrived first. 

108)Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo Ni không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of angry 
and displeased, a nun should not throw out another nun or cause her to be thrown out from 
a dwelling place belonging to the Order. 

109)Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng người: A nun who 
dwells in a lofty cell with an upper part, in a dwelling place belonging to the Order. She 
should not cause any boards or removable feet of her couch to fall down to hurt other 
people. 

110)Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ quá nhiều chất nặng khiến bị sập: A nun should not cover 
her dwelling place with heavy material that collapse to harm other people. 

111)Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng: A nun should not sprinkle grass 
or clay, or should not have them sprinkled 1f he knows that the water confains life. 

112)Cấm đi chung với một vị Tỳ Kheo đầu làng nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường 
hợp ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến 
nỗi người đi đường phải mang vũ khí): A nun should not have arranged together with a 
monk to go along the same road, even among villages, except at the right time (n this 
case, the right time must be agreed upon by the Order that the road is dangerous and 
fripghtening that one must go with a weapon) 

113)Cấm hẹn nhau đi chung một thuyển với một vị Tỳ Kheo, trừ khi qua đò: A nun should not 
have arranged together with a monk to embark In a boat and to go either upstream or 
downstream, except for crossing over to the other bank on a ferry. 


1428 


114)Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong một nhà: A nun should not 
eat more than one meal at a public house, nor should he eat two meals In two days at the 
same house. 

115)Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau yếu: A nun should not 
eat more than one meal and residing at various locations in one day, except when she 1s 
1. 

116)Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm: A nun should not eat 
solid food or soft food that 1s not left over when she feels full (satisfied); however, when 
she Is still hungry, she can ask for more food. 

117)Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời 
thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, vị 
Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về tự 
viện mà không chia lại cho chư Tăng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề): When 
receiving a lot of alms-food, a nun must share them with other nuns In the Order. If not, 
there 1s an offence of Pacittiya (If a nun, going up to a family, and was Invited to take 
cakes or barley-gruel, two or three bowlfuls may be accepted by the nun. Should she 
accept more than that, there 1s an offence of Pacittiya. Should she accept two or three 
bowfuls, take these cakes back from there and would not share with other monks In the 
monastery, there 1s an offence of Pacittiya). 

118)Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phải ăn lại nữa: A nun should not ask another nun who 
has eaten, who 1s satisfied, to take solid or soft food that 1s not left over. 

119)Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau: A nun should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means afternoon has passed until sunrise). 

120)Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm sau khỏi đi khất thực: A nun should not eat or 
partake of solid food or soft food that was stored so that she doesnt have to go begging for 
alms-food the next day 

121)Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau phải tùy món cần dùng: A nun who is not ïlI should not 
ask for sumptuous foods (sumptuous foods include ghee, fresh butter, oil, honey, fish, 
meat, milk, curds, etc.). 

122)Cấm dùng và để đổ ăn vào miệng, món chẳng phải của cúng dường: A nun should not 
convey to her mouth nutriment not øiven. 

123)Cấm trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay nam nữ ngoại đạo: A nun should not give with her 
own hand solid food or soft food to a naked ascetic, or to a male wanderer or to a female 
wanderer. 

124)Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ vơ nhịn đói: A nun should not find fault 
to dismiss another nun from goïng Info a village for alms-food to cause that nun to sfarve. 

125)Cấm đi vào nhà có đồ ăn mà ngồi xuống: A nun should not intrude and sit down in a 
house with food. 

126)Whatever nun, being Invited and being provided with a meal, not having asked for 
permission 1ƒ a nun be there, should call upon families before a meal or after a meal, 
except at a right time, there 1s an offence of expiation. In this case, a right time 1s the time 
Of gIving robes, the time of making robes: 


1429 


127)When a nun 1s not 1ÏÏ, an invifation to accept a requisite for four months may be accepted, 
unless there be a renewed Invitation, unless there be a permanent Invitation. If one should 
accept for longer than that, there 1s an offence of expiation: 

128)Cấm xem diễn binh tập trận: A nun should not go to see an army fighting. 

129)Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: If 
there 1s some reason for a nun to go to visit the army, that nun should not stay with the 
army for two nights. 

130)Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a nun, 
sfaying with the army for less than two nights, she should not go to see a sham-fight or to 
the troops 1n array or to the massing of the army or to see a review of the army. 

131)Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau: A nun should not drink 
fermented liquor and spirits, nor should she smoke opium, nor should she chew betel. 

132)Cấm lấy tay thọc lét để chọc cười những vị NI cô khác: A nun should not tickle with the 
fingers to make other nuns laugh. 

133)Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một cách quá tự do dưới nước: A nun should not playing 
1n the water (sporting in the water). 

134)Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn: A nun should not disrespect any blame 
or warning from the elder nuns. 

135)Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác kinh sợ: A nun should not frighten another 
nun. 

136)Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If she is not 
1lI, a nun should not warm herself, kindle or cause a fire to be kindled. 

137)Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A monk 
should not bathe at Intervals of less than half a month, except at a right time, 1.e., the time 
Of Illness, the body 1s dirty, or too hot during the summer time. 

138)Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi 
dùng: A nun should not obtain or wear a robe (white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. If a nun makes use of a new robe without taking any one 
mode of disfigurement (of the three modes of disfiguremenfts), there 1s an offence of 
©explation. 

139)Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho người ta rồi: A nun should not get back things that she 
already offered to another nun. lfa nun assigns a robe to a monk or to a nun or to a female 
probationer or to a male novice, then make use of 1t or take 1t back to give to another nun, 
there 1s an offence of expiation. 

140)Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân vân): 
A nun should not hide or cause to hide another nunˆs bowl or robe or cloth, even in fun. 

141)Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A nun should not intentionally deprive a living thing of 
le. 

142)Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: A nun should not knowingly make use of water 
that contains living things. 

143)Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm thuận: A nun should not knowingly open up for a 
further formail act a legal question already settled according to rule. 


1430 


144)Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ làng nầy hay làng kia cũng vậy: A nun should not 
have arranged together with a caravan set on theft, should not knowingly go along the 
same high road, even among villages. 

145)Whatever nun should speak thus: “In so far as [ understand dhamma taught by the Blessed 
One, If 1s that in following those things called stumbling-blocks by the Blessed One, there 
1s no stumbling-block at all;” that nun should be spoken to by the nuns thus: “Do not, 
venerable one, speak thus, do not misrepresent the Blessed One, misrepresenfation of the 
Blesed One 1s not all seemly, and the Blessed One cerfainly would not speak thus; In 
many a figure, your reverence, are things that are stumbling-blocks called stumbling- 
blocks by the Blessed One, and in following these there 1s a veritable stumbling-block.” 
And I1f that monk, when he has been spoken to thus by the monks, should persist as before, 
that nun should be admonished by the nuns up to the third time for giving up that course. lf 
being admonished up to the third time, she should give 1t up, that 1s good. But 1f she should 
not Ø1ve 1t up, there 1s an offence of expiation. 

146)Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói chuyện với vị Ni cô nói sái quấy: A nun should not 
knowingly eat together with or be in communion with or lie down 1n a sleeping place with 
a nun who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and misinterprets the Buddha. 

148)Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa Di Ni nói sái quấy: A nun should not knowingly 
allow the female novice who speaks uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha, should not encourage that novice, should not support, should not 
eat with that novice, nor should she lie down 1n a sleeping place with that novice . 

149)Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại: A nun, being spoken to by nuns regarding 
a rule, should speak thus: “Your reverences, [ will not train myself in this rule of training 
until I have Inquired about It of another experienced nun who 1s expert in discipline.” 
There 1s an offence of Pacittiya. She should say: “Nuns, it should be learnt, it should be 
Inquired Info, it should be Investigated by a nun who 1s training.” 

150)Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền hà vô ích: When the Patimokkha ¡s being recited, 
a nun should not disparaging the rule of training by sayng thus: “On what account are the 
lesser and minor rules of training recited? They only tend to remorse, to vexatlon, to 
perplexIty.” 

151)Cấm chối tội nói rằng tại mình không thuộc giới bốn: A nun should not avoid being 
blamed by saying that she does not understand the Patimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, should speak thus: “Only now I do 
understand that this rule 1s, as 1s said, handed down 1n a clause, confained 1n a clause, and 
comes up for recitation every half-month; 1f other nuns should know concerning this nun 
has sat down two or three times before, not to say oftener, while Patimokkha was being 
recited, there 1s not only no freedom for that nun on account of her Ignorance, but she 
ought to be dealt with according to the rule for the offence into which she has fallen there, 
and further confusion should be put on her, saying: “Your reverence, this 1s bad for you, 
this 1s badly gotten by you, that you, while the Patimokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly. ” 

152)Whatever nun should intentionally arouse remorse 1n a nun thinking, “There wIll be no 
comfort for her even for a moment,” 1f having done 1t for Just this obJect, not for another, 
there 1s an offence of expiation. 


1431 


153)Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây sổ, sau khi đã êm thuận: A nun should not stand 
overhearing other nuns when they are quarrelling, disputing. 

154)Cấm làm cản trở không cho thi hành điều mà giáo hội đã quyết nghị: A nun should not 
first consent for ligitimate acts, and afterwards engage In criticism. 

155)Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra ngoài: A 
nun should not break or Interrupt the meeting, not giving the consent by rising up or 
departing from her seat when the Order 1s engaged In decisive talk. 

156)Whatever nun, having given away a robe by means of a complete Order, should 
afterwards engage In criticism, saying: “The nuns are appropriating a benefit belonging to 
the Order according to acquaintanceship,” there 1s an offence of expIation. 

157)Whatever nun should knowingly approprilate to an individual an apportioned benefit 
belonging to the Order, there 1s an offence of expiation. 

158)Cấm vào cung vua thình hình, không chờ đợi được nghĩnh tiếp: A nun should not suddenly 
enter the threshold of the king palace without waiting to be welcome. 

159)Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm: A nun should not pick up or cause another to pick up treasure or what 1s considered 
to be treasure, except when she knows the owner and pIcks to set aside for the owner to 
take It. 

160)Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội: A nun should not enter a village at the 
wrong time, unless the Order Instructs her to go for some kind of urgent thing to be done. 

161)Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, sừng, ngà: A nun should not have a needle-case 
made of bone or Ivory or horn 

162)Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A nun 
should not sit on a couch or chaIr with the legs higher than eight finger-breadths 

163)Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A nun should not have a couch or a chair made 
covered with good cotton. 

164)Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá: A nun should not sit or lie on a large piece of 
sleeping bag (oversize). When a piece of cloth to sit upon 1s being made for a nun, It must 
be made to a proper measure. This 1s the proper measure: in length two spans, in breadth 
one and a half spans. In exceeding this measure, there 1s an offence of expiation. 

165)Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang chiều rộng): 
A nun should not use overs1ze 1tch-cloth (four spans In length and two spans in breadth). 

166)Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang): A nun should not have a robe made the measure of the Buddhaˆs robe, or more (the 
measures for the Buddha”s robe are nine spans In length and six spans in breadth). 


E. Tứ Giới Hối Quá: Patidesaniya (skt——Theo Luật Tạng, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc 
Phạn, có nghĩa là phát lồ xưng ra sự vi phạm luật xuất gia trước Giáo Hội. Bốn giới Ba 
La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt phải được Giáo Hội quyết định—According 
to the Vinaya Pitaka, the word Patidesaniya 1s a Sanskrit word means a confession of an 
offence or some sort Of transgression of monastic rules which ought to be confessed before 
the Order, and the punishments for these offences are decided by the Order. 


D 


2) 


3) 


4) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1432 


Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đồ của Tỳ Kheo Ni xa lạ: A monk should not eat or partake of 
solid food or soft food, having accepted 1t with his own hand from the hand of a nun who 1s 
not a relation. 

Cấm chẳng từ chối Tỳ Kheo Ni nói với thí chủ đãi cơm cho mình (khi thí chủ mời chư 
Tăng đến nhà thiết đãi Trai Tăng. Nếu có một vị Tỳ Kheo Ni đến bên bảo thí chủ đem 
đến cho chư Tăng món cà ri, món cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở trách ngay vị Tỳ Kheo 
Ni ấy “Ni sư nên đứng qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” Nếu không là phạm 
phải tội Ba La Đề Xá Ni): When a householder invites a monk to come to the family. If a 
nun comes to be standing as though giving directlons, saying: “Here Ø1Ive curry, Ø1ve 
cooked rice here,” that nun should be rebuked by the monk, saying: “Stand aside, sister, 
while the monks eat.” If not, the monk violates the Patidesaniya. 

Cấm xin mãi một nhà, làm cho người ta nghèo túng: A monk should not keep begging for 
foods at the same house to cause them to be poor because of their continuous offerings. 
Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có sự nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho mình: 
A monk should not reside 1n those Jungle lodgings that are dangerous and frightening for 
donators who travel to offer foods and drinks. 


Thất thập ngũ Giới Chúng Học Ni: Sikkka-karaniya (sk)——Sekhiya (p)—Tiếng Phạn gọi là 
Thức Xoa Ca La NÑi—Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca La Ni là bẩy mươi lăm giới cần học 
trong sinh hoạt hằng ngày —According to the Vinaya Pitaka, Sikkka-karaniya includes 
seventy-five rules of conduct which are connected with dally actIvities. 

Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để phủ trùm rún 
và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước hay phía 
sau, đều bị phạm tội Thức Xoa Ca La Ni: A nun should wear the inner robe all round for 
covering the circle of the navel and the circles of the knees. Whoever out of disrespect 
dresses with an Inner robe hanging down in front or behind, there 1s an offence of wrong- 
doing. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A nun should wear the upper robe even al round 
(whoever out of disrespect puts on an upper robe hanging down In front or behind, there 1s 
an offence of wrong-doing). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A nun should not, out of 
disrespect, having uncovered the body, go among the houses. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không mặc áo che mình: A nun should not, out of 
disrespect, sit down among the house without proper clothes. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A nun should not go fidgeting amidst the houses 
(making play with hand or foot). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa tay: A nun should not sit fidgeting in inhabited 
areas (making play with hand or foot in the houses). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn xuống 
và xa về phía trước chỉ khoảng bể ngang một luống cày: A nun should not go among the 
houses with eyes glanced around. He should go amidst the houses with eyes cast down 
looking only a ploughˆs distance ahead. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang một luống cày: A nun should not sit down in 


1433 


the houses with eyes glanced around. He should sit down amidst the houses with eyes cast 
down looking only a plough”s distance ahead. 

9) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A nun should not go among the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both (ïf out of disrespect 
having lifted up the robe on one side or on both, there 1s an offence of wrong-doing). 

10) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai: A nun should not sit down amidst 
the houses with robes lifted up to the shoulders, either on one side or on both. 

11) Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A nun should not go into the houses with loud 


laughter. 
12) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư sĩ: A nun should not sit down in the houses with 
loud laughter. 


13) Cấm không được đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà gây tiếng động ổn ào: With a loud 
noIse will I go sit down amidst the houses, 1s a training to be observed. One should go sit 
down amidst the houses with little noise. 

14) Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà gây tiếng động ổn ào: Whoever out of disrespect, making a 
loud noIse, a great noise, øoes sits down amidst the houses, there 1s an offence of wrong- 
doing. 

15) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A nun should not go amidst the 
houses swaying the body. He should hold the body straight. 

16) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lay chuyển thân mình: A nun should not sit down 
amidst the houses sway the body. He should hold the body straighi. 

17) Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà quơ múa tay, mà ngược lại tay phải thẳng: 
Not swaying the arms wIll I go sit down amidst the houses, 1s a training to be observed. 
One should not go sit down amidst the houses swaying the arms. One should go sit down 
holding the arms straight. 

18) Chẳng nên vì bất kính mà đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà quơ múa tay: Whoever out of 
disrespect, the arms swaying, øoes sits down amidst the houses bending the arms, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

19) Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà đầu cổ lắc lia: Not swaying the head will I 
go sit down amidst the houses, 1s a training to be observed. One should not go sit down 
amidst the houses swaying the head. One should go sit down holding the head straight. 

20) Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà ưởn cổ hay gục đầu: Whoever out of 
disrespect, the head swaying, goes sits down amidst the houses bending the head, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

21) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A nun should not enter 
any lay people”s houses with the arms placed on the hips, or with the hands on both sides 
and the elbows turned outwards (akimbo). 

22) Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh: A nun should not sit 
down In lay peopleˆs houses with the arms akimbo (arms place on the hips, or hands on 
both sides and elbows turned outwards). 

23) One should not go sit down mufled up amidst the houses. 

24) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ, vừa ngồi vừa mặc áo: Whoever out of đisrespect øgoes Sits 
down amidst the houses, having dressed himself, including his head, in the upper robe, 
there 1s an offence of wrong-doing. 


1434 


25) Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ: A nun should not crouch down on the heels (sit 
arms akimbo) in the lay people”s houses. 

26) Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà quần áo lòng thòng, thân người uể oải: One should not 
sit down amidst the houses lolling. Whoever out of đisrespect sits down amidst the houses 
lolling, there 1s an offence of wrong-doing. 

27) Phải để ý khi lãnh cơm: A nun should accept almsfood attentively. Whoever out of 
disrespect accepts almsfood Inattentively, as though desirous of throwing 1t away, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

28) Phải để ý khi tín chủ bố thí thực vật vào bát, chứ không được ngó qua ngó lại: One should 
accept almsfood thinking of the bowl. Whoever out of disrespect accepts almsfood, 
looking about here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

29) Phải lãnh cà ri vừa phải, chứ không được nhận quá nhiều: Almsfood with equal curry 
should be accepted. Whoever out of disrespect accepts too much curry, there 1s an offence 
of wrong-doing. 

30) Chẳng nên xới cơm lên che khuất đổ ăn đặng lãnh thêm nữa: A nun should not hide 
(cover up) sauce and currles with rice out of dsire to get more. One should accept 
almsfood at an even level. Whoever out of disrespect accepts heaped-up almsfood, there 
1s an offence of wrong-doing. 

31) Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai bất kính, ăn 
đồ khất thực mà không quán tưởng là phạm tội: After accepting enough alms-food, a 
monk should cover the bowl; then she should sit straight up, eat and contemplate at the 
same time. Whoever out of disrespect eafts almsfood Inattentively, there 1s an ofence of 
wrong-doing. 

32) Lúc ăn nên luôn quán tưởng về bát cơm mà mình thọ dụng, chứ không được ngó quanh 
ngó quất: One should eat almsfood thinking of the bowl. Whoever out of disrespect eats 
almsfood looking about here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

33) One should eat almsfoods on continuous alms-tour. Whoever out of disrespect eats 
almsfood, having chosen here and there, there 1s an offence of wrong-doing. 

34) Khi thọ thực, phải ăn vừa phải cà ri chứ không tùy tiện ăn một cách thái quá: Almsfood 
with equal curry should be eaten. Whoever out of disrespect eats too much curry, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

35) Món nào xúc trước thì ăn trước: A nun should eat the alms-food working down from the 
top without making exceptions (choosing or selecting foods). One should eat almsfood not 
having chosen from the top. Whoever out of disrespect eafs almsfood having chosen from 
the top, there 1s an offence of wrong-doing. 

36) Không nên che khuất cà ri để mong được lãnh thêm: One should not cover up the curry or 
the condiment with conJey, desiring something more. Whoever out of disrespect coVers up 
the curry or the condiment with conjJey, desiring something more, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

37) Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A nun 
should not ask for sauce and/or rice for his own appetizing unless he 1s sick. 

38) Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà sanh lòng thèm muốn. Chẳng nên nhìn sang bát 
của người khác có ý thèm thuồng, nếu không là phạm tội: A nun should not look 
enviously at another”s bowl. One should not look at others' bowls captious-mindedly. 


1435 


Whoever out of disrespect looks at others” bowls captious-mindedly, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

39) Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating alms-food, a nun should not make up too large a 
mouthful. Whoever out of disrespect makes up too large a mouthful, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

40) Nên làm miếng tròn mà ăn cho vừa miệng, chứ không nên đưa miếng dài vào trầm cả 
miệng: One should make up a piece of food into a round. Whoever out of disrespect 
makes up a long piece of food, there 1s an offence of wrong-doing. 

41) Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đồ ăn (chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ ăn được 
đưa đến miệng): A nun should not open the mouth till the mouthful ¡is brought to ¡t. 
Whoever out of disrespect opens the mouth when the mouthful 1s not brought close, there 
1s an offence of wrong-doing. 

42) Chẳng nên cho nguyên bàn tay với thức ăn vào miệng khi đang ăn: One should not put the 
whole hand Into the mouth while eating. Whoever out of disrespect puts the whole hand 
I1nto the mouth while eating, there 1s an offence of wrong-doing. 

43) Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng đồ ăn: A nun should not talk with the mouth 
full (talk with a mouthful in the mouth). Whoever out of disrespect talks with a mouthful In 
the mouth, there 1s an offence of wrong-doing. 

44) Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thấy vào miệng: When eating alms-food, a monk should 
not make up a round mouthful (eat tossing up balls of food). Whoever out of disrespect 
eafs tossing up bals of food, there 1s an offence of wrong-doing. 

45) Chẳng nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra: A nun should not eat scattering rice or lumps of 
boiled rice about. Whoever out of disrespect eats breaking up the mouthfuls, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

46) Chẳng nên đưa đô ăn má bên này, qua má bên kia như khỉ: A nun should not eat stuffing 
out the cheeks like a monkey (stuffed the cheek on one side or on both). Whoever out of 
disrespect eats, having stuffed cheek on one side or on both, there 1s an offence of wrong- 
doing. 

47) Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A nun should not eat shaking the hand about. Whoever 
out Of disrespect eats shaking the hands about, there 1s an offence of wrong-doing. 

48) Chẳng nên ăn cơm mà làm rơi rớt: One should not eat scattering lumps of boiled rice. 
Whoever out of disrespect eafs scattering lumps of boiled rice, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

49) Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm: A nun should not eat put out the tongue, or eat 
licking or wIping, either the hand or the bowIl. 

50) Chẳng nên nút đồ ăn trong khi ăn hay nút môi chùn chụt: A nun should not suck the alms- 
food loudly, or smack the lips loudly. 

51) Chẳng nên nhai lớn tiếng hay phát ra tiếng gió: A nun should not eat making loud sound 
or noise, or making a hissing sound. 

52) Chẳng nên liếm tay khi đang ăn: One should not eat licking the fingers. 

53) Chẳng nên liếm chén khi ăn: One should not eat licking the bowl. 

54) Chẳng nên liếm môi khi đang ăn: One should not eat licking the lips. 

55) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay: A nun should not accept a drinking- 
water pot or cụp with the hands soiled with food. 


1436 


56) Chẳng nên tạt nước rữa bát với cơm cặn lợn cợn ra sân của thí chủ: A nun should not 
throw out amidst the houses, rinsings of the bowl with lumps of boiled rice (bowl washing 
water which has rice grains In 1t). 

57) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dù: A nun should not teach Dharma to 
someone with an umbrella or a sunshade in his hand who 1s not sick. 

58) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A nun should 
not teach Dharma to someone with a stIck (staff) in his hand and who 1s not sick. 

59) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao: A nun should not teach Dharma to 
someone with a kmife in his hand. 

60) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo: A nun should not teach Dharma to 
someone with a spear (lance) In his hand. 

61) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc: A nun should not teach Dharma to 
someone mounted on clogs (wooden shoes). 

62) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép: A nun should not teach Dharma to 
someone wearing sandals who 1s not sIck. 

63) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A nun should not teach the 
law to someone 1n a vehicle who 1s not sick. Whoever out of disrespect teaches Dhamma 
to someone 1n a vehicle and who 1s not IÏl, there 1s an offence of wrong-doing. 

64) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm trên giường hay nằm dưới đất trong khi 
mình ngồi: A nun should not sit to teach Dharma to someone lying on a bed and who is not 
1ll, or even lying on the ground. 

65) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi rong khi mình đứng: A nun should not 
teach Dharma, standing, to someone who 1s sitting down, and who 1s not sick 

c) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngồi dưới đất 
(ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ xấu): A nun should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sitting on a seat and who 1s not II. 

d)_ Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngôi chỗ thấp: A 
nun should not teach Dharma, having sat down on a low seat, to someone sifting on a high 
seat and who 1s not IÏl. 

66) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ che đầu: A nun should not teach the law to 
someone with head covered (with a turban on his head) and who 1s not sick. 

67) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ dùng khăng quấn đầu: A nun should not teach 
Dharma to someone wearing a head wrapping (whose head muffled up) and who 1s not 
sick. 

68) Khi mình ngôi dưới đất, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngổi trên ghế: Having sat down on the ground, dhamma should not be taught to someone 
siting on a seat and who 1s not IÏI. 

69) Khi mình ngồi ghế thấp, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngồi trên ghế cao: Dhamma should not be taught, having sat down on a low seat, to 
someone sitting on a high seat and who 1s not II. 

70) Khi mình đứng, chẳng nên vô tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ ngồi: A 
nun should not teach Dhamma, standing, to someone who 1s sitting down and who 1s not 1l. 


1437 


71) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi sau: A nun should not 
teach Dharma, going or walking behind, to someone going or walking in front and who 1s 
not IÏl. 

72) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường: A nun should not teach Dharma, standing beside (at the side of) a path, to 
someone standing on a path (in the middle of the path). 

73) Khi đứng chẳng nên tự tiện khạc nhổ: One must not ease or spit oneself standing if not ilI. 
Whoever out of disrespect eases or spifs himself standing 1f not 1l, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

74) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện khạc nhổ vào cây xanh: A nun should not ease 
himself or spIt, 1Ý not 1Ïl, on øgreen corn. 

75) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện khạc nhổ xuống nước: A nun should not ease 
himself or spIt In the water. 


G.. Bát Kính Giới— Guru-dharma (skt): Garu-dhamma (p)—Tất cả Tỳ Kheo Ni đều phải tuân 
thủ Bát Kính Giới nầy, không có ngoaj lệ—AllI Bhiksunis MUST abide by the Guru- 
dharma wIthout any exceptlon—See Chapter 14. 


(GŒ) Giới Tại Gia 
Rules for the Laity 


(D) Ngũ Giới: Panca Veramami (skt— Five Precepfs: See Chapter 138. 


(H) Bát Quan Trai Giới— Eight Precepfs: See Chapter 139. 


(H) Giới Học và Tam Học trong Phật Giáo 
Precepts and the Three Studies in Buddhisimn 


Trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì giới, không có pháp 
nào mà không có giới. Giới là những qui luật giúp chúng ta khỏi phạm tội. Giới như những 
chiếc lỗổng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Dù 
có nhiều loại giới khác nhau như ngũ giới, thập giới, Bổ Tát giới, vân vân, ngũ giới là căn 
bản nhất. Giới là một trong ba pháp tu quan trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là Định 
và Tuệ. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Theo Phật 
Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera, trước khi gia công thực hành 
những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập thiển định, điều chánh yếu là chúng ta phải tự 
khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời nói trong giới luật. Giới luật 
trong Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật 
nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong Bát Chánh Đạo, ba chi liên hệ tới giới 
luật là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng. Người muốn hành thiển có kết quả thì 
trước tiên phải trì giữ ngũ giới căn bản không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 


1438 


uống rượu cũng như những chất cay độc làm cho tâm thần buông lung phóng túng, không 
tỉnh giác—lIn Buddhism, there ¡s no so-called cultivation without discipline, and also there 
1s no Dharma without discipline. Precepts are rules which keep us from committing 
offenses. Precepts are considered as cages to capture the thieves of greed, anger, 
stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and lying. Although there are 
various kinds of precepts, I.e., the five precep(s, the ten precepts, the Bodhisattva 
precepts, etc, the five precepts are the most basic. Learning by commandmenfs 1s one of 
the three important practices of all Buddhists. The other two are medifation and wisdom. 
Learmng by the commandments or prohibitions, so as to guard against the evil 
consequences of error by mouth, body or mind. According to Bhikkhu Piyadassi 
Mahathera in The Spetrum of Buddhism, it 1s essential for us to discipline ourselves In 
speech and action before we undertake the arduous task of training our mind through 
meditation. The aim of Buddhism morality 1s the control of our verbal and physical action, 
in other words, purity of speech and action. This 1s called training In virtue. Three factors 
of the Noble Eightfold Path form the Buddhsit code of conduct. They are right speech, 
right action, and right livelihood. If you wish to be successful in meditation practice, you 
should try to observe at least the five basic precepts of morality, abstinence from killing, 
stealing, 1llicit sexual indulgence, speaking falsehood and from taking any liquor, 
including narcotic drugs that cause 1ntoxication and heedlessness. 


(U Ngũ Nghịch 
FLve grave sins 


Phạm một trong năm trọng tội nguu nghich, chúng sanh phải sa vào A tỳ vô gián địa ngục 
và chịu khổ hình không ngừng trong tận cùng địa ngục—Gọi là “nghịch” hay “tội” vì thay 
vì phải hiếu kính, đáp lại bằng từ ái và cúng dường hay nuôi dưỡng, thì người ta làm 
ngược lại (trong Tứ Thập Bát Nguyện của Đức Phật A Di Đà, điều nguyện thứ 18 có nói 
rằng: “Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về 
nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, xin chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác. Chỉ 
trừ ra kể phạm tội ngũ nghịch, dèm pha Chánh Pháp.” Như thế chúng ta thấy tội ngũ 
nghịch là cực kỳ nghiêm trọng—Five hellish deeds—Five Cardinal Sins——Five ultimate 
betrayals—Flve grave sins (offenses) which cause rebirth in the Avici or hell of 
1nterrupted (endless) suffering In the deepest and most suffering level of hell_——They are 
considered “betrayals” or “sin” because Instead of being filial, repaying kindness, 
offering, and providing nourishment, one commits the ultimate betrayals——The five grave 
SInS ar€: 


(A) Tiểu Thừa Ngũ Nghịch—The five deadly sins in Hinayana. 


Ù 
2) 
3) 


Giết cha (sát phụ): Killing (murdering) one`s father. 

Giết mẹ (sát mẫu): Killing (murdering) one”s mother. 

Giết A La Hán: Giết hay làm tổn hại A-La-Hán, một vị đã giác ngộ, hoặc hãm hiếp một 
nữ tu cũng là phạm một trong ngũ nghịch —Kllling (murdering) or hurting an Arhat (a 


4) 


5) 


1439 


saint—an enlightened one)—lIntentionally murder an Arhat, who has already achieved 
enlightenment or raping a Buddhist nun also considered as an Ultimate Betrayal. 

Gây bất hòa trong Tăng chúng: Gây bất hòa hay rối loạn trong Tăng chúng bằng cách 
loan truyền những tin đổn hay nói chuyện nhãm nhí làm cho họ phế bỏ đời sống tu 
hành —To disrupt the Buddhist Order—Causing dissension within the Sangha—Causing 
disturbance and disruption of harmony (disunity——destroying the harmony) among Bhiksus 
and nuns In monasteries by spreading lies and gossip, forcing them into abandoning thetr 
religIous lives. 

Lầm thân Phật chảy máu bằng cách đâm, hay hủy hoại hình tượng Phật, hay gây thương 
tích cho thân Phật, hoặc hủy báng Phật pháp: Causing the Buddhas to bleed—To spill the 
Buddhaˆs blood—Stabbing and causing blood to fall from Buddha or destroying Buddha 
statues——lInJuring the body of a Buddha or insult the Dharma. 


(B) Đề Bà Ngũ Nghịch—The five unpardonable sins of Devadatta: 


D 
2) 


3) 


4) 
5) 


Phá hòa hợp Tăng: Destroyed the harmony of the communIty. 

Ném đá lớn làm thân Phật chảy máu: Injured Sakyamuni with a big stone, shedding his 
blood. 

Xúi vua A Xà Thế thả voi say để giày xéo Phật: Induced King Ajatasatruto let loose a 
rutting elephant to trample down SakyamunI. 

Đấm chết Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc: Killed a nun. 

Tẩm thuốc độc vào những móng tay, định khi vào lễ Phật sẽ hại ngài: Put poison on his 
finger-nails and saluted Sakyamuni Intending to destroy him thereby. 


(C) Đồng tội Ngũ Nghịch—Five Sins that equal to the first five: 


Ù 
2) 
3) 


4 


5) 


Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc hàng vô học là đồng với tội giết mẹ: Violation of 
a mother, or a fully ordained nun 1s equal to the sin of killng one”s mother. 

Giết Bồ Tát đang nhập định đồng với tội giết cha: Killing a Bodhisattva in dhyana is equal 
to the sin of killing one”s father. 

Giết bậc Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh vô học A La Hán: Killing anyone in 
training to be an arhat is equal to the sin of killing an arhat. 

Không để cho thành tựu hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp Tăng: Preventing the 
restoration of harmony In a sangha 1s equal to the sin of destroying the harmony of the 
sangha. 

Phá tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chảy máu: Destroying the Buddha°s stupa is 
equal to the sin of shedding the blood of a Buddha. 


(D) Đại Thừa Ngũ Nghịch—The five great sins in the Mahayana: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, lấy vật của Phật hay chư Tăng, hoặc khuyến 
khích người làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm hoan hỷ: Sacrilege, such as destroying 
temples, burning sutras or Images of Buddhas, stealing a Buddha”s or monk”s things, 
1nducing others to do so, or taking pleasure therein. 

Hủy báng pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát: Slander or abuse the teaching of 
Sravakas, Pratyeka-buddhas, or Bodhisattvas. 

Ngược đãi giết chóc chư Tăng Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục: Ill-treatment, or killing of 
monks or nuns, or force them to leave the monasteries to return to worldly life. 

Phạm một trong năm trọng tội trên: Commit any one of the five deadly sins given above. 


5) 


l) 


2) 


3) 
2) 


3) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


1440 


Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thường xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy người 
gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu xa: Denial of the karma consequences of ïll deeds, 
acting or teaching others accordingly, and unceasing evIl life. 


(J) Ngũ Tà Sư 
Five kinds 0ƒ deviant livelihood 


Năm thứ tà mệnh của chư Tăng—FEive improper ways of gaining a livelihood for a 
monk——FIve kinds of deviant livelihood: 

Trá hiện dị tướng: Giả dối hiện ra dị tướng để gạt người—Changing his appearance 
theatrically——DIsplaying an unusual appearance. 

Tự thuyết công năng: Nói ra cái hay giỏi của mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi 
dưỡng—Advertise his own power or virtue—Using low volce In order to appear 
awesome. 

Chiêm tướng kiết hung: Xem bói tướng nói điều lành dữ của người để cầu lợi dưỡng— 
Fortune-telling——Performing divination and fortune telling. 

Cao thinh hiện oai: Nói phách những lời mạnh dữ hoăc nói huênh hoang để cầu lợi 
dưỡng——Hectoring and bullying. 

Thuyết sở đắc lợi dĩ động nhơn tâm: Nói ra cái mối lợi mình kiếm được để làm động lòng 
người—Praising the generosify of another to induce the hearer to bestow presents. 


(K) Ngũ Bất Năng Xứ 
Five Iimposstble Things 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm bất năng xứ (năm điều mà một vị 
Tỳ Kheo không thể làm được)—According to the Sangiti Sutta, there are five impossible 
things: 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình: An Arahant is 
incapable of deliberately taking the life of a living being. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý lấy của không cho để tạo tội trôm cắp: An 
Arahant 1s Incapable of taking what 1s not given so as fo consfitute theft. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể cố ý hành dâm: An Arahant is incapable of committing 
sexual Intercourse. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tự mình biết mà nói láo: An Arahant is incapable of 
telling a deliberate lie. 

Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như 
khi còn là cư sĩ: An Arahant 1s Iincapable of storing up goods for sensual indulgence as he 
dịd formerly in the household life. 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


1441 


(L) Ngũ Cần Chỉ 
Five Factors 0ƒ Endeavour 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm cần chi—According to the Sangiti 
Sutfa in the Long Discourses ofthe Buddha, there are five factors of endeavour: 

Ở đây vị Tỳ Kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A 
La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”—Here a monk has faith, trusting 
in the enlightenment of the Tathagata: “Thus this Blessed Lord 1s an Arahant, a fully- 
enlightened Buddha, perfected in knowledge and conduct, a Well-Farer, Knower of the 
world, unequalled Trainer of men to be tamed, Teacher of gods and humans, a Buddha, a 
Blessed Lord.” 

Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình hợp với sự tinh tấn: He is in good health, suffers little distress sickness, having a 
good digestion that 1s neither too cold nor too hot, but of a middling temperature suitable 
for exertion. 

VỊ ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình một cách chơn thật đối với bậc Đạo Sư, 
đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh: He is not fraudulent or 
deceitful, showing himself as he really 1s to his teacher or to the wise among his 
compamion nn the holy life. 

Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bổ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, 
kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp: He keeps his energy constantly 
stirred up for abandoning unwholesome sfates and arousing wholesome sfates, and 1s 
steadfast, firm In advancing and persisting in wholesome sfafes. 

VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu Thánh 
quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chơn chánh các khổ đau: He is a man of wisdom, 
endowed with wisdom concerning rising and cessation, wuth the Ariyan penetration that 
leads to the complete destruction of suffering. 


(M) Tự Tánh Thọ Giới 
Selƒ-natfure Discipline 


Theo Thiển Tông, ý niệm về giới luật nguyên lai có sẵn trong bản tánh của con người. 
Khía cạnh hình thức của luật học ngày nay cũng được Thiền Tông tuân hành cẩn thận, 
nhưng bản chất nội quán của thiển rất quan trọng trong việc tu tập giới luật. Thiển Tông 
tin rằng nếu chịu hồi quang phản chiếu, người ta có thể kéo giới luật ra mà thực hành một 
cách dễ dàng——According to the Zen Sect, the idea of moral discipline is originally innate 
in human nature. The formal side of discipline 1s now also carefully attended by the Zen 
Sect, but in Zen the introspective nature 1s extremely important for cultivating discipline. 
Zen believes that by introspective meditation one can draw 1t out and put 1t to practice. 


1442 


(N) Tự Nguyện Thọ Giới 
Selƒ-vow Ordinafion 


() Tự Nguyện Thọ Giới—Selƒ-vow Ordinafion: Trong giới luật chính thức, lúc thọ giới phải 


có một vị Hoà Thượng, một vị Yết Ma, và các vị cao Tăng tôn chứng khác. Lễ thọ giới 
phải được thực hiện qua giáo hội Tăng Già. Khi điều khoản trong giới luật được đọc lên, 
người thọ giới phải phát nguyện vâng giữ bằng cách lập lại giới bổn mà mình vưà thọ. 
Tuy nhiên, trong vài trường hợp, có những nơi không thể thỏa mãn những đòi hỏi tối thiểu 
của một lễ thọ giới, người ta có thể thực hiện một cuộc tự thệ nguyện thọ giới. Theo Kinh 
Phạm Võng Bồ Tát Giới, trong một vài trường hợp đặc biệt, lễ thọ giới tự nguyện được 
cho phép. Tại những nơi không kiếm ra minh sư truyền thọ, người ta có thể tự mình phát 
thệ thọ giới. Đây là kiểu thọ Bồ Tát Giới. Vào thế kỷ thứ 13, Đại Sư Duệ Tôn (1201- 
1290) khởi dạy một phong trào “Thọ Giới Tự Nguyện.” Đây là một hình thức cải đổi của 
Luật Tông nên người ta gọi nó là Tân Luật Tông——In the formal discipline, there should 
be a prIvate tutor, a ceremonial teacher, and some other senior monks as wifnesses. An 
ordination should be carried through by a Committee or an Order of Sangha. When the 
article of a disciplinary code 1s read, the recipient makes a vow of obeisance by repeating 
the code of discipline. However, in some cases when such formal requirement cannot be 
fulfilled, one 1s as the self-vow discipline. According to the Brahma-Jala Sutra, in some 
special situations, self-vow ordination 1s permifted. In some places, one cannot obtain the 
proper Insfructor in discipline, one can accept the precepts by self-vow. This 1s a kind of 
Bodhisattva Ordination. In Japan in the thirteenth century, Eison Daishi taught a new 
movemenrt of “self-vow discipline.” This was a reformed doctrine, called the Reformed or 
New Ritsu or Reformed Disciplinary School. 


(II) Nghỉ Lễ Tự Thệ Thọ Giới— The Ceremony oƒ Self-ordinafion: Tự mình thệ nguyện thọ 


l) 


2) 


3) 


giới trước bàn thờ Phật khi không thể thọ Giới Đàn (Bồ Tát giới của Đại Thừa khi không 
có giới sư, cho phép tự thệ nguyện trước Đức Phật mà thọ giới, song phải được diệu 
tướng, thường là nằm mộng thấy). Trong giới luật chính thức, lúc thọ giới phải có một vị 
Hòa Thượng, một vị Yết Ma, và các vị cao Tăng tôn chứng khác. Có ba loại thọ giới—To 
make the vows and undertake the commandments oneself before the Image of a Buddha 
(self ordination when unable to obtain ordination from the Ordained); however, the person 
must see auspicious marks, usually in dreams. In the formail discipline, there should be a 
private tutor, a ceremonial teacher, and some other senior monks as witnesses. There are 
three kinds of obtaining the commandments. 

Đắc Giới: Được trao truyền giới pháp, hiểu và hành trì được theo giới pháp một cách tinh 
chuyên——To obtain the commandments——To attain to the understanding and performance 
of the moral law. 

Tác Pháp Đắc: Được truyền giới qua nghi thức —To obtain ordination in a ceremony. To 
receIve ceremonmial ordination as a monk. 

Tự Thệ Đắc: Tự Thệ Thọ Giới—Self-ordination. 


1443 


(O0) Tam Tụ Tịnh Giới 
Three Collecfions 0ƒ Pure Precepts 


( Tổng quan về Tam Tụ Tịnh Giớ—An overview doƒ the Three Collecions oƒ Pure 


Precepts: Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác 
Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Chư Bồ Tát thường khéo hộ 
trì tịnh giới của Như Lai, ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm lỗi, vì muốn giáo hóa chúng 
sanh phạm giới nên thị hiện làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu đã đầy đủ phước đức thanh 
tịnh trụ bực Bồ Tát, mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cùng những 
chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh đó đều được giải thoát. Kỳ thật, Bồ 
Tát chẳng sanh vào những loài đó. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện——Three accumulations of pure precepts of the Bodhisattvas. Those cultivating 
Hinayana's Sravaka Way do not have these three accumulations of purity precepts. Only 
Mahayana Bodhisattvas practice them. Bodhisattvas always maintain the Buddha”s pure 
precepts, and therr thoughts, words, and deeds are faultless, but because they want to edIfy 
Immoral sentilent beings, they appear to perform the acts of ordinary Ignorant people; 
though they are already filled with pure virtues and abide In the course of Enliphtening 
Beings, yet they appear to live In such realms as hells, animality, ghosthood, and In 
difficulty and poverty, in order to enable the beings therein to gain liberation; really the 
Enlightening Beings are not born In those states. These three accumulations of pure 
precepts encompass the “Four Propagation Vows.” 


(II) Chỉ tiết về Tam Tụ Tịnh Giới—Details oƒ the Three Collections oƒ Pure Precepts: 


D 


2) 


Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng cách trì giới bằng cách thâu nhiếp hết tất cả 
các giới chẳng hạn như 5 giới, § giới, 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ Kheo 
Ni, 10 giới trọng và 48 giới kinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm một giới nào— 
The pure precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by keeping the 
discipline. Which means to gather all precepts such as five precepts, eipht precepts, ten 
precepts of Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 10 major and 
48 minor precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without violating a single 
precept. 

Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong 
các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ 
sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học —The pure 
precepts which include all wholesome dharmas. Accumulating wholesome precepfs means 
Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha taught in varIous 
sufras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead and guide 
sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how 1nsignificant a 
dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This vow 1s made 
by all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, Ï vow to master.” 


3) 


l) 


2) 


3) 
4) 


5) 


1444 


Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi 
ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”—The 
pure precepts which include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentient beings , and this 1s the vow “Infinite sentienf 
beings, I vow to take across.” 


(P) Giới Đưa Đến Sự Đoạn Tận 
Precepts that leqd to the cutting oƒƒ 0ƒ qƒƒairs 


Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận—Eipght things 
in the Noble Oneˆ”s Discipline that lead to the cutting off of affalrse—According to the 
Potaliya Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, there are eight things In the 
Noble Oneˆs Discipline that lead to the cutting off of affairs: 

Do duyên øì, lời nói như vậy được nói lên? lộ) đây, nây gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ 
các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân 
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một 
triỀn cái, chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên, 
do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, lời 
nói như vậy được nói lên: “With the support of the non-killing of living beings, the killing 
of living beings 1s to be abandoned.” So it was said. And with reference to what was this 
said? Here a noble disciple considers thus: “[ am practicing the way to abandoning and 
cutting off of those fetters because of which I might kill living beings. If I were to kill 
living beings, I would blame myself for doing so; the wise, having Iinvestigated, would 
censure me for doing so; and on the dissolution of the body, after death, because of killing 
living beings an unhappy destination would be expected. But this killing of living beings 1s 
1fself a fetter and a hindrance. And while taints, vexation, and fever might arise through 
the killing of living beings, there are no taints, vexation, and fever In one who abstains 
from killing living beings.` So 1t 1s with reference to thịs that it was said: “With the support 
of the non-killing of living beings, the killing of living beings 1s to be abandoned.": “Y cứ 
không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”. 

“Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.”: “With the support of 
taking only what 1s gIven, the taking of what 1s not given 1s to be abandoned.” (the resf 
remains the same as In l). 

“Y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.”: “With the support of truthful speech, 
false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as 1n l). 

“Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.”: “With the support unmalicious 
speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 

“Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining from 
rapacIous øreed, rapacIous greed 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 


6) 


7) 


8) 


Œ) 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


1445 


“Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.”: “With the support of 
refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remains 
the same as In Ïl). 

“Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.”: “With the support of refraining from 
angry despair, angry despair 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In l) 

“Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.”: “With the support of non-arrogance, 
arrogance 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In I). 


(R) Giữ Giới và Phá Giới 
Keeping and Breaking Precepts 


(R-1) Giữ Giới 
Keeping Precepts 


Giữ Giới— Keeping Precep£s: Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm điều lợi ích cho người đủ giới—According to the 
Mahaparinibbana Sutta and the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are five advantages to one of good morality and of success 1n morality: 

Người giữ giới nhờ không phóng túng nên được tài sản sung túc: Through careful attention 
to his affairs, he gains much wealth. 

Người giữ giới tiếng tốt đồn khắp: He gets a good reputation for morality and good 
conduct. 

Người giữ giới, khi vào hội chúng nào, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, vị ấy 
vào một cách đường hoàng, không dao động: Whatever assembly he approaches, whether 
of Khattiyas, Brahmins, Ascetics, or Householders, he does so with confidence and 
aSSurance. 

Người giữ giới khi mệnh chung sẽ chết một cách không sợ sệt, không dao động: At the 
end of his life, he dies unconfused. 

Người giữ giới, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên thiện thú hay Thiên giới: 
After death, at breaking up of the body, he arises 1n a good place, a heavenly world. 


(H) Năm lợi ích cho người đức hạnh toàn thiện giớt (Tăng Chỉ Bộ Kinh)— Five benefits ƒor 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


the virtIous in the perƒecting 0ƒ vưtue: 

Người có giới đức thừa hưởng gia tài lớn nhờ tinh cần: One who is virtuous, possessed of 
Virfue, comes Info a large fortune as consequence of diligence. 

Người có giới đức, được tiếng tốt đổn xa: One who is virtuous, possessed of virtue, a fair 
name 1s spread abroad. 

Người có giới đức, không sợ hãi rụt rè khi đến giữa chúng hội Sát đế lợi, Bà-La-Môn, gia 
chủ hay Sa Môn: One who ¡is virtuous, possessed of virtue, enters an assembly of 
Khattiyas, Brahmans, householders or ascetics without fear or hesifation. 

Người có giới đức khi chết tâm không tán loạn: One who is virtuous, đies unconfused. 


5) 


Œ) 


1446 


One who Is virtuous, possessed of virtue, on the break up of the body after death, 
reappears In a happy destiny or in the heavenly world: Người có giới đức, lúc mệnh chung 
được sanh vào cõi an lạc hay cảnh trời. 


(R-2) Phá Giới 
Breaking Precepís 


Tổng quan về Phá Giớ—An overview oƒ Breaking Precep£s: Theo Kinh Đại Bát Niết 
Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm điều nguy hiểm của người ác 
giới: Sampada (skÙFive dangers to the Iimmoral through lapsing from morality. 
According to the Mahaparinibbana Sutta and the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are five dangers to the immoral through lapsing from morality (bad 
morality or failure in morality): 


(II) Chỉ tiết về Phá Giới— Details oƒ Breaking Precepts: 


l) 


2) 
3) 


4) 


5) 


Œ) 


Người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản: He suffers great loss 
Of property through neglecting his affaIrs. 

Người ác giới, tiếng xấu đồn khắp: He gets bad reputation for immorality and misconduct. 
Người ác giới, khi vào hội chúng sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều vào một 
cách sợ sệt và dao động: Whatever assembly he approaches, whether of Khattiyas, 
Bramins, Ascetics, or Householders, he does so differently and shyly. 

Người ác giới, chết một cách mê loạn khi mệnh chung: At the end of his life, he dies 
confused. 

Người ác giới, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục: 
After death, at the breaking up of the body, he arises In an evil state, a bad fate, In 
suffering and hell. 


(S) Những Loại Giới Khác 
QOther kinds oƒ Precepfs 


Giới Lạp (tuổi đạo)— Precept Age: Age in the order—Monastic age—Sacerdotal age— 
Tuổi của Tăng Ni được tính bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã trải qua. Sau kiết hạ an cư, 
chư Tăng Ni nào đã nhập hạ đều được tăng một tuổi đạo. Quyền đi trước của Tăng Ni 
trong đoàn tùy thuộc vào tuổi hạ lạp—The age of a monk as monk, the years of his 
ordination, or the years a person has been a monk are counted by the number of summer 
retreats passed. To receive one”s monastic age. To add to one”s monastic age on the 
conclusion of the summer retreat. The precedence of monks and nuns In the Order 1s 
determined by the number of summer retreats they have attended. 


(II) Giới Luật của chư Đại Bồ Tát— Rules oƒ behavior oƒ Great Enhghtening Beings: Theo 


Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 
3) 


1447 


trong pháp nầy thời được luật nghỉ đại trí vô thượng——According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of rules of behavior of Great Enlightening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain the supreme discipline of great 
knowledge: 

Chẳng hủy báng Phật pháp: Should not slander any enlightening teachings. 

Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt: Faith in the Buddhas should be indestructible. 

Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát: Should honor and respect all enlightening beings. 
Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức: Should never give up their friendship with 
WIse people. 

Chẳng móng lòng ghi nhớ những Thanh Văn Độc Giác: Should not think of those who 
seek Individual salvation. 

Xa lìa tất cả những thối chuyển Bồ Tát đạo: Should avoid all regression on the path of 
enlightening beings. 

Chẳng khởi tất cả tâm tổn hại chúng sanh: Should not give rise to any malice toward 
sentient beings. 

Tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo: Should cultivate all roots of goodness to perfection. 
Có thể hàng phục chúng ma: Should be able to conquer all demons. 


10) Làm cho đầy đủ tất cả Ba-La-Mật: Should fulfill all the ways of transcendence. 


(HI)Giới Ma Ha Tăng Kỳ: Mahasamghika Vinaya——Precepts for the Great Sangha——Những 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


luật này (bộ luật dịch 40 tập) được dịch ra từ bộ luật của Đại Chúng Bộ, một trường phái 
Tiểu Thừa Nguyên Thủy. Sau khi Phật nhập diệt 100 năm thì cộng đồng Phật giáo thời 
bấy giờ chia làm hai phái, Thượng Tọa và Đại Chúng. Bên Đại Chúng Bộ đã tự kết tập 
thành bộ luật Ma Ha Tăng Chỉ, nói về chi tiết những giới luật của chư Tăng Ni. Bộ Tăng 
Kỳ Luật được Ngài Phật Đà Bạt Đà La đời Đông Tấn dịch ra Hoa ngữ, 40 quyển——These 
precepts (a 40-fascicle translation) were translated from the Vinaya of the Mahasanghika 
School of Hinayana Buddhism. 100 years after the Buddha”s nirvana, Buddhist community 
was divided Into two divisions: Theravada and Mahasanghika. The Theravada wanted to 
keep the same rules since the Buddhaˆs time; however, the Mahasanghika, the maJorIty, 
believed proposed five points which laid foundation for the Mahasanghika-Vinaya. 
Samghika-version or Mahasamghika-version, translated Into Chinese in 40 books by 
Buddhabhadra: 

Một vị A La Hán vẫn còn bị cám dỗ: An arhat is still subject to temptation. 

Một vị A La Hán vẫn còn dấu vết của sự ngu dốt: An arhat ¡is stll not yet free from 
1pnorance. 

Một vị A La Hán vẫn còn nghi ngờ về học thuyết: An arhat ¡s still subject to doubts 
concerning the teaching. 

Một vị A La Hán có thể tu hành giác ngộ nhờ sự giúp đở của tha lực: An arhat can make 
progress on the path to enlightenment through the help of others. 

Một vị A La hán có cơ may được cứu rỗi bằng việc lập đi lập lại những âm thanh: An 
arhat can advance on the path through utterance of certain sounds. 


(IV)Phật Tánh Giới: Moral law which reveals or evolves the Buddha-nature—Giới luật khởi 


lên từ Phật tánh trong chúng sanh mọi loài hay giới luật làm hiển lộ Phật tánh—The 


1448 


moral law which arises out of the Buddha-nature In all beings; the law which reveals or 
evolves the Buddha-nature. 


(V) Tác Giới: Obedience of commandments—Tên gọi khác của “biểu sắc.” Tuân theo những 


giới luật để thành tựu thân khẩu bên ngoài (những tác nghiệp của thân và khẩu khi thụ 
giới thì gọi là “tác giới.” Những nghiệp thể thâu nhận vào bên trong thân thể thì gọi là 
“vô tác giới”), đối lại với vô tác giới hay vô biểu sắc bên trong—Obedience to the 
commandmenis, external fulfilliment of them, 1n contrast with the Inner grace. 


(VI)Tánh Giới: Commandments based on the primary laws of human nature—Những luật 


chánh hay “tánh giới” là những giới luật căn bản của con người như cấm giết người, đối 
lại với luật phụ hay thứ luật mà Phật chế ra như cấm uống rượu, trộm cắp, vân vân—A 
commandment based on the primary laws of human nature, I.e. against murder, as opposed 
to a secondary commandments, deriving from the mandate of Buddha, 1.e. against drinking 
wine, stealing, etc. 


(VI)Tiểu Thừa Giới—Conunandments oƒ Hinayana: Tất cả những giới luật chỉ có lợi cho tự 


l) 
2) 
3) 
4) 


thân chứ không phải tha nhân đều được xem là Tiểu Thừa Giới. Đây cũng là giới luật 
được nói trong Luật Tạng của Tiểu Thừa, cũng được Đại Thừa công nhận—All 
commandments that benefit self, not to others, are considered “commandments of 
Hinayana”. The commandments of Hinayana, also recognized by the Mahayana. 

Tại gia năm và tám giới: Five and eight commandments for laymen. 

Sa Di thập giới: Ten commandments for the novice. 

Tỳ kheo 227 hoặc 250 giới: 227 or 250 commandmenfs for the monks. 

Tỳ Kheo Ni 348 giới: 348 commandments for the nuns. 


(VIHT) Viên Đốn Giới: Commandments for Bodhisattvas. 


l) 
2) 


3) 


Bồ Tát Giới của chư Tăng Ni: The commands or prohibitions for Bodhisattvas and monks. 
Quy luật của tông Thiên Thai, đặc biệt về sự đạt đến giác ngộ tức thì: The rules of the 
T1en-T”ai school, especially for attaining Immediate enlightenmeiit. 

Giới kim cang bất hoại của chư Phật và chư Bồ Tát: The infrangible-diamond rules of all 
Buddhas and Bodhisattvas. 


(IX)Giới Vô Tướng Quy-Y— Precepts gƒ the Triple Refuge that have no marks: Trong Kinh 


Pháp Bào Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về Vô Tướng Tam Quy-Y Giới như sau: “Nây 
thiện trị thức! Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung 
tôn. Từ ngày nay trở đi xưng “Giác' làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự 
tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật 
là 'Giác' vậy, Pháp là 'Chánh' vậy, Tăng là “Tịnh' vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng 
sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm 
niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống cao, tham ái, chấp trước, 
gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không 
nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là tự quy y. Phàm phu không 
hiểu, từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng 


Ù 


2) 


1449 


thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi 
người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y 
với Phật khác, tự Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, 
mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính 
mọi người, ấy là tự quy y vậy.”—In the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch 
taught about the Precepts of the Triple Refuge That Has No Mark as follows: “Good 
Knowing Advisors, take refuge with the enlightened, the honored, the doubly complete. 
Take refuge with the right, the honored that 1s apart from desire. Take refuge with the 
pure, the honored among the multitudes. “From this day forward, we call enlightenment 
our master and will never again take refuge with deviant demons or outside religions. We 
constantly enlighten ourselves by means of the Triple Jewel of our own self-nature.` Good 
Knowing Advisors, I exhort you all to take refuge with the Triple Jewel of your own 
nature: the Buddha, which 1s enlightenment; the Dharma, which 1s right; and the Sangha, 
which 1s pure. When your mind takes refuge with enlightenment, deviant confusion does 
not arise. Desire decreases, so that you know contentment and are able to keep away from 
wealth and from the opposite sex. That 1s called the honored, the doubly complete. When 
your mind takes refuge with what 1s right, there are no deviant views In any 0o your 
thoughts. because there are no deviant views, there 1s no self, other, arrogance, greed, 
love, or attachment. That 1s called the honored that 1s apart from desire. When your own 
mind takes refuge with the pure, your self-nature 1s not stained by attachment to any state 
of defilement, desire or love. That 1s called the honored among the multitudes. lf you 
cultivate this practice, you take refuge with yourself. Common people do not understand 
that, and so, from morning to night, they take the triple-refuge precepts. They say they 
take refuge with the Buddha, but where 1s the Buddha? If they cannot see the Buddha, 
how can they return to him? Therr talk 1s absurd. Good Knowing Advisors, each of you 
examine yourselves. Do not make wrong use of the mind. The Avatamsaka Sutra clearly 
sfates that you should take refuge with your own Buddha, not with some other Buddha. If 
you do not take refuge with the Buddha in yourself, there 1s no one you can rely on. Ñow 
that you are self-awakened, you should each take refuge with the Triple Jewel of your 
own mind. Within yourself, regulate your mind and nature; outside yourself, respect 
others. That 1s to take refuge with yourself.” 


(T) Những lời Phật dạy về “Giới Hạnh ” trong Kinh Pháp Cú 
The Buddhas teachings on “Virfues ” n the Dharmwapada Sutra 


Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không 
thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn 
bay khắp cả muôn phương: The scent of flowers does not blow_ against the wind, nor does 
the fragrance of sandalwood and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows agaInst 
the wind; the virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). 

Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ 
hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả: Of little account ¡s the fragrance of sandal-wood, 


3) 


4) 


5) 


1450 


lotus, Jasmine; above all these kinds of fragrance, the fragrance of virtue 1s by far the best 
(Dharmapada 55). 

Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi điệu, nhưng không sánh bằng hương 
người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên: Of little account 1s the fragrance of sandal; the 
†ragrance of the virtuous rIses up to the gods as the highest (Dharmapada 56). 

Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và 
giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được: Mara never finds the path of those who are 
Virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). 

Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm 
điều ác là vui: To be virtue until old age is pleasant; to have steadfast faith is pleasant; to 
attain wisdom 1s pleasant; not to do evIl 1s pleasant (Dharmapada 333). 





1451 


CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY 
CHAPTER THIRTY-SEVEN 


Lý Nhân Duyên và Thập Nhị Nhân Duyên 
Pratitya-samutpada and Nidana (skf) 
Patichcha-sarmmuppada (p). 


(A) Nhân 
Hetu (sk£) 
See Chapter 35 


(B) Duyên 
Pratyaya (skt) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Duyên— Overview and Meanings oƒ Pratyaya 
(D_ Tổng quan về Duyên— An overview oƒ Pratyaya. 

(II) Nghĩa của Duyên— The meanings oƒ Pratyaya. 

(HI)Những định nghĩa liên quan đến Duyên— Ddfinitions that are related to “Pratyaya ”. 


(B-2) Phân loại Duyên— Categories 0ƒ Prafyaya 
()_ Tú Trợ Duyên— Four sub-causes. 
(H) Hai Mươi Bốn Duyên— Twenty Four Conditions. 


(C) Lý Nhân Duyên 
Pratitya-samutpada (skf) 
Patichcha-sarnuppada (p) 


(C-1) Đại cương về Lý Nhân Duyên— An overview oƒ the Theory oƒ Causation 

(D_ Sự Thâm Sâu của Lý Nhân Duyên— The Profundity oƒ the Theory oƒ Causation 

(II) Sự vật phải nương nhờ nhau mà thành—A thing must depend on others 0 maifdin is presence 

(HI)Có Nhân và Duyên ắt có Quả— Iƒ there exists a cause with condition (s), there will be a result 

(IV)A¡ hiểu được bản chất phụ thuộc lẫn nhau tức là hiểu được Pháp— Whoever perceives the 
tnterdependent nature 0ƒ reality sees the Dharma: 

(VY) Pháp Duyên Khởi và Tứ Thánh Đế— Dependent Arising and the Four Noble Truths 

(VI)Pháp Duyên Khởi và cái gọi là Đấng Tạo Hóa— Dependent Arising and the so-called Creafor 

(VII)Pháp Duyên Khởi Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo— 
Dependent Arising according to Proƒ. Junjiro Takakusu in the Essenfials oƒ Buddhist Phíilosophy 

(C-2) Ý nghĩa của Duyên Khởi— The meanings oƒ Causation 

(C-3) Đặc Điểm của Duyên Khởi— Characteristics oƒ Causation 


1452 


(C-4) Lý Nhân Duyên theo Triết Học Trung Quán— Theory oƒ Causation according to the 
Madhyamaka philosophy 

(C-5) Thuyết Tự Tác Tự Thọ— Theory 0ƒ Selƒ-Creation 

(C-6) Phân Loại Duyên Khởi — Categories 0ƒ Causation 

()_ Tứ Duyên Sanh— Four principal uses 0ƒ condiional causation. 

(II) Thập Huyền Duyên Khởi— Ten theories that independently cause the manifestation oƒ the ideal 
worid. 


(C-7) Trùng trùng Duyên khởi —Interbeing Endlessly Interwoven 

(C-8) Những Triết Thuyết Liên Quan đến Lý Nhân Duyên— Theories Related to the 
Causafion 

(D_ Bốn Loại Vũ Trụ— Four states 0ƒ the universe are to be distinguished. 

(H) Tứ Pháp Giới theo Tông Hoa Nghiềm— Four Dharma Realins according to the Hua-Yen School. 


(D) Thập Nhị Nhân Duyên 
Nidana (sktf) 


(D-1) Đại Cương và Ý nghĩa của Thập Nhị Nhân Duyên—Overview and Meanings oƒ the 
Twelve Condifions oƒ Cause-and-Efƒect 

(D_ Đại cương về Thập Nhị Nhân Duyên— An overview oƒ the Twelve Conditions oƒ Cause-and-Eƒƒect. 

(II) Nghĩa của Nhân Duyên— The meanings oƒ` Causes and condifions. 


(D-2)Nội Dung của Thập Nhị Nhân Duyên— The contenfs oƒ the Twelye CondiHons oƒ 
Cause-and-FJƒect 

(_ Vô mỉnh—lgnorance: Avidya (skf). 

(H) Hành— Volitional actions: Samskara (skÐ). 

(HI)Thức— Consciousness: VỰnanad (skf). 

(IV)Danh sắc— Name and form: Namarupa (skt). 

(V) Lục nhập—Sïx enfrances: Sadaydfana (skt)— Six ƒaculties. 

(VI)Xúc— Cormfact: Sparsa (skt)— Touch— Feeling— Texture. 

(VHI)Thọ— Sensation: Vedana— Receiving— Perceiving— Confact. 

(VHIDÁ¡— Craving: Trsnua (skt)—Love— Thirs— Desửe. 

(IX)Thủ— Grasping: Upadana (skt)— Laying hold oƒ— Clinging to existence. 

(X) Hữu — Existence: Bhava (skt)— Beiig— Existing— Becoming and re-becormming. 

(XI)Sinh— Bữth or rebirth: Jafi (sk£). 

(XII)Lão Tử—Old age and death. 


(D-3) Những Định Nghĩa liền quan đến Nhân Duyên—Other definiions related to Causes and 
condiHions 

(D-4) Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu trong Pháp Giới Duyên Khởi— Ten reasoms that all things in 
the real world ought to have harmony among themselves 

(D-5) Tận Diệt Vô Minh— Eradication oƒ lgnorance 

(D-6) Những lời Phật dạy về Thập Nhị Nhân Duyên— The Buddha°s teachings on the Nidana 

(D-7) Lời kết luận của Đức Phật về Vô Miuh— The Buddha conclusion about Nidana 


1453 


(A) Nhân 
Hetu (sk£) 
See Chapter 35 


(B) Duyên 
Pratyaya (skt) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Duyên 
Overview and Meanings oƒ Prafyaya 


(ID Tổng quan về Duyên—An overview oƒ Prafyaya: Duyên là những hoàn cảnh bên ngoài. 
Nếu đạo lực yếu thì chúng ta có thể bị hoàn cảnh bên ngoài lôi cuốn; tuy nhiên nếu đạo 
lực cao thì không có thứ gì có thể lôi cuốn mình được, như lời của Lục Tổ Huệ Năng: 
“không phải phướn động, cũng không phải gió động, mà chính tâm mình động.” Như vâng 
giữ đúng theo lời tổ dạy, thì không có duyên nào có thể làm phân bón cho kiếp luân hồi 
được. Có thể nghiệp đời trước hay đời nầy chúng ta đã từng lăn trôi tạo nghiệp. Tuy 
nhiên, Hòa thượng Thích Thanh Từ, một thiển sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam cận đại đã khẳng định: “Tu là chuyển nghiệp.” Như vậy nhân tạo nghiệp của bất cứ 
đời nào, đều có thể chuyển được. Phật tử chơn thuần phải cố gắng dụng công tu hành sao 
cho không tạo thêm nhân mới. Cổ đức dạy: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.” Dù hãy 
còn là phàm phu, chúng ta nên biết sợ nhơn để không hái quả. Phật dạy tâm yên cảnh 
lặng. Như vậy, sự quyết định trong tâm cũng là sự quyết định Phật quả trong tương lai— 
Conditions are external circumstances. lf our cultivation power Is weak, we can be 
attracted by external conditions; however, 1ƒ our cultIvation power 1s strong, no external 
environments can attract us. The sixth patriarch told the monks in Kuang Chou that: “lt 1s 
not the wind moving, and 1t 1s not the flag moving, If 1s our mind moving.” So 1ƒ we follow 
the teachings of the sixth patriarch, no external environments can be fertilizers fo our 
cycle of births and deaths. We may have been up and down In the samsara because of our 
previous or present karma. However, Most Venerable Thích Thanh Từ, a famous Zen 
Master In recent Vietnamese Buddhist history confirmed that: “Cultivation means 
transformation of karma.” Therefore, no matter what kind of karma, Írom previous or 
present, can be transformed. Sincere Buddhists must try to zealously cultivate so that we 
esfablish no causes. Anclent sages always reminded that “Bodhisattvas fear causes, 
ordinary people fear results.” Even though we are still ordinary people, try to know to 
fear “causes” so that we don't have to reap “results.” The Buddha taught: “When the mind 
1S still, all realms are calm.” Therefore, the 1ssue of cerfainty 1s a determination of our 
future Buddhahood. 


(I1 Nghĩa của Duyên— The meanings oƒ Pratyayd: 
(A) Nghĩa chính của Duyên— The main meanings oƒ Praftyaya: 
1) Có điều kiện: Conditioned. 


1454 


2) Duyên hay nhân gây ra do hoàn cảnh bên ngoài: A_ concurrent or environment cause. 

3) Từ Bắc Phạn “Hetupratyaya” nghĩa là nguyên nhân hay nguyên nhân tính hay tính nhân 
duyên. Hetu và Pratyaya thực ra đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, hetu được xem là một 
nhân tố thâm sâu và hiệu quả hơn Pratyaya: Sanskrit term “Hetupratyaya” means 
causation or causality. Hetu and pratyaya are really synonymous; however, hetu Is 
regarded as a more Intimate and efficient agency of causation than a Pratyaya. 

4) Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên). Đây 
cũng chính là phương tiện nhân (chẳng hạn như nước và đất làm phương tiện cho hạt 
giống nẫy mầm)—Secondary cause, upon which something rests or depends, hence 
objects of perception; that which 1s the environmenfal or contributory cause; aftendant 
circumsfances. This 1s also the adaptive cause (water and soil help the seed growing). 

5) Nhân phụ, hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài, đối lại với nhân chính hay chủng tử. Nhân 
(Hetu) là hạt, trong khi duyên (Pratyaya) là đất, mưa, nắng, vân vân : The circumstantial, 
conditioning, or secondary cause, 1n contfrast with the Hetu, the direct or fundamental 
cause. Hetu 1s the seed, Pratyaya 1s the soil, rain, sunshine, etc. 


(B) Những nghĩa khác của Duyên— Other meanings oƒ Pratyaydq: 

1) Những trợ duyên hay duyên phát triển do những điều kiện bên ngoài (tất cả gốc thiện, 
công đức giúp đở cho cái nhân, làm nảy sinh cái tính của cái nhân chân chính)—A 
confributory or developing cause, 1.e. development of the fundamental Buddha-nature; as 
compared with direct or true cause. 

2)_ Những trợ duyên hay sự phát triển bên ngoài giúp phát triển Phật tánh, đối lại với Chính 
Nhân Phật Tánh hay chân như hay Phật tánh tự nó: Contributory or developing cause of 
all undergoing development of the Buddha-nature, in contrast with the Buddha-nature or 
Bhutatathata 1tself. 

3) Tất cả các pháp hữu vi đều do duyên hay điều kiện mà sanh ra (lấy quả mà gọi tên): All 
things are produced by causal conditions (or conditional causation which are name by the 
effects, or following from anything as necessary result). 

4) Cái tâm duyên (nương) theo sự tướng, đối lại với duyên lý (tin vào sự tướng nhân quả báo 
ứng là duyên sự; tin vào diệu lý của pháp tính phi nhân phi quả là duyên lý); như thiển 
quán về hóa thân và báo thân đối lại với pháp thân: To lay hold of, or study things or 
phenomena, In contrast to principles or noumena; or meditation on the Buddhaˆs 
nirmanakaya, and sambhogakaya, in contrast with the dharmakaya. 


(HI)Những định nghĩa liên quan đến Duyên— Definitions that are related to “Pratyaya ”: 

1) Duyên Duyên— Conditioned condition: Adhipati-pratyaya (skÙ—Sở Duyên Duyên—Cái 
duyên của sở duyên hay tâm thức đối với cảnh giới như mắt đối với sắc (tâm thức gọi là 
năng duyên, cảnh giới gọi là sở duyên)—The reasoning mind, or the mind reasoning. 
Intelligence 1n contact with 1ts obJect. The relationship being like that of form or colour to 
the eye. The Influence of one factor in causing others. 

2) Duyên Lực: Pratyaya-bala (sk)—Sức trợ duyên từ những điều kiện hay hoàn cảnh bên 
ngoài, đối lại với nhân lực hay nguyên nhân trực tiếp —The environmental or secondary 
force (the power of the conditioning cause, circumsfance, or contributing environement), 
1n contrasted with the causal force or direct cause (nhân lực). 


3) 


Số 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1455 


Bất Biến Tày Duyên: Conditioned immutable—Tùy duyên không biến —Tuy xúc sở 
duyên mà hiện vạn hữu nhưng bản thể vẫn bất biến— The conditioned immutable, 
Immutable as a whole, but not in Its parts, I1ts phenomenal actIvIty. 

Căn Tánh Duyên— Cause-nature-environmeni: Căn tính của con người và nhân duyên của 
hoàn cảnh nương tựa vào nhau, hay sự nương tựa giữa lục căn và lục trần, mà sự tác động 
lớn là ở lục căn. Cảnh của lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là những sở duyên 
làm nhơ bẩn tâm tính; hay sự phối hợp giữa lục căn và lục trần, mà lục trần là yếu tố 
chính —Cause, nature and environment; natural powers and conditioning environmert. 
The circumstances or conditlons environng the mind created by the six gunas. 
Conditioning environment and natural powers in which environment plays a mann role. 
Chân Như Tày Duyên: Conditioned Bhutatathata—Tùy duyên chân như là tùy theo nhiễm 
duyên vô minh mà sinh ra vọng pháp, hay chân như ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, tịnh hay 
bất tịnh, mà sanh ra vạn pháp —The conditioned Bhutatathata or relative condition—The 
Bhutatathata Iinfluenced by environment, or pure and Impure conditions, produces all 
things. 

Dị Duyên— Alambana-pratyaya (skf): Những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự 
chăm chú, hay tập trung tư tưởng—Things distracting the attention, distracting thoughts; 
the action of external obJects conditioning conscIousness. 

Đệ Vô Gián Duyên: Samanantara-hetu (sk)——Thứ Đệ Duyên hay điều kiện điều động sự 
diễn tiến của các sự kiện—Condition governing the succession of events. 

Kiến Tướng Duyên— Condition øƒ visibility: Theo Khởi Tín Luận, kiến tướng duyên do cái 
nghiệp tướng thứ nhất mà chuyển hóa thành các tướng có thể thấy được —The state or 
condition of visibility, which according to the Awakening of Faith, arises from motion. 
Năng Duyên— Conditioning power: Năng duyên đối lại với sở duyên, như tâm thức của 
nhãn nhĩ là năng duyên vì chúng phẩi nương vào ngoại cảnh sắc thanh (sở duyên) —The 
conditioning power In confrast with the conditioned, e.ø. the power of seeing and hearing 
1n contrast with that which 1s seen and heard. 


10) Nghịch Duyên: Resisting accessory cause—Bất thuận duyên, đối lại với thuận duyên; 


thiện với Phật quả là thuận duyên, ác là nghịch duyên (thuận với đường lối đạo Phật là 
thuận duyên, ngược với đường lối đạo Phật là nghịch duyên)—Resisting accessory cause, 
1n contrast with the accordant cause (thuận duyên); as goodness 1s the accordant cause so 
evil 1s the resisting cause of the Buddha way. 


11) Nghiệp Tướng Duyên: Condition of karmic action—Một trong tam tướng vi tế trong Khởi 


Tín Luận, dựa vào vô minh căn bản mà chân tâm bắt đầu hoạt động——Action, or activity, 
the karmaic, condition of karmaic action. The first of the three subtle marks of the 
Awakening of Faith, when mental activity 1s stirred to action by unenlightenmernt. 


12) Ngoại Duyên: External conditions—Điều Kiện Bên Ngoài—Điều kiện hay hoàn cảnh bên 


ngoài khiến cho người ta làm việc ác. Tất cả những trở ngại và bất toàn không do những 
điều kiện bên ngoài, mà là do tâm tạo. Nếu chúng ta không có sự tỉnh lặng nội tâm, 
không có thứ gì bên ngoài có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Ngoại duyên là hiện 
trạng năm thức duyên vào ngoại cảnh—External conditions or cireumstances which stir or 
tempt one to do evil. Problems and dissatisfaction do not develop because of external 
conditions, but from our own mind. If we don't have Internal peace, nothing from outside 


1456 


can bring us happiness. The condition in which the five internal senses attach to the five 
external obJects. 

13) Nhân Duyên— Cause sub-cause: Hetu-pratyaya (skt). 

a) Nhân duyên hoạt động như một căn nhân, không có sự phân biệt nào giữa căn nhân và trợ 
duyên, thí dụ nước và gió tạo ra sóng—The cause sub-cause which acts as chief cause 
(hetu-pratyaya), there being no distinction between the chief cause and the secondary 
cause, I.e., the water and the wind cause a wave. 

b)_ Ý thức trong tâm phân biệt các pháp khởi lên từ năm thức. Những nhân ảnh hưởng đến 
việc tái sanh trở lại cõi người—The condition of perception arising from the five senses. 
Immediate, conditional or environmenftal causes, In contrast with the more remote. The 
causative Iinfluences for being reborn as a human beIngs: 

1) Nhân: Hetu (skt)—A primary cause——A roof-cause. 

11) Duyên: Pratyaya (skt——An environmental or secondary cause. 

* A seed 1s a primary cause (hetu); rain, dew, farmer, etc, are the environmental or 
secondary cause (pratyaya). 

14) Nhân Duyên Cộng Tập Hội: A concatenation of causal chains—Sự nối kết của các chuỗi 
nhân duyên. Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự 
diệt—The Buddha taught: “Because of a concatenation of causal chains there 1s birth, 
there 1s disappearance.” 

15)Nhân Duyên Pháp Sanh: Pháp khởi lên từ những nhân trực tiếp hay gián tiếp—Real 
entities that arise from direct or Indirect causes. 

16) Nhân Duyên Y: Mọi pháp đều dựa vào chủng tử của mình mà sinh khởi (ba loại sở y là 
nhân duyên y, tăng thượng duyên y và đẳng vô gián y)—Dependent on cause, or the 
cause or causes on which anything depends. 

17) Nhiễm Duyên: Link of pollution—Nhiễm duyên là duyên sanh ra khổ quả do hoặc nghiệp. 
Như từ mặt nước chân như phẳng lặng, do nhiễm duyên “gió” nổi lên mà gây ra những 
cuộn sóng luân hồi sanh tử không ngừng nghỉ—Nidana of pollution, which connects 
1llusion with the karmaic miseries of reincarnation. From the “water” of the bhutatathata, 
affected by the “waves” of this nidana-pollution, arise the waves of reincarnation. 

18) Phan Duyên— Interdependent causes: Tâm nương vịn vào cảnh sở mà khởi lên, giống như 
người già vịn vào cây gậy mà đứng lên (tâm thay đổi lúc thế nầy lúc thế khác, tùy theo sự 
vật của thế giới bên ngoài, giống như con vượn chuyển cây, hay con ngựa vô cương)— 
Something to lay hold of, a reality, cause, basis, similar to an old man relies on his cane 
(the mind likea monkey, the thought like a horse). 

19) Sở duyên: Alambana (skÙ—Arammana (p). 

a) Sở Duyên hay đối tượng, tức là cái để dựa vào hay tùy thuộc vào. Cảnh đối đãi với tâm 
thức (pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên): Resting or depending upon 
(obJect of consclousness). Upon which something rests or depends, hence obJects of 
perception; that which 1s the environmental or contributory cause; attendant circumstances 

b) Viễn ly nhất thiết sở duyên (thoát ra ngoài mọi điều kiện): Free from all conditions 
(alambavigata). 

20) Sở Duyên Duyên—Condition becoming an object 0ƒ cogniion: Alambana-hetu (skt)— 
Adhipati-pratyaya (sk—Conditioned condiion—The reasoning mind, or the mind 
reasoning—Intelligence in contact with is object—Điều kiện trở thành một đối tượng của 


1457 


nhận thức. Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở 
duyên). Cái duyên của sở duyên hay tâm thức đối với cảnh giới như mắt đối với sắc (tâm 
thức gọi là năng duyên, cảnh giới gọi là sở duyên)—Condition becoming an object of 
cognition. pon which something rests or depends, hence obJects of perception; that which 
1s the environmental or contributory cause; attendant circumstances. The relatlonship 
being like that of form or colour to the eye. The Influence of one factor In causing others. 

21) Tăng Thượng Duyên—Condition oƒ advance to a higher stage: Các khởi tha pháp mang 
lại cho sức mạnh lớn, thí dụ như nhãn căn có thể nãy sanh ra nhãn thức—The cause, or 
organ of advance to a higher stage, e.g. the eye 1s able to produce sIght. 

22) Thời Xứ Chỉ Duyên— Conditions oƒ time and place øƒ rebirth: Điều kiện thời gian và nơi 
chốn mà một người phải tái sanh vào (theo Vãng sanh Yếu Tập, bất kể trai gái, già trẻ, 
sang hèn, việc đi đứng nằm ngôi bất luận thời xứ, việc tu tập quả là khó khăn; tuy nhiên, 
việc cầu nguyện vãng sanh chẳng gì bằng niệm Phật)—The conditions or causes of time 
and place into which one 1s born. 

23) Trần Duyên— Conditions environing the mind created by the six gunas: Cảnh của lục trần 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là những sở duyên làm nhơ bẩn tâm tính; hay sự phối 
hợp giữa lục căn và lục trần, mà lục trần là yếu tố chính—The circumstances environing 
the mind created by the six gunas. Conditioning environment and natural powers in which 
environment plays a main role. 

24) Trợ Duyên: Environing cause of attaining the perfect Buddha-nature—Duyên nhân Phật 
tánh (the environing cause, his goodness or merits which result in deliverance or 
salvation)—Những trợ duyên hay sự phát triển bên ngoài giúp phát triển Phật tánh, đối lại 
với Chính Nhân Phật Tánh hay chân như hay Phật tánh tự nó—Contributory or developing 
cause of all undergoing development of the Buddha-nature, in contrast with the Buddha- 
nature or Bhutatathata 1tself. 

25) Vọng Duyên— Cause oƒ erroneowus ideas: Duyên là những sự vật trong và ngoài có quan 
hệ với thân ta, tất cả những cái đó đều là hư vọng cả. Chính những thứ đó là đầu mối tạo 
ra những tư tưởng sai lầm——The unreality of one”s environment. 


(B-2) Phân loại Duyên 
Categories 0ƒ Pratyaya 


() Tứ Trợ Duyên— Four sub-causes: Theo Kinh Lăng Già và Câu Xá Tông trong A Tỳ 
Đàm Luận, có bốn trợ duyên trong luật Nhân Quả——According to the Lankavatara Sutra 
and the Kosa School in the Abhidharma, there are four sub-causes 1n the theory of Causal 
Relation. 

1) Nhân Duyên: Hetu-pratyaya (skUÙ—The cause sub-cause—Nhân duyên hoạt động như 
một căn nhân, không có sự phân biệt nào giữa căn nhân và trợ duyên, thí dụ nước và gió 
tạo ra sóng——The cause sub-cause which acts as chief cause (hetu-pratyaya), there being 
no đistinction between the chief cause and the secondary cause, 1.e., the water and the 
wind cause a wave. 

2) Thứ Đệ Duyên: Samanantra-pratyaya (skt)—The Immediate sub-cause—Thứ đệ duyên là 
loại duyên diễn ra trong trật tự, cái nầy tiếp theo cái kia, những hậu quả đến trực tiếp và 


1458 


bình đẳng sau những nhân trước, như những làn sóng nầy kế tiếp theo những làn sóng 
khác The Immediate sub-cause, occuring in order, one after another, consequences 
coming immediately and equally after antecedents, as waves following one after another. 

3) Sở Duyên Duyên: Alambana-pratyaya (skt)—The objective sub-cause—Sở duyên duyên 
có một đối tượng hay môi trường khi một nguyên nhân diễn ra, thí dụ những làn sóng 
được tạo ra do ao, hồ, sông, biển hay tàu bè—The obJective sub-cause, which has an 
object or environment as a cOncurring cause, as waves are conditioned by a basin, a pond, 
a river, the sea, or a boat. 

4) Tăng Thượng Duyên: Adhipati-pratyaya (skU)——The upheaving sub-cause—Tăng thượng 
duyên là nguyên nhân có quyền năng nhất trong việc đưa những nguyên nhân tôn tại đến 
chỗ cực thành (trổ quả nhanh nhất); thí dụ, làn sóng cuối cùng làm lật đổ con thuyền trong 
một cơn bão. Tăng thượng duyên và năng tác duyên là hai nguyên nhân quan trọng nhất. 
Năng tác nhân tự nó là tăng thượng duyên—The upheaving sub-cause which 1s the most 
powerful one to bring all the abiding causes to a culmination, as the last wave that upsets a 
boat In a storm. Among these four causes, the cause sub-cause and the upheaving cause 
are the most important ones. The active cause 1s Itself the upheaving sub-cause. 


(H) Hai Mươi Bốn Duyên—TWwenfy Four Condiions: According to Bhikkhu Bodhi ïn 
Abhidhamma, there are twenty-four conditions—Theo Tỳ khưu Bồ Đề trong Vi Diệu 
Pháp, có hai mươi bốn duyên hệ: 

1) Nhân duyên: Hetupaccayo (p)——Root condition. 

2) Cảnh duyên (ngoại cảnh): Arammanapaccayo (p)—Object condition. 

3) Tăng thượng duyên (duyên làm tăng trội lên): Adhipatipaccayo (p)—Predominance 
condition. 

4) Vô gián duyên (duyên không gián đoạn): Anantarapaccayo (p)—Proximity condition. 

5) Đẳng vô gián duyên (duyên tức khắc tiếp theo): Samanantarapaccayo (p)—Contiguity 
condition. 

6)_ Đồng sanh duyên: Sahajatapaccayo (p)—Conascence condition. 

7) Hổ tương duyên: Annamannapaccayo (p)—Mutuality condition. 

8) Y chỉ duyên (Duyên tùy thuộc nương vào): Ñissayapaccayo (p)—Support condition. 

9) Thân y duyên (duyên nương nhờ trọn vẹn): Upanissayapaccayo (p)—Decisive supportf 
condition. 

10) Tiền sanh duyên (duyên trước khi sanh): Purejatapaccayo (p)—Presnascence condition. 

11) Hậu sanh duyên (duyên sau khi sanh): PacchaJatapaccayo (p)—Postnascence condition. 

12) Tập hành duyên (duyên theo thói quen lập đi lập lại): Asevana paccayo (p}—Repetition 
condition. 

13) Nghiệp duyên: Kammapaccayo (p)—Kamma condition. 

14) Quả duyên: Vipakapaccayo (p)—Result condition. 

15) Thực duyên: Aharapaccayo (p) 

16) Căn duyên (khả năng kiểm soát): Indriyapaccayo (p)—Faculty condition. 

17) Thiển duyên hệ: Jhanapaccayo (p)—Jhana condition. 

18) Đạo duyên hệ: Maggapaccayo (p)—Path condition. 

19) Tương ưng duyên hệ (duyên liên hợp): Sampayuttapaccayo (p)—AssocIation condition. 


Nutriment condition. 





1459 


20) Bất tương ưng duyên hệ (duyên phân tán): Vippayuttapaccayo (p)—Dissociation 
condition. 

21) Hiện hữu duyên hệ: Atthipaccayo (p)—Presence condition. 

22) Vô hiện hữu duyên hệ (vắng mặt): Natthipaccayo (p)—Absence condition. 

23) Ly duyên hệ (duyên chia ha): Vigatapaccayo (p)—Disappearance condition. 

24) Bất ly duyên: Avigatapaccayo ti ayamettha patthananayo (p)—Non-disappearance 
condition. 


(C) Lý Nhân Duyên 
Pratitya-samufpada (skf) 
Patichcha-sarmuppada (p). 


(C-1) Đại cương về Lý Nhân Duyên 
An overview 0ƒ the Theory oƒ CausaHion 


(D Sự Thâm Sâu của Lý Nhân Duyên— The Profundity oƒ the Theory gƒ Causafion: AI trong 
chúng ta cũng đều biết nhân là gì và duyên là gì. Tuy nhiên, theo Đức Phật, lý Nhân 
Duyên rất thâm sâu. Nhiều người tin rằng lý nhân duyên là một trong những chủ để khó 
nhất trong Phật giáo. Thật vậy, có lần ngài A Nan cho rằng mặc dầu lý nhân duyên có vẻ 
khó khăn, nhưng giáo thuyết nầy thật ra đơn giản; và Đức Phật đã quở A Nan rằng giáo lý 
nhân duyên rất thâm sâu chớ không đơn giản đâu. Tuy nhiên, giáo lý nhân duyên trong 
đạo Phật rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhân đó Đức Phật đã đưa ra hai thí dụ cho đại chúng. 
Trước hết là thí dụ về ngọn đèn, Ngài nói ngọn lửa của ngọn đèn dầu cháy được là do dầu 
và tim đèn. Nghĩa là khi có dầu và tim đèn thì ngọn lửa của đèn cháy. Nếu không có hai 
thứ đó thì đèn tắt. Bên cạnh đó, yếu tố gió cũng quan trọng, nếu gió lớn quá thì ngọn đèn 
dầu không thể tiếp tục cháy được. Thí dụ thứ hai về một cái mầm cây. Mầm cây nẩy nở 
không chỉ tùy theo hột giống, mà còn tùy thuộc vào đất, nước, không khí và ánh sáng mặt 
trời nữa. Như vậy, không một hiện tượng nào lại không tác dụng đến lý nhân duyên. Tất 
cả mọi hiện tượng không thể phát sanh nếu không có một nhân và một hoặc nhiều duyên. 
Mọi vật trong thế giới hiện tượng, duyên khởi duyên sanh, là sự phối hợp của những 
nguyên nhân và điều kiện khác nhau (bởi Thập Nhị nhân duyên). Chúng hiện hữu tương 
đối và không có thực thể. Đức Phật thường bày tỏ rằng Ngài giác ngộ bằng một trong hai 
cách, hoặc hiểu rõ Tứ Diệu Đế, hay am tường Lý Nhân Duyên. Ngược lại Ngài nhấn 
mạnh muốn đạt được giác ngộ người ta phải hiểu rõ những chân lý ấy——We all know what 
dependent means, and what origination or arising means. However, according to the 
Buddha, the theory of Iindependent origination was very deep. Many people believe that 
the theory of indepedent origination 1s one of the most difficult subJects in Buddhism. Às a 
matter of fact, on one occasion Ananda remarked that despite Its apparent difficulty, the 
teaching of indepedent originatlon was actually quite simple; and the Buddha rebuked 
Ananda saying that in fact the teaching of independent origination was very deep, not that 
sinple. However, the theory of independent orIgination in Buddhism 1s very clear and 


1460 


easy to understand. The Buddha gave two examples to make 1t clear for the Assembly. 
The Buddha has said the flame In an oil lamp burns dependent upon the oil and the wIck. 
When the oil and the wick are present, the flame In an oil lamp burns. Besides, the wind 
factor 1s also Important, 1f the wind blows strongly, the oil lamp cannot continue to burn. 
The second example on the sprout. The sprout 1s not only dependent on the seed, but also 
dependent on earth, water, air and sunlight. Therefore, there Is no existing phenomenon 
that 1s not effect of dependent origination. All these phenomena cannot arise without a 
cause and one or more conditions. All things in the phenomenal world are brought Into 
being by the combination of varlous cause and conditions (Twelve links of Dependent 
Origination), they are relative and without substantially or self-entity. The Buddha always 
expressed that his experience of enlightenment in one of two ways: either in terms of 
having understood the Four Noble Truths, or in terms of having understood 
Interindependent origination. Conversely, He offen said that, In order to attain 
enlightenment, one has to understand the meaning of these truths. 

(I1 Sự vật phải nương nhờ nhau mà thành—A thỉng must depend on others to maintain ifS 
presence: Theo đạo Phật, mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà 
có được; trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Riêng về loài hữu tình như con người thì 
do mười hai nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sinh tử vô hạn, nối tiếp từ quá 
khứ đến hiện tại và vị lai. Muốn hiểu rõ guồng máy của của sự sinh tử luân hồi của kiếp 
người trong bể khổ trần gian, Phật tử nên thông đạt thuyết “Thập Nhị Nhân Duyên” và 
phải tìm hiểu phương pháp để diệt trừ cái vòng lẩn quẩn sinh tử luân hồi ấy. Nhân là công 
năng sinh trưởng tất cả sự vật, duyên là sự trợ giúp cho công năng được thực hiện. Cũng 
như gieo đậu được đậu, nhưng trước hết chúng ta phải có hạt đậu giống, gieo xuống đất, 
rồi nhờ ánh sáng mặt trời, mưa, tưới, bón phân, nhân công chăm sóc mới có sự nẩy mầm 
thành cây đậu, trái đậu. Hạt giống là nhân; đất, ánh sáng, nước, vân vân là duyên. Do 
nhân có duyên trợ giúp nên có quả. Theo Phật giáo, quả không bao giờ do một nhân duy 
nhất mà thành; nhiều nhân và nhiều duyên mới thành một quả. Vì vậy chúng ta có thể kết 
luận vạn vật trong vũ trụ nương nhau mà phát sanh, đây là định luật tất yếu. Thập Nhị 
Nhân Duyên là mười hai mắc xích trong vòng sanh tử. Nhân duyên sinh sản trong lệ 
thuộc. Tất cả các hiện tượng thể chất và tâm thần tạo thành sự sống của chúng sanh đều 
có những liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đây là mười hai ràng buộc sinh linh vào luân hồi 
sinh tử—lIn the Buddhist view, nothing in the world can exist alone; it must depend on 
others to maiIntain 1s presence. With regard to sentient being, especially huma life, It 1s 
composed of twelve links In the chain of Dependent Origination from the past to the 
present and future. To understand the mechanism of birth, death, and reincarnation 1n this 
world, Buddhists should read and try to grasp the method of breaking this chain of 
Dependent Origination. The cause 1s the primary force that produces an effect. The 
condition 1s something Indispensable to the production of effect. For Instance, 1Ý we ørow 
beans, we will harvest beans, but first we must have bean seeds and sow them ïn the soIl. 
With sunlight, rain, watering, fertilizers and care, the seed will ørow, become a plant and 
finally produce beans. The seed 1s the cause; the soil, sunlight, and water are the 
conditions. Cause combined with condition gives effect. In Buddhist view, a unique cause 
cannot produce anything. It should be combined with some conditions to create effect. 
Therefore, we can conclude that al living beings and things in the universe are Interrelated 


14ó1 


in order to come Info being. This 1s a “must.” The twelve nidanas 1s the twelve links of 
Dependent Origination. The twelve links in the chain of existence. Conditioned arIsing or 
interdependent arising. All psychological and physical phenomena constituting Individual 
©xIstence are interdependent and mutually condition each other. The 1s the twelve-link 
chain which entangles sentient beings in samsara. 

(HI)Có Nhân và Duyên ắt có Quả—]ƒ there exists a cause with condition (s), there will be a 
resul: Theo Đức Phật, nhân là nhân mà bạn đã gieo, thì từ đó bạn phải gặt lấy kết quả 
tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn gieo nhân tốt, ắt gặt quả tốt. Và nếu bạn gieo 
nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà nếu bạn gieo một nhân nào đó với những 
duyên khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả nào đó sẽ đến, không có ngoại lệ. Đức 
Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt.” Nhân quả 
trong đạo Phật không phải là chuyện tin hay không tin. Cho dù bạn không tin nhân quả thì 
nhân quả vẫn vận hành đúng theo chiều hướng mà nó phải vận hành. Nhân chính là 
chủng tử (hạt). Cái góp phần cho sự lớn mạnh của nó là duyên (hay điều kiện). Trồng một 
cái hạt xuống đất là gieo nhân. Những điều kiện là những yếu tố phụ vào góp phần làm 
cho cái hạt nẩy mầm và lớn lên như đất đai, nước, ánh nắng mặt trời, phân bón và người 
làm vườn, vân vân—According to the Buddha, a cause refers to the cause you have 
planted, from which you reap a corresponding result without any exception. lf you plant a 
øood cause, you will get a good result. And 1f you plant a bad cause, you will obtain a bad 
result. So 1ƒ you plant a certain cause with other conditions assemble, a cerfain retribution 
or result 1s brought about without any exception. The Buddha taught: “Because of a 
concatenation of causal chains there 1s birth, there 1s disappearance.” Cause and effect In 
Buddhism are not a matter of belief or disbelief. Even though you don't believe In “cause 
and effect,” they Just operate the way they are suppose to operate. The cause 1s the seed, 
what contributes to 1ts growth 1s the conditions. Planting a seed in the ground 1s a cause. 
Conditions are aiding factors which contribute to the growth such as soil, water, sunlight, 
fertilizer, and the care of the gardener, etc. 

(IV)Ai hiểu được bản chất phụ thuộc lẫn nhau tức là hiểu được Pháp— Whoever perceives 
the interdependent nature 0ƒ realifty sees the Dharma: Theo đạo Phật, ai hiểu được bản 
chất phụ thuộc lẫn nhau hay duyên khởi, tức là đã hiểu được Pháp, mà ai hiểu được Pháp, 
tức là đã thấy Phật vậy. Bản chất phụ thuộc vào nhau trong giáo lý nhà Phật có nghĩa là 
mọi vật, mọi hiện tượng, hay mọi biến cố trong vũ trụ nầy đều phụ thuộc vào nhau với 
những nhân duyên khác nhau để sanh khởi. Đạo Phật không chấp nhận một tranh luận về 
sự vật hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên, không hề có nguyên nhân và điều kiện; 
đạo Phật cũng không chấp nhận sự tranh luận khác về việc sự vật thành hình từ một đấng 
sáng tạo đầy quyền năng. Theo Phật giáo, mọi đối tượng vật chất đều do các thành phần 
hợp lại để làm thành một thực thể trọn vẹn, và cũng như vậy một thực thể trọn vẹn phụ 
thuộc vào sự tổn tại của các thành phần. Nói cách khác, mọi sự vật, mọi hiện tượng chỉ 
hiện hữu như là kết quả của sự kết hợp đồng thời của tất cả những yếu tố tạo thành. Như 
vậy không có một sự vật nào có tự tính độc lập hay riêng lẽ trong vũ trụ nây. Tuy nhiên, 
nói như vậy không có nghĩa là sự vật không hiện hữu; sự vật có hiện hữu nhưng chúng 
không có tính độc lập hay tự tổn của chính chúng. Khi chúng ta hiểu được lý nhân duyên 
hay thấu suốt nên tảng về bản chất của thực tại, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ cảm nhận 
và thể nghiệm đều khởi lên như là kết quả của sự tương tác và kết hợp của các tác nhân 


1462 


và các điều kiện. Nói cách khác, khi thông hiểu lý nhân duyên có nghĩa là chúng ta cũng 
đồng thời cũng thông hiểu luôn luật nhân quả—According to Buddhism, whoever 
perceives the Interdependent nature of reality sees the Dharma, and whoever sees the 
Dharma sees the Buddha. The principle of interdependent origination means that all 
conditioned things, phenomena, or events 1n the universe come Into being only as a result 
of the Interaction of varlous causes and conditions. Buddhism does not accept the 
argumert that things can arise from nowhere, with no cause and conditions; nor does 1t 
accept another argeument that things can arise on account of an almighty creator. 
According to Buddhism, all material obJecfs are composed by parts to make the whole, 
and the whole depends upon the existence of part to exist. In other words, all things and 
evenfs (everything) arise solely as a result of the mere coming together of the many 
factors which make them up. Therefore, there is nothing that has any Iindependent or 
1ntrinsic Identity 0Ÿ 1fs own In this universe. However, this 1s not to say that things do not 
exist; thing do exist, but they do not have an independent or autonomous reality. When we 
understand the principle of interdependent origination or the fundamental Insight Into the 
nature or reality, we wIll realize that everything we perceive and experIlence arises as a 
result of the Iinteraction and coming together of causes and conditions. In other words, 
when we thoroughly understand the principle of Interdependent origination, we also 
understand the law of cause and effect. 

(V) Pháp Duyên Khởi và Tứ Thánh Đế—Dependent Arising and the Four Noble Truths: 
Pháp Duyên Khởi là hệ quả tất yếu đối với Thánh đế thứ hai và thứ ba trong Tứ Thánh 
Đế, và không thể, như một số người có khuynh hướng cho rằng đây là một sự thêm thắt 
sau nầy vào lời dạy của Đức Phật. Giáo lý duyên khởi nầy luôn luôn được giải thích bằng 
những từ ngữ hết sức thực tiễn, nhưng nó không phải là lời dạy chỉ có tính giáo điều, mặc 
dù thoạt nhìn có vẻ như vậy, do tính chất ngắn gọn của các lời giải thích. Những ai từng 
quen thuộc với Tam Tạng Kinh Điển đều hiểu rằng Giáo Lý Duyên Khởi nầy được thiết 
lập trên cơ sở làm rõ nét những nguyên tắc căn bản của trí tuệ. Trong lời dạy về tánh 
duyên khởi của vạn hữu trong thế gian, người ta có thể nhận ra quan điểm của Đức Phật 
về cuộc đời. Tính duyên khởi nầy diễn tiến liên tục, không bị gián đoạn và không bị kiểm 
soát bởi bất cứ loại tự tác hay tha tác nào cả. Tuy nhiên, cũng không thể gán cho giáo lý 
Duyên Khởi nầy là quyết định thuyết hay định mệnh thuyết, bởi vì trong giáo lý nầy cả 
hai môi trường vật lý và quan hệ nhân quả của cá nhân vận hành cùng nhau. Thế giới vật 
lý ảnh hưởng đến tâm của con người, và tâm của con người ngược lại cũng ảnh hưởng đến 
thế giới vật lý, hiển nhiên ở mức độ cao hơn, vì theo Kinh Tương Ưng Bộ, như Đức Phật 
nói: “Thế gian bị dẫn dắt bởi tâm.” Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa chính xác của Pháp 
Duyên Khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống, chúng ta sẽ lầm lẫn cho đó là một 
quy luật nhân quả có tính máy móc hoặc thậm chí nghĩ rằng đó chỉ là một sự khởi sanh 
đồng thời, một nguyên nhân đầu tiên của các pháp hữu tình cũng như vô tình. Vì hoàn 
toàn không có một sự khởi nguồn nào từ không mà có trong lời dạy của Đức Phật. Pháp 
Duyên Khởi cho thấy tính không thể có được của nguyên nhân đầu tiên nầy. Nguồn gốc 
đầu tiên của sự sống, dòng đời của các chúng sanh là điều không thể quan niệm được, và 
như Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng Bộ: “Những suy đoán và ý niệm liên quan đến 
thế gian có thể đưa đến sự rối loạn về tâm trí. Vô thỉ, này các Tỳ Kheo, là sự luân hồi. 
Điểm bắt đầu cũng không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái 


1463 


trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi.” Thật vậy, rất khó có thể hình dung được về một 
điểm khởi đầu, không ai có thể phăng ra cùng tột nguồn gốc của bất cứ điều gì, ngay một 
hạt cát, huống là con người. Truy tìm khởi điểm đầu tiên trong một quá khứ vô thỉ thật là 
một việc làm vô ích và vô nghĩa. Đời sống không phải là một cái gì đồng nhất, nó là một 
sự trở thành. Đó là một dòng biến dịch của các hiện tượng tâm-sinh lý——Dependent 
Arising 1s an essential corollary to the second and third of the Four Noble Truths, and 1s 
not, as some are 1nclined to think, a later addition to the teaching of the Buddha. This 
Dependent Arising, this doctrine of conditionality, 1s often explained severely practical 
terms, but If 1s not a mere pragmatical teaching, though it may appear to be so, owing to 
the shortness of the explanations. Those conversant with the Buddhist Canon know that in 
the doctrine of Dependent Arising 1s found that which brings out the basic principles of 
knowledge and wisdom in the Dhamma. In this teaching of the conditionality of 
everything in the world, can be realized the essence of the Buddhaˆs outlook on life. This 
conditionality goes on uninterrupted and unconfrolled by self-agency or external agency 
of any sort. The doctrine of conditionality can not be labelled as determinism, because In 
this teaching both the physical environment and the moral causation (psychological 
causation) of the Individual function together. The physical world influences man”s mind, 
and mind, on the other hand, Iinfluences the physical world, obviously in a higher degree, 
for as the Buddha taught in the Samyutta-Nikaya: “The world ¡is led by the mind.” If we 
fail to understand the real significance and application to life of the Dependent Arising, 
we mistake It for a mechanical law of casuality or even a simple simultaneous arising, a 
first beginning of all things, animate and inanimate. As there 1s no origination out of 
nothing in Buddhist thought, Dependent Arising shows the IimpossIbility of a first cause. 
The first begIinning of existence, of the life stream of living beings 1s Inconceivable and as 
the Buddha says In the Samyutta-NIkaya: “Notilons and speculations concerning the world 
may lead to mental derangement. O Monksl This wheel of existence, this cycle of 
confinuity 1s without a visible end, and the first beginning of beings wandering and 
hurrying round, wrapt In ignorance and fettered by craving 1s not to be perceived.” In fact, 
1t 1S Impossible to conceive of a first beginning. None can trace the ultimate origin of 
anything, not even of a grain of sand, let alone of human beings. It is useless and 
meaningless to seek a beginning in a beginningless past. LIÍe 1s not an 1dentity, 1t 1s a 
becoming. It is a flux of physiological and psychological changes. 

(VIPháp Duyên Khởi và cái gọi là Đấng Tạo Hóa—Dependent Arising and the so-called 
Creator: Hai mươi lăm thế kỷ về trước Đức Phật đã nói rằng: “Chúng sanh và thế giới là 
do nhân duyên kết hợp mà thành.” Câu nói ấy đã phủ nhận cái gọi là “Đấng Tạo Hóa” 
hay “Thượng Đế” sáng tạo ra muôn vật. Câu nói ấy đặt ra một cái nhìn khoa học và 
khách quan về thế giới thực tại hay “Duyên Khởi Luận.” Duyên khởi nghĩa là sự nương 
tựa hỗ tương lẫn nhau mà sinh thành và tổn tại. Không có cái gì có thể tự mình sinh ra 
mình và tự tổn tại độc lập với những sự vật khác. Tất cả mọi sự mọi vật trên thế giới nầy 
đều phải tuân theo định luật “Duyên Khởi” mà Thành, Trụ, Hoại và Không. Con người là 
một tiểu vũ trụ cũng không phải tự nhiên mà có, mà là do nghiệp lực kết hợp các duyên 
mà thành, và cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” Mười hai nhân duyên 
nây nghĩa lý rất thâm diệu. Đây là những cửa ngỏ quan trọng để cho chúng sanh bước vào 
Thánh quả, thoát khỏi sanh tử, trói buộc, và khổ não trong ba cõi sáu đường, để chứng 


1464 


thành quả vị Duyên Giác Thừa—Twenty centuries ago, the Buddha said: “Humanity and 
the world are the cause and conditions to be linked and to become.” His words have 
denied the prsence of a Creator or God. Hey give us a sclentific and obJective outlook of 
the present world, related to the law of Conditioning. It means that everything Is 
dependent upon conditions to come 1nto being or survive. In other words, there 1s nothing 
that can be self-creating and self-existing, independent from others. All sentient beings, 
obJects, elements, etc., 1n this world are determined by the law of conditioning, under the 
form of formation, stabilization, deterioration, and annihilation. Man 1s a small cosmos. He 
comes Into being not by himself but by the activation of the law of transformation. “The 
meaning of the Twelve Conditions of Cause-and-Effect are extremely deep and profound. 
They are important doors for cultivafors to step Into the realm of enlightenment, liberation 
from the cycle of birth, death, bondage, sufferings, and afflictions from the three worlds 
and six paths, and to attain Pratyeka-Buddhahood. 

(VH)Pháp Duyên Khởi Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo—Dcpendenf Arising according to Proƒ. Junjro Takakusu im the EssenHals 0ƒ 
Buddhist Philosophy: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, pháp giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những thuyết nhân quả; thực sự đó là 
kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý 
bản hữu, thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi được giải 
thích trước tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong tạng thức, 
nên thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại Da, hay tạng thức, là kho tàng 
của chủng tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có Như Lai Tạng duyên khởi, hay 
chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che khuất nầy mà 
có phần bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa với Chân 
Như (Tathata—Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà theo nghĩa rộng nhất thì có 
đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của những căn nhân tịnh và bất tịnh, nó 
biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân như bảo trì vạn 
hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ tư, 
Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, 
hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. Nói 
hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói rộng thì 
đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì khác—According to Prof. 
Junjro Takakusu in the Essentials of Buddhist Philosophy, the theory of causation by 
Dharmadhatu 1s the climax of all the causation theorles; 1t 1s actually the conclusion of the 
theory of causation orIgination, as 1t 1s the universal causation and 1s already within the 
theory of universal immanence, pansophism, cosmotheism, or whatever it may be called. 
The causation theory was explained first by action-influence, but as action orIginates In 
Ideation, we had, secondly, the theory of causation by Ideation-store. Since the Ideation- 
Store as the repository of seed-energy must originate from something else, we had, thirdly, 
the causation theory explained by the expression “Matrix of the Thus-come” (Tathagata- 
garbha) or Thusness. This curious term means that which conceals the Buddha. Because of 
concealmernt it has an Iimpure side, but because of Buddhahood it has a pure side as well. 
lt is a synonym of Thusness (Tathatva or Tathata, not Tattva=Thisness or Thatness) which 
has In Ifs broadest sense both pure and impure nature. Through the energy of pure and 


l) 


2) 


3) 


4) 


1465 


1mpure causes 1t manifests the specific character of becoming as birth and death, or as 
good and evil. Thusness pervades all beings, or better, all beings are in the state of 
Thusness. Here, as the fourth stage, the causation theory by Dharmadhatu (universe) 1s set 
forth. It is the causation by all beings themselves and 1s the creation of the universe 1fself, 
or we can call 1t the causation by the common action-influence of all beings. Intensively 
considered the universe will be a manifestation of Thusness or the Matrix of Tathagata 
(Thus-come). But extensively considered 1t 1s the causation of the universe by the 
universe 1tself and nothing more. 


(C-2) Ý nghĩa của Duyên Khởi 
The meanings 0ƒ Causafion 


Những định nghĩa nầy căn cứ trên sự giải thích về Duyên Khởi của Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo These definitions are based on the 
Iinterpretation of Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy. 

Sự vật chờ duyên mà nẩy sinh, đối lại với tánh giác hay chân như: Conditioned arising: 
Arising from the secondary causes, In contrast with arising from the primal nature or 
bhutatatha (Tánh giác). 

Vạn sự vạn vật hay các pháp hữu vi đều từ duyên mà khởi lên, chứ không có tự tánh: 
Everything arises from conditions and not being spontaneous and self-contained has no 
separate and Iindependent nature. 

Phật giáo không coi trọng ý niệm về nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất như ta 
thường thấy trong các hệ thống triết học khác; và cũng không bàn đến ý niệm về vũ trụ 
luận. Tất nhiên, triết học về Thần học không thể nào phát triển trong Phật giáo. Đừng ai 
mong có cuộc thảo luận về Thần học nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn đề sáng thế, 
đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, vì đạo 
Phật không thừa nhận có một xung đột nào giữa tôn giáo và khoa học: Buddhism does not 
øIive Iimportance to the idea of the Root-Principle or the First Cause as other systems of 
philosophy often do; nor does 1t discuss the idea of cosmology . Naturally such a branch of 
philosophy as theology dịd not have grounds to develop in Buddhism. One should not 
expect any discussion of theology from a Buddhist philosopher. As for the problem of 
creation, Budhism 1s ready to accept any theory that sclence may advance, for Buddhism 
does not recognize any conflict between religion and sclence. 

Theo đạo Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự tạo, hoặc chủ động hoặc thụ động. 
Vũ trụ không phải là quy tâm độc nhất; nó là môi trường cọng sinh của vạn hữu. Phật 
giáo không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân độc nhất, nhưng cho rằng mọi vật 
nhất định phẩi được tạo thành ít nhất là hai nguyên nhân. Những sáng hóa hay biến thành 
của các nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên tục thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, 
như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được chia thành 12 bộ phận, gọi là 12 khoen nhân 
duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia có; 
cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nầy không nên cái kia không; cái nầy diệt nên cái kia 
diệt.”: According to Buddhism, human beings and all living things are self-created or self- 
creating. The universe 1s not homocentfric; 1t 1s a co-creafion of all beings. Buddhism does 


1466 


not believe that all things came from one cause, but holds that everything 1s inevitably 
created out of more than two causes. The creations or becomings of the antecedent causes 
confinue 1n time-series, past, present and future, like a chain. This chain 1s divided 1nto 
twelve divisions and ¡s called the Twelve Divisioned Cycle of Causation and Becomings. 
Since these divisions are interdependent, the process 1s called Dependent Production or 
Chain of causation. The formula of this theory 1s as follows: From the existence of this, 
that becomes; from the happening of this, that happens. From the non-existence of this, 
that does not become; from the non-happening of this, that does not happen 


(C-3) Đặc Điểm của Duyên Khởi 
Characteristics 0ƒ Causafion 


(ID Không có cái gì ngẫu nhiên, cũng không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên— There”s 
nothing created by accident, nor there exisfs q so-called “the first cawse ”: 

1) Mọi vật trong thế giới hiện hữu đều do sự phối hợp của nhiều nhân duyên khác nhau—All 
things in the phenomanal world are brought into being by the combination oƒ variows 
causes and condifions: Mọi vật trong thế giới hiện hữu đều do sự phối hợp của nhiều nhân 
duyên khác nhau (12 nhân duyên). Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Lùy thuộc vào 
dầu và tim đèn mà ngọn lửa của đèn bùng cháy; nó không phải sinh ra từ trong cái này 
cũng không phải từ trong cái khác, và cũng không có một nguyên động lực nào trong 
chính nó; hiện tượng giới cũng vậy, nó không hể có cái gì thường tại trong chính nó. 
Chúng ta cũng vậy, chúng ta không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà hiện hữu và sống 
nhờ pháp này. Ngay khi chúng ta hiểu được sự việc này, chúng ta ý thức được cái nền 
tảng vững chắc của chúng ta và khiến cho tâm mình thoải mái. Chẳng chút bốc đồng nào, 
nền tẳng này dựa trên giáo pháp vững chảy vô song. Sự bảo đảm này là cội nguồn của 
một sự bình an vĩ đại của một cái thân không bị dao động vì bất cứ điều gì. Đây là giáo 
pháp truyền sức sống cho hết thảy chúng ta. Pháp không phải là cái gì lạnh lùng nhưng 
tràn đầy sức sống và sinh động. Tất cả hiện hữu là không thực có; chúng là giả danh; chỉ 
có Niết Bàn là chân lý tuyệt đối.”-—AlI things in the phenomanal world are brought into 
being by the combination of various causes and conditions (twelve links of Dependent 
Origination), they are relative and without substantiality or self-entity. According to the 
Majjhima Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Depending on the oil and wick does the light 
of the lamp bumn; 1t 1s neither in the one, nor In the other, nor anything 1n 1(self; 
phenomena are, likewise, nothing in themselves. So do we, we do not exist accidentally, 
but exIst and live by means of this Law. As soon as we realize this fact, we become aware 
of our firm foundation and set our minds at ease. Far from being capricious, this 
foundation rests on the Law, with which nothing can compare firmness. This assurance 1s 
the source of the great peace of mind that 1s not agitated by anything. It is the Law that 
imparts life of all of us. The Law 1s not something cold but 1s full of vigor and vivid with 
lie. AlI things are unreal; they are deceptions; Nirvana 1s the only truth.” 

2) Mọi hiện tượng đều được sinh ra và biến dịch do bởi luật nhân quä—Dependeni 
origination means that all phenomena are produced and annihilated by causation: Từ 
“Duyên Khởi” chỉ rằng: một sự vật sinh khởi hay được sinh sản từ tác dụng của một điều 


3) 


1467 


kiện hay duyên. Một vật không thành hình nếu không có một duyên thích hợp. Chân lý 
này áp dụng vào vạn hữu và mọi hiện tượng trong vũ trụ. Đức Phật đã trực nhận điều này 
một cách thâm sâu đến nỗi ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể nghiên cứu xa hơn 
được. Khi chúng ta nhìn kỹ các sự vật quanh ta, chúng ta nhận thấy nước, đá, và ngay cả 
con người, mỗi thứ đều được sản sanh bởi một mẫu mực nào đó với đặc tính riêng của nó. 
Nhờ vào năng lực hay chiều hướng nào mà các duyên phát khởi nhằm tạo ra những sự vật 
khác nhau trong một trật tự hoàn hảo từ một năng lượng bất định hay cái không như thế? 
Khi xét đến quy củ và trật tự này, chúng ta không thể không chấp nhận rằng có một quy 
luật nào đó. Đó là quy luật khiến cho mọi vật hiện hữu. Đây chính lá giáo pháp mà Đức 
Phật đã tuyên thuyết —This term ¡indicates the following: a thing arises from or is 
produced through the agency of a condition or a secondary cause. À thing does not take 
form unless there 1s an appropriate condition. Thịs truth applies to all existence and all 
phenomena In the universe. The Buddha Intuitively perceived this so profoundly that even 
modern sclence cannot probe further. When we look carefully at things around us, we find 
that water, stone, and even human beings are produced each according to a certain pattern 
with 1ts own Individual character. Through what power or direction are the conditions 
generated that produce various things In perfect order from such an amorphous energy as 
“sunyata?” When we consider this regularity and order, we cannot help admitting that 
some rule exisfs. It 1s the rule that causes all things exIst. This indeed ¡1s the Law taught by 
the Buddha. 

Từ các vi sinh vật đơn bào đến những hình hài phức tạp hơn và tới đỉnh của sự phát triển 
này là con người—From microscopic one-celled living credtures evolved IimnfO more 
sophisticated forms, culminating in man: Hãy xem hàng tỷ năm trôi qua, trái đất chúng ta 
không có sự sống, núi lửa tuôn tràn những dòng thác dung nham, hơi nước, và khí đầy cả 
bầu trời. Tuy nhiên, khi trái đất nguội mát trong khoảng hai tỷ năm, các vi sinh vật đơn 
bào được tạo ra. Hẳn nhiên chúng được tạo ra nhờ sự vận hành của pháp. Chúng được 
sinh ra khi năng lượng “Không” tạo nên nên tắng của dung nham, khí và hơi nước gặp 
những điều kiện thích hợp hay duyên. Chính Pháp đã tạo ra những điều kiện cho sự phát 
sinh đời sống. Do đó chúng ta nhận ra rằng Pháp không lạnh lùng, không phải là một 
nguyên tắc trừu tượng mà đầy sinh động khiến cho mọi vật hiện hữu và sống. Ngược lại, 
mọi sự vật có năng lực muốn hiện hữu và muốn sống. trong khoảng thời gian hai tỷ năm 
đầu của sự thành hình trái đất, ngay cả dung nham, khí và hơi nước cũng có sự sống thôi 
thúc. Đó là lý do khiến các sinh vật đơn bào được sinh ra từ các thứ ấy khi các điều kiện 
đã hội đủ. Những sinh vật vô cùng nhỏ này đã trải qua mọi thử thách như sự nóng và lạnh 
cực độ, những cơn hồng thủy, và những cơn mưa như thác đổ trong khoảng thời gian hai tỷ 
năm, và vẫn tiếp tục sống. Hơn nữa, chúng dân dần tiến hóa thành những hình hài phức 
tạp hơn và tới đỉnh của sự phát triển này là con người. Sự tiến hóa này do bởi sự thôi thúc 
sống của những vi sinh vật đầu tiên này. Sự sống có ý thức và qua đó nó muốn sống, và ý 
thức này đã có trước khi có sự sống trên trái đất. Cái ý muốn như thế có trong mọi sự vật 
trong vũ trụ. Cái ý muốn như vậy có trong con người ngày nay. Theo quan điểm khoa học, 
con người được thành hình bởi một sự tập hợp của các hạt cơ bản, và nếu chúng ta phân 
tích điều này một cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng con người là một sự tích tập của 
năng lượng. Do đó cái ý muốn sống chắc chắn phải có trong con người: Just consider that 
billions of years ago, the earth had no life; volcanoes poured forth torrents of lava, and 


1468 


vapor and gas filled the sky. However, when the earth cooled about two billions years ago, 
microscopic one-celled living creatures were produced. It goes without saying that they 
were produced through the working of the Law. They were born when the energy of 
“sunyata” forming the foundation of lava, gas, and vapor came Into contact with 
appropriate conditlons or a secondary cause. It 1s the Law that provided the conditions for 
the generation of life. Therefore, we realize that the Law 1s not cold, a mere abstract rule, 
but 1s full of vivid power causing everything to exist and live. Conversely, everything has 
the power of desiring to exist and to live. During the first two billions years of the 
development of the earth, even lava, gas, and vapor possessed the urge to live. That Is 
why one-celled living creatures were generated from them when the conditions were 
right. These Infinitesimal creatures endured all kinds of trials, including extreme heat and 
cold, tremendous floods, and torrential rains, for about two billions years, and continued to 
live. Moreover, they gradually evolved Into more sophisticated forms, culminating in man. 
This evolution was caused by the urge to live of these first microscopIc creatures. Life had 
mind, through which 1t desired to live, from the time even before 1t existed on earth. Such 
a will exists In everything ¡In the universe. This will exists in man today. From the 
scIenftIfic point of view, man 1s formed by a combination of elementary particles; and 1Ÿ we 
analyze this still more deeply, we see that man 1s an accumulation of energy. Therefore, 
the mind desiring to live must surely exist in man. 


(C-4) Lý Nhân Duyên theo Triết Học Trung Quán 
Theory oƒ Causafion according to the Madhyamaka philosophy 


Theo Triết Học Trung Quán, thuyết Duyên Khởi là một học thuyết vô cùng trọng yếu 
trong Phật Giáo. Nó là luật nhân quả của vũ trụ và mỗi một sinh mạng của cá nhân. Nó 
quan trọng vì hai điểm. Thứ nhất, nó đưa ra một khái niệm rất rõ ràng về bản chất vô 
thường và hữu hạn của mọi hiện tượng. Thứ hai, nó cho thấy sanh, lão, bệnh, tử và tất cả 
những thống khổ của hiện tượng sinh tổn tùy thuộc vào những điều kiện như thế nào và 
tất cả những thống khổ nầy sẽ chấm dứt như thế nào khi vắng mặt các điểu kiện đó. 
Trung Quán lấy sự sanh và diệt của các thành tố của sự tổn tại để giải thích duyên khởi là 
điều kiện không chính xác. Theo Trung Quán, duyên khởi không có nghĩa là nguyên lý 
của một tiến trình ngắn ngủi, mà là nguyên lý về sự lệ thuộc vào nhau một cách thiết yếu 
của các sự vật. Nói gọn, duyên khởi là nguyên lý của tương đối tánh. Tương đối tánh là 
một khám phá vô cùng quan trọng của khoa học hiện đại. Những gì mà ngày nay khoa 
học khám phá thì Đức Phật đã phát hiện từ hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. Khi giải 
thích duyên khởi như là sự lệ thuộc lẫn nhau một cách thiết yếu hoặc là tánh tương đối 
của mọi sự vật, phái Trung Quán đã bác bỏ một tín điều khác của Phật giáo Nguyên 
Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy đã phân tích mọi hiện tượng thành những thành tố, và cho 
rằng những thành tố nầy đều có một thực tại riêng biệt. Trung Quán cho rằng chính 
thuyết Duyên Khởi đã tuyên bố rõ là tất cả các pháp đều tương đối, chúng không có cái 
gọi là “thực tánh' riêng biệt của chính mình. Vô tự tánh hay tương đối tánh đồng nghĩa với 
“Không Tánh,` nghĩa là không có sự tổn tại đích thực và độc lập. Các hiện tượng không có 
thực tại độc lập. Sự quan trọng hàng đầu của Duyên Khởi là vạch ra rằng sự tổn tại của 


1469 


tất cả mọi hiện tượng và của tất cả thực thể trên thế gian nây đều hữu hạn, chúng không 
có sự tổn tại đích thực độc lập. Tất cả đều tùy thuộc vào tác động hỗ tương của vô số 
duyên hay điều kiện hạn định. Ngài Long Thọ đã sơ lược về Duyên Khởi như sau: “Bởi vì 
không có yếu tố nào của sự sinh tổn được thể hiện mà không có các điều kiện, cho nên 
không có pháp nào là chẳng 'Không,` nghĩa là không có sự tổn tại độc lập đích thực.”— 
According to the Madhyamaka philosophy, the doctrine of causal law (Pratityasamutpada) 
1s exceedingly Iimportant in Buddhism. It 1s the causal law both of the universe and the 
lives of Individuals. It 1s Important from two points of view. Firstly, 1t øgIves a very clear 
Idea of the impermanent and conditioned nature of all phenomena. Secondly, 1t shows 
how bìírth, old age, death and all the miseries of phenomenal existence arise In 
dependence upon conditions, and how all the miserles cease In the absence of these 
conditions. The rise and subsidence of the elements of existence 1s not the correct 
Interpretation of the causal law. According to the Madhyamaka philosophy, the causal law 
(pratityasamutpada) does not mean the principle of temporal sequence, but the principle of 
essential dependence of things on each other. In one word, 1t is the principle of relafIvity. 
Relatvity 1s the most Important discovery of modern sclence. What scelence has 
discovered today, the Buddha had discovered more than two thousand five hundred years 
before. In Interpreting the causal law as essential dependence of things on each other or 
relativity of things, the Madhyamaka means to controvert another doctrine of the 
Hinayanists. The Hinayanists had analyzed all phenomena Into elements (dharmas) and 
believed that these elements had a separate reality of their own. The Madhyamika says 
that the very doctrine of the causal law declares that all the dharmas are relative, they 
have no separate reality of their own. Without a separate realify 1s synonymous with 
devoid of real (sunyata), or independent existence. Phenomena are devoid of independent 
reality. The most Importance of the causal law lies In 1ts teaching that all phenomenal 
exIstence, all entities In the world are conditioned, are devoid of real (sunya), independent 
exIstence (svabhava). There 1s no real, dependent existence of entities. All the concrete 
content belongs to the Iinterplay of countless conditions. NagarJuna sums up his teaching 
about the causal law In the following words: “Since there 1s no elements of existence 
(dharma) which comes Into manifestatlon without conditions, therefore there 1s no dharma 
which 1s not “sunya,` or devoid of real independent existence.” 


(C-5) Thuyết Tự Tác Tự Thọ 
Theory oƒ Selƒ-Creation 


Phật giáo không đồng ý có cái gọi là tổn thể, cũng không có cái gọi là đấng sáng tạo. 
Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả sinh vật và sự vật không hiện hữu. Chúng không 
thể hiện hữu với một bản thể hay một tinh thể thường hằng như người ta thường nghĩ, mà 
chúng hiện hữu do những tương quan hay những tập hợp của nhân quả. Mọi sự hiện hữu, 
hoặc cá nhân hoặc vạn hữu, đều bắt nguồn từ nguyên lý nhân quả, và hiện hữu trong sự 
phối hợp cuả nhân quả. Tâm điểm của hoạt động nhân quả là tác nghiệp riêng của mọi cá 
thể, và tác nghiệp sẽ để lại năng lực tiềm ẩn của nó quyết định sự hiện hữu kế tiếp. Theo 
đó, quá khứ hình thành hiện tại, và hiện tại hình thành tương lai cuả chúng ta. Trong thế 


Œ) 


1) 


b) 


1470 


giới này, chúng ta tạo tác và biến dịch như là một toàn thể mà chúng ta cứ tiến hành mãi 
trong cuộc sống—Buddhism does not agree with the existence of a so-called “self,” nor a 
so-called Creator. But this doesnt mean that all beings and things do not exist. They do 
not exist with a substratum or a permanent essence In them, as people often think, but 
according to Buddhism beings and things do exist as causal relatives or combinations. All 
becominss, either personal or universal, oripinate from the principle of causation, and 
exIst in causal combinations. The center of causation 1s oneˆ°s own action, and the action 
wIll leave 1t latent energy which decides the ensuing existence. Accordingly, our past 
forms our present, and the present forms the future. In this world, we are continuously 
creating and changing ourselves as a whole. 


(C-6) Phân Loại Duyên Khởi 
Categories 0ƒ Causafion 


Tứ Duyên Sanh— Four principal uses 9ƒ condifional causafion: Tứ Duyên Khởi—Theo 
giáo thuyết tông Hoa Nghiêm, có bốn loại duyên khởi —According to the doctrine of the 
Hua-Yen sect, there are four principal uses of conditional causation: 

Nghiệp Cảm Duyên Khởi— Causation by Action-influence: Nghiệp cảm duyên khởi được 
dùng để miêu tả bánh xe sinh hóa. Đây là giáo lý duyên khởi của Tiểu Thừa, dưới ảnh 
hưởng của nghiệp điều kiện tái sanh nẩy sanh—Causation by action-influence is depicted 
1n the Wheel of Life. The conditional causation of the Hinayana, 1.e. under the influence 
of karma the conditions of reincarnation arise. 

Trong sự tiến hành của nhân và quả, phải có định luật và trật tự. Đó là lý thuyết về 
nghiệp cảm. Trong 12 chi duyên khởi, không thể nêu ra một chi nào để nói là nguyên 
nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chi tạo thành một vòng tròn liên tục mà người ta gọi là “Bánh 
Xe Sinh Hóa,” hay bánh xe luân hồi: There is law and order in the progress of cause and 
effect. This 1s the theory of causal Sequence. In the Twelve Divisioned Cycle of 
Causatlons and Becominss, 1t 1s impossible to point out which one 1s the first cause, 
because the twelve make a continuous circle which 1s called the Wheel of Life. 

Người ta có thói quen coi sự tiến hành của thời gian như một đường thẳng từ quá khứ vô 
cùng ngang qua hiện tại đến vị lai vô tận. Thế nhưng đạo Phật lại coi thời gian như là một 
vòng tròn không có khởi đầu, không có chấm dứt. Thời gian tương đối: People are 
accustomed to regard time as progressing In a straight line from the Iinfinite past through 
present to Infinite future. Budhism, however, regards time as a circle with no beginning or 
end. Time 1s relative. 

Một sinh vật chết đi không là chấm dứt; ngay đó, một đời sống khác bắt đầu trải qua một 
quá trình sống chết tương tự, và cứ lập lại như vậy thành một vòng tròn sinh hóa bất tận. 
Theo đó một sinh vật khi được nhìn trong liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng tương 
tục không gián đoạn. Không thể xác định sinh vật đó là thứ gì, vì nó luôn luôn biến đổi và 
tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời sống. Phải đặt toàn bộ các giai đoạn nây trong toàn thể 
của chúng coi như là đang biểu hiện cho một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi một sinh vật 
được nhìn trong tương quan không gian, nó tạo thành một tập hợp phức tạp gồm năm yếu 
tố hay ngũ uẩn. Bánh xe sinh hóa là lối trình bày khá sáng sủa của quan điểm Phật giáo 


đ) 


1471 


về một sinh vật trong liên hệ với thời gian và không gian: The death of a living being is 
not the end; at once another life begins to go through a similar process of birth and death, 
and thus repeats the round of life over and over again. In this way a living being, when 
considered ¡n relation to time, forms an endless continuum. It is impossible to define what 
a living being 1s, for It 1s always changing and progressing through the Divisions or Stages 
of Life. The whole series of stages must be taken in their entirety as representing the one 
individual being. Thus, a living being, when regarded In relation to space, forms a 
complex of five elements. The Wheel of Life 1s a clever representation of the Buddhist 
conception of a living being In relation to both space and time. 

Bánh xe sinh hóa là một vòng tròn không khởi điểm, nhưng thông thường người ta trình 
bày nó bắt đầu từ vô minh, một trạng thái vô ý thức, mù quáng. Kỳ thật, vô minh chỉ là 
một tiếp diễn của sự chết. Lúc chết, thân thể bị hủy hoại nhưng vô minh vẫn tôn tại như là 
kết tĩnh các hiệu quả của các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng nên coi 
vô minh như là phản nghĩa của tri kiến; phải biết nó bao gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm 
trí u tối, vô ý thức: The Wheel of Life is a circle with no beginning, but it is customary to 
begin 1ts exposition at Blindness (unconscious state). Blindness 1s only a continuation of 
Death. At death the body 1s abandoned, but Blindness remains as the crystalization of the 
effects of the actions performed during life. This Blindness 1s often termed Ignorance; but 
this ignorance should not be thought of as the antonym of knowing; 1t must include 1n Ifs 
meaning both knowing and not knowing, blindness or blind mind, unconscIousness. 

Vô minh dẫn tới hành động u tối, mù quáng. Hành, năng lực, hay kết quả của hành vi mù 
quáng đó, là giai đoạn kế tiếp. Nó là động lực, hay ý chí muốn sống. Ý chí muốn sống 
không phải là loại ý chí mà ta thường dùng trong ý nghĩa như “tự do ý chí;” thực sự, nó là 
một động lực mù quáng hướng tới sự sống hay khát vọng mù quáng muốn sống. Vô Minh 
và Hành được coi là hai nhân duyên thuộc quá khứ. Chúng là những nguyên nhân khi nhìn 
chủ quan từ hiện tại; nhưng khi nhìn khách quan đời sống trong quá khứ là một đời sống 
toàn diện giống hệt như đời sống hiện tại: Blindness leads to blind activity. The energy or 
the effect of this blind activity 1s the next stage, Motive or WIlI to Live. Thịs WIII to Live 
1s not the kind of will which 1s used in the term “free wIll;” It 1s rather a blind motive 
toward life or the blind desire to live. Blindness and WIII to Live are called the Two 
Causes of the past. They are causes when regarded subJectively from the present; but 
obJectively regarded, the life In the past 1s a whole life Just as much as 1s the life of the 
present. 


2) A Lại Da Duyên Khởi— Causafion by the ldeation-Store: Alaya-vijnana (skÙ—A Lại Da 


Duyên Khởi để giải thích căn nguyên của nghiệp. Đây là Thủy giáo của Đại Thừa, tất cả 
vạn sự vạn vật đều khởi lên từ A Lại Da Thức hay Tàng Thức —Causation by the 
ldeation-store 1s used to explain the origin of action. The doctrine of the conditional 
causation of the Mahayana, that all things arise from the Alaya or fundamental store. 

Nghiệp được chia thành ba nhóm, chẳng hạn như nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý. Nếu 
khởi tâm tạo tác, phải chịu trách nhiệm việc làm đó và sẽ chịu báo ứng, bởi vì ý lực là 
một hành động của tâm ngay dù nó không phát biểu ra lời nói hay bộc lộ trong hành động 
của thân. Nhưng tâm là cứ điểm căn để nhất của tất cả mọi hành động luật duyên sinh 
phải được đặt vào kho tàng tâm ý, tức Tàng Thức hay A Lại Da thức (see Alaya-vijnana 


b) 


c) 


đ) 


1472 


in Chapter 49): Actions or karma are divided Into three groups, 1.e., those by the body, 
those by speech and those by volition. When one makes up one”s mind to do something, 
one 1s responsible for It and 1s liable to retribution, because volition 1s a mind-action even 
1Ÿ 1t 1s not expressed In speech or manifested in physical action. But the mind being the 
Inmost recess of all actions, the causation ought to be attributed to the mind-store or 
Ideation-store. 

Lý thuyết ý thể của đạo Phật, tức học thuyết Duy Thức, chia thức thành tám công năng, 
như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, và a lại da thức. 
Trong tám thức nầy, thức thứ bẩy và thứ tám cần phải giải thích: The Buddhist ideation 
theory divides the mind Into eight faculties, 1.e., the eye-sense, the ear-sense, the nose- 
sense, the tongue-sense, the body-sense, the co-ordinating sense-center or the sixth mano- 
vijnana, the individualizing thought-center of egotism or the seventh manas-vijnana, and 
the storing-center of ideation or the eighth alaya-vJnana, or Ideation-store. Of these eight 
faculties, the seventh and the eighth require explanation. 

Thức thứ bảy là trung tâm cá biệt hóa của ngã tính, là trung tâm hiện khởi của các ý 
tưởng vị ngã, ích kỹ, kiêu mạn, tự ái, ảo tưởng và mê hoặc: The seventh, the 
Individualizing Center of Egotism 1s the center where all the selfish Iideas, egotistic, 
OpInions, arrogance, self-love, 1llusions, and delusions arise. 

Thức thứ tám là trung tâm tích tập của ý thể, là nơi chứa nhóm các “hạt giống" hay chủng 
tử của tất cả mọi hiện khởi và chúng được bộc lộ trong các hiện khởi đó. Đạo Phật chủ 
trương rằng nguyên khởi của vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của ý thể. Mỗi chủng tử 
tổn tại trong tàng thức và khi nó trào vọt vào thế giới khách quan, nó sẽ được phản ảnh để 
trở thành một hạt giống mới. Nghĩa là tâm vươn ra thế giới ngoại tại và khi tiếp nhận các 
đối tượng nó đặt những ý tưởng mới vào trong tàng thức. Lại nữa, hạt giống mới đó sẽ 
trào vọt để phản ảnh trở lại thành một hạt giống mới mẻ khác nữa. Như thế, các hạt giớng 
hay các chủng tử tụ tập lại và tất cả được chứa nhóm ở đây. Khi chúng tiểm ẩn, chúng ta 
gọi chúng là những chủng tử. Nhưng khi chúng hoạt động, chúng ta gọi chúng là những 
hiện hành. Những chủng tử cố hữu, những hiện hành, và những chủng tử mới hỗ tương 
phụ thuộc lẫn nhau tạo thành một vòng tròn mãi mãi tái diễn tiến trình trước sau như nhất. 
Đây gọi là A Lại Da Duyên Khởi: The eighth, the Storing Center of Ideation, ¡s where the 
“seeds` of all manifestatlons are deposited and later expressed In manifestatlons. 
Buddhism holds that the origin of all things and events 1s the effect of ideation. Every seed 
lies In the Storing Center and when 1t sprouts out Into the obJect-world a reflection returns 
as a new seed. That 1s, the mind reaches out into the outer world and, perceiving obJects, 
pufs new Ideas Into the mind-store. Again, this new seed sprouts out to reflect back a still 
newer seed. Thus the seeds accumulate and all are stored there together. When they are 
latent, we call them seeds, but when active we call them manifestations. The old seeds, 
the manifestations and the new seeds are mutually dependent upon each other, forming a 
cycle which forever repeats the same process. This 1s called the Chain of Causation by 
Ideation. 

Cái làm cho chủng tử hay vô thức tâm phát khởi thành hiện hành, nghĩa là động lực tạo ra 
dòng vận động của duyên khởi, chính là ý thể, nghĩa là thức. Có thể thấy một cách dễ 
dàng, theo thuyết A Lại Da Duyên Khởi nây, rằng Hoặc, Nghiệp và Khổ khởi nguyên từ 
nghiệp thức, hay ý thể. Tàng thức lưu chuyển tái sinh để quyết định một hình thái của đời 


3) 


b) 


1473 


sống kế tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một linh hồn trong các tôn giáo khác. Tuy 
nhiên, theo học thuyết của đạo Phật, cái tái sanh không phải là linh hồn, mà là kết quả 
của các hành động được thi hành trong đời sống trước. Trong đạo Phật, người ta không 
nhận có hiện hữu của linh hồn: That which makes the seed or subconscious thought sprout 
out into actual manifestation, that 1s, the motive force which makes the chain of causation 
move, is nothing but ideation. Ït is easy to see from this theory of Causation by Ideation 
that Delusion, Action and Suffering originate from mind-action, or ideation. The Storing 
Center of Ideation 1s carried across rebirth to determine what the next form of life wIll be. 
Thịs Storing Center might be regarded as similar to the soul in other forms of religion. 
According to the Buddhist doctrine, however, what 1s reborn 1s not the soul, but 1s the 
result of the actions performed in the preceding life. In Buddhism the existence of the soul 
1s denied. 


Chân Như Duyên Khởi— Causation By Thusness: Theo Chung Giáo của Đại Thừa, tất cả 
vạn sự vạn vật đều khởi lên từ Như Lai Tạng hay chân như. Chân Như Duyên Khởi, để 
giải thích căn nguyên của tàng thức. Tàng thức của một người được quy định bởi bản tính 
của người đó và bản tánh nầy là hình thái động của chân như. Không nên hỏi chân như 
hay Như Lai tạng khởi lên từ đâu, bởi vì nó là thể tánh, là chân như cứu cánh không thể 
diễn đạt —According to the doctrine of conditional causation of the advancing Mahayana, 
that all things arise from the Tathagata-Garbha or Bhutatathata. Causation by Thusness 1S 
used to explain the origin of the Ideation-store. The Ideation-store of a human being Is 
determined by his nature as a human being and this nature 1s a particular dynamic form of 
Thusness. One should not ask where Thusness or Matrix of Thus-come origInates, because 
1t 1s the noumenon, the ultimate 1ndescribable Thusness. 

Tùy duyên chân như hay Chân như duyên khởi là tùy theo nhiễm duyên vô minh mà sinh 
ra vọng pháp, hay chân như ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, tịnh hay bất tịnh, mà sanh ra vạn 
pháp: The conditioned Bhutatathata or relative condition: The Bhutatathata influenced by 
environment, or pure and Iimpure conditions, produces all things. 

Chân như duyên khởi là Chân như bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, điều kiện thanh tịnh hay 
bất tịnh, tạo ra chư pháp: The absolute in is causative or relative condition: The 
Bhutatathata Iinfluenced by environment, or pure and Impure conditions, produces all 
things. 

Chân như là từ ngữ duy nhất có thể dùng để diễn tả thực tại cứu cánh vượt ngoài định 
danh và định nghĩa. Còn được gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là Phật tánh ẩn tàng 
trong bản tánh của phàm phu. Như Lai là một biểu hiệu được Phật tự dùng để thay cho 
các danh xưng như “Tôi” hay “Chúng ta,” nhưng không phải là không có một ý nghĩa đặc 
biệt. Sau khi Ngài thành đạo, Đức Phật gặp năm anh em Kiểu Trần Như hay năm nhà khổ 
hạnh mà trước kia đã từng sống chung với Ngài trong đời sống khổ hạnh trong rừng. Năm 
nhà khổ hạnh nầy gọi Ngài là “Bạn Gotama.” Phật khiển trách họ, bảo rằng, đừng gọi 
Như Lai như là bạn và ngang hàng với mình, bởi vì Ngài bấy giờ đã là Đấng Giác Ngộ, 
Đấng Tối Thắng, Đấng Nhất Thiết Trí. Khi Ngài “đến như vậy” trong tư thế hiện tại của 
Ngài với tư cách là vị đạo sư của trời và người, họ phải coi Ngài là Đấng Trọn Lành chứ 
không phải là một người bạn cố tr—Thusness or suchness, is the only term which can be 
used to express the ultimate indefinable reality. It 1s otherwise called the Matrix of Thus- 


đ) 


©) 


1474 


come. Thus-come 1s Buddha-nature hidden in ordinary human nature. “[hus-come” 1s a 
designation of the Buddha employed by himself Iinstead of “I”or “we,” but not without 
special meaning. After he had attained Enlightenment, he met the five ascetics with whom 
he had formerly shared his forest life. These five ascetics addressed him saying “Friend 
Gotama.” The Buddha admonished them, saying that they ought not treat the Thus-come 
(thus enlightened I come) as their friend and their equal, because he was now the 
Enlightened One, the Victorious, All-wise One. When he had “thus come" In his present 
position as the Instructor of all men and even of devas, they should treat him as the 
Blessed One and not as an old friend. 

Lại nữa, khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, quê cũ của Ngài, Ngài không đi đến 
cung điện của phụ vương mà lại ở trong khu vườn xoài ở ngoại thành, và theo thường lệ là 
đi khất thực mỗi ngày. Vua Tịnh Phạn, phụ vương của Ngài, không thể chấp nhận con 
mình, một hoàng tử, lại đi xin ăn trên các đường phố thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó, vua đến 
viếng Đức Phật tại khu vườn, và thỉnh cầu Ngài trở về cung điện. Phật trả lời vua bằng 
những lời lẽ như sau: “Nếu tôi vẫn còn là người thừa kế của Ngài, tôi phải trở về cung 
điện để cùng chung lạc thú với Ngài, nhưng gia tộc của tôi đã đổi. Bây giờ tôi là một 
người thừa kế các Đức Phật trong quá khứ, các ngài đã “đến như vậy” như tôi đang đến 
như vậy ngày nay, cùng sống trong các khu rừng, và cùng khất thực. Vậy Bệ Hạ hãy bỏ 
qua những gì mà ngài đã nói.” Đức vua hiểu rõ những lời đó, và tức thì trở thành một 
người đệ tử của Đức Phật —Again, when the Buddha went back to Kapilavastu, his former 
home, he did not go to the palace of his father, but lived in the banyan grove outside the 
town, and as usual went out to beg daily. Suddhodana, his king-father, could not bear the 
Idea of his own son, the prince, begging on the streets of Kapllavastu. At once, the king 
visited the Buddha in the grove and entreated him to return to the palace. The Buddha 
answered him ¡n the following words: “If I were still your herr, [ should return to the 
palace to share the comfort with you, but my lineage has changed. I am now a successor to 
the Buddhas of the past, all of whom have “thus gone” (Tathagata) as I[ am doing at 
present, living in the woods and begging. So your Majesty must excuse me.” The king 
understood the words perfectly and became a pupIl of the Buddha at once. 

Như Lai, đến như vậy hay đi như vậy, trên thực tế, cùng có ý nghĩa như nhau. Phật dùng 
cả hai và thường dùng chúng trong hình thức số nhiều. Đôi khi các chữ đó được dùng cho 
một chúng sinh đã đến như vậy, nghĩa là, đến trong con đường thế gian. Đến như vậy và 
đi như vậy do đó có thể được dùng với hai nghĩa: “Vị đã giác ngộ nhưng đến trong con 
đường thế gian,” hay “vị đến trong con đường thế gian một cách đơn giản.”——Thus come 
and thus gone have practically the same meaning. The Buddha used them both and usually 
1n their plural forms. Sometimes the words were used for a sentient being who thus come, 
1.e., comes 1n the contrary way. Thus-come and Thus-gone can therefore be used in two 
senses: “Ihe one who 1s enlightened but comes In an ordinary way°” or “The one who 
comes In an ordinary way simply.' 

Bấy giờ, Chân như hay Như Lai tạng chỉ cho trạng thái chân thật của vạn hữu trong vũ trụ, 
cội nguồn của một đấng giác ngộ. Khi tĩnh, nó là tự thân của Giác Ngộ, không liên hệ gì 
đến thời gian và không gian; nhưng khi động, nó xuất hiện trong hình thức loài người 
chấp nhận một đường lối thế gian và sắc thái của đời sống. Trên thực tế, Chân như hay 
Như Lai tạng là một, và như nhau: chân lý cứu cánh. Trong Đại Thừa, chân lý cứu cánh 


8) 


4) 


b) 


1475 


được gọi là Chân như hay Như thực—Now, Thusness or the Matrix of Thus-come or Thus- 
gone means the true sfate of all things in the universe, the source of an Enlightened One, 
the basis of enlightenment. When static, 1t is Enlightenmernt ifself, with no relation to time 
or space; but, when dynamic, it 1s in human form assuming an ordinary way and feature of 
life. Thusness and the Matrix of Thus-come are practically one and the same, the ultimate 
truth. In Mahayana the ultimate truth is called Suchness or Thusness. 

Chân như trong ý nghĩa tĩnh của nó thì phi thời gian, bình đẳng, vô thủy vô chung, vô 
tướng, không sắc, bởi vì bản thân sự vật mà không có sự biểu lộ của nó thì không thể có ý 
nghĩa và không bộc lộ. Chân như trong ý nghĩa động của nó có thể xuất hiện dưới bất cứ 
hình thức nào. Khi được điều động bởi một nguyên nhân thuần tịnh, nó mang hình thức 
thanh thoát; khi được điều động bởi một nguyên nhân ô nhiễm, nó mang hình thức hủ bại. 
Do đó chân như có hai trạng thái: tự thân chân như, và những biểu lộ của nó trong vòng 
sống và chết: We are now in a position to explain the Theory of Causation by Thusness. 
Thusness 1n Ifs static sense 1s spaceless, timeless, all-equal, without beginning or end, 
formless, colorless, because the thing 1tself without 1ts manifestation cannot be sensed or 
described. Thusness In 1ts dynamic sense can assume any form ; when driven by a pure 
cause 1t takes a lofty form; when driven by a tainted cause 1t takes a depraved form. 
Thusness, therefore, 1s of two states. The one Is the Thusness 1tself; the other 1s 1fS 
manifesftation, 1s state of life and death. 


Pháp Giới Duyên Khởi— Causafion by the Universal Principle: 

Nghĩa của Pháp Giới Duyên Khởi— The meanings oƒ “Principle oƒ universal cawsafion”: 
Từ ngữ “Pháp giới” (Dharmadhatu) đôi khi được dùng đồng nghĩa với chân lý. Việt ngữ 
dịch là “Pháp thể của Vạn Pháp.” Tuy nhiên, đôi lúc nó lại có nghĩa là “Vũ trụ,” hay 
“cảnh giới của tất cả các pháp.” Cả hai nghĩa vũ trụ và nguyên lý phổ biến, luôn luôn 
phải được ¡n sâu trong tâm trí chúng ta mỗi khi từ ngữ nầy được dùng đến. Nghĩa nào 
cũng dùng được cho danh hiệu của thuyết “Duyên Khởi.” Theo Viên Giáo, trừ Đốn Giáo 
vì loại nầy theo tông chỉ “vô tướng ly ngôn”, trong đó một là tất cả, tất cả là một —The 
term “Dharmadhatu” 1s sometimes used as a synonym of the ultimate truth. Therefore, the 
translation “the Element of the Element” is quite fitting. But at other times 1t means the 
universe, “the Realm of All Elements.” The double meaning, the universe and the 
universal principle must always be borne in mind whenever we use the term. Either 
meaning will serve as the name of the causation theory. The doctrine of conditional 
causation of Complete Mahayana, In which one 1s all and all are one, each being a 
universal cause. 

Đặc tính của Pháp Giới Duyên Khởi— Characterisitcs 0ƒ Principle 0ƒ universal causdafion: 
Trong pháp giới duyên khởi, mọi hiện tượng đều tùy thuộc lẫn nhau, cái nầy tùy thuộc cái 
kia, do đó một trong tất cả và tất cả trong một: The Dharmadhatu as the environmental 
cause of all phenomena (everything 1s being dependent on everything else, therefore one 
1s 1n all and all 1s in one). 

Theo nguyên lý pháp giới duyên khởi nầy, không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính nó 
và hiện hữu cho cái khác, nhưng toàn thể thế giới sẽ vận động và hành sự trong nhất trí, 
cơ hồ toàn thể được đặt dưới tổ chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thế được gọi là 
“Nhất chân pháp giới” hay “Liên Hoa tạng.”: According to the principle of universal 


ii) 


1476 


causation, no one being wIll exist by 1tself and for 1tself, but the whole world wIll move 
and act in unison as 1f the whole were under general organization. Such an Iidea world 1s 
called “the World One-and-True” or “the Lotus-store” 

Nguyên lý nầy căn cứ trên pháp giới duyên khởi của cảnh vực lý tánh (Dharmadhatu) mà 
chúng ta có thể coi như là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên rằng đó chỉ là duyên 
khởi do cộng nghiệp của tất cả mọi loài, và nguyên lý nầy cũng dựa trên thuyết vô ngã. 
Trong thuật ngữ Phật giáo, nguyên lý viên dung được gọi là “Hoa Nghiêm” 
(Avatamsaka): The principle of universal causation 1s based upon the universal causation 
of the Realm of Principle (Dharmadhatu) which we may regard as the self-creation of the 
universe 1fself. One should not forget that 1t is nothing but a causation by the common 
action-influence of all brings, and that the principle 1s also based on the theory of 
selflessness. In the Buddhist terminology, the principle of totality 1s called “the 
Avatamsaka' (Wreath). 

Hai sắc thái của Pháp giới Duyên Khởi—Two aspects oƒ the Causation by the Universal 
Principle: Pháp giới (Dharmadhatu) có nghĩa là những yếu tố của nguyên lý và có hai sắc 
thá—Dharmadhatu means the elements of the principle and has two aspects: 

Trạng thái chân như hay thể tánh: The state of Thusness or noumenon. 

Thế giới hiện tượng: The world of phenomenal manifestation. 

Tuy nhiên trong Pháp Giới Duyên Khởi, người ta thường dùng theo nghĩa thứ hai, nhưng 
khi nói về thế giới lý tưởng sở chứng, người ta thường dùng nghĩa thứ nhất: In this 
causation theory 1t 1s usually used In the latter sense, but in speaking of the ideal world as 
realized, the former sense 1s to be applied. 

Đạo Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. Vạn hữu trong vũ 
trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng 
lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu một, vũ 
trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ trụ tiến 
tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là nhất chân pháp giới, vũ trụ của cái “Một” 
hay cái “Thực,” hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tổn tại trong 
hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của các hữu khác: 
Buddhism holds that nothing was created singly or individually. AII things in the universe, 
matter and mind, arose simultaneously, all things in it depending upon one another, the 
infiuence of each mutually permeating and thereby making a universal symphony of 
harmonious totality. If one item were lacking, the universe would not be complete; 
without the rest, one item cannot be. When the whole cosmos arrives at a harmony of 
perfection, 1t 1s called the “Universe One and True,` or the “Lotus Store.' In this ideal 
universe all beings will be In perfect harmony, each finding no obstruction in the 
©xIstence and activity of another. 

Mặc dù quan niệm viên dung và đồng khởi là vũ trụ, nó là một thuyết Pháp Giới Duyên 
Khởi, bản tính của hiện khởi là vũ trụ, nó là một thứ triết lý về toàn thể tính của tất cả 
hiện hữu, hơn là triết học về nguyên khởi: Although the idea of the interdependence and 
simultaneous rise of all things 1s called the Theory of Universal Causation, the nature of 
the rise being universal, 1t 1s rather a philosophy of the totality of all existence than a 
philosophy of origination. 


1477 


(II) Thập Huyền Duyên Khởi— Ten theories that independently cause the manifestation 0ƒ 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


the ideal world: Theo tông Hoa Nghiêm, có mười pháp môn huyền diệu nương nhau tạo 
thành sự biểu lộ của thế giới lý tưởng và duyên khởi—According to The Avatamsaka 
School, there are ten theories that independently cause the manifestation of the ideal 
world: 

Lý tắc “Một trong tất cả, tất cả trong một” hay “Tương nhập tương dung.” (một là tất cả, 
tất cả là một)— The principle oƒ *One-in-all and all-in-one: 

Vì mọi loài cũng như mọi vật đều được hiện khởi do nội thức, nên căn nguyên là một: 
Because all beings as well as all things are manifested from 1deation, the source 1s one. 

Vì mọi loài cũng như mọi vật đều không có bản tính quyết định hay vận hành tự tại, nên 
vô ngã là chân lý tối thượng: Because all beings as well as all things have no determinate 
nature, all move freely, selflessness being the ultimate truth. 

Vì lý duyên khởi chỉ cho sự tương y tương quan, nên tất cả đều cộng đồng liên hệ: 
Because the causation theory means interdependence or Interrelation, all are co-related. 
Vì tất cả đều có chung pháp tánh hay Phật tánh, nên tất cả đều có khả năng chứng đắc 
như nhau: Because the Dharma-nature (dharmata) or the Buddha-nature (Buddha- 
svabhava) 1s possessed In common by all, they have similar liability. 

Linh Tỉnh— Miscellaneous: 

Vì thế giới hiện tượng được cho là mộng huyễn, nên thế giới nhất chân có thể bàng bạc 
khắp mọi nơi không bị ước thúc: Because the phenomenal world is said to be as a dream 
or 1lHusion, the world of One- Truth can be molded In any way without restraint. 

Vì thế giới hiện tượng được coi là bóng mờ hay ảo ảnh, nên thế giới nhất chân bàng bạc 
khắp nơi: Because the phenomenal world is said to be as shadow or image, the world of 
One-Truth can be molded in any way. 

Vì trong sự giác ngộ của Phật, những căn nhân của hiện khởi được coi như vô hạn, những 
cảm quả là vạn trạng vô biên, nhưng chúng không chướng ngại nhau mà lại còn cộng tác 
để hình thành một toàn thể nhịp nhàng: Since the Enlightenment of the Buddha, the 
causes of production are known to be boundless, the effects are manifold or limitless, but 
they do not hinder each other; rather they cooperate to form a harmonious whole. 

Vì sự giác ngộ của Phật là tối thượng và tuyệt đối, nên sự chuyển hóa của thế giới là theo 
ý chí của Ngài: Because the Buddha's Enlightenment ¡is ultimate and absolute, the 
transformation of the world 1s at his wIll. 

Vì tác dụng thiển định thâm áo của Phật, sự chuyển hóa của thế giới là tùy theo ý của 
Ngài: Because of the function of the Buddhaˆs profound meditation the transformation of 
the world 1s at his wIll. 


10) Vì năng lực siêu nhiên khởi lên từ sự giải thoát, sự chuyển hóa thế giới là tự tại: Because 


of the supernatural power originating from deliverance, the transformation of the world 1s 
free. 


1478 


(C-7) Trùng trùng Duyên khởi 
Imterbeing Endlessly Inferwoven 


1) Trùng trùng Duyên khởi là tên gọi của một loại thiển định về sự biểu hiện của mọi hiện 
tượng theo đường lối tương quan tương duyên. Phép thiển định này có thể giúp hành giả 
vượt thoát ý niệm về “một và nhiều,” hay “một và tất cả.” Chỉ có phép quán này mới có 
thể phá vỡ “ngã kiến” vì ngã kiến được thành lập trên thói quen nhận thức về sự đối 
nghịch của một và nhiều. Khi chúng ta nghĩ về một hạt bụi, một bông hoa, hay một con 
người, sự suy nghĩ của chúng ta không thể tách rời khỏi ý niệm về đơn vị, về một, và về 
sự tính toán. Chúng ta thấy có lần ranh giữa một và nhiều, giữa một và không. Trong cuộc 
sống hằng ngày chúng ta cần những thứ ấy như xe lửa cần đường rầy. Nhưng nếu chúng ta 
quán chiếu được tự tánh của trùng trùng duyên khởi của hạt bụi, của bông hoa hoặc của 
con người, thì chúng ta sẽ thấy cái một và cái nhiều không thể rời nhau mà hiện hữu 
được, cái một và cái nhiều đi vào nhau không trở ngại, cái một tức là cái nhiều. Đó là ý 
niệm tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm. Tương tức có nghĩa là “cái này là cái 
kia, cái kia là cái này.” Tương nhập thì có nghĩa là “cái này trong cái kia, cái kia trong cái 
này.” Khi quán chiếu sâu sắc trên “tương tức tương nhập,” chúng ta có thể thấy ý niệm về 
“một và nhiều” chỉ là một trong những phạm trù ý thức mà chúng ta dùng để dung chứa 
thực tại, cũng như khi chúng ta dùng một cái xô để chứa nước. Khi chúng ta thoát ra khỏi 
phạm trù một và nhiều thì cũng như chiếc xe lửa thoát ra khỏi đường rầy để tự do bay 
lượn trên không trung. Cũng như chúng ta thấy được rằng chúng ta đang đứng trên một 
quả đất tròn, đang tự xoay quanh nó và xoay xung quanh mặt trời, chúng ta sẽ thấy ý 
niệm về trên và dưới ngày xưa bị phá vỡ, nhờ thấy được tánh tương tức tương nhập của 
mọi hiện tượng, chúng ta thoát khỏi ý niệm “một và nhiều.” Hình ảnh màng lưới của vua 
trời Đế Thích trong Kinh Hoa Nghiêm gợi ý cho chúng ta về “trùng trùng duyên khởi.” 
Mạng lưới này được kết bởi những hạt ngọc phản chiếu trong nó tất cả những hạt ngọc 
khác và hình ảnh của nó cũng được phản chiếu trong tất cả các hạt ngọc khác trên lưới. 
Như vậy, trên phương diện hình bóng, một hạt ngọc chứa tất cả các hạt khác, và tất cả các 
hạt ngọc khác đều chứa nó —Interbeing Endlessly Interwoven, name of a kind of 
meditation on the manifestation of all phenomena as interdependent. This meditation can 
help free us from the concept of “unity and diversity,” or “one and all.” This meditation 
can đissolve the concept of “me” because the concept of :self” 1s built on the opposition of 
unity and diversity. When we think of a speck of dust, a flower, or a human being, our 
thinking cannot break loose from the idea of unity, of one, of calculation. We see a line 
between one and many, between one and not one. In daily life we need this Just as a train 
needs a track. But 1ƒ we truly realize the interdependent nature of the dust, the flower, and 
the human being, we see that unity cannot exist without diversity. Unity and diversity 
Interpenetrate each other freely. Unity 1s diversity. This 1s the principle of interbeing and 
Interpenetration of the Avatamsaka Sutra. Interbeing means “This 1s that,” “hat 1s this.” 
Interpenetration means “This 1s in that,” and “hat 1s in this.” When we meditate deeply 
on Interbeing and Interpenetfration, we see that the idea of “one and many” 1s only a 
mental construct which we use to contain reality, mụch as we use a bucket to hold water. 
Once we have escaped the confinement of this construct, we a re like a train breaking free 


2) 


3) 


1479 


Of I1fs rails to fly freely In space. Just as when we realize that we are standing on a 
spherical planet which 1s rotating around its axis and around the sun, our conceptfs of above 
and below disintegrate, so when we realize the interdependent nature of all things,” we 
are freed from the idea of “one and many.” The Image of a Indra”s Jeweled net 1s used In 
the Avatamsaka Sutra to illustrate the Infinite varlety of interactlons and Intersections of 
all things. The net 1s woven of an Iinfinite varlety of brilliant gems, each with countless 
facets. Each gem reflects In Itself every other gem. In this vision, each gem conftains all 
the other gems. 

Để có một ý niệm về mối liên hệ chằng chịt tượng trưng cho tính cách tương tức tương 
nhập, chúng ta có thể phác họa một quả cầu, được thành lập do sự có mặt của tất cả các 
điểm trên diện tích hình cầu cũng như trong lòng cầu. Có rất nhiều điểm, tuy vậy nếu 
thiếu một trong vô số điểm đó là khối cầu không được thành lập. Bây giờ chúng ta thử 
tưởng tượng nối liền mỗi điểm trong khối cầu với tất cả các điểm khác trong khối cầu 
bằng những đường dây tưởng tượng. Trước tiên nối điểm A với tất cả các điểm khác. Sau 
đó nối điểm B với các điểm khác, kể cả điểm A, và làm như vậy cho đến khi tất cả các 
điểm đều được nối kết lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã tạo ra màng lưới vô cùng 
chằng chịt với các điểm —To envision the interwoven nature of relationships, which 
1llustrate the character of interbeing and interpenetration, we can pIcture a sphere which 1s 
composed of all the points on 1s surface and all the points within 1ts volume. There are 
extremely many points, yet without each of them the sphere does not exist. Now let us 
Imagine connecting each point with all the other points. First we connect point Á to each 
of the other points. Then we connect point B with each of the others, including A, and so 
on until all the points are connected. As you can see we have woven the poinfs are 
connected . As you can see we have woven and extremely dense net Intertwining all the 
poImfs. 

Phép quán tương tức tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm đã bao hàm sự phủ nhận ý niệm 
không gian như một thực tại tuyệt đối, bởi tư tưởng ấy phủ nhận luôn các ý niệm trong và 
ngoài, lớn và nhỏ, một và nhiều. Về thời gian, phép quán tương tức tương nhập của giáo 
lý Hoa Nghiêm lại phá bỏ luôn ý niệm phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, cho rằng 
có thể đem quá khứ và vị lai đặt vào hiện tại, đem quá khứ và hiện tại đặt vào vị lai, đem 
hiện tại và vị lai đặt vào quá khứ, và đem tất cả thời gian đặt vào một niệm, tức là một 
khoảnh khắc rất nhắn. Tóm lại, thời gian cũng được biểu hiện trên nguyên tắc tương tức 
tương nhập như không gian, và một khoảnh khắc cũng chứa đựng được cả “ba đời”, nghĩa 
là toàn thể quá khứ, tương lai và hiện tại. Không những một hạt bụi chứa đựng trong chính 
nó một không gian “vô cùng” mà nó còn chứa đựng cả thời gian vô tận; trong một sát na 
khoảnh khắc chúng ta có thể tìm thấy cả thời gian vô tận và không gian vô cùng—The 
principle of the Interbeing and Interpenetration In the Avatamsaka Sutra refuses to accept 
the concept of Inner/outer, big/small, one/many as real, it also refuses the concept of space 
as an absolute reality. With respect to time, the conceptual distinction between past, 
present, and future 1s also destroyed. The Avatamsaka Sutra says that past and future can 
be put into the present, present and past into future, present and future into past, and 
finally all eternity Into on ksana, the shortest possible moment. To summarize, time, like 
Space, 1s stamped with the seal of interdependence, and one Instant contains three times: 


4) 


1480 


pasf, present and future. Not only does a speck of dust contain In 1tself, Infinite space, 1f 
also contains endless time; in one ksana we find both Infinite time and endless space. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, trong “trùng trùng duyên khởi” (sự nương tựa vào nhau trùng 
trùng lớp lớp để có mặt), nhân quả không nằm theo chiều dài (trong đó một nhân đưa đến 
một quả) mà thể hiển chằng chịt; không phải là một màng lưới hai chiều như một mạng 
nhện mà là nhiều màng lưới giao nhau trong một không gian nhiều chiều. Không những 
một bộ phận của cơ thể chứa trong nó sự hiện hữu của tất cả các bộ phận khác của cơ thể, 
mà mỗi tế bào trong cơ thể cũng chứa đựng sự có mặt của toàn thể các tế bào trong cơ 
thể. Một có mặt trong tất cả và tất cả có mặt trong một. Điều này được diễn tả một cách 
rõ ràng trong Kinh Hoa Nghiêm “Một là tất cả, tất cả là một.” Một khi chúng ta nắm vững 
được nguyên lý “một” và “tất cả”, tức là chúng ta thoát khỏi cái bẫy suy tưởng sai lầm đã 
giam hãm chúng ta từ bấy lâu nay. Khi chúng ta nói, “một tế bào chứa đựng tất cả các tế 
bào khác,” chúng ta đừng hiểu lầm là dung tích của một tế bào có thể bao hàm được mọi 
tế bào, và mọi tế bào có thể chui vào trong một tế bào, mà chúng ta muốn nói “sự có mặt 
của một tế bào chứng minh được sự có mặt của tất cả các tế bào khác, vì chúng không thể 
hiện hữu độc lập và riêng lẻ với nhau được—According to the Avatamsaka Sutra, in the 
Interdependence of all things or interbeing, cause and effect are no longer perceived as 
linear, but as a net, not a two-dimensional one, but a system of countless nefs Interwoven 
1n all directions in multi-dimensional space. Not only do the organs confain in themselves 
the existence of all the other organs, but each cell contains in itself all the other cells. One 
1S present ¡in all and all are present In each one. This is expressed clearly ¡in the 
Avatamsaka Sutra as “One 1s all, all is one.” When we fully grasp this, we are freed from 
the pitfall of thinking of “one” and “many,” a habit that has held us trapped for so long. 
When we say, “One cell contains in 1tself all the other cells,” do not misunderstand that 
there 1s some way that one cell”s capacity can be stretched to fit all the others inside of It. 
We mean that the presence of one call implies the presence of all the others, since they 
cannot exist independently, separate of the others. 


(C-8) Những Triết Thuyết 
Liên Quan đến Lý Nhân Duyên 
Theories Related to the Causatfion 


(D Bốn Loại Vũ Trụ—Four states oƒ the universe are to be distinguished: Đạo Phật chủ 


trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẽ. Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, 
khởi lên đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do 
đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không 
toàn vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ trụ tiến tới một bản 
hòa âm toàn hảo, nó được gọi là “Nhất Chân Pháp Giới,” vũ trụ của cái một và cái thực, 
hay “Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tỔn tại trong hòa điệu toàn 
diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của các hữu khác. Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, mặc dù quan niệm viên dung và 
đồng khởi là vũ trụ, nó là một thuyết pháp giới duyên khởi, bản tính của hiện khởi là vũ 
trụ, nó là một thứ triết lý toàn thể tính của tất cả hiện hữu, hơn là triết học về nguyên 


D 
2) 


3) 


4) 


1481 


khởi. Theo thuyết nầy, người ta phân biệt có bốn hạng vũ trụ —Buddhism holds that 
nothing was created singly or individually. All things in the universe, matter or mind, arose 
simultaneously, all things in 1ts depending upon one another, the influence of each 
mutually permeating and thereby making a universe symphony of harmonious totality. lf 
one item were lacking, the universe would not be complete; without the rest, one Item 
cannot be. When the whole cosmos arrives at a harmony of perfection, It is called the 
“universe One and True,” or the “Lotus Store.” In this ideal universe all beings wIll be In 
perfect harmony, each finding no obstruction In the existence and activity of another. 
According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, although 
the idea of the interdependence and simultaneous rise of all things 1s called the Theory of 
Universe Causation, the nature of the rise being universal, 1t 1s rather a philosophy of the 
totality of all existence than a philosophy of orIgination. According to this theory, four 
sfates of the universe are to be distinguished: 

Sự Pháp Giới, thế giới của đời sống hiện thực, hay thế giới kiện tính: The real, or the 
world of actual life, the factual world. 

Lý Pháp Giới, thế giới lý tưởng của định luật hay nguyên lý: The ideal, or the world of 
law or principle. 

Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế giới thể hiện lý trong sự; sự và lý cùng hòa điệu: The idea 
realized, or the world in which the principleis applied in actual life, or the fact and the 
principle harmomized. 

Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế gới tương giao hòa điệu giữa chính các sự, các hiện thực. 
Trong thế giới hiện thực, sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; cạnh tranh, xung 
đột, tranh luận và tranh chấp cũng sẽ làm rối loạn sự hòa điệu. Coi xung đột như chuyện 
đương nhiên, là đường lối của các nền triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên một thế giới 
trong đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa điệu lý tưởng: The real harmonized, or the 
world in which actuality attains harmony In Ifself. In the actual world individualism 1s apt 
to predominate, and competition, confflict, dispute and strugsle too often wIll disturb the 
harmony. To regard conflict as natural 1s the way of usual philosophies. Buddhism sets up 
a world in which actual life attains an ideal harmony. 


(H) Tứ Pháp Giới theo Tông Hoa Nghiêm— Four Dharma Realimns according to the Hua-Yen 


Ù 


2) 


School: Theo tông Hoa Nghiêm, có bốn pháp giới—According to the Hua-Yen school, 
there are Four Dharma Realms: 

Sự pháp giới: Cách nhìn pháp giới như là một thế giới của những vật thể cá biệt, trong đó 
chữ giới (dhatu) có nghĩa là cái phân biệt. Đây là thế giới của thực tại, thế giới hiện 
tượng, hay thế giới hiện tượng, các pháp sắc và tâm của chúng sanh. Sự pháp giới biểu 
hiện cho giáo lý duy thực của Tiểu Thừa—The idea of looking at the Dharmadhatu as a 
world of individual obJects, in whiích case the term “dhatu” means “something separated.” 
This 1s the world of reality, the factual, practical world, or the phenomenal realm, 
phenomenal world. The Dharma Realm of Phenomena, or the realm of events (specIfics). 
lt represents the Realistic Doctrine of Hinayana. 

Lý pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là sự hiển hiện của nhất tâm (ekacitta) hay một 
bản thể cơ bản (ekadhatu). Đây là thế giới thể tánh nói về các pháp sắc và tâm của chúng 
sanh tuy có sai khác nhưng cùng chung một thể tánh. Đây là thế giới của lý tắc. Nó được 


3) 


4 


1482 


Tam Luận Tông và Pháp Tướng Tông chủ xướng, dạy rằng lý tách rời với sự—The idea 
of looking at the Dharmadhatu as a manifestaton of one spirit (ekacitta) or one 
elementary substance (ekadhatu). This 1s the noumenal realm, or noumenal world. The 
Dharma Realm of Noumena, or the realm of principles. This 1s the world of principle or 
theorical world. It is represented by the Sam-Lun and Dharmalaksana Schools which teach 
that principle 1s separate from facts. 

Lý sự vô ngại pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó tất cả những 
hiện hữu riêng biệt của nó (vastu) có thể đồng nhất được với một tâm là sở y. Pháp Giới 
nầy không có trở ngại giữa lý và sự vì lý do sự mà hiển bày, sự nhờ lý mà thành tựu. Khởi 
Tín và Thiên Thai tông chủ trương nhất thể giữa sự và lý, nghĩa là thế giới của lý tắc và 
thực tại được hợp nhất, hay thế giới lý tưởng được thể ngộ—The idea of looking at the 
Dharmadhatu as a world where all 1ts particular existences (vastu) are identifiable with 
one underlying spirit. This Dharmadhatu ¡1s the Interdepence of phenomenal and 
noumenal realm—The world in which phenomena are Identical with noumena——The 
Dharma Realm of non-obstructions of noumena and phenomena (principles and 
specifics)——The realm of principles agaInst events perfectly fused in unimpeded freedom. 
The Awakening of Faith and the Tien-Tai School believe the identity of fact and 
principle. That means the world of principle and reality united, or the ideal world realized. 
Sự sự vô ngại pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó mỗi một vật 
thể riêng biệt của nó đồng nhất với mọi vật thể riêng biệt khác, mà tất cả những giới hạn 
phân cách giữa chúng thảy đều bị bôi bỏ. Đây là thế giới của tất cả thực tại được kết đệt 
lại hay được đồng nhất trong nhịp điệu toàn vẹn, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều tương 
ứng thông dung nhau, một tức nhiều, lớn chứa nhỏ. Đây là chủ trương của tông Hoa 
Nghiêm, theo đó tất cả những sự thật hay thực tại dị biệt nhất thiết phải tạo thành một 
toàn thể nhịp nhàng do sự tương dung tương nhiếp để chứng ngộ thế giới lý tưởng là “nhất 
như.” Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đem thực 
hành mà thích ứng lý thuyết không phải là điều khó khăn, nhưng tai hại ở chỗ là con 
người, kẻ thì quá thiên về lý thuyết, người lại quá trọng thực hành. Do đó cần phải có một 
giải pháp hữu lý. Lại nữa, trong thế giới thực tế, thực hành thường chống lại thực hành, sự 
kiện chống lại sự kiện, công tác chống lại công tác, cá thể chống lại cá thể, đẳng cấp 
chống lại đẳng cấp, quốc gia chống lại quốc gia. Đó là sắc thái của thế giới cá nhân chủ 
nghĩa, rồi từ đó toàn thể. thế giới hóa ra phân chia thành mảnh vụn vặt. Chủ nghĩa tập thể 
hay tinh thần tương trợ không ngừng, vẫn chưa đủ để ngăn chận ác tính của đời sống. Để 
hòa điệu một trạng thái sinh tổn như vậy và để đưa tất cả vạn vật đến chỗ nhu hòa, thế 
giới tương giao tương cảm cần phải được tạo ra. Một thế giới lý tưởng như vậy được gọi là 
“sự sự vô ngại pháp giới.”—The idea of looking at the Dharmadhatu as a world where 
each one of I1fs particular obJects 1s Identifiable with every other particular obJect, with 
whatever lines of separation there may be between them all removed. This 1s the world of 
all realities or practical facts Interwoven or identified in perfect harmony. Ït 1s to say 
phenomena are also Iinterdependent. The world in which phenomena 1nterpenetrate one 
another without hindrances. The Dharma Realm of non-obstruction of phenomena and 
phenomena. The realm of events agaIinst events (specifics and specifics) perfectly fused In 
unimpeded freedom. It represents by the Hua-Yen School which teaches that all distinct 
facts or realitles wIll, and oupht to, form a harmonious whole by mutual penetration and 


1483 


mutual Identification so as to realize the ideal world of “One-True.” According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1t should not be difficult to 
make practice adapted to theory, but such being the evil of men, some make too much of 
theory while others make too much of practice. So a rational solution becomes necessary. 
Moreover, in the world of realitiles (fact), practice often goes against practice, fact against 
fact, business agaInst business, Individual against Individual, class agaInst class, nation 
against nation. Such 1s the feature of the world of individualism and thus the whole world 
gøoes to pieces. Mere collectivism or solidartty will not prevent the evil of life. To 
harmonize such a state of being and to make all things go smoothly, the world of mutual 
reliance or Iinterdependence ought to be created. Such an ideal world ¡1s called “the fact 
and fact world perfectly harmonized.” 


(D) Thập Nhị Nhân Duyên 
Nidana (sktf) 


(D-1) Đại Cương và Ý nghĩa của Thập Nhị Nhân Duyên 
Overview & Meanings 0ƒ the Twelve Conditions oƒ Cause-and-Eƒƒect 


(ID Đại cương về Thập Nhị Nhân Duyên—An overview oƒ the Twelve Conditions 0ƒ Cause- 
and-Eƒffect: Mọi vật trong thế giới hiện hữu đều do sự phối hợp của nhiều nhân duyên 
khác nhau (12 nhân duyên). Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Tùy thuộc vào dầu và 
tìm đèn mà ngọn lửa của đèn bùng cháy; nó không phải sinh ra từ trong cái này cũng 
không phải từ trong cái khác, và cũng không có một nguyên động lực nào trong chính nó; 
hiện tượng giới cũng vậy, nó không hề có cái gì thường tại trong chính nó. Tất cả hiện 
hữu là không thực có; chúng là giả danh; chỉ có Niết Bàn là chân lý tuyệt đối.”— 
Conditioned co-arising or co-productlon—All things in the phenomanal world are brought 
1nto being by the combination of various causes and conditions (twelve links of Dependent 
Origination), they are relative and without substantiality or self-enfity. According to the 
Majjhima Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Depending on the oil and wick does the light 
of the lamp burn; It 1s neither In the one, nor in the other, nor anything 1n 1(self; 
phenomena are, likewise, nothing in themselves. All things are unreal; they are 
deceptions; Nirvana 1s the only truth.” 


(I1 Nghĩa của Nhân Duyên— The meanings oƒ. Causes and conditions: 

1) Nghĩa chính của Lý Nhân Duyên là mọi hiện tượng đều được sinh ra và biến dịch do bởi 
luật nhân quả. Từ này chỉ rằng: một sự vật sinh khởi hay được sinh sản từ tác dụng của 
một điều kiện hay duyên. Một vật không thành hình nếu không có một duyên thích hợp. 
Chân lý này áp dụng vào vạn hữu và mọi hiện tượng trong vũ trụ. Đức Phật đã trực nhận 
điều này một cách thâm sâu đến nỗi ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể nghiên 
cứu xa hơn được. Khi chúng ta nhìn kỹ các sự vật quanh ta, chúng ta nhận thấy nước, đá, 
và ngay cả con người, mỗi thứ đều được sản sanh bởi một mẫu mực nào đó với đặc tính 
riêng của nó. Nhờ vào năng lực hay chiều hướng nào mà các duyên phát khởi nhằm tạo ra 


2) 


Œ) 
Ù 


2) 


1484 


những sự vật khác nhau trong một trật tự hoàn hảo từ một năng lượng bất định hay cái 
không như thế? Khi xét đến quy củ và trật tự này, chúng ta không thể không chấp nhận 
rằng có một quy luật nào đó. Đó là quy luật khiến cho mọi vật hiện hữu. Đây chính lá 
giáo pháp mà Đức Phật đã tuyên thuyết —Dependent origination means that all 
phenomena are produced and annihilated by causation. This term 1indicates the following: 
a thing arises from or 1s produced through the agency of a condition or a secondary cause. 
A thing does not take form unless there 1s an appropriate condition. Thịs truth applies to all 
existence and all phenomena ¡n the universe. The Buddha Intuitively perceived this so 
profoundly that even modern sclence cannot probe further. When we look carefully at 
things around us, we find that water, stone, and even human beings are produced each 
according to a certain pattern with its own Individual character. Through what power or 
direction are the conditions generated that produce various things in perfect order from 
such an amorphous energy as “sunyata?” When we consider this regularity and order, we 
cannot help admitting that some rule exists. It 1s the rule that causes all things exIst. This 
indeed 1s the Law taught by the Buddha. 

Chúng ta không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà hiện hữu và sống nhờ pháp này. Ngay 
khi chúng ta hiểu được sự việc này, chúng ta ý thức được cái nên tẳng vững chắc của 
chúng ta và khiến cho tâm mình thoải mái. Chẳng chút bốc đồng nào, nên tẳng này dựa 
trên giáo pháp vững chẩy vô song. Sự bảo đảm này là cội nguồn của một sự bình an vĩ 
đạicủa một cái thân không bị dao động vì bất cứ điều gì. Đây là giáo pháp truyền sức 
sống cho hết thảy chúng ta. Pháp không phải là cái gì lạnh lùng nhưng tràn đầy sức sống 
và sinh động: We do not exist accidentally, but exist and live by means of this Law. As 
soon as we realize this fact, we become aware of our firm foundation and set our minds at 
ease. Far from being capricious, this foundation rests on the Law, with which nothing can 
compare firmness. This assurance 1s the source of the great peace of mind that 1s not 
agitated by anything. It is the Law that Imparts life of all of us. The Law 1s not something 
cold but 1s full of vigor and vivid with Life. 


(D-2) Nội Dung của Thập Nhị Nhân Duyên 
The contenfs 0ƒ the Twelve CondiHons ogƒ Cause-and-Fƒƒect 


Vô minh— lgnorance: Avidya (skt. 

Vô minh có nghĩa là ngu dốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê muội, không đúng như 
thật, mờ ám. Ngoài ra, vô minh còn có nghĩa là hoặc, mê tối, mù quáng tối tăm: Avidya 
means Ignorance, stupidity, or unenliphtenment. Avidya also means misunderstanding, 
being dull-witted 1gnorant, not conforming to the truth, not bright, dubious, blind, dark. 

Vô minh còn có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được thực chất và 
nguyên nhân khổ đau cuộc đời, không biết được diệt khổ, không biết được con đường diệt 
khổ. Từ vô minh sanh ra hành: Avidya also means being dull-witted ignorant not knowing 
the four noble truths, not knowing sufferings, the causes of sufferinsgs, the menfal state 
after severing sufferings, and the way to sever sufferings. Through Ignorance are 
conditioned volitional actions. 


3) 


1485 


Sự ngu dốt lầm nhận những hiện tượng huyễn hóa trên đời nầy mà cho rằng chúng là có 
thật —lgnorance which mistakes the 1llusory phenomena of this world for realities. 


(II) Hành— Volitional qcfi0HS: Samskara (skt——Action—Activity—Conceptlon—— 


l) 


2) 


Disposition——Karma formation——lmpulse——Moral conduct. 

Khi có vô minh thì có hành động, tức là có sự biểu hiện, hay hiện bày. Khi có chỗ hiển 
bày thì có thức —With ignorance, there 1s activity, and then there 1s manifestation. With 
manifesftation, there 1s conscIousness. 

Hành có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô minh phiển não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý 
tạo tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt vào vòng luân hồi sanh tử, hay tiến dần đến 
giải thoát. Từ hành sanh ra thức—Acting from ignorance would result in bad or favorable 
karma which 1s conducive to reincarnation or liberation. Through volitional actions 1s 
conditioned consciousness. 


(HI)Thức— Consciousness: V1Jnana (skt). 


Ũ 


2) 


3) 


Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành là pháp hữu vị. Khi có pháp hữu vị thì tâm phân biệt 
liền sanh khởi. Mà có tâm phân biệt là có chuyện rắc rối khởi sanh: Consciousness refers 
to discrimination. Activity refers to conditioned dharmas. When conditioned dharmas 
arise, thoughfs of discrimination arise. With thoughts of discrimination, lots of troubles also 
ArISe. 

Thần thức là phần tinh thần. Nếu chưa được giải thoát thì sau khi chết, thân xác tiêu tan, 
nhưng do thân khẩu ý tạo những nghiệp lành dữ, ý thức ấy sẽ đi theo tiến trình luân hồi 
mà đi vào bụng mẹ. Chỉ khi nào tam nghiệp đồng thanh tịnh thì người ấy được giải thoát. 
Từ ý thức ấy sanh ra một cái tên hay danh sắc—Vijnana means consciousness. lÝ not 
liberated yet, after death, the body decays, but the subJect's knowledge commonly called 
soul follows 1†s reincarnation course 1n accordance with the three karmas of body, speech 
and mind. Only when his knowledge gains the status of purification, then he would be 
liberated from reincarnation. Through conscIousness are conditioned name and form. 

Lục thức: The six forms of perception, awareness or discernment—See Lục Thức in 
Chapter 48, and Bát Thức in Chapter 49. 


(IV)Danh sắc— Name and form: Namarupa (skt)——Individuality of things—Mind and matter. 


D 


2) 


Sau khi sanh ra, nhờ vào ý thức mà chúng sanh ấy biết rằng nó có tên và thân thể, từ đó 
có ý thức về giác quan—After birth, thanks to his consciousness, the subject recognizes 
that he now has a name and a form (body). Through name and form are conditioned the 
SIX S€TS€S-OTØATS. 

Danh sắc chính là sự rắc rối trên đời nầy. Danh thì có rắc rối của danh, còn sắc lại có rắc 
rối của sắc. Trên cõi đời nầy, hễ có danh sắc là có rắc rối, mà hễ có rắc rối cũng do bởi 
tại danh sắc—Name and form are the trouble ¡n life. Name brings the trouble of name, 
and form brings the trouble of form. In this life, name and form are the trouble, and the 
trouble 1s name and form. 


(V) Lục nhập—Siïx enfrances: Sadayatana (sk——S1x faculties. 


Ù 


2) 


1486 


Sáu căn là sáu cơ quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài— 
The six sense organs (eye—form, ear—sound, nose—scent, fongue—taste, body—— 
Texture, mind—mental obJect)—He 1s now has five senses and mind to get in touch with 
respective counterparts. Through the six senses-organs 1s conditioned confact. 

Sáu căn sanh ra là vì muốn hiểu biết. Do đó mới gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì 
sao sanh khởi lục nhập? Vì muốn hiểu biết mà sanh khởi lục nhập. Tuy nhiên, có mấy ai 
ngờ rằng càng hiểu biết thì người ta càng mê muội, mà càng mê muội thì càng không hiểu 
biết —The six sense organs come about because we wish to understand thinøs; that is why 
the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind arise. Why do the six sense organs come Into 
being? Because of the desire to understand. However, who would have known that the 
more we try to understand, the more muddled we get. The more muddled we become, the 
less we understand. 


(VLUXúc— Confacf: Šparsa (sk——Touch—Feeling——Texture. 


Ù 


2) 


Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó sanh ra cảm giác Contact develops after the six 
Senses-organs are made. Through contact 1s conditioned feeling. 

Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì chúng ta cứ xúc chạm đủ phía 
giống như con ruồi cứ bay va chạm vào bức tường thành vậy. Vì sao chúng ta lại muốn 
xúc chạm? Vì chúng ta muốn hiểu biết ——Contact refers to touching or encountering. When 
we do not understand, we go seeking everywhere jJust like a fly that keeps bumping Into 
the wall. Why do we seek encounters? Because of our desire to understand. 


(VII)Thọ— Sensafion: Vedana——Receiving——PerceIving—Contact. 


Ù 


2) 


Những cảm giác vui, buôn, sướng khổ. Qua cảm giác đưa tới sự han muốn—Contact 
provokes all kinds of feelings, feelings of Joy, sadness, pleasure or pain. Through feeling 
1s condifioned craving. 

Sau khi tiếp xúc thì chúng ta có cảm giác, đó là “Thọ”. Khi không chạm phải việc khó 
khăn thì cảm giác của chúng ta rất thoải mái. Một khi chạm phải việc khó khăn chúng ta 
mới có cảm giác khó chịu. Khi không có người nào chê mình dở thì mình cảm thấy sung 
sướng, tới lúc bị chê mới thấy không vui. Đây chính là Cảm Thọ hay Cảm Giác —After 
we touch something, there 1s feeling. Before we run into difficulties, we feel very 
comfortable. Once we encounter difficulties, we feel very uncomfortable. When no one 
CrIficizes us, we feel very happy. But If anyone says something bad about us, we øetf upset. 
That 1s feeling. 


(VI )Á¡— Craving: Trsna (skt——Love——Thirst—Destre. 


Ù 


2) 


Ham muốn vui sướng kéo dài. Từ ham muốn đưa đến trói buộc —From the feeling of joy 
and pleasure, the subJect tends to prolong 1t as much as possible. Through craving 
conditioned clinging. 

Khi có cảm thọ thì yêu thích và chấp trước khởi sanh. Tại sao chúng ta có cẩm giác bất 
an? Vì chúng ta có ái. Có ái có yêu thì có ghét bỏ hay không thích. Đối với thuận cảnh thì 
sanh lòng yêu thích; với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Tại sao mình vui? Vì sao mình không 
vui, vân vân, tất cả đều do ái ố mà ra. Ố nghĩa là không yêu thích hay ghét bỏ. Chính vì 
có ái ố mà sự việc ngày càng thêm rắc rố—When we have feelings, love and attachment 


1487 


arise. Why do people feel Insecure? It is because of love. Once there 1s love, there 1s also 
hatred, or detestation. We like and cling to favorable situations, but detest adverse stafes. 
Why do we feel happy? And why do we feel unhappy? It 1s because we have feelings of 
love and hate. hate refers to dislike and loathing. Because of these, our troubles Increase 
day after day. 


(IX)Thủ— Grasping: Upadana (skt——Laying hold of —Clinging to existence. 


Ù 


2) 


Chấp thủ vào những thứ mà mình ham thích —He becomes attached to what he likes or 
desires. Through clinging 1s conditioned the process of becoming. 

Khi mình yêu thích thứ gì thì mình sanh tâm muốn nắm giữ nó, tức là thủ. Thủ là gì? Thủ 
là chấp trước, muốn chiếm hữu hay nắm giữ. Bởi vì có ái nên mới có lòng muốn chiếm 
đoat—When we see something we like, we want to grasp 1t. What 1s grasping? It 1s the 
action motivated by the wish to obtain something. Because you are fond of something, you 
wIsh to obfain It. 


(X) Hữu— Existence: Bhava (skt——Being——Existing——Becomning and re-becoming. 


Ù 


2) 


Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền được thỏa mãn. Vì sao mình lại muốn thỏa mãn dục 
vọng? Tại vì mình muốn sở hữu nó. Do đó mới nói “Hữu” tức là “Có”—Once we obtain 
something, we have satisfied our desire. Why do we want to fulfill our desire? It 1s 
because we want to possess things. With that wish for possession, “becoming”” OCCurs. 

Từ những tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ những gì mình muốn như tiền bạc, nhà 
cửa, danh vọng, vân vân. Qua chấp hữu mà “sanh” theo liền —Driven by his desires, the 
subject tries to take In possession of what he wants such as money, houses, fame, honor, 
etc. Through the process of becoming 1s conditioned bịirth. 


(XI)Sinh— Bữrth or rebth: ]ati (skt)—The final outcome of karma——Vì có cái hữu, nghĩa là 


“Có” hay “sự hiện hữu,” nên cứ muốn vật gì đó thuộc về mình. Khi đã thuộc về mình, thì 
liền có “Sanh”. Như vậy, thủ và hữu làm thành những nguyên nhân hiện tiền đưa đến 
“Sanh”. Mà qua sanh là dị diệt, khổ đau và chết chóc—Because of becoming, we want to 
possess things. Once we want to possess things, there 1s birth Into the next life. Thus, 
craving, clinging and becoming make up the present causes which will accompany the 
subJect in his birth. Through birth are conditioned decay, sorrow and death. 


(XI)Lão Tử—Old age and death: Jaramarana (sk)—Hễ có sanh ra là có già và có chết. 


1. 


Trong cuộc sống mới nầy, rồi con người sẽ phải đi đến lão và tử như mọi chúng sanh khác 
vậy thôi—In his new life, he will become old and die as every being does. 


(D-3) Những Định Nghĩa liên quan đến Nhân Duyên 
QOther definiHons related to Causes and condifions 


Nhân Duyên Cộng Tập Hội: 
Sự nối kết của các chuỗi nhân duyên——A concatenation of causal chains. 


1488 


Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt—The 
Buddha taught: “Because of a concatenation of causal chains there 1s bìrth, there 1s 
disappearance.” 

Nhân Duyên Pháp Sanh: Pháp khởi lên từ những nhân trực tiếp hay gián tiếp Real 
entities that arise from direct or Indirect causes. 

Nhân Duyên Y: Mọi pháp đều dựa vào chủng tử của mình mà sinh khởi (ba loại sở y là 
nhân duyên y, tăng thượng duyên y và đẳng vô gián y)—Dependent on cause, or the 
cause or causes on which anything depends. 

Nhân Hành Quả: Ba thứ nhân, hành, và quả (hạt giống, sự nẩy mầm, và trái)—Cause, 
action, and effect (seed, germination, and fruIt). 

Nhân Năng Biến: Sự tự chuyển biến từ nhân sang quả——A cause that is also an effect— 
The power 1n a cause fo transform 1tself into an effect. 

Nhân Nghiệp: Sự hoạt động của nhân—Sự hoạt động phối hợp trực tiếp hay gián tiếp của 
nhân chính hay nhân phụ (nhân tức là lực đích thân sinh ra quả, nghiệp là sở tác trợ duyên 
sinh quả; hai thứ nầy hòa hợp với nhau mà sanh ra vạn pháp)—The work or operation of 
causes—The co-operation of đirect and indirect causes, of primary and environmental 
Causes. 


(D-4) Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi 


Ten reqasons that all things in the real worid 
ought to have harinony among themselves 


(D Tổng quan về Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi—An 


oyerview 0ƒ the Ten reasons that all things im the real world ought to have harmony 
qmong themselyes: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có mười lý do khiến vạn hữu hòa điệu trong pháp giới duyên khởi—According to 
Prof. JunJiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, there are ten reasons that 
all things in the real world ought to have harmony among themselves. 


(II) Chỉ tiết về Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi— Details oƒ the 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


Ten reasons that qÏl things im the real world ought to have harmony among themselves: 

Vì vạn vật đồng thời hiện khởi: Because of the simultaneous rise of all things. 

Vì vạn vật hỗ tương ảnh hưởng lẫn nhau: Because of the mutual permeation of the 
influence of all things. 

Vì vạn vật thiết yếu hỗ tương đồng nhất (tương hủy và tương thành) để thể hiện sự hòa 
điệu: Because of the necessity of reciprocal identification between all beings (mutual self- 
negation to agree with each other) for the realization of harmony. 

Vì chủ và bạn thiết yếu là nhất thể, hay hòa điệu, để thành tựu mục đích: Because of the 
necessity of unity, or harmony, between the leaders and the followers for the attainment 
Of a purpose. 

Vì vạn vật khởi nguyên từ ý thể, do đó một ý niệm tương đông phải được phản ảnh trong 
tất cả: Because all things have theiïr origin in ideation, therefore a similar ideal ought to be 
expected of all. 


6) 


lÙ 


8) 


9) 


1489 


Vì vạn vật là kết quả của nhân duyên, do đó chúng hỗ tương phụ thuộc nhau: Because all 
things are the result of causation and therefore are mutually dependent. 

Vì vạn vật không định tính nhưng cùng hỗ tương phụ trợ, do đó chúng tự do hiện hữu trong 
sự hòa điệu với tất cả: Because all things are indeterminate or indefinite in character but 
mutually complementary, therefore they are free to exist in harmony with all things. 

Vì vạn vật đều có Phật tánh tiềm ẩn bên trong: Because of the fact that all beings have 
the nature of Buddha dormant In them. 

Vì vạn hữu, từ tối cao đến tối thấp, đều cùng chung trong một vòng tròn trọn vẹn 
(mandala): Because of the fact that all beings, from the highest to the lowest, are parts of 
one and the same Mandala (circle). 


10) Vì có sự hỗ tương phản chiếu tất cả mọi tác dụng, như trong một căn phòng dựng các mặt 


Ù 


kính chung quanh, sự vận động của một ảnh tượng tạo ra sự vận động của hằng nghìn 
phản chiếu: Because of mutual reflection of all activities, as in a room surrounded by 
mirrors, the movement of one Image causes the movement of the thousand reflections. 


(D-5) Tận Diệt Vô Minh 
Eradication 0ƒ lgnorance 


Muốn diệt trừ vô minh chúng ta phải quán sát trạng thái sinh khởi trong quá khứ xa xưa 
và sự luân lưu của 12 nhân duyên trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tuy nhiên, 
phàm phu chúng ta căn cơ thấp kém không thể làm những điều vừa kể trên được để trực 
tiếp diệt trừ vô minh gốc rễ như các vị Bồ Tát Đại Thừa, hay những vị Phật tương lai, 
nhưng chúng ta có thể diệt trừ vô minh ngọn là “Ái, Thủ, và Hữu.” Vì thế, chúng ta phải 
cố gắng thực hiện sao cho không phát sinh tâm tham ái. Không tham ái mới không thủ hay 
không tìm cầu. Không tìm cầu nên không có hữu hay thọ quả sinh tử về sau nầy—To 
eradicate Ignorance, we must go back to the past and observe the first step of the 
conditioninng process and study how the twelve links operate In the past, present and 
future. However, as ordinary people, our level of understanding and practicing dharmas 1S 
sữill low; therefore, we cannot apply the first method of eradicating ignorance at the root 
like Bodhisattvas and Becoming-Buddhas, but we can do It by eradicating desire, clinging, 
and becoming. Therefore, we must keep from amnifesting any strong desire, covefousness 
for acquisition. Without such a desire, we will be freed from clinging. lÝ we are not 
attached to anything, we wIll be liberated from the cycle of birth and death. 


(D-6) Những lời Phật dạy về Thập Nhị Nhân Duyên 
The Buddha)s teachings on the Nidana 


Tùy nơi Vô Minh mà phát sanh Hành: Từ nơi vô minh mà phát sanh ra các hành động 
điên đảo mê lầm—Dependent on Ignorance arises Conditioning Activities (ignorance 
ØIVes rise to actions). Ignorance (stupidity or darkness) develops IntO varlous crazy, 
chaotic, and delusional conducts and practices. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1490 


Tùy nơi Hành mà phát sanh Thức: Do nơi các hành động của thân khẩu ý hành xử sai 
quấy mà sanh ra cái thức tánh phân biệt phẩi quấy, vân vân——Dependent on Conditioning 
Activitiles arises Relinking Consciousness (Actlons øIve rIse to conscIousness). lImproper 
and delusional actions of body, speech, and mind give rise to a consciousness filled with 
discriminations of right, wrong, efc. 

Tùy nơi Thức phát sanh Danh Sắc: Do nơi thức phân biệt sai quấy mà cảm thọ thành thân 
tứ đại hay danh sắc—Dependent on Relinking Conciousness arises Mind and Matter 
(consciousness ø1ves rise to form name©). lí 1s to say, consciousness (false discriminations) 
leads to having a physical body or form-name. 

Tùy nơi Danh Sắc phát sanh Lục Căn: Do nơi thân tứ đại mà sanh ra sáu căn, nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, và ý—Dependent on Mind and Matter arises the Six Spheres of Sense 
(form name gives rise to sIx entrances). Ït is to say, the physical body gives birth to the six 
entrances of sight, hearing, scent, taste, body, and mind. 

Tùy nơi Lục Căn phát sanh Xúc: Do nơi lục căn bất tịnh mà sanh ra các sự xúc cẩm và va 
chạm với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp, như là sự xúc chạm thân mật giữa 
người nam và người nữ—Dependent on the Š5ix Spheres of Sense arises Contact (sIX 
©entrances ØIve€ rise to interacfions). Ít 1s fO say sIX entrances ø1ve rise to Interactions, or the 
Impure six faculties will breed attachments and wanting to connect with the six elemenfs 
of form, sound, fragrance, flavor, touch, and dharma, such as sexual intimacies between a 
man and a woman. 

Tùy nơi Xúc phát sanh Thọ: Từ nơi những cảm xúc trên mà sanh ra các sự thọ lãnh hay 
thọ dụng, như ham muốn sắc đẹp, ham muốn ăn ngon, vân vân—Dependent on Contact 
arises Feeling (Interaction gIves rise fo reception), which means attachments and 
Interactions with these elements breed yearnings to receive them, such as sight yearn for 
beautiful forms, taste yearn for great delicacies, etc. 

Tùy nơi Thọ phát sanh Ái: Thọ duyên ái, tức là do từ nơi các sự thọ nhận kia mà cảm ra 
những sự yêu ái, say mê, vân vân—Dependent on Feeling arises Craving (reception ø1ves 
rIse to love). Ït 1s to say, having received and accepted such pleasures ø1ves rise to love, 
fondness, etc. 

Tùy nơi Ái phát sanh Thủ: Ái duyên thủ,tức là từ nơi yêu ái mà sanh ra sự chấp chặt, giữ 
lấy không chịu buông bổỏ—Dependent on Craving arises Grasping (love gives rise to 
pOSSessIVeness). It 1s to say, love ø1ves rIse to covetousness, fixation, unwilling to let go. 
Tùy nơi Thủ phát sanh Hữu: Thủ duyên hữu, tức là do từ nơi cái chấp giữ kia mà sanh cái 
tánh tư hữu, nghĩa là cái của ta, và cái không phải của ta, hay tất cả là của ta, chớ không 
phải của ngươi, vân vân—Dependent on Grasping arises Becoming (possessiveness øives 
rIse fO ©xistence). Ït 1s to say, from being possessive gIves rise to the characteristic of 
private exIstence by discriminating what 1s “mine” and what 1s not “mine,` or everything 1s 
mine and nothing 1s yOurs, ©fc. 


10) Tùy nơi Hữu có Sanh: Hữu duyên sanh, tức là do nơi tư hữu ấy mà phải trầm luân vào 


vòng luân hồi sanh tử, tức là đầu thai, chuyển kiếp, trôi lăn trong ba cõi sáu đường như 
một chúng sanh—Dependent on Becoming arises Birth (existence g1ves rise to birth). Ït 1s 
to say, having the concept of private existence gives rise to rebirth, which 1s to change 
lives, and continue drowning in the cycle of birth and death in the three worlds and six 
realms as a sentient being. 


1491 


11) Tùy nơi Sanh có Già Yếu Khổ Đau: Sanh duyên lão, tức là hễ có sanh là có thân tứ đại, 


và dĩ nhiên là có già yếu khổ đau—Dependent on Birth arises Old Age and Sorrow (birth 
ØIves rIse to old age and sufferings). It 1s to say, 1f there 1s birth, then there has to be a 
physical body of Iimpermanence, and naturally, there 1s also old age and sufferings. 


12) Tùy nơi Già yếu Khổ Đau mà lại Tử: Lão duyên tử, tức là hễ có già yếu khổ đau là cuối 


cùng có chết—Dependent on Old Age and Sorrow arises Death (old age and sufferings 
gIve rise to death). It 1s to say, 1ƒ there are old age and sufferings, there 1s eventualy death. 


(D-7) Lời kết luận của Đức Phật về Vô Minh 
The Buddha concluston about Nidana 


(D Tổng quan về Lời kết luận của Đức Phật về Vô Minh—An overvie woƒ the Buddha 


conclusion about Nidana: HỄ vô mình không sanh thì các hành trực thuộc khác cũng 
không có. Ví như hạt giống mà không có mộng thì chổi không sanh. Chồi đã không sanh 
thì không có thân cây; thân cây đã không thì không có nhánh lá hoa quả chỉ cả—TIf a seed 
does not germinate, a shoot will not rise, and 1f a shoot does not rise, then there will be no 
plant. And I1f there is no plant, there won't be any leaves and branches. 


(II) Chỉ tiết về Lời kết luận của Đức Phật về Vô Minh —Deails oƒ the Buddha conclusion 


l) 


2) 


3) 


4 


qabout Nidana: 

Tận diệt Vô Minh dẫn đến chấm dứt Hành: Do cái vô minh kia diệt, các hành động sai 
lầm cũng không do đâu mà có được —The cessation of igonorance leads to the cessation 
of Conditioning Activities (when Ignorance 1s extinguished, Action 1s extinguished). It 1s to 
Say, 1Ÿ Ienorance ceases then all the false and mistaken conducts and practices will not 
transprre. 

Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức: Do các hành động sai quấy của thân khẩu ý 
không còn, thì thức tánh phân biệt cũng không sao sanh khởi được—The cessation of 
Conditioning Activities leads to the cessation of relinking-Consclousness (when Action 1s 
extinguished, Consclousness 1s extinguished). It 1s to say, 1f the improper and delusional 
actions of body, speech, and mind no longer exist, then the various consciousnesses filled 
with discriminations will also cease. 

Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh Sắc: Một khi cái thức phân biệt phải quấy không 
sanh thời không có thân danh sắc——The cessation of Relinking-Consciousness leads to the 
cessaton of Mind and Matter (when consciousness 1s extinguished, form name Is 
extinguished). It is to say, 1f the consciousness of false and mistaken discriminations of 
right and wrong 1s no longer born, then there will not be a body of form name (there 1s no 
reIncarnation or rebirth). 

Chấm dứt Danh Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn: Khi không có thân danh sắc thì lục căn 
cũng không thành—The cessation of Mind and Matter leads to the cessation of the Six 
Spheres of Sense (when form name Is extinguished, the six entrances are extinguished). It 
1S tO say, 1ƒ the body of form-name does not exist, then the six entrances of sight, hearing, 
smell, taste, body, and mind cannot exIst. 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1492 


Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc: Khi thân lục căn bất tịnh không có, thời sự 
tiếp giao giữa nam nữ cũng như cẩm xúc với lục trần cũng không có—The cessation of 
the Six Spheres of Sense leads to the cessation of Contact (when the six entrances are 
extinguished, interactions are extinguished). In other words, If the Iimpure body of six 
faculties does not exIst, then the matter of lusts, attachments, and 1ntimacIes between men 
and women, and the desires for the six elements of form, sound, fragrance, flavor, touch, 
and dharma will also cease. 

Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ: Khi sự tiếp xúc với nhau không có, thì sự thọ lãnh 
cũng không cốó—The cessation of Contact leads to the cessation of Feeling (when 
Interaction 1s extinguished, reception 1s extinguished). In other words, If there are no 
Interactions and no connections, then there 1s no acceptance and reception. 

Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái: Khi sự thọ dụng không có thì không có yêu ái, 
thương mến, và ham mong, vân vân—The cessation of Feeling leads to the cessation of 
Craving (when reception 1s extinguished, love 1s extinguished). In other words, 1ƒ 
acceptance and reception do not occur, then there 1s no love, fondness, or yearning, etc. 
Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ: Do sự yêu ái không sanh thời sự chiếm hữu hay chấp 
giữ cũng không do đâu mà sanh khởi được—The cessation of Craving leads to the 
cessatlon of Grasping (when love 1s extinguished, possessivenes 1s extinguished). That 1s 
to say, 1ƒ love and fondness do not rise, then there 1s no covetousness, fixation, or the 
unwillinsgness to let go, etc. 

Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu: Do sự chấp giữ không còn, thời cũng không có cái 
của ta hay của người —The cessation of Grasping leads to the cessation of Becoming 
(when possessiveness Is extinguished, existence 1s extinguished). In other words, 1f the 
characteristic of private existence and the possessive nature do not exist, then there 1s no 
separation of what belongs to me, and what belongs to others. 


10) Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh: Do cái của ta hay của người không còn, thời 


không còn tát sanh nữa——The cessation of Becoming leads to the cessation of Birth (when 
exIstence 1s extinguished, rebirth 1s extinguished). This means, 1f the ideas of what”s mine 
and what”s yours cease, then there 1s no more rebirth and reincarnation. 


11) Chấm dứt Sanh dẫn đến chấm dứt Già Cả Bệnh Hoạn Khổ Đau: Khi sanh diệt, nghĩa là 


không có thân tứ đại, thời già cả, bệnh hoạn, khổ đau cũng không còn——The cessation of 
Birth leads to the cessation of Old Age, Sickness and Sorrow (when birth 1s extinguished, 
old age, sickness, and sorrow are also extinguished). In other words, 1f there 1s no birth, 
which means there is no physical body of impermanence, then there 1s no old age, 
sickness, and pain. 


12) Chấm dứt sanh còn dẫn tới chấm dứt Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Phiền Não, 


và Thất Vọng: The cessation of Birth also leads to the cessation of Old Age, Death, 
Sorrow, Lamentation, Pain, Grief, and Desparr. 





Œ) 


1493 


CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM 
CHAPTER THIRTY-EIGHT 


Chướng Ngại— Hindrances 
Kimcanam or Palibhodho (p) 
Varana or Avarana (skt). 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Chướng Ngại 
Overview and Meanings oƒ Hindrances 


Tổng quan về “Chướng Ngại”—An overview oƒƑ_` Kincanam or Palibhodho (p) and 
Varana or Avarana (skf): Theo Phật giáo Đại Thừa, chướng ngại (avarana) là một trong 
hai yếu tố làm u mê hay gây trở ngại chúng sanh cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi sanh 
tử. Trong hai thứ chướng kể dưới đây thì phiền não chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri 
chướng, vì ý muốn sống và những thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà người ta có thể điều 
phục hoàn toàn. Các bậc A La Hán có khả năng đoạn diệt phiển não chướng và đạt được 
hữu dư Niết Bàn, chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát mới có khả năng phá vỡ sở tri chướng qua 
đốn ngộ về không tánh nơi vạn hữu mà thôi —According to Mahayana Buddhism, 
Avarana Is one of the two factors which cause a being to remain unenlightened and 
enmeshed (hindered) ¡n the cycle of birth and death. Among the two below mentioned 
hindrances of conative and intellectual, the latter 1s easler to destroy than the former, for 
the wIll to live or the egoistic impulses are the last thing a man can bring under complete 
confrol. Arahan 1s capable of eliminating the hindrance of passions and attan an 
Incomplete Nirvana, but only Buddhas and Bodhisattvas are able to break throuph a direct 
realization of the emptiness of all phenomena and attain a Complete Nirvana. 


(1U Nghĩa của “chướng ”— The meanings oƒ_ Kincanam or Palibhodho (p) and Varana or 


l) 
2) 


3) 


4) 


3) 
6) 


Avarana (skf). 

Cái màn: A screen. 

Chướng ngại: Kincanam or Palibhodho (p——Hindrances—Obstacles—Drawback—— 
Impediment. 

Điều chướng ngại, gây trở ngại cho sự tu chứng: Varana or Avarana (skt)——Hindrance 
which hinders the realization of the truth. 

Từ dùng để chỉ dục vọng và phiển não che mờ sự giác ngộ: Kincanam or Palibhodho 
(p—Varana or Avarana (skt)—A term used for the passions or any delusion which 
hinders enlightenment. 

Phướn: Ketu or Dhvaja (skt——Tấm lụa bên trên có chữ——A pennant, streamer, flag, sign. 
Chướng ngại (sự trói buộc bởi phiền não gồm có tham, sân, hôn trầm thùy miên, trạo cử 
và nghi hoặc). Trong Phật giáo, chướng ngại là những tham dục hay mê mờ như vô minh, 
phiền não, tội nghiệp, quả báo, hay hậu quả của những tiền khiên làm trở ngại sự giác 


7) 


8) 
b) 
c) 
đ) 


Œ) 


1494 


ngộ. Chướng ngại mà bất cứ Phật tử nào cũng đều phải vượt qua—ln Buddhism, 
hindrances mean the passions or any delusions e.g. Ignorance, delusion, sin, retribution, or 
the results of one”s previous lives which hinder enlightenment. Hindrances that any 
Buddhist must overcome before achieving enlightenment. 

“Nivarana” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là triển cái, nghĩa là những gì ngăn che và 
cẩn trở sự phát triển tinh thần, sở dĩ gọi là triển cái bởi vì nó đóng kín, cắt đứt và che 
khuất. Chúng đóng kín cánh cửa đi vào giải thoát. Ngũ cái, hay ngũ triển cái (sự trói buộc 
bởi phiển não gồm tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử và nghi hoặc). Chướng ngại 
hay ngăn cẩn. Đây là năm nhân tố gây trở ngại và làm rối loạn tinh thần, cũng như ngăn 
cẩn con người nhìn thấy chân lý cũng như đạt tới sự tập trung hoàn toàn. Chướng ngại 
gồm những thứ sau đây—“NÑivarana” is a Sanskrit term that means those which hinder and 
obstruct mental development. They are called hindrances because they completely close 
1n, cut off and obstruct. They close the door to deliverance. The five factors which hinder, 
dusrupt the mind and blind our vision from the truth and prevent our abilifty to concentrate. 
Ham muốn: Abhidya (sk)—Lust, or desire. Hindrances include the followings: 

Hung dữ: Pradosha (sk——HI-wIll, hatred. 

Cứng rắn hay mềm yếu: Styana and Middha (skt)—Slot and torpor. 

Sôi nổi và cắn rứt: Anuddhatya and Kaukritya (skÐ—Worry (Restlessness) and 
compunction. 

e) Nghi ngờ: Vichikifsa (skÙ——Doubt. 


(B) Phân Loại Chướng Ngại 
Categories 0ƒ` Hindrances 


Nhị Chướng— Two hindrancesz Avaranadvaya (skÙ—Hai loại chướng ngại —TWo 
hindrances: 


(A-1) 


Ù 


2) 





Phiển não chướng: Klesavarana (skt)—Hindrance of passions—Afflictive hindrance— 
Những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và trở ngại Niết bàn—The passions and 
delusion which aid rebirth and hinder entrance Info nirvana. 

Sở tri chướng: Jneyavarana (skt——Hindrance of knowledge——The intellectual hindrance—— 
Trí huệ trần tục cho những điều không thật là thật làm cẩn trở chân trí huệ——Worldly 
wisdom, assuming the seeming as real, a hindrance to true wisdom. The barrier of the 
known, arising from regarding the seeming as real. 


(A-2)Trong hai thứ chướng kể trên thì phiển não chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, vì 


(B) 


Ù 
2) 


ý muốn sống và những thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà người ta có thể điều phục hoàn 
toàn—Among the two above mentioned hindrances of conative and ¡intellectual, the latter 
1S easler to destroy than the former, for the will to live or the egoistic Impulses are the last 
thing a man can bring under complete control. 


Phiển não chướng: See (A-1) 1. 
Giải thoát chướng: Hindrances to deliverance. 


1495 


(C) 
1) Lý chướng: Hindrances to truth, such as false doctrine. 
2) Sự chướng: Hindrances of the passions to entry Into nirvana such as desire. 


(H) Tam Chướng— Three kinds oƒ hindrance: Vighna (skt)—Three kinds of Vighna—Three 
barriers—Tam Chướng——Ba loại chướng ngại. 

(A) 

I) Phiền não chướng—Hindrances of affliction: Hoặc Chướng—Chướng gây nên bởi dục 
vọng, ham muốn, hận thù và ngu si. Phiển não chướng hay những dục vọng và ảo tưởng 
làm tăng tái sanh và trở ngại Niết bàn —The passions and delusion which aid rebirth and 
hinder entrance to nirvana. Hinderers or barriers caused by passions, desires, hate, 
stupidity. Hindrance of passlons or afflictive hindrance (obscuration of negative emotIon§s). 
The passions and delusion which aid rebirth and hinder entrance Into nirvana. 

2) Báo chướng—Hindrances of retribution: Chướng gây nên những quả báo—Hindrances of 
recompense, or hinderers caused by the retributions. 

3) Nghiệp chướng—Karmic hindrances: Chướng ngại gây nên bởi những nghiệp đã được 
làm —Hinderers caused by the deeds done, or hindrances of previous karma. 

(B) l 

I)_ Bì phiên não: Chướng ngại bởi ngoại cảnh——Delusions from external objects. 

2) Nhục phiền não: Chướng ngại gây nên bởi nội kiến——Delusions from internal views. 

3) Tâm phiển não: Chướng ngại gây nên bởi tâm thần mê muội—Delusions from mental 
Ignorance. 

(C) 

1) Ngã mạn: Self-importance. 

2) Tật đố: Envy. 

3) Tham dục: Desrre. 


(HI)Ngũ Chướng Ngại (Triền Cái)— Five hindrances: 

(A) Tổng quan về Ngũ Chướng Ngại—An overview øƒ the Five hindrances: Tâm mê mờ không 
phải chỉ bắt nguồn từ lòng hoài nghi mà còn sinh ra từ 5 mối phiền trược khác. Khi 5 mối 
phiền trược này hiện diện thì tâm của chúng phải trải qua trạng thái sân hận hận, phiển 
muộn và phản kháng. Nhưng theo Thiển sư Sayadaw U Pandita trong quyển “Ngay Trong 
Kiếp Này,” chúng ta có thể vượt qua 5 mối phiển trược này. Thiển Minh Sát sẽ tự động 
quét sạch chúng và làm cho tâm chúng ta trở nên trong sáng. Nếu những phiền trược này 
có xâm nhập vào việc hành thiền của chúng ta, thì việc đầu tiên là chúng ta phải nhận 
diện chúng để phục hỗi lại trạng thái tâm uyển chuyển và rộng lớn của mìnhTheo Kinh 
Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm triển cái, chúng làm chướng ngại và che dấu 
thực tại khỏi tâm thức—A deluded mind arises not only from doubt, but also from mental 
fetters. When these menfal fetters are present, the mind suffers from hard and prickling 
states of aversion, frustration and resistence. But according to Zen master Sayadaw U 
Pandita in “In This very Life,” these five fetters can be overcome. Vipassana meditation 
clears them automatically from the mind. If they do manage to intrude upon one”s 
practice, identifying them 1s the first step toward recovering a broad and flexible menfal 
state. According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five 


1496 


hindrances which, in the sense of obstructing and hindering and concealing reality from 
CONSCIOUsness. 


(B) Chỉ tiết về Năm Chướng Ngại— Details oƒ the Five hindrances: 


Ù 
8) 


b) 


2) 


b) 


Tham Dục Chướng: Kamacchanda (p)—Lust. 

Tham dục là sự ham muốn duyên theo nhục dục ngũ trần. Những tư tưởng tham dục chắc 
chắn làm chậm trể sự phát triển tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình 
lắng tâm an trụ. Sở dĩ có tham dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. 
Vì không cẩn mật canh phòng sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập vào 
làm ô nhiễm tâm thức. Do vậy người tu theo Phật cần phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, 
không dễ duôi hờ hửng để cho chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải 
thoát của mình—The hindrance of sensuality (sensual desire). Sensual desire is lust for 
sense obJects. Sensual thoughts definitely retarded mental development. They disturb the 
mind and hinder concentration. Sensuality 1s due to non-restraint of the six senses, which 
when unguarded giIve rises to thoughts of lust so that the mind-flux is defiled. Hence the 
need for any Buddhist 1s to be on his guard against this hindrance which closes the door to 
deliverance. 

Mối phiền trược đầu tiên là bị trói buộc vào ngũ dục. Vì chỉ thích những đối tượng tốt đẹp 
nên hành giả không hài lòng với những øì đang thực sự diễn ra trong giây phút hiện tại. 
Đối tượng chính trong thiển tập của hành giả là sự chuyển động của bụng không đủ sức 
hấp dẫn và thích thú so với những đối tượng tưởng tượng của hành giả. Nếu sự không hài 
lòng này xảy ra, sự phát triển thiển tập của hành giả sẽ bị ngầm phá——The first mental 
fetter 1s to be chained to the various obJects of the senses. Desiring only pleasant obJects, 
one will be dissatisfied with what 1s really occurring In the present moment. The primary 
obJect, the rising and falling of the abdomen, may seem Iinadequate and uninteresting In 
comparIlson with one`s fantasies. If this dissatisfacion occurs, one°s meditatve 
development w1ll be undermined. 

Sân hận Chướng: Vyapada (p)—The hindrance of ilI-will. 

Điều ưa thích dẫn dắt chúng sanh đến chỗ luyến ái, trong khi điều trái với sở thích đưa 
đến sự ghét bỏ. Đây là hai ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế gian. Đây cũng chính là 
nguyên nhân phát sanh mọi khổ đau phiển não cho chúng sanh—A desirable object leads 
beings to attachment, whereas an undesirable one leads to aversion. These are fwo great 
fires that burn the whole world. They also produce all kinds of sufferings for sentlent 
beIngs. 

Cũng như tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân 
hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm và 
che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng như gây 
trở ngại cho ánh sáng chân lý, đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt nền tẳng 
trên vô minh, chẳng những làm chậm trể sự phát triển của tâm trí, mà còn đốt cháy cả 
rừng công đức mà ta đã tích tập từ bao đời kiếp —As in the case of sense-desire, it is 
unwise and unsystematic attention that brings about 1lI-will. When not under control, 1Ìl- 
will propagates Itself, saps the mind and clouds the vision. It distorts the entire mind and 
thus hinders awakening to ignorance, not only hamper mental growth, but also destroy the 
whole forest of merits which we had accumulated In so many lives. 


3) 
a) 


b) 


4) 
8) 


b) 


5) 


b) 


1497 


Hôn Trầm Thụy Miên Chướng: Thina-middha (p)—Stiffness and torpor. 

Hôn trầm thụy miên hay hôn trầm dã dượi, đây là trạng thái uể oải của tâm (thân thể mỏi 
mệt không phải là hôn trầm dã dượi), không buồn hoạt động——The hindrance of sloth and 
torpor, or sloth 1s a morbid of the mind or menfal states (bodily fatigue 1s not considered as 
sloth or torpor). 

Đây không phải là trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, đôi 
khi vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiển mất lòng 
nhiệt thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm 
làm cho tâm thần càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hửng 
hờ —It 1s not the state of sluggishness of the body (for even the arhats, who are free from 
this 1H, also experience bodily fatihue). This sloth and torpor lessens the yogiˆs enthusiasm 
and earnestness for meditation so that the meditator becomes mentally sick and lazy. 
Laxity leads to greater slackness until finally there arises a state of callous Indifference. 
Trạo Cử Hối Quá Chướng: Uddhacca-kukkucca (p)—Agitation and worry. 

Phóng dật hay lo âu là trạng thái tâm liên hệ đến những tâm thức bất thiện—Mental 
restlessness or excitement or worry 1s a mental state of the mind which 1s associated with 
all types of Immoral consciousness. 

Còn gọi là phóng dật lo âu, một chướng ngại làm chậm trể bước tiến tinh thần. Khi tâm 
phóng dật thì như bầy ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, khó lòng an trụ 
được. Tình trạng chao động nầy là một trở ngại trên đường đi đến định tĩnh. Khi hành giả 
mãi lo âu suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, những việc 
làm xong, cũng như những việc chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của đời sống, thì 
chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc—The hindrance of worry and flurry, also 
called restlessness and remorse. This 1s another disadvantage that makes progress more 
difficult. When the mind becomes restless like flustered bees ¡in a shaken hive, It cannot 
concenftrate. This menfal agitation prevents calmness and blocks the upward path. Worry 
1s Just as harmful. When a man worries over one thing and another, over things done or 
left undone, and over misfortunes, he can never have peace of mind. All this bother and 
worry, this fidgeting and unsteadiness of mind, prevent concentrafion. 

Nghi Chướng: Vicikiccha (p)—Doubt. 

Hoài nghi hay không quyết định là suy nghĩ làm trống rỗng trí tuệ—Doubt or indecision 
which 1s devoid of the remedy of wisdom. 

Còn gọi là hoài nghi, không tin tưởng về sự chứng đắc thiển định, không quyết định được 
điều mình đang làm. Ngày nào mình còn tâm trạng hoài nghi, ngày đó tính thần còn bị 
lung lạc như người ngôi trên hàng rào, không thể nào trau dổi tâm trí được —The 
hindrance of sceptical doubt or uncertainty. The hindrance of doubt 1s the Inability to 
decide anything defimtely. It includes doubt with regard to the possibility of attaining the 
Jhana, and uncertain on what we are doing. Unless we shed our doubts, we will continue to 
suffer from 1t. As long as we continue to take skeptical view of things, sifting on the fence, 
this will most detrimental to mental development. 


(C) Làm thế nào để chế ngự năm chướng ngại nây?—How can we overcome these ƒive 


hindrances?: Những phương thức khác nhằm chế ngự năm chướng ngại nây—Other 
methods of overcoming these five hindrances. 


Ù 
8) 
b) 
c) 
đ) 


2) 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


1498 


Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế ngự năm chướng ngại nầy—A Buddhist 
must always practice the right efforts to overcome these five hindrances: 

Ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không cho nó phát sanh: To prevent 
the arsing of evil unwholesome thoughts that have not yet arisen in the mind. 

Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh: To discard such evil thoughts already 
Arisen. 

Khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh: To produce wholesome thoughts not yet 
Arisen. 

Củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát sanh: To promote and maintain the good 
thoughts already present. 

Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục năm 
chướng ngại nây, hành giả cũng cần phải trau dồi và phát triển năm yết tố tâm lý gọi là 
chi thiển. Chính năm chi thiển nầy sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp 
lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiển. Các thiển chi nầy theo thứ tự từng chi 
một, chế ngự các chướng ngại ngăn cẩn con đường thiền định của hành giả——According to 
Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, to overcome these Íive 
hindrances, one has to develop five psychic factors known as five factors of Jhana. It is the 
psychic factors that raise the practitioner from lower to higher levels of menfal purity. The 
consciousness that 1s assoclated with them becomes known as “jhana.” These psychic 
factors, in order, step by step, subdue the hindrances that block the path of concentration: 
Tầm được dùng để chế ngự hôn trầm dã dượi: Vitakka (p)—Tâm——Applied thought ¡s 
used to subdue sloth and torpor. 

Sát được dùng để chế ngự hoài nghi: Vicara (p)—Sát—Sustained thought is used to 
subdue doubt. 

Phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận: Piti (p)—Phỉ—Joy is used to subdue ilI- 
will. 

An lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu: Sukha (p)—Lạc—Happiness is used to 
subdue restlessness and worry. 

Trụ được dùng để chế ngự tham dục: Ekaggata (p)—Trụ—One pointedness or unification 
of the mind which 1s used to subdue sense desire. 


(C-4)Những phương thức nhằm khắc phục năm chướng ngại này— Methods oƒ overcoming oƒ 


l) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 
2) 


a) 
b) 


these ƒive hindrances: 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục—S¡x conditions tend to the eradication 
Of sense-desires: 

Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsome of the object. 

Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsome. 

Thu thúc lục căn: Sense-restrant. 

Ăn uống điều độ: Moderation in food. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt sự oán ghét—Six conditions tend to eradication 
of ill-will: 

Nhận biết đối tượng với thiện ý: Perceiving the object with thoughts of goodwill. 

Kiên trì quán tưởng về tâm từ bi: Constant meditation on loving-kindness. 


c) 
đ) 
©) 
Ð 
3) 


a) 


b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 
4 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 
Ù 
3) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 


1499 


Suy niệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên: Thinking that karma is one”s own. 

Sống tu theo quan niệm như vậy: Adherence to that view. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hôn trầm—Si¡x conditions tend to eradicate of 
sloth and torpor. 

Suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm thực vô độ: Reflection on the object of 
moderation in food. 

Thay đổi tư thế (oai nghi): Changing of bodily postures. 

Quán tưởng đối tượng ánh sáng: Contemplation of the object of light. 

Sống nơi trống trải: Living in the open. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt phóng dật hay lo âu —§ix conditions tend to 
eradication of restlessness: 

Thông suốt pháp học: Erudition or learning. 

Nghiên cứu học hỏi và thảo luận: Questioning or discussion. 

Thấu triệt tinh thần của giới luật: Understanding the nature of Vinaya dicipline. 

Thân cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng: Associatlon with senior virfuous 
monks. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài nghi—S¡x conditions tend to eradication of 
doubt. 

Thông suốt giáo pháp và giới luật: Knowledge of the Dharma and Vinaya. 

Nghiên cứu tìm học và thảo luận: Discussion or questioning. 

Thấu triệt tỉnh thần của giới luật: Understanding of the nature of the Vinaya dicipline. 
Niềm tin hoàn toàn vững chắc: Excessive confidence. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 


(C-5)Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”—According to Most 


Venerable Piyadassi in “The Buddha`s Ancient Path”: Theo Hòa Thượng PIiyadassl trong 
quyển “Con Đường Cổ Xưa,” để khắc phục năm chướng ngại nầy, hành giả nên dùng năm 
thiển chi trong tu tập, vì chính năm thiển chi nầy sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành 
giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiển, các thiển chi nầy theo thứ 
tự từng chi một sẽ chế ngự các chướng ngại ngăn cẩn con đường thiển định của hành giả, 
chẳng hạn tham dục được chế ngự bởi định hay nhất tâm, sân hận được chế ngự bởi hỷ, 
hôn trầm và thụy miên bởi tầm, trạo cử và hối quá bởi lạc, và hoài nghi bởi tứ — 
According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancient Path,” in order to be 
able to overcome the five hindrances, practitioner should develop five psychic factors 
known as “Jhananga” or factors of Jhana. They are vitakka, vicara, pitl, sukha, and 
ekaggata which are the very opposites of the five hindrances. lí is these psychic factors 
that raise the practitioner from lower to higher levels of mental purity. These psychic 
factors, in order, step by step, subdue the hindrances that block the path of concentration. 


1500 


Sense desrre, for 1nstance, 1s subdued by ekaggata, that 1s, unification of the mind; 1ÏI-w1ll 
by Joy (piti); sloth and torpor by applied thought (vitakka); restlessness and worry by 
happiness (sukha), and doubt by sustained thought (vicara). 


(D) Ngũ Chướng Khác— Other five hindrances: Năm chướng ngại khác. 

(D-1)Năm chướng ngại mà Phật nói tới trong Kinh Pháp Hoa— The ƒfive hindrances which the 
Buddha mentioned in the Lotus Sufra: 

1) Tín Chướng: Khi dễ hay lừa dối là một chướng ngại cho niềm tin—Deception is a bar to 
faith. 

2) Tiến Chướng: Lười biếng là một chướng ngại cho tinh cần tu tập—Sloth or laziness is a 
bar to zeal of cultivation. 

3) Niệm Chướng: Sân hận hay giận dữ là một chướng ngại cho chánh niệm—Anger 1s a bar 
to remembrance. 

4)_ Định Chướng: Thù hận là một chướng ngại cho thiển định: Hatred ¡s a bar to meditation. 

53) Tuệ Chướng: Oán ghét là một chướng ngại cho việc phát sanh trí tuệ——The discontent 1s a 
bar to wIsdom. 

(D-2)Theo Kinh Đại Nhật, có năm chướng ngại—According to the Vairocana Sufra, there are 
ve hindrances: 

1) Phiển Não Chướng: The hindrances of passion-nature (original sin). 

2) Nghiệp Chướng: The hindrances of karma caused In previous Ïives. 

3) Sinh Chướng: The hindrances of the affatrs of life. 

4) Phát Chướng: The hindrances of no friendly or competent preceptor. 

5) Sở tri Chướng: Barrier of old knowledge—The hindrances of partial knowledge—Theo 
Phật giáo, hầu hết những hiểu biết cũ đều là chướng ngại cho tuệ giác mới, và Phật giáo 
gọi nó là “Sở tri chướng.” Cũng như những bậc đã đạt đạo, những nhà khoa học vĩ đại đều 
phải trải qua những giai đoạn biến đổi lớn trong tự thân. Sở dĩ họ đạt được những cái thấy 
sâu sắc là vì nơi họ quán lực, định lực và niệm lực đã được phát triển một cách thâm 
hậu —According to Buddhism, most of the time old knowledge 1s the obstacle to new 
understanding, and Buddhism calls it “the barrier built of knowledge.” Like those who are 
awakened, great sclentists have undergone great Internal changes. If they are able to 
achieve profound realizations, 1t 1s because their powers of observation, concentration, 
and awareness are deeply developed. 


(E) Năm yếu tố (chướng ngại) che mờ nhãn quang nhìn thấy sự thật của chúng ta— Five 
ƒactors (himdrances) which blind our vision from the truth: 

1) Tham lam: Lust—Greed. 

2) Sân hận: III-will—Hatred. 

3) Si mê: Torpor—lgnorance. 

4) Lo âu: Worry. 

53) Nghi hoặc: Doubt. 


(F) Năm Chướng Ngại trong việc tu tập— Five hindrances to spiritual progress: Năm chướng 
ngại cho sự tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cẩn con người 
đạt tới sự tập trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý——FIve hindrances to spiritual 


1501 


progress that hinder the mind, obstruct Insight, and prevent cultivators from attaining 
complete concentration and from knowing the truth (FIve factors (hindrances) which blind 
our vIsion from the truth): 


(F-1)Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to the point oƒ view o‡ Mahayana 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Buddhism: 

Tham dục: Kamachanda (p)—Tham ái duyên theo dục giới—Sensuous lust—Greed. 
Sân hận: Vyapada (p)—III-will—Hatred. 

S¡ mê: Ignorance——Physical and menfal torpor. 

Lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and wOorry. 

Nghi hoặc: Vicikiccha (p)—Doubt. 


(F-2)Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the point oƒ view oƒ Theravada 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Buddhism: 

Tham dục hay tham ái duyên theo dục giới: Kamachanda (p)—Sensual desires. 
Sân hận: Vyapada (p)—Hatred. 

Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

Phóng dật lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and wOorry. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt, or Indecision. 


(G) Năm Tâm Chướng Ngại—Five mental bondages: Ngũ Tâm Triền Phược—Cetaso- 


Ù 


2) 


3) 


4) 


vinibandha (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm tâm chướng 
ngạI—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five 
mental bondages: 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các DỤC VỌNG (kame). Tâm của vị ấy 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of the 
passion, desire, love, thirst (pipasa), fever, craving (tanha) for SENSE DESIRE. Thus his 
mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với THÂN. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of passion, desire, love, 
thirst, fever, craving for the BODY (kaye). Thus his mind 1s not inclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với SẮC. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of passion, desire, love, 
thirst, fever, craving for PHYSICAL OBJECTS (rupe). Thus his mind 1s not Inclined 
towards ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly 
nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với THỰC (ăn uống). Vị Tỳ Kheo nầy ăn quá sức bao tử 
chịu đựng , hưởng thọ sự sung sướng về nằm, ngồi, xúc chạm và thụy miên. Tâm của vị 
ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of 
passion, desire, love, thirst, fever, craving for EATING as mụuch as his belly will hold, he 
abandons himself to the pleasure of lying down, of confact, of sloth. Thus his mind 1s not 
1nclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 


5) 


1502 


Vị Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên: “Với 
luật pháp nây, với giới luật nầy, với khổ hạnh nầy hay với phạm hạnh nây, tôi sẽ trở 
thành một loại chư Thiên này hay loại chư Thiên khác.” Tâm của vị nầy không hướng về 
nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn: A monk who practises the holy life for the sake of 
becoming a member of some body of devas (deva-nikaya), thinking: “By means of these 
rites or this discipline, this austerity or this holy life I shall become one of the devas, øgreat 
or small.” Thus his mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 


(H) Ngũ Chướng Của Nữ Nhân—Five hindrances or obstacles oƒ women: Theo phẩm Đề Bà 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


( 


Ù 


2) 


3) 


4) 


trong Kinh Pháp Hoa, người nữ có năm chướng ngại —According to the Lotus Sutra, 
Devadatta Chapter, there are five hindrances or obstacles of women: 

Chẳng được làm Phạm Thiên Vương: Inability to become Brahma-kings. 

Chẳng được làm Đế Thích: Inability to become Indras. 

Chẳng được làm Ma Vương: Inability to become Mara-kings. 

Chẳng được làm Chuyển Luân Vương: Inability to become Cakravarti-kings. 

Chẳng được làm Phật: Inability to become Buddhas. Kỳ thật, một người mang thân nữ 
muốn thành Phật thì phẩi tu trong kiếp nầy sao cho chuyển thành người nam trong kiếp lai 
sanh trước khi thành Phật——In fact, 1Ï a woman wants to become a Buddha, that person has 
to cultivate 1n this life so that in her next rebirth she can become a man. 


Năm loại chướng ngại khác cho hành giả tu tập theo Phật giáo— Five other hindrances for 
Buddhist pracfHtfioners: 

Sự tàn bạo là một chướng ngại—Cruelty as a hindrance: Mọi sinh vật, ngay cả các loài 
côn trùng, chiến đấu nhau. Mạnh hiếp yếu, yếu lừa mạnh; cứ thế mà đánh nhau và bạo 
tần với nhau——Every creature, even Insecfs, strives against one another. The strong attack 
the weak; the weak deceive the strong; everywhere there 1s fighting and cruelty. 

Sự lừa gạt và thiếu thành thật là một chướng ngại—Deception and lack of Sincerity as a 
hindrance: Không còn lăn mé (tôn ti trật tự) đúng đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà 
con lão ấu. Hễ có dịp là trục lợi và lừa gạt nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín—There 
1s a lack of a clear demarcation between the rights of a father and a son, between an elder 
brother and a younger; between a husband and a wife; between a senior relafive and a 
younger. Ôn every occasion, each one desires to be the highest and to profit off others. 
They cheat each other. They don”t care about sincerity and trust. 

Thái độ xấu ác dẫn đến bất công và xấu ác là một chướng ngại—Wicked behavior that 
leads to Injustice and wickedness as a hindrance: Không còn lần mé về hạnh kiểm của 
nam nữ. Mọi người đều muốn có tư tưởng xấu ác của riêng mình, từ đó dẫn đến những 
tranh cãi, đánh nhau, bất công và xấu ác—There is a lack of a clear demarcation as to the 
behavior between men and women. Everyone at times has Impure and lasvicious thoughts 
and desires that lead them ¡nto questionable acts and disputes, fighting, Injustice and 
wickedness. 

Sự không tôn trọng quyền lợi của người khác là một chướng ngại—Disrespect the rights 
of others as a hindrance: Người ta có khuynh hướng không tôn trọng quyền lợi của người 
khác, tự tâng bốc thối phông mình lên bằng công sức của người khác, làm gương xấu về 
hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa gạt, phỉ báng và lợi dụng người khác—There is a 


5) 


(J) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


1503 


tendency for people to disrespect the rights of others, to exaggerate their own importance 
at the expense of others, to set bad examples of behavior and, being unJust in their speech, 
to deceive, slander and abuse others. 

Sự xao lãng nhiệm vụ là một chướng ngại—To neglect their duties as a hindrance: Người 
ta có khuynh hướng xao lãng bổn phận của mình đối với người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự 
thoải mái cho riêng mình, và quên mất đi những ân huệ mà họ đã nhận do đó gây ra sự 
khó chịu cho người khác cũng như đưa đến những bất công—The is a tendency for people 
to neglect their duties towards others. They think too much of their own comfort and theIr 
own desires; they forget the favors they have received and cause annoyance to others that 
often passes Into øreat InJustice. 


Chín chướng ngại đã kết nối con người trong sanh tỉử—Nine bonds that bind men to 
mortahiy: 

Ái Kết —Bond of Love: Chướng ngại bởi sự thương yêu hay tham ái. 

Nhuế Kết —Hate: Chướng ngại bởi sự hờn giận. 

Mạn Kết —Pride: Pride: Chướng ngại bởi sự ngã mạn hay kiêu mạn. 

Si Kết —lIgnorance: Chướng ngại bởi sự si mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý. 
Kiến Kết —Wrong views: Chướng ngại bởi sự Chướng ngại bởi tà kiến. 

Thủ Kiến Kết —Grasping: Chướng ngại bởi sự chấp thủ——Possession. 

Nghi Kết —Doubt: Chướng ngại bởi sự Chướng ngại bởi sự nghi hoặc (Tam Bảo). 

Tật Kết —Envy: Envy: Chướng ngại bởi sự ganh ghét (với sự giàu sanh hay hay ho của 
người). 

Kiên Kết —Selfish: Chướng ngại bởi sự vị kỷ—Meanness. 


(K) Thập Chướng— Ten hindrances: Mười chướng ngại mà bất cứ Bồ Tát nào cũng đều phải 


Ù 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 
?) 
8) 
3) 


vượt qua—Ten hindrances that any Bodhisatva must overcome before achieving 
enlightenment: 

Dị sanh tánh chướng: Chướng ngại vì tưởng rằng những cái không thật là thật—The 
common 1Ïllusions of the unenlightened, taking the seeming for real. 

Tà hạnh chướng: Common unenlightened conduct. 

Ám độn chướng: Ignorant and dull ideas. 

Vi tế hiện hành phiền não chướng: The illusions that things are real and have independent 
©XIstence. 

Hạ thừa Niết bàn chướng: The lower ideals in Hinayana of nirvana. 

Thô tướng hiện hành chướng: The ordinary 1dea of pure and impure. 

Tế tướng hiện hành chướng: The idea of reincarnation. 

Vô tướng gia hành chướng: The continuation of acfIvity even In the formless world. 

Lợi tha Bất dục hành chướng: No desire to act for the salvation of others. 


10) Chư pháp vị đắc tự tại chướng: Non-attainment of complete mastery. 


(IV)Độn Căn có phải là chướng ngại trong việc tu tập hay không?—Is Dull-wiited a 


hindrance in culiyafion: Thời Đức Phật còn tại thế, có một người tên Châu Lợi Bàn Đà 


2z» 


Già, một trong những đệ tử của Phật. Phật dạy cho ông hai chữ “chổi” và “quét” và bảo 
ông cố gắng quán chiếu. Tuy nhiên, ông độn căn độn tính đến nổi hễ nhớ chữ này lại 


1504 


quên chữ kia, nhưng nhờ sức kiên trì không giây phút nào xao lãng, nên cuối cùng chứng 
quả A La Hán. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy thông minh và tinh thông tam tạng kinh điển, cũng 
như lục thông, nhưng bởi danh lợi và chẳng thực tu nên kết quả là bị đọa vào địa ngục— 
At the time of the Buddha, there was a man named Suddipanthaka, one of the disciples of 
the Buddha. He was taught only two words “broom” and “sweep,” and was asked to 
meditate on them. However, he was so dull-witted that when he remembered one of the 
words, he would Iimmediately forget the other. Nevertheless, thanks to his power of 
perseverance, he never neglected his cultivation even for a single moment. Ultimately, he 
became an Arhat. On the other hand, although Devadatta was more Intelligent and fully 
conversant with the Dharma, and possessing the five spiritual powers, he ultimately 
descended to the hells because of his greed for fame and fortune and his lack of true 
cultivation. 


Phật Ngôn: 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)—Sufữa In Forty-Two 
Secfions: Chương II— Chapter II: Đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn không 
bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người 
thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu-Đà- 
Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn ăn không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. 
Cho một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng cho một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một 
ngàn triệu vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A-La-Hán ăn. Cho mười tỷ vị A- 
La-Hán ăn không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho một trăm tỷ vị Bích Chi Phật 
ăn không bằng cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam Thế Phật). Cho một ngàn tỷ vị Phật 
Ba Đời ăn không bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng ăn.”—The 
Buddha said: “Giving food to a hundred bad people does not equal to øgiving food to a 
sinele øgood person. Giving food to a thousand good people does not equal to ø1ving 
food to one person who holds the five precepts. Giving food to ten thousand people 
who hold the five precepts does not equal to giving food to a single Srotaapanna. 
Giving food to a million Srotaapannas does not equal to giving food to a single 
Sakridagamimn. Giving food to_ten million Sakridagamins does not equal to øiving food 
to one single Anagamin. iving food to a hundred million Anagamins does not equal 
to gIving food to a single Arahant. Giving food to ten billion Arahants does not equal 
(O giving food to a single Pratyekabuddha. Giving food to a hundred billion 
Pratyekabuddhas does not equal to giving food to a Buddha of the Three Periods of 
time. Giving food to ten trilion Buddhas of the Three Periods of time does not equal 
(O gIving food to a single one who 1s without thoughts, without dwelling, without 
cultivation, and without accomplishment." 


1505 


CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN 
CHAPTER THIRTY-NINE 


Kế!-Triền Cái-ÏTrược 
Fctters-Hindrances- Turbtdrfies 


(A) Kết— Fetters 


(A-1) Nghĩa của Kết— The meanings oƒ Felters 

(A-2) Phân loại “ Kết ”— Categories 0ƒ “bonds ” 

(D_ Tam Kết: Samyoga (skt)— Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn 

(H) Tứ Phược: The ƒour bandhana or bonds 

(HI)Ngũ Hạ Phần Kết— Five lower ƒelters 

(IV)Năm Phiên Trược Chưa Được Đoạn Tận— Five shackles in the heart 
(V) Thất Kiết Sử— Seven ƒetters 

(VDCửu Kết— Nine bonds 


(B) Cấu — Impurity— Mala (skt) 


(B-1)Nghĩa của “Cấu ”— The meanings oƒ “Impurity. ” 
(B-2)Phân Loại “Cấu ”®— Categories 0ƒ “lưmpurily. 
(B-3)Những định nghĩa khác liền quan đến Cấu — Other definitions that are related to Mala 


(C) Trược— Turbidities 


(C-1) Nghĩa của Trược— The meanings 0ƒ Turbidities: 
(C-2)Ngũ Trược— Five TurbidiHies. 


(D) Triền Cái— Bonds or Entanglements 


(D-1) Nghĩa của Triền— The meanings oƒ Bonds or enfanglements: 

(D-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Triền Cái—Other definitions that are related to 
the Entanglerments: 

(D-3) Phân loại Triền— Categories 0ƒ bonds or enfangleinenfs: 

(D_Ngũ Triền: Five Hindrances. 

(II) Bát Triền: Tám thứ trói buộc— The eight entanglements or evils: 

(II) Thập Triền: Mười thứ trói buộc. 

(IV)Thập Triền Tứ Phược: Mười triền Phược— Ten entanglements and four bonds. 


1506 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


8) 


9) 


1507 


(A) Kết— Fetters 


(A-1) Nghĩa của Kết 
The meanings oƒ Fef(ers 





Trói buộc: To tie a knotBound——Tie—Knot—Settle—Wind up—To form. 

Kết là sự ràng buộc hay phiền trược cột trói chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử: 
Fetters or Bondages or Illusions which chain men to the cycle of birth and death. 

Kết còn có nghĩa là Kiết sử. Kiết và sử, hai tên gọi khác nhau của phiền não, kiết là trói 
buộc thân tâm kết thành quả khổ, sử là theo đuổi và sai sử chúng sanh: Fetters also mean 
bondages. The bondage and Instigators of the passions, two other names for afflictions. 
Theo Thanh Tịnh Đạo, kiết sử là mười pháp khởi từ sắc tham; gọi là kiết sử vì chúng trói 
buộc các uẩn trong đời nầy với các uẩn đời kế tiếp, hoặc trói buộc nghiệp với quả, hoặc 
trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao lâu cái nầy còn hiện hữu thì cái kia không chấm 
dứt: The fetters are the ten states beginning with greed for the fine-material, so called 
because they fetter agsregaftes In this life to agsregates of the next, or karma fo 1fs Írult, or 
beings to suffering. For as so long the ones exist there 1s no cessation of the others 

Giới cấm thủ kết: Silabhata-paramaso (p)—Sự trói buộc vào những luật nghi một cách 
cứng nhắc—Fetter of attachment to rigid rites and rituals. 

Hữu Tham kết: Fetter of craving for becoming—See Thất Kiết Sử in Chapter 39 (VIII. 
Nghi kiết sử—Fetter of doubt: Vici-kiccha (p)—See Tam Độ in Chapter 77. 

Niết Bàn kết —Fetter of nirvana: Hệ phược của niết bàn hay niềm vui bám víu vào niết 
bàn mà không chịu vào Bồ tát địa để làm lợi cho chúng sanh——The fetter of nirvana, 1.e. 
the desire for nirvana, which hinders entry upon the Bodhisattva life of saving others. 

Sân kết: Sự trói buộc của sân hận—Fetter (bind) of anger—See Tam Độc ¡in Chapter 77. 


10) Vô Minh Kiết Sử: Fetter of ignorance—See Thất kiết sử in Chapter 39 (VI). 


Œ) 


l) 
2) 
a) 
b) 


3) 


(A-2) Phân loại “ Kết ” 
Categories 0ƒ “bonds ” 


Tam Kết: Samyoga (skt)— Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: “Này thiện nam tử, Tu 
Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết rất nặng nên chúng cũng 
bao hàm tất cả kết mà Tu Đà Hoàn đã đoạn.”—In the Nirvana Sutra, the Buddha said: 
“Srota-apanna though has cut off.£ inummerable illusions; however, the three ties are so 
serious that If he is able to cut off these three ties, he can cut off all other ties: 

Kiến Kết: Ngã kiến—The tie of false views of permanent ego. 

Giới Thủ Kết: Silavrataparamarsa (skt)—Giới Cấm Thủ Kết. 

Hành tà giới: The tie of wrong discipline. 

Chấp vào cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới luật đạo đức: Taking hold of the 
merit accruing from the observance of the rules of morality. 

Nghi Kết: Nghi ngờ chánh lý——The tie of doubt. 


1508 


(H) Tứ Phược: The four bandhana or bonds: 

(A) 

1) Tham dục: Desire. 

2) Chấp thủ: Possession or existence. 

3) S¡ mê: Mây mù vô minh—lgnorance—Smoke of Ignorance. 

4) Tà kiến: Unenlightened views. 

(B) 

1) Tham dục: Desire. 

2) Sân hận: Resentment—Dust-storms of hate. 

3) Tà giới: Heretical morality. 

4) Chấp ngã: Egoism. 

(C) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn hệ phược——According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four ties (gantha): 

1) Tham Thân Hệ Phược: Kaya-gantha (p)—The body tie of hankering (abhijJha). 

2) Sân Thân Hệ Phược: Vyapada (p)}—TIe of 1ll-will. 

3) Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược: Silabbata-paramasa (p)—Attachmert to rite and ritual. 

4) Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược: Idam-sacca-bhinivesa (p)—Dogmatic fanaticism. 


(HI)Ngũ Hạ Phần Kết— Five lower ƒetters: 

A. Ngũ Thuận Hạ Phần Kết— Fiye ties in the lower realm: Năm mối kết trong cảnh dục 
giới—Thhe five ties in the lower realm, which hold the individual in the realms of desire: 

1) Tham dục: Desire. 

2) Thù hận: Resentment. 

3) Chấp ngã: Egoism. 

4) Tà chấp: False tenets. 

3) Nghi hoặc: Doubt. 

B. Ngũ Hạ Phần Kết— Five lower ƒefers: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm thứ Kết hoặc của Dục giới trong tam giới——According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five bonds In the lower desire-realms or the lower 
fetters which hold the 1ndividual 1n the realms of desire: 

(A) 

1) Tham Kết (Phiển não của tham dục): Desire——Sensual desire—Sensuality. 

2) Sân Kết (Sân Nhuế Kết —Phiễển não của sự giận dữ): Dislike—III-will_—Resentment. 

3) Thân Kiến Kết (Phiển não của ngã kiến): Sakkaya-ditthi (p)—Personality-belief—Self— 
Identity view—EgoiIsm. 

4) Giới Thủ Kết (Phiển não của chấp thủ giới cấm hay tà kiến một cách phi lý): Silabbata- 
paramasa (p)—Heretical ideals——Attachment to rite and ritual—DIstorted grasp of rules 
and vows——False tenets. 

5) Nghi Kết (Phiển não của sự nghi hoặc): Doubt. 

(B) Theo Vi Diệu Pháp—According to 
Abhidharma: 

I1) Tham Kết: Phiển não của tham dục——Desire. 

2) Sân Nhuế Kết: Phiển não gây ra do sân giận—Dislike. 


3) 
4) 
5) 


1509 


Mạn Kết: Phiển não gây ra do ngã mạn cống cao—Pride. 
Tật Kết: Phiển não gây ra do tật đố—Envy. 
Xan Kết: Phiền não gây ra do tham lam bổn xẻn—Stinginess. 


(IV)Ngũ Thượng Phần Kết— Five higher bonds oƒ desire: 


A. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Ù 


2) 


3) 
4) 


5) 


Ngũ Thuận Thượng Phần Kết— Five ties in the higher realm: Năm mối kết với cảnh giới 
đi lên của sắc và vô sắc ——The five ties in the higher realm which hold an individual in the 
realms of form and and formlessness: 

Mong muốn đạt đến sắc giới: Desire for form. 

Mong muốn đạt đến cảnh giới vô sắc: Desire for formlessness. 

Thao thức bổn chồn: Restlessness. 

Ngã mạn: Pride. 

S¡ mê: lgnorance. 

Ngũ Thượng Phần Kiết Sử—five higher bonds oƒ desire: Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận, có năm phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao hơn 
của sắc giới và vô sắc giới hay ngũ thượng phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ 
uẩn để sanh vào các cõi cao—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha and Kosa Sastra, there are five hipher bonds of desire still exist in the upper 
realms of form and formlessness, for they fetter beings to aggregates, etc., produced ¡n the 
higher forms of becoming: 

Sắc ái kết: Tham sắc—Phiển não của sự tham trước ngũ dục ở cõi sắc giới—Rupa-raga 
(p)—Lust or desire for form—Œrecd for the fIine-material—Love 1n the realm of form—— 
Craving for the world of form. 

Vô sắc ái kết: Tham vô sắc—Phiền não của sự tham trước cảnh giới thiển định của cõi vô 
sắc —Arupa-raga (p)—Lust or desire for formlessness—Greed for the immaterial—Love 
1n the realm of formlessness—Craving for the formless world. 

Trạo kết: Trạo cử—Phiển não vì tâm dao động mà bỏ mất thiển định—Uddhacca (p)— 
Restlessness. 

Mạn kết: Phiển não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt người khác—Mana (p)— 
Pride—Concett. 

Vô minh kết: Phiển não gây ra bởi ngu muội—Ignorance. 


(V) Năm Phiền Trược Chưa Được Đoạn Tận—Five shackles in the heart: Five mental 


1) 


bondages—Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh, kinh Tâm Hoang Vu, có năm phiền trược 
chưa được đoạn tận——In the Middle Length Discourses of the Buddha, the Wilderness In 
the Heart Sutra, the Buddha confirmed: ““There are five shackles in the heart.”. 

Phiền trược thứ nhất chưa được đoạn tận— The first shackle in the heart that he has not 
severed: Ở đây vị Tỳ Kheo đối với những dục, không phải không tham ái, không phải 
không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn—Here a bhikkhu ¡is not free from lust, desire, 
affection, thirst, fever, and craving for sensual pleasures, and thus his mind does not 
incline to ardour, devotion, perseverance, and striving. As his mind does not Incline to 
ardour, devotion, perserverance, and striving. 


2) 


3) 


4) 


3) 


1510 


Phiền trược thứ hai chưa được đoạn tận— The second shackle in the heart that he has not 
severed: VỊ Tỳ Kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái, không phải không 
dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt 
tình, không phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn—A bhikkhu ¡s not free from lust, desire, affection, thirst, fever, and 
craving for the body (the rest remains the same as In the last part of 1). 

Phiền trược thứ ba chưa được đoạn tận— The third shackle in the heart that he has not 
severed: VỊ Tỳ Kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái, không phải 
không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không nhiệt tình, không phải 
không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn—A bhikkhu is not free from lust, desire, affection, thirst, fever, and craving for 
form (the rest remains the same as the last part of 1). 

Phiền trược thứ tư chưa được đoạn tận— The fourth shackle in the heart that that he has not 
severed: Vị Tỳ Kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về 
khoái lạc, về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên—A bhikkhu eats as 
much as he likes until his belly 1s full and indulges In the pleasures of sleeping, lolling, 
and drowsing... As his mind does not inclined to ardour, devotion, perserverance, and 
Striving. 

Phiền trược thứ năm chưa được đoạn tận— The jifth shackle in the heart that that he has 
noí severed: Tỳ Kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: 
“Ta với giới nầy, với hạnh nây, với khổ hạnh nầy hay với phạm hạnh nầy sẽ được sanh 
làm chư Thiên này hay chư Thiên khác. ”—A bhikkhu lives a holy life aspiring to some 
order of gods thus: “By this virtue or observance or asceticism or holy life, I shall become 
a great god or some lesser god,” and thus his mind does not Inclined to ardour, devotion, 
p€rserverance, and strIving. 


(VI)Thất Kiết Sử— Seven ƒetters: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy kiết 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Sử—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven 
fetters. 

Ái kiết sử: Anunaya (p)—Complaisance. 

Sân kiết sử: Fetter of Resentment. 

Kiến kiết sử: Fetter of Wrong view. 

Nghi kiết sử: Fetter of Doubt. 

Mạn phược: Fetter of Concett. 

Hữu Tham kiết sử: Fetter of craving for becoming. 

Vô Minh kiết sử: Fetter of ignorance. 


(VII)Cửu Kế—Nine bonds: Chín mối phiền trược đã kết nối con người trong sanh tử—The 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


nine bonds that bind men to mortality: 

Ái Kết: Thương yêu hay tham ái—Love. 

Nhuế Kết: Sự hờn giận—Hate. 

Mạn Kết: Ngã mạn hay kiêu mạn—Pride. 

S¡ Kết: Sĩ mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý——Ignorance. 
Kiến Kết: Tà kiến—Wrong views. 


6) 
? 
8) 
9) 


l) 
2) 


1511 


Thủ Kiến Kết: Chấp thủ——Grasping——Possession. 

Nghi Kết: Nghi hoặc (Tam Bảo)—Doubt. 

Tật Kết: Ganh ghét (với sự giàu sanh hay hay ho của người) —Envy. 
Kiên Kết: Vị kỷ——Selfish—Meanness. 


(B) Cấu 
Himpurity— Mala (skt) 


(B-1) Nghĩa của “Cấu ” 
The meanings 0ƒ “lmpurity ” 
Bụi bặm: Dust. 
Bất tịnh (tỉnh thần và đạo đức). Vọng hoặc hay bất cứ thứ gì làm cho tâm bị ô uế như 


phiển não uế trược—Impurity (moral and mental). Whatever misleads or deludes the 
minds; 1llusions, defilemert. 


(B-2) Phân Loại “Cấu ” 
Categories 0ƒ “limpurity 


(A) Lục Cấu—S¡x forms of impurity: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Não Cấu: Vexation. 
Hại Cấu: Malevolence. 
Hận Cấu: Hatred. 
Xiểm Cấu: Flattery. 
Cuống Cấu: Wild talk. 
Kiêu Mạn Cấu: Pride. 


(B) Thất Cấu —Seven forms of impurity: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Dục Cấu: Lồng ham muốn hay khao khát muốn người khác biết được công đức của 
mình —Desire. 

Kiến Cấu: Từ nơi công đức mà sanh lòng chấp trước phân biệt, từ đó sanh ra tà kiến— 
False views. 

Nghi Cấu: Đối với công đức đức của mình lại sanh lòng nghi hoặc—Doubt. 

Mạn Cấu: Lấy công đức của mình so sánh với công đức của người —Presumption. 

Kiêu Cấu: Đối với công đức của mình sanh lòng kênh kiệu—Arrogance. 

Tùy Miên Cấu: Tu Hành chậm chạp, ham thích ngủ nghỉ—Inertia in cultivation, yielding 
to sleep. 

San Cấu: Đối với công đức của mình mà sanh lòng nhỏ nhen ganh ghét —Meanness. 


Ũ 
2) 
3) 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


1512 


(B-3) Những định nghĩa khác liền quan đến Cấu 
QOther definiHons that are related to Mala 


Cấu Chướng: Unclean hindrance. 

Cấu Kết: Hoặc độc hay sự cấu kết của vật chất uế trược và sự tái sanh (làm nhơ bẩn tịnh 
tâm)—The bond of the defiling of the material and of reincarnation. 

Cấu Nhiễm: Đem cái nhơ bẩn nhiễm vào mình để ví với lòng phiển não—Taint of earthly 
things or 1llusion. 

Cấu Ô: Ô uế—Defilement (of the physical as type of mental illusion). 

Cấu Tập: Sự huân tập của uế nhiễm—Habituation to defilement.; the influence of its 
practice. 

Cấu Thức: Tâm thức của người bình thường hay tri thức trần thế, bị cáo hoặc làm nhơ 
bẩn, không phân biệt thật giả—Defiling knowledge—The common worldly knowledge 
that does not discriminate the seeming from the real. 

Cấu Uế: Stains—Có ba loại uế nhiễm. Tự tánh chúng uế nhiễm như dầu, lọ, bùn, mà 
chúng còn vấy bẩn các vật khác, nên gọi là cấu uế— There are three stains. They are so 
called because they are themselves dirty like oil, black, and mud, and because they dirty 
other thinøs. 

Tham: Greed. 

Sân: Hatred. 

S1: Delusion. 

See Tam Độc Chapter 77. 


(C) Trược— Turbidities 


(C-I) Nghĩa của Trược 
The meanings 0ƒ TurbidiHies 


Trược có nghĩa là không sạch: Turbidity means unclean. 

Nhiễm trước có nghĩa là lòng ái dục ngầm nhiễm bám víu vào ngoại vật không sao la bỏ 
được —Pollution-bond; a heart polluted by the things to which 1t cleaves. 

Trược Ác Xứ: Cõi Ta Bà thế giới, nơi hoành hành của ngũ trược và thập ác—The present 
conftaminated evil world, which 1s dominated by the five turbidities and the ten evil deeds. 
Trược Kiếp: Thời kỳ ác trược, thời kỳ của bệnh hoạn, nghèo đói và giặc giã—An impure 
kalpa, the kalpa of Impurity, degenerate, corrupt; and age of disease, famine, and war. 
Trược Loạn: Cõi ma quỷ, bất tịnh và không có luật lệ——lImpure and lawless, the reign of 
evll. 

Trược Nghiệp: Nghiệp uế trược sản sanh bởi dục vọng—Contaminated karma, that 
produced by desire. 

Trược Thế: Cõi đời ngũ trược ác thế——An impure world in its five stages. 


1513 


(C-2) Ngũ Trược 
Five Turbidifies 


(U Tổng quan về Ngũ Trược—An overview oƒ the Five corruptfions: Năm thứ ô trược, hay 


năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã nhắc 
ông A Nan về ngũ trược như sau: “Ông A Nan! Trong thân ông, chất đặc là địa, chất lỏng 
là thủy, chất ấm là hỏa, lay động là phong. Do bốn cái ràng buộc, nên chia cái tâm trạng 
viên diệu giác minh của ông làm thấy, nghe, biết, xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp 
hỗn trược hay vẫn đục. Thế nào là đục? Ông A Nan, ví như nước trong, bản nhiên trong 
sạch, còn kia là những bụi, đất, tro, cát, bản chất ngăn ngại. Hai thứ đó khác nhau. Có 
người lấy đất bổ vào nước trong, đất mất tính ngăn ngại, nước mất tính trong trẻo, trông 
vẩn đục, nên gọi là đục. Năm lớp đục của ông lại cũng như vậy —Five Turbidities, 
defilements, or depravitles—Flive stages of a world existence. In the Surangama Sutra, 
book Four, the Buddha reminded Ananda about the five turbidities as follows: “Ananda! 
While you are In your body, what 1s solid 1s of earth, what 1s moist 1s Of water, what 1S 
warm Is Of fire, and what moves 1s of wind. Because of these four bonds, your tranguil and 
perfect, wonderfully enlightened bright mind divides into seeing, hearing, sensation, and 
cognition. From beginning to end there are the five layers of turbidity. What 1s meant by 
4urbidity?° Ananda! Pure water, for Instance, 1s fundamentally clear and clean, whereas 
dust, dirt, ashes, silt, and the like, are basically solid substances. Such are the properties of 
the two; their natures are not compatible. Suppose, then, that an ordinary person takes 
some đirt and tosses 1t into the pure water. The dirt loses 1fs solid quality and the water 1s 
deprived of is transparency. The cloudiness which results ¡is called “turbidity.` Your five 
layers of turbidity are similar to 1t.” 


(II) Chỉ tiết về Ngũ Trược— Details oƒ the Five corrupfions: 


Ù 
8) 
1) 


ñ) 


b) 


Kiếp Trược—The Kalpa turbidity: 

Ý nghĩa của Kiếp Trược—The meanings of the kalpa turbidity: 

Đời sống trong cõi Ta Bà đây dẫy ô trược và đang giảm dần: The defilement of the life- 
span, when the human life-span as a whole decreases: LIfe 1s turbid or thịs Saha world 1s 
filled with ImpurIty. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
Kiếp trược như sau: “Ông A Nan! Ông thấy hư không khắp mười phương thế giới. Cái 
không và cái thấy không thể rời nhau. Cái không chẳng có thật thể. Cái thấy không phải 
thật biết. Hai cái xen lộn, giả dối thành lập lớp thứ nhất, gọi là Kiến Trược: In the 
Surangama Sutra, book Four, the Buddha explained to Ananda about the kalpa turbidity as 
follows: “Ananda! You see that emptiness pervades the ten directions. There 1s no division 
between emptiness and seeing. However, although emptiness has no substance and your 
seeing has no awareness, the two become entangled in a falseness. Thịs 1s the first layer, 
called the turbidity of time. 

Siêu việt Kiếp Trược—The transcendency of the turbidity of kalpa: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về siêu việt kiếp trược như sau: “Ông 





2) 
8) 


ii) 


ii) 


1514 


A Nan! Ông nên biết, ông ngồi trong đạo tràng, tiêu hết các niệm. Các niệm hết thì các ly 
niệm đều sáng tỏ rõ ràng, động tĩnh không rời, nhớ quên như một mực. Đang ở chỗ đó 
vào tam ma địa, ví như người sáng mắt ở chỗ tối tăm. Tính tinh minh được diệu và tịnh, 
tâm chưa phát sáng. Ấy là còn bị ràng buộc trong sắc ấm. Nếu mắt sáng suốt, mười 
phương rỗng thông, không còn tối tăm. Gọi là sắc ấm hết. Người đó siêu việt Kiếp Trược. 
Xem chỗ sở nhân, kiên cố vọng tưởng làm gốc——lIn the Surangama Sutra, book Nine, the 
Buddha taught Ananda about how to transcend the kalpa turbidity as follows: “Ananda! 
You should know that as a cultivator sifs in the Bodhimanda, he 1s doing away with all 
thoughts. When his thoughts come to an end, there will be nothing In his mind. This state 
Of pure clarity wIll stay the same whether in movemert or sfillness, in remembrance or 
forgetfulness. When he dwells in this place and enters samadhi, he ¡1s like a person with 
clear vision who finds himself in total darkness. Although his nature 1s wonderfully pure, 
his mind 1s not yet illuminated.. This 1s the region of the form skandha. If his eyes become 
clear, he will then experience the ten directions as an open expanse, and the darkness wIll 
be gone. This 1s the end of the form skandha. He will then be able to transcend the 
turbidity of kalpas. Contemplating the cause of the form skandha, one sees that false 
thoughts of solidity are 1†s source. 

Kiến Trược—The view turbidity or the turbidity of view: 

Ý nghĩa của Kiến Trược—The meanings of the view turbidity: 

Kiến trược là tất cả các sự thấy biết căn cứ trên nhận thức sai lầm của chúng sanh. Chúng 
là những thị phi, hơn thua, danh lợi, nhơn, ngã, bỉ, thử, vân vân. Kiến trược còn có nghĩa 
điên đảo kiến, tà kiến bại hoại, ám chỉ đoạn kiến. Si mê lầm tưởng thấy thân ta và những 
vật của ta là có thật. Chấp rằng thân ta khi chết là hết hay đoạn kiến, hoặc chấp thân ta 
còn mãi hay thường kiến. Chấp rằng những ý kiến chủ quan là hay nhất, và chấp rằng 
chúng ta sẽ được cứu rỗi bằng những cách chọn lựa chủ quan của chính mình. Kiến trược 
hay tà kiến khởi lên làm vẩn đục Chánh Pháp: Turbidity of view means all different 
Views, perceptions, and knowledge of sentIent beings that are based on false conceptIions. 
They are gøossip, competition, fame, self, egotism, ripht, wrong, etc. The corruption of 
views also means that misguided, perverse views, bad views, the advocacy of total 
annihilation. The view that our bodies are entiies we possess, the view that we are 
annihilated after death or else live on forever, the view that we cling to with our arbitrary 
OpInions 1s best, and the view that we will find salvation by our own subJectively chosen 
methods. Because we are deluded by such views and utterly submerged In them, this 1s 
called the corruption of views. Corruptfive views or wrong views which cause corruptIion of 
doctrinal views. 

Những ô trược của tà kiến và ác kiến hay ngũ lợi sử (do kiến trược hay kiến thức tà vạy 
mà con người chấp quấy bỏ phải, theo tà bỏ chánh, điên đảo thiên lệch): View turbid 
(false and evil views): The defilement of views, or perverse thoughts. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
Kiến Trược như sau: “Ông A Nan! Thân ông hiện gom tứ đại làm thể. Cái thấy, nghe, hay, 
biết bị hạn chế thành có ngăn ngại. Địa, thủy, hỏa, phong lại có hay biết. Hai bên xen 
lộn, giả dối thành lập lớp thứ hai, gọi là Kiến Trược: In the Surangama Sutra, book Four, 
the Buddha explained to Ananda about the turbidity of views as follows: “Anandal Your 
body appears In full, with the four elements composing 1fs substance, and from this, 


b) 


ñ) 


ii) 


1515 


seeing, hearing, sensation, and cogmition become firmly defined. Water, fire, wind, and 
earth fluctuate between sensation and cognition and become entangled In a falseness. This 
1s the second layer, called the turbidity of views. 

Siêu việt Kiến Trược —Transcendency of the affliction turbidity: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt kiến trược như sau: 
“Ông A Nan! Người thiện nam đó tu tam ma nan để về Sa Ma Tha, sắc ấm hết, nhìn thấy 
tâm chư Phật như trong gương sáng hiển hiện các vật. Như có chỗ sở đắc mà chưa thể 
dùng được, ví như ngủ bị bóng đè, chân tay vẫn đủ, thấy nghe không lầm, mà không cử 
động được. Đó là bị ràng buộc trong thụ ấm. Nếu hết bóng đè, thì tâm rời thân, trở lại 
xem mặt, đi ở tự do, không còn lưu ngại. Đó là hết thụ ấm. Người đó siêu việt kiến trược. 
Xem sở nhân, hư minh vọng tưởng làm gốc ——ln the Surangama Sutra, book Nine, the 
Buddha taught Ananda about the transcendency of the affliction turbidity as follows: 
“Ananda! When the good person who 1s cultivating samadhi and samatha has put an end to 
the form skandha, he can see the mind of all Buddhas as 1f seeing an image reflected In a 
clear mirror. He seems to have obtained something, but he cannot use it. In this he 
resembles a paralyzed person. His hands and feet are Infact, his seeing and hearing are not 
distorted, and yet his mind has come under a deviant Iinfluence, so that he 1s unable to 
move. This 1s the region of the feeling skandha. Once the problem of paralysIs subsides, 
his mind can then leave his body and look back upon his face. Ït can go or stay as 1f 
pleases without further hindrance. This 1s the end of the feeling skandha. This person can 
then transcend the turbidity of views. Contemplating the cause of the feeling skandha, one 
sees that false thoughts of illusory clarIty are 1s source. 

Phiển Não Trược—The affliction turbidity, turbidity of affliction: 

Ý nghĩa của Phiển Não Trược——The meanings of the affliction turbidity: 

Phiển não trược có nghĩa là chúng sanh luôn bị các thứ phiền não, buồn rầu, tức giận, oán 
thù, tà kiến, vân vân, tràn ngập thân tâm, chớ ít khi có lòng từ bi hỷ xả. Chính vì thế mà 
gây ra không biết bao nhiêu là phiển não cho nhau: Turbidity of affliction means sentient 
beings are constantly plagued with afflictions, worrles, anger, vengeance, false views, ©fc. 
AlI such impure thoughts consume their minds and bodies, but kindness, compassion, Joy, 
and equanimity are very rare. Thus, they cause one another innumerable afflictions. 
Những uế trược của dục vọng hay ngũ độn sử (con người trong tâm chứa đầy những tham 
lam, hờn giận, mê muội, ngu si): The Affliction Turbidity or affliction turbid (consfantly in 
turmoil). The defilement of passions, when all kinds of transgressions are exalted. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
phiển não trược như sau: “Ông A Nan! Lại trong tâm ông, nhớ biết học tập, phát ra tri 
kiến, dung nạp phát hiện sáu trần. Rời trần không có tướng, rời giác ra không có tính, xen 
nhau giả dối thành. Ấy là lớp thứ ba, gọi là Phiển Não Trược.”: In the Surangama Sutra, 
book Four, the Buddha explained to Ananda about the the affliction turbidity as follows: 
“Ananda! Further, the functions of memory, discrimination, and verbal comprehension 1n 
your mind bring Into being knowledge and views. From out of them appear the six defiling 
obJects. Apart from the defiling obJects there are no appearances. Apart from cognition 
they have no nature. But they become entangled in a falseness. Thịs 1s the third layer, 
called the turbidity of afflictions” 


b) 


4) 
8) 


ñ) 


b) 


1516 


Siêu việt Phiển Não trược—Transcendency of the turbidity of afflictions: Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt Phiển Não 
Trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu tam ma để, thụ ấm hết rồi, dù chưa 
hết lậu hoặc, tâm đã xa hình thể, như chim ra khỏi lồng, đã được thành tựu. Từ phàm thân 
nầy tiến lên, trải qua 60 Thánh Vị Bồ tát, được ý sinh thân, theo nguyện đi đến, không bị 
chướng ngại. Ví như có người nói mê khi ngủ, người đó dù không biết, mà lời nói thành 
tiếng làm cho người thức nghe biết. Đó là bị ràng buộc trong tưởng ấm. Nếu động niệm 
hết, phù tưởng tiêu trừ, đối với giác minh tâm, như bỏ bụi nhơ. Trước sau viên chiếu một 
loại sinh tử. Đó là tưởng ấm hết. Người ấy siêu việt phiển não trược. Xem nguyên nhân, 
dung thông vọng tưởng làm gốc.”-—In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha taught 
Ananda about the transcendency of the affliction turbidity as follows: “Ananda! When the 
good person who 1s cultivating samadhi has put an end to the feeling skandha, although he 
has not achieved freedom from outflows, his mind can leave his body the way a bird 
escapes from a caøe. From within his ordinary, he already has the potential for ascending 
through the Bodhisattvas` sixty levels of sagehood. He attains the “body produced by 
inten£f” and can roam freely without obstruction. This 1s like someone talking In his sleep. 
Although he does not know he 1s doïng 1t, his words are clear, and his volce and inflection 
are all in order, so those who are awake can understand what he 1s saying. This 1s the 
region of the thinking skandha. If he puts an end to his stirring thoughts and rids himself of 
superfluous thinking, 1t 1s as If he has purged defilement from the enlightened, 
understanding mind. Then he 1s perfectly clear about the births and deaths of all categorIes 
of beings from beginning to end. This 1s the end of the thinking skandha. He can then 
transcend the turbidity of afflictions. Contemplating the cause of the thinking skandha, one 
sees that Interconnected false thoughts are 1fs source 

Chúng Sanh Trược——The living beings turbidity, or turbidity of sentient beings: 

Ý nghĩa của Chúng sanh Trược—The meanings of the living turbidity: 

Chúng sanh sanh ra ở đời với đầy dẫy tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, và bất tịnh. Chúng 
sanh ô trược, hằng bị khổ não và bất toại; đây là giai đoạn mà chúng sanh trở nên đần 
độn và bất tịnh: The Living Beings Turbidity or sentient beings turbid; everyone ¡is filled with 
greed, hatred, Iignorance, egoism, skepticism, etc. The defilement of human condition, people are 
always dissatisfied and unhappy. The period where all creatures are stupid and unclean. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
Chúng Sanh trược như sau: “Ông A Nan! Ngày đêm sinh diệt không ngừng, cái thấy biết 
hằng muốn ở trong thế gian. Nghiệp báo xoay vần thường đổi dời trong các cõi, xen nhau 
giả dối thành. Ấy là lớp thứ tư, gọi là chúng sanh trược.”—In the Surangama Sutra, book 
Four, the Buddha explained to Ananda about the turbidity of living beings as follows: “Ananda! 
And then day and nipht there 1s endless production and extinction as your knowledge and views 
continually wish to remain in the world, while your karmic patferns consfantly move you fO VarIous 
places. This entansglement becomes a falseness, which 1s the fourth layer, called the turbidity of 
living beings.” 

Siêu việt chúng sanh trược——The transcendency of the turbidity of living beings: Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt 
chúng sanh trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu tam ma để, tưởng ấm hết 
rồi. Người ấy bình thường mộng tưởng tiêu diệt, ngủ và thức như một, giác minh trống 


5) 


1) 


ii) 


1517 


rỗng, yên lặng, dường như không tịnh, không còn có ảnh thô trọng của tiền trần. Xem các 
núi sông, đại địa ở thế gian như gương soi sáng. Vật đến không bị dính, vật đi không còn 
dấu vết. Đến thì soi, đi thì mất, như gương soi các vật. Rõ ràng tập khí cũ về trần cảnh 
không còn. Chỉ còn một thể tinh chân. Cái căn nguyên sinh diệt từ đó tỏ bày, thấy 12 loài 
chúng sanh ở mười phương, cùng tột các loài ấy. Dù chưa thông mối manh các mạng căn 
của họ. Thấy đồng một nền tẳng sinh ra, cùng bị thiên lưu, dường như ánh sáng lóng lánh, 
là cái chỗ then chốt của trong thân. Đó là bị ràng buộc hành ấm. Như trạng thái ánh nắng 
lóng lánh, căn nguyên tính ấy, tiến vào nơi nguyên trạng. Hễ một phen đã lắng hết các 
căn nguyên tập khí, ví dụ như hết sóng thì hóa ra nước đứng. Đó là hành ấm hết. Người 
ấy siêu việt chúng sanh trược. Xem nguyên nhân, u ẩn, vọng tưởng làm gốc.”—In the 
Surangama Sufữra, book Nine, the Buddha taught Ananda about the transcendcy of the turbidity of 
living beinss as follows: “Ananda! When the good person who 1s cultivating samadhi has put an end 
to the thinking skandha, he 1s ordinarily free of dreaming and idle thinking, so he stays the same 
whether in wakefulness or in sleep. His mind 1s aware, clear, empty, and still, like a cloudless sky, 
devoid of any coarse sense-Impressions. he Contemplates everything In the world, the mountains, 
the rivers, and the earth, as reflections in a mirror, appearing without attachment and vanishing 
without any trace; they are simply received and reflected. He does away with all his old habits, 
and only the essential truth remains. From this point on, as the origin of production and destruction 
1s exposed, he will completely see all the twelve categorIes of living beings In the ten directions. 
Althoupgh he has not fathomed the source of their Individual lives, he will see that they share a 
common basis of life, which appears as a mirage, shimmering and fluctuating, and 1s the ultimate, 
pIvotal point of the illusory sense faculties and sense objects. This 1s the region of the formations 
skandha. Once the basic nature of this shimmering fluctuation returns to 1s original clarity, his 
habits will cease, like waves subsiding to become clear, calm water. This 1s the end of the 
formations skandha. This person will then be able to transcend the turbidity of living beings. 
Contemplating the cause of the formations skandha, one sees that subtle and hidden false thoughts 
T€ 1{S SOUTC€. 

Mạng Trược—The life turbidity, or turbidity of life (physical body): 

Ý nghĩa của Mạng Trược—The meanings of the life turbidity: 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về 
mạng trược như sau: “Ông A Nan! Cái thấy, nghe của ông vốn không có tính riêng. Vì các 
trần chia cách nên thành khác. Trong tính biết nhau, trong dụng khác nhau. Giống và khác 
không có chuẩn đích, giả dối xen lẫn nhau mà thành. Ấy là lớp thứ năm, gọi là mạng 
trược.”—In the Surangama Sutra, book Four, the Buddha explained to Ananda about the life 
turbidity as follows: “Ananda! Originally, your seeing and hearing were not different naftures, but a 
multitude of defiling obJects has divided them until suddenly they became different. Their natures 
have a mutual awareness, but their functlons are in opposition. Sameness and difference arise and 
they lose their identity. This entanglement becomes a falseness, which 1s the fifth layer, called the 
turbidity of a lifespan.” 

Những uế trược trong cuộc sống làm giảm tuổi thọ, kể cả chiến tranh và thiên tai. Tuổi 
thọ con người, do bởi chiến tranh và thiên tai, mà giảm từ từ xuống còn mười năm. Hơn 
nữa, thân xác nầy chỉ là sự kết hợp của tứ đại, bên trong lớp da mỏng bên ngoài chỉ là 
máu, thịt, xương, đờm, và những chất hôi tanh khác. Đến khi chết rồi sẽ phải chịu một sự 
phân hóa, tanh hôi, thối tha, gớm ghiết, ruồi bu kiến đậu. Kỳ thật, nó ghê tởm đến nỗi 
chẳng ai dám tới gần: The Life Turbidity, or body turbid (body of impurity). The defilement of 
the world-age, when war and natural disasters are rife. Human lifetime gradually diminishes to ten 


b) 


1518 


years. Furthermore, the body 1s the accumulation of the four elements of earth, water, fire, and aIr, 
wrapped around a thin layer of skin masking the Internal wreaking odors of the flesh, blood, bone, 
phlegm and other bodily secretions, and upon death, becomes roften and eaten by worms. In fact, it 
becomes so disgusting that no one dare fo øo near. 

Siêu việt Mạng trược—The transcendency of the life turbidity: Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt mạng trược như sau: 
“Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu tam ma để, hành ấm hết, các tính thế gian, u thanh 
nhiễu động, đồng phận sinh cơ, bỗng nhiên phá hư giểng mối trầm tế, thân trung hữu đển 
nghiệp trước thâm mật, cảm ứng huyền tuyệt. Trời Niết Bàn đã gần sáng nhiều, ví dụ như 
gà gáy lần chót, nhìn về phương đông đã có tinh sắc. Sáu căn hư tịnh, không còn dong 
ruỗi nữa. Trong ngoài đứng lặng và sáng suốt, tiến vào chỗ không bị vào. Rất thông đạt 
nguyên do thọ mạng của 12 loại chúng sanh trong mười phương. Quán sát cái nguyên do 
ấy, chấp làm chỗ bản nguyên. Các loại không cảm triệu, đi thụ thai. Nơi mười phương cõi 
đã được đồng một. Tinh sắc chẳng trầm, phát hiện cái u uẩn. Đó là bị buộc trong thức ấm. 
Như các loài thụ sinh cẩm triệu đã nhận thấy cái chỗ đồng, tiêu ma sáu môn, khai hợp 
thành tựu, thấy nghe thông suốt, đắp đổi dụng thanh tịnh. Mười phương thế giới cùng với 
thân tâm như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt. Đó là thức ấm hết. Người đó siêu việt 
mạng trược. Xem nguyên nhân, võng tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng làm gốc.”——In the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha taught Ananda about the transcendency of the 
turbidity of life span as follows: “Ananda! When that good person, 1n cultivating samadhi, 
has put an end to the formations skandha, the subtle, fleeting fluctuations, the deep, 
1mperceptible , pivotal source and the common foundation from which all life in the world 
springs, are suddenly obliterated. In the submerged network of the retributive karma of the 
pudgala, the karmic resonances are Interrupted. There 1s about to be a great Illumination 
1n the sky of Nirvana. It 1s like gazing east at the cock”s final crow to see the light of 
dawn. The six sense faculties are empty and still; there 1s no further racing about. Inside 
and outside there 1s a profound brightness. He enters without entering. Fathoming the 
source of life of the twelve categorles of beings throughout the ten directions, he can 
contemplate that source without being drawn Into any of the categories. He has become 
1dentical with with the realms of the ten directions. The light does not fade, and what was 
hidden before 1s now revealed. Thịs 1s the region of the consciousness skandha. If he has 
become identical with the beckoning masses, he may obliterate the individuality of the six 
gates and succeed In uniting and opening them. Seeing and hearing become linked so that 
they function Interchangeably and purely. The worlds of the ten directions and his own 
body and mind are as bripht and transparent as vaidurya. This Is the end of the 
consciousness skamdha. This person can then transcend the turbidity of le span. 
Contemplating the cause of the consciousness skandha, one sees that the negation of 
exIstence and the negation of non-existence are both unreal, and that upside-down false 
thoughts are 1ts source. 


(D) Triền Cái 
Bonds or Entanglements 


Ù 
2) 


1519 


(D-1) Nghĩa của Triền 
The meanings 0ƒ Bonds or entanglerentfs 


Cột trói: To bind with cords—Bonds. 

Tên khác của phiển não: Dục vọng và phiển não trói buộc thân tâm người khiến cho 
người không được tự tạ —Another name for afflictions; the passions and delusions which 
binds human body and minds. 


(D-2) Những định nghĩa khác liên quan đến Triền Cái 

QOther definitions that are related to the Enfangleimentfs 
Triền Báo: Quả báo của sự trói buộc trong luân hổi sanh tử— The retribution of 
transmigration-bondage. 
Triền Phược: Trói buộc hay thập triển tứ phược—Bondage——Ten entanglements and four 


bonds. 
Triền Vô Minh: Sự trói buộc của vô minh—The bondage of unenlightenment. 


(D-3) Phân loại Triền 
Categories 0ƒ bonds or enftangleimenfs 


(DNgũ Triền: EFive Entanglements—See Ngũ Chướng Ngại in Chapter 38 (II). 


(H) Bát Triền: Tám thứ trói buộc——The eight entanglements or evi]s: 


Ù 


2) 


3) 
4) 
3) 
6) 
a) 


b) 


Vô Tàm: Ahrika (skt)——To be without shame——Không thấy xấu hổ khi làm việc ác (gây ra 
tội lỗi tự xét không thấy xấu hổ gọi là vô tàm, làm điều xấu xa trước mặt người khác mà 
không thấy thẹn thùng gọi là vô quí)—W¡thout shame—Shameless. 

Vô quí: To be without a blush—Không biết hổ thẹn vì việc làm xấu của người (đối với 
việc xấu mình làm mà không ai biết, tuy nhiên bản thân mình cảm thấy xấu hổ thì gọi là 
“Tàm.” Đối với việc xấu người làm mà mình cảm thấy xấu hổ thì gọi là “Quý” hay hổ 
thẹn)—Ashamed for the misdeeds of others. 

Tật đố: Irsya (skt)—To be envious—Ganh ghét với tài sản của người khác—]ealousy, or 
envy of other”s possesSIOnS. 

Xan: Mean. 

Bất hối: To be ungrateful. 

Thụy miên: Middham (p)—Middha (sk0—To be sleepy or indolent—Sự ham muốn ngủ 
nghỉ—The lust or desire for sleep, physical and spiritual. 

Ngủ gật (một trong những bất định pháp tác động vào tâm thần làm cho nó ám muội, mất 
sự tri giác)——To sleep——Torpor—Sloth—Drowsiness. 

Sự ngủ nghỉ cũng là một chướng ngại che lấp mất tâm thức không cho chúng ta tiến gần 
đến thiện pháp được —SleepEDrowsiness, or sloth as a hindrance to progress to fulfil 
good deeds. 


1520 


7) Trạo cử: Restlessness—Những phiển não khiến cho tâm xao xuyến không an tĩnh— 

Ambitious—Unsettled. 

a) Trạo Hối: Cái tâm bất mãn hay trạo cử và ăn năn hối hận, cùng với những phiền não 
khiến cho tâm không an fĩnh—Discontent and regret, ambition and ripening. 

b)_ Trạo Tán: Một trong năm triỀn cái. Ba nghiệp thân khẩu ý không trong sạch, thường thích 
lăng xăng huyên náo (Thân trạo là thích du chơi các trò hài hước, không ngồi yên tĩnh 
được lúc nào; khẩu trạo là thích ngâm nga ca hát, tranh cãi thị phi, làm những cuộc hý 
luận vô ích bằng những ngôn ngữ thế gian; ý trạo là tâm tính phóng dật, buông thả cho 
bám vào chư duyên)—One of the five hindrances, unsteady In act, word, and thought; 
unreliable. 

8) Hôn trầm: Thina (p)—Torpor—Dullness (thẩn thờ)—ldleness (ngầy ngật)—Sloth 
Torpor—S§unk in stupor—To lose consciousness—Khi hành thiển, thỉnh thoảng trạng thái 
tâm của hành giả rơi vào một vùng nặng nề tối ám (mê mờ) và buồn ngủ, đây là vọng 
chướng hôn trầm—When practicing meditation, sometimes cultivators drift into a dark 
heavy mental state, akin to sleep, this 1s the delusive obstruction of drowsiness. 


Restlessness 











(II) Thập Triền: Mười thứ trói buộc——Ten entanglements or bonds. 

1-8) From one to eight—See Bát Triển in Chapter 39 (IV). 

9) Phẫn: Krohda (skt——Giận dữ—Anger. 

10) Phú: Che dấu, lừa dối—Covering—Deceit—Che dấu: Một trong các địa pháp tiểu phiển 
não (sợ mất danh dự mà che dấu tội lỗi của mình)—Covering——Deceit. 





(IV)Thập Triền Tứ Phược: Mười thứ trói buộc—Ten entanglements or bonds—See Mười 
Điều Ràng Buộc. 

(A) Thập Ti yiên— Ten entanglements or bonds: See Chapter 39 (D-3) (II). 

(B) Tứ Phược— The four bandhana or bonds: 

(B-1) 

1) Tham dục: Desire. 

2) Chấp thủ: Possession or existence. 

3) S¡ mê: Mây mù vô minh—lgnorance—Smoke of Ignorance. 

4) Tà kiến: Unenlightened views. 

(B-2) 

1) Tham dục: Desire. 

2) Sân hận: Resentment—Dust-storms of hate. 

3) Tà giới: Heretical morality. 

4) Chấp ngã: Egoism. 

(B-3)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn hệ phược—According to the 
Sangtii Sufta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are ƒour fies (gantha): 

l1) Tham Thân Hệ Phược: Kaya-gantha (p)—The body tie of hankering (abhiJJha). 

2) Sân Thân Hệ Phược: Vyapada (p)—Tle of 1lI-wIll. 

3) Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược: Silabbata-paramasa (p)—Attachmert to rite and ritual. 

4) Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược: Idam-sacca-bhinivesa (p)—Dogmatic fanaticism. 


1521 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI 
CHAPTER FORTY 


Phiên Não và Vô Ưu 
Afjlictton and SorrowÏessness 


(A) Đại cương về Phiền Não— An overview oƒ the Affliction 


(B) Nghĩa của Phiên Não— The meanings oƒ “Klesa ” 

(l) Phạn ngữ “Klesa”—Sanskrit term “Klesa”: 

(H) Phạn ngữ “Agantu-klesa”—Sanskrit term “Aganfu-klesa”. 

(IHI)Phiền não có nghĩa là những trạo cử hay hối quá--AfflicHons means restlessness and 
WOFFT. 

(IV)Phiên não tham sân sỉ là khí giới của Bồ Tát —AII afflictions, wrath, and ƒfolly are weapons 
oƒ Bodhisattvas. 


(C) Chỉ tiết về Phiền Não— Details on the Affliction 
(I_ Căn Bản Phiền Não. 
(H) Tùy Phiền Não— Consequent delusions: Tùy Hoặc. 


(D) Các Loại Phiên Não Khác—Other Afflictions 

(I_ Phiền não Căn bản— Fundamemtal illusions. 

(II) Phiền Não Chướng. 

(HI)Phiền Não Chướng và Sở Trì Chướng— Klesavarana-Jneyavarana (skt). 
(IV)Phiền Não Nghiệp Khổ. 


(E) Phân loại Phiền Não— Categories oƒ Afflictions 

(I)_ Nhị Phiền Não— Two kinds oƒ affliction. 

(H) Ba loại Phiền Não— Three kinds oƒ affliction: Three kinds oƒ defilemem. 
(HI)Tứ Đại Phiên Não: Four fundamemtal evil passions. 

(IV)Ngũ Phiền Não— Five kinds oƒ Klesas 

(A)Năm thứ phiền não— Five afflictions. 

(B) Ngũ Căn Bản Phiền Não— Five great disturbers. 

(C) Ngũ Xan Tham: Miacchariyami (p)— Five kimds of begrudging. 

(V) Lục Đại Phiên Não— The six great klesa, passion or distressers. 
(VI)Lục Tặc: sáu tên giặc cWướp— The six robbers. 

(VII)Chín sự phiền não—Nine distresses. 

(VIII)Thập Phiền Não: Ten kinds oƒ afflicHons. 

(IX)Thập Não Loạn— The ten disturbers oƒ the religious liƒe. 

(X) Hai Mươi Bốn Phiền Não Phụ— Twenty-four secondary aƒfflictions. 
(XIMạn— Arrogances. 

(XH) Nghi— Doubt. 


1522 


(F) Hàng Phục Phiên Não— Subduing aƒflictions 

(I) Có bốn cách cho người Phật tử hàng phục phiền não— There are ƒour basic ways for a 
Buddhist to subdue aƒflicHons. 

(H) Phiền Não Tức Bồ Đề—Afflictions are bodhi. 


(G) Vô Phiền— Withowf sorrow— Asoka (skf) 

(I) Nghĩa của “Vô Phiên ”— The meanings oƒ “Asoka”. 

(IH) Những lời Phật dạy về “Vô Phiền” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Without sorrow” in the Dharmapada Sutra. 


Œ) 
l) 


1523 


(A) Đại cương về Phiên Não 
An overview 0ƒ the Aƒƒliction 


Phiển não là con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau 
và ảo tưởng của cuộc sống), là nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng 
như ngăn trở giác ngộ. Tuy nhiên, theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, 
phiền não và bổ để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi cái kia. 
Khi chúng ta nhận biết rằng phiển não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc 
vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiển não đã biến thành Bồ đề (khi biết vô minh trần 
lao tức là bổ để, thì không còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có 
diệt để mà chứng). Đồng ý lục căn giúp chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, 
nhưng chúng lại là tác nhân chính rước khổ đau phiển não vào thân tâm của chúng ta. 
Chúng ta đừng cho rằng mắt là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của 
mắt mà sanh ra đủ thứ phiền não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham 
sắc đẹp, tham tới mức dầu đạt hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị phiền não chế 
ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ 
thứ phiển não—Affliction is the way of temptation or passion which produces bad karma 
(Hfe”s 1sfress and delusion), causes one to wander 1n the samsara and hinder one from 
reaching enlightenment. However, according to the Mahayana teaching, especially the 
Tlen-T”aI sect, afflictions are inseparable from Buddhahood. Affliction and Buddhahood 
are considered to be two sides of the same coin. When we realize that afflictions In 
themselves can have no real and independent existence, therefore, we dont want to cling 
to anything, at that very moment, afflictions are bodhi without any difference. It 1s 
agreeable that the six faculties that help us maintain our daily activities, but they are also 
the main factors that bring sufferings and afflictions to our body and mind. Do not think 
that the eyes are that great, Just because they help us see things. It is exactly because of 
their help that we give rise to all kinds of sufferings and afflictions. For Instance, when we 
see an attractive person of the opposite sex, we become greedy for sex. If we do not get 
what we want, we will be afflicted; and If we get what we want, we wIll also be afflicted. 
The other facultes, ear, nose, tongue, body and mind are the same way. They make one 
Ø1ve rise to many sufferings and afflictions. 


(B) Nghĩa của Phiên Não 
The meanings oƒ “Klesa ” 


Phạn ngữ “Klesa ”— .Sanskrit term “Klesa ”: 

Từ “Klesa” nghĩa đen là sự đau đớn, bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay một cái gì gây 
đau đớn, và được dịch là phiền não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những ham 
muốn và đam mê xấu xa ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là phiển não: “Klesa” 
literally means “pain,” “external dust, something tormenting” and 1s 
translated as “affliction.” As there 1s nothing so tormenting spiritually as selfish, evil 


33 é & 


affliction,” or 


2) 


1524 


desires and passions, klesa has come to be understood chiefly in its derivative sense and 
external dust for agantuklesa. 

“Klesa” theo Phạn ngữ có nghĩa là “Sử”, là tên khác của phiển não hay những lo âu thế 
gian, dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại như ham muốn, thù ghét, cao 
ngạo, nghỉ ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai tái sanh, 
vì chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa còn có nghĩa là “những yếu tố làm 
ô nhiễm tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên nghiệp quả. 
Klesa còn có nghĩa là ô nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả những nhơ bẩn làm rối loạn tinh 
thần, cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liền con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn 
gọi chúng là khát vọng của Ma vương. Muốn giác ngộ trước tiên con người phải cố gắng 
thanh lọc tất cả những nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu tập thiển định. Nhơ bẩn có 
nhiều thứ khác nhau—KIesa ¡is a Sanskrit term for affliction, distress, worldly cares, 
Vexations, and as consequent reincarnation. They are such troubles as desire, hate, stupor, 
pride, doubt, erroneous views, etc., leading to painful results in future rebirths, for they are 
karma-messengers executing 1s purpose. Klesa also means “negative mental factors,” that 
lead beings to engage In non-virtuous actions, which produce karmic results. Klesa also 
means all defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome actions as well as 
kinks that bind people to the cycle of rebirths. People also call Klesa the thirst of Mara. In 
order to attain enlightenment, the number one priority 1s to eliminate these defilements by 
practicing meditation on a regular basIs. 


(1U Phạn ngữ “Agantu-klesa”—Sanskrit tem “Agantu-klesa”: Giải nghĩa từng chữ cho 


Ù 


2) 


“Khách trần”—Explaining in details for “Guest-dust”: 

Khách: The foreign atom (guest)—Phiển não không phải vốn có của tâm tánh, nhưng do 
mê lầm mà nổi dậy, nên gọi là khách—The foreign atom, or intruding element, which 
enters the mind and causes distress and delusion. 

Trần—Dust: Phiển não có công năng làm nhơ bẩn tâm tánh nên gọi là trần—The mind ¡s 
naturally pure or Iinnocent tiÏÏ the evil element enters. 


(II)Phiền não có nghĩa là những trạo cử hay hối quá—Aƒflicions means restlessness and 


worry: Phiển não còn là những trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho 
tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, 
không thể nào tập trung được. Sự bức rức nây của tâm làm cẩn trở sự an tịnh và làm tắc 
nghẽn con đướng hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về 
chuyện nầy hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, lo âu về những 
điểu bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc được. Tất cả mọi trạng 
thái bực bội, lo lắng, cũng như bổn chỗn hay dao động nầy của tâm đều ngăn cẩn sự định 
tỉnh của tâm —Afflictions are also restlessness and worry, another disadvantage that 
makes progress difficult. When the mind becomes restless like flustered bees In a shaken 
hive, 1t can not concentrate. This mental agitation prevents calmness and blocks the 
upward path. menfal worry 1s Just as harmful. When a man worrles over one thing and 
another, over things done or left undone, and over fortune and misfortune, he can never 
have peace of mind. All this bother and worry, this fidgeting and unsteadiness of mind 
prevenfts concentration 


1525 


(IV)Phiền não tham sân sỉ là khí giới của Bồ Tát —AII afflictons, wrath, and ƒolly are 


Œ) 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 


II 


weapons 0ƒ Bodhisaffvas: Tham, sân, si và tất cả phiền não là khí giới của Bồ Tát, vì 
dùng môn phiền não để độ chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt 
trừ những phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát dùng “Bố thí” để diệt trừ tất cả xan lẫn; dùng “Trì giới” để 
vứt bỏ tất cả sự hủy phạm; dùng Bình đẳng để dứt trừ tất cả phân biệt; dùng Trí huệ để 
tiêu diệt tất cả vô minh phiền não; dùng Chánh mạng để xa rời tất cả tà mạng; Thiện xảo 
phương tiện để thị hiện tất cả xứ; dùng Tham, sân, si và tất cả phiền não làm pháp môn 
phiền não để độ chúng sanh; dùng Sanh tử để chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa 
chúng sanh; dùng Nói pháp như thật để phá tất cả chấp trước; dùng Nhứt thiết trí để chẳng 
bỏ hạnh môn của Bồ Tát —AII afflictions, wrath, and folly are weapons of enlightening 
beings because they liberate sentient beings through afflictions. Enlightening Beings who 
abide by these can annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all 
sentilent beings In the long night of ignorance—According to the Adornment Sutra, 
Chapter 38, Bodhisattvas utilze “Giving” to destroy all stinginess; “Self-control” to get rid 
of all crime; Impartiality 1to remove all discrimination; Wisdom to dissolve all iznorance 
and afflictions; Right livelihood to lead away from all wrong livelihood; SKIll in means to 
manifest In all places; All afflictions, wrath, and folly to liberate sentient beings through 
afflictions; Birth-and-death to continue enlightening practices and teach sentient beings; 
Teaching the truth to be able to break up all clinging; All knowledge to not give up the 
avenues of practice of enlightening beings. 


(C) Chỉ tiết về Phiền Não 
Defails on the Afƒliction 


Căn Bản Phiền Não: Còn gọi là Bốn Hoặc, hay Bổn Phiển Não. Căn bổn phiền não (khởi 
lên từ lục căn) —Fundamental i1llusions, passions, or afflictions, including—The six 
fundamental or primary afflictions (klesas) arising from the six senses: 


Ngũ Độn Sử— Five temptations: Panca-klesa (skt)——NÑăm thứ mê mờ ám độn bắt nguồn từ 
thân kiến mà sanh ra—Five dull, unintelligent, or stupid vices or temptations—Five 
envoys oŸ stupitity caused by the illusion of the body or self—The five envoys of stupidity 
caused by illusion of the body or self: 

Tham: Desire—Hankering after—Greed, which causes clinging to earthly life and things, 
therefore reincarnation—See Chapter 77. 

Sân: Anger or resentment—See Chapter 77. 

S1: Stupidity or foolishness—See Chapter 77. 

Mạn: Arrogance—See Mạn nn this Chapter (40). 

Nghĩ: Doubt—See Nghĩ in this Chapter (40). 


Ngũ Lợi Sử— The five higher wholesome deeds: Năm thiện nghiệp—See Chapter 44: 


1526 


I) Thân kiến: The wrong views or illusion of the body or self. 
2) Biên kiến: The extreme views. 

3) Tà kiến: Wrong views. 

4) Thủ kiến: Wrong views in self-grasping. 

5)_ Giới kiến: Wrong views in understanding the precepts. 


(I) Tày Phiền Não——Consequent delusions: Tùy Hoặc. 

(A) Tổng quan về Tùy Phiền Não—An overview oƒ Consequent delusions: Tùy Phiền não khởi 
lên bởi phiền não căn bản, đối lại với phiền não căn bản khởi lên từ lục căn. Tùy phiển 
não (khởi lên từ căn bổn phiền não). Các phiền não nầy lấy căn bản phiển não làm thể 
mà sinh ra. Những phiền não nầy bao gồm—Sequent, or associated klesa-trials, or evils, 
either all of them as always dogging the foot-steps—Consequent afflictions resulting or 
arising from the fundamenral afflictions, in contrast with afflictions arising from the six 
senses. The twenty-four consequent klesas arIsing out of the six senses. The consequent or 
secondary afflictions resulting or arising from the fundamental afflictions. They include: 

1) Phân biệt khởi phiền não: Phiển não y nương vào các duyên mà khởi dậy những tà lý 
luận——Klesas arising from false reasoning. 

2) Câu sinh khởi phiền não: Phiển não do huân tập từ vô thủy đến nay——Klesa that which is 
natural to all. 

3) Số hành phiền não: Những phiền não như tham dục hay là cám dỗ—Ordinary passions or 
temptations. 

4) Mãnh lợi phiển não: Phiển não do bởi không tin vào nhân quả—Firece or sudden 
afflictions cause by lack of belief on the Law of Cause and Effect.. 


(B) Hai Mươi Bốn Phiên Não Phụ— Twenty-four secondary afflictions: Theo Tam Thập Tụng 
của Ngài Thế Thân, có hai mươi bốn tùy phiền não—According to Vasubandhu's 
Trimsika, there are twenty-four secondary afflictions. 

(B1)Mười Tiểu Tùy (Tiểu phiền não địa pháp)— Ten Minor Secondary Afflictions: 

1) Phẫn: Krodha (skt)—Bất nhẫn hay sự nóng giận—Impatience or anger. 

2) Sân: Upanada (skÐ—Sự sân hận—Hatred or resentment. 

3) Phú: Mraksha (skU)—Sự che dấu—Hypocrisy or concealment. 

4)_ Não: Pradasa (skt)—Lời nói gây ra phiển não cho người—Stinging talk or WOTry. 

5) Envy or jealousy: Irshya (sk)—Sự đố ky hay ganh ghét. 

6) Tật: Matsarya (sk)—Xan—Sự keo kiết bổn xẻn—Stinginess. 

7) Cuống: Maya (skt)—Lời nói lừa dối—Deceit or manipulation. 

8) Siểm: Sathya (skt)—Sự nịnh nọt—Duplicity or undully flattering. 

9) Kiêu Mạn: Mada and Mana (skt)—Sự kiêu mạn——Arrogance or conceitedness. 

10) Hại: Vihimsa (skt)—Gây tổn hại cho người khác—Hurting others or destructive. 

(B2)Hai Trung Tày—Two Middle Secondary Afflictions: 

11) Vô Tàm: Ahri (skt—Shamelessness—Sự không hổ thẹn—Self-shameless, or have no 
shame of se]f. 

12) Vô Quý: Atrapa (skÙ—Sự khinh suất—Recklessness, or have no shame around other 
people. 

(B3)Tám Đại Tùy— Eight Great Secondary Afflictions: 





1527 


13) Hôn Trâm: Styanam (skt)—Sự trì trệ——Torpidity or drowsiness. 

14) Trạo Cử: Uddhava (skt)—Sự chao đảo—Restlessness, fluctuations, or instability of mind 
and body. 

15)Bất Tín: Asraddha (sk)—Sự không tin—Disbelieved—Faithlessness—Unbelief— 
Unfaithful. 

16) Giải Đãi: Kausidya (skÙ)—Sự biếng nhác—Indolence or laziness. 

17) Phóng Dật: Pramada (skÙ—Sự buông lung—DIistacted—Lack of self-mastery. 
Thoughtlessness, uninhibitedness, or unrestrained. 

18) Thất Niệm: Mushitasmritita (skt——Sự mất chánh niệm——Senselessness. 

19) Tán Loạn: Vikshepa (skÐ—Trạng thái tán loạn không ổn định —Uncollected state or 
unsteadiness. 

20) Bất Chánh Kiến: Asamprajanya (skt—Sự hiểu biết không đúng —-lInaccuracy of 
knowledge, or do not understand In a proper manner. 

(B4)Bốn Bất Định Tùy— Four Indefinite Secondary Afflictions: 

21) Ác Tác: Kaukritya (skÐ—Sự làm ác——Evil doing. 

22) Thụy Miên: Middha (skt)—Sự buồn ngũ hay mê trầm——Drowsiness. 

23) Tầm: Vitarka (sk)——Sự truy tầm nghiên cứu——Investigation. 

24) Tứ: Vicara (skt)—Sự suy nghĩ hay dò xét—Reflection. 


(D) Các Loại Phiên Não Khác 
QOther AƒflicHfions 


(D Phiền não Căn bản— Fundamenfal illusions: Căn bẳn phiền não tham, sân, s1, mạn, 
nghĩ, tà kiến, vân vân—The fundamental illusions or afflictions of desire, hate, delusion, 
pride, doubt, wrong views, efc.. 

I)_ Ngũ Độn Sử: The five envoys of stupidity caused by illusion of the body or self—See Ngũ 
Độn Sử in Chapter 40 (C) (D). 

2) Ngũ Lợi Sử: The five hipher wholesome deeds—See Ngũ Lợi Sử in Chapter 40 (C) (ID). 

3) Có sáu căn bổn phiền não (khởi lên từ lục căn)—There are six fundamental or primary 
afflictions (klesas) arising from the six senses 

(HH) Phiền Não Chướng: Klesavarana (skÙ)—Affliction obstacles——Những dục vọng và ảo ảnh 
tiếp sức cho tái sanh và làm chướng ngại Niết bàn. Phiển não chướng còn có nghĩa là 
những trở ngại của phiển não. Phiển não được chia làm hai nhóm, phiền não chính và 
phụ. Phiền não chính gồm những thúc đẩy xấu vốn nằm trong nền tảng của mọi tư tưởng 
và ước muốn gây đau khổ. Những rào cẩn của dục vọng và uế trược làm trở ngại sự thành 
đạt Niết bàn — The barrier of temptation, passion or defilement, which obstruc(s the 
attainment of the nirvana. Klesa 1s also means hindrance of the afflictions. Klesa 1s 
generally divided Into two gøroups, primary and secondary. The primary comprises of such 
evil impulses that lie at the foundation of every tormenting thought and desire. The 
passions and delusion which aid rebirth and hinder enfrance Into nirvana. 


1528 


(HI)Phiêền Não Chướng và Sở Trì Chướng— Klesavarana-Jneyavarana (skt): Những chướng 


ngại gây nên bởi phiển não và tri thức —Hindrances caused by evil passions and by 
Iintellection. 


(IV)Phiền Não Nghiệp Khổ: Hoặc Nghiệp Khổ——Do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp 


Œ) 


(A) 
D 


2) 


(B) 
l) 


2) 


(C) 
l) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 
2) 
(D) 


thiện ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các quả khổ vui của ba cõi, rồi 
thân phải chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp phiền não. Các phiền não như tham, 
sân, si thì gọi là hoặc; những việc làm thiện ác y vào cái hoặc nầy gọi là nghiệp; lấy 
nghiệp nây làm nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ——The suffering arising out of the working 
of the passions, which produce good or evil karma, which In turns results in a happy or 
suffering lot in one of the three realms, and again from the lot of suffering (or mortality) 
arises the karma of the passions. The pains arising from a life of illusion, such as greed, 
hatred, Ignorance. 


(E) Phân loại Phiên Não 
Categories 0ƒ AƒƒlicHons 


Nhị Phiền Não—Two kinds oƒ affliction: Klesadvaya (skt——Hai loại phiền não—Klesas 
(passions, delusions, tempftations, trials). 


Căn bổn phiển não (khởi lên từ lục căn): The six fundamental or primary afflictions 
(klesas) arising from the six senses—See Lục Đại Phiển Não in Chapter 40 (E) (VD. 

Tùy phiển não (khởi lên từ căn bổn phiền não): Các phiển não nầy lấy căn bản phiển não 
làm thể mà sinh ra—The twenty consequent klesas arising out of the six senses. The 
consequernt or secondary afflictions resulting or arising from the fundamental afflictlons—— 
See Hai Mươi Bốn Phiển Não Phụ in Chapter 40 (C) (I) (B). 


Phân biệt khởi phiền não: Phiển não y nương vào các duyên mà khởi dậy những tà lý 
luận——Klesas arising from false reasoning. 

Câu sinh khởi phiền não: Phiển não do huân tập từ vô thủy đến nay——Klesa that which is 
natural to all. 


Đại phiền não địa pháp: Sáu đại phiển não—The six great klesas. 
Vô minh: lgnorance. 

Phóng dật: Distracted——Unrestrained. 

Giải đãi: Idle—Lazy. 

Bất tín: Disbelieved—Unfaithful. 

Hôn trầm: Torpor. 

Trạo cử: Restlessness. 

Mười hoặc: Tiểu phiển não địa pháp——Ten minor afflictions. 


D 


2) 


1529 


Số hành phiền não: Những phiền não như tham dục hay là cám dỗ—Ordinary passions or 
temptations. 

Mãnh lợi phiển não: Phiển não do bởi không tin vào nhân quả—Firece or sudden 
afflictions cause by lack of belief on the Law of Cause and Effect. 


(II) Ba loại Phiền Não— Three kinds oƒ qƒffliction: Three kinds of defilement. 


(A) 
Ù 
2) 
3) 
(@) 
Ù 


2) 


3) 


Kiến Tư Hoặc: The ilusion or misleading views and thoughts. 

Trần Sa Hoặc: Delusion of “Dust and sand.”. 

Vô Minh Hoặc: The illusion arising from primal Ignorance. 

Ba loại phiền não khác—Another three kinds of afflictions: 

Phiền não tác động—Defilements of transgression: Phiển não tác động xảy ra khi người ta 
kông chịu giữ giới mà còn lại hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống 
những chất cay độc—Defilements of transgression occur when people cannot keep the 
basic precepts, and perform actlons of killing, stealing, sexual misconduct, lying and 
I1nfoxicafion. 

Phiển não tư tưởng——Defilements of obsession: Phiển não tư tưởng tế nhị hơn. Một người 
không làm hay nói điều bất thiện ra ngoài, nhưng trong tâm vẫn bị ám ảnh với những 
mong muốn giết và hủy hoại, muốn làm tổn hại chúng sanh khác, muốn lấy, muốn lừa dối 
người khác. Nếu bạn bị loại phiển não này ám ảnh, và nỗi đau đớn do phiền não gây ra. 
Một người không kiểm soát được phiền não tư tưởng chắc chắn người ấy sẽ làm tổn hại 
chúng sanh bằng cách này hay cách khác —Defilements of obsession is a little bit more 
subtle. One may not outwardly commit any immortal action, but one”s mind 1s obsessed 
with desires to kill and destroy, hurt and harm other beings physically or otherwise. 
Obsessive wishes may fill the mind: to steal, manipulate people, deceive others, etc. If 
you have experienced this kind of obsession, you know 1t is a very painful state. lf a 
person fails to control his obsessive afflictions, he or she 1s likely to hurt other beings In 
one way or ano(her. 

Phiển não ngủ ngầm——Dormant or latent afflictions: Phiển não ngũ ngầm thường không 
xuất hiện ra ngoài. Nó nằm ẩn bên trong, chờ thời cơ nhảy ra tấn công hành giả. Phiển 
não ngủ ngầm chẳng khác nào một người đang nằm ngủ say. Khi thức giấc tâm người ấy 
bắt đầu lay động. Đó là phiển não tư tưởng khởi sinh. Khi người ấy ngồi dậy và bắt đầu 
làm việc là lúc đang từ phiển não tư tưởng chuyển sang phiển não tác động——Dormant or 
latent afflictions are ordinarly not apparent. They lie hidden, watting for the right 
conditions to assault the helpless mind. Dormant afflictions may be likened to a person 
deeply asleep. As such a person awakes, when his or her mind begins to churn, 1t 1s as 1Í 
the obsessive afflictions have arisen. When the person stands up from bed and becomes 
involved ¡in the day”s activities, this 1s like moving from the obsessive afflictions to the 
afflictions of transgression. 


(HI)Tứ Đại Phiền Não: Four fundamental evil passions. 


(A) 


Bốn thứ nầy được xem là những phiền não căn bản bắt nguồn từ kiến giải cho rằng thực sự 
có một bản thể được gọi là ngã-linh hôn thường hằng— These ƒour are regarded as the 


l) 


2) 
3) 
4) 


1530 


ƒfundamemtal evil passions originating from the view that there is really an eternal 
substance k"oWH đs e80-SOHÏ. 

Ngã Kiến: Atmadrishti (skt)——Tin vào sự hiện hữu của một ngã thể—The belief in the 
exIstence of an ego-substance. 

Ngã Si: Atmamoha (skt)—Sự mê muội về cái nhã—Ignorance about the ego. 

Ngã Mạn: Atmamana (skt)—Kiêu mạn về cái ngã—Conceit about the ego. 

Ngã Ái: Atmasukha (sk)—Tự yêu thương mình—Self-love. 


(B) Tứ Phiền Não tương ứng với Mạt Na Thức— Four delusions in reference to the ego: Tứ 


Ù 
2) 
3) 


4 





Hoặc—Bốn phiển não gây ra bởi ngã chấp hay bốn loại căn bản phiền não thường xuyên 
tương ứng với Mạt Na Thức (thức thứ bảy). 

Ngã Si Phiển Não: Vô Minh—lgnorance in regard to the ego——Delusion of the Ignorance 
1n the ego. 

Ngã Kiến Phiển Não: Ngã Chấp—Holding to the ego idea—Delusion of Holding to the 
ego Idea. 

Ngã Mạn Phiển Não: Kiêu căng ngạo mạn—Egoism—Self-esteem—Delusion of self- 
esteem or egoIsm. 

Ngã Ái Phiển Não: Ngã tham—Self-seeking or desire arising from belief in ego— 
Delusion of self-seeking or desire arising from belief in ego. 


(C) Tứ Đại Phiên Não của chúng sanh— Semtient beings` four big distresses: Tứ Môn Du 


Ù 
2) 
3) 
4) 


+ 


Quán—Đức Phật Thích Ca khi còn là Thái Tử Tất Đạt Đa, do chơi thăm bốn cửa thành 
mà nhìn thấy bốn thứ phiền não lớn hay bốn cảnh khổ lớn của nhân loại—The four big 
distresses observed during the Buddha's wandering around Kapilavastu when he was a 
prIince: 

Sanh: Birth. 

Lão: Old age. 

Bệnh: Diseases—S1ckness. 

Tử: Death. 

See Bát Khổ in Chapter 45. 


(IV)Ngñũ Phiên Não— Five kinds oƒ Klesas: 
(A) Năm thứ phiền não— Five afflicdons: Ngũ Khổ——Năm nỗi khổ đau của con người—The 


Ù 
2) 


3) 


+) 


5) 


five afflictions that are the lot of every man: 

Tứ Khổ: Four kinds of suffering—See Bát Khổ (1-4) in Chapter 45. 

Ái Biệt Ly Khổ: Sufferings due to separation (parting) from the loved ones—See Bát Khổ 
(Š) 1n Chapter 45. 

Oán Tắng Hội Khổ: Sufferings due to meeting with the uncongennial (the hated)—See 
Bát Khổ (6) in Chapter 45. 

Cầu Bất Đắc Khổ: Sufferings due to unfulfilled wishes, or failure in oneˆs aims—See Bát 
Khổ (7) in Chapter 45. 

Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Sufferings due to the raging aggregates, or sufferings caused by 
the five skandhas—See Bát Khổ (8) in Chapter 45. 


(B) Ngũ Căn Bản Phiên Não— Fe great disturbers: Năm phiền não căn bản (ngũ kiến thô 


thiển)—The five great passions or Klesas. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


1531 


Tham: Desire. 

Sân: Anger or hatred. 

SI: Stupidity or Ignorance. 
Mạn: Pride. 

Nghĩ: Doubt. 

See Chapter 77. 


(C) Ngũ Xan Tham: Macchariyam (p)—Five kinds of begrudging—Theo Kinh Phúng Tụng 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


trong Trường Bộ Kinh, có năm loại xan tham——According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are five kinds of begrudging: 

Xan tham đối với trú xứ: Begrudging as to dwelling-place. 

Xan tham đối với gia đình: Begrudging as to family. 

Xan tham đối với các vật thâu hoạch: Begrudging as to gains. 

Xan tham đối với sắc: Begruding as to beauty. 

Xan tham đối với Pháp: Begrudging as to Dhamma. 


(V) Lục Đại Phiên Não: Sáu phiền não lớn—The six great klesa, passion or distressers: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Tham Phiển Não: Raga (skt)—Phiền não gây ra bởi tham ái hay muốn có (nhiễm trước 
thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp)—Afflictions caused by desire or desire to have. 

Sân Phiển Não: Pratigha (skt)—Phiền não gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành tính, 
dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp)—Afflictions caused by resentment or 
anE€T. 

Si Phiểền Não: Mudhaya (skt—Phiển não gây ra bởi si mê (mê muội mờ ám về sự lý mà 
thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp)—Afflictions caused by 
stupIdify or Ignorance. 

Mạn Phiên Não: Mana (skt)—Phiển não gây ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài hơn 
người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp) —Afflictions caused by pride or self-conceit. 
Nghi Phiền Não: Vicitiksa (sk)—Phiền não gây ra bởi nghi hoặc (do ngờ vực về chân lý 
mà thành tính, từ đó ngăn cẩn tín tâm rồi hành động tà vạy mà thành nghiệp)—Afflictions 
caused by doubt. 

Ác Kiến Phiển Não: Drishti (sk)—Phiển não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến 
suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cẩn thiện kiến rồi hành động tà vạy gây ra ác 
nghiệp)—Afflictions caused by False views. 


(YI)Lục Tặc: sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt 


l) 
2) 
3) 
4) 


hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì lục căn sung sướng 
vui mừng. Cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng với chúng—The six cauras or robbers, 
such as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or medial agents of the 
sic robbers. The six robbers are also likened to the six pleasures of the six sense organs. 
The only way to prevent them 1s by not acting with them: 

Mắt đừng nhìn sắc đẹp: The eye avoiding beauty. 

Tai đừng nghe tiếng du dương: The ear avoiding melodious sound. 

Mũi đừng ngữi mùi thơm: The nose avoiding fragrant scent. 

Lưỡi đừng nếm vị ngon: The tongue avoiding tasty flavour. 


5) 
6) 


1532 


Thân đừng xúc chạm êm ái: The body avoiding seductions. 
Ý nên kểm giữ tư tưởng: The mind should always control thoughts. 


(VII)Chín sự phiền não— Nine distresses: Chín sự phiền não hay chín tai nạn mà Đức Phật 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


lở) 
8) 
9) 


đã gặp phải khi Ngài còn tại thế—Nine distresses borne by the Buddha while he was still 
alive. 

Ngài bị nàng Tôn Đà Lợi phỉ báng thậm tệ: He was badly slandered by Sundara. 

Nàng Chiên Già cố làm nhục Ngài bằng cách giả bụng chửa rồi vu cáo: Canca tried to 
dishonor him by pretending to pregnant and falsely accusing him. 

Đề Bà Đạt Đa, người em họ của Ngài, đã âm mưu ám sát Ngài bằng cách lăn đá xuống 
đồi khi Ngài đi ngang qua khu núi: Devadatta, his cousin, plotted to assassinate him by 
rolling stones down hill when he passed by the creek. 

BỊ mũi tên tự dưng lao tới đâm vào chân: Pierced by an arrow accidentally. 

Bị Lưu Li Vương Thái tử con vua Ba Tư Nặc đem quân đến giết hết những người trong 
dòng họ Thích Ca: Son of King Prasenajit killed all people in the Sakya tribe. 

Vì lòng từ bi, Ngài nhận lời thỉnh cầu đến nhà một người Bà La Môn để nhận cúng dường, 
nhưng khi đến người ấy không cúng. Phật và Tăng đoàn của Ngài phải ăn lúa ngựa của 
một người chăn ngựa đem cho: Due to his compassion, the Buddha accepted an Invifation 
from a Brahman; however, when the Buddha and his order arrived, the Brahman refused 
to serve them. As a result, the Buddha and his order had to accept offering from the stable- 
keeper. 

Bị gió lạnh thổi làm đau lưng: Cold wind to cause back pain. 

Sáu năm khổ hạnh: Six years of ascetics. 

Vào xóm Bà La Môn khất thực trong ba ngày liền, không ai cúng dường, phải mang bát 
không về: Entering the village for alms for three consecutive days without receiving any 
food (returning with empty bow]). 


(VI) Thập Phiên Não: Ten kinds of afflictions: 


(A) 


l) 
6) 


? 
8) 
3) 


Từ 1 đến 5—See Lục Đại Phiển Não from I1 to 5 in Ch. 40. 

Thân Kiến: Satkayadrsti (sk)—Áo tưởng về thân nầy hay cái ngã —The illusion of the 
body or self —See Thân Kiến in Chapter 44. 

Biên Kiến: The extreme view—See Biên Kiến in Chapter 44. 

Tà Kiến: Wrong views—See Tà Kiến in Chapter 44. 

Thủ Kiến: Chấp theo tà kiến—Clinging to wrong views—See Kiến Thủ Kiến in Chapter 
44. 


10) Giới Cấm Thủ: Chấp theo tà giáo hay chấp theo nghi lễ cúng kiến—Clinging to heterodox 


ascetic views or clinging to ritual and rules—See Giới Cấm Thủ Kiến in Chapter 44. 


(B-1)Theo Thanh Tịnh Đạo, gọi là phiển não vì tự chúng đã ô nhiễm mà còn làm ô nhiễm các 


Ũ 
2) 
3) 


pháp tương ưng với chúng——According to The Path of Purification, so called because they 
are themselves defiled and because they defile the states associated with them: 

Tham: greed. 

Sân: Hate. 

S1: Delusion. 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


1533 


Mạn: DeceIt—Pride. 

Nghi: Doubt—Uncertainty. 

Tà Kiến: Wrong or false view. 
Hôn trầm: Stiffness of mind. 
Trạo cử: Agitation. 

Vô Tàm: ConscIlencelessness. 


10) Vô Quý: Shamelessness. 
(B-2)Theo Visuddhi-Magga, có mười thứ ô nhiễm—According to Visuddhi-Magøa, there are 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


ten kleshas: 

Thèm muốn: Trishna—Craving or desire. 
Oán thù: Hate. 

Lầm lạc: Delusion. 

Kiêu căng: Pride. 

Tà kiến: Drisht——False views. 

Nghi hoặc: Vichikitsa—Doubt. 

Cứng nhắc: Rigidity. 

Sôi nổi: Excitability. 

Trơ tráo (không biết hổ thẹn): Shameless. 


10) Thiếu lương tâm đạo đức: Lack of conscience. 


(IX)Thập Não Loạn: Mười phiền não hay nhiễu loạn trong cuộc sống tu hành—The ten 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


disturbers of the religious lIfe: 

Hào thế: Thế lực—Domineering spirit. 

Tà nhơn pháp: Ngoại đạo pháp —Heretical ways. 

Hung hý: Đùa giỡn hung ác—Dangerous amusements. 

Chiên đà la: Chuyên nghề làm thịt—A butcherˆs or other low occupations. 
Nhị thừa: Asceticism or selfish Hinayana salvation. 

Bất nam: The condition of an eunuch. 

Dục tưởng: Tư tưởng dâm dục—Lust. 

Nguy hại: Một mình xông vô nhà người —Endangering the character by Improper 
Intimacy. 

Cơ hiểm: Chê bai việc làm của người—Contempt. 





10) Súc dưỡng: Nuôi súc vật —Breeding animals for slaughter. 


(X) Hai Mươi Bốn Phiên Não Phụ — Twenty-four secondary qƒƒflicions: See Hai Mươi Bốn 


Phiền Não Phụ in Chapter 40 (C) đI) (B). 


(XDMạn— Arrogances- 


(A) Nghĩa của Mạn— The meanings oƒ Arrogance or Haughfiness: Kiêu mạn: Mana (skÙ— 


Cậy tài mình cao hơn mà khinh miệt người khác —Proud—Pride——Arrogance—Self- 
conceit—Looking down on others—Superliclous—Mạn là tự nâng cao mình lên, dương 
dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà đạp người dưới, không học hỏi, 
không lắng nghe lời khuyên hay lời giải thích, hậu quả là họ phạm phải nhiều lỗi lầm 
đáng tiếc —Haughty people are self-aggrandized and boasting. They tend to bully their 


1534 


superiors and trample the Inferior. They refuse to learn any more or listen to advice or 
explanations; and as a result commit regretable errOrs. 


(B) Phân loại Mạn-Categories 0Ÿ Arrogances: 


1 


1) 


VI) 


Thất Mạn: Seven arrogances— Theo Câu Xá Luận, có bảy loại kiêu mạn—According to 
the Kosa Sastra, there are seven prefensIons Or arrogances: 

Mạn: Mana (skU—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng người — 
Asserting superlorIty over Inferiors and equality with equals. 

Quá mạn: Ati-mana (skt——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng 
mình, và cho rằng mình bằng hay coi thường những người hơn mình—The pride which 
among equals regards self as superior and among superiors as equal (sSuperIorIty OVer 
equals and equality with superiors). 

Mạn quá mạn: Manati-mana (skt——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người 
hơn mình —Superiority over manIfest superIors. 

Ngã mạn: Atma-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn chấp có ta và có cái sở hữu của ta— 
Egotism or overweening pride. 

Tăng thượng mạn: Adhi-mana (skt)——Khởi tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo 
mà cho là chứng đắc —Vaunting assertion of possessing the truth. 

T¡ mạn: Una-mana (skt—Ti Hạ Mạn——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng người cực kỳ tài giỏi 
chỉ hơn mình chút ít thôi —Vaunting one”s inferiority or flase humility. The pride of 
regarding self as little inferior to those who far surpass one. 


vii) Tà mạn: Mithya-mana (skt)—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


À9) 


chẳng có đạo đức gì—Vaunting lack of virtue for virtue. 


Cửu Mạn: Nine arrogances—Theo VI Diệu Pháp thì có chín loại mạn—According to 
Abhidharma, there are nine forms of pride: 

Ngã Thắng Mạn: Đối với người bằng mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình hơn họ— 
That I surpass those who are equal to me. 

Ngã Đẳng Mạn: Đối với người hơn mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình bằng họ— 
That l am equal to those who surpass me (the pride of thinking oneself equal to those who 
SUTpaSS u$). 

Ngã Liệt Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình không đến nỗi tệ như người khác —That 
lam not so bad as others. 

Hữu Thắng Ngã Mạn: Vẫn khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng người đó hơn mình —That 
others surpass me. 

Vô Đẳng Ngã Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng mình—None are equal to 
me. 

Vô Liệt Ngã Mạn: Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng vẫn sanh lòng kiêu mạn 
cho rằng mình chỉ kém người chút ít thô——None are inferior to me. 


vi) Vô Thắng Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn cho rằng không ai 


có thể hơn mình được——None surpass me. 


vii)Hữu Đẳng Ngã Mạn: Dù biết người cũng bằng mình, nhưng vẫn sanh tâm kiêu mạn cho 


rằng họ chỉ bằng ta thôi—That are equal to me. 


1535 


ix) Hữu Liệt Ngã Mạn: Đối với người bằng mình, lại khởi tâm kiêu mạn cho rằng họ tệ hơn 


mình——That are worse than me. 


(C) Những định nghĩa khác liên quan đến Mạn Other definiions that are related to 


1) 
2) 
3) 
#) 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3) 


Arrogances: 

Mạn Cúng: Cúng dường bông Mạn Đà La hay Viên Hoa lên chư Phật —-Offerings of 
mandarava flowers. 

Mạn Cử: Tỏ ra kiêu mạn—To hold oneself arrogantly. 

Mạn Hoặc: Delusion of pride. 

Mạn Kết: Mạn kết, một trong cửu kết trói cột con người trong sanh tử—The bondage of 
pride, one of the nine bonds that bind men to mortality——See Chapter 65. 

Mạn Kiến: Một trong mười loại tà kiến, lòng kiêu mạn, đối với việc gì cũng cho là mình 
hơn người kém—Pride, regarding oneself as superior, one of the ten wrong views—See 
Chapter 44. 

Mạn Quá: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hẳn người hơn mình—Regarding 
oneself as SuperIor fO SUDeTIOT. 

Mạn Sơn: Ví lòng kiêu ngạo như núi cao——To compare the pride with a lofty mountain. 
Mạn Sử: Mạn Sứ—Thập mạn sứ có thể sai khiến hay ảnh hưởng thân tâm con người, bao 
gồm cả ngũ độn sử và ngũ lợi sử—The messenger, or lictor of pride. Ten messengers that 
affect the mind, including five envoys of stupidity and five wholesome deeds. 

Mạn Tràng: Lồng ngã mạn bốc cao như cờ phướn treo cao trong gió—Pride as a banner 
rearing 1†self aloft. 


10) Mạn Tưởng: Tư tưởng kiêu mạn—Proud, or arrogant thoughts. 





(XH) Nghi— Doubt: 
(A) Nghĩa của Nghi— Definitions oƒ Doubr: Nghĩ ngờ: Vicikitsa (sk}—DoubtffUul. 


(B) Những định nghĩa khác liên quan đến Nghi— Other definitions that are related to Doubt: 


1) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
2 


8) 


9) 


Nghỉ Cái: Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy được chân lý, 
không thực hành được thiện nghiệp, đây là một trong năm triỀn cái —The overhanging 
cover of doubt, which prevenfs sentient beings from seeing and practicing good deeds, one 
of the five covers or mental and moral hindrances. 

Nghi Chấp: The holding to doubt. 

Nghi Hoặc: Doubtful——SuspicIous—Uncertain—Doubt and delusion. 

Nghi Hoặc Thô Thiển: Gross doubt. 

Nghi Hoặc Vi Tế: Subtle doubt. 

Nghi Hối: To repent of doubt. 

Nghi Kết: Do nghi ngờ lý chân đế, gây vô số vọng nghiệp, nên bị trói buộc vào tam giới 
không thoát ra được——The bondage of doubt. 

Nghỉ Kiến: Sự nghi ngờ chân lý Phật pháp gọi là nghi kiến, một trong thập tà kiến— 
Doubtful views——Doubtfully to view, one of the ten wrong views. 

Nghỉ Sử: BỊ nghi hoặc sai khiến mà lưu chuyển trong tam giới—The messenger, tempter, 
or lictor, of doubt. 


10) Nghỉ Tâm: Cái tâm luôn nghìị hoặc——Suspicious or dublious mind—A doubting heart. 


1536 


11) Nghỉ Thành Thai Cung: Vùng biên địa quốc độ của Đức Phật A Di Đà có một tòa cung 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


điện gọi là “Nghi Thành Thai Cung,” nơi trú ngụ của những người đã vãng sanh mà trong 
lòng còn nghi ngờ Đức A Di Đà. Họ sẽ ở đây 500 năm mà không nghe thấy Tam Bảo— 
The palace womb for doubters outside Amitabha”s heaven, or those who call on him but 
are in doubt of him (where all doubters of Amitabha) are confined for 500 years until fit to 
enjJoy his paradise (born Into the Pure Land). 


(F) Hàng Phục Phiền Não 
Subduing qƒƒlicfons 


Có bốn cách cho người Phật tử hàng phục phiền não— There are ƒour basic ways ƒor a 
Buddhist to subdue qƒƒflictions: 

Hàng phục phiển não bằng tâm: Hàng phục phiển não bằng tâm bằng cách đi sâu vào 
thiển quán hay niệm Phật —Subduing afflictions with the mind by going deep into 
meditation or Buddha recitation. 

Hàng phục phiển não bằng quán chiếu nguyên lý của vạn hữu—Subduing afflictions with 
noumenon: Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được bằng thiển quán hay 
niệm Phật thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp bằng cách quán sát nguyên lý của vạn 
hữu. Khi nào phiển não của những ham muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp bất 
tịnh, khổ, không và vô ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bị, vị tha và 
tánh không của vạn pháp—When deluded thoughts arise which cannot be subdued with 
mind through meditation or Buddha recitation, we should move to the next step by 
visualizing principles. Whenever afflictions of greed develops, we should visualize the 
principles of Impurify, suffering, Iimpermanence and no-self. When anger arises, we 
should visualize the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 
Hàng phục phiển não bằng cách quán sát hiện tượng —Subduing afflicions with 
phenomena: Khi thiển quán, niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người 
nặng nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, nghĩa là rời bỏ hiện 
trường. Khi chúng ta biết rằng cơn giận hay cơn gây gỗ sắp sửa bùng nổ thì chúng ta nên 
rời hiện trường và từ từ nhấp nước lạnh vào miệng (uống thật chậm) để làm dịu chính 
mình—When meditation, Buddha recitaton and Noumenon donˆt work for someone with 
heavy karma, leaving phenomena (external form/leaving the scene) can be used. That 1s 
to say to leave the scene. When we know that anger or quarrel 1s about to burst out, we 
can leave the scene and slowly sip a glass of water to cool ourselves down. 

Hàng phục phiển não bằng cách sám hối nghiệp chướng qua tụng kinh niệm chú: 
Subduing afflictions with repentance and recitatlon sutras, mantras, or reciting the noble 
name of Amitabha Buddha. 


(II) Phiên Não Túc Bồ Đề— Afflictions are bodhi: Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông 


Thiên Thai, phiền não và bổ để là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra 
khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng ta sẽ không 
vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, phiển não đã biến thành Bồ để (khi biết 


Œ) 
Ũ 


1537 


vô minh trần lao tức là bô để, thì không còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như 
thế không có diệt để mà chứng). Khi liễu ngộ được nghĩa lý của “phiền não tức bồ để” 
tức là chúng ta đã hàng phục được phiền não rồi vậy. Đức Phật vì thấy chúng sanh phải 
chịu đựng vô vàn khổ đau phiển não nên Ngài phát tâm xuất gia tu hành, tìm cách độ 
thoát chúng sanh thoát khổ. Phiền não xuất hiện qua sự vô minh của chúng ta, khi thì qua 
sắc tướng, khi thì tiểm tàng trong tâm trí, vân vân. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta 
không có cách chi để không bị khổ đau phiền não chi phối. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết 
tu thì lúc nào cũng xem phiền não tức bổ để. Nếu chúng ta biết vận dụng thì phiền não 
chính là Bồ Đề; ví bằng nếu không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành phiển não. Theo 
Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 7, Bồ Đề ví như nước và phiển não 
được ví như băng vậy; mà trên thực tế thì nước chính là băng và băng chính là nước. Nước 
và băng vốn cùng một thể chứ chẳng phải là hai thứ khác nhau. Khi giá lạnh thì nước 
đông đặc lại thành băng, và lúc nóng thì băng tan thành nước. Vậy, nói cách khác, khi có 
phiển não tức là nước đóng thành băng, và khi không có phiền não thì băng tan thành 
nước. Nghĩa là có phiền não thì có băng phiển não vô minh; và không có phiển não thì có 
nước Bồ Đề trí tuệ——The passion or moral afflictions are bodhi. The one is included in the 
other—According to the Mahayana teaching, especially the T”1en-T”aI sect, afflictions are 
inseparable from Buddhahood. Affliction and Buddhahood are considered to be two sides 
of the same coin. When we realize that afflictions in themselves can have no real and 
independent existence, therefore, we don”t want to cling to anything, at that very momeit, 
afflictions are bodhi without any difference. Once we thoroughly understand the real 
meaning of “Afflictions are bodhi”, we”ve already subdued our own afflictions. The 
Buddha witnessed that all sentlent beings undergo great sufferings, so He resolved to 
leave the home-life, to cultivate and find the way to help sentient beings escape these 
sufferings. Afflictions manifest themselves through our ignorance. Sometimes they show 
In our appearance; sometimes they are hidden In our minds, etc. In our daily life, we 
cannot do without sufferings and afflictions. However, 1ƒ we know how to cultivate, we 
always consider “afflictions 1s Bodhi”. If we know how to use it, affliction 1s Bodhi; on the 
contrary, If we do not know how to use 1t, then Bodhi becomes affliction. According to 
Late Most Venerable Hsuan-Hua In Talks on Dharma, volume 7, Bodhi 1s analogous to 
water, and affliction to Ice. lce and water are of the same substance; there Is no 
difference. In freezing weather, water will freeze Info Ice, and in hot weather, Ice wIll 
melt Into water. When there are afflictions, water Íreezes ¡into Ice; and when the 
afflictions are gone, Ice melts into water. It is to say, having afflictions 1s having the 
affliction-ice of ignorance; having no afflictions 1s having the Bodhi-water of wisdom. 


(G) Vô Phiền 
Without sorrow 
Asoka (sk£) 


Nghĩa của “Vô Phiền ”— The meanings oƒ “Asoka ”: 
Vô Ưu: Không lo âu —Not feeling or not causing sorrow——Without sorrow——Ungrief—Not 
feeling or not causing SOrroW. 


1538 


2) Theo Phật giáo, vô phiển có nghĩa là không có thân bịnh hay tâm bịnh: According to 
Buddhism, without affliction means without physical distress or menfal distress. 


(II) Những lời Phật dạy về “Vô Phiên ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
*Without sorrow ” in the Dharmapada Sufra: 

I) Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai dòng sát-đế-lợi, diệt Vương quốc, luôn 
cả quần thần mà hướng về Bà-la-môn vô phiển: Let's kill the mother of craving, the 
father of arrogance, two warrior kings of wrong views of eternalism and nihilism. Let”s 
destroy the kingdom of senses and officials of attachments. Lets turn to the Brahman of 
ungrief (Dharmapada 294). 

2) Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai dòng Bà-la-môn, diệt luôn hổ tướng 
“nghi” thứ năm mà hướng về Bà-la-môn vô phiển: Lets kill the mother of craving, the 
father of arrogance, two Brahaman kings of the wrong views of eternalism and nihilism. 
Let”s destroy the official of Doubt and turn to the ungrieving Brahman (Dharmapada 295). 


Phật Ngôn: 


Mang Bồn Tắm—To Carry A Bathub (Kinh Bách Dụ ——Sakyamuni's 
One Hundred Fables 74) 


Xưa có ông vua quyết định ban hành một thứ pháp luật: bắt buộc Bà-la-Môn phải tắm rửa 
cho thân thể được sạch sẽ, chẳng vậy thì sẽ bị phạt làm công việc cực khổ nặng nhọc. Sau khi 
sắc luật có hiệu lực, thì nhóm Bà-la-Môn đi đâu cũng mang bổn tắm theo, khiến cho mọi 
người thấy thế tưởng là họ siêng năng tắm rửa—Once upon a time, ther was a kingdom which 
had a law that all Brahmans In the country should keep their bodies clean and those who do 
not would be subJect to all kinds of hard works. After this decree was signed Into law, the 
Brahmans always carried with them a bathtub to prove that they took a shower every day. 

Giả như có người đổ vào bổn tắm của họ một chút nước, thì họ đến chỗ vắng mà đổ đi. Sở 
đĩ họ làm như vậy là vì họ muốn mờ dối vua để tránh khỏi làm công việc nặng nhọc, kỳ thật 
thân thể của họ không nhờ mang bồn tắm theo mình luôn mà được sạch sẽ—When someone 
poured some water Into their bathtub, they brought it to an unfrequented area to get rid of 1t. 
The reason they carried a bathtub with them when they went out so people would think that 
they were clean so that they could shun hard labor. 

Chuyện nầy tỷ dụ nếu chỉ có phô trương bể ngoài mà không có sự thật, kết quả là tự dối 
mình, dối người, không một chút tốt đẹp. Tăng chúng cạo đầu xuất gia ở trong Phật pháp, mặc 
áo nhuộm, và đánh bóng bên ngoài; kỳ thật chỉ có hình tướng bên ngoài, trong không có thật 
đức, giới, định, huệ không tu, thì cùng nhóm Bà-la-Môn mang bồn tắm trong truyện không 
khác —This story gives us an example of some people who only want to show off their outer 
appearance. A monk who has shaved his head, wears dyed robes, and polishes his outer 
appearance; however, because of fame, gain, offerings and avoids labor work, he can break 
commandments any time. His appearance looks like a monk, but in reality, he cheats, just like 
the Brahman who held a bathtub in this story. 


1539 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI MỐT 
CHAPTER FORTY-ONE 


Đại— Elemenfs 


A. Tứ Đại— Four tanmatfra or Elements: Catudhatuvavatthana (p)— Mahabhuta (skt) 
(I) Đại cương vê Tứ Đại—An overview oƒ the Four Elemenrs. 

(H) Chỉ tiết về Tứ Đại— Details on the Four Elemenis. 

(HH) Tứ Bách Tứ Bệnh— Four hundred and ƒour ailmemts oƒ the body. 

(IV)Lục Đại Vô Ngại— The six elemenfs unimpeded. 


B. Thất Đại— Seven elements 
(1) Tổng quan về Thất Đại— An overview oƒ “Seven Elemens”. 
(I) Chỉ tiết về Thất Đại— Details oƒ “Seven Elements”. 


C. Cửu Đại— Nine elements 
(l)) Ngũ Đại— The ƒfive elemenfs: 
(H) Những Đại Khác—Other elements. 


1540 


1541 


A. Tứ Đại: Catudhatuvavafthana (p) 


Mahabhuta (sktf) 
Four tanmafra or Elermentfs 


(D Đại cương về Tứ Đại— An overview 0ƒ the Four Elements: 


Tứ Đại là bốn yếu tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau 
mà liên quan chặt chế lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành 
phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng yên một chỗ trong hai khoảnh 
khắc liên tiếp. Theo Phật giáo thì vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 
chập tư tưởng, trong khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 phần 
27 của một giây. Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa 
hợp giả tạm lại mà hành, nên một khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì 
từ từ khô cạn để trả về cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng 
đó thì thần thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào 
trong sáu nẻo, cải hình, đổi xác, tiếp tục luân hồi không dứt —Four great elements of 
which all things are made (produce and maintamn life). These four elements are 
Iinterrelated and inseparable. However, one element may preponderate over another. 
They constantly change, not remaining the same even for two consecutive moments. 
According to Buddhism, matter endures only for 17 thought-moments, while scientists tell 
us that matter endures only for 10/27” of a second. NÑo matter what we say, a human body 
1S temporary; It 1s created artificially through the accumulation of the four elements. Once 
death arives, the body deterlorates to return to the soil, water-based substances wIll 
gradually dry up and return to the great water, the element of fire 1s lost and the body 
becomes cold, and the great wind no longer works within the body. At that time, the spirit 
must follow the karma each person has created while living to change lives and be 
reincarnated info the six realms, altering image, exchange body, etc in the cylce of births 
and deaths——FOur consfItuenfs: 


(H) Chỉ tiết về Tứ Đại— Details on the Four Elements: 


Ù 
a) 


b) 


Địa Đại (Kiên): Prithin (skt)—Pathavi (p). 

Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, 
và những chất cứng khác). Địa Đại là thành phần vật chất mở rộng hay thể nên của vật 
chất. Không có nó vật thể không có hình tướng và không thể choán khoảng không. Tính 
chất cứng và mềm là hai điều kiện của thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì 
những thứ nầy lân lượt tan rã ra thành cát bụi, nên nó thuộc về Địa Đại—Earth—Solid 
matter. Prithin means the element of extension, the substratum of matter. Without 1t 
objects have no form, nor can they occupy space. The qualities of hardness and softness 
are two conditions of this element. After death, these parts will decay and deteriorate to 
become soil. For this reason, they belong to the Great SoIl. 

Đất được coi như là một trong bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo 
nên thân thể con người): Earth is considered as one of the four poisonous snakes in a 
basket which imply the four elements in a body (of which a man 1s formed). 


c) 


2) 


b) 


3) 
a) 


1542 


Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” chất rắn chắc hay yếu tố 
giản nở. Chính do yếu tố giản nở nầy mà các vật thể chiếm một khoảng không gian. Khi 
chúng ta thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một cái gì đó mở rộng trong không gian và chúng 
ta đặt cho nó một cái tên. Yếu tố giản nở không chỉ hiện diện trong các chất cứng, mà còn 
ở các chất lỏng nữa; vì khi chúng ta thấy biển trải dài trước mắt chúng ta thì ngay khi ấy 
chúng ta hình dung ra chất có tính cách giản nở. Tính cứng của đá và mềm của bột, tính 
chất nặng và nhẹ trong mọi vật cũng thuộc đặc tính giản nở nầy, hay còn gọi là Địa Đại: 
According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s Ancient Path,” solidity 1s the 
element of expansion. It is due to this element of expansion that obJects occupy space. 
When we see an obJect we only see something extended in space and we give a name to 
1t. The element of expansion 1s present not only in solids, but in liquids, too; for when we 
see the sea stretched before us even then we see the element of expansion or PathavIi. 
The hardeness of rock and the softness of paste, the quality of heaviness and lightness In 
things are also qualities of the element of expansIon, or are particular states Of 1t. 

Thủy Đại (Thấp): Apas (sk)——Apo (p). 

Nước (đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các 
chất nước trong người nói chung). Không giống như địa đại, nó không thể nắm được. Thủy 
đại giúp cho các nguyên tử vật chất kết hợp lại với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những 
chất nước nầy thảy đều cạn khô không còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho 
nước——Water, fluidity, or liquid. Unlike the earth element It 1s intangible. It is the element 
which enables the scattered atoms of matfer to cohere together. After death, these water- 
based substances will dry up. In other words, they have returned to water. 

Nước được coi như là một trong bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể 
(tạo nên thân thể con người): Fluidity ¡s considered as one of the four poisonous snakes in 
a basket which imply the four elements in a body (of which a man 1s formed). 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” chất lỏng hay yếu tố kết 
dính. Chính yếu tố nầy đã xếp các phân tử của vật thể lại với nhau, không cho phép nó 
rời rạc. Lực kết dính trong chất lỏng rất mạnh, vì không giống như chất rắn, chúng liễn lại 
với nhau ngay khi bị tách rời ra. Một khi chất cứng bị bể hay bị tách rời ra, các phân tử 
của chất cứng không thể kết hợp lại với nhau được. Để nối kết chúng lại, cần phải chuyển 
chất cứng đó thành thể lỏng bằng cách tăng nhiệt độ, như trong việc hàn các kim loại. Khi 
chúng ta thấy một vật, chúng ta chỉ thấy một sự bành trướng với những giới hạn, sự bành 
trướng hay “hình thù” nầy sở dĩ có được là nhờ lực kết dính: According to Most Venerable 
Piyadassi in “he Buddha”s Anclent Path,” fluidity 1s the element of expansion. It 1s the 
element that heaps particles of matter together without allowing them to scatter. The 
cohesive force 1n liquids 1s very strong, for unlike solids, they coalesce (stick together) 
even after their separation. Once a solid 1s broken up or separated the particles do nor 
recoalesce. In order to Join them 1t becomes necessary to convert the solid into a liquid by 
raising the temperature, as in the welding of metals. When we see an obJect we only see 
an expansion with limits, this expansion or shape 1s possible because of the cohesive 
force. 

Hỏa Đại (Noãn): Tjas (skt)—Tejo (p). 

Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm thân và làm tiêu hóa những thứ ta ăn uống 
vào). Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, 


b) 


c) 


4) 


b) 


1543 


chúng là năng lượng sinh khí. Sự bảo tổn và phân hủy là do thành phần nầy. Sau khi ta 
chết, chất lửa trong người tắt mất, vì thế nên thân xác dần dần lạnh—Fire or heat. Fire 
element includes both heat and cold, and fire element possesses the power of maturing 
bodies, they are vitalizing energy. Preservation and decay are due to this element. After 
death, the element of fire 1s lost and the body gradually becomes cold. 

Lửa được coi như là một trong bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo 
nên thân thể con người): Heat is considered as one of the four poisonous snakes in a 
basket which imply the four elements in a body (of which a man 1s formed). 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” yếu tố nóng hay nhiệt, 
chính yếu tố nầy làm chín, tăng cường hay truyền sức nóng vào ba yếu tố kia (đất, nước 
và gió). Sức sống hay sinh khí của tất cả các loài động vật và thực vật được duy trì bởi 
yếu tố nầy. Từ nơi mỗi hình thù và sự bành trướng đó chúng ta có một cẩm giác về nhiệt. 
Cảm giác nầy có tính cách tương đối, vì khi chúng ta nói rằng một vật nào đó là lạnh, 
chúng ta ám chỉ rằng sức nóng của vật đặc biệt đó kém hơn thân nhiệt của chúng ta. Như 
vậy, rõ ràng cái gọi là “lạnh” cũng được xem là yếu tố nhiệt hay sức nóng ở mức độ thấp: 
According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s Ancient Path,” temperature 1s 
the element of heat. lt is the element which matures, Intensifles or imparts heat to the 
other three primaries. The vitality of all beings and plants 1s preserved by this element. 
From every expansion and shape we get a sensation of heat. This 1s relative; for when we 
say that an obJect 1s cold, we only mean that the heat of that particular obJect 1s less than 
our body heat, in other words, the temperature of the obJect 1s lower than the temperature 
of our body. Thus, it 1s clear that the so-called “coldness”, too, 1s an element of heat or 
temperature, of course In a lower degree. 

Phong Đại (Động): Vayu (skÐ—Vayo (p). 

Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong ruột, hơi trong phổi). 
Gió là thành phần chuyển động trong thân thể. Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân 
thể cứng đơ vì phong đại đã ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa—Air, wind, 
motfion, or energy of motion. Air element 1s the element of motion in the body. After 
death, breathing ceases, body functions become catatonic or completely rigid because the 
great wind no longer works within the body. 

Gió được coi như là một trong bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo 
nên thân thể con người): Air is considered as one of the four poisonous snakes in a basket 
which imply the four elements In a body (of which a man 1s formed). 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” yếu tố chuyển động 
(gió), đó là sức chuyển dịch. Yếu tố nầy cũng tương đối, muốn biết một vật có chuyển 
động hay không, chúng ta cần phải có một điểm mà chúng ta xem là cố định, nhờ điểm 
nây mà chúng ta có thể xác định sự chuyển động đó. Tuy nhiên, không có một vật thể nào 
có thể được xem như là bất động tuyệt đối trong vũ trụ nầy. Vì vậy, cái gọi là trạng thái 
cố định cũng là yếu tố chuyển động. Sự chuyển động tùy thuộc vào sức nóng. Nếu sức 
nóng chấm dứt hoàn toàn, các nguyên tử sẽ ngừng chuyển động. Tuy nhiên, sự vắng mặt 
hoàn toàn của sức nóng chỉ có trên lý thuyết, chúng ta không thể cảm giác điều đó. Bởi vì 
ngay lúc ấy chúng ta ắt không còn tổn tại, vì chúng ta cũng được tạo bởi các nguyên tử 
mà thôi: According to Most Venerable Piyadassi In “The Buddha”s Ancient Path,” wind or 
aIr 1s the element of motion. It 1s diplacement, This, too, 1s relative. To know whether a 


1544 


thing 1s moving or not we need a point which we regard as being fixed, by which to 
measure that motion, but there 1s no absolutely motionless obJect in the universe. So, the 
so-called stability, too, 1s an element of motion. Motion depends on heat. In the complete 
absence of heat atoms cease to vibrate. Complete absence of heat 1s only theoretical, we 
can not feel it, because then we would not exist, as we, too, are made of atoms. 


(HI) Tứ Bách Tứ Bệnh: Theo Đại Trí Độ Luận, có bốn trăm lẽ bốn bệnh nơi thân— 


Ù 
2) 
3) 


4) 


According to the Sastra on the PraJna Sutra, there are four hundred and four ailmenfs of 
the body: 

Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây ra bởi Địa Đại —One hundred one fevers caused by 
the Earth element. 

Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây ra bởi Hỏa Đại: One hundred one fevers caused by 
the Fire elemer. 

Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây ra bởi Thủy Đại: One hundred one chills caused by 
the water elemeint. 

Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây ra bởi Phong Đại: One hundred one chills caused by 
the Wind element. 


(IV)Lục Đại Vô Ngại: Lục Đại Thể Đại— Tự tính của lục đại là thông dung vô ngại—Lục đại 


vô ngại tuy gồm chung cho cả Hiển và Mật giáo, nhưng luận về lục đại thì Mật giáo cho 
rằng tự tính của lục đại vô ngại bình đẳng, nên lục đại của Phật và lục đại của chúng sanh 
thông dung với nhau mà không gián cách, phàm phu luôn tìm cách gián cách nên khởi lên 
vọng kiến phân biệt bỉ, thử, ta, người, nầy, nọ—The six elements unimpeded, or 
1nteractive—The six elements 1n thetr greater substance, or whole. The doctrine of the 
esoteric cult of transubsfantiation, or the free Interchangeabiliy of the six Buddha 
elements with the human, like with like, whereby yoga becomes possible, such as the 
Buddha elements entering the possessing the human elemenis, for both are of the same 
elemental nature. 


B. Thất Đại 
Seven eÏlemenfs 


(D Tổng quan về Thất Đại—An overview 0ƒ “Seven Elemenfs”: Trong Kinh Thủ Lăng 


Nghiêm, quyển Ba, Ngài A Nan bạch Phật: “Đức Như Lai thường giảng về nhân duyên 
hòa hợp, các sự biến hóa ở thế gian đều nhân tứ đại hòa hợp, mà phát minh ra. Sao Đức 
Như Lai lại bài bác cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Tôi nay không rõ nghĩa ấy 
thuộc về đâu, xin Phật nhủ lòng thương, khai thị cho chúng sanh pháp liễu nghĩa không hý 
luận của Trung Đạo.” Đức Phật đã dạy ngài A Nan về Thất Đại như sau: “Trước ông đã 
chán bỏ các pháp Tiểu Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, phát tâm cầu Bồ Để Vô Thượng, vì 
thế nay tôi vì ông khai thị cái pháp cao nhứt, chỉ thẳng chân lý, sao ông còn đem những hý 
luận của thế gian như vọng tưởng nhân duyên mà tự ràng buộc? Ông tuy nghe nhiễu, như 
người nói món thuốc, thuốc thực ở trước mắt, mà không phân biệt được. Như Lai thấy thật 


1545 


đáng thương. Nay ông hãy lắng tai nghe, tôi sẽ phân biệt khai thị cho ông, khiến đời sau 
những người tu Đại Thừa hiểu rõ thực tướng. Ông A Nan! Như ông nói “bốn đại hòa hợp 
phát minh ra các thứ biến hóa ở thế gian. Ông A Nan! Nếu các đại nầy, thể không phải là 
hòa hợp, thì không thể xen hòa với các đại khác, ví như hư không chẳng hòa với các sắc. 
Nếu thể chúng là hòa hợp, thì cùng biến hóa, trước và sau làm thành ra nhau, sinh diệt nối 
luôn, sinh tử, tử sinh, sinh sinh tử tử, ví như cái vòng lửa, đốm lửa quay tít thành vòng. 
Ông A Nan! Ví như nước thành băng, rồi băng trở lại thành nước, không ngừng nghỉ 
vậy.”——In the Surangama Sutra, book Three, Ananda said to the Buddha, “World Honored 
One, the Thus Come One has often spoken of the mixture and union of causes and 
conditions, saying that the transformations of everything in the world are created from the 
mixing and uniting of the four elements. Why does the Thus Come One reJect causes and 
conditions and spontaneitfy as well? I do not know how to understand your meaning now. 
Please be so compassionate as fo Instruct us living beings In the final meaning of the 
Middle Way, in the Dharmas which are not idle theories.” The Buddha then taught 
Ananda about the Seven Great Elements as follows: “Anandal You have renounced the 
small vehicle dharmas of the sound-hearers and those enlightened to conditions and have 
resolved to diligently seek unsurpassed Bodhi. Because of that, I will now explain the 
foremost truth to you. Why do you still bind yourself up in the i1dle theorles and false 
thoughts current among people of the world. Although you are very learned, you are like 
someone who can discuss medicines but cannot distinguish a real medicine when 1t 1s 
placed before you. The Thus Come One says that you are truly pitiful. Listen attentively 
now as I explain this poInt in detail for you and also for those of the future who cultivate 
the Great Vehicle, so that you alÏ can penetrate to the real appearance.Ananda! According 
to what you said, the mixing and unting of the four elemen(s create the myriad 
transformations of everything in the world. Ananda! If the nature of those elements does 
not mix and unite in substance, then they cannot combine with other elements, Just as 
empty space cannot combine with forms. Assuming that they do not mix and unite, they 
are then only In a process of transformation in which they depend on one another for 
exiIstence from beginning to end. In the course of tranformation they are produced and 
extInguished, being born and then dying, dying and then being born, in birth after birth, in 
death after death, the way a torch spun In a circle forms an unbroken wheel of flame. 
Ananda! The process 1s like water becoming Ice and Ice becoming water again.” 


(II) Chỉ tiết về Thất Đại— Details oƒ “Seven Elements ”: 

1)_ Địa Đại (Đất) —The Element Earth: 

a) Ông hãy xét tính của Địa Đại, thô là đại địa, nhỏ là vi trần, cho đến cực nhỏ là lân hư 
trần, nếu lại chẻ cái lân hư trần nữa thì là tính hư không——Ananda! Consider the nature of 
earth; 1ts coarse particles make up the great earth, 1ts fine particles make up motes of 
dust, down to and including motes of dust bordering upon emptiness. 

* Ông A Nan! Nếu cái lân hư trần ấy chẻ ra thành hư không, thì biết hư không sinh ra sắc 
tướng. Nay ông hỏi vì hòa hợp sinh ra các tướng biến hóa giữa thế gian. Vậy ông hãy xét 
một cái lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại mới có. Chẳng lẻ lân hư 
hợp thành lân hư? Lại đã cho rằng chẻ được lân hư trần thành không, vậy phải dùng bao 
nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành hư không?: Ananda! If one divides those fine motes of 


b) 


2) 


a) 


1546 


dust, their appearance 1s at the boundaries of form. Then divide those into seven parfs. 
Ananda! If mote of dust bordering upon emptiness 1s divided and becomes emptiness, 1f 
should be that emptiness can gIve rise to form. Just now you asked 1f mixing and uniting 
doesn't bring about the transformations of everything in the world. You should carefully 
consider how much emptiness mixes and unites to make a single mote of dust bordering 
upon emptiness, since it makes no sense to say that dust bordering on emptiness 1s 
composed_ of dust bordering on emptiness. Moreover, since motes of dust bordering upon 
emptiness can be reduced to emptiness, of how many motes of such form as this must 
emptiness be composed? 

Nhưng nếu khi sắc hợp lại, hợp sắc không phải là không. Nếu lúc hư không hợp lại, hợp 
không chẳng phải là sắc. Sắc còn có thể chẻ ra, chứ làm sao mà hợp không cho được?: 
When these motes of form mass together, a mass of form does not make emptiness; when 
emptiness 1s massed together, a mass of emptiness does not make form. Besides, although 
form can be divided, how can emptiness be massed together? 

Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tính sắc là chân không, tính không là chân sắc, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp mà 
theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều 
là do thức tâm phân biệt đo lường, tính toán, chỉ có lời nói chứ không có thực nghĩa: You 
simply do not know that In the treasury of the Thus Come Ône, the nature of form 1s true 
emptiness, and the nature of emptiness 1s true form. Pure at Its oripin, 1t pervades the 
dharma realm. It accords with living beings” minds, In response to their capacity to know. 
]t is experIenced to whatever extent Is dictated by the law of karma. Ignorant of this fact, 
people In the world are so deluded as to assign 1s origin to causes and conditions or to 
spontanerty. These mistakes, which arise from the discriminations and reasoning processes 
of the conscious mind, are nothing but the play of empty words which have no real 
meaning. 

Ông A Nan! Tính của Hỏa Đại không có tự thể, nương các duyên mà có. Ông xem các 
nhà chưa ăn ở trong thành, muốn nấu cơm, tay họ cầm gương dương toại, đưa ra trước ánh 
nắng mặt trời mà lấy lửa: The Element Fire: Hỏa Đại (Lửa) —Ananda! Fire, which has no 
nature of its own, depends upon varIous causes and conditions for 1ts existence. Consider a 
family In the city that has not yet eaten. When they wish to prepare food, they hold up a 
speculum to the sun, seeking fire. 

Ông A Nan! Gọi là hòa hợp như tôi và các ông 1250 Tỳ Kheo, nay hòa hợp làm một 
chúng. Chúng tuy là một, nhưng xét căn bản, mỗi người có thân, có danh tự họ hàng, như 
Xá Lợi Phất là Bà La Môn, Ưu Lâu Tần Loa là Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan là Cù 
Đàm. Ông A Nan! Nếu tính của Hỏa Đại là nhân hòa hợp mà có, khi tay người đó cầm 
gương lấy lửa, lửa đó từ gương ra, từ bùi nhùi hay từ mặt trời?: Ananda! Let us look into 
your suggesftion that the fire comes forth from mixing and uniting. By way of example, you 
and TI and the twelve hundred fifty Bhiksus unite together to form a community. However, 
a careful analysis of the community reveals that every member composing 1t has his own 
body, birthplace, clan, and name. For Iinstance, Sariputra 1s a Brahman, Uruvilva 1s of the 
Kasyapa clan, and, Ananda, come from the Gautama family. Ananda! Suppose fire 
exIsted because of mixing and uniting. When the hand holds up the speculum to the sun to 


b) 


c) 


đ) 


3) 


1547 


seek fire, does the fire come out of the speculum? Does 1t come out of the moxa tinder? 
Or does 1t come from the sun? 

Ông A Nan! Nếu từ mặt trời tới, lửa đó đã đốt được bùi nhùi, đáng lẽ cũng đốt được các 
rừng cây mà nó qua: Suppose, Ananda, that it came from the sun. Not only would 1t burn 
the moxa tinder In your hand, but as It came across the groves of trees, 1t should burn them 
up as well. 

Nếu từ trong gương mà ra, lửa đó đã từ gương ra đốt cháy bùi nhùi, gương kia sao không 
cháy, tay cầm gương cũng không thấy nóng: Suppose that it came from the speculum. 
Since It came out from within the speculum to ignite the moxa tinder, why doesn't the 
speculum melt? Yet your hand that holds it feels no heat; how, then, could the speculum 
melt?. 

Nếu sinh từ bùi nhùi, cần chi phải có ánh sáng mặt trời và gương tiếp nhau, mới có sinh 
lửa: Suppose that the fire came from the moxa tinder. Then why ¡is fire generated only 
when the bright mirror comes Into contact with the dazzling light?. 

Ông A Nan! Ông nên xét kỹ, gương do tay cầm, mặt trời từ trên trời chiếu đến, bùi nhùi 
do đất sinh, vậy lửa từ đâu tới? Mặt trời và gương xa nhau, không phải hòa hợp, không lẽ 
ngọn lửa không do đâu mà tự có: Furthermore, Ananda, on closer examination, you will 
find the speculum held 1n hands, the sun high up in the sky, and moxa tinder grown from 
the ground. Where does the fire come from? How can it travel some distance to reach 
here? The sun and the speculum cannot mix and unite, since they are far apart from each 
other. Nor can It be that the fire exists spontaneously, without an origin. 

Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tính hỏa là chân không, tính không là chân hỏa, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp. 
Ông A Nan! Ông nên biết người ta cm gương một nơi, thì một nơi có lửa, khắp pháp giới 
cầm gương, thì khắp thế gian nổi lửa, nổi khắp thế gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ 
theo nghiệp mà phát hiện: You simply do not know that in the treasury of the Thus Come 
One, he nature of fire 1s true emptiness, and the nature of emptiness 1s true fire. Pure at 1s 
Origin, 1t pervades the dharma realm. It accords with living beings” minds, 1n response fo 
their capacity to know. Ananda! You should know that fire 1s generated ¡n the place where 
a speculum ¡s held up to the sunlight, and fire will be generated everywhere I1f specula are 
held up to the sunlight throughout the dharma realm. Since fire can come forth throughout 
the whole world, can there be any fixed place to which 1t 1s confined? Ït is experienced to 
whatever extentis dictated by the law of karma. 

Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều là do thức tâm phân 
biệt, đo lường, tính toán, chỉ có lời nói đều không thật nghĩa: People in the world, ignorant 
Of this fact, are so deluded as to assign 1s orIgin fo causes and conditions or spontaneIty. 
These mistakes, which arise from the discriminations and reasoning processes of the 
conscious mind, are nothing but the play of empty words which have no real meaning. 
Thủy Đại (Nước)—The Element Water: 

Ông A Nan! Tính thủy đại không định, dừng chảy không thường. Như trong thành Thất La, 
các nhà đại huyễn sư như bọn Tiên Ca Tỳ La, Tích Ca La, và bọn Bát Đầu Ma Ha Tát 
La, cầu Thái Âm tinh để hòa các thuốc huyễn. Họ cầm ngọc Phương chư giơ ra ánh sáng 
trăng tròn, để hứng nước trong ánh mặt trăng. Vậy nước đó từ trong hạt châu ra, từ hư 
không, hay từ mặt trăng?: Ananda! Water 1s by nature unstable. It may keep on flowing or 


b) 


đ) 


4) 


1548 


come fo a stop. Kapila, Chakra, Padma, and Hasta, and other great magicians of SravastI 
often hold up instruments to the light of the full moon at midnight to extract from the moon 
the essence of water to mix with their drugs. Does the water come out of the crystal ball? 
Does If exIst 0Ÿ 1tself in space? Or, does It come from the moon? 

Ông A Nan! Nếu từ mặt trăng, chính nơi xa xôi còn làm cho ngọc chảy ra nước, đáng lẽ 
những rừng cây trăng đã chiếu qua, cũng phun nước cả. Nếu phun nước, sao phẩi đợi có 
ngọc Phương Chư mới chảy. Nếu không phun nước, nước không phải từ mặt trăng tới: 
Ananda! Suppose the water came from the distant moon. Water then should also flow 
from all the grass and trees when the moonlight passes over them on 1ts way to the crystal 
ball. If it does flow from them, why walt for 1t to come out of the crysfal ball? If it does not 
flow from the trees, then it 1s clear that the water does not descend from the moon. 

Nếu từ ngọc ra, lẽ ra ngọc thường chảy nước, sao phải đợi nửa đêm hứng với ánh trăng 
sáng tỏ: IÝ it came from the crystal balls, then it should flow from the crystal all the time. 
Why would they have to watt for mindnight and the light of the full moon to receIve 1t?. 
Nếu từ hư không sinh, tính hư không không có bờ bến, đáng lẽ nước cũng chảy không có 
giới hạn, khắp cõi người cõi Trời thảy đều chìm ngập, sao còn có thủy, lục, không, đi lại 
mỗi thứ khác nhau: If it came from space, which is by nature boundless, it would flow 
everywhere, until everything between earth and sky was submerged. How, then, could 
there still be travel by water, land, and space?. 

Ông hãy xét kỹ, mặt trăng trên trời cao, ngọc do tay cầm, mâm hứng nước do người bưng 
để, vậy nước từ đâu chảy tới? Mặt trăng và ngọc xa nhau, không phải hòa, không phải 
hợp, chẳng lẽ nước không do đâu mà có: Furthermore, upon closer examination you will 
find that the moon moves throuph the sky, the crystal ball is held in by the hand, and the 
pan for receiving the water 1s put there by someone; but, where does the water that flows 
Iinto the pan come from? The moon and the crysfal balls cannot mix or unite, since they are 
far apart. Nor can 1t be that the essence of water exIsts spontaneously without an orIgin. 
Ông còn không biết trong Như Lai Tạng, tính thủy là chân không, tính không là chân thủy, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp. 
Mỗi chỗ cầm ngọc thì chỉ một chỗ ra nước, khắp pháp giới cầm ngọc thì khắp pháp giới ra 
nước. Sinh khắp thế gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo nghiệp mà phát hiện: You 
sữill do not know that in the treasury of the Thus Come One the nature of water 1s true 
empty, and the nature of emptiness 1s true water. Pure in 1s origin, 1t pervades the dharma 
realm. It accords with living beings” minds, in response to their capacity to know. A crysfal 
ball is held up at a certain place, and there water comes forth. If crystal balls were held up 
throughout the dharma realm, then throughout the dharma realm, water would come forth. 
Since water can come forth throughout the entire world, can there be any fixed place 
which it 1s confined? It 1s experlenced to whatever extent 1s dictated by the law of karma. 
Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là do thức tâm phân 
biệt, đo lường, tính toán, chỉ có lời nói chứ không có thật nghĩa: People ¡in the world, 
Ipnorant of this fact, are so deluded as to assign theIr origin to causes and conditions or to 
spontanerty. These mistakes, which arIse from the discriminations and reasoning processes 
of the consclous mind, are nothing but the play of empty words which have no real 
meaning. 

Phong Đại (Gió)—The Element Wind: 


b) 


1549 


Ông A Nan! Tính của Phong Đại không có thể, khi động, khi tĩnh bất thường. Ông thường 
xốc áo vào trong đại chúng, chéo áo phảẩi qua mặt người bên cạnh, gây ra chút gió. Gió từ 
chéo áo cà sa ra, từ hư không, hay từ mặt người: Ananda! By nature, the wind has no 
substance, and 1ts movements and stillness are errafic. You always adJust your robe as you 
enter the great assembly. When the corner of your “samghati` brushes the person next to 
you, there 1s a slipht breeze which stirs against that personˆs face. Does this wind come 
from the corner of the Kashaya, does 1t arise from emptiness, or 1s It produced from the 
face of the person brushed by the wind?. 

Ông A Nan! Nếu gió từ chéo áo cà sa ra, thì chính nơi ông phất gió, áo ông lay động, phải 
bay rời thân ông. Nay tôi thuyết pháp, thả áo rũ xuống trong hội nầy, ông thử xem trong 
áo tôi, gió ở chỗ nào? Chẳng lẽ trong áo lại có chỗ đựng gió?: Ananda! If the wind comes 
from the corner of the “kashaya,` you are then clad in the wind, and your kashaya should 
fly about and leave your body. I am now speaking Dharma In the midst of the assembly, 
and my robe remains motionless and hangs straight down. You should look closely at my 
robe to see whether there 1s any wind in 1t. Ít can not be that the wind 1s stored somewhere 
1n the robe, either 

Còn nếu sinh từ hư không, khi áo ông động, sao lại không phát gió? Tính hư không thường 
trụ, đáng lẽ gió phải thường sinh. Nếu không có gió, hư không phải diệt. Gió diệt có thể 
thấy, còn hư không diệt, hình trạng thế nào? Đã có sinh diệt, không thể gọi là hư không. 
Đã gọi là hư không, sao còn có gió ở đó ra?: If it arose from emptiness, why wouldn't the 
wind brush against the man even when your robe did not move? Emptiness 1s constanf in 
nature; thus, the wind should constantly arise. When there was no wind, the emptiness 
should disappear. You can perceive the disappearance of the wind; but, what would the 
disappearance of emptiness look like? If it dịd arise and disappear, It could not be what 1s 
called emptiness. Since 1t is what 1s called emptiness, how can 1t generate wind? 

Nếu sinh từ mặt người kia, đáng lẽ gió phất ông. Sao ông tự xốc áo mà gió trở lại phất 
mặt người kia?: If the wind came from the face of the person by your side, 1t would blow 
upon you while you set your robe 1n order. Why would it blow backwards upon the person 
from whom 1t was generated? 

Ông thử xét kỹ, xốc áo là do ông, mặt thuộc người kia, hư không phẳng lặng không có sự 
lay động, vậy gió từ phương nào tới? Tính của gió và tính của hư không cách nhau, không 
phải hòa, không phải hợp. Chẳng lẽ gió kia không từ đâu mà tự có?: Upon closer 
examination, you will find that the robe 1s set in order by yourself, the face blown by the 
wind belongs to the person by your side, and the emptiness 1s tranguil and not involved In 
movement. Where, then, does the wind come from that blows 1n this place? The wind and 
emptiness cannot mix and unite, since they are different from each other. Nor should it be 
that the wind spontaneously exists without an origin 

Ông không biết trong Như Lai Tạng, tính phong là chân không, tính không là chân phong, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp: 
You still do not know that in the treasury of the Thus Come One the nature of wind 1s true 
emptiness, and the nature of emptiness 1s true wind. Pure at Its origin, 1t pervades the 
dharma realm. It accords with living beings”s minds, In response to their capacity to know. 
Ông A Nan! Như một ông động áo, chút gió sinh ra. Nếu khắp pháp giới đều phất, khắp 
pháp giới nổi gió. Khắp thế gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo nghiệp mà phát hiện: 


5) 


1550 


Ananda! In the same way that you, as one person, move your robe slightly, and a small 
wind arises, so a wind arises In all countries 1ƒ there 1s a similar movement throughout the 
dharma realm. Since It can be produced throughout the world, how can there be any fixed 
place to which 1t 1s confined? lt is experienced to whatever extent 1s dictated by the law of 
karma. 

Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều do tâm thức phân biệt, 
đo lường, tính toán, chỉ có lời nói, chứ không có thật nghĩa: People in the world, ignorant 
Of this fact, are so deluded as to assign their origin to causes and conditions or to 
spontaneity. These mistakes, which arise from the discriminations and reasoning processes 
of the conscious mind, are nothing but the play of empty words which bear no real 
meaning. 

Không Đại (Hư không): Akasa (skt)—The Element Space: 

Ông A Nan! Tính hư không vô hình, nhân sắc tướng mà rõ bày ra. Như trong thành Thất 
La Phiệt, chỗ xa cách sông, các người dòng sát Đế Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá 
Thủ Đa, dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân, khi mới dựng chỗ ở, đào giếng 
lấy nước, đào đất một thước, nơi đó một thước hư không. Đào được một trượng, có một 
trượng hư không. Hư không cạn hay sâu, tùy theo đào nhiều hay ít. Hư không đó nhân đất 
sinh, nhân đào có, hay không nhân gì mà tự sinh?: Ananda! The nature of emptiness has 
no shape; If 1s only apparent because of form. For Instance, SravastI 1s far from the rIver, 
so when the Sratriyas, Brahmans, Vaishyas, Sudras, BharadvaJas, Chandalas, and so forth, 
build their homes there, they dig wells seeking water. Where a foot of earth 1s removed, 
there 1s a foot of emptiness; where as many as ten feet of earth are removed, there are ten 
feet of emptiness. The depth of the emptiness corresponds to the amount of earth 
removed. Does this emptiness come out of the dirt, does 1t exIst because of the digging, or 
does 1t arise Of 1tself without a cause? 

Ông A Nan! Nếu hư không không do nhân gì sinh mà tự sinh ra, thì trước khi đào đất, sao 
chỗ đó không vô ngại, chỉ thấy đất liền, không chút thông suốt: Moreover, Ananda, 
suppose this emptiness arose of Ifself without any cause. Why wasn't it unobstructed 
before the earth was dug? Quite the contrary, one saw only the great earth; there was no 
emptiness evident 1n 1t. 

Nếu nhân đất mà ra, phải thấy hư không vào. Nếu không, không thể nói như trên. Nếu 
không ra vào, thì hư không với đất, vốn không có nhân øì khác nhau, không khác tức là 
đồng, thì khi đất ra, sao hư không không ra?: If emptiness came about because of the 
removal of the earth, we should have seen It entering the well as the earth was removed. 
lf emptiness was not seen entering the well when the earth was first removed, how can 
we say that emptiness came about bcause of the removal of the earth? If there 1s no going 
1n Or coming out, then there 1s no difference between the earth and emptiness. Why, then, 
doesn”t emptiness come out of the well along with the earth in the process of digsing? 

Nếu nhân đào mà ra, thì đáng lẽ phải đào ra hư không, chứ không đào ra đất. Nếu không 
nhân đào mà ra, thì đào đất, sao lại thấy hư không?: If emptiness appeared because of the 
digging, then the digeing would bring out emptiness instead of the earth. If emptiness does 
not come out because of the digsing, then the digging yields only earth. Why, then, do we 
see emptiness appear as the well is dug? 


b) 


6) 


1551 


Ông nên suy xét kỹ, đào là tự tay người, tùy cách vận chuyển, đất nhân dưới đất dời lên, 
còn hư không nhân đâu mà ra?: You should consider this event more carefully. Look Into 
1t deeply, and you will find that the digging comes from the personˆs hand as it means of 
conveyance, and the earth exists because of a change ¡in the ground. But what cause the 
emptiness to appear? 

Cái đào là thực, cái không là hư, không ứng dụng với nhau, không phải hòa, không phải 
hợp. Chẳng lẽ hư không không từ đâu mà ra?: The digging and the emptiness, one being 
substantial and the other insubstantial, do not function on the same plane. They do not mix 
and unite. Nor can it be that emptiness exists spontaneously without an origin 

Tính của hư không đầy đủ, cùng khắp, vốn không lay động, nên biết hư không với địa, 
thủy, hỏa, phong hiện tiền đều gọi là ngũ đại, tính chân viên dung, đều là Như Lai tạng, 
vốn không sinh diệt: The nature of emptiness ¡is completely pervasive, it is basically 
unmoving. You should know that emptiness and earth, water, fire, and wind are together 
called the five elements. Their natures are true and perfectly fused, and all are the 
treasury of the Thus Come One, fundamentally devoid of production and extinction. 

Ông A Nan! Ông mê muội không biết tứ đại vốn là Như Lai Tạng, ông hãy xét kỹ hư 
không là ra, là vào, hay chẳng phải ra vào: Ananda! Your mind ¡s murky and confused, 
and you do not awaken to the fact that the source of the four elements 1s none other than 
the treasury of the Thus Come One. Why do you not take a look at emptiness to see 
whether I† 1s subJect to such relativifles as coming and going? 

Ông không biết trong Như Lai Tạng, tính giác là chân không, tính không là chân giác, bản 
nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp: Do you 
know at all that in the treasury of the Thus Come One the nature of enlightenment 1s true 
emptiness, and the nature of emptiness 1s true enlightenment. Pure at Its Origin, 1t pervades 
the dharma realm. It accords with living beings” minds, in response to their capacIty to 
know. 

Ông A Nan! Như một giếng mà không, hư không sinh ở một giếng, cho đến hư không 
trong mười phương cũng thế, cùng khắp pháp giới, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo 
nghiệp mà phát hiện: Ananda! If in one place there 1s a well empty of earth, there will be 
emptiness filling up that one place. If there are wells empty of earth in the ten directions, 
there will be emptiness filling them up in the ten directions. Since it fills up the ten 
đirections, 1s there any fixed location in which emptiness 1s found? It 1s experienced to 
whatever extent 1s dictated by the law of karma. 

Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều là thức tâm phân biệt, 
đo lường, tính toán, chỉ có lời nói, đều không thật nghĩa: People ¡n the world, ignorant of 
this fact, are deluded as to assign their origin to causes and conditions or to spontaneIty. 
These mistakes, which arise from the discriminations and reasoning processes of the 
conscIous mind, are nothing but the play of empty words which bear no real meaning. 

Tâm Đại —Kiến Đại: Mind—Reasoning to make the seven elements. 

Ông A Nan! Tính thấy nhân sắc, không mà có. Như nay ông ở rừng Kỳ Đà, sớm thì thấy 
sáng tỏ, chiều thì thấy mờ tối. Ban đêm, trăng tổ ánh sáng rực rỡ, trăng mờ thấy tối, đều 
do cái thấy phân biệt. Cái thấy đó cùng các tướng sáng, tối và hư không là cùng một thể, 
hay không cùng, hay cùng và chẳng phải đồng, hay khác và chẳng khác?: Ananda! 
Seeing-awareness does not perceive by 1fself. It depends upon form and emptiness for 1tS 


b) 


c) 


đ) 


1552 


existence. You are now in the Jeta Grove where you see brightness In the morning and 
darkness In the evening. Deep ¡n the night you wIll see brightness when the moon arIses 
and darkness when no moon 1s visible. The brightness and darkness are discerned by the 
seeing. Is the seeing Identical in substance with brightness, darkness, and emptiness, or 
are they not the same substance? Are they the same and yet different, or are they not the 
same and yet not different? 

Ông A Nan! Cái thấy đó nếu cùng một thể với sáng, tối và hư không, thì hai thể sáng và 
tối diệt mất nhau, sáng thì không tối, tối thì không sáng. Nếu cùng một thể với tối, khi 
sáng cái thấy phải mất. Nếu cùng một thể với sáng, khi tối phải diệt. Đã diệt, sao thấy 
sáng, thấy tối: Ananda! Suppose seeing were one with brightness, darkness, and 
emptiness. lt so happens that where there 1s darkness there Is no brightness, and where 
there 1s brightness there 1s no darkness, because the two cancel each other out. IÝ It were 
one with brightness, it would cease to exIst in darkness. Such being the case, how could 1t 
perceIve both brightness and darkness. 

Nếu sáng tối khác nhau, còn cái thấy không sinh diệt, thì lý đồng một không thành: If 
brightness and darkness differ from each other, how can they form a unity with seeing, 
which transcends production and destruction. 

Nếu không đồng, ông hãy thử rời các cái sáng, tối, hư không, riêng chỉ cái thấy là hình 
tướng gì?: Suppose that the essence of seeing were not of one substance with brightness 
and darkness, and that you were separate from light, darkness, and emptiness. Then what 
shape and appearance would the source of the seeing have, as you distinguish 1t? 

Rời sáng, tối, và hư không thì cái thấy đó như lông rùa sừng thỏ. Ngoài ba thứ trên, từ đâu 
thành lập cái thấy? Sáng và tối trái nhau, làm sao cái thấy đồng được? Lìầa ba thứ, cái 
thấy vốn là không, làm sao khác được? Chia cái không với cái thấy, vốn không có giới 
hạn, làm sao gọi là không phải đồng? Thấy sáng, thấy tối, tính không dời đổi, sao gọi là 
không khác?: In the absence of darkness, bripghtness, and emptiness, the seeing would be 
the same as halr on a turtle or horns on a hare. How could we establish the seeing- 
perception without the presence of the three qualiles of brightness, darkness, and 
emptiness? How could we say that the seeing was one with darkness and brightness, since 
brightness and darkness are opposite? Yet, how can we say that 1t was different from the 
three qualiies mentioned, since in their absence the seeing-perception can never be 
established. How could we say that the seeing was not one with emptiness, since no 
boundary 1s established between them when they are separated from each other? How 
could we say that they were not different, since the seeing always remains unchanged, 
regardless of whether It is perceiving brightness or perceiving darkness 

Ông hãy xét kỹ, suy đi xét lại, sáng do mặt trời, tối từ đêm không trăng, thông suốt thuộc 
hư không, ngăn ngại thuộc đất, còn cái thấy do đâu có?: You should examine this even 
øreater detail, investigate It minutely, consider and contemplate it carefully. The light 
comes from the sun and darkness from the absence of the moon; penetration belongs to 
emptiness, and solidity returns to the earth. From what does the essence of seeing arise? 
Cái thấy có biết, cái thấy chẳng biết, không phải hòa, chẳng phải hợp, không lẽ cái thấy 
không theo đâu tự phát ra: Seeing has awareness, and emptiness 1s Inanimate; they do not 
mix and unite. Nor can It be that the essence of seeing arIse spontaneously without an 
Origin. 


7) 
a) 


1553 


Nếu cái thấy, nghe, hay biết, tính viên dung cùng khắp, vốn không lay động, nên biết cái 
thấy cùng hư không vô biên, bất động và địa, thủy, hỏa, phong, bốn thứ lay động đều gọi 
là sáu đại, tính chân viên dung, đều là Như Lai Tạng, vốn không sinh diệt: If the faculties 
of seeing, hearing, and knowing are by nature all pervasive and unmoving, you should 
know that the stable, boundless emptiness, together with the unstable elements such as 
earth, water, fire, and wind, are together known as the six elements. They are, in nature, 
true and perfectly fused and thus are the treasury of the Thus Come One, fundamentally 
devoid of production and desfruction. 

Ông A Nan! Tính ông chìm đắm, không ngộ được cái thấy, nghe, hay, biết của ông vốn là 
Như Lai Tạng. Ông hãy xem xét cái thấy, nghe, hay biết ấy là sinh, là diệt, là cùng, là 
khác, không phải sinh diệt, không phải đồng dị. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, 
tính kiến và giác minh, giác tinh là minh kiến, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, 
theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp: Ananda! Your nature is so submerged that you 
have not realized that your seeing, hearing, awareness, and knowing are basically the 
treasury of the Thus Come One. You should contemplate seeing, hearing, awareness, and 
knowing to see whether they are subJect to production and extinction; whether they are 
Identical or different; whether they are not subject to production and extinction; and 
whether they are not identical and not different. You still don”t know that in the treasury 
of the Thus Come One the nature of seeing ¡1s enliphtened brightness; the essence of 
enlightenment 1s bright seeing. Pure at Its origin, 1t pervades the dharma realm. It accords 
with living beings” minds in response to their capacIfy to know. 

Như Lai ở kiến căn, cái thấy cùng khắp pháp giới, các cái nghe, ngửi, nếm, sờ, biết, diệu 
đức sáng suốt, cùng khắp pháp giới, đầy khắp hư không mười phương, đâu có nhứt định 
chỗ nào cao, chỉ có theo nghiệp mà phát hiện: Consider, for example, the sense-organ of 
seeing. lís seeing pervades the dharma realm. The same 1s true of the lustre of the 
wonderful virtue of hearing, smelling, tasting, contact, and knowing. Since they fill 
emptiness In the ten directions throughout the dharma realm, how could there be any fixed 
location in which they are found? lí is experienced to whatever extent 1s dictated by the 
law of karma. 

Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên. Đều là thức tâm phân biệt, 
đo lường, tính toán, chỉ có lời nói, còn thì tất cả đều là vô thực nghĩa: People in the world, 
Ignorant of this fact, are so deluded as to assign 1s orIgin to causes and conditlons or to 
spontanerty. These mistakes, which arise from the discriminations and reasoning processes 
of the consclous mind, are nothing but the play of empty words which have no real 
meaning. 

Thức Đại—Perception or the perception of the sIx organs: 

Ông A Nan! Tính của thức không có nguồn gốc, nhân sáu căn, trần mà giả dối hiện ra. 
Nay ông xem Thánh chúng trong hội nầy, ông đưa mắt nhìn một lượt, thấy các hình hiện 
ra trong gương soi, chưa phân biệt. Cái thức của ông mới chỉ lần lượt phân biệt, đây là ông 
Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây là ông Mục Kiển Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, đây 
là ông Xá Lợi Phất. Thức hay biết đó, do thấy sinh, do tướng sinh, do hư không sinh, hay 
không nhân gì, bỗng nhiên sinh ra?: Ananda! The nature of consciousness has no source, 
but 1s a false manifestation based on the six organs and obJects. Now, take a look at the 
enftire holy assembly gathered here. As you glance at each one in turn, everything you see 


b) 


đ) 


1554 


1s like what 1s seen in a mirror, where nothing has any special distinction. However, your 
consciousness will identify them one by one, for example, ManJusn, Purna, 
Maudgalyayana, Subhuti, and Sariputra. Does the discerning faculty of the conscIous mind 
come from seeing, from forms, or from emptiness, or does 1t arise suddenly without a 
cause? 

A Nan! Nếu do thấy sinh, cái thấy mà không có sáng, tối, sắc, không, cũng không có. Vậy 
do đâu phát cái thức?: Ananda! Suppose your consciousness came from seeing. If there 
were no brightness, darkness, form, and emptiness. If these four did not exIst, you could 
not see. With seeing non-existent, what would be the origin of your conscIousness? 

Nếu do các tướng, chứ không do cái thấy. Đã không thấy sáng, cũng không thấy tối. Vì 
thế, không có sắc không. Các tướng không có, thức do đâu mà phát ra?: lf your 
conscIousness arose from form rather than from seeing, it would not see either In 
brightness or in darkness. In the absence of brightness and darkness, it would not see form 
or emptiness, either. In the absence of form, where would your consciousness come from? 

Nếu do hư không, chẳng liên hệ gì đến các tướng và cái thấy. Không thấy nên không biết 
sáng, tối, sắc, không. Không tướng thì duyên bị tiêu diệt, cái thấy, nghe, hay, biết không 
biết dựa chỗ nào: If it came from emptiness, it is neither an appearance nor the seeing. 
SIince 1t does not see, 1f 1s unable by itself to discern brightness, darkness, form, or 
emptiness. Since 1t Is not an appearance, 1t is In ifself devoid of external conditions. 
Therefore, there 1s no place for seeing, hearing, awareness, and knowing to be 
esfablished. 

Cái thức đã không phải thấy, không phải tướng. Nếu nói không, cũng như không có. Nếu 
là có, lại không phải đồng với các vật. Vậy cái thức phân biệt cái gì?: Since its location is 
devoid of these two, the consciousness that arises from emptiness would be the same as 
non-existent. Even 1f it did exist, it would not be the same as a thing. Even 1Ý your 
Consciousness came forth from 1t, how would 1t điscern anything? 

Còn nếu cái thức không nhân gì, bỗng nhiên phát ra, vì sao ban ngày không thấy trăng 
sáng: If it suddenly comes forth without a cause, why can”t you discern the moonlight 
within the sunlight. 

Ông hãy xét kỹ cái thấy thuộc về con mắt, tướng thuộc về tiểên cảnh, cái có thể chỉ hình 
trạng thành ra có, cái không có tướng thành ra không, còn cái thức duyên nhân đâu có? 
Thức lay động, cái thấy lặng yên, chẳng phải hòa, chẳng phải hiệp, các cái ngửi, nghe, 
hay, biết đều như vậy. Không lẽ cái thức duyên không do đâu mà tự ra?: You should 
Investigate this even more carefully, discriminate 1t in detail, and look info it. The seeing 
belongs to your eyes; the appearances are considered to be the environment; what has an 
appearance 1s existent; what is without any appearance 1s non-existent. What, then, are the 
conditions that cause the consciousness to come 1nto being? The conscIousness moves and 
the seeing is quiet; they do not mix and unite. Smelling, hearing, awareness, and knowing 
are the same way. Nor should It be that the condiion of consclousness e©XISfS 
Spontaneously without an orIgin 

Nếu thức tâm đó vốn không từ đâu, nên biết tính phân biệt, thấy, nghe, hay, biết đều vắng 
lặng, cùng khắp, không do các thứ sở duyên. Gồm với hư không và địa, thủy, hỏa, phong 
kia đều gọi là bẩy đại, tính chân viên dung, đều là Như Lai tạng, vốn không sinh diệt: If 
this conscious mind does not come from anywhere, you should know that the same 1s true 


Œ) 
Ù 
2) 
3) 
4) 


Lo 


5) 


a) 


1555 


of the mind, which makes distinctions, and the seeing, hearing, awareness, and knowing, 
which are all complete and tranquil. Their nature 1s without an origin. They and emptiness, 
carth, water, fire, wind are together called the seven elements. Thelr true natures are 
perfectly fused, and all are the treasury of the Thus Come One, fundamenfally devoid of 
production and extinction. 

Ông A Nan! Tâm ông nông cạn, không biết cái thấy, nghe, hay, biết, vốn là Như Lai 
Tạng. Ông hãy xét thức tâm và sáu căn là cùng, là khác, là có, là không, là chẳng phải 
cùng, khác, là chẳng phải có, không?: Ananda! Your mind is coarsed and shallow, and so 
you do not realize that the seeing and hearing are the treasury of the Thus Come One, 
and you do not discover that knowing 1s the same way. You should contemplate these six 
locations of conscIousness: are they the same or different? Are they empty or existent? 
Are they neither the same nor different? Are they neither empty nor exIstent? 

Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng tính thức là minh trí, giác minh là chân thức, 
Diệu giác trạm nhiên, cùng khắp pháp giới, ẩn hiện khắp mười phương, đâu có nhứt định 
chỗ nào, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và 
tính tự nhiên. Đều là thức tâm phân biệt, đo lường, tính toán, chỉ có lời nói, chứ không 
thật nghĩa: You basically do not know that in the treasury of the Thus Come One the 
nafure of consciousness 1s bripht and knowing. Enlightened brightness 1s the true 
consciousness. The wonderful enlightenment 1s tranquil and pervades the dharma realm. lt 
encompasses the emptiness of the ten directions and issues forth In 1t. How can 1t have a 
location? It is experienced to whatever extent 1s dictated by the law of karma. People In 
the world, ignorant of this fact, are so deluded as to asslgn Ifs origin to causes and 
conditions or fo spontaneity. These mistakes, which arise from the discriminations and 
reasoning processes of the conscious mind, are nothing but the play of empty words which 
have no real meaning. 


C. Cửu Đại 
Nine eclemenfs 


Ngũ Đại— The ƒive elemenfs: 

Đất: Earth. 

Nước: Water. 

Lửa: Eire. 

Gió: Wind. 

Từ 1 đến 4, xin xem Tứ Đại trong Chương 41 (A)—From 1 to 4, please see Tứ Đại in 
Chapter 41 (A). 

Hư không: Akasa-dhatu (skt)—Akasa (sk—Không gian—Space—Theo Hữu Bộ Tông, 
có hai loại hư không——According to the Sarvastivadah Sect, there are two kinds of space. 
Hữu Vi Hư Không: Hư không có phân hạn, có sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt có thể nhìn 
thấy được —Active or phenomenal space which ¡is differentiated and limited, and 
apprehended by sight. 


1556 


b)_ Vô Vi Hư Không: Hư không không có hạn lượng, không có biên tế, chân không tịch diệt, 
xa lầa tất cả chướng ngại, đây thuộc về sở duyên của ý thức—Passive or non-phenomenal 
(noumenal) space which 1s without bounds or limitations, and belongs entirely to mental 
concepfIon. 


(II Những Đại Khác—Other elements: 

6) Thời: Time—Thời giờ— Thời gian là một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng trong 
Duy Thức Học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên hệ thật gần với học thuyết về vô 
thường. Theo Phật giáo thì thời gian trôi đi không ngừng nghỉ, không ai có thể nắm bắt 
được thời gian. Khái niệm về tốc độ thời gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, 
tùy theo tâm trạng của mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc, và có vẻ 
nó trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau phiền não. Như vậy thời gian dài ngắn, mau chậm 
chỉ tùy vào sự ý thức thông thường của từng cá nhân mà thôi. Nếu chúng ta sống trong 
hạnh phúc thì 60 năm cuộc đời trôi qua thật nhanh. Ngược lại, nếu cuộc sống chúng ta đầy 
khổ đau phiển não thì thời gian trôi qua đối với chúng ta thật chậm——Time is one of the 
twenty-four Non-interactive Activity Dharmas. The Buddhist teaching about time 1s 
closely related to the doctrine of impermanence. According to Buddhism, time 1s moving 
ceaselessly. It is ungraspable. The concept of the speed of time changes in different 
Situations, 1t 1s relafive to our state of mind. It passes more quickly when we are happy and 
less quickly when we are unhappy and afflictive. Therefore, time 1s only our Individual 
ordinary perception of long or short, slow or quick. IÝ we are happy every day, a period of 
SIXfy years can øo by so quickly that we don't feel it has been a long time at all. On the 
Confrary, IÝ we are unhappy and afflictive, time seems to us extremely sÌow. 

7) Tâm Đại: Mind or sprrit (manas)—See Mạt Na Thức in Chapter 49. 

8) A Lại Da: Alaya (skÐ—See A Lại Da in Chapter 49. 

9) Đại Ngã: Atman (skt—Soul—See Ngã In Chapter 67. 


Phật Ngôn: 


Hãy biết rằng thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, 
ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, 
chứ đừng sanh tâm đắm trước—Knowing that this body is as fragile as a Jar, establishing this 
mind as firm as a fortress, he should be able to fight Mara with the weapon of wisdom. He 
should be able to guard his conquest and be without attachment. 


Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cổ thơm), người ngu có 
thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người 
tư duy Chánh pháp——Let a fool, month after month, eafs only as much food as can be picked 
up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of them who have 
comprehended the truth. 


1557 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI HAI 
CHAPTER FORTY-TWO 


Chơn Lý— Truth 


(A) Chơn Lý— Truth 

(I) Tổng quan về “Chân Lý”— An overview oƒ “True Prineiple” 

(II) Nghĩa của “Chân Lý”— The meanings öƒ “True Principle”. 

(HI)Những loại “Chân Lý” khác— Other kinds oƒ “Truth”. 

(IV)Chân lý phải được xác mình bằng kinh nghiệm bản thân— Verifying the Truth by means oƒ 
F€COMrS€ f0 personadl experience 


(B) Nhị Đế— Twoƒfold Truth 

(1) An Lập-Phi An Lập— Changeless essence and Ever-changing ƒorms. 

(H) Ly Ngôn-Y Ngôn— Inexpressible and Fxpressed in words. 

(HI)Không-Bất không— Void and Absolute. 

(IV)Tại Triền-Xuất Triền— Nature in Bonds and Nature set ƒree. 

(V) Cấu Nhiễm-Vô Cấu Nhiễm— Defiled and Purified. 

(VI) Tương Đối-Tuyệt Đối— Relative and Ultimate. 

(VH) Theo Trung Quán Luận —According to the Madhyamika Sastra. 

(VII)Nhị Đế theo Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông—Two Truths according to the “Five 
terms” in San-Lun Sect. 


(C) Tam Đế Thiên Thai— T?ien-T?ai°s Threefold Truth 

(D) Bốn Sự Thật— Four truths 

(I_ See Tứ Diệu Đế in Chapter 20. 

(IH) Có bốn sự thật nữa trên thế gian nây— There are four more truths in this world. 
(E) Năm chân lý— Five parÙnanas 

(F) Tám Chơn Lý — Eight Truths 


(Œ) Chín chân lý— Nữne fruths or postulafes 


(F) Những lời Phật dạy về “Chân Lý °— The Buddha)s teachings on “True Principle ” 


1558 


1559 


(A) Chơn Lý 
Truth 


(ID Tổng quan về “Chân Lý ”®—An overview oƒ “True Principle”: Hai loại chân lý là tục đế 


và chân đế. Tục đế bao gồm chân lý có tánh ước lệ hay tương đối. Chân đế là chân lý tối 
hậu hay tuyệt đối. Qua nhận biết về thế giới hằng ngày trong kinh nghiệm sống, chúng ta 
nhận biết được thế giới thực tại ước lệ, vận hành theo luật nhân quả, đây là cái mà chúng 
ta goi là tục đế. Nếu chúng ta chấp nhận thực tại của thế giới nầy là ước lệ hay tương đối 
thì chúng ta có thể chấp nhận bản chất “Không” của thế giới mà nhà Phật gọi là chân lý 
tối hậu —There are two truths, conventional or relative truth, and ulimate truth. By 
coming to know our everyday world of lived experience, we realize what 1s known as the 
world of conventional reality, where the causal principle operates, this 1s what we call 
conventional truth (samvaharasatya). IÝ we accept the reality of this world as conventional, 
then we can accept the empty nature of this world which, according to Buddhism, 1s the 
ultimate truth (paramaithasatya). 


(I) Nghĩa của “Chân Lý ”— The meanings oƒ “True Principle ”: 


Ù 


2) 


Chơn lý là lẽ tự nhiên, không chối cãi được. Chơn lý chính là nguyên nhân diệt trừ khổ 
đau——Thhe true principle, or the principle of truth, or the absolute apart from phenomena. 
The truth 1s the destructive cause of pain. 

Phật pháp, đệ nhất nghĩa đế. Giáo pháp giác ngộ tối thượng của Phật hay cái thực không 
hư vọng vốn có, đối lại với thế đế (tục đế) của phàm phu, hạng chỉ biết hình tướng bên 
ngoài chứ không phải là chân lý—The asseveration or categories of reality. Truth in 
reality, opposite of ordinary or worldly truth (Thế đế) or ordinary categories; they are 
those of the sage, or man of insight, in contrast with those of the common man, who knows 
only appearance and not reality. 


(HI)Những loại “Chân Lý ” khác— Other kimds 0ƒ “Truth ”: 


1) 


2) 
3) 
4) 
3) 


Chân lý cao thượng— Noble Truths: Bốn chân lý nhiệm mầu trong giáo lý nhà Phật, nói 
rõ vì đâu có khổ và con đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ 
thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: “Cuộc sống chứa đây đau khổ, những khổ 
đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng 
con đường diệt khổ.”—There are four Truths, or four Noble Truths, or four Philosophies in 
Buddhism. A fundamental doctrine of Buddhism which clarifies the cause of suffering and the way 
to emancipation. Sakyamuni Buddha 1s said to have expounded the Four Noble Truths in the Deer 
Park In Sarnath during his first sermon after attainng Buddhahood. The Buddha organized these 
1deas Into the Fourfold Truth as follows: “Life consists entirely of suffering; suffering has causes; 
the causes of suffering can be extinguished; and there exists a way to extinguish the cause.”——See 
Tứ Diệu Đế in Chapter 20. 

Chân lý chất thể: Material truth. 

Chân lý của giả tạm (Giả Đế): The truth of temporariness—See Tam Đế Thiên Thai. 
Chân lý của Không: Truth of void—Không Đế—See Tam Đế Thiên Thai. 

Chân lý luận lý: Logical truth. 


6) 
7) 


ỡ) 
2) 


1560 


Chân lý mô thức (đúng theo hình thức): Formal truth. 

Chân lý của phương tiện (Trung Đế)— Truth oƒ mean: Theo Giáo Sư ]unjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đây là một trong tam đế của tông Thiên Thai, hai 
chân lý kia là Không đế và Giả đế. Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, 
một trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong 
ba đều có giá trị toàn diện. Sự thể chỉ là phương tiện, hay quảng giữa. Giống như biện 
luận trên Không Đế, khi một là Trung thì tất cả là Trung. Trung không có nghĩa là ở giữa 
hai cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua cả hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì 
thực tướng có nghĩa Trung chính là không tướng và giả tướng—According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, this 1s one of the three truths of the T”Ien-T°”aI 
School, the other two are the truth of void and the truth of temporariness. According to this school 
the three truths are three in one, one in three. The principle 1s one but the method of explanation 1s 
threefold. Each one of the three has the value of all. Things are only mean or middle. The same 
will be the case when we argue by means of the middle truth. The middle does not mean that If 1S 
between the non-existence and temporary existence. In fact, It is over and above the fwo; nor 1f IS 
1dentical with the two, because the true state means that the middle 1s the very state of being void 
and temporary. 

Chân lý siêu nghiệm: Transcendental truth. 

Chân lý siêu việt: Transcendent truth. 


10) Chân lý tuyệt đối: Absolute truth. 


a) 


b) 


c) 


Đệ Nhứt Nghĩa Đế—Highest truth: Đệ Nhứt Nghĩa Tất Đàn—Đây là một trong bốn thứ 
thành tựu, là chân lý cao nhất của Phật làm thức tỉnh khả năng cao tột của chúng sanh để 
đạt được giải thoát (theo Đại Thừa Nghĩa Chương, đệ nhứt nghĩa đế còn gọi là chân đế, 
đối lại với tục đế hay vọng đế). Đây cũng là một trong hai đế, chân lý thâm diệu, tên gọi 
đối lại với tục đế. Đệ nhứt nghĩa đế còn gọi là chân đế, Thắng nghĩa đế, Niết bàn, chân 
như, thực tướng, trung đạo, pháp giới, chân không, vân vân (ba tất đàn còn lại gồm Thế 
Giới Tất Đàn, Cá Vị Nhơn Tất Đàn, và Đối Trị Tất Đàn)—One of the four types of siddhanta, 
the highest Siddhanta or Truth, the highest universal gift of Buddha, his teaching which awakens 
the highest capacify In all beings to atfain salvation. This 1s also one of the two truths, the highest 
truth, the supreme truth or reality, the ultimate meaning, the paramount truth in contrast with the 
seeming; also called Veritable truth, sage-truth, surpassing truth, nirvana, bhutatathata, madhya, 
sunyata, etc (the other siddhantas include Mundane or ordinary modes of expression, Individual 
treatment, adapting his teaching to the capacity of his hearers, and Diagnostic treatment of their 
moral diseases). 

Viên Thành Thực Tính —Perfect true nature: Parinispanna (skt—Absolute reality— 
Bhutatathata—Tính chân thực của chư pháp hay chân lý tuyệt đối. Tịnh thức có thể tẩy 
sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của 
tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ được đưa đến chân lý chân thực, tức là viên 
thành thực tánh —Absolute reality. The pure ideation can purify the tainted portion of the 
Ideation-store (Alaya-vijnana) and further develop Ifs power of understandinsg. The world of 
1magination and the world of interdependence will be brought to the real truth (Parinispanna). 
Chân đế theo Trung Quán Luận hay Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý truyệt đối: See Nhị 
Đế in Chapter 42 (A) (VI. 


15ó1 


11) Chân lý tương đối—Relafive truth: Sammut-saccam (p)—Samvrt-satya (skU— 
Superficial truth, or ordinary ideas of things—Conventional Truth—See Nhị Đế ¡in 
Chapter 42 (A) (VI). 

12) Chân lý y chỉ— Truth as reliance: Chư Bồ Tát dùng nhứt thiết pháp làm y-chỉ, vì nhờ đó 
mà được xuất ly rốt ráo. Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 
mười chỗ y-chỉ giúp chư Bổ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai— 
Bodhisattvas take all truths as a reliance, as they ultimately end in emancipation. This Is one of the 
ten kinds of reliance of Great Enlightening Beings. According to The Flower Adornment Sutra, 
chapter 38 (Detachment from the World), the Great Enlightening Being Ủniversally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance 
which help them be able to obtain abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. 


(IV)Xác mìinh chân lý bằng kinh nghiệm bản thân—Verijying the Truth by means oƒ 
reCowrse f0 personal experience: Theo kinh Kesaputtiya, Đức Phật đã khuyên những người 
Kalamas về sự xác minh chân lý như sau: “Không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó 
được dựa trên cơ sở quyển uy, không chấp nhận đó là chân lý chỉ vì điều đó được viết 
trong kinh sách thiêng liêng, không chấp nhận điều đó là chân lý chỉ vì điều đó là ý kiến 
của nhiều người, không chấp nhận điều gì là chân lý chỉ vì điều đó có vẻ hợp lý, không 
chấp nhận điều gì là chân lý chỉ vì muốn tỏ lòng tôn kính vị thầy của mình. Ngay cả giáo 
lý của ta các người cũng không nên chấp nhận là chân lý nếu không xác minh chân lý ấy 
qua kinh nghiệm bản thân. Ta để nghị tất cả các người hãy thử nghiệm bất cứ thứ gì mà 
các người nghe thấy dưới ánh sáng của kinh nghiệm bản thân. Chỉ khi nào các người biết 
được những việc như thế là có hại thì nên bỏ. Ngược lại, khi biết được những điều đó là 
có lợi và đem lại an bình thì hãy tìm cách vun đắp chúng.”-——According to the Kesaputtiya 
Sutra, the Buddha advised the Kalamas on how to verify the Truth as follows: “Do not 
accept anything merely on the basis of purported authority, nor to accept anything simply 
because 1t 1s writfen in sacred books, nor to accept anything on the basis of common 
opInion, nor because 1t seems reasonable, nor yet again because of reverence for a 
teacher. Do not accept even my teachings without verificatlon of Ifs truth through your 
personal experIence. I recommend all of you to test whatever you hear In the light of your 
own experience. Only when you yourselves know that such and such things are harmful, 
then you should abandon them. Contrarily, when you yourselves see that certain things are 
beneficial and peaceful, then you should seek to cultivate them.” 


(B) Nhị Đế 
Twoƒold Truth 


(D An Lập-Phi An Lập— Changeless essence and Eyer-changing ƒOrms: 

I)_ An lập chân như: Bất biến chân như (vạn pháp tức chân như). Tùy theo duyên vô minh mà 
khởi lên trong thế giới hiện tượng mà chân tính bất biến—The changeless essence or 
substance. 


1562 


2) Phi an lập chân như: Tùy duyên chân như (chân như tức vạn pháp): Tùy theo duyên vô 
minh mà dấy lên như trong thế giới hiện tượng—Its conditioned or ever-changing forms, 
as in the phenomenal world. 


(H) Ly Ngôn-Y Ngôn— Inexpressible and Expressed in words: 

1) Ly ngôn chân như: Thể tướng của chân như vốn xa lìa tướng ngôn ngữ, tướng tâm niệm— 
The inexpressible absolute, only mentally conceivable. 

2) Y ngôn chân như: Dựa vào ngôn ngữ lời nói giả danh để hiện rõ chân tướng——Aspects 
expressed In words. 


(HI)Không-Bất không— Void and Absolute: 

I) Không chân như: Lầa hết thẩy các pháp nhiễm lây, dường như hư không hay tấm gương 
sáng, không có gì trong đó——The absolute as the void (space, the sky, the clear mirror). 

2) Bất không chân như: Chơn như đủ hết thấy các pháp tịnh, như gương sáng hiện lên muôn 
vẻ—The absolute in manifestation or phenomenal (images in the mirror)—The womb of 
the universe in which are all potentialities. 


(IV)Tại Triền- Xuất Triền— Nature in Bonds and Nature set free: 

1) Tại triỀn chân như: Còn gọi là Hữu Cấu Chân Như, tức là chân như ở trong ràng buộc— 
The Buddha nature 1n bonds. 

2) Xuất triển chân như: Còn gọi là Vô Cấu Chân Như, tức là chân như ra khỏi ràng buộc— 
The Buddha nature set free by the manifestation of the Buddha and Bodhisattvas. 


(V) Cấu Nhiễm- Vô Cấu Nhiễm— Defiled and Purified: 

I)_ Hữu cấu chân như: Chân như có bợn nhơ, như trong trường hợp chúng sanh là những người 
chưa giác ngộ (lục bình bám rễ trong bùn)—The Buddha-nature defiled, as unenlightened 
man (water lily with 1ts roofs 1n the mud). 

2) Vô cấu chân như: Chân như không bợn nhơ, như nơi chư Phật hiển hiện Phật tánh thanh 
tịnh và trong sáng như trăng rằm—The pure Buddha-nature, purified or bright as the full 
mooH. 


(VI) Tương Đối-Tuyệt Đối— Relative and Ultimafe: Relative truth-Absolute truth: Chân Lý 
Tương Đối-Chân Lý Tuyệt Đối—Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện 
hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, 
người ta thấy rằng tất cả các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối 
có một sự nhận thức chỗ nào không có tự tính—According to relative truth all things exist, 
but in absolute truth nothing 1s; in absolute truth one sees that all things are devoid of self- 
nature; however, In relative truth, a perception where there 1s no self-nature. 

I) Chân lý tương đối: Relative truth—Tục đế hay chân lý quy ước—Chơn như tương đối 
trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y theo lời nói giả danh mà hiện ra, bất biến mà 
tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh Độ chấp nhận dùng tương đãi chân 
như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi chân như như là cỗ xe phương tiện 
đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc 
tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô tướng—The relative truth, or the truth of the unreal, 
which is subJect to change, manifests “stillness but 1s always 1lluminating,` which means 


2) 


a) 


b) 


c) 


1563 


that 1t 1s Immanent In everything. Pure Land thinkers accepted the legitimacy of 
conventional truth as an expression of ultimate truth and as a vehicle to reach Ultimate 
Truth. This method of basing on form helps cultivators reach the Buddhahood, which 1s 
formless. 

Tuyệt đãi chân như: The ulimate Truth Chân đế—Chân lý cứu cánh hay sự thật tối 
thượng——Tuyệt đãi chân như. 

Chân lý tuyệt đối: Absolute truth—Supreme truth—Chân đế có nghĩa là bản chất tối hậu 
của thực tại, là vô vi, là không sanh không diệt. Nó ngang hàng với tánh không và chân 
thân, và nó trái lại với tục đế, có sanh có diệt bởi nhân duyên và vô thường——Ultimate 
truth means the final nature of reality, which 1s unconditioned (asamskrta) and which 





neither 1s produced nor ceases. Ït is equated with emptiness (sunyata) and truth body 
(dharma-kaya) and 1s contrasted with conventional truths (samvrti-satya), which are 
produced and ceased by causes and conditions and impermanence (anitya). 

Tuyệt đãi chân như: Bhutatathata or Tathata (skt——Ultimate Truth—Chơn như tuyệt đối, 
siêu việt, hay chân không tuyệt đối, đây là những gì chư Phật đã dạy, tùy duyên mà bất 
biến — The absolute Truth, transcending dichotomies, as taught by the Buddhas. The 
absolute truth, or the truth of the void, manifest's 1llumination but 1s always still,` and this 
1s absolutely inexplicable. 

Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý truyệt đối: Ultimate Truth According to the Madhyamika 
Sastra—Chân đế theo Trung Quán Luận—Chân đế có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự thật 
tối thượng. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo 
lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn chúng sanh vào 
chánh đạo. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức rằng mọi vật ở thế gian đều không có 
thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vang. Tuy nhiên, không thể đạt đến chân đế nếu 
không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, còn chân đế mới là cứu cánh. Chính 
theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp đều “không. Với những ai chấp 
'hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được giảng theo phương diện “chân đế? để dạy họ cảnh 
giới vô danh vô tướng —Ultumate Truth means the correct dogma or averment of the 
enlightened. According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas In the past proclaimed 
their teachings to the people by means of the twofold truth, in order to lead people to a 
right way. The ultimate truth 1s the realization that worldly things are non-existent like an 
1llusion or an echo. However, transcendental truth cannot be attained without resorting to 
conventional truth. Conventional truth 1s only a mean, while transcendenfal truth 1s the 
end. It was by the higher truth that the Buddha preached that all elements are of universal 
relativity or void (sarva-sunyata). For those who are attached to Realism, the doctrine of 
non-existence 1s proclaimed In the way of the higher truth in order to teach them the 
nameless and characterless state. 


(VII) Theo Trung Quán Luận— According to the Madhyamika Sastra: 


Ù 


a) 


Chân đế: Paramattha-saccam (p)—Paramartha-satya (skÙ)—Absolute Truth—Reality or 
ulimate truth—Supreme truth—Ultimate Truth—Ultimate Truth According to the 
Madhyamika Sastra. 

Chân đế theo Trung Quán Luận hay Đệ Nhứt Nghĩa Đế hay chân lý truyệt đối. Chân đế 
có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự thật tối thượng. Chân đế muốn nói đến sự nhận thức 


b) 


2) 


1564 


rằng mọi vật ở thế gian đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng vang. Tuy 
nhiên, không thể đạt đến chân đế. nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là phương tiện, 
còn chân đế mới là cứu cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng tất cả các pháp 
đều 'không." Với những ai chấp “hữu' thì học thuyết “phi hữu' sẽ được giảng theo phương 
diện 'chân đế? để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng——Ultimate Truth means the correct 
dogma or averment of the enlightened. The ultimate truth is the realization that worldly 
things are non-existent like an i1llusion or an echo. However, transcendental truth cannot 
be attained without resorting to conventional truth. Conventional truth 1s only a mean, 
while transcendental truth 1s the end. It was by the higher truth that the Buddha preached 
that all elements are of universal relativity or void (sarva-sunyata). For those who are 
attached to Realism, the doctrine of non-exIstence 1s proclaimed In the way of the higher 
truth in order to teach them the nameless and characterless sfate. 

Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của 
mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đếˆ nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh 
đạo. Dù chúng ta có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất ổn. Ngay cả sự phi hữu 
hay không cũng giả tạm và bất ổn. Vì vậy không có sự hữu thực sự, cũng không có cái 
không đích thực. Hữu thể và vô thể chỉ là hậu quả của tương quan nhân quả và do đó, 
không có thực. Như vậy lý tưởng của hai cực đoan “hữu thể” và “vô thể” đều bị xóa bỏ. Vì 
vậy khi chúng ta để cập đến “tục đế” chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà không 
làm điên đảo thế giới bản tính. Cũng như vậy, khi đề cập đến “chân đế” chúng ta có thể 
vươn tới thế giới bản tính, mà không làm xáo trộn thế giới hiện tượng hay thế giới giả 
danh. Phi hữu cũng là hữu. Danh hình và tướng sắc đồng thời là không, và rồi không cũng 
là hình danh sắc tướng —According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas in the past 
proclaimed therr teachings to the people by means of the twofold truth, in order to lead 
people to a right way. Though we may speak of existence, It 1s temporary and not fixed. 
Even non-existence or void 1s temporary and not fixed. So there 1s neither a real exIstence 
nor a real void. Being or non-being 1s only an outcome of causal relation and, therefore, 
unreal. Thus the ideal of the two extremes of being and non-being 1s removed. Therefore, 
when we deal with the worldly truth, the phenomenal world can be assumed without 
disturbing the noumenal state. Likewise, when we deal with the higher truth, the 
noumenal state can be attained without stirring the world of mere name. Non-existence 1s 
at the same time existence, and existence ¡n turn is non-exIstence. Form or matter 1s the 
same time the void, and the void 1s at the same time form or matter. 

Tục đế: Sammuti-saccam (p)—Samvrt-satya (sk—Conventional Truth—Relative 
truth-Superficial truth, or ordinary Ideas of things—Chân lý quy ước —Relative or 
conventional truth of the mundane world subject to delusion—Chân lý tương đối hay chân 
lý của kể còn vô minh (Tục Đế hay sự thực quy ước). Chân lý quy ước (chơn như trong thế 
giới hiện tượng). Sự thật tương đối hay sự tướng thế gian hay cái thấy vẫn còn bị phiển 
não chi phối. Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những 
giáo lý của mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn chúng sanh 
vào chánh đạo. Cái nhìn của phàm phu thấy vạn pháp là có thật. Tục đế muốn nói đến sự 
vô minh hay mê muội bao phủ trên thực tại, tạo ra một cảm tưởng sai lầm. Chính theo tục 
đế mà Đức Phật đã giảng rằng tất cả các pháp có được là do nhân duyên. Với những kẻ 
chấp vào “không' của hư vô luận, lý thuyết về “hữu' sẽ được giảng giải theo phương diện 


1565 


tục đế. Theo Ngài Long Thọ trong triết học Trung Quán, hiện tượng cũng có một thứ thực 
tại tánh. Chúng chính là biểu hiện của thực tại (samvrtisatya) hay Thế Tục Đế. Biểu hiện 
chỉ đường dẫn đến sự vật mà nó biểu trưng. Thế Tục đế hay biểu hiện của thực tại là biểu 
tượng, là bức màn, nó che khuất thực tại tuyệt đối hay Thắng Nghĩa Đế. Nói tóm lại, thế 
đế là những gì che khuất tất cả; thế đế là vô minh che đậy bản thể của tất cả sự vật. Thế 
Tục đế được hiểu theo nghĩa “thực tại thực dụng" là phương tiện để đạt tới thực tại tuyệt 
đối hay chân đế. Nếu không dựa vào thực tại thực dụng hay thế đế thì không thể giáo 
huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và nếu không biết chân lý tuyệt đối thì không thể 
đạt tới Niết Bàn được. Chính vì thế mà trong Trung Quán Luận, ngài Long Thọ đã khẳng 
định: “Đứng trên quan điểm tương đối hay thế đế thì 'Duyên Khởi' giải thích cho các hiện 
tượng trần thế, nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt đối thì chân đế muốn nói đến sự không 
sinh khởi vào mọi lúc và tương đương với niết bàn hay sự trống không (sunyata).”— 
Relative or conventional truth of the mundane world subJect to delusion—Common or 
ordinary statement, as If phenomena were real. According to the Madhyamika Sastra, the 
Buddhas in the past proclaimed their teachings to the people by means of the twofold 
truth, In order to lead people to a ripht way. Convenfional truth refers to Ignorance or 
delusion which envelops reality and gives a false impression. It was by the worldly truth 
that the Buddha preached that all elements have come Into being through causation. For 
those who are attached to Nihilism, the theory of existence 1s taught in the way of the 
worldly truth. According to the Madhyamaka philosophy, Nagarjuna says phenomena 
have reality of a sort. They are samvrti-satya, they are the appearance of Reality. 
Appearance points to that which appears. Samvrti Is appearance, cover or veil, which 
covers the absolute reality. In short, that which covers all round 1s samvrtl, samvrfI 1s 
primal ignorance (ajnana) which covers the real nature of all things. Samvrti or pragmatic 
reality 1s the means (upaya) for reaching Absolute Reality (paramartha). Without a 
recourse to pragmatic reality, the absolute truth cannot be taught. Without knowing the 
absolute truth, nirvana cannot be attained. Thus, in the Madhyamika-karika, Nagarjuna 
confirmed: “From the relative standpoint, the theory of Dependent Origination (Pratitya- 
samutpada) explains worldly phenomena, but from the absolute standpoint, it means non- 
OrIgination at all times and 1s equated with nirvana or sunyata.” 


(VHI)Nhị Đế theo Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông— Two Truths according to the “Five 


Ù 


2) 


terms ” in San-Lun Sect: Theo Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận, thì Nhị Đế 
Trung Đạo được bằng “Năm Huyền Nghĩa”—According to Nagarjuna Bodhisattva in the 
Madhyamika Sastra, the Middle Path of the Twofold Truth is expounded by the “five 
terms:” 

Tục Đế Phiến Diện—The one-sided worldly truth: Chủ trương thuyết thực sinh thực diệt 
của thế giới hiện tượng —Maintains the theory of the real production and the real 
extinction of the phenomenal world. 

Chân Đế Phiến Diện—The one-sided higher truth: Chấp vào thuyết bất diệt của thế giới 
hiện tượng —Adheres to the theory of the non-production and non-extinction of the 
phenomenal world. 


3) 


4) 


5) 


l) 


1566 


⁄ 


Trung Đạo Tục Đế—The middle path of worldly truth: Thấy rằng không có giả sinh hay 
giả diệt—One sees that there ¡is a temporary production and temporary extinction of 
phenomenon. 

Trung Đạo Chân Đế—The middle path of the higher truth: Giả bất sinh giả bất diệt hay 
thấy rằng không có giả sinh hay giả diệ—One sees there ¡s neither contemporary 
production nor contemporary extinction. 

Nhị Đế Hiệp Minh Trung Đạo: Nếu ta nhận định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bất 
diệt thì đó là trung đạo, được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và chân đế—One 
considers that there ¡1s neither producftion-and-extinction nor non-production-and non- 
extinction, 1t 1s the middle path elucidated by the union of both popular and higher truths. 








(C) Tam Đế Thiên Thai 
Tien-T?ai°s Threeƒfold Truth 


Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả 
thuyết thật thể là một bản thể trường tổn là bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên tông Thiên 
Thai để ra ba chân lý hay tam đế. Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, một 
trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong ba 
đều có giá trị toàn diện—According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, 1ƒ you suppose noumenon to be such an abiding substance, you will 
be misled altogether; therefore, the Tien-I”ai School sets forth the threefold truth. 
According to this school the three truths are three in one, one in three. The principle 1s one 
but the method of explanation 1s threefold. Each one of the three has the value of all. 

Chân lý của của Không (Không Đế): The truth of void—Mọi sự thể đều không có hiện 
thực tính và do đó, tất cả đều không. Vì vậy, khi luận chứng của chúng ta y cứ trên 
“Không,” chúng ta coi “Không” như là siêu việt tất cả ba. Như vậy, cả thảy đều là 
“Không.” Và khi một là không thì cả thảy đều là “Không.” (Nhất không nhất thiết không, 
nhất giả nhất thiết giả, nhất trung nhất thiết trung). Chúng còn được gọi là “Tức không, 
tức giả, và tức trung,” hay Viên Dung Tam Đế, ba chân lý đúng hợp tròn đây, hay là tuyệt 
đối tam đế, ba chân lý tuyệt đối. Chúng ta không nên coi ba chân lý nầy như là cách biệt 
nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn nhau và cũng tìm thấy sự dung hòa và hợp nhất hoàn 
toàn. Một sự thể là không nhưng cũng là giả hữu. Nó là giả bởi vi nó không, và rồi, một 
sự là không, đồng thời là giả cho nên cũng là trung—All things have no reality and, 
therefore, are void. Therefore, when our argument 1s based on the void, we deny the 
existence of both the temporary and the middle, since we consider the void as 
transcending all. Thus, the three will all be void. And, when one 1s void, all will be void 
(When one 1s void, all will be void; when one 1s temporary, all 1s temporary; when one 1s 
middle, all will be middle). They are also called the identical void, identical temporary 
and identical middle. lí 1s also said to be the perfectly harmonious triple truth or the 
absolute triple truth. We should not consider the three truths as separate because the three 
penetrate one another and are found perfectly harmonized and united together. A thing 1s 
void but 1s also temporarily existent. It 1s temporary because 1t 1s void, and the fact that 
everything 1s void and at the same time temporary 1s the middle truth. 


2) 


3) 


1567 


Chân lý của giả tạm (Giả Đế): The truth of temporariness—Dù sự thể có hiện hữu thì 
cũng chỉ là giả tạm. Giống như khi biện luận về Không Đế, khi một là Giả thì tất cả là 
Giả—Although things are present at the moment, they have temporary existence. The 
same wIll be the case when we argue by means of the temporary truth. 

Chân lý của phương tiện (Trung Đế): The truth of mean—Sự thể chỉ là phương tiện, hay 
quảng giữa. Giống như biện luận trên Không Đế, khi một là Trung thì tất cả là Trung. 
Trung không có nghĩa là ở giữa hai cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua cả 
hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì thực tướng có nghĩa Trung chính là không tướng và giả 
tướng —They are only mean or middle. The same wIll be the case when we argue by 
means of the middle truth. The middle does not mean that it is between the non-existence 
and temporary existence. In fact, It 1s over and above the two; nor 1t is identical with the 
two, because the true state means that the middle 1s the very state of being void and 
tempOrary. 


(D) Bốn Sự Thật 
Four trutfhs 


(D_See Tứ Diệu Đế in Chapter 20. 


(H) Có bốn sự thật nữa trên thế gian nầy— There are ƒour more truths in this world: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Ù 


Tất cả chúng sanh khởi lên từ vô minh: All living beings rise from ignorance. 

Mọi đối tượng của dục vọng hay dục vọng đều vô thường, không chắc thật (biến dịch) và 
đau khổ: All objects of desire are impermanent, uncertain and suffering. 

Những gì đang tổn tại cũng vô thường, biến dịch và đau khổ: All existing things are also 
1mpermanent, uncertain and suffering. 

Không có cái gì gọi là “ngã” (ta) cũng không có cái gì gọi là “ngã sở” (cái của ta): 
Nothing that can be called an “ego,” and there 1s no such thing as “mine” in the world. 


(E) Năm chân lý 
Fuve parÙnanas 


Nhân đế: Tập đế—The cause—See Tứ Diệu Đế in Chapter 20. 

Quả đế: Khổ đế—The effect (suffering)—See Tứ Diệu Đế ¡n Chapter 20. 

Trí đế: Năng tri đế hay Đạo đế——Diagnosis—See Chapter 108. 

Cảnh đế: Sở tri đế hay Diệt đế—The end or cure (the extinction of suffering). 
Chân Như: Thắng đế——The supreme axiom—See Chapter 73. 


(F) Tám Chơn Lý 
Eight Truths 


Thế gian thế tục đế: Vô thật đế—Common postulates on reality, considering the nominal 
as real. 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


? 
8) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


2) 


3) 


1568 


Đạo lý thế tục đế: Tùy sự sai biệt đế—Common doctrinal postulates (the five skandhas). 
Chứng đắc thế tục đế: Phương tiện an lập đế——Abstract postulates (the four Noble Truths). 
Thắng nghĩa thế tục đế: Giả danh phi an lập đế—Temporal postulates in regard to the 
spiritual in the material. 

Thế gian thắng nghĩa đế: Thể dụng hiển hiện đế—Postulates on constitution and function 
of the five skandhas. 

Đạo lý thắng nghĩa đế: Nhơn quả sai biệt đế—Postulates on cause and effect. 

Chứng đắc thắng nghĩa đế: Y môn hiển thật đế—Postulates o the void or the immaterial. 
Thắng nghĩa thắng nghĩa đế: Phế thuyên đàm chỉ—Postulates on the pure inexpressible 
ultimate or absolute. 


(G) Chín chân lý 
Nine truths or postulates 


Chơn lý về Vô Thường: Vô Thường Đế—Truth on Impermanence. 

Chơn lý về Khổ: Khổ đế——Truth on Suffering. 

Chơn lý về Không: Không Đế——Truth on the void—Voidness—Unreality of things. 

Chơn lý về Vô Ngã: Vô Ngã Đế—Truth on No permanent ego or soul. 

Chơn lý về Ái Hữu: Hữu Ái Đế—Love of existence or possession resulting in suffering. 
Chơn lý về Vô Ái Hữu: Vô Hữu Ái Đế—Fear of being without existence or possession 
also resulting In suffering. 

Chơn lý về Diệt Khổ và Nguyên Nhân của Khổ: Bỉ Đoạn Phương Tiện Đế—Truth on 
Cutting of suffering and 1ts cause. 

Chơn lý về Hữu Dư Niết Bàn: Hữu Dư Niết Bàn Đế——Truth on Nirvana with remainder 
sfữill to be worked out. 

Chơn lý về Vô Dư Niết Bàn: Vô Dư Niết Bàn Đế—Complete Nirvana. 


(F) Những lời Phật dạy về “Chân Lý ” 
The Buddha”s teachings on “True Principle ” 


Hão huyển mà tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách tà vạy, người 
như thế không thể nào đạt đến chơn thật: In the untruth the foolish see the truth, while the truth is 
seen as the unfruth. Those who harbor such wrong thoughts never realize the truth (Dharmapada 
11). 

Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế 
mới thật chứng được chơn thật: What is truth regarded as truth, what 1s untruth regarded as untruth. 
Those who harbor such right thoughts realize the truth (Dharmapada 12). 

Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai 
chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi 
sanh tử.”—The truth of the PATH that leads to the cessation of suffering (the way of cure)—The 
truth of the right way—The way of such extinction—To practice the Eight-fold Noble Truths— 
Buddha taught: “Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put 
an end to births and deaths—See Four Noble Truths in Chapter 20). 


AC PS §Y CN S91 


—= C© 


¬ — 
G3) 


14. 
15. 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21, 
2i, 
2: 
24. 
25. 
26. 
Si 
28. 
20, 
30. 
31. 
đó. 
33. 


1569 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 19680. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. DIctonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothll & Lewls 


Hodous: 1934. 

World Religions, Lew1Is M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
S 
36. 
Ti. 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


4. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
j1; 
Đ2: 
3Ó, 
54. 
JỘ: 
56. 
5h: 
58. 
na: 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


1570 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiền Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by IL.B. Horner: 1997. 

Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983. 

Thiển Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunJiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz TeItaro SuzukI, 1947. 

The Vimalakrrti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
Vật 
đó, 
xen 
74. 
KA 
76. 
. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 
61. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
g7. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97, 
98. 
09. 


T 


1571 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 

Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956. 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

BuddhIsm: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 1975. 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberatilon In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quởnh, Việt 


dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 
107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 
108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 


1572 


109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

1TI1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Zinn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 

140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 


1573 


142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Ancient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular ULumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Lnguistic Approach to Buddhism Thought, GenJun H. Sasakl, Delhi 19686. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡nh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 19443. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 

178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 


1574 


179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-HsIen, English translator James Legge, 1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Šri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.Nagarjunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiển Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995, 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacquli James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 19643. 

214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 


1575 


218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thích Nguyên Tạng Việt 
dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, NÑikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.S5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studles in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficulties: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahrr, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portrais Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism 1n South East Asia, Kanal Lai Hazra, New Dehili, 
1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 

247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-VIietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡IIs, 2000. 


1576 


251.Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1861. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehili, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes [I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 
1980. 


